VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN SỬ HỌC 


: ĐINH THỊ THỦ CÚC (Chủ biên) 
ĐỒ THỊ NGUYỆT QUANG - ĐINH QUANG HẢI 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 10 
TỪ NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950 


(Tái bản lần thứ nhất có bỗ sung, sửa chữa) 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2017 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 10 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950 


PGS.TS.NCVCC. ĐINH THỊ THU CÚC 


(Chủ biên) 
Nhóm biên soạn: 
1. PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc: Chương |, II 
2. TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang: Chương lII, IV 


3. PGS.TS.NCVC. Trương Thị Yến: Chương V, VI 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), đo 
Viện Sử học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tổng Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện. 


BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TẬP 1: TỪ KHỞI THỦY ĐÉN THÉ KỶ X 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mèền (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 


TẬP 2: TỪ THÉ KỶ X ĐỀN THÉ KỶ XIV 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 


TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐÉN THÉ KỶ XVi¡ 
- PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 


TẬP 4: TỪ THÉ KỶ XVII ĐÉN THÉ KỶ XVIII 
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Đỗ Đức Hùng 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 


TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐỀN NĂM 1658 
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- NCV. Phạm Ái Phương 
- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 


TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐỀN NĂM 1896 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng 
- ThS.NCV. Lê Thị Thu Hằng 


TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- NCV. Phạm Như Thơm 
- TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung 
- ThS.NCV. Đỗ Xuân Trường 


TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐỀN NĂM 1930 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa 
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc 


TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão 
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 


TẬP 10: 


TẬP 11: 


TẬP 12: 


TẬP 13: 


TẬP 14: 


TẬP 15: 


TỪ NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1951 ĐẾN NĂM 1954 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải 


TỪ NĂM 1954 ĐỀN NĂM 1965 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo 

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 


TỪ NĂM 1965 ĐỀN NĂM 1975 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Định Quang Hải 


TỪ NĂM 1976 ĐÉN NĂM 1986 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 

- PGS.TS.NCVCC. Định Thị Thu Cúc 


TỪ NĂM 1986 ĐÉN NĂM 2000 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng 

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ NHÁT 


Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Để đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tô chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhiều công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu vẻ từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đẻ lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đối 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết vẻ lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân. 


Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phô thông cơ sở và phô thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đăng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế về lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân 


9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


khách quan, trong đó phải kể đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc về 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay. 

Để góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết vẻ lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới gắn đây và những tư 
liệu mới công bố, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập. 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hơn. 

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 
PGS.TS. Đỉnh Quang Hải 
Viện trưởng Viện Sử học 


10 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyên thống 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phủ biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điền sự lệ Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thống chí,... 


Trong thời kỳ cận đại, nên sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Đề 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhằm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là đế cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sử khảo; Nguyễn Ái Quốc với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục bát). 


Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ của sử học là tìm hiểu và trình 
bảy một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tông kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã 


11 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 


Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư đuy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử đẻ hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nổi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ... 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vẫn đề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đẻ dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Kết quả là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nên sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân. 


Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chỉnh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ trì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên. 


12 


Lời Nhà xuất bản 


Về phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cầu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nô súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thể hiện 
trong giai đoạn Ấy. 


Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau: 

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X 
Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV 
Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XV đến thể kỷ XVI 
Tập 4: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thể kỷ XVIII 
Tập 5: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 
Tập 6: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896 
Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 
Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 
Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 
Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 
Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 
Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 
Tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 
Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986 
Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 


13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý đẻ khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu! 


Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội 


14 


LỜI MỞ ĐÀU 


Sử học là khoa học nghiên cứu vẻ quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên viết: “Vì sao mà làm quốc sử? 
Vì sử chủ yếu là để ghi chép sự việc. Có chính trị của một đời tắt 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bút chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thế"!. 


Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiều người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chỉ do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm vẻ lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tô 
tiêu cực là đễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm về lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử? 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, tập [, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 96. 
15 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử, đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đỗi ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay. 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bỗ sung năm 2004. 


Đến thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thể kỷ X, Lịch sử Việt Nam thể kỷ X và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nơn 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975. 


Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 


Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thô quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


l6 


Lời mở đầu 


Viết về tiến trình lịch sử Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cổ đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Ấp (Champa) ở miễn Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam. 


Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc vẻ văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay. 


Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bồi cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có địp 
tái bản. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. Trần Đức Cường 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chủ biên công trình 


17 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong lịch sử hiện đạt Việt Nam, thời kì 1945-1954, nhất là giải 
đoạn từ tháng 9/1945 đến cuối năm 1950 có vị trí đặc biệt và có 
nhiêu đặc điểm. Cách mạng tháng Tám 1945 đã thành công, nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được thành lập, nhưng nên độc lập 
của Việt Nam chưa được thế giới công nhận. Việt Nam vấn là nơi 
các thể lực để quốc tranh giành ảnh hưởng, và dẫn đến kết cục là 
thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, buộc nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa non trẻ phải phát động một cuộc kháng chiến trường kì, 
toàn dân, toàn diện. Trên đất nước Việt Nam đã xuất hiện hình thái 
đan xen giữa ta và địch. Phía ta - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa lãnh đạo nhân dân "vừa kháng chiến vừa kiến quốc", phía địch - 
các "chính phủ quốc gia" do Pháp dựng lên và lực lượng thân Pháp, 
tiễn hành tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo một bộ phận nhân dân sống 
trong các vùng tạm bị chúng chiếm đóng quay lưng lại với cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân tộc. Trong thực tế, 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn nằm trong vòng vây của chủ 
nghĩa để quốc. Đáắt nước hâu như kiệt quệ bởi chính sách khai thác, 
bóc lột đến cạn kiệt của thực dân Pháp, phát xít Nhật và bởi thiên tai 
liên miên, lại bị các thế lực đề quốc và các thế lực phản động nhòm 
ngó, xâu xé, đến mức "...ở trong tình thế hết sức mong manh, ngay 
chính đỗi với sự tôn tại của mình". 


Đảng Cộng sản Đông Dương (hoạt động bí mật), Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đứng đâu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 


1. "Mùa thu rồi, ngày hăm ba", Tập 2: Độc lập hay là chết. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 16. 


19 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đã thi hành chính sách đổi nội, đối ngoại vừa mêm dẻo, linh hoạt 
vừa nguyên tắc, kiên định đã từng bước thay đôi được tương quan 
lực lượng và giành được những thắng lợi rất quan trọng có ý nghĩa 
rất quyết định. Sự kiện Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ 
nhân dân khác công nhận nên độc lập của Việt Nam, đặt quan hệ 
ngoại giao với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào đâu năm 
1950, đặc biệt là Chiến thắng Biên giới Thu - Đông năm 1950 đập 
tan các căn cứ chiếm đóng của địch, khai thông vùng căn cứ địa 
Việt Bắc với thể giới bên ngoài đã chấm dứt tình trạng bị cô lập 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một cục điện mới ( về chính 
trị, quân sự, ngoại giao...) đã mở ra. Do đó, không chỉ phía Việt 
Nam dân chủ cộng hòa có sự chuyển hướng trong đường lỗi chỉ 
đạo kháng chiến, mà cả phía Pháp với nguy quyên, nguy quân cũng 
đã phải đề ra những đối sách mới để ứng phó với tình hình mới. Từ 
tháng 8/1945 đến cuối năm 1950, 13 đời Thủ tướng Pháp với nhiễu 
kế hoạch xâm lược Việt Nam như Kế hoạch DArgenlieu, Kế hoạch 
Leclerc, Kế hoạch Revers đã không xoay chuyển được tình hình và 
cuỗi năm 1950 phải chuyển sang một kế hoạch mới do Tướng De 
Lattre de Tassigny, Cao uỷ Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông 
Dương phụ trách. 


Như vậy là đến cuối năm 1950, cả hai lực lượng song song tôn 
tại ở Việt Nam (lực lượng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - 
một nước đã được phe xã Hết chủ nghĩa công nhận và lực lượng 
thân Pháp đang được một số nước đề quốc nhự Mỹ, Anh tứng hộ) 
đều chuyên sang một giai đoạn mới trong cuỘc đấu tranh một mắt 
một còn để giành giật vai trò là người đại diện đích thực trên đất 
nước Việt Nam. 


Giai đoạn lịch sử 1945-1950 chứa đựng nhiều sự kiện, nhiễu 
ván đê nhưng chưa được nghiên cứu một cách toàn diện và đây đủ. 
Cho đến nay, những công trình của các sử gia Việt Nam nghiên 
cứu "phía bên kia” một cách thật sự sâu sắc còn ít. Khôi phục lại 
một cách chân thực, khách quan diện mạo của Việt Nam bằng cách 
nhìn tổng thể, toàn diện cả hai phía là rất cân thiết đối với việc 


20 


Lời nói đầu 


biên soạn lịch sử dân tộc giai đoạn này. Chỉ trên cơ sở nghiên cứu 
một cách toàn diện tình hình chính trị - xã hội, quân sự, kinh tế, 
văn hóa của cả hai phía, chúng ta mới có điêu kiện đánh giá những 
thăng lợi to lớn mà quân và dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
giành được, cũng như lí giải những khó khăn, tồn thất của ta một 
cách khách quan và đây đu. 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng dòng chính của lịch 
sử giai đoạn này là lịch sử giai đoạn đầu cuộc kháng chiến và kiến 
quốc của quân và dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Do vậy, 
các sự kiện lịch sử về Việt Nam dân chủ cộng hòa thường được 
trình bày nhiêu hơn. 


Nhóm biên soạn mong muốn và đã cô gắng thu thập tư liệu để 
có thể trình bày một cách tương đối toàn diện lịch sử giai đoạn từ 
tháng 9/1945 đến cuối năm 1950. Nhưng quả thực là "lực bất tòng 
tâm", bởi lẽ còn rất nhiều mảng tư liệu, đặc biệt là khối lượng tư 
liệu đô sộ đang được lưu giữ trong các kho lưu trữ ở nước ngoài 
chúng tôi chưa tiếp cận được. Cho nên cuốn sách lịch sử Việt Nam 
trong giai đoạn này có những mảng tư liệu còn chưa được đây đủ. 
Chúng tôi hy vọng trong tương lai gân có thể dân dân khắc phục 
được sự thiểu sót này. 

Cuốn sách do ba cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Lịch sử hiện 
đạt Việt Nam, Viện Sử học biên soạn: 


- PGS. TS. ĐINH THỊ THU CÚC: Chương I, Chương II, Lời 
nói đâu và Lời kết; 

- TS. ĐỖ THỊ NGUYỆT QUANG: Chương III, Chương IV; 

- PGS. TS. ĐINH QUANG HAI: Chương V, Chương VI. 


Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lãnh đạo 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam) về sự tài trợ, Lãnh đạo Viện Sử học về sự quan tâm 
chỉ đạo trong quá trình biên soạn và hoàn thành công trình này. 

Tập sách này được biên soạn trên cơ sở tham khảo, kế thừa 
nhiều tư liệu cũng như quan điểm của các công trình sử học đã 


2I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


được công bó trước đây có liên quan đến nội dung cuốn sách này. 
Không có điều kiện bày tỏ sự cảm tạ tới tận từng người, chúng tôi 
thành thực xin lỗi và xin nhận ở chúng tôi, những người đi sau, 
lòng biết ơn chân thành nhất. 

Chúng tôi hết sức biết ơn các cơ quan lưu trữ tài liệu ở trung 
ương, ở các địa phương, các thư viện, đặc biệt là thư viện Viện Sử 
học đã cho phép và tạo mọi điêu kiện thuận lợi nhất để chúng tôi 
có thể khai thác tư liệu. 

Nhóm đề tài đặc biệt cám ơn PGS. Cao Văn Lượng, GS.NGND. 
Đình Xuân Lâm, PGS. NGND. Lê Mộu Hãn, PGS. Bùi Đình Thanh, 
NNC. Đặng Phong, Thiếu tướng PGS. TS. Trịnh Vương Hồng, PGS. 
TS. Nguyễn Trọng Phúc, PGS. TS. Trần Bá Đệ, PGS. TS. Trần Đức 
Cường, PGS. TS. Nguyễn Văn Nhật... đã tận tình gợi ý, chỉ bảo, đọc 
bản thảo, góp ý kiến, cung cấp tư liệu và hy vọng sẽ tiếp tục nhận 
được sự giúp đỡ quý báu để công trình hoàn thiện hơn nữa. 

Chủ biên 


PGS. TS. ĐINH THỊ THU CÚC 


2 


Chương Ï 


VIỆT NAM TỪ THÀNH LẬP NÈN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
ĐẾN KÝ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ VIỆT - PHÁP 
(9-1945 - 3-1946) 


L NÈN ĐỌC LẬP CÓ NGUY CƠ BỊ PHÁ HOẠI, NAM BỘ 
VÀ NAM TRUNG BỘ KHÁNG CHIẾN 


1. Tình hình Việt Nam ngay sau khi giành độc lập 


Tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, ngày 2-9-1945, thay mặt 
Chính phủ lâm thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc 
lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản 
Tuyên ngôn khăng định: 

-„ Nước Việt Nam có quyên hưởng tự do và độc lập, và sự thật 
đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết 
đem tắt cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 
quyền tự do, độc lập ấy”. 

Tuyên bố độc lập, nhưng nên độc lập của Việt Nam chưa được 
quốc gia nào công nhận. Đây là vấn đẻ rất hệ trọng liên quan đến 
toàn bộ cục điện phát triển của đất nước. Bối cảnh quốc tế và trong 
nước vào thời điểm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã có 
những thay đổi cơ bản so với trước. Công cuộc xây dựng chế độ 
mới và bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam gắn chặt với 
những thay đôi đó. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4 (1945-1946). Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2000, tr. 4. 


23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu 
và ảnh hưởng của Liên Xô làm thay đổi tương quan chính trị, quân 
sự và ngoại giao trên thế giới. Liên Xô được coi như trụ cột của sự 
nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình thế giới. 
Phong trào giải phóng dân tộc phát triển như vũ bão cùng với 
phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
trong các nước tư bản đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc. Để đối 
phó lại, các nước đế quốc đã tìm cách liên minh phản công lại lực 
lượng cách mạng trên phạm vi toàn thế giới. Mâu thuẫn giữa các 
lực lượng hòa bình, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội do Liên 
Xô đứng đầu với các nước đề quốc và lực lượng đồng minh do Mỹ 
đứng đầu ngày càng trở nên gay gắt. Vừa mới ra đời, nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã bị chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động liên kết với nhau bao vây, chống phá từ nhiều phía. 


Theo Hiệp ước của Hội nghị Pôtxđam (17-7 - 2-8-1945), các đội 
quân Đông minh được giao trách nhiệm giải giáp quân đội Nhật đã 
kéo vào Việt Nam ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. 


Ngày 28-8-1945, Tướng Lư Hán, chỉ huy quân đội của Tưởng 
Giới Thạch, dẫn 4 quân đoàn với quân số khoảng 200 nghìn người, 
kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các thành phó, thị xã từ biên giới 
Việt - Trung đến vĩ tuyến 16. Tính chất ô hợp và sự quấy phá, 
nhũng nhiễu của đội quân này đã gây cho Chính phủ và nhân dân ta 
ở miền Bắc rất nhiều khó khăn. Nhân dân ta gọi đội quân này là 
"Nạn Tàu vàng". Quân Tưởng buộc Việt Nam thực hiện chế độ 
trưng thu lương thực đề cung cấp cho chúng. Chúng đòi Việt Nam 
mỗi tháng phải cung cấp 10 nghìn tấn gạo, trong khi chính nhân 
dân Bắc Bộ đang phải chịu hậu quả của nạn đói khủng khiếp nhất 
trong lịch sử đất nước. Tướng Lư Hán còn ép Việt Nam phải để cho 
quân lính được tiêu đồng bạc Quan kim đã mất giá của họ trên đất 
Việt Nam. 


Ngày 28-9-1945, tại ngôi nhà nguyên là Phủ Toàn quyền Pháp 
tại Hà Nội đã diễn ra lễ đầu hàng Đồng minh của quân đội Nhật. 
Tướng Lư Hán chủ trì buôi lễ và đọc một bản tuyên ngôn nói rõ 


24 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chú cộng hòa... 


nhiệm vụ của quân đội Trung Hoa sang Việt Nam để tiếp nhận sự 
đầu hàng của quân đội Nhật chứ không can thiệp vào chủ quyền của 
Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế, hành động của họ lại trái ngược. 
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân Nhật, quân Tưởng 
còn nuôi ý đồ giúp các lực lượng phản động chống đối cách mạng 
Việt Nam. Khi kéo vào Việt Nam, quân đội Tưởng đã dẫn theo một 
số người Việt Nam nằm trong, lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng 
(gọi tắt là Việt Quốc, do Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam đứng 
đầu) và lực lượng Việt Nam Cách mạng đồng ¡ mình hội (gọi tắt là 
Việt Cách do _Nguyễn Hải Thần đứng đầu) vốn sống lưu vong ở 
Trung Quốc vẻ theo, nhằm tìm cách lật đồ chính quyền dân chủ cộng 
hòa vừa mới ra đời, lập chính phủ thân Tưởng. Lực lượng Việt Quốc 
và Việt Cách, nhờ sự hỗ trợ của quân Tưởng, đã chiếm giữ một số 
nơi ở Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng Cái. Quân Tưởng tiến hành nhiều 
hoạt động vu cáo, nói xấu Việt Minh, chống chính quyền cách mạng 
và ngang nhiên đòi gạt các bộ trưởng là đảng viên cộng sản ra khỏi 
Chính phủ. Quân Tưởng còn quậy phá, cướp bóc, gây tình hinh lộn 
xộn ở những nơi chúng kéo tới đóng quân. Cùng với quân Tưởng, 
các lực lượng Việt Quốc, Việt Cách đã gây cho chính quyền cách 
mạng non trẻ và nhân dân ta rất nhiều khó khăn. 


Ở miền Nam, tình hình còn nghiêm trọng hơn ở miền Bắc. Ý 
đồ trở lại xâm chiếm Việt Nam của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ. 


Những biến chuyển của tình hình chính trị ở Đông Dương nói 
riêng, trên phạm vi châu Á và thế giới nói chung trong năm 1945 
làm cho Chính phủ Pháp thấy cần phải có những thay đổi trong 
chính sách nếu không muốn để mắt Đông Dương. Ngày 17-8-1945, 
Ủy ban quốc phòng Pháp quyết định lấy Sư đoàn bộ binh thuộc 
địa số 9' do Tướng Valluy chỉ huy, Sư đoàn thiết giáp do Massu 
chỉ huy và Sư đoàn bộ binh thuộc địa số 3 để lập lực lượng viễn 
chinh Pháp ở Viễn Đông” (sau đổi là đạo quân viễn chinh Pháp ở 


1. Division d' Infanterie coloniale (viết tắt DIC). 
2. Fơrces Expéditionnaires Francaises đ Extrême Orient (viết tắt FEFEO). 


25 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Viễn Đông') đưa sang Đông Dương. Tướng Leclerc được cử làm 
Tổng chỉ huy lực lượng lục quân Pháp ở Viễn Đông. Đô đốc 
D'Argenlieu được cử làm Cao ủy kiêm Tổng tư lệnh Hải quân Pháp 
ở Viễn Đông. Ủy ban hành động giải phóng Đông Dương được cải 
tổ thành Ủy ban Đông Dương do tướng De Gaulle làm Chủ tịch 
(có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Thuộc 
địa). Ngày 18-8-1945, Leclerc đã đến Candy (Án Ðộ) yêu cầu viên 
Tư lệnh quân Anh ở Đông Nam Á là Mounbatten giúp đỡ Pháp 
quay lại Đông Dương. Cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, 
nhân dân Việt Nam đã làm chủ đất nước của mình, nhưng với các 
chuyến công cán của De Gaulle (22-8 ở Mỹ và 24-8 ở Anh), Pháp 
vẫn nhận được các thỏa thuận của Mỹ và Anh về việc khôi phục 
quyên hành của Pháp ở Đông Dương. Lúc này trên thực tế người 
Pháp không còn chỗ đứng ở Đông Dương và đang tìm mọi cách trở 
lại. Lelerc đã vạch ra một kế hoạch chiếm lại Đông Dương gồm 5 
điểm: Dựa vào quân Anh đẻ làm chủ phía Nam vĩ tuyến 16; Thả dù 
nhân viên dân sự và lực lượng quân sự xuống miền Bắc Việt Nam; 
Xác nhận với Đồng minh việc duy trì chủ quyền của Pháp ở Đông 
Dương; Từng bước giành lại những vùng do Trung Quốc kiểm 
soát, Tiến hành các cuộc thương thuyết với người bản xứ. Cédille 
được cử làm ủy viên Cộng hòa Pháp tại Nam Đông Dương, ngày 
22-8-1945 nhảy đù xuống vùng châu thổ sông Mêkông, bị lính 
Nhật bắt được đưa về Sài Gòn. Ngày 27-8-1945, Cédille nhân danh 
ủy viên Cộng hòa Pháp ở miền Nam Đông Dương đã bí mật đàm 
phán với Ủy ban nhân dân Nam Bộ, nhưng do ông ta chỉ đựa trên 
nội dung bản Tuyên bố ngày 24/3/1945 về vấn đề Đông Dương của 
De Gaulle?, không đề cập đến vấn đẻ cốt lõi là nên độc lập của Việt 


1. Corps Expéditionnaire francaises đ' Extrême Orient (viết tắt CEFEO). 

2. Do Hemri Laurentie, Vụ trưởng Vụ các vấn để chính trị của Bộ Thuộc địa, 
soạn thảo, Chính phủ Pháp thông qua ngày 22-3 và De Gaulle tuyên bố 
ngày 24 -3. Nội dung chủ yếu: "Liên bang Đông Dương sẽ cùng với nước 
Pháp và những nước khác của cộng đồng thành lập một "Liên hiệp Pháp” 
mà lợi ích bên ngoài sẽ do nước Pháp đại diện... Đông Dương sẽ có riêng 
một Chính phủ Liên bang do Toàn quyên đứng đâu gôm nhiêu bộ trưởng 


26 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Nam, nên đã không đạt được kết quả gì. Cũng trong ngày 22-8- 
1945, Messmer, ủy viên Cộng hòa Pháp tại Bắc Kỳ, nhảy dù xuống 
Tam Đảo cùng hai người khác đã bị quân ta bắt giữ. Hai chiếc tàu 
Pháp chạy trồn sau cuộc đảo chính 9-3-]945 của Nhật, từ vùng biển 
Quảng Đông trở lại vùng biển Đông Bắc Việt Nam, đỗ quân lên 
đảo Cô Tô và đảo Vạn Hoa. Những tàn binh Pháp chạy trốn quân 
Nhật ở Trung Lào và Hạ Lào cũng đã tụ tập lại, chiếm đóng một số 
điểm trên các trục đường số 7, 8, 9, 12 và dọc biên giới Việt Lào, 
tìm cơ hội tiến sang các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Pháp 
cũng yêu cầu Chính phủ Tưởng Giới Thạch cho đội quân của 
Alessandri trước đó chạy sang lánh nạn ở Vân Nam được quay trở 
lại Tây Bắc. Lực lượng vũ trang của các địa phương đã tích cực 
đánh địch. Các tàu Crayssac và Frénohls bị các đơn vị Giải phóng 
quân Hải Phòng và Quảng Yên chặn đánh ở Vạn Hoa và Cô Tô; và 
tàu Crayssac đã lọt vào tay quân ta. Ở Bắc Trung Bộ, Giải phóng 
quân Nghệ An và Hà Tĩnh chặn đánh địch ở một số vị trí trên biên 
giới Việt Lào: đường số 7, đường số 8, đường số 12. Giải phóng 
quân Quảng Trị, Thừa Thiên phối hợp với bộ đội Lào Ít-xa-la chặn 
đánh quân Pháp, không cho chúng tiến từ Lào sang các tỉnh Bắc 
Trung Bộ. 


Người Pháp đã hợp tác với người Mỹ để đến được Hà Nội. 
Ngày 22-8-1945, Sainteny, đại diện của Pháp cùng với bốn đồng 


Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, chọn hoặc trong số những người Đông 
Dương hoặc trong số những người Pháp cư trú ở Đông Dương... Mội 
Quốc hội bầu theo kiểu đâu phiếu nào thích hợp nhất với mỗi nước của 
Liên bang và trong đó lợi ích của nước Pháp sẽ được đại diện... Năm 
nước thành lập Liên bang Đông Dương có khác biệt nhau về văn minh, 
chủng tộc và truyễn thống, vẫn giữ bản chất riêng của mình trong Liên 
bang. Ông Toàn quyên là người trọng tài của tất cả, trong lợi ích riêng 
của mỗi nước... Liên bang Đông Dương sẽ được hưởng, trong khuôn khô 
Liên hiệp PI Pháp, một chế độ tự trị kinh tế cho phép nó đạt mức phát triển 
cao nhất về nông nghiệp, công nghiệp và thương mại...” Theo Philippe 
Devillers: “Paris - SaiGon - HaNoi. Tài liệu lưu trữ về Cuộc chiến tranh 
1944-1947". Bản địch. Tái bản lần thứ nhất. Nxb. Tổng hợp Thành phố 
Hỗ Chí Minh, 9-2003, tr. 70-71. 


27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đội, từ Côn Minh, theo Phái đoàn đầu tiên của OSS của Mỹ (do 
Trung úy Patti dẫn đầu), đáp máy bay xuống Hà Nội. Sainteny và 
đồng đội được đưa đến Phủ Toàn quyền' và bị quân Nhật giam giữ 
ở đó, không thê liên lạc được với bên ngoài. Ngày 27-8-1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cử ông Võ Nguyên Giáp vào Phủ Toàn quyền 
gặp Sainteny (trong cuộc gặp có mặt cả Patti) đề nghị Chính phủ 
Pháp quan tâm đến thực tế là Việt Nam đã có một Chính phủ lâm 
thời, đã làm chủ đất nước. Sainteny nói một cách "cứng rắn" rằng 
Đông Dương vẫn nằm dưới quyền của Pháp và nước Pháp chờ đợi 
xem những người lãnh đạo mới hành động ra sao để quyết định 
chính sách của mình. Tuy vậy, trong bức điện gửi về Calcutta ngày 
hôm sau (28-8), ông ta đã thừa nhận: "... Đến lúc này, ta phải hiểu 
rằng miền Bắc Đông Dương không còn là thuộc Pháp nữa"2. Trong 
cuộc gặp, Sainteny cũng nói với ông Võ Nguyên Giáp về việc quân 
Trung Quốc vào để giải giáp quân Nhật và cho rằng còn lâu nữa 
quân Trung Quốc mới chịu rút lui. 


Cao ủy D'Argenlieu và Tư lệnh tối cao các lực lượng Pháp 
Leclerc đã được lệnh của De Gaulle phải tìm mọi cách khôi phục 
lại chủ quyền của Pháp trên các lãnh thổ của Liên bang Đông 
Dương mà không được cam kết bất cứ một điều gì đối với phía Việt 
Minh, với lời hứa sẽ gửi cho họ các phương tiện, nhân viên và thiết 
bị. Vào thời gian này, khu vực Bắc Đông Dương kể từ vĩ tuyến 16 
trở ra có gần 30 nghìn người Pháp, trong đó có 20 nghìn người đã 
bị quân Nhật bắt tập trung tại Hà Nội từ ngày 9-3-1945. Số người 
Pháp còn lại sống tại các trung tâm dân cư như Huế, Đà Nẵng, 
Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai... Một số ít 


1. Phủ Toàn quyền đến ngày 11-9-1945 mới phải trao cho quân Tưởng. 

2. Philippe Devillers, Paris - SaiGon - HaNoi. Tài liệu lưu trữ về cuộc chiến 
tranh 1944 1947. Tái bản lần thứ nhất. Nxb Tổng hợp Thành phó Hồ Chí Minh, 
9-2003, tr. 101. 

3. Philippe Devillers, Paris - SaiGon - HaNoi. Tài liệu lưu trữ về cuộc chiến 
tranh 1944-1947. Tái bản lần thứ nhất. Nxb. Tổng hợp Thành phô Hồ Chí Minh, 
9-2003, tr. 113. 


28 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


sống rải rác trong các xí nghiệp mỏ, đồn điền. Cơ quan ủy viên 
Cộng hòa Pháp tại Bắc Đông Dương do Sainteny đứng đầu còn 
phải bao quát cả vùng Bắc Lào. Họ đặt trụ sở ở Hà Nội, trên đường 
phố Jauréguiberry (phố Quang Trung ngày nay), phục hồi lại các 
phòng ban trước đó đã bị quân Nhật giải tán. Léon Pignon, chuyên 
gia về các vẫn đề Đông Dương, từng làm việc lâu năm tại Bắc Kỳ, 
được cử đứng ra thành lập các bộ phận chuyên trách về cai trị với 
các cộng sự rất am hiểu tình hình Việt Nam. Tại những địa phương 
có người Pháp sống đều có người Pháp phụ trách. Cùng là đồng 
minh, nhưng hiểu được ý đồ của Pháp là muốn giành lại quyền 
chiếm đóng Bắc Đông Dương nên quân đội Tưởng Giới Thạch tỏ 
ra "dè chừng" với mọi hành động của phía Pháp, do đó cơ quan đại 
diện của Pháp gặp không ít khó khăn. 


Trong lúc phải đối phó với thù trong giặc ngoài như vậy, nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ lại phải đương đầu với những 
khó khăn về kinh tế - xã hội chồng chất. 


Vốn đã nghèo nàn, nền kinh tế của Việt Nam sau chiến tranh 
càng thêm xơ xác. Là nước nông nghiệp, nhưng sản xuất nông 
nghiệp lại trì trệ, thấp kém. Khi nạn đói năm Át Dậu 1945 làm 
khoảng hai triệu ngưởi chết vẫn còn in đậm trong tâm trí nhân dân 
thì sang năm Bính Tuất 1946 lại có nguy cơ phải đối mặt với một 
nạn đói mới. Ở Bắc Bộ, do đê vỡ, lụt lớn đã làm cho khoảng 350 
nghìn héc ta ruộng ở 9 tỉnh bị ngập. Người ta ước tính thiệt hại do 
trận lụt lịch sử này là khoảng 2.000 triệu đồng, tính ra giá gạo lúc 
đó bằng khoảng ba triệu tạ gạo'. Ba tinh vùng Bắc Trung Bộ là 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng bị mất mùa trên khoảng một 
nửa diện tích. Sau trận lụt là hạn hán kế tiếp, do đó có tới khoảng 
một nửa diện tích canh tác ở Bắc Bộ bị bỏ hoang hóa. Thiếu lương 
thực, ở nhiều nơi người dân đã phái ăn cháo. Thậm chí đây đó đã 
có một số ít người chết đói. Trong khi người dân Việt Nam đang 


1. Báo Sự thật, ngày 13-4-1946. 
29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thiếu ăn thì Chính phủ vẫn phải dành ra một khối lượng lớn lương 
thực, thực phẩm để cung cấp cho hàng trăm nghìn quân Tưởng và 
quân Nhật. 


Nông nghiệp đã tiêu điều như vậy, công nghiệp cũng không 
khả quan hơn. Chính phủ mới quản lý được một số xí nghiệp phục 
vụ những nhu cầu thiết yếu nhất như điện, nước, xe lửa, bưu 
chính. Nhiều nhà máy, xí nghiệp công nghiệp nhẹ do Pháp, Nhật 
để lại bị hư hỏng, thiếu nguyên vật liệu nên rất khó phục hồi sản 
xuất, do vậy hàng chục ngàn công nhân không đủ việc làm, đời 
sống rất khó khăn. 


Nền tài chính có thể coi là khánh kiệt vì ngân khố còn nợ Ngân 
hàng Đông Dương tới 564 triệu đồng bạc Đông Dương, trong khi 
ngân khố quốc gia chỉ còn lại 1.250.000 đồng, trong đó 580.000 
đồng là tiền rách nát'. Các khoản thu từ thuế giảm sút. Thuế quan 
vốn chiếm tới 3/4 ngân sách Đông Dương, giờ đây sụt hắn xuống. 
Các chính sách thuế mới nhằm giảm nhẹ gánh nặng đóng góp cho 
nhân dân được Chính phủ ban hành ngay sau khi thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng làm cho nguồn thu ngân sách 
giảm xuống rất nhiều. Nguồn thu thì quá ít ỏi mà nhu cầu phải chỉ 
cho một bộ máy nhà nước mới để có thể vận hành được thì rất lớn. 
Trong hoàn cảnh đó, ai cũng hiểu rằng bài toán về cân bằng thu - 
chỉ của ngân sách quốc gia còn lâu mới tìm được lời giải. 


Những vấn đẻ về văn hóa - xã hội cũng đặt ra hết sức bức xúc. 
Hậu quả của chế độ thống trị thực dân lâu dài làm cho phần lớn 
người dân không biết chữ, tạo nên một mặt bằng dân trí thấp khiến 
cho những tệ nạn xã hội có điều kiện thâm nhập vào đời sống nhân 
dân. Nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... xuất hiện tràn lan nhiễu nơi, 
từ nông thôn đến thành phố. Dân trí thấp, cộng với khó khăn về kinh 
tế càng làm tăng nhanh các tệ nạn xã hội. Thực tế là những người dân 


1. Báo cáo của Việt Minh đoàn Chính phủ vệ hoạt động của Chính phủ từ 
ngày Độc lập (2-9-1945), 7-1949. Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, Phông 
Bộ Nội vụ, hỗ sơ 636 H 065. 


30 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


có lòng yêu nước, tinh thần sục sôi cách mạng, quả cảm, hy sinh trong 
những ngày khởi nghĩa lật đô chính quyền thực dân, lập nên chính 
quyền mới của mình đang phải đối mặt với một tình hình mới vô cùng 
khắc nghiệt so với những gì họ đã phải trải qua. 


Rõ ràng là tất cả các lĩnh vực quan trọng nhất của một đất nước: 
chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, ngoại giao đều đang gặp 
những lực cản lớn. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đang đứng 
trước những thử thách nghiêm trọng. 


2. Nam Bộ kháng chiến 


Ý đồ nhanh chóng lập lại nền thống trị của Pháp ở Việt Nam 
không thực hiện được, đầu tháng 9 năm 1945, D'Argenlieu và 
Leclerc điều chỉnh kế hoạch, chủ trương dựa vào quân Anh đánh 
chiếm nhanh Nam Bộ để làm bàn đạp chiếm toàn bộ Việt Nam. 
Quân Pháp ở Sài Gòn vừa ráo riết chuẩn bị lực lượng vừa tìm cách 
khiêu khích quân ta để lấy cớ cho quân Đồng minh can thiệp. 


Tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Câu kết với Pháp, quân 
Anh đã yêu cầu quân Nhật giữ gìn trật tự và thả tất cả tù nhân và 
những người Pháp mà họ đang giam giữ. Ngày 2-9-1945, trong lúc 
hàng chục vạn nhân dân Sài Gòn đang mít tinh chào đón Tuyên 
ngôn Độc lập thì một số tên lính đã nấp trong nhà thờ Đức Bà bắn 
lén vào đám đông, gây xung đột, nhằm làm cho người Việt Nam 
giết nhằm người Anh để quân Anh vin cớ "lập lại trật tự", chống lại 
chính quyền cách mạng. Cuộc xung đột làm cho 47 người Việt 
Nam bị thiệt mạng và bị thương. Phía Pháp có 7 người chết, 
nhiều người bị bắt. Không có người Anh nào bị chết. Cuộc mít 
tinh vẫn tiếp tục. Tối hôm đó số người Pháp bị bắt được thả hết. 
Ngày 4-9-1945, Gracey, Tư lệnh Sư đoàn 20 quân đội Hoàng gia 
Anh lúc đó đang đóng ở Candy, lẫy cớ trật tự Sài Gòn không đảm 
bảo, nhân danh chỉ huy quân Đồng minh đã hạ lệnh cho Tư lệnh 
quân đội Nhật Bản ở Đông Nam Á đưa bảy tiểu đoàn từ các tỉnh 
Nam Bộ vẻ Sài Gòn. Thực ra là Gracey muốn khống chế lực lượng 
của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhân dân ta tỏ thái độ căm phẫn 


3] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cực độ trước hành động gây chiến của quân Pháp. Đêm 4-9, vào lúc 
22 giở, một cuộc mít tinh được công nhân Sài Gòn tổ chức trước 
trụ sở Tổng Công đoàn Nam Bộ để biểu dương lực lượng và thể 
hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập. Trong lúc đó, đạo quân viễn 
chinh của Pháp đang trên đường đến Đông Dương. Ngày 5-9-1945, 
một số nhân viên của DGER (Cơ quan Tổng chỉ đạo nghiên cứu và 
tìm tòi) của Pháp theo chân một phái bộ Anh (gồm 30 sĩ quan, do 
một viên Đại tá dẫn đầu) đến Sài Gòn. Đến nơi, phái bộ Anh ra 
lệnh cho quân Nhật làm nhiệm vụ cảnh sát trong thành phố, đồng 
thời đòi các lực lượng vũ trang cách mạng nộp vũ khí. Trước tình 
hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: "Quốc dân đồng 
bào! Nhân dân Việt Nam hoan nghênh quân Đồng minh kéo vào 
Việt Nam để tước khí giới quân Nhật, nhưng kiên quyết phản đối 
quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục đích của họ chi là hãm dân 
tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa. Hỡi đồng bào! Hiện một 
số quân Pháp đã lọt vào nước ta. Đồng bào hãy sẵn sàng đợi lệnh 
Chính phủ đề chiến đấu!" 


Ngày 10-9-1945 viên sĩ quan B.W. Roe trong phái bộ Anh 
đòi lấy dinh Thống đốc Nam Kỳ cũ, lúc đó đang là trụ sở của Ủy 
ban nhân dân Nam Bộ, để làm trụ sở của quân Đồng minh. 
Ngày 11-9-1945, Tướng Gracey, trên cương vị phụ trách Bộ chỉ 
huy tối cao lực lượng Đồng minh tại Đông Nam Á (SACSEA) ở 
phía Nam Đông Dương, đến Sài Gòn. Hôm sau, ngày 12-9, một lữ 
đoàn thuộc Sư đoàn 20 quân đội Hoàng gia Anh đến nước ta, với trách 
nhiệm giải giáp quân Nhật. Một đại đội thuộc Trung đoàn bộ binh 
thuộc địa số 5 của Pháp đã đi theo đạo quân này. Ngày 13-9-1945, 
quân Anh chiếm trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ. Lính Pháp với 
dụng ý dùng đòn tâm lý để gây ảnh hưởng, đã kéo cờ Pháp trước 


1. Báo Cứu quốc, số 36, ngày 5-9-1945. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách 
đã dẫn, tr. 11. 

2. Ủy ban hành chính Nam Bộ đổi thành Ủy ban nhân dân Nam Bộ từ ngày 
10-9-1945, do ông Phạm Văn Bạch làm Chủ tịch, ông Trần Văn Giàu làm 
Uy trưởng quân sự. 


32 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


sân dinh Toàn quyền và hát quốc ca Pháp. Nhưng họ đã thất bại vì 
nhân dân phản đối và chính quyền cách mạng yêu cầu phái đoàn 
Anh phải can thiệp, buộc họ phải hạ cờ. Phái đoàn Anh buộc Việt 
Nam dân chủ cộng hòa phải giao cho Đồng minh quản lý toàn bộ 
bến cảng thương mại và bến cảng quân sự, xưởng Ba Son sửa chữa 
tàu biến và kho bom đạn lớn nhất Đông Dương đặt tại Sài Gòn. 
Quân Anh có nhiều hành động "nối giáo" cho quân Pháp. Họ bất 
chấp chủ quyền của Việt Nam là một nước vừa giành được độc lập, 
ngang nhiên tước vũ khí quân Nhật trang bị cho tù binh Pháp, dùng 
quân Pháp thay quân Nhật canh gác một số vị trí, cho xe chở quân 
Pháp chạy trên các đường phó... Những đơn vị nhỏ bộ binh và xe 
bọc thép của Pháp núp sau quân Anh, khi đến Sài Gòn được tăng 
cường thêm với 1.400 lính Pháp do Nhật giam giữ được Anh thả ra 
và trang bị lại. Tình hình Nam Bộ càng phức tạp thêm do một số 
phần tử chống đối chính quyền cách mạng nhân dịp này cũng tìm 
cách gây ảnh hưởng với mục tiêu lập nên một "Chính phủ quốc gia 
liên hiệp" thân Pháp'. Ngày 14-9-1945 Gracey ra thông cáo cắm 
nhân dân ta mang vũ khí và biểu tình. Ngày 15-9-1945, ông ta ra 
lệnh tước vũ khí của lực lượng vũ trang Việt Nam. Ngày 17-9-1945, 
Gracey ban hành lệnh giới nghiêm, cắm tất cả báo chí ở Nam Bộ 
xuất bản. Ngày 19-9-1945, Cédillc tổ chức họp báo, tuyên bố răng 
Việt Minh không đại diện cho nhân dân Việt Nam và không có khả 
năng giữ gìn trật tự, rằng quân Pháp có nhiệm vụ lập lại trật tự, và 
sau khi đã ôn định sẽ thành lập một chính phủ phù hợp với tuyên bố 
24-3-1945 của De Gaulle về vấn đề Đông Dương. Ngày 20-9-1945, 
phái bộ Anh tuyên bố giữ quyền kiểm soát Sài Gòn, đòi thả những 
người Pháp đang bị giam giữ, đòi đặt công an của Việt Nam dưới 
quyền chi huy của họ và buộc Việt Nam dân chủ cộng hòa rút hết 
các lực lượng vũ trang ra khỏi thành phố. Quá bắt bình trước sự 
ngang ngược đó, nhiều cuộc biểu tình yêu nước ủng hộ chính quyền 


1. Có thể kế tên một số nhân vật như: Dương Văn Giáo, Vũ Tam Anh, 
Huỳnh Văn Phương, Trân Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, 
Huỳnh Phú Số, Nguyễn Thị Sương, Hồ Vĩnh Ký... 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cách mạng đã diễn ra trong ngày 20-9-1945. Ngày 21-9-1945, 
Gracey ban hành lệnh thiết quân luật. Lực lượng quân sự của Anh ở 
Sài Gòn lúc đó có 2.500 lính Anh - Án cộng với 7 tiểu đoàn lính 
Nhật mà Anh điều động về Sài Gòn hỗ trợ cho quân Anh - Án. 
Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11 của Pháp đang bị quân Nhật 
giam giữ được thả ra và được trang bị vũ khí theo lệnh của quân 
Anh. Như vậy Pháp đã có một Trung đoàn I1, một đại đội thuộc 
Trung đoàn bộ binh thuộc địa sỐ 5 cùng 1.400 tù binh vừa được thả 
ra và khoảng 1.000 Pháp kiều. Ngày 22-9-1945, Cédille quyết định 
đánh chiếm Sài Gòn'. Dựa vào thế lực của phái bộ Anh và hơn 
5.000 lính Nhật, đêm 22 rạng ngày 23-9-1945, quân Pháp tiến công 
Sài Gòn. Như vậy, nhở có vũ khí của Anh mà quân Pháp giành 
được quyền kiểm soát thành phó Sài Gòn. Chiến tranh đã nỗ ra. 


Trên thực tế, từ khi quân Anh kéo vào thực hiện nhiệm vụ của 
Đồng minh là giải giáp quân Nhật, quân và dân Nam Bộ đã có gắng 
tránh xung đột với họ. Không đợi đến khi Gracey đòi chính quyền 
ta nộp vũ khí cho quân Đồng minh và giao quyền cảnh sát ở trung 
tâm Sài Gòn cho họ, trước đó phần lớn các đơn vị bộ đội tập trung 
đã được lệnh rút ra ngoại ô, theo hướng sông Chợ Đệm, sông Vàm 
Cỏ để tránh nguy cơ bị phục kích, bị bao vây, tước vũ khí. Sau 
Cách mạng, Ủy ban nhân dân Nam Bộ đã cải tổ ba lữ đoàn bảo an 
binh ở Sài Gòn thành Đệ nhất sư đoàn (sau đổi là Cộng hòa vệ 
binh) với số quân khoảng 10 nghìn người, có 400 súng các loại. 
Trừ bón tỉnh Sa Đéc, Hà Tiên, Rạch Giá, Biên Hòa, ở các tỉnh, các 
đơn vị bảo an binh cũng được cải tổ thành Cộng hòa vệ binh. Đệ 
nhất sư đoàn Cộng hòa vệ binh cũng như Cộng hòa vệ binh ở các 
tỉnh đã thu nhận thêm thanh niên, công nhân, nông dân, học sinh, 
cựu binh sĩ, kể cả một số đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. 


_ 


. Chiều 22-9, phái đoàn Pháp mời hai người đứng đầu của Ủy ban nhân dân 
Sài Gòn là Phạm Ngọc Thạch và Trần Văn Giàu đến dự tiệc với lý do là 
có đại diện của Chính phủ Pháp sang đem theo những đề nghị thương 
thuyết. Đoán là phía Pháp gài bẫy, phía ta nhận lời nhưng cuối cùng đã 
không đến. 


34 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Phần lớn các sĩ quan cũ của Pháp, Nhật vẫn được chính quyên cách 
mạng sử dụng để chỉ huy Cộng hòa vệ binh'. Chính quyền thành 
phô chủ trương tăng cường Cộng hòa vệ binh, kết nạp những người 
trong các đội Xung phong công đoàn, trong Thanh niên Tiền 
phong, phát triển lực lượng dân quân tự vệ nội thành. Ủy ban kháng 
chiến Nam Bộ đã được bí mật thành lập đẻ lo việc chuẩn bị kháng 
chiến ở Sài Gòn và các tỉnh. Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn và các 
khu ngoại ô được chia thành 5Š mặt trận: mặt trận nội thành và 4 mặt 
trận xung quanh. Trong nội thành lập 14 tiểu khu và 300 tô đội 
xung kích. Tất cả các tô đội, các tiêu khu đều tự lo việc trang bị vũ 
khí. Một số máy móc như máy in, máy điện bắt đầu được chuyên ra 
khỏi thành phố. Khi quân Pháp gây chiến, trong thành phố chỉ có 
lực lượng tự vệ, trong đó chủ yêu là lực lượng tự vệ của công đoàn. 
Tình hình hết sức căng thăng. 


Rạng sáng ngày 23-9-1945, Xứ ủy và Ủy ban nhân dân Nam 
Bộ, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ họp Hội nghị liên tịch tại số nhà 
107 đường Cây Mai (Chợ Lớn)?. Tham dự cuộc họp có các ông 
Trần Văn Giàu, Ủng Văn Khiêm, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn 
Nguyễn, Huỳnh Văn Tiếng...” và đại diện của Trung ương Đảng và 
Tổng bộ Việt Minh tham dự. Hội nghị bàn chủ trương và biện 
pháp đối phó. Hội nghị đã tháo luận các phương án” và cuối cùng đi 
đến nhất trí với phương án huy động toàn dân kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. Ủy ban kháng chiến Nam Bộ được thành lập 
do ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Ủy ban kháng chiến Sài Gòn - 


I. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I. Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 62-63. 

2. Nay là số nhà 627 và 629 đường Nguyễn Trãi. 

3. Theo: Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập. Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001, tr. 86 l. 

4. Ông Hoàng Quốc Việt dẫn đầu phái đoàn của Tổng bộ Việt Minh vào Sài 
Gòn từ ngày 27-8-1945. 

5. Có thê tham khảo thêm về cuộc hợp lịch sử này trong hỏi ký của Trần Văn 
Giàu "Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ”, trong cuỗn Mùa thu rồi, 
ngày hăm ba, tập 2. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 53-56. 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chợ Lớn do ông Nguyễn Văn Tư làm Chủ tịch. Ngay chiều 23-9, Ủy 
ban nhân dân Nam Bộ ra Tuyên cáo quốc dân, kêu gọi nhân dân đứng 
lên kháng chiến. Bản tuyên cáo viết: 

"Đồng bào Nam Bộ! 

Vì coi quân Anh là đại biểu của Đồng minh tới đất nước chúng 
ta giải giáp quân Nhật, đê đem lại hòa bình cho dân chúng Đông 
Dương, nên chúng tôi - Uy ban nhân dân Nam Bộ - luôn giúp cho 
quân Anh làm nhiệm vụ được dễ dàng. Mặc dù có nhiều điều bất 
mãn, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi quốc dân nên nén lòng căm 
giận để chờ đợi cuộc vận động ngoại giao với Đồng minh trên 
trường quốc tế. Nhưng do sự nhân nhượng và dung túng của quân 
đội Anh, bọn thực dân Pháp đã làm những điều quá đáng. 

Đêm 22-9, chúng cùng với quân đội Anh chiếm Sở Bưu điện và 
Sở Cảnh sát. 

Sáng hôm 23-9, quân Pháp công nhiên chiếm Ủy ban hành chính 
Nam Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc. Chúng đã gây nhiều cuộc đỗ máu ở 
đường phố Sài Gòn. Rõ ràng là quân đội Anh đã làm trái với trách 
nhiệm mà Đồng minh đã ủy thác cho họ. 

...Không lẽ chịu nhục hoài; vì danh dự của dân tộc, chúng tôi 
coi Eồfb quyển lợi của quốc gia, nên chúng tôi phải đánh điện ra 
Trung ương xin phép cho kháng chiến. Chúng tôi đã: 

1. Lập ra Ủy ban kháng chiến để lo việc quân sự. 

2. Hạ lệnh tống đình công và bắt hợp tác với địch 

3. Truyền đi lục tỉnh thi hành phá hoại đường giao thông, 
phong tỏa việc chuyển vận tiếp tế để bao vây địch. 

4. Kêu gọi đồng bào tô cáo bọn việt gian nguy hiểm. 

Đồng bào thân mến! 

Cương quyết phần đấu, toàn dân hãy đoàn kết để bảo vệ quốc gia." 


1. Báo Cứu quốc, số 54, ngày 29-9-1945. 
36 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chú cộng hòa... 


Thực ra thì ngay trong đêm 22 rạng ngày 23-9, các đơn vị bảo 
VỆ trụ SỞ Ủy ban nhân dân Nam Bộ, trụ sở Quốc gia tự vệ và một 
vài nhà máy, đồn cảnh sát đã chiến đấu. Trừ một đại biểu Tổng 
công đoàn trong Ủy ban, còn lại không người nào trong ban lãnh 
đạo thành phố bị địch bắt. Cũng không một đơn vị bộ đội nào bị 
tập kích vì đã chuyển hết ra ngoại ô. Chiều 23-9, khi lời kêu gọi 
của Ủy ban kháng chiến được truyền đi khắp Sài Gòn - Chợ Lớn, 
Gia Định và được chuyển về các tỉnh thì các đội dân quân tự vệ đã 
hoạt động. Ngay từ rất sớm, dân quân tự vệ đã phá nhà máy điện, 
nhà máy nước, đánh lui các đợt tắn công của địch ở nhiều vị trí, 
gây cho chúng nhiều tổn thất, tổ chức cho nhân dân tản cư khỏi 
thành phó... 


Xứ ủy đã gửi điện báo cáo với Trung ương Đảng và Chính phủ 
lâm thời tình hình ở Nam Bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ 
Trung ương Đảng họp khân cấp ở Bắc Bộ Phủ. Hội nghị tán thành 
những quyết định của Xứ ủy và Ủy ban nhân dân Nam Bộ kháng 
chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập của nước nhà vừa 
mới giành lại được và kêu gọi nhân dân cả nước chi viện cho Nam 
Bộ kháng chiến. Ngày 24-9-1945, Chính phủ lâm thời gửi Huấn 
lệnh cho quân và dân Nam Bộ: "Lòng kiên quyết, dũng cảm của 
nhân dân Nam Bộ chông lại quân đội xâm lược chăng những làm 
cho đồng bào cả nước khâm phục mà lại còn chứng tỏ cho cả thế 
giới đều biết các quyền độc lập của nhân dân Nam Bộ. Hiện nay, 
đồng bảo Nam Bộ đương trải qua những khó khăn gay go, điều đó 
là sự dĩ nhiên trên con đường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc. Đồng bào phải kiên quyết giữ vững lòng tin ở tương lai 
và lập tức thi hành triệt để những lởi thể quà quyết trong ngày 
Độc lập"'. 

Ngày 26-9-1945, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đông bào Nam Bộ: 


"Hỡi đồng bào Nam Bộ! 


1. Báo Cứu quốc, số 50, ngày 24-9-1945. 
37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nước ta vừa tranh quyền độc lập thì đã gặp nạn ngoại xâm. Khi 
còn chiến tranh với Nhật thì bọn thực dân Pháp hoặc đầu hàng hoặc 
chạy trốn. Nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân Pháp hoặc bí 
mật hoặc công khai mò lại. Trong 4 năm, họ đã bán nước ta hai lần. 
Nay họ lại muốn thống trị dân ta lần nữa. 


Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái 
quốc của đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt của 
nhà đại cách mạng Pháp: "Thà chết tự do hơn sống nô lệ". 


Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ toàn 
quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện 
đang hy sinh tranh đấu để đề giữ vững nên độc lập của nước nhà. 


... Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: "Đối với những 
người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cho cân 
thận, nhưng phải đối đãi với họ cho khoan hồng. Phải làm cho thế 
giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: Chúng ta là quang 
minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta 
không vì tư thù, tư oán, làm cho thế giới biết chúng ta là một dân 
tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp nước"!. 


Huán lệnh của Chính phủ lâm thời và Lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chứng tỏ Trung ương tán thành nghị quyết của Hội 
nghị liên tịch đường Cây Mai đêm 23-9 và điều đó đã tiếp thêm 
nghị lực và quyết tâm kháng chiến của nhân dân Sài Gòn và Nam 
Bộ. Nhân dân thực hiện triệt để chủ trương bắt hợp tác với địch. 
Ngày 24-9-1945, Tổng Công đoàn Nam Bộ kêu gọi giai cấp công 
nhân sát cánh cùng toàn dân kháng chiến. Các công sở, hiệu buôn 
đóng cửa. Các xí nghiệp ngừng hoạt động. Chướng ngại vật, các ô 
chiến đấu được các lực lượng tự vệ, công nhân, cảnh sát xung 
phong, sinh viên đựng lên trên các đường phó. Các đơn vị vũ trang 
của công đoàn Sài Gòn và liên quận Hóc Môn, Bà Điểm - Đức 
Hòa, lực lượng Bình Xuyên của tự vệ và nhân dân ngoại thành Sài 
Gòn đã đào chiến hào, phá đường, lập chiến luỹ ở Thị Nghè, Khánh 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 27-28. 
38 


Chương 1. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Hội, Cầu Bông, Phú Lâm, Rạch Cát, Cầu Kiệu. Quân ta vừa vây 
hãm vòng ngoài vừa đánh trong thành phó. Cuộc tập kích của các 
lực lượng cách mạng vào khu Hérault, nơi có nhiều người Pháp cư 
trú, làm nhiều người thiệt mạng'. Ngày 26-9, khoảng 10 xe quân 
Anh - Ấn chở vũ khí cho Pháp bị quân ta phục kích ở Thạnh Mỹ 
Tây, thiệt hại nặng. Ngày 27- 9, quân Pháp có sự hỗ trợ của quân 
Nhật kéo đi càn quét, bị ta tắn công phải quay về trấn giữ cầu Thị 
Nghè. Cũng trong ngày 27-9, địch cố gắng vượt qua cầu Chữ Y, 
vào khu vực quân Bình Xuyên, nhưng bị quân ta đánh lui. Sách 
Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn kháng chiến 1945-1975 viết: "Chỉ trong 
vòng một tuần lễ sau khi lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam 
Bộ phát ra, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã nhanh chóng bước 
vào cuộc chiến đấu đầy tự tin và quyết liệt. 138 xí nghiệp và công 
sở lớn, 22 kho tàng, 4 chợ, 30 tàu lớn, 51 tàu nhỏ, 200 xe hơi và 
một số cầu bị đốt phá. Gần 300 quân Pháp bị tiêu diệt... Gặp phải 
sức đề kháng quyết liệt của nhân dân ta, sau 8 ngày gây hắn, thực 
dân Pháp mới chiếm đóng được các vị trí, công sở then chốt ở khu 
vực trung tâm thành phố, phạm vi kiểm soát chi thu hẹp một rẻo. 
Thành phố không họp chợ, không buôn bán, không điện nước. 
Lương thực thực phẩm bị hao cạn. Viện binh chưa tới kịp. Bọn tay 
sai ra mặt hoạt động đã bị thanh niên ta truy bắt, nghiêm trị. Nhiều 
lần, dựa vào quân Anh, quân Nhật, đánh lấn ra ngoài, cố phá vỡ 
vòng vây đang hình thành càng chặt xung quanh Sài Gòn, nhưng 
đều thất bại, quân Pháp lâm vào tình trạng khốn đốn. Trước tình 
hình đó, thực dân Pháp nhờ Gracey làm trung gian, xin thương 
lượng với Ủy ban nhân dân Nam Bộ'"°. 


Mặc dù biết âm mưu của Pháp là hòa hoãn đẻ chờ đại quân của 
Leclerc nhưng phía ta cũng đang cần chuẩn bị lực lượng đề đối phó 


1. Rất tiếc trong số đó có nhiều người vô tội, thậm chí có cảm tình với cách 
mạng Việt Nam. Theo Trần Văn Giàu: "Những ngày đầu kháng chiến ở Nam 
Bộ" trong cuốn ÄMùa thu rỗi, ngày hăm ba, tập 2, Sách đã dẫn, tr. 60. 

2. Trần Văn Giàu, "Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ", trong cuốn 
Mùa thu rồi, ngày hăm ba, tập 2, Sách đã dẫn, tr. 6l. 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


với các đợt tấn công mới của địch nên thỏa thuận ngừng bắn một 
tuần để thương lượng. Hai bên gặp nhau ngày 2 tháng 10 (có mặt 
Gracey). Phía Việt Nam, do ông Phạm Ngọc Thạch đại diện, đòi 
Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam, công nhận Chính phủ 
Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, 
đình chỉ xung đột và rút quân về các vị trí trước ngày 23-9-I945. 
Phía Pháp một mực yêu cầu ta chấp nhận bản Tuyên bó 24-3-1945 
của De Gaulle. Lập trường của hai bên không có gì thay đôi. Cuộc 
đàm phán tạm dừng. Cédille hứa là sẽ trả lời sau, nhưng ngày hôm 
sau thì tình hình đã khác. Ngày 3-10-1945, hai chiếc tàu chiến 
Pháp, mang theo một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn bộ binh số 5, cập 
bến Sài Gòn. Ngày 5-10-1945, Tướng Leclerc, Tổng chỉ huy quân 
viễn chinh Pháp, đến Sài Gòn. Đàm phán tiếp hai lần nữa vào ngày 
6 và 8 tháng 10 nhưng vẫn không đi đến kết quả. Pháp đề nghị kéo 
dài thời gian ngừng bắn thêm hai ngày nữa. 


Tranh thủ thời gian ngừng bắn, phía ta tiếp tục chuyển nhân 
dân, cơ quan, kho tàng, máy móc ra ngoài, bổ sung và điều chỉnh 
lực lượng. Các mặt trận ở Sài Gòn được củng cố. Ủy ban kháng 
chiến miền Đông, Ủy ban kháng chiến miền Trung và Ủy ban 
kháng chiến miền Tây Nam Bộ được thành lập. Một số phần tử cơ 
hội chính trị nhân thời gian ngừng bắn ra mặt hoạt động, lập ra 
"Chính phủ quốc dân lâm thời" do Dương Văn Giáo đứng đầu. 
Nhóm người này rải truyền đơn, dán áp phích truyên truyền là 
Chính phủ Việt Minh đã chạy trốn, "Chính phủ dân quốc lâm thời" 
được lập ra để thương thuyết với Đồng minh. Cuối tháng 9 năm 
1945, hai chuyến tàu từ Côn Đảo, một chuyến cập bến Đại Ngãi 
(Sóc Trăng) chở gần 1.800 người, một chuyến về Cần Thơ chở 
khoảng 200 người, tất cả đều là tù chính trị bị giặc Pháp giam giữ 


_ 


. Sau đó, theo lệnh truy nã của Ủy ban kháng chiến, Dương Văn Giáo đã bị 
bắt ở Cây Quéo, trong đơn vị Cao Đài mà ông ta là có vấn; binh sĩ Cao 
Đài trong đơn vị đã nghe theo lệnh của Ủy ban kháng chiến. Theo Trần 
Văn Giàu, "Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ", trong cuốn Mùa thu 
rồi, ngày hăm ba, tập 2. Sách đã dẫn, tr. 62. 


40 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


trong nhiều năm. Mặc dù các chiến sĩ cách mạng mới thoát khỏi 
ngục tủ có nguyện vọng về thăm gia đình, đặc biệt là những người 
quê ở miền Bắc và miền Trung, nhưng theo đề nghị của Xứ ủy và 
được sự chấp thuận của Trung ương, phần lớn đã tình nguyện ở lại 
miền Nam và nhận sự điều động, bố trí công tác của Xứ ủy Nam 
Bộ. Một lớp học đã được tổ chức cho các chiến sĩ từ Côn Đảo về 
nhằm quán triệt tình hình và nhiệm vụ của cuộc kháng chiến ở Nam 
Bộ. Lực lượng lãnh đạo Nam Bộ được bổ sung kịp thởi bằng hàng 
trăm cán bộ cách mạng, trong số đó có nhiều nhân vật rất quan 
trọng. Trong hồi ký của mình, ông Trần Văn Giàu đã viết tầm quan 
trọng của sự kiện này như sau: "... Đảng, Mặt trận, Chính quyền 
được thêm người cầm lái trong lúc cần thiết nhất. Tôn Đức Thắng, 
Lê Duân, Phạm Hùng thuộc vào số cán bộ được giải thoát kịp thời 
này. Vì không có các đồng chí ở Côn Lôn vẻ kịp thởi thì khó quan 
niệm làm cách nào để củng cố bộ máy kháng chiến, cũng như khó 
quan niệm làm cách nào để hoàn thành chuẩn bị tổng khởi nghĩa nếu 
như không có các đồng chí trở vẻ từ trại giam Tà Lài, Bà Rá..."'. 


Ngày 10-10-1945, chấm dứt thời gian ngừng bắn, quân Pháp 
lúc đó đã được bổ sung bắt đầu mở rộng đánh chiếm ra nhiều 
hướng. Quân Anh lầy danh nghĩa Đồng minh đi tước vũ khí quân 
Nhật ở các thị xã miễn Đông Nam Bộ (Biên Hòa, Thủ Đâu Một, 
Tây Ninh) nhằm giúp Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng các tỉnh 
xung quanh Sài Gòn. Ngày 12-10, Pháp chọc thủng phòng tuyến 
phía Bắc Sài Gòn, chiếm Tân Sơn Nhất, Hóc Môn, Phú Mỹ. Quân 
Anh chiếm Gò Vấp, Gia Định. Quân ta chặn đánh địch ở Cầu Hang 
(Gò Vấp), ở An Nhơn, phá được nhiều xe cộ và vũ khí của địch. 
Quân ta còn tổ chức nhiều cuộc đột kích vào thành phó, tiêu điệt 
một số tên địch. Ngày 23-10, binh đoàn thiết giáp Massus đến miền 
Nam, bổ sung quân, tạo điều kiện cho Leclerc phá vòng vây xung 
quanh Sài Gòn, đánh chiếm một số thị xã miền Trung Nam Bộ 
nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp 


1. Trần Văn Giàu, "Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ", trong cuốn 
Mùa thu rồi, ngày hăm ba. Sách đã dẫn, tr. 63. 


4I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


dùng xe tăng và xe thiết giáp phá vỡ phòng tuyến Tây Nam Sài 
Gòn, theo đường số 4 tắn công Tân An, Mỹ Tho. Quân Anh giao 
Biên Hòa, Thủ Dầu Một cho quân Pháp. Từ cuối tháng 10-1945, 
quân Pháp mở đường thủy vượt qua sông Tiền, bắt đầu đánh các 
tỉnh miền Tây Nam Bộ: Vĩnh Long, Cần Thơ, Hà Tiên, Châu Đốc 
(nhưng không chiếm được Hà Tiên, Châu Đốc). Từ tháng 12-1945 
đến đầu năm 1946, quân Pháp mở rộng đánh chiếm vùng Tây Nam 
Bộ: Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch 
Giá, Bạc Liêu. 


Cuộc chiến đấu bảo vệ Sài Gòn kéo dài hơn một tháng. Quân 
và dân Sài Gòn đã kìm chân địch, làm thất bại âm mưu đánh nhanh 
thắng nhanh của thực dân Pháp. Cuộc chiến đầu của Sài Gòn đã tạo 
điều kiện để các tỉnh Nam Bộ có thêm thời gian chuẩn bị kháng 
chiến. Trong điều kiện chiến đấu không cân sức, để bảo toàn lực 
lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, các lực lượng vũ 
trang của ta buộc phải rút ra ngoài. 


Ngày 25-10-1945, Xứ ủy Nam Bộ tô chức một cuộc hội nghị 
cán bộ ở Thiên Hộ (Mỹ Tho). Tham dự hội nghị có các đại biểu 
đảng bộ các tỉnh, thành phố, nhiều cán bộ của Đảng vừa ở tù ra 
(như Tôn Đức Thắng, Lê Duẫn...). Đại diện của Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng (ông Hoàng Quốc Việt) cũng tham dự. Đây là 
hội nghị lớn nhất của Đảng bộ Nam Bộ kế từ khi giành được chính 
quyền. Hội nghị kiểm điểm tình hình chỉ đạo cuộc kháng chiến từ 
ngày 23-9, biêu dương tinh thần chiến đấu của nhân dân và các lực 
lượng vũ trang, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp củng có và 
phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở bí mật ở những vùng bị địch 
chiếm đóng, khôi phục chính quyền ở những nơi vừa bị vỡ... Hội 
nghị thảo luận và quán triệt các nhiệm vụ cấp bách: động viên lực 
lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo kháng 
chiến lâu dài, thực hiện bất hợp tác với địch phối hợp với chiến 
thuật đánh du kích. Hội nghị vạch ra chiến thuật ở Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ là cắt đứt liên lạc của địch, bao vây địch về kinh tế, quấy 
rồi về quân sự, triệt để áp dụng chiến thuật đánh du kích, chọn một 


42 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


số vùng chiến lược thuận lợi cho tiến công địch khi có thể, xây 
dựng và bảo toàn được lực lượng, giữ vững liên lạc giữa các khu 
để bảo đảm sự chỉ huy thống nhất. Để tăng cường lực lượng lãnh 
đạo ở Nam Bộ, Trung ương Đảng quyết định phần lớn những cán 
bộ, đảng viên vừa ra tù ở lại Nam Bộ. Khoảng 1.000 người vừa từ 
nhà tù Côn Đảo về được phân vào bộ đội và về các địa phương để 
làm nòng cốt cho phong trào kháng chiến. Hai cán bộ lãnh đạo 
của Nam Bộ là Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch giữa tháng 
11-1945 ra Hà Nội báo cáo tình hình với Trung ương và bàn 
phương hướng chỉ đạo tiếp tục cuộc kháng chiến trong điều kiện 
lực lượng quân Pháp rất mạnh. Những người lãnh đạo đều thấy 
rõ chỉ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh du kích, lâu đài, và 
muốn vậy, Hà Nội và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải 
đứng vững. 


Sau hội nghị của Xứ ủy Nam Bộ ở Thiên Hộ, ngày 20-11-1945 
một cuộc hội nghị quân sự được triệu tập họp tại An Phú (Gia 
Định) để bàn công tác chỉ đạo tác chiến. Hội nghị tán thành quyết 
định chia Nam Bộ thành các chiến khu VII, VIII, IX, chi định các 
trưởng khu, các ủy viên chính trị. Hội nghị bàn biện pháp củng cố 
lực lượng vũ trang tỉnh, thành phó, các chi đội vệ quốc đoàn. Hội 
nghị cũng quyết định xây dựng khu Lạc An, ỦU Minh, Đông Tháp 
làm căn cứ cho các chiến khu. Cuối tháng 11-1945, các chiến khu 
chính thức được thành lập'. Trong thời gian đó, quân Anh cũng lần 
lượt bàn giao cho Pháp những vùng họ kiểm soát ờ Nam Bộ. 


Tình hình Việt Nam sau khi quân Đồng minh vào giải giáp 
quản Nhật vốn đã phức tạp, càng phức tạp thêm do quân Pháp được 
sự hỗ trợ của quân Đồng minh gây chiến tranh ở Nam Bộ. Nước 


1. Chiến khu VII gồm các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Gia Định, 
Chợ Lớn, Bà Rịa và thành phố Sài Gòn; Chiến khu VIII: Tân An, Mỹ Tho, 
Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc (lúc này địch chi mới chiếm được thị xã Tân 
An, Mỹ Tho, Gò Công); Chiến khu IX: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, 
Rạch Giá, Trà Vinh, Bạc Liêu. Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng (lúc này 
địch mới chiếm được thị xã Vĩnh Long và Cần Thơ). 


43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời, Chính phủ lâm thời chỉ 
mới kịp tổ chức một số cuộc họp, ban bố một số Sắc lệnh, Nghị 
định, Thông tư biểu thị sự quyết tâm xây dựng một đất nước độc 
lập thật sự mà phần lớn chưa kịp thực thi thì chiến tranh nỗ ra ở 
miền Nam. Ý chí vừa kiến quốc vừa kháng chiến được thẻ hiện 
trong mọi việc làm của các cơ quan chính phủ, mặt trận, của từng 
cán bộ, chiến sĩ, của từng người dân yêu nước ngay từ cuối tháng 9 
năm 1945 cho đến tận khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
trên toàn quốc kết thúc thắng lợi (1954). 


3. Quân Pháp mở rộng vùng đánh chiếm. Nam Trung Bộ 
kháng chiến 


Trong khi quân và dân Nam Bộ tích cực tô chức lực lượng 
kháng chiến thì thực dân Pháp cũng liên tiếp tăng cường lực lượng 
để mở rộng vùng chiếm đóng. Đầu tháng 11 năm 1945, tiểu đoàn 2 
thuộc Trung đoàn ky binh thiết giáp số 9 đến Nam Bộ. Được Anh 
che chở, lại có thêm lực lượng, quân Pháp tiếp quản các vị trí ở Gò 
Vấp, Gia Định và đánh chiếm Tây Ninh (8 tháng 11), Hớn Quản, 
Lộc Ninh, Bù Đốp (12 tháng 11). Cùng thời gian này, địch từ Biên 
Hòa theo quốc lộ số I tiến ra hướng Đông - Bắc đã bị bộ đội Nam 
tiến, lực lượng vũ trang Liên hiệp công đoàn và một bộ phận Đệ 
nhất sư đoàn Cộng hòa vệ binh chặn đánh ở Xuân Lộc. Quân Pháp 
thiệt hại nặng. Ngày 9 tháng 11, Gracey lệnh cho bọn chỉ huy Nhật 
đem khoảng 1.500 quân từ đồn điền An Lộc bí mật đánh úp quân ta 
vào ban đêm, ta phải rút lui. 


Quân Pháp cũng tiến đánh Mỹ Tho, Gò Công ở hướng Tây - 
Nam Sài Gòn. Mỹ Tho cách Sài Gòn hơn 70km, là địa điểm đầu 
tiên quân Pháp lựa chọn để mở rộng chiếm đóng vùng đồng bằng 
Nam Bộ. Quân Pháp mở cuộc hành quân mang tên Maussac, cho 
binh lính mặc quân phục Anh, ngày 24 tháng 10 tiến đánh Mỹ Tho 
bằng cả đường bộ, đường sông, có tàu chiến và xe thiết giáp chỉ 
viện. Gặp phải vật chướng ngại do quân và dân ta dựng trên đường 
và nhiều cầu bị phá nên quân Pháp mặc dù lực lượng mạnh nhưng 
tiến chậm. Ngày 25 tháng 10, chúng tiến đánh Gò Công và cũng bị 


44 


Chương 1. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


quân ta chặn đánh. Sau các cuộc tiến công đó, rút kinh nghiệm, 
quân Pháp chủ trương cơ động bằng đường thủy, sử dụng quân dù, 
lính thủy đánh bộ làm lực lượng chủ yếu đánh chiếm những nơi còn 
lại. Chúng thành lập hạm đội trên sông để vận chuyến, tiếp tế cho 
quân đội. Trong hai ngày cuối tháng 10, quân Pháp theo đường bộ 
và đường sông đánh chiếm thị xã Vĩnh Long, Cần Thơ với ý đồ sử 
dụng hai nơi này làm nơi xuất phát theo sông Tiền, sông Hậu đẻ 
tiền sang Campuchia. 


Được quân Anh cho phép sử dụng quân Nhật đi trước mở 
đường, quân Pháp đã chiếm đóng tất cả các mục tiêu còn lại ở nội 
thành và ngoại ô Sài Gòn. Lực lượng vũ trang của ta nhiều lần bí 
mật đột nhập Sài Gòn và các thị xã bị địch chiếm để đốt phá kho 
tàng, diệt tể, trừ gian, có gây cho địch những tốn thất nhất định 
nhưng hiệu quả không cao. Khi địch đánh rộng ra một số tỉnh phía 
Bắc, Đông - Bắc và Tây - Nam Sài Gòn, các đơn vị vũ trang của ta 
phải rút ra nhiều hướng đề bảo toàn lực lượng. Bộ chỉ huy mặt trận 
Tây Sài Gòn rút về Bến Tre. Bộ chỉ huy mặt trận Đông Sài Gòn rút 
về An Phú Đông (Gia Định). Ủy ban nhân dân Nam Bộ chuyên về 
Thủ Dầu Một. Phần lớn tự vệ chiến đâu thuộc Công đoàn Sài Gòn 
rút về Xuân Lộc rồi lên rừng Tân Uyên. Bộ đội liên quận Hóc Môn, 
Bà Diễm - Đức Hòa ở lại bám đánh địch ở Bắc Sài Gòn trong suốt 
một tháng rồi rút về khu vực An Phú Xã. Các đơn vị Bình Xuyên 
rút về Bến Tre, Biên Hòa và Rừng Sát. Đệ nhất sư đoàn Cộng hòa 
vệ binh theo quốc lộ số 1 rút về phía Đông, một bộ phận về Bến 
Tre. Đệ nhị sư đoàn tan rã sau khi quân Anh đòi tước vũ khí, bộ 
phận còn lại rút về Tây Ninh! . 

Sau khi mặt trận của ta bao vây địch ở Sài Gòn tan vỡ, quân 
Pháp chiếm đóng các thị xã, thị trấn, đầu mối giao thông quan 
trọng, khống chế phần lớn vùng nông thôn đồng bằng. Tuy nhiên, 
cho đến cuối tháng 12 năm 1945, các tỉnh miền Tây Nam Bộ như 
Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Trà Vinh, Hà Tiên, 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Cuộc kháng chiến chồng thực dân Pháp 
1945-1954, tập I, Sách đã dẫn, tr. 72-75. 


45 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Sóc Trăng, Bạc Liêu chưa bị địch chiếm. Quân và dân Tây Nam Bộ 
biết trước âm mưu mở rộng vùng chiếm đóng của địch, đã rất khẩn 
trương chuẩn bị lực lượng đón đánh. Cho đến đầu năm 1946, địch 
vẫn chưa ôn định được tình hình ở Sài Gòn - Chợ Lớn và một số 
thành phó, thị xã. Lực lượng kháng chiến vẫn làm chủ một số vùng 
nông thôn Nam Bộ. Các tỉnh củng có lại lực lượng vũ trang, tăng 
cường trang bị vũ khí, xây dựng căn cứ để kháng chiến lâu dài. 


Ngày 22 tháng 1 năm 1946, thực dân Pháp huy động hàng 
nghìn quân với trang bị mạnh và tối tân đi theo cà đường bộ và 
đường sông tiến công căn cứ Tân Uyên nhằm tiêu diệt cơ quan chỉ 
huy và lực lượng vũ trang quân khu VIỊI. Quân ta chặn đánh, tiêu 
điệt một phần lực lượng của địch, buộc chúng phải bỏ đở cuộc hành 
quân. Đến cuối tháng 1 năm 1946, địch mới chiếm được các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ. Ngày 5 tháng 2 năm 1946, Sư đoàn bộ binh 
thuộc địa số 3 của Pháp do Nyo chi huy đến Việt Nam. Được tăng 
cường lực lượng, D' Argenlieu và Leclerc chủ trương gắp rút chiếm 
đóng vùng nông thôn Nam Bộ. Quân Pháp mở hàng loạt cuộc hành 
quân "bình định" trên khắp các tỉnh Nam Bộ. Lực lượng của ta bị 
tôn thất nhiều. Chính quyền và các đoàn thể cứu quốc ở nhiều nơi 
bị tan vỡ. Trên các vùng chiếm được, quân địch chia thành các khu, 
đóng đồn bốt, khống ché hoạt động chống đối của nhân dân. Một số 
trận đánh nhằm củng có tinh thần và gây thanh thế cho kháng chiến 
của quân ta ở chiến khu VIII, chiến khu IX, trước sức tấn công ồ ạt 
của địch, đã không thu được nhiều kết quả. Trong tháng 1-1946, Bộ 
chỉ huy khu VIII phải rút về Bạc Liêu. Tháng 2-1946, Hội nghị liên 
tịch của Bộ chỉ huy quân khu VI và khu IX họp ở An Biên (Rạch 
Giá) bàn vấn đề xây dựng cơ sở và bảo toàn lực lượng. Sau hội 
nghị này, phần lớn bộ đội quân khu VIII "xuyên Đông" rút ra Cực 
Nam Trung Bộ. Đến cuối tháng 2-1946, trên địa bàn khu VIII, địch 
mở rộng phạm vi chiếm đóng, thiết lập bộ máy chính quyền thân 
Pháp từ tỉnh đến tận các thôn. Chiến khu VIII chỉ còn căn cứ ở 
Đồng Tháp Mười và ở khu rừng Thạnh Phú ven biển Bến Tre, một 
bộ phận thuộc Đệ nhất sư đoàn Cộng hòa vệ binh trụ lại ở đây. Ở 


46 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


khu IX, bộ đội không "xuyên Đông" mà trụ lại, tổ chức phòng tuyến 
ngăn địch, nhưng không thành công, rút về lập căn cứ ở U Minh. 


Vừa hành quân chiếm đóng các vùng đất đai của ta, thực dân 
Pháp vừa ráo riết xúc tiến lập chính phủ bù nhìn thân Pháp. Ngay từ 
tháng 10 năm 1945, Cédille âm mưu lập một Hội đồng tư vấn 80 
người và giao cho Nguyễn Văn Thinh vận động các nhà trí thức 
tham gia. Phần đông trí thức tỏ thái độ bất hợp tác với Pháp. Đến 
tháng 2 năm 1946, Cédille mới lập được Hội đồng tư vấn Nam Kỳ 
gồm 12 thành viên là người Pháp và người Việt mang quốc tịch 
Pháp. Thực dân Pháp cũng tiến hành tuyên quân, tập hợp bọn tay sai 
để thành lập chính quyền bù nhìn ở các thị trấn, thị xã. Chúng tìm 
cách lôi kéo một số nhân vật trong các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, 
Thiên Chúa trong cả lực lượng Bình Xuyên và Cộng hòa vệ binh. 

Ngày 5 tháng 3 năm 1946, quân Anh bàn giao lại toàn bộ địa 
bàn và vũ khí, trang bị cho quân Pháp, rút hết khỏi miền Nam. 


Trong lúc nhân dân Nam Bộ kháng chiến thì nhân dân Nam 
Trung Bộ cũng sống trong tình trạng hết sức căng thăng và cũng 
phải chuân bị kháng chiến. 

Nam Trung Bộ gồm các tỉnh Quảng Nam. Quảng Ngãi. Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Công Tum, Đắc 
Lắc, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. Vùng rừng núi Tây Nguyên địa 
thế hiểm trở và vùng đồng bằng ven biển dài, hẹp, có nhiều sông 
ngòi và dãy núi ăn ra biển chia cắt, lại nằm ở giữa đất nước nên 
vùng Nam Trung Bộ là một địa bàn chiến lược quan trọng về nhiều 
mặt. Vùng cao nguyên miền Tây là khu vực có tầm quan trọng chiến 
lược không chỉ đối với miền Trung mà còn đối với cả nước. Tây 
Nguyên được ví như là "mái nhà" của chiến trường Nam Đông 
Dương. Nam Trung Bộ, trước hết là các tỉnh cực Nam Trung Bộ và 
vùng cao nguyên miễn Tây, được thực dân Pháp coi là hướng tiến 
công quan trọng khi trở lại xâm lược Việt Nam. 

Phần lớn các tỉnh Nam Trung Bộ vào cuối năm 1945 đều có 
quân Nhật đóng, có nơi một vài đại đội, có nơi một tiểu đoàn, 


4? 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


riêng ở Nha Trang và Ba Ngòi có một sư đoàn gồm khoảng 9 nghìn 
quân. Trong tình cảnh lo lắng chờ quân Đồng minh đến giải giáp, 
quân Nhật không dám phá phách nhiều nhưng một số sĩ quan Nhật 
theo lệnh của Anh vẫn đem quân khiêu khích quân ta. Trong khi đó 
quân và dân ta được lệnh cố gắng tránh xung đột. Trong lúc quân 
Pháp chưa đến, quân Anh đã vũ trang cho tù binh và thường dân 
Pháp bị bắt ở Nha Trang, cùng với quân Nhật đánh chiếm một số vị 
trí trọng yếu, chuẩn bị cho quân Pháp tiến công các tỉnh Nam 
Trung Bộ. Nhân dân các tỉnh khẩn trương chuẩn bị lực lượng kháng 
chiến. Khi quân Pháp gây hắn ở Nam Bộ, Ủy ban quân chính Nam 
Trung Bộ đã được thành lập vào cuối tháng 9 để chỉ đạo việc chuẩn 
bị chiến đấu ở 7 tỉnh. Ông Nguyễn Chánh (Uỷ viên quốc phòng 
trong Ủy ban nhân dân Trung Bộ) đã chủ trì một cuộc hội nghị 
quân sự bàn kế hoạch đối phó với âm mưu mở rộng chiến tranh của 
Anh, Pháp, dùng quân Nhật đánh chiếm Nam Trung Bộ. Hội nghị 
đã quyết định huy động quần chúng tuần hành biểu dương lực 
lượng, giữ vững mạch máu giao thông thông suốt để chỉ viện cho 
cuộc kháng chiến Nam Bộ, điều động lực lượng quân sự từ miền 
Bắc và Trung Trung Bộ (các chí đội Nam tiến) vào tăng cường cho 
các tỉnh cực Nam. Thực hiện nghị quyết của Hội nghị, các tỉnh từ 
Quảng Ngãi trở ra khẩn trương chuyên lực lượng vào Nam Trung 
Bộ. Bộ chỉ huy mặt trận được thành lập, sở chỉ huy đặt tại Ninh 
Hòa. Các cơ sở kinh tế, quốc phòng quan trọng ở các tỉnh cực Nam 
bắt đầu được di chuyển đi nơi khác an toàn hơn. Các xưởng sửa 
chữa và sản xuất vũ khí dần dần được xây dựng. Đến cuối năm 
1945 đã có 10 xưởng với trên một nghìn công nhân đặt cơ sở ở 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy 
vũ khí sản xuất ra không nhiều nhưng cũng phần nào giải quyết 
được sự thiếu thốn ban đầu. 

Mặc dù cố gắng tránh xung đột nhưng nhiều cuộc đụng độ 
giữa quân ta và quân Nhật đã không thẻ tránh khỏi (ở Quy Nhơn, 
Ninh Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt...). Nha 
Trang là nơi quân Nhật giam giữ kiều dân Pháp ở Nam Trung Bộ 
sau đảo chính ngày 9-3-1945. Đêm 19-10-1945, quân Pháp đỗ bộ 


48 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


lên đảo Hòn Cau ven biển Nha Trang. Các lực lượng vũ trang 
của ta đã đánh trả, bao vây những khu vực địch chiếm đóng. Kế 
hoạch của quân Pháp dùng Nha Trang làm bàn đạp mở rộng đánh 
chiếm các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã không thực 
hiện được. 


Lực lượng chiến đấu ở Nam Trung Bộ gồm các đơn vị của địa 
phương và các chỉ đội Nam tiến. Vào thời điểm này, chỉ có hai chỉ 
đội Nam tiến là vào tới Đông Nam Bộ, còn phần lớn bộ đội Nam 
tiến được giữ lại tăng cường cho các tỉnh Nam Trung Bộ: I tiểu 
đoàn cho Phan Rang, Đà Lạt; 3 tiểu đoàn cho Tây Nguyên để chặn 
địch trên đường số 14 từ Nam Bộ ra Buôn Ma Thuột; 4 tiểu đoàn 
cho Nha Trang, Ba Ngòi; 3 tiểu đoàn dự bị ở Ninh Hòa. 


Các lực lượng vũ trang trên mặt trận Nha Trang đã kìm chân 
địch được hơn 3 tháng. Cuối tháng 12-1945 đầu tháng 1-1946, địch 
tập trung quân giải vây cho Nha Trang và đánh chiếm tỉnh Khánh 
Hòa. Cùng với đánh chiếm Nha Trang, quân Pháp còn đánh Buôn 
Ma Thuột, tỉnh ly của Đắc Lắc, một trong ba thị xã lớn của Tây 
Nguyên, nơi từ đây có thể đi Pleiku, Kontum và xuống Ninh Hòa, 
Nha Trang. Đầu tháng 12-1945, phải hai lần tắn công quân ta, địch 
mới chiếm được Buôn Ma Thuột. Địch chiếm Buôn Ma Thuột làm 
cho quân ta ở Nha Trang gặp khó khăn vì bất cứ lúc nào chúng 
cũng có thể theo đường 21 đánh xuống Nha Trang. 


Cuối tháng 1-1946, đồng thời với cuộc hành quân đánh chiếm 
các tỉnh còn lại của miền Tây Nam Bộ do Tướng Valluy chỉ huy, 
Pháp mở cuộc hành quân mang tên "Gaur"”, từ Tây Nguyên đánh 
xuống, từ biển đánh vào, từ phía Nam đánh ra các tỉnh cực Nam 
Trung Bộ. Tướng Pháp Leclerc trực tiếp chỉ huy 15 nghìn quân tấn 
công bằng đường bộ và đường thuỷ, chia làm nhiều cánh quân, 
đánh chiếm Di Linh (ngày 26-1), Đà Lạt (ngày 27-1), Phan Rang 
(ngày 28-1). Quân ta chặn đánh nhưng rồi buộc phải rút lui. Sau khi 
chiếm Phan Rang, quân Pháp đánh ra Nha Trang, đánh vào Phan 
Thiết. Quân ta chống cự nhựng không đủ lực lượng, phải rút khỏi 
Nha Trang và đề một bộ phận lập tuyến chặn địch ở Đèo Cả. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Như vậy, sau 4 tháng chiến đấu anh dũng, với sự chi viện của 
nhiều đơn vị Nam tiến, đã từng tiêu diệt được hàng nghìn tên địch, 
thu nhiều vũ khí, nhưng vấp phải sự tấn công mạnh gấp nhiều lần 
của Pháp, các lực lượng vũ trang các tỉnh cực Nam Trung Bộ đã 
phải tạm thời rút ra khỏi các thị xã, thị trấn và một số trục đường 
giao thông lớn. Tại các vùng nông thôn ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, chính quyền cách mạng, các đoàn thể cứu quốc và lực 
lượng vũ trang vẫn làm chủ. 


4. Cả nước hướng về tiền tuyến miền Nam 


Đồng bào cả nước đã hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh ủng hộ và chi viện cho đồng bào Nam Bộ 
kháng chiến. Khắp nơi tổ chức mít tỉnh, biểu tình với tinh thần vì 
Nam Bộ, nước Việt Nam là một. Hằu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung 
Bộ đều lập "Phòng Nam Bộ" để ghi tên những người tình nguyện 
vào Nam chiến đấu. Các đơn vị Nam tiến được thành lập bao gồm 
những người tình nguyện có kinh nghiệm chiến đấu và được trang 
bị vũ khí tốt nhất. Tuỳ theo khả năng nhân tài vật lực của từng địa 
phương mà tổ chức các đơn vị Nam tiến. Ngày 26-9-1945, ba ngày 
sau khi quân Pháp gây chiến ở Sài Gòn, chỉ đội 1, đơn vị Nam tiến 
đầu tiên' đã đáp tàu hỏa rời ga Hà Nội hướng vào Nam. Những đợt 
đầu tiên bộ đội Nam tiến gồm có nhiều đơn vị thuộc các chỉ đội 
giải phóng quân từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, chiến khu Đông 
Triều, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và 
nhiều tỉnh khác với nhiều cán bộ chỉ huy lão luyện (có những cán 
bộ từng là chỉ huy của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân như Hoàng Đình Giong, Thu Sơn, Hoàng Thơ, Nam Long, 
Vi Dân...). Chỉ trong một thời gian ngắn, mỗi tỉnh ở Bắc Bộ và 


. Chi đội 1 gồm các đại đội Bắc Sơn, Bắc Cạn, Hà Nội, khi đi qua Thanh 
Hóa, Nghệ An được bỗ sung thêm mỗi nơi một đại đội. Chỉ đội I từ Hà 
Nội đi vào miền Đông Nam Bộ, chiến đấu ở cầu Bình Lợi, Xuân Lộc, sau 
chuyển ra Phan Thiết, chiến đấu ở Nha Trang và đường số 21. 


30 


_ 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Bắc Trung Bộ đều tô chức được một hoặc hai chi đội Nam tiến (số 
lượng quân tương đương từ một tiêu đoàn đến một trung đoàn)'. 


Ân?! 


Cả nước tổ chức "Ngày toàn quốc kháng chiến" vào mồng 
5-11-1945. Tại cuộc mít tỉnh ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đọc một bài diễn văn, trong đó có đoạn: "Bọn thực dân Pháp phải 
biết rằng: dân Việt Nam không muốn đô máu, dân Việt Nam yêu 
chuộng hòa bình. Nhưng nếu cần phải hy sinh mấy triệu chiến sĩ, 
nếu cần phải kháng chiến bao nhiêu năm để giữ gìn độc lập của 
Việt Nam, để cho con cháu Việt Nam khỏi kiếp nô lệ thì chúng ta 
vẫn kiên quyết hy sinh và kháng chiến. Vì dân Việt Nam tin chắc 
rằng thế nào cuộc kháng chiến này cũng thành công'3. 


Ngày 23-11-1945 được gọi là "Ngày Nam Bộ". Khắp các thôn 
xóm dựng đài kháng chiến, biểu thị sự ủng hộ đối với đồng bào 
Nam Bộ kháng chiến. Các khẩu hiệu như "Đả đảo thực dân phản 
động Pháp xâm lược", "Nước Việt Nam của người Việt Nam", 
"Ủng hộ Nam Bộ kháng chiến", "Triệt để ủng hộ Chính phủ Hỗ Chí 
Minh"... được trương lên khắp nơi. Những lời ca, tiếng hát thôi 
thúc nhiều lớp người ra đi sát cánh cùng đồng bào Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ chiến đấu. Các "Phòng Nam Bộ" ở các địa phương 
đón tiếp nhiều công nhân, nông dân, nhà giáo, nhà văn, nhà báo, 
thầy thuốc, thậm chí cả nhà sư, đến ghi tên tình nguyện vào Nam 
chiến đấu. 


Nhân dân sống dọc những con đường các đơn vị Nam tiến đi 
qua đã mang cờ, biêu ngữ chào đón, tặng quà, bày tỏ sự ngưỡng mộ 


_ 


. Có thể kê tên một số đơn vị: chỉ đội 1, chỉ đội Bắc - Bắc và chi đội Đông 
Triều (có thêm lực lượng Nam Định), đại đội Hà Tĩnh, chỉ đội Thừa Thiên 
chiến đầu ở Nha Trang; chi đội Hưng Yên, chi đội Thanh Hóa, đại đội Hải 
Phòng, đại đội Kiến An, đại đội Hải Dương, đại đội Thái Bình, đại đội 
Quảng Trị, chỉ đội Quảng Nam, trung đội Đà Nẵng chiến đấu ở cực Nam 
Trung Bộ; chi đội Nam Định - Ninh Bình và chi đội Hà Nội chiến đấu ở 
Buôn Ma Thuột; chi đội Quảng Ngãi và chi đội Bình Định chiến đấu ở 
Bắc Sài Gòn, Dầu Tiếng, Nam Tây Nguyên... 


. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 91-92. 


"2 


3] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trước lòng dũng cảm của các chiến sĩ, gửi gắm tình cảm tới đồng 
bảo miền Nam. 


Các đơn vị Nam tiến đã góp công sức và xương máu của mình 
cùng với quân và dân Nam Bộ chặn các bước tiến công của địch, 
kìm chân địch, không để cho chúng thực hiện được ý đồ mở rộng 
nhanh chóng vùng chiếm đóng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ căn cứ 
kháng chiến. 


Ngày 25-11-1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị 
Về kháng chiến kiến quốc, trong đó nhắn mạnh phải "Trực tiếp chỉ 
huy cuộc kháng chiến Nam Bộ và Trung Bộ (phái ủy viên Chính 
phủ vào điều khiển Ủy ban kháng chiến Nam Bộ và miền Nam 
Trung Bộ). Cải cách chính quyền nhân dân ở địa phương... "! 


Đầu tháng 12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh cử một phái 
đoàn Chính phủ do ông Lê Văn Hiến dẫn đầu vào miền Nam đẻ 
nắm tình hình và một phái đoàn do ông Võ Nguyên Giáp dẫn đầu 
vào kiểm tra tình hình bộ đội và các chiến trường. 


Đến tháng 2-1946, thực dân Pháp chiếm đóng được tất cả các 
thành phó, thị xã, đường giao thông quan trọng ở Nam Bộ và cực 
Nam Trung Bộ, bắt đầu các chiến dịch càn quét bình định vùng 
nông thôn Nam Bộ. Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ bước vào một giai đoạn mới, hết sức cam go. 


IL BÁT TAY NGAY VÀO XÂY DỰNG ĐÁT NƯỚC VÀ TÌM 
CÁCH HẠN CHÉ CHIẾN TRANH LAN RỘNG RA MIÈN BÁC 


Các lực lượng chống đối cách mạng trong cả nước, dựa vào thế 
lực của quân đội nước ngoài, cũng bắt đầu hoạt động. Chưa lúc nào 
trên đất nước Việt Nam có nhiều lực lượng chống đối nhau hoạt 
động như vậy, và chưa lúc nào chính quyền cách mạng Việt Nam 
cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù như vậy. Trong khi đó 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 3]. 


32 


Chương ï. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


thì trên thế giới chưa có bất cứ một nước nào công nhận tính hợp 
pháp của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lực lượng mọi 
mặt của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa còn hết SỨc non yếu. 
Nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị kiệt quệ nặng nề do chính sách 
vơ vét, bóc lột của Pháp - Nhật. Công nghiệp lạc hậu và đình đốn. 
Nông nghiệp tiêu điều do lụt và hạn hán liên tiếp. Thương nghiệp 
cũng đình trệ và bế tắc. Hàng tiêu dùng khan hiếm. Tài chính hầu 
như cạn kiệt. Kho bạc chỉ còn lại khoảng hơn một triệu đồng tiền lẻ 
và rách nát. Ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay của tư bản 
Pháp nên họ vẫn nắm việc phát hành giấy bạc. Nền tài chính của ta 
càng khó khăn hơn do đồng “Quan kim” và “Quốc tệ” của quân 
Tưởng Giới Thạch bị ép đưa vào lưu thông trên thị trường. Nạn đói 
đầu năm 1945 đang đê lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, thì nguy cơ 
một nạn đói mới lại đe dọa nhân dân dân ta ở Bắc Bộ. Nhân dân 
Việt Nam biết rõ muốn kháng chiến thắng lợi ở miền Nam thì nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa phải vững mạnh. Chính phủ kêu gọi 
toàn dân bắt tay ngay vào giải quyết những khó khăn trước mắt để 
tạo điều kiện xây dựng đất nước, kháng chiến thắng lợi. Trong vòng 
4 tháng cuối năm 1945, Chính phủ đã họp ngót 80 phiên (phần lớn 
các cuộc hợp diễn ra ngoài giờ làm việc) để bàn việc lãnh đạo đất 
nước và các quyết định của Chính phủ đều được ban hành kịp thời. 


1. Giải quyết khó khăn kinh tế trước mắt 
a. Khắc phục nạn đói, phát triển sản xuất 


Trước những khó khăn về kinh tế, nhất là hậu quả của nạn đói 
cũ đang hoành hành, nạn đói mới đang có nguy cơ đe dọa, trong 
phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu nhiệm vụ chống nạn đói lên hàng đầu. Người nói: 
"Hơn hai triệu đồng bào ta đã chết đói.. . Những người thoát chết 
đói, nay đang bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống"". 
Chính phủ đã quyết định phát động ngay một phong trào tăng gia 
sản xuất. Việt Minh và các đoàn thê cứu quốc đã vận động nhân dân 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 7-8. 
33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cứu trợ đồng bào những nơi đang bị đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi 
thư kêu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo cho những người đang đói. 
Người viết: "Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, 
chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào 
cả nước và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, 
mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân 
nghèo. Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để 
chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói... Tôi xin thay mặt dân 
nghèo mà cảm ơn các đồng bào". Các hoạt động cứu đói đã làm 
thành một phong trào quần chúng rộng lớn như tổ chức lạc quyên, 
tổ chức "ngày đồng tâm" nhịn ăn, lập "hũ gạo cứu đói"... Hơn lúc 
nào hết, truyền thống đồng cam cộng khổ, đùm bọc nhau, "một 
miếng khi đỏi bằng một gói khi no", của nhân dân ta được khơi dậy 
mạnh mẽ ở thời điểm này. 


Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc vận động thành lập Tổng 
hội cứu tế. 

Để dồn lương thực cho việc cứu đói, Chính phủ ban hành 
những biện pháp hành chính như cấm dùng gạo vào việc nấu rượu, 
cấm đầu cơ tích trữ thóc gạo, xóa bỏ mọi hạn chế trong việc lưu 
thông gạo giữa các vùng trong cả nước. Ngày 28-1 1-1945 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 67/SL về việc thành lập và quy định 
nhiệm vụ của "Uỷ ban tối cao tiếp tế và cứu tế" để lo việc cứu đói. 
Các nhà buôn được kêu gọi tham gia vận chuyên thóc gạo cùng với 
Chính phủ. Có hắn một bộ phận chuyên lo việc chuyên chở gạo từ 
các tỉnh ở Nam Bộ và Trung Bộ ra Bắc Bộ. Trước khi chiến sự ở 
Nam Bộ bắt đầu ác liệt (từ ngày 23-9-1945), ngót 30 nghìn tấn gạo 
đã được chuyến ra Bắc bằng đường sắt. Sau đó việc vận chuyển 
được tiến hành bằng đường thủy ra Hải Phòng nhưng một phản khá 
lớn đã bị quân đội của Tướng Lư Hán trưng dụng mất. Số gạo 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 31. 


2. Theo Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập 1. Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 128. 


34 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


chuyển ra Bắc Bộ được phân phối cho các địa phương bị đói trầm 
trọng nhất. 


Các hoạt động kẻ trên chỉ có tính chất "cấp cứu" kịp thời. Để 
xóa bỏ hăn nạn đỏi, điều cơ bản là phải phát triển sản xuất. Trong 
bài "Gửi nông gia Việt Nam", Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: 
"Hiện nay chúng ta có hai việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc và 
kháng chiến ở Nam. "Thực túc" thì "binh cường", cấy nhiều thì 
khỏi đói. Chúng ta thực hiện "tắc đất tắc vàng" thì chúng ta quyết 
thắng lợi trong hai việc đó. Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất 
ngay!...!. Tờ báo Tác đất do Bộ Canh nông bảo trợ ra đời nhằm 
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tăng gia sản xuất. Một 
phong trào tăng gia sản xuất rộng lớn được diễn ra trong toàn dân. 
Chính phủ đã lập Ủy ban Trung ương phụ trách vấn đề sản xuất. 
Tuy gặp khó khăn lớn về tài chính nhưng Chính phủ vẫn cố gắng 
chi khoảng § triệu đồng để lo việc sửa chữa, tu bổ đê điều. Về công 
sức chữa đê thì chủ yếu huy động từ nhân dân. "Quỹ thóc chữa đê" 
được lập ra trên cơ sở đóng góp của các chủ ruộng. Chính phủ chủ 
trương cho đấu thầu việc chữa đê để bảo đảm chất lượng. Ủy ban 
hành chính Bắc Bộ đã khuyến khích các kỹ sư, công chức dưới thời 
Pháp am hiểu sâu sắc về thủy lợi tham gia đấu thầu việc tu bổ đê 
điều. Nhiều người đã không tiếc sức để làm việc này, thậm chí có 
những người còn không lẫy tiền công. Đến đầu năm 1946, công 
việc tu bổ đê điều về cơ bản hoàn thành. Chính phủ đã chủ trương 
cho các chủ ruộng kê khai những ruộng đất thừa rồi cho những 
nông dân thiếu ruộng mượn để canh tác. Ruộng đất của Việt gian 
và đề quốc bị tịch thu được chia cho nông dân nghèo thiếu ruộng. 
Đất công cũng được chia lại cho hợp lý hơn. Chính phủ miễn thuế 
cho dân vùng bị lụt; giảm 20% thuế ruộng, buộc chủ điền giảm 
25% tô cho tá điền, mở chợ buôn bán trâu bò... Bộ Canh nông lập 
Sở Khuyến nông nhằm hướng dẫn kĩ thuật canh tác cho nông dân. 
Chương trình tổ chức hợp tác xã trong nông nghiệp được phô biến. 
Trong khi chưa đến vụ lúa, việc trồng hoa màu được đặt ra một 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 114-115. 
355 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cách cấp thiết. Tình trạng thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt được giải 
quyết một phần nhờ hoa màu. Năm 1946 ở Bắc Bộ, vụ lúa chiêm 
đã tăng hơn vụ chiêm năm 1945 khoảng 100.000 tấn, vụ mùa trồng 
trọt trên diện tích 890.000ha, đạt sản lượng 1.155.000 tắn lúa. Nạn 
đói bị đây lùi, đời sống nhân dân ỗn định dần. Thành tựu này được 
đánh giá là "một kỳ công của ché độ dân chủ"!. 


Ngoài trọng tâm là sản xuất nông nghiệp đẻ khắc phục nạn đói 
trước mắt cũng như chuẩn bị lương thực một cách lâu dài và ổn định, 
Chính phủ chủ trương khôi phục sản xuất, kinh doanh trong các 
ngành kinh tế công thương nghiệp, giao thông vận tải... Các mỏ 
than ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, mỏ thiếc Tĩnh 
Túc (Cao Bằng), Nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh)... 
được khôi phục dần. Chính quyền mới từng bước quản lý và khai 
thác kinh doanh hệ thống đường bộ, đường thuỷ, hàng không, 
thông tin liên lạc. Các nhà máy, xí nghiệp của tư bản Pháp và tư 
bản nước ngoài vẫn được tiếp tục kinh doanh theo luật lệ của 
Việt Nam. Chính phủ có gắng đưa guồng máy kinh tế đất nước 
còn đang hết sức rệu rã vào hoạt động trở lại, để trước tiên là cứu 
đói, sau đó từng bước xây dựng nền kinh tế mới. 


b. Bước đầu khắc phục nên tài chính kiệt quệ 


Sự trống rỗng của các kho bạc sau khi chính quyền cách mạng 
đã về tay nhân dân buộc Chính phủ lâm thời phải đề ra các giải 
pháp có tính cấp bách. 


Giải pháp đầu tiên là quyên góp trong nhân dân. Ngày 4-9-1945, 
Chính phủ ra Sắc lệnh số 4/SL quy định lập Quỹ Độc lập? nhằm 
"thu nhận các món tiền và đồ vật của nhân dân sẵn lòng quyên giúp 
Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia"Ẻ. 


1. Báo Cứu quốc, ngày 5-9-1946. 

2: Ông Đỗ Đình Thiện, một nhà tư sản yêu nước, được cử phụ trách Quỹ 
Độc lập. 

3. Công báo, sô ] năm 1945, tr. 5. 

56 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Cụ Ngô Tử Hạ cùng kéo chiếc xe quyên góp và phân phôi gạo 
trong Ngày cứu đói năm 1945 
Nguôn: Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000, Tập 1 (1945-1954). Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 129. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đại biểu công thương gia 
tại Bắc Bộ phủ, Hà Nội 
Nguôn: Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000, Tập 1 (1945-1954). Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 157. 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


"Tuân lễ vàng" (từ ngày 16-9-1945) được tô chức nhằm kêu gọi 
các nhà giàu đóng góp một phần tài sản cho đất nước vừa giành 
được độc lập còn gặp nhiều khó khăn. 


Đông đảo nhân dân trong cả nước và một số kiều bào ở nước 
ngoài đã đăng ký hưởng ứng Quỹ Độc lập và Tuần lễ vàng. Có 
những nhà tư sản đóng góp hàng trăm, hàng chục lạng vàng. Có 
những người dân bỉnh thường chỉ có chiếc nhẫn hoặc đôi khuyên 
tai cũng hăng hái đóng góp. Ngay cả ở Nam Bộ cũng có nhiều 
người tham gia đóng góp và tìm cách chuyền ra bằng được số vàng 
đó cho Chính phủ trong điều kiện chiến tranh đã diễn ra. 


Quỹ Độc lập và Tuần lễ vàng đã thu được tất cả là 370kg vàng 
và 20 triệu đồng!. Ngoài tiền và vàng, nhiều người còn hiến cả 
nhà cửa, ruộng vườn, xí nghiệp cho Chính phủ. Sự đóng góp tự 
nguyện xuất phát từ lòng yêu nước, từ lòng kính trọng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, từ sự lo lắng đến vận mệnh đất nước, đã giúp 
Chính phủ trang trải được một phẩn tài chính trong giai đoạn 
đầu. Ông Lê Văn Hiến nhận xét: "Nhìn cuộc sống và việc làm 
của cán bộ và chiến sĩ, dân rất thương, rất quý, nên dân đóng góp 
rất hăng hái... Nếu như hồi đó dân thấy cán bộ sống phè phỡn, 
ăn trên ngồi trốc hoặc sử dụng công quỹ bừa bãi, lãng phí thì làm 
sao mà dân hăng hái tự nguyện đóng góp được? Cho nên thanh 
liêm, không tham ô, không lãng phí là những điều kiện rất quan 
trọng không những đối với chỉ mà còn hết sức quan trọng đối với 
thu nữa"2. 

Vừa huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, Chính phủ 
vừa xây dựng nên tài chính quốc gia nhằm bảo đảm có nguồn thu 
ôn định và thu chi hợp lý. 

Về chế độ thuế, Chính phủ chủ trương cải cách từng bước. 
Ngày 7-9-1945, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 11/SL về việc sửa 


1. Công báo, số 12, ngày 1-12-1945. 
2. Lê Văn Hiến, "Nhớ lại tuần lễ vàng", Tạp chí Thị trường và Giá cả, số 9- 
1990, tr. 22. 


38 


Chương !. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hỏa... 


đổi chính sách thuế. Toàn bộ bộ máy trong lĩnh vực thuế được 
cải tổ. Sắc lệnh số 27/SL ngày 10-9-1945 quy định việc thành 
lập Sở thuế quan và thuế gián thu. Nha thuế trực thu, Nha thuế 
trước bạ, thuế công sản, thuế điền thổ... cũng được quyết định 
thành lập. Ngày 1-11-1945, Bộ trưởng Tài chính ban hành nghị 
định số 34' quy định xóa bỏ nguồn gốc dân tộc hay quốc tịch mà 
đạo luật Pháp ban hành từ năm 1903 về chức trách trong ngành 
thuế; từ đây mọi nhân viên trong ngành thuế đều là công chức 
bình đăng của nhà nước, có quyền hạn trong lĩnh vực công tác 
của mình. 


Trong Sắc lệnh số I1 (ngày 7-9-1945), Nhà nước quyết định 
bãi bỏ thuế thân. Tiếp đó, Nhà nước ban hành thêm một số sắc 
lệnh bãi bỏ một số loại thuế đối với các hộ kinh doanh nhỏ, như 
bãi bỏ thuế môn bài chính dưới 50 đồng, miễn hăn số tỷ lệ phần trăm 
phụ thu đối với các loại môn bài trên (Sắc lệnh ngày 27-9-1945), bãi 
bỏ thuế thổ trạch (Sắc lệnh số 15 ngày 30-1-1946), bãi bỏ thuế 
xe tay, xe đạp (Nghị định 301-TC ngày 4-4-1946), giảm thuế điển 
thô 20%... 


Việc bán thuốc phiện và rượu cồn trước cách mạng vốn được 
Pháp coi là nguồn thu ngân sách thì bây giờ bị cắm hắn. Nhà nước 
cũng ban hành nhiều sắc lệnh sửa đổi chế độ thuế cũ vốn nhẹ với 
người giàu, nặng với người sản xuất kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, 
Chính phủ đặt thêm một số thuế mới có tính chất gián thu đánh vào 
các mặt hàng xa xỉ như rượu ngoại. Ngoài các khoản thu từ thuế, do 
điều kiện chiến tranh, Chính phủ quy định các chế độ trưng thu, 
trưng dụng, trưng tập và các chế độ này được thực hiện trong 
những trường hợp cần kíp”. 


1, 2. Sắc lệnh số 9, ngày 6-9-1945 của Bộ trưởng Nội vụ; Sắc lệnh số 68, 
ngày 30-11-1945 của Chủ tịch nước. Xem Công báo số 1-1945, tr. 7 và số 
13-1945, tr. 1. 


59 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, một số cơ sở đầu tiên 
của kinh tế quốc doanh được xây dựng. Chính phủ thủ tiêu quyền 
khai thác kinh doanh đường xe lửa Hải Phòng - Vân Nam mà từ 
năm 1901 vốn thuộc quyền của Công ty xe lửa Vân Nam, giao cho 
Bộ Giao thông công chính quản lý theo cùng một chế độ như 
đường xe lửa Hà Nội - Sài Gòn (vốn là sở hữu của Pháp). Các bắt 
động sản do nhà binh Pháp quản lý trước cách mạng được chuyễn 
thành tài sản công của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà nước 
chính thức thành lập các khu mỏ tại Đông Triều, Thái Nguyên, Trà 
Mỹ, Nông Sơn, Khe Bó, v.v... 


Tóm lại, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa đã chắn chỉnh và xây dựng được một hệ thống thuế 
khóa mới, nắm được các nguồn thu cho ngân sách, có kế hoạch hơn 
trong việc thu và chi ngân sách. 


Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một cuộc đầu 
tranh rất khó khăn và phức tạp đối với nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa non trẻ. Cách mạng Tháng Tám 1945 đã không đạt được 
mục tiêu chiếm Ngân hàng Đông Dương vì có quân đội Nhật canh 
giữ và sau đó quân đội Tưởng đã vào tiếp quản bảo vệ ngân hàng. 
Ngay trên đất Việt Nam sau Cách mạng đã diễn ra những sự tranh 
chấp tài chính giữa Pháp (đang nắm giữ Ngân hàng Đông Dương) 
và quân đội Tưởng Giới Thạch. Sau các cuộc đàm phán tại Trùng 
Khánh, ngày 14 tháng 11 năm 1945, tại Hà Nội bắt đầu diễn ra các 
cuộc đàm phán về cách thức trả tiền chi phí cho quân đội Trung 
Hoa, cách thức đổi tiền Trung Hoa sang tiền Đông Dương. Để tạo 
ảnh hưởng trong đời sống kinh tế và tài chính ở Bắc Bộ, từ cuối 
tháng 11 năm 1945, nhiều ngân hàng Trung Hoa đã mở chi nhánh 
tại Hà Nội. Phía Trung Hoa đưa ra giải pháp gồm 4 điểm: 


- Ngân hàng Đông Dương và Ngân hàng Pháp - Hoa đôi tiền 
Quan kim (Gold Unit) với số lượng 600.000 đồng/ngày; 


- Ngân hàng Đông Dương mỗi tháng cung cấp 40 triệu đồng 
cho quân đội Trung Hoa làm chi phí quân sự; 


- Số lượng tiền mỗi người được đổi trong một ngày là 50 Quan kim; 


60 


Chương l. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


- Chính phủ hai nước Trung Hoa và Pháp cùng nghiên cứu thể 
thức thanh toán. 


Phái đoàn của Pháp buộc phải chấp nhận đẻ có thể nhận được 
sự bảo vệ của quân đội Trung Hoa. Jean Laurent, Phó Tông giám 
đốc Ngân hàng Đông Dương, đưa ra lập luận nếu "Ngân hàng Đông 
Dương và các chỉ nhánh phía Bắc bị chuyển sang tay người Việt 
Nam thì sẽ thiệt hại cho kinh tế Pháp hơn mọi sự nhượng bộ về chỉ 
phí chiếm đóng". Các quan chức Pháp thấy rõ chỉ có quân đội 
Trung Hoa mới có thể kiềm chế được Việt Minh trong việc kiểm 
soát tiền tệ phục vụ cho cuộc đấu tranh chống Pháp. Tướng 
Alessandri tán thành nhận định đó, được Cao ủy Pháp đồng ý, 
quyết định chi 45 triệu đồng cho quân đội Trung Hoa qua Ngân 
hàng Đông Dương. 


Nhăm tháo gỡ những vướng mắc của cuộc đàm phán Pháp - 
Hoa, phía Pháp quyết định chi tiền và cung cấp gạo từ phía Nam để 
quân Tưởng rút nhanh khỏi Bắc Bộ. Ngày 17 tháng 11 năm 1945, 
đại diện quân đội Trung Hoa tuyên bố với giới báo chí Việt Nam là 
ngày 20 tháng I1 tiến hành đổi tiền Quan kim sang tiền Đông 
Dương, đồng thời công bố quyết định của Chính phủ Trung Hoa về 
tài chính và đề nghị dân chúng địa phương tôn trọng. Nhưng theo 
chỉ thị của phái đoàn Pháp, Ngân hàng Pháp - Hoa đã không làm 
theo lệnh của phía Trung Quốc, khiến Chu Khiết phải đích thân đến 
tận nơi, thay thế nhân viên Ngân hàng Pháp - Hoa bằng nhân viên 
Ngân hàng Trung Hoa và hạ lệnh đổi tiền dưới sự giám sát chặt chẽ 
của họ. Trong ngày đầu tiên chỉ có 189.000 đồng được đổi trong 
khi giới hạn cho phép là 600.000 đồng”. 


I. M. Meuleau dẫn trong Lịch sử Ngân hàng Đông Dương (1875-1975) 
Paris, 1990. Dẫn theo Lin Hua: "Tranh chấp tài chính ở Việt Nam sau 
ngày độc lập"; Tạp chí Xưa và Nay, số 219, 9-2004, tr. 7. 

2.M. Meuleau dẫn trong Lịch sử Ngân hàng Đông Dương (1875-1975) 
Paris, 1990. Dẫn theo Lin Hua: "Tranh chấp tài chính ở Việt Nam sau 
ngày độc lập"; Tạp chí Xưa và Nay, số 219, 9-2004, tr. 8. 


6 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đối với Việt Nam dân chủ cộng hòa, Ngân hàng Đông Dương 
chấp nhận yêu cầu của Chính phủ, chuyến tiền cho ngân sách của 
chính phủ mới, căn cứ theo những tờ séc do ngân khó chuyền sang. 
Tính đến 23-10-1945, Ngân hàng Đông Dương đã chuyển cho 
Ngân khó của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tổng số tiền 
là 22 triệu đồng tiền Đông Dương. Lợi dụng những tờ lệnh chỉ tiền 
của Ngân khố Việt Nam, Ngân hàng Đông Dương phát hành thêm 
nhiều giấy bạc Đông Dương loại mới, mệnh giá 100 đồng, tung ra 
thị trường. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa phải đối phó lại 
bằng cách đóng dấu nỗi lên những tờ bạc được chuyển giao chính 
thức đồng thời giải thích để nhân dân không sử dụng những đồng 
tiền không có dấu nổi của Chính phủ. (Chính phái đoàn Pháp sau 
đó phải mang tiền mới sang đổi tiền cũ thì mới tiêu được). Sau khi 
quân Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Bộ, từ ngày 22-10-1945, giới 
chủ Ngân hàng Đông Dương không chịu chuyến tiền cho Ngân khó 
của Chính phủ nữa. Ngày 17-11-1945, Đô đốc D'Argenlieu, Cao ủy 
Pháp ở Sài Gòn, tuyên bố huỷ tất cả các tở giấy bạc mệnh giá 500 
đồng Đông Dương vốn được in tại nhà in Viễn Đông từ ngày Nhật 
đảo chính Pháp (9-3-1945) đến ngày quân Pháp trở lại Sài Gòn 
(23-9-1945). Lý do phía Pháp đưa ra là họ không chịu trách nhiệm 
về số tiền được in trong thời kỳ phát xít Nhật chiếm đóng. Ngoài ra, 
họ còn quy định loại tiền mệnh giá 500 đồng Đông Dương in trước 
ngày 9-3-1945 cũng phải đổi lẫy tiền mới để "tây uế" nên tài chính 
Đông Dương, với mức đôi chi bằng 70% giá trị và buộc phải đổi 
trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 9-11 đến ngày 15-11-1945). Họ đặt 
thời hạn gấp rút như vậy làm cho nhiều người, nhất là những người 
sông xa thành phố khỏ mà đổi kịp. Nhân dân Việt Nam, nhiều nhà 
buôn người Hoa, thậm chí có một số người Pháp sở hữu nhiều tờ 
500 đồng, đã có phản ứng. Bộ chỉ huy quân sự Trung Hoa tuyên bố 
việc thu hồi đồng 500 không được áp dụng trong khu vực chiếm 
đóng của Trung Quốc nếu không có sự thỏa thuận trước. Họ xác 
nhận sự hợp thức của đồng 500 trong vùng Trung Quốc kiểm soát 
và tiếp tục cho đôi tiền Quan kim sang tiền Đông Dương. Vào thời 
điểm đó, người ta ước tính loại tiền mệnh giá 500 đồng có khoảng 


62 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


627 triệu, trong đó 200 triệu in ở Pháp, 250 triệu do người Nhật in, 
177 triệu được in dưới thời Việt Minh. Người Trung Hoa nắm giữ 
1⁄3 tổng số tiền loại này (khoảng 200 triệu). Phía Trung Quốc yêu 
cầu huỷ quyết định thu hồi đồng 500 nhưng bị phía Pháp khước từ. 
Ngày 23 tháng I1, nhà chức trách Trung Hoa gửi công văn đến ông 
Sainteny, nêu rõ: 


1/ Việc huỷ đồng 500 là việc làm chưa từng có trong lịch sử 
tiền tệ. Nếu chỉ nhăm vào số tiền do người Nhật phát hành thì cần 
phải công khai số sê-ri để người giữ tiền nộp cho ngân hàng trong 
khi chờ thanh toán với người Nhật; 


2/ Đồng 500 chiếm khoảng 27% lượng tiền lưu hành (2,7 tỷ), 
việc thủ tiêu chúng sẽ gây bất ôn tình hình tài chính, gây thiệt hại 
cho người có tiền; 

3/ Quân đội Trung Hoa không thể bảo vệ tòa nhà Ngân hàng 
Đông Dương trước sự phản đôi của người Việt Nam. 


Quân đội Tưởng Giới Thạch cho biết họ không thể duy trì trật 
tự ở Bắc Bộ nếu phía Pháp không cung cấp số tiền hằng tháng là 
15 triệu đồng đề đổi sang tiền Quan kim và huỷ quyết định ngày 
17 tháng I1 (thu hồi đồng 500). Ngày 24 tháng II, theo lệnh của 
Trung Quốc, nơi đổi tiền được chuyển từ Ngân hàng Trung Hoa 
sang Nhà hát Thành phố Hà Nội cho rộng rãi hơn. Nhiều người 
Việt Nam đã bao vây Ngân hàng Đông Dương đòi tiếp tục được đôi 
tiền. Trưa ngày 26 tháng 11, Đài Tiếng nói Việt Nam kêu gọi người 
Việt Nam đi đổi đồng 500 ở Ngân hàng Đông Dương. Chiều ngày 
26-11-1945, một cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trước tòa nhà 
Ngân hàng Đông Dương phản đối biện pháp thu đổi tiền của phía 
Pháp. Lính Pháp bắn vào cuộc biểu tình. Tính đến ngày hôm đó, 
mới có 1.453.275 đồng bạc Đông Dương được đôi sang 968.850 
đồng Quan kim. Nhưng trước sự phản ứng mạnh mẽ của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, của quân lính Tưởng Giới Thạch và 
của nhiều Pháp kiều, ông Sainteny, đại diện của chính phủ Pháp đã 
phải nhượng bộ. Việc thu và huỷ giấy bạc đồng 500 được ngừng 
lại Tháng 12 năm 1945, Ngân hàng Đông Dương chấp nhận đổi 


63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cho người Việt Nam 7 triệu đồng, người Hoa 6 triệu đồng và người 
Pháp 2 triệu đồng Đông Dương. 


Vấn đề tiền của Trung Quốc cũng gây nhiều khó khăn cho nền 
tài chính Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quân đội Tưởng Giới Thạch 
đã buộc Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa phải cho phép họ 
lưu hành ở Việt Nam đồng bạc Quan kim và đồng Quốc tệ của họ 
mà quân lính mang vào từ tháng 9 năm 1945. Để tránh xung đột, 
thực hiện hòa hoãn vẻ chính trị, Chính phủ đã quyết định tạm thời 
cho phép lưu hành những đồng tiền đó trong phạm vi trao đối hàng 
hóa giữa nhân dân ta với quân đội Tưởng. Chính phủ quy định tỷ 
giá 1,5 đồng Đông Dương bằng 1 đồng Quan kim và bằng 13,3 
đồng Quốc tệ (tức 1 đồng Quan kim bằng 20 đồng Quốc tệ). Kho 
bạc, bưu điện, thuế quan Việt Nam phải nhận tiền Quan kim. Viên 
chức Chính phủ cũng buộc phải nhận một phản lương bằng tiền 
Trung Hoa. Nhưng đồng Quan kim nhanh chóng bị tụt giá. Một 
lượng lớn tiền Quan kim được vận chuyển sang Việt Nam từ khi 
đường hàng không Côn Minh - Hà Nội được mở. Có chuyến bay đã 
mang theo 60 triệu Quan kim. Đồng Quan kim mất giá đã tác động 
trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Nhân dân ta phải tiêu đồng 
tiền đã mất giá của quân Tưởng nên thiệt hại về kinh tế là không 
tính hết. Tướng Lư Hán yêu cầu đổi tiền của họ lấy 4.500 triệu 
đồng tiền Đông Dương, trong khi toàn bộ số tiền Đông Dương lưu 
hành ở Việt Nam chỉ cỏ 2.172 triệu đồng?. Tướng Lư Hán còn tự ấn 
định tỷ giá đổi 14/1. Một học giả nước ngoài nhận xét: "Tỷ lệ này 
đối với đồng quốc tệ mắt giá cùng với các thủ đoạn tài chính khác 
đã đặt khuôn khổ cho một chợ đen đồ sộ, đã tàn phá nên kinh tế 
Việt Nam"Ẻ. Chi sau khi quân đội Tưởng rút khỏi Việt Nam theo 
Hiệp ước Trùng Khánh 28-2-1946 và Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, 
gánh nặng tài chính này mới được trút bỏ. 


1. Công báo, ngày 6-10-1945. 
2. Theo Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam..., Sách đã dẫn, tr. 155. 
3. A. Patti, Tại sao Việt Nam? Nxb. Đà Nẵng, 1995, tr. 288. 


64 


Chương Ï. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Từ khi Ngân hàng Đông Dương ngừng cung cấp tiền, Chính 
phủ phải tìm giải pháp khác. Việc phát hành đồng tiền Việt Nam 
được Chính phủ chủ trương từ sớm và được tiến hành hết sức bí 
mật. Bồn họa sĩ từng học ở trường Cao đăng Mỹ thuật Đông Dương 
được giao nhiệm vụ vẽ mẫu một số tờ bạc đầu tiên của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa'. Chính phủ mua hai chiếc máy ïn tiền, một 
máy của hãng Taupin, một máy của hãng Extrême - Orient, và dùng 
giấy của nhà máy giấy Đáp Cầu để in tiền. Từ tháng 10 năm 1945, 
loại giấy bạc 5 đồng và 10 đồng bắt đầu được in. Tiền nhôm loại 2 
hào và 5 hào cũng bắt đầu được dập. Nghị định số 76/TC của Bộ 
Tài chính ngày 1-12-1945 quyết định phát hành đồng 2 hảo tiền 
Việt Nam bằng nhôm. Nghị định 156/TC ngày 21-1-1946 quyết 
định phát hành tiếp đồng 5 hào bằng nhôm. Hai đồng tiền nhôm ra 
đời đã giải quyết được nạn khan hiếm tiền lẻ và tiền rách nát trên 
thị trường. Số tiền giấy in được đều chuyển hết vào Nam Trung Bộ. 
Sắc lệnh số 18 B/SL ngày 31-1-1946 của Chính phủ cho phép phát 
hành giấy bạc Việt Nam tại vùng tự do Nam Trung Bộ từ vĩ tuyến 
l6 trở vào. Đồng tiền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
xuất hiện vào ngày mồng 2 Tết Bính Tuất 1946. Các địa phương hồ 
hởi tô chức đón đồng tiền của Việt Nam. Nhân dân gọi tiền của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là ' 'øgiấy bạc cụ Hỏ". Nhân dân 
đem tiền Đông Dương đổi lấy giấy bạc cụ Hỏ. Chính phú quy định 
đổi ngang giá. Chính quyền Nam Trung Bộ. cũng giải quyết được 
nhiều khó khăn lớn về tài chính nhờ đồng tiền Việt Nam mới phát 
hành. Chính phủ chuyên số tiền Đông Dương đôi được ra Bắc Bộ 
và vào Nam Bộ để chi tiêu. Một phần trong số tiền này trở thành 
nguồn ngoại tệ dự trữ để mua những mặt hàng trong vùng Pháp 
chiếm đóng phục vụ cho công cuộc kháng chiến sau này. 


c. Phục hồi nên công thương nghiệp và giao thông vận tải 
Nền công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải của Việt 
Nam sau Cách mạng Tháng Tám sa sút nghiêm trọng. Một vài con 
1. Bốn họa sĩ là Nguyễn Đỗ Cung, Mai Văn Hiến, Nguyễn Văn Khanh, 
Nguyễn Huyền. Theo báo Laø Động, ngày 20-2-2005. 
65 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


số dưới đây cho thấy phần nào điều đó. Ngành mỏ năm 1940 có 
39.500 công nhân, đến năm 1945 chỉ còn 4.000 người, tức là chỉ 
còn hơn 1/10 sức lao động. Năm 1940, các mỏ kẽm, thiếc, sắt, 
phốt - phát khai thác được 74.490 tắn, năm 1945 chỉ khai thác 
được 8.967 tắn. Mức khai thác than chưa được 1/10, từ 2.500.000 
tắn sụt xuống còn 231.000 tắn. Công nghiệp chế biến cũng bị tê 
liệt. Nguyên nhân chính là do những xí nghiệp quan trọng đã bị 
quân Nhật chiếm và khai thác nên sau đó bị máy bay của Đồng 
minh ném bom làm hư hỏng. Ngoài ra, các chủ cũ, phần lớn là 
người Pháp, do chiến tranh đã ngừng đầu tư, sa thải công nhân, 
thu hồi vốn. Về thương nghiệp thì cả nội thương và ngoại thương 
đều bị tê liệt. Sản xuất đình đồn, hàng hóa khan hiếm. Hơn nữa, 
từ năm 1943, Đồng minh chủ trương phong tỏa toàn bộ vùng trời 
và vùng biển của Đông Dương nhằm chống lại phát xít Nhật nên 
xuất nhập khẩu đều bị đình trệ. Giao lưu buôn bán giữa hai miền 
Bắc - Nam cũng bị cắt đứt. Sản phẩm lúa gạo miền Nam không 
chở ra Bắc được, than đá miền Bắc không cung cấp cho miễn 
Nam được!. Tình trạng khan hiếm hàng hóa và lạm phát nghiêm 
trọng đã diễn ra trong một thời gian khá lâu, để lại hậu quả nặng 
nề cho chính quyển và nhân dân ta sau khi giành được quyền làm 
chủ đất nước. 


Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ trương phải nhanh 
chóng tìm biện pháp phục hồi và phát triển nền công thương 
nghiệp và giao thông vận tải. Một mặt, Nhà nước tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để cho các thương gia yêu nước người Việt 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, Nhà nước vẫn để cho 
các nhà tư bản nước ngoài, trước hết là tư bản Pháp, tiếp tục công 
việc kinh doanh, tránh gây cho họ những xáo trộn lớn trong công 
việc làm ăn ở nước ta. 

Trong bài "Nhân tài và kiến quốc" đăng trên báo Cứu quốc số 91, 
ngày 14-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng ta cần nhất 


1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam..., Sách đã dẫn, tr. 158. 
66 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


bây giờ là: kiến thiết ngoại giao, kiến thiết kinh tế, kiến thiết quân sự, 
kiến thiết giáo dục. Vậy chúng tôi mong răng đồng bảo ta ai có tài 
năng và sáng kiến về những việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích 
nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính phủ..."'. Trước đó, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã gửi thư cho giới công thương Việt 
Nam kêu gọi họ nỗ lực và cùng góp vốn xây dựng một nên kinh tế và 
tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Tỷ lệ các nhà công thương trong 
Quốc hội (chiếm l 1%) phản ánh vai trò quan trọng của họ đối với việc 
xây dựng nền kinh tế của đất nước độc lập. Từ ngày 2-10-1945, thay 
vì phải đăng ký và xin giấy phép như dưới thời thống trị của Pháp và 
Nhật, Chính phủ lâm thời cho phép tất cả các nhà tư sản Việt Nam 
được quyền kinh doanhỶ. 


Song song với việc xây dựng bộ máy chính quyền mới, Nhà 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bắt đầu xây dựng khu vực kinh tế 
quốc doanh. Các nghị định của Toàn quyền Pháp về độc quyền tìm 
kiếm và khai thác mỏ' đều bị Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa ra sắc lệnh tuyên bố huỷ bỏ. Thay vào đó, Chính phủ ban hành 
các sắc lệnh bảo đảm quyền tìm mỏ và khai thác mỏ của Nhà nước, 
trên cơ sở vẫn tôn trọng những quyền sở hữu sẵn có và phù hợp với 
luật lệ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Các mỏ than ở Hòn Gai (Quảng Ninh), Tân Trào (Tuyên 
Quang), Làng Cảm và Phấn Mễ (Thái Nguyên), Quyết Thắng 
(Ninh Bình) được Chính phủ cho phép mở lại. Mỏ thiếc Tĩnh Túc 
(Cao Băng) bị Nhật chiếm từ tháng 3-1945 và trước khi rút chúng 
đã phá hoại nay tiếp tục được khai thác. Nhà máy cơ khí Trường 
Thi, một nhà máy có nhiều máy móc, chuyên chữa đầu máy và toa 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 99. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 49. 

3. Nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc dân. Công báo 1945, tr. 23. 

4. Ở Khu Đông Triều (Nghị định ngày 30-5-1913 và Nghị định ngày 16-2- 
1918), ở Thái Nguyên (Nghị định ngày 18-I 1-1918); ở Trà My (Nghị định 
ngày 28-11-1937), ở Nông Sơn (Nghị định ngày 24-1-1943); ở Khe Bố 
(Nghị định ngày 16-I 1-1944). 


67 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


xe lửa, bị thiệt hại nặng do bom từ tháng 2-1944, đã được khẩn 
trương phục hồi. 

Nhà máy giấy Đáp Cầu bị Mỹ ném bom tháng 7-1945, chủ là 
người Pháp đã bỏ nhà máy, công nhân đứng ra tô chức sửa chữa và 
sản xuất. (Khi kháng chiến toàn quốc bùng nỗ, Pháp tấn công 
chiếm lại, công nhân đã tháo dỡ máy, bí mật chuyên lên chiến khu 
Việt Bắc, thành lập nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ). Đường xe lửa 
Hải Phòng - Vân Nam được chính phủ ra Sắc lệnh lấy lại' và được 
giao cho Bộ Giao thông Công chính quản lý. 


Nhà nước chủ trương mở rộng /ưu thông kinh tế. Ngày 5-9-1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 7/SL về đảm bảo tự do 
buôn bán, vận chuyên thóc gạo ở Bắc Bộ. Từ ngày 2-10-1945, 
nội dung của Sắc lệnh này được áp dụng cho cả Trung Bộ. Chính 
phủ nghiêm cấm việc đầu cơ tích trữ gạo; ai vi phạm sẽ bị xử 
theo quân luật, bị tịch thu tài sản. Trong hai tháng 9 và 10-1945, 
Chính phủ lâm thời ban hành thêm nhiều nghị định về việc sản 
xuất, vận chuyến, buôn bán hoàn toàn tự do một số loại nguyên 
liệu sản xuất giấy, như Nghị định ngày 26-9-1945 về nhựa thông, 
các hạt có dầu, Nghị định ngày 2-10-1945 về da trâu bò và 
nguyên liệu da... 

Nhờ có các sắc lệnh và nghị định về tự do lưu thông hàng hóa 
mà Nhà nước hạn chế được nạn đầu cơ tích trữ, chợ đen, hàng hóa 
(nguyên vật liệu cũng như hàng tiêu dùng) dần dần đã được điều 
hòa từ chỗ nhiều đến chỗ ít. 

Không chỉ tạo điều kiện dễ dàng hơn, mà Chính phủ còn kêu 
gọi các nhà buôn cần tích cực hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh. 
Ngày 6-10-1945, Nha Thương vụ Việt Nam được thành lập với 
nhiệm vụ chính là nghiên cứu các vấn đề về thương nghiệp, đề xuất 
các chính sách thương nghiệp với Chính phủ. 


1. Sắc lệnh số 5, ngày 15-1-1946. 
68 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Đối với các công ty tư bản Pháp và nước ngoài, Chính phù 
Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ trương vẫn cho tiếp tục kinh doanh 
nhưng có Nhà nước quản lý. Ngay từ ngày 9-10-1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký Sắc lệnh về vấn đề này, trong đó khăng định: "Các 
hãng kỹ nghệ hoặc thương mại ngoại quốc hiện có ở Việt Nam vẫn 
được tiếp tục công việc kinh doanh như cũ”, "Vì nên trật tự công 
cộng, Chính phủ Việt Nam có quyền kiểm soát và nếu cần, có 
quyền đặt những ban chuyên môn để giữ nhiệm vụ đó"!. 


Liên quan trực tiếp đến hoạt động của bộ máy Chính phủ. và đời 
sống nhân dân Thủ đô Hà Nội Nhà nước đã trưng thu một số cơ sở 
như nhà máy nước Hà Nội, nhà máy luyện kim Hà Nội, cơ sở và 
thiết bị vô tuyến điện của hãng hàng không Air France. Song song 
với việc thừa nhận về pháp lý quyền sản xuất kinh doanh của các nhà 
tư bản nước ngoài, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bắt đầu 
quan tâm đến việc giải quyết những vấn đẻ về quyên lợi của người 
lao động trong các doanh nghiệp đó. Ngày 1-10-1945, Bộ trưởng Bộ 
Lao động ra Nghị định số 1 quy định một số điều khoản cụ thể về 
trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp đối với người làm công. 

Do chưa kịp ¡n các loại tem bưu chính mới nên Chính phủ cho 
phép đóng dấu "Việt Nam dân chủ cộng hòa" lên tem cũ (tem Nam 
Giao) đề lưu hành. Tem 3 hào bán thành 5 đồng, tem 6 hào bán 
thành 10 đồng Đông Dương. 

Về ngoại thương, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên 
bố bãi bỏ Sắc lệnh số ngày 13-8-1941 của Tổng thống Pháp giành 
độc quyền cho hàng hóa Pháp và các công ty ngoại thương của Pháp. 
Ngày 9-11-1945, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Nghị định số 48 quy 
định các điều khoản mới về xuất nhập cảng. Các nhà kinh doanh 
Việt Nam đều có quyền kinh doanh xuất nhập khâu. 

Do điều kiện thiểu thôn lương thực trằm trọng, ngày 9-10-1945, 
Chính phủ ra Sắc lệnh cắm xuất cảng các loại lương thực, kể cả các 
loại sản phẩm chế biến từ ngũ cốc. 


1. Công báo năm 1945, số 4, tr. 34-35. 
69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chính phủ cũng kiểm soát chặt mặt hàng nhập khẩu. Ví dụ 
nhằm bảo hộ ngành sản xuất muối, Nghị định 92/TC của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính ngày 11-12-1945 quy định rõ, muối chỉ được nhập 
cảng vào Hải Phòng, phải bán cho Sở Thuế quan theo giá mua ở 
vùng muối Văn Lý (Nam Định). Muối mua lại của Sở Thuế quan 
phải trả thuế nhập cảng và các loại thuế khác. 


Hầu hết các cửa khẩu quan trọng đều bị phong tỏa hoặc nằm 
trong tay quân đội Pháp, quân đội Tưởng Giới Thạch hoặc quân 
Anh. Cửa khẩu Lạng Sơn, trước là quân Pháp, sau là quân của 
Tướng Lư Hán không chế. Cảng Hải Phòng bị Pháp chiếm đóng. 
Pháp lại cùng với quân Lư Hán kiểm soát việc nhập khẩu ở Hải 
Phòng. Cảng Sài Gòn nằm trong tay quân Anh và Pháp. 


Phục hôi giao thông vận tải và liên lạc là một trong những 
công việc hàng đầu được Chính phủ quan tâm. Cầu cống, đường sá 
trong chiến tranh đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Trên toàn bộ các 
tuyến đường sắt trong cả nước có 18 chiếc cầu và hơn 300km 
đường ray bị phá hỏng, đứt đoạn, buộc phải dùng phương pháp 
"tăng bo" (transbordement) khi vận chuyển hành khách và hàng 
hóa. Gần 500km đường bộ và 60 chiếc cầu bị phá hỏng. 


Công việc sửa chữa được tiến hành khẩn trương. Sau một 
tháng, đường sắt được phục hồi. Xe lửa đã đi lại được từ Bắc vào 
Nam và ngược lại, chỉ còn phải "tăng bo" ở các cầu Ninh Bình, 
Đò Lèn, Đò Cắm, Yên Xuân'. Bốn tháng sau, cầu Yên Xuân dài 
420 mét, cầu Ninh Bình dài 203 mét được sửa chữa xong 

Bộ Giao thông công chính cử cán bộ chuyên trách lo việc phục 
hồi vận tải đường thuỷ. Ngày 3-10-1945, Ủy ban quản lý thương 
thuyền trực thuộc Bộ được thành lập. Ngày 13-12-1945 thành lập 
Nha hàng hải thương thuyền Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý giao 
thông đường thủy (cả sông và biển). 


1. Báo Cứu quốc, ngày 14-9-1945. 
70 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Sở Hàng không cũng được thành lập nhằm chuẩn bị dần cho 
việc thành lập ngành hàng không. 


Vẻ thông tin liên lạc, hệ thống đường dây trước kia do quân Nhật 
quản ly đã bị hư hại nhiều. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, chỉ 
trong vài tuần, nhờ khân trương khắc phục mà đường liên lạc giữa 
Hà Nội với Sài Gòn đã thông suốt. Đến giữa năm 1946, khoảng 
4.000km đường dây thép được sửa xong. Người Việt Nam đã thay 
thế toàn bộ nhân viên người Pháp trong toàn ngành Bưu chính với 
115 Bưu cục. 


Không chỉ tập trung khắc phục những hư hại về đường sá, cầu 
cống, thiết bị để bảo đảm giao thông vận tải, thông tin liên lạc 
thông suốt, mà ngay sau ngày thành lập, Chính phủ đã chủ trương 
vạch kế hoạch lâu dài cho giao thông liên lạc. Ngày 6-9-1945 lập 
Ủy ban tư vấn liên hiệp vận tải, huy động những chuyên gia giỏi 
nhất vào việc nghiên cứu, đào tạo cán bộ. Ngày 14-11-1945, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông công chính ký Nghị định 126 mở trường Cao 
đăng Công chính tại Hà Nội. 


2. Xây dựng hệ thống chính quyền mới 


Chính quyền lâm thời trong cả nước từ Trung ương đến cơ sở 
đã được thành lập sau thăng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 
28-8-1945, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ thành 
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một số vị là 
ủy viên của Mặt trận Việt Minh trong Ủy ban Dân tộc giải phóng 
đã tình nguyện rút ra để mời một số nhân sĩ tham gia Chính phủ. 
Thành phần Chính phủ gồm có 15 vị:' 


1. Chủ tịch kiêm Ngoại giao: Hồ Chí Minh; 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Võ Nguyên Giáp; 

3.. Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền: Trần Huy Liệu; 
4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chu Văn Tấn; 


1. Việt Nam Dân quốc Công báo năm 1945, ngày 29-9-1945. 
7] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


5. Bộ trưởng Bộ Thanh niên: Dương Đức Hiển; 
6. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia: Nguyễn Mạnh Hà; 
7. Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội: Nguyễn Văn Tố; 

§.. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vũ Trọng Khánh; 

9. Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính: Đào Trọng Kim; 

10. Bộ trưởng Bộ Lao động: Lê Văn Hiến; 

11. Bộ trưởng Bộ Y tế: Phạm Ngọc Thạch; 

12. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phạm Văn Đồng; 

13. Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục: Vũ Đình Hoè; 

14. Bộ trưởng không giữ bộ nào: Cù Huy Cận; 

15. Bộ trưởng không giữ bộ nào: Nguyễn Văn Xuân. 

Trong phiên họp ngày 14-11-1945, Hội đồng Chính phủ quyết 
định thành lập thêm Bộ Canh nông, cử ông Cù Huy Cận làm Bộ 
trưởng. Về nguyên tắc, Chính phủ lâm thời tiếp thu bộ máy nhà 
nước cũ, đôi mới một số bộ phận, còn lại thì chuyển sang phục vụ 
cho chính quyền mới. Chính quyền Trung ương, chính quyên ba kỳ, 
chính quyển các tỉnh, huyện, xã, quân đội và cảnh sát được thay đổi 
cho phù hợp với chính thể mới là nền dân chủ cộng hòa. Nhà nước 
ban bố các Sắc lệnh bãi bỏ tất cả các cơ quan thuộc Phủ Toàn 
quyền Đông Dương và sáp nhập vào các Bộ của Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. Chính phủ điều hành chính quyền các cấp 
theo hệ thống dọc. Các Bộ trưởng đều là người mới được bỗ nhiệm. 
Toàn bộ các cơ quan chức năng của bộ máy nhà nước cũ liên quan 
đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ công cộng đều được tiếp tục 
sử dụng. Sắc lệnh số 75 ngày 17-12-1945 của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói rõ: "”... cho tới khi có lệnh mới, tất cả các viên chức tòng 
sự tại các công sở trong toàn cõi Việt Nam đều coi như bị trưng tập. 
Trừ khi được lệnh trên cho phép nghỉ việc, các viên chức bất cứ 
thuộc hạng nào đều phải giữ chức vụ của mình ở nơi đang làm việc 


T2 


Chương 1. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


và khi nào nhận được lệnh trên bổ dụng đi nơi khác đều phải đi 
nhận chức ngay ở nơi đó"'. 


Bộ máy các ngành được sắp xếp lại nhưng hầu hết các nhân 
viên vẫn tiếp tục công việc như trước. Trụ sở, hỗ sơ, hệ thống liên 
hệ, phương tiện hoạt động đều được giữ lại. Các vị Bộ trưởng sau 
khi nhậm chức đều có thể điều hành ngay các cơ quan dưới quyền 
mình. Do vậy, sau khi thành lập, các hoạt động xã hội của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa ít bị xáo trộn. Tình hình các địa 
phương cũng tương tự như vậy. Bộ máy chính quyền cũ bị xóa bỏ, 
Ủy ban nhân dân cách mạng là bộ máy chính quyên mới với lãnh 
đạo mới. Hầu hết các cơ quan, các ngành đều giữ nguyên, hoạt 
động dưới sự điều hành của Ủy ban nhân dân cách mạng. Ở Bắc Kỳ 
và ở Trung Kỳ tình hình nói chung là tương đối giống nhau, còn ở 
Nam Kỷ tình hình có khác hơn. 


Ngoài những cơ sở đã có sẵn của hệ thống nhà nước cũ, sau 
Cách mạng Tháng Tám, nhiều yêu cầu mới nấy sinh đòi hỏi cần 
phải lập ra những tổ chức mới. Ở Trung ương có các Ủy ban Quỹ 
Độc lập, Tuần lễ vàng giải quyết vẫn đề tài chính, Tiêu ban Canh 
nông lo việc thực hiện khẩu hiệu "Tấc đất tắc vàng”, Ủy ban "Mùa 
đông binh s lo việc trang bị quần áo cho bộ đội. Lo việc tổ chức 
lại chính quyền có Ban dự thảo điều lệ Tông tuyên cử, Ban dự thảo 
Hiến pháp. Theo quyết định của cuộc họp Hội đồng Chính phủ 
ngày 14-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL 
ngày 23-11-1945 thành lập một Ban Thanh tra đặc biệt. Theo Sắc 
lệnh số 80/SL ngày 31-12-1945, cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Chánh 
nhất tòa Thượng thâm Hà Nội và ông Cù Huy Cận, Bộ trưởng Bộ 
Canh nông được cử vào Ban Thanh tra đặc biệt. Ban Thanh tra đặc 
biệt có quyền nhận đơn khiếu tố của nhân dân, xem xét các hồ sơ 
của các Ủy ban nhân dân hay của các cơ quan Chính phủ nếu thấy 
cần thiết cho công việc giám sát. Ủy ban này có quyền đình chức, 
nếu xét thầy phạm tội có thể bắt tạm giam bất cứ nhân viên nào 


1. Theo Công báo, số 16, ngày 29-12-1945. 
73 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trong Ủy ban nhân dân hay trong Chính phủ trước khi trình Hội 
đồng Chính phủ hay tòa án đặc biệt để xét xử. 


Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết được thành lập theo Sắc 
lệnh 78 ngày 31-12-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây 
dựng kế hoạch phát triển đất nước. Ủy ban này tập hợp được tới 40 
vị nhân sĩ, trí thức nỗi tiếng: Phan Anh, Trịnh Văn Bính, Cù Huy 
Cận, Kha Vạng Cân, Đinh Quang Chiều, Nguyễn Xuân Dương, Bùi 
Bằng Đoàn, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên 
Giáp, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Xuân Hãn, Vũ 
Văn Hiền, Phạm Khắc Hoè, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Văn Huyên, 
Hồ Tá Khanh, Vũ Ngọc Khuê, cô Tâm Kính, Phan Tử Lăng, Hồ 
Đắc Liên, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Văn Luyện, Đặng Thai 
Mai, Nguyễn Huy Mẫn, Phan Mỹ, Hoàng Hữu Nam, Trần Đình 
Nam, Nguyễn Như Quý, Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Tam, Phạm 
Thiều, Đặng Phúc Thông, Nguyễn Đình Thụ, Hoàng Đạo Thuý, bà 
Vĩnh Thuy, Hoàng Tích Trí, Văn Võ Văn. 


Sau đó, theo Sắc lệnh số 04/SL ngày 14-1-1946, Ủy ban được 
bổ sung thêm 10 vị nữa là Đào Duy Anh, Lê Dung, Hoàng Văn 
Đức, Đặng Văn Hướng, Trần Đăng Khoa, Đặng Xuân Khu, 
Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Cao Luyện, Bùi Công Trừng, Nghiêm 
Xuân Yêm. Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết do Chủ tịch 
Chính phủ điều hành. Ủy ban có quyền giao thiệp với tất cả các bộ, 
các cơ quan đề thu thập tài liệu nghiên cứu. 


Bộ máy quản lý của chính quyền mới gồm hàng chục nghìn 
người thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nhân lực của bộ máy chính 
quyển mới lấy từ nhiều nguồn. Chủ yếu là nguồn cán bộ đã tham gia 
cách mạng, từ hoạt động bí mật chuyển sang hoạt động công khai, 
nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Đây là bộ phận cán bộ phần lớn là trí 
thức, có nhiều kinh nghiệm hoạt động chính trị và thực tiễn. Đối với 
nguồn mới bố sung và tuyến dụng thì Chính phủ áp dụng nhiều 
phương thức linh hoạt. Chính phủ tiếp tục sử dụng một bộ phận khá lớn 
những chuyên gia của chế độ cũ, thậm chí cả một số viên chức trong bộ 
máy cũ của chính quyền Pháp, Nhật, quan lại trong triều đình, miễn là 


74 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


họ có trình độ, có lòng yêu nước, mong muốn đóng góp sức mình 
xây dựng đất nước. Có thẻ kể tên một số vị trong một số giai đoạn 
ngay sau Cách mạng và sau này nữa đã được giao nắm giữ những 
cương vị trọng yếu trong chính quyền mới; Đó là Vĩnh Thuy: Cố vấn 
Chính phủ; Huỳnh Thúc Kháng: quyền Chủ tịch nước; Bùi Băng 
Đoàn: Chủ tịch Quốc hội; Phan Anh: Bộ trưởng Quốc phòng, Phan 
Kế Toại: Bộ trưởng Nội vụ; Nguyễn Mạnh Hà: Bộ trưởng Quốc dân 
kinh tế; Nghiêm Xuân Yêm: Bộ trưởng Canh nông; Dương Đức 
Hiền: Bộ trưởng Thanh niên; Nguyễn Văn Tố: Bộ trưởng Cứu tế xã 
hội; Đào Trọng Kim và Trần Đăng Khoa: Bộ trưởng Giao thông 
công chính; Vũ Đình Hoè: Bộ trưởng Quốc gia giáo dục, sau là Bộ 
trưởng Tư pháp; Nguyễn Văn Huyên: Bộ trưởng Giáo dục; Đỗ Đức 
Dục: Thứ trưởng Giáo dục; Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Văn 
Hưởng: Bộ trưởng Y tế; Đặng Phúc Thông: Thứ trưởng Giao thông 
công chính; Phạm Văn Bạch: Chủ tịch Ủy ban hành chính Nam Bộ; 
Kha Vạng Cân: Chủ tịch Ủy ban hành chính Sài Gòn; Hoàng Văn 
Đức: trợ lý kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phạm Khắc Hoè: 
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ;... 


Cả hai nguồn cán bộ cũ và mới, một khi đã tham gia vào chính 
quyền nhân dân, đồng lòng phục vụ chính quyền đó thì đã bổ 
khuyết được cho nhau những mặt yếu. Thậm chí nhiều người còn 
tình nguyện làm việc mà không nhận lương. Chính nhờ sự đồng 
lòng và trình độ quản lý của cán bộ mà Chính phủ đã ngay lập tức 
điều hành được mọi hoạt động của đất nước trong một tình hình 
chính trị - xã hội vô cùng phức tạp. 


Đẻ bảo vệ chính quyền, một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà 
Chính phủ xác định là Tổng tuyển cử, bầu ra Chính phủ chính thức 
đẻ từ đó lập nên hệ thống chính quyền hợp pháp từ Trung ương đến 
địa phương. 


a. Tổ chức chính quyên Nhà nước ở Trung ương 


Ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm 
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ tổ chức cuộc 


75 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói: "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị 
Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế 
độ phỏ thông đầu phiếu. Tắt cả công dân gái trai mười tám tuổi đều 
có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, 
dòng giống..."". 


Ngày 8-9-1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay 
mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
ký Sắc lệnh số 14-SL, quy định trong thời hạn hai tháng kể từ ngày 
ký Sắc lệnh sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Chính phủ 
lâm thời còn xúc tiến công cuộc chuẩn bị cụ thể cho cuộc Tổng 
tuyển cử bằng việc ban hành nhiều sắc lệnh cụ thể như: 

- Sắc lệnh số 34-SL ngày 20-9-1945 thành lập Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp gồm 7 thành viên (Hồ Chí Minh, Vĩnh Thuy, Đặng Thai 
Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng 
Xuân Khu); 

- Sắc lệnh số 39-SL ngày 26-9-1945 thành lập Ủy ban dự thảo 
thê lệ cuộc Tổng tuyển cử gồm 9 thành viên đại diện cho các 
ngành, các giới; 

- Sắc lệnh số 51-SL ngày 17-10-1945 quy định thể lệ cuộc 
Tổng tuyển cử phải được tiến hành theo lối phô thông đầu phiếu, 
bầu cử trực tiếp và bí mật, định số đại biểu quốc hội và định ngày 
bầu cử chung cho cả nước; 

- Sắc lệnh số 71-SL ngày 2-12-1945 bỗ khuyết điều 11 chương 
V của Sắc lệnh số 5! nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người ra 
ứng cử; 

Tất cả mọi quy định của Chính phủ lâm thời đều nhằm đạt mục 
tiêu mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền dân chủ 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, xuất bản lần thứ bai, 
Hà Nội, 2000, tr. 8. 


76 


Chương 1. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


cộng hòa. Nói về ý nghĩa của Tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu rõ: 
"Tổng tuyển cử là một dịp để cho toàn thẻ quốc dân tự do lựa 
chọn những người có tài, có đức, đê gánh vác công việc nước nhà. 
Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo .việc 
nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi 


bầu cử. Không chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai 
cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. 


Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyên cử tức là tự do, bình đăng; tức là 
dân chủ, đoàn kết. 


Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử 
ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân... "'. 


Vào thời điểm này, TỐ ràng là đối với đại bộ phận nhân dân Việt 
Nam, tư tưởng đó còn rất mới mẻ và nó có sức hấp dẫn đặc biệt. 


Mọi công việc chuẩn bị cho Tổng tuyển cử đã diễn ra trong 
điều kiện chính trị hết sức phức tạp. Các lực lượng đề quốc Và các 
lực lượng đối lập trong nước ráo riết hoạt động chống lại chính 
quyền cách mạng. Lực lượng Việt Quốc, Việt Cách đòi phải lập lại 
Chính phủ, đỏi xóa bỏ chế độ Ủy ban nhân dân. Các đại diện của 
Việt Quốc đòi phải được giữ 1⁄3 số ghế trong Quốc hội và đòi họ 
phải được giữ các Bộ sau: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Giáo dục, Bộ Thanh niên. Họ yêu cầu lực lượng Việt 
Minh cũng chi được giữ 1⁄3 số ghế trong Quốc hội. Mặt trận Việt 
Minh và Chính phủ lâm thời một mặt kiên quyết bác bỏ các yêu sách 
phi lý của Việt Quốc, Việt Cách, mặt khác kiên trì và khôn khéo tiến 
hành các cuộc hòa giải, thương lượng, nhân nhượng nhằm tạo bầu 
không khí ôn định đề tiến hành Tổng tuyên cử thành công. 


Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương rút vào hoạt động bí 
mật đề tránh sự tân công của các lực lượng chông đôi Đảng. Ngày 
11-11-1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị và ra 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 133. 
77 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


nghị quyết k. giải tán". Thông cáo nêu rõ: "... để phá tan tất cả 
những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong Hước có thể trở ngại 
cho tiền đồ giải phóng nước nhà", còn những ai muốn nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lênin thì sẽ gia nhiệp "Hội nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lênin ở Đông Dương"'. Tuy tuyên bố tự giải tán nhưng các 
cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn nắm giữ 
những vị trí quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất 
nước. Ngày 25-11-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương đã ra một bản Chỉ thị Về Kháng chiến, kiến quốc, 
trong đó xác định các nhiệm vụ và chính sách lớn trong cuộc đấu 
tranh của toàn dân tộc giữ vững quyền độc lập và bảo vệ chính 
quyền dân chủ nhân dân: củng cố chính quyền cách mạng; chống 
thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân 
dân. Bản Chi :h¡ nêu rõ: "Chính phủ dân chủ cộng hòa mới thành lập 
đã phải đối phó với một tình thế vô cùng phức tạp, không phải chỉ đối 
phó với Pháp mà thôi, lại còn Anh, "Tàu can thiệp vào nội chính của ta 
nữa.... Ở Đông Dương hiện nay, về quân sự, cuộc kháng chiến đã lan 
ra nhiều tỉnh Nam Bộ và vài tỉnh ở miền Nam Trung Bộ, vài tỉnh ở Ai 
Lao và biên giới Nam Bộ - Cao Miên. Mặt trận thông nhất chống thực 
dân Pháp xâm lược của các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương đã thành 
lập. Tuy quân ta phải bỏ mười thành phố hay tỉnh ly ở Nam Bộ nhưng 
nói chung, tinh thần kháng chiến vẫn cao... Cuộc cách mạng Đông 
Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Cuộc cách 
mạng ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành, vì nước chưa ì được hoàn 
toàn độc lập”?. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương vẫn giữ khâu 
hiệu "Dân tộc trên hết", "Tả quốc trên hết". 


Đại diện của Mặt trận Việt Minh đã tiến hành nhiều cuộc tiếp 
xúc với đại diện của Việt Quốc, Việt Cách và đã đạt được những 
cam kết có tính nguyên tắc trên tỉnh thần hợp tác, đoàn kết, nhằm 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 19-20. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 23-26. 


78 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


thực hiện quyên độc lập, ủng hộ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và 
kháng chiến. Bản ký kết ngày 23-12-1945 giữa Việt Minh, Việt 
Quốc và Việt Cách có 14 điều chính và 4 điều phụ'. Các bên thỏa 
thuận chấm dứt sự công kích lẫn nhau, mở rộng Chính phủ lâm 
thời, chấp nhận việc đẻ ra 70 ghế của Việt Quốc, Việt Cách trong 
Quốc hội không qua bầu cử. Những thỏa thuận này tạo điều kiện 
thuận lợi cho cuộc Tổng tuyên cử. 


Ngày I-l-1946, Chính phủ lâm thời cải tổ thành Chính phủ liên 
hiệp lâm thời. Chính phủ ra mắt tại Nhà hát thành phố Hà Nội trước 
sự chứng kiến của đông đảo nhân dân. Hồ Chí Minh công bố danh 
sách Chính phủ, trong đó mở rộng thêm một số thành viên của Việt 
Quốc, Việt Cách. Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vẫn là 
Hồ Chí Minh. Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) là Phó Chủ tịch. Bộ 
trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế là Nguyễn Tường Long (Việt Quốc), 
Bộ trưởng Bộ Y tế là Trương Đình Tri (Việt Quốc). Các vị trí khác 
trong Chính phủ liên hiệp lâm thời không thay đổi so với Chính 
phủ lâm thời. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố đường lối đối nội, đối ngoại 
của Chính phủ. Công việc đối nội quan trọng hàng đầu của Chính 
phủ liên hiệp lâm thời là thực hiện thành công cuộc Tổng tuyển cử, 
bầu ra Quốc hội và chuẩn bị cho các hoạt động của Quốc hội. Chính 
phủ liên hiệp lâm thời và Việt Minh đã triển khai công tác chuẩn bị 
Tổng tuyên cử trong cả nước với phương châm thực hiện đại đoàn 
kết thống nhất dân tộc. Bản dự án Hiến pháp do Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp soạn thảo, sau khi trình Hội đồng Chính phủ, được công 
bố công khai để toàn dân bàn bạc, góp ý. Ngày 5-1-1946, Chủ tịch 
Hò Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Người nói: 


"Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai 
là ngày Tổng tuyên cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch 
sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ 
của mình. 


1. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 519 -521. 
79 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ngày mai dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về 
mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân 
thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với 


quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn". 


Người chi cho quần chúng thấy rõ đi bỏ phiếu là để thể hiện 
quyền làm chủ của mình, để mình tự do lựa chọn và bầu ra những 
đại biểu xứng đáng thay mặt cho mình giải quyết công việc. Hơn 
nữa đi bầu cử còn tỏ cho thế giới biết rằng dân tộc Việt Nam đã 
đoàn kết, kiên quyết bảo vệ nền độc lập. 


Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã diễn ra trong cả nước. Tại 
những vùng đang có chiến sự ác liệt, cuộc bầu cử vẫn được tô chức 
nghiêm túc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm 
vụ Tổng tuyễn cử”. 


Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc Tổng tuyển cử. Có địa 
phương đến 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước đã bầu 333 đại 
biểu, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 
10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc ít người. Trong số 333 đại 
biểu, có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái dân chủ khác nhau, 
43% đại biểu không thuộc đảng phái nào. 

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là cột mốc quan trọng đầu 
tiên của tiến trình xây dựng thẻ chế dân chủ ở Việt Nam. 

Trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh 
giá thắng lợi của cuộc Tổng tuyến cử là “kết quả của sự hy sinh, 
tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng 
phần đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta... không kẻ già trẻ, 
lớn bé, bao gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 145. 
2. Theo cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam, riêng ở Sài Gòn - Chợ Lớn có 42 
người hy sinh. 


§0 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ 
nguy hiểm tranh lẫy nền độc lập cho Tổ quốc”'. 

Sau cuộc Tổng tuyển cử 6-1-1946, tình hình chính trị trong 
nước vẫn diễn biến hét sức phức tạp. Ở Nam Bộ, thực dân Pháp mở 
rộng cuộc chiến tranh. Cuộc kháng chiến của quân và dân ta đứng 
trước những thử thách lớn. Ở Bắc Bộ, quân Pháp từ Vân Nam kéo 
vào Lai Châu, Tuần Giáo, Điện Biên. Chính phủ cũng nắm được 
thông tin về việc Pháp và Tưởng đang thương lượng, dàn xếp để 
quân Pháp thay thế quân Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc. 


Các phân tử chống đối trong hai phái Việt Quốc, Việt Cách lợi 
dụng tình hình phức tạp đó để gây sức ép đòi giải tán Chính phủ 
liên hiệp lâm thời vừa mới thành lập ngày I-1-1946 và thành lập 
ngay Chính phủ liên hiệp quốc gia chính thức mà không chờ Quốc 
hội họp. Đòi hỏi không hợp hiến đó đã không được đáp ứng. Một 
mặt thuyết phục các đại biểu Việt Quốc, Việt Cách tôn trọng 
quyền dân chủ của nhân dân, một mặt Chính phủ khẩn trương 
chuẩn bị để cho Quốc hội có thể nhóm họp được. Trong phiên họp 
ngày 7-1-1946, Hội đồng Chính phủ quyết định triệu tập kỳ họp thứ 
nhất vào ngày 3-3-1946. Một ủy ban với tên gọi là "Uỷ ban trù bị 
khai mạc Quốc hội" đã được thành lập gồm có hai tiêu ban phụ 
trách chương trình nghị sự và vật chất cho kỳ họp. Ủy ban do các 
ông Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hoè, Cù Huy Cận, Nguyễn Tường 
Long, Dương Đức Hiển phụ trách. Một vấn đề quan trọng được đặt 
ra để kỳ họp Quốc hội bàn bạc là ván đề xây dựng Hiến pháp trước 
hay thành lập Chính phủ trước. Hội đồng Chính phủ thấy cần phải 
thành lập Chính phủ trước để có thể kịp thời lãnh đạo đất nước 
trong tình hình chính trị đang hết sức phức tạp. 

Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I tiến hành kỳ họp lần thứ 
nhất, sớm hơn một ngày so với dự kiến. Cuộc họp được tổ chức tại 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 189. 
LÝ 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nhà hát lớn Hà Nội. Có gần 300 đại biểu Quốc hội dự họp. Đại 
biểu Quốc hội cao tuổi nhất là cụ Ngô Tử Hạ chủ trì cuộc họp. 

Tình thế phức tạp buộc Quốc hội phải nhân nhượng, hòa giải để 
tăng thêm sự liên hiệp quốc dân trong cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất. Quốc hội đã biểu quyết tán thành đề nghị của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là mở rộng thêm 70 đại biểu (đại diện cho Việt Quốc, 
Việt Cách) không qua bầu cử, theo như 14 điều đã được thỏa thuận 
giữa Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội, Việt Nam Quốc dân 
đảng, Việt Minh ký kết ngày 25-12-1945 tại Hà Nội. 

Trong kỳ họp này, Quốc hội khóa I cũng đã quyết định thành 
lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Hồ Chí Minh được bầu làm 
Chủ tịch và Nguyễn Hải Thần được bầu làm Phó Chủ tịch. Quốc 
hội giao cho hai vị trách nhiệm lập Chính phủ mới. Nhờ đã chuân 
bị chu đáo từ trước (thương lượng, thỏa thuận với các phái) nên 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình Quốc hội và được Quốc hội chấp 
nhận một cơ câu của Chính phủ liên hiệp kháng chiến (có 10 bộ), 
Có vấn Đoàn và Kháng chiến ủy viên Hội. 

Thành phần Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm có: 

- Chủ tịch: Hồ Chí Minh; 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Thân. 

Các vị sau đây giữ chức Bộ trưởng các bộ: 

1- Bộ Ngoại giao: Nguyễn Tường Tam; 

2- Bộ Nội vụ : Huỳnh Thúc Kháng; 

3- Bộ Kinh tế: Chu Bá Phượng; 

4- Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến; 

5- Bộ Quốc phòng: Phan Anh; 

6- Bộ Xã hội kiêm Y tế, cứu tế và lao động: Trương Đình Trị; 

7- Bộ Giáo dục: Đặng Thai Mai; 


82 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


8- Bộ Tư pháp: Vũ Đình Hòe; 
9- Bộ Giao thông công chính: Trần Đăng Khoa; 
10- Bộ Canh nông: Bồ Xuân Luật. 


Có ván Đoàn: Đứng đầu là cô vân tôi cao Vĩnh Thụy. 


Kháng chiến ủy viên Hội do Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch, Vũ 
Hồng Khanh làm Phó Chủ tịch. 


Kỳ họp thứ nhất Quốc hội (khóa I) 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 


Ảnh: Lưu trữ Bảo tàng Cách mạng 


Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I đã bầu Ban thường trực Quốc 
hội gồm 15 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Cụ Nguyễn 
Văn Tố được bầu làm Trưởng ban thường trực Quốc hội; Phó ban 
là Phạm Văn Đồng và Cung Đình Quỳ (Việt Quốc). 15 ủy viên 
chính thức là: Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Chi, Dương Văn Dư, 
Hoàng Văn Đức, Xuân Thủy, Trịnh Quốc Quang, Đàm Quang Thiện, 


83 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nguyễn Tắn Gi Trọng, Nguyễn Trí, Lê Thị Xuyến, Hoàng Minh 
Giám, Dương Đức Hiền. Ba ủy viên dự khuyết lả Nguyễn Văn 
Luyện, Phạm Bá Trực và Y Ngông Niêkđam. Sau này, Ban Thường 
trực Quốc hội được bổ sung thêm 4 đại biểu Nam Bộ là Tôn Đức 
Thắng, Dương Bạch Mai (ủy viên chính thức), Nguyễn Ngọc Bích, 
Huỳnh Tần Phát (ủy viên dự khuyết). 


Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đã bầu Ban dự thảo hiến pháp. 
Ban dự thảo hiến pháp gồm có I1 vị: Trần Duy Hưng, Tôn Quang 
Phiệt, Đỗ Đức Dục, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thị, Huỳnh Bá 
Nhung, Trần Tấn Thọ, Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm 
Gia Đỗ, Nguyễn Thị Thục Viên. Quốc hội giao cho Ban nhiệm vụ 
triển khai việc dự thảo Hiến pháp, nghiên cứu Quốc kỳ và Quốc ca 
để trình lên Ban Thường trực Quốc hội. Trong lúc chờ đợi Quốc 
hội quyết định Quốc kỳ vẫn là lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca vẫn là 
bài Tiến quân ca. 

Quốc hội cũng đã thông qua bản Tuyên ngôn, bằng các bức 
điện văn gửi nhân dân toàn quốc, gửi các chiến sĩ đang chiến đấu 
ngoài mặt trận, gửi đồng bào các dân tộc thiểu số, gửi kiều bào hải 
ngoại, lời kêu gọi kiều bào ở Pháp, các điện văn gửi dân tộc Ai 
Lao, Liên hợp quốc, Giáo hoàng, Tưởng Giới Thạch, gửi dân chúng 
Trung Hoa và dân chúng Pháp. Bản Tuyên ngôn của Quốc hội 
khăng định: 

“Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể nhân 
dân Việt Nam. Vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở trong tay Quốc 
hội Việt Nam, chính thể của nước Việt Nam là chính thể dân chủ 
cộng hòa, có nhiệm vụ bảo vệ tự do và mưu đồ hạnh phúc cho mọi 
tầng lớp nhân dân. 

...Các dân tộc ở trên lãnh thô Việt Nam đều có quyền hạn và 
nhiệm vụ ngang nhau. 

Nền độc lập và dân chủ đã lập nên, nhờ sự đoàn kết, hy sinh và 
chiến đầu của toàn dân... Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ đến 
cùng nền độc lập và lãnh thổ của quốc gia và quyển tự do của nhân 
dân Việt Nam. 


84 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chú cộng hòa... 


Quốc hội Việt Nam ra lệnh cho toàn thể quốc dân tận lực chống 
giữ giang sơn và xây dựng lại Tổ quốc để dân tộc Việt Nam tiến 
nhanh tới vinh quang, cường thịnh”'. 

Trong diễn văn đọc tại buổi bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "...chúng ta cùng hứa với nhau 
rằng: Quốc hội họp lần này là Quốc hội kháng chiến mà Chính phủ 
cử ra là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lần 
sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, mà Chính phủ cũng sẽ là Chính phủ 
thắng lợi". Người để nghị toàn thể cuộc họp hô các khẩu hiệu 
"Kháng chiến thắng lợi; Kiến quốc thành công; Việt Nam độc lập 


muôn năm'?. 


Như vậy, cuộc Tổng tuyển cử và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 
vừa thể hiện thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân vừa chứng tỏ 
bộ máy nhà nước ở Trung ương đã được củng có và hoàn thiện 
thêm. Nhà nước thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của 
mình để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ khó khăn nhất 
của đất nước. 

Ngày 4-3-1946, Chính phủ liên hiệp kháng chiến vừa được 
Quốc hội cử ra đã họp phiên đầu tiên để quyết định các chính sách 
đối nội, đối ngoại. Chính phủ quyết định: 

"Về nội trị: 

I- Các đảng phái chặt chẽ đoàn kết, ngôn luận, hành động nhất 
trí để phụng sự quốc gia. 

2- Sinh mệnh và tài sản của tất cả công dân Việt Nam và kiều 
dân ngoại quôc được hoàn toàn bảo đảm. 

3- Hành chính và quân đội phải thống nhất về tài chính, kinh tế 
tập trung. 


1. Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 76. 
2. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 196. 


85 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


4- Mọi lực lượng của quốc dân được huy động để dùng trong 
việc kháng chiến kiến quốc và toàn thể nhân dân, nhất là những 
người làm việc công phải tuân theo kỷ luật. 


VỀ ngoại giao: 


1- Đối với các nước Đồng minh, nước Việt Nam bao giờ cũng 
chủ trương thân thiện, nhất là đổi với Trung Hoa. 


2- Đối với các quốc gia nhược tiểu đang chiến đấu giành độc 
lập thì dân tộc Việt Nam rất biểu đồng tỉnh. 

3- Đối với dân Pháp, dân Việt Nam không thù hẳn gì, nhưng cực 
lực phản đối chế độ thực dân và cương quyết giữ quyền độc lập. 
Chính phủ Việt Nam chỉ nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo 


nguyên tắc dân tộc tự quyết của Hiến chương Đại Tây Dương"'. 


Hai ngày sau cuộc họp đầu tiên này, đại diện Chính phủ Liên 
hiệp kháng chiến đã ký với đại diện của Chính phủ Pháp bản Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1946, một bản hiệp định có ý nghĩa quan trọng đối 
với đất nước vào thời điểm đó. Đẻ tăng cường năng lực lãnh đạo 
của Chính phủ, ngày 22-3-1946, Hội đồng Chính phủ cử thêm 9 vị 
Thứ trưởng vào các bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài 
chính, Tư pháp, Quốc gia giáo dục, Giao thông công chính, Canh 
nông, Xã hội kiêm Y tế, Cứu tế và Lao động. 


b. Cũng cô chính quyển nhân dân ở các cấp địa phương 

Sau khi tuyên bố độc lập, trong thời kỳ đầu, việc tổ chức chính 
quyển nhân dân ở các cấp địa phương chưa có một sự quy định 
thống nhất, do đó về cơ cấu cũng như chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan chính quyển có sự khác nhau giữa các vùng. Đến 
ngày 22-11-1945 Chính phủ mới ban hành được Sắc lệnh số 63/SL 
quy định thống nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng quyển hạn và 
cách thức thành lập các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương. 


1. Báo Cứu quốc, số 177, ngày 5-3-1946. 
86 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Sắc lệnh 63 được công bố trên Việt Nam Dân quốc Công báo ngày 
30-11-1945. (Sau đó, sắc lệnh này được bổ sung và sửa đổi một số 
điểm bằng các Sắc lệnh số 10 /SL ngày 23-1-1946 và Sắc lệnh số 
22a/SL ngày 18-2-1946). Sắc lệnh 63 là sắc lệnh cơ bản nhất quy 
định tổ chức chính quyền nhân dân các cấp địa phương. Chính phủ 
còn ban hành thêm một số sắc lệnh nữa nhằm hoàn chinh quy tắc tổ 
chức chính quyền nhân dân các cấp. Chăng hạn Sắc lệnh số 77/SL 
ngày 21-12-1945 quy định việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các 
thị xã, thành phó!; Sắc lệnh số 11/SL ngày 24-1-1946 quy định việc 
tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn... 


Bộ Nội vụ cũng đã ban hành nhiều nghị định nhằm hướng dẫn 
thi hành các sắc lệnh về tổ chức chính quyền các cấp ở địa phương. 
Có thể kể một số nghị định như: Nghị định số 64 ngày 29-12-1945 
quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính 
các cấp xã, huyện, tỉnh, kỳ; Nghị định số 31 ngày 28-1-1946 quy 
định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính thành 
phố và Ủy ban hành chính khu phố (nghị định này được bổ sung, 
sửa đổi bằng Nghị định số 43 ngày 12-2-1946), Nghị định số 30 
ngày 28-1-1946 quy định thể lệ bầu cử các ủy viên dự khuyết trong 
các Ủy ban hành chính. 

Các sắc lệnh, nghị định kể trên là những văn bản pháp lý đầu 
tiên của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định việc tổ 
chức chính quyền nhân dân địa phương các cấp. Theo đó, chính 
quyền nhân dân các cấp ở địa phương có hai loại cơ quan là Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban hành chính. 

Về Hội đông nhân dân: Hội đồng nhân dân chỉ tổ chức ở cấp 
tỉnh, thành phố, xã và thị xã. Nhân dân bầu ra Hội đồng nhân dân 
của địa phương mình bằng phương thức phô thông đầu phiếu và 
trực tiếp. Hội đồng nhân dân là cơ quan thay mặt cho dân, là cơ 
quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, có quyền quyết định tất cả 
những vấn đề thuộc địa phương mình mà không trái với chỉ thị của 


1. Việt Nam Dân quốc Công báo, ngày 29-12-1945. 
§7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cấp trên. Hội đồng nhân dân có quyền bầu ra và bãi miễn các thành 
viên của Ủy ban hành chính, bãi bỏ những quyết định không chính 
đáng của Ủy bạn hành chính cùng cấp. Hội đồng nhân dân có thể bị 
nhân dân bãi miễn. Khi có tới 2/5 số Cử tri của Hội đồng nhân dân 
đẻ nghị thì Ủy ban hành chính phải tổ chức ngay cuộc bỏ phiếu tín 
nhiệm Hội đồng nhân dân. Khi có quá một nửa số cử tri không tín 
nhiệm thì Hội đồng nhân dân phải giải tán. Đối với các cá nhân là 
ủy viên Hội đồng nhân dân, nếu không nhận được đủ sự tín nhiệm 
thì cũng phải từ chức. 

Điều 6 và điều 37 của Sắc lệnh số 63/SL quy định nhiệm kỳ của 
Hội đồng nhân dân là 2 năm, nhưng khóa đầu tiên chí có 1 năm. Số 
lượng ủy viên Hội đồng nhân dân các cấp tuỳ thuộc vào số dân của địa 
phương, có thẻ từ 15 đến 25 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết 
đối với cấp xã, từ 20 đến 30 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết 
đối với cấp tỉnh. 

Về Ủy ban hành chính: Tất cả các cấp (xã, thị xã, khu phố, 
tỉnh, thành phó, kỳ) đều tổ chức một Ủy ban hành chính. Ủy ban 
hành chính cấp nào do Hội đồng nhân dân cấp ấy bầu ra. Muốn ứng 
cử vào Ủy ban hành chính cấp nào thì nhất thiết phải là ủy viên Hội 
đồng nhân dân cấp đó. Đối với các cấp khu phó, huyện, kỳ, vì 
không có Hội đồng nhân dân nên Ủy ban hành chính huyện sẽ do 
các ủy viên Hội đồng nhân dân các xã trong huyện bầu ra. Ủy ban 
hành chính kỳ sẽ do ủy viên Hội đồng nhân dân các tỉnh trong kỳ 
bầu ra. Ủy ban hành chính khu phó thì do tất cả các cử tri Hội đồng 
nhân dân thành phố mà nguyên quán hoặc trú quán ở khu phố đó 
bầu ra. Tất cả những người có đủ điều kiện đi bầu cử Quốc hội, biết 
đọc, biết viết, đều có quyền ứng cử vào Ủy ban hành chính huyện 
hay kỳ, không phân biệt là có phải người ở huyện hay kỳ đó hay 
không và chỉ được ứng cử một nơi. Tắt cả các cử trí trong khu phó, 
biết đọc, biết viết, đều có quyền ứng cử vảo Ủy ban hành chính khu 
phố. Ủy ban hành chính mỗi cấp sau khi được bầu ra phải được Ủy 
ban hành chính cấp trên công nhận mới được coi là chính thức. 
Việc bãi miễn một Ủy ban hành chính đòi hỏi phải có quá một nửa 


88 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


số cử tri bò phiếu không tín nhiệm. Số lượng ủy viên Ủy ban hành 
chính các cấp được quy định như sau: cấp khu phố có 3 ủy viên 
chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Cấp xã và thị xã có 5 ủy viên 
chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Cấp huyện có 3 ủy viên chính 
thức và 2 ủy viên dự khuyết. Cấp tỉnh có 3 ủy viên chính thức và và 
2 ủy viên dự khuyết. Cấp thành phố có 3 ủy viên chính thức và 2 ủy 
viên dự khuyết; riêng Hà Nội và Sài Gòn - Chợ Lớn được quy định 
có 5 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Cấp kỳ có 5 ủy 
viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Nhiệm kỳ của Ủy ban hành 
chính khu phố là 1 năm, còn các cấp khác đều 2 năm (trừ cấp kỳ là 
3 năm), nhưng khóa đầu tiên chỉ I năm. 


Ủy ban hành chính là cơ quan hành chính vừa đại diện cho dân, 
vừa đại diện cho Chính phủ. Ủy ban hành chính có trách nhiệm thi 
hành các mệnh lệnh của cấp trên, các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân của địa phương mình, lãnh đạo các công việc hành chính trong 
địa phương. Ủy ban hành chính là cơ quan thường trực của các địa 
phương và các cuộc họp của Ủy ban hành chính không tiến hành 
công khai như các cuộc họp Hội đồng nhân dân. 


Trong hệ thống chính quyền nhân dân, cấp xã là cấp chính 
quyền cơ sở. Nhưng do truyên thông quản lý lảng xã trước đó, 
hơn nữa trình độ quản lý của cán bộ xã còn hạn chế, nên sau khi 
Cách mạng thành công, trên thực tế vẫn tồn tại kiểu quản lý cấp 
thôn. Cấp thôn là cấp trung gian giữa chính quyền cấp xã và 
người dân. Những người quản lý thôn có thể là do dân bầu ra, 
cũng có thê là do Ủy ban hành chính xã chỉ định. 


Sau khi Sắc lệnh 63 và các nghị định về tổ chức chính quyền 
nhân dân các cấp địa phương được ban hành, các nơi khân trương 
thực hiện. Ở Bắc Bộ, đến tháng 4-1946, phần lớn các địa phương 
đã bầu xong Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính cấp xã; cấp 
huyện, tỉnh thì bầu xong sau đó vài ba tháng. Ở Trung Bộ, các tỉnh 
phải trực tiếp chiến đầu chưa có điều kiện thực hiện Sắc lệnh 63, số 
tỉnh còn lại đều tiến hành các công việc cần thiết để tổ chức Hội đồng 


89 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp. Ở Nam Bộ, do chiến tranh 
lan rộng và ác liệt, không thể thực hiện được đầy đủ tỉnh thần của 
Sắc lệnh 63 mà chỉ có thể chuyển các Ủy ban nhân dân lâm thời 
thành Ủy ban hành chính lâm thời. 


Song song với quy định thể thức tố chức chính quyền nhân 
dân, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã định ra nguyên 
tắc hoạt động của chính quyển đó. Nói về mối quan hệ mật thiết 
giữa chính quyền và nhân dân, tháng 10 năm 1945, trong bức thư 
gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết: 

"... Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, 
thì độc lập chăng có ý nghĩa gì... Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ 
quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc 
của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để 
đè đầu dân như trong thời kỳ đưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. 


Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. 
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. 
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta... 


Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo đúng 
chương trình của Chính phủ và rất được lòng nhân dân. Song cũng 
có nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi 
chính là: 

1. Trái phép -... có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu 
làm cho dân oán thán. 

2. Cậy thể - Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ rồi ngang 
tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không 
nghĩ đến dân. Quên răng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, 
chứ không phải để cậy thế với dân. 

3. Hủ hóa - ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày 
càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra? 


90 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, 
đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các 
cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó 
ai phải chịu? 

4. Tư túng - Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài 
năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức nhưng 
không vừa lòng mình thì đây ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, 
chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai. 

5. Chia rẽ - Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết 
làm cho các tầng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận với nhau. 
Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng bỏ hoang, nông gia ta thán. Quên 
rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu 
nghèo đề giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung. 


6. Kiêu ngạo - Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là thần 
thánh rồi. Coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt 
"quan cách mạng" lên. Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ 
làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ..."". 


Những lời "cảnh báo", nhắc nhở của vị Chủ tịch nước đối với 
các chính quyền nhân dân là có cơ sở thực tiễn. Chính tử báo Cứu 
quốc liên tiếp trong mấy số liên đã có những nhận định vẻ tình hình 
cán bộ chính quyền địa phương như sau: "... một vài nơi các ủy 
viên nhân dân... dựa vào một vài việc trộm cắp cỏn con... họ nhẹ 
dạ ra lệnh "thiết quân luật", gây chính sách khủng bố trong dân 
chúng, không có bằng chứng đích xác, cũng hạ lệnh bắt người, tịch 
thu của cải... Họ đã giở trò đàn áp dân chúng bằng gươm súng 
khiến người dân run sợ, như đang chờ cái vạ "tiên xưng” thời 
phong kiến. Như vậy, các ủy viên nhân dân ấy có khác gì những 
hội đồng kỳ mục cũ nát, những tổ chức ăn cướp, áp bức, đếo khoét 
dân chúng của hồi Pháp thuộc và Nhật thuộc"?. Vì thế, "nói đến 


1. Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17-10-1945. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, 
Sách đã dẫn, tr. 56-58. 
2. Báo Cứu quốc, ngày 3-10-1945. 


9] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa Việt Nam thì người ta mến. 
Trái lại, nói đên các ủy viên nhân dân địa phương, người ta sợ hay 
tỏ thái độ không ưa"". 


Khác với chính quyền trung ương phải chia sẻ một số vị trí lãnh 
đạo với các lực lượng đối lập, hệ thống chính quyền địa phương 
hầu hết do Việt Minh lãnh đạo. Các chính quyền địa phương có thẻ 
triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ mà ít vấp phải sự 
chống đối trực tiếp của các lực lượng Việt Quốc, Việt Cách. 


3. Bước đầu xây dựng nền văn hóa - giáo dục mới 

Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu"?, đã trở thành chân lý, thôi thúc bất cứ ngưởi Việt 
Nam nào có lòng tự tôn cũng phải suy nghĩ. Thực tế hơn 90% 
đồng bào mù chữ đã đặt ra cho Chính phủ nhiệm vụ phải giải 
quyết tận gốc. Một chiến dịch chống nạn mù chữ được Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đề nghị phát động. Nhân ngày khai trường đầu tiên 
ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong thư gửi cho các em học 
sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nền giáo dục của chúng ta là 
nền giáo dục của một nước độc lập, một nên giáo dục sẽ đào tạo 
học sinh thành những người công dân hữu ích cho nước Việt 
Nam. Người viết: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 
không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai 
với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 


phần lớn ở công học tập của các em". 


Sắc lệnh số 17/SL ngày 8-9-1945 về việc thành lập Nha Bình 
dân học vụ với nhiệm vụ chủ yếu là xóa nạn mù chữ được thực thi 
ngay. Chính phủ quy định trong vòng 6 tháng tất cả các làng đều 
phải tổ chức được ít nhất một lớp bình dân học vụ. Việc học là bắt 
buộc. Từ 8 tuổi trờ lên nếu không biết đọc sẽ bị phạt tiền. Ngay cả 


1. Báo Cứu quốc, ngày 18-10-1945. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 8. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 33. 


92 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


phạm nhân trong tù cũng buộc phải học chữ. Ngày 14-9-1945, Nhà 
nước đã ra nghị định bãi bỏ tắt cả các loại học phí và lệ phí thi cử ở 
tất cả các bậc học'. Trong điều kiện không có đủ giáo viên và kinh 
phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tham gia chống nạn 
mù chữ. Trong bài "Chống nạn thất học", Người viết: "...Số người 
Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm, 
nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm 
sao được? Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong 
những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao 
dân trí. Chính phủ đã ra hạn trong một năm, tất cả mọi người Việt 
Nam đều phải biết chữ quốc ngữ... Những người đã biết chữ hãy 
dạy cho những ngưởi chưa biết chữ... Những người chưa biết chữ 
hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em 
chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ăn 
người làm không biết thì chủ nhà bảo, các người giàu có thì mở lớp 
học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ ở hàng xóm láng 
giềng, các chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, nhà máy thì mở lớp 
học cho những tá điền, người làm của mình...."Ẻ. 


Một phong trào bình dân học vụ hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh diễn ra rộng khắp và sôi nỗi. Các "chiến sĩ diệt 
giặc dốt" được huắn luyện cấp tốc và tỏa đi các nơi vận động quần 
chúng tích cực học chữ. Các lớp học được tổ chức một cách linh 
hoạt, cơ động (tại đình, chùa, lều chợ, cổng làng, xưởng máy. 
doanh trại quân đội, bến xe..., vào bất kể thời gian nào mà nhóm 
người học bố trí được). Kinh phí mở các lớp bình dân học vụ do 
ngân sách địa phương chi. 

Nhà nước còn quyết định cấp học bổng cho học sinh nghèo 
(toàn phần 900 đồng/năm; bán phần 450 đồng/năm). Các trường 
thuộc hệ tiêu học, trung học và đại học bắt đầu khai giảng trở lại. 


1. Công báo, số 1, 1945, tr. 15. 
2. Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4-1-1945; Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách 
đã dẫn, tr. 36-37. 


93 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Niên khóa 1945-1946, ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã mở được 5.654 
trường tiểu học với 206.784 học sinh, 25 trường trung học với 
7.514 học sinh! . 


Giáo dục ở bậc đại học và cao đẳng được Nhà nước quan tâm 
ngay sau khi cách mạng thành công. Ngày 15-11-1945 các trường 
Đại học Y khoa, Dược khoa, các trường Cao đẳng kỹ thuật, Cao 
đăng công chính, Cao đăng canh nông, Thú y đã khai giảng lại. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự lễ khai giảng. Ông Nguyễn Văn 
Huyên đọc một bài diễn văn chào mừng sự kiện này. Bộ giáo dục 
cho mở thêm trường Đại học Văn khoa và mở lớp chính trị xã hội 
thay cho trường Luật của chế độ cũ. Các môn học đều được giảng 
dạy bằng tiếng Việt, từ các lớp phố thông đến bậc đại học. Dạy 
bằng tiếng Việt là một trong những thành tựu lớn nhất của nên giáo 
dục nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau cách mạng. 


Vấn đề gửi học sinh đi học ở nước ngoài cũng được những 
người lãnh đạo Nhà nước nghĩ đến và chuẩn bị. 


Nền dân chủ cộng hòa có những cơ chế bảo đảm quyền tự do 
báo chí của nhân dân. Sau Đại hội lần thứ nhất của Hội Văn hóa 
cứu quốc (9-1945), các chi hội văn hóa địa phương lần lượt được 
thành lập và xuất bản báo ở địa phương. Chỉ tính từ tháng 9 đến 
cuối năm 1945, Bộ Nội vụ đã ban hành nghị định cho phép ngót 90 
tờ báo xuất bản. Có thể kể một số tờ báo quen thuộc với người dân 


1. Theo Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000, 
tr. 859. 

2. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James 
Byrnes ngày 1-II-1945 có đoạn: "Nhân danh Hội văn hóa Việt Nam, tôi 
xin được bày tỏ nguyện vọng của Hội, được gửi một phái đoàn khoảng 
năm mươi thanh niên Việt Nam sang Mỹ với ý định một mặt thiết lập 
những mỗi quan hệ văn hóa thân thiết với thanh niên Mỹ, và mặt khác, để 
xúc tiến việc tiếp tục nghiên cửu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các 
lĩnh vực chuyên môn khác. Nguyện vọng mà tôi đang chuyến tới Ngài là 
nguyện vọng của tất cả các kỹ sư, luật sư, giáo sư Việt Nam, cũng như 
những đại biếu trí thức khác mà tôi đã gặp...". Hô Chí Minh: Toàn tập, 
tập 4, Sách đã dẫn, tr. 80. 


94 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


Việt Nam như: Cở Giải Phóng, Sự Thật, Cứu Quốc, Độc Lập, Văn 
Hóa, Thanh Niên, Ý Dân, Tự Do, Dân Quốc, Dân Thanh, Tân Thể 
Kỷ, Văn Mới, Việt Nam Hôn, Dân Nguyện, Hôn Nước, Quốc Gia, 
Thời Mới, Dân Sinh, Trí Tân, Tiên Phong, Quyết Chiến, Kiến 
Quốc, Kiến Thiết, Ngày Mới, Đông Ruộng, Tác Đất, Việt Nam Thời 
Báo, Lao Động, Nói Thăng, Công Dân, Tương Lai, Tiến Hóa, Gái 
Nước Nam, Thanh Niên Việt Nam, Xung Phong, Đồng Minh, Thăng 
Long... Báo ¡n bằng tiếng Pháp có tờ La République (Nên Cộng 
Hòa), in bằng tiếng Anh có The Republic (Nên Cộng Hòa). 


Báo chí và văn học nghệ thuật bước đầu phản ánh được một 
cách chân thực công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nhân 
dân. Một số nhà văn, nhà báo theo chân các đoàn quân Nam tiễn 
đến tận các chiến trường ở miền Nam để góp sức mình vào cuộc 
chiến đầu bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ nên 
độc lập vừa giành được. 


4. Xây dựng lực lượng vũ trang và an ninh 


Xây dựng lực lượng vũ trang (quân đội và công an) bảo vệ 
chính quyền và nhân dân được nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa đặt thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 


Sau khi làm tròn sứ mạng lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám, 
Giải phóng quân Việt Nam tiên vào Hà Nội, tổ chức một cuộc 
duyệt binh tại quảng trường Nhà hát lớn thành phó, tỏ rõ quyết tâm 
bảo vệ thành quả cách mạng. Trong ngày 2-9-1945, Giải phóng 
quân đã cùng đồng bào biểu dương lực lượng, thề giữ vững nền độc 
lập. Một phần Quỹ độc lập mà Chính phủ thành lập ngày 4-9-1945 
được dành cho việc củng có quốc phòng. 


Ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ 
Tổng tham mưu, cơ quan đầu não của quân đội. Bộ Tổng tham mưu 
gồm các phòng tác chiến - đồ bản, tình báo, thông tin liên lạc quân 
Sự, văn phòng, đội vệ binh. Lúc mới thành lập, cơ quan Bộ đóng tại 
phó Ri-ki-ê (nay là phố Nguyễn Du), Hà Nội. Tổng Tham mưu 
trưởng là Hoàng Văn Thái. Cơ quan Quân lực Bộ Tổng tham mưu 


95 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


được thành lập sau đó một ngày (8-9-1945), Phòng Thông tin liên 
lạc Bộ Tổng Tham mưu cũng được thành lập vào ngày 9-9-1945, 
do ông Hoàng Đạo Thúy phụ trách. Ngày 12-9-1945, Ban Mật mã 
quân sự thuộc Phòng Thông tin liên lạc được thành lập (Tạ Quang 
Đệ phụ trách). 


Ngày 13-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 163/SL 
thành lập Tòa án binh lâm thời. Sắc lệnh quy định: 


"Điều l1 - Sẽ lập tòa án quân sự ở Bắc Bộ: tại Hà Nội, Hải 
Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình; ở Trung Bộ: tại Vinh, Huế, 
Quảng Ngãi; ở Nam Bộ: tại Sài Gòn, Mỹ Tho. 


Điều 2 - Tòa án quân sự sẽ xử tất cả các người nào phạm vào 
một việc gì có phương hại đến nên độc lập của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Trừ phi phạm nhân là binh sĩ thì thuộc về nhà binh tự 
xử lầy theo quân luật". 

Ngày 15-9-1945, Phòng Quân giới thuộc Bộ Quốc phòng được 
thành lập với nhiệm vụ thu thập, mua sắm và tổ chức sản xuất vũ 
khí để trang bị cho quân đội. 

Ngay trong tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị 
cho Việt Nam Giải phóng quân củng cố, mở rộng và đổi tên cho 
phù hợp với nhiệm vụ mới là Vệ quốc đoàn. Từ một số chỉ đội, đại 
đội với tổng quân số khoảng 5.000 người trong những ngày Tổng 
khởi nghĩa, đến cuối năm 1945, Vệ quốc đoàn đã nhanh chóng phát 
triển thành một đội quân khoảng 50.000 người, gồm 40 chỉ đội, mỗi 
chí đội từ 1.000 đến 2.000 người”. 


Nhiều đơn vị, cơ quan quân sự liên tiếp ra đời. Ngày 19-9-1945, 
Trung đoàn 45 (Trung đoàn Nguyễn Thiện Thuật) của Bình - Trị - 
Thiên được thành lập. Trong tháng 9-1945, Ủy ban Binh lương 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 5Š năm Quán đội Nhân dân Việt Nam. 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 23. 

2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 55 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Sách đã dẫn, tr. 24. 


96 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


(sau đổi tên thành Phòng Quân lương) ra đời nhằm giúp Chính 
phủ lo việc ăn, mặc cho quân đội. Vào khoảng cuối tháng 9-1945, 
Bộ chỉ huy mặt trận Nam Trung Bộ! được thành lập nhằm bảo 
đảm việc vận chuyển lương thực, vũ khí từ các tỉnh phía Bắc vào 
Nam Bộ, sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công của địch và đưa 
lực lượng vào chi viện cho Nam Bộ. Ngày 15-10-1945, Bộ Quốc 
phòng thành lập Chiến khu IV gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên do ông Lê Thiết 
Hùng làm Khu trưởng, ông Hồ Tùng Mậu làm Chính trị ủy viên. 
Trường Quân chính xứ ủy Trung Kỳ được thành lập nhằm đào tạo, 
bố túc cán bộ quân sự, chính trị cấp trung đội, đại đội, đặt tại 
thành nội Huế. Khóa đầu tiên (tháng 12-1945) có 200 học viên. 
(Sau khóa I, trường chuyên về Câm Xuyên - Hà Tĩnh, gọi là 
"Trường quân chính Chiến khu IV"). Ngày 25-10-1945 thành lập 
Phòng Tình báo trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Ngày 31-10-1945 
thành lập Chiến khu III gồm các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái 
Bình, Kiến An, Quảng Yên, Hải Phòng”. Ngày 10-11-1945, 
Trưởng Quân chính Nam Bộ (Trường Quân chính Quang Trung) 
ra đời, nhằm đảo tạo tiêu đội trưởng và trung đội trưởng”. Khóa I 
khai giảng tại Ngọc Hiển - Cà Mau. Chính phủ chủ trương huy 
động những người có khả năng chuyên môn tham gia phục vụ 
quân đội. Ngày 24-1 1-1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 66/SL trưng 
dụng y sĩ, bác sĩ, dược sĩ phục vụ quân đội, thời gian phục vụ 6 
tháng (người ít tuổi và người có ít con được huy động trước). 
Trong tháng 11, Ban Y tế Vệ quốc đoàn được thành lập do bác sĩ 
Vũ Văn Cẩn phụ trách. Ngày 5-3-1946 thành lập Phòng Bào chế 
tiếp tế quân y tại Ba Thá (Hà Đông) với nhiệm vụ pha chế thuốc 
thông thường đẻ cấp phát cho quân đội, do dược sĩ Vũ Công 
Thuyết phụ trách. Công tác Đảng trong quân đội được chú ý. Trong 


1. Gồm: Phạm Kiệt, Nguyễn Đôn, Trương Quang Giao. 
2. Tư lệnh: Hoàng Minh Thảo, Chính trị ủy viên: Lê Quang Hòa. 
3. Hiệu trưởng kiêm chính trị viên: Võ Quang Anh. 


97 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tháng 11-1945 đã diễn ra Hội nghị những người phụ trách công tác 
Đảng trong Vệ quốc đoàn để bàn việc xây dựng hệ thống tổ chức 
Đảng trong quân đội. (Tháng 1-1946 thành lập Trung ương Quân 
y, Bí thư là Võ Nguyên Giáp). Cũng trong tháng 11-1945, mặt 
trận Tây Bắc được thành lập nhằm ngăn chặn quân Pháp từ Vân 
Nam kéo sang Lai Châu, phá âm mưu chiếm Tây Bắc làm bàn đạp 
tiến xuống Bắc Bộ và sang Thượng Lào của quân Pháp. Từ tháng 
11-1945 đến tháng 4-1946, Bộ Tổng Tham mưu đã điều 7 đại đội 
Vệ quốc đoàn từ Hà Nội, Hà Đông, Bắc Giang, Sơn Tây, Nam 
Định, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái lên Tây Bắc xây 
dựng cơ sở, chuẩn bị đánh địch. 


Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ (mở rộng) họp ngày 10-12-1945 tại 
Bình Hòa bàn ko: thành lập Ủy ban Kháng chiến miễn Nam Việt 
Nam và thông nhất chủ trương chia Nam Bộ thành ba chiến khu 
VII, VỊ, IX. 


Trong tháng 12-1945 nhiều chi đội, đại đội Vệ quốc đoàn ra 
đời. Tại các tĩnh Nam Trung Bộ có các chỉ đội: Trần Cao Vân 
(Quảng Nam), Lê Trung Đình (Quảng Ngãi), Phan Đình Phùng 
(Bình Định), chi đội ! (Bình Thuận), chi đội 2 (Ninh Thuận), chi 
đội 3 (Khánh Hòa), Hoàng Hoa Thám (Kon Tum), Thu Sơn, Bắc 
Bắc, Di Viên, Hữu Thanh, Hùng Việt và chi đội 51, đại đội 
N'Trang Lơng (Đắc Lắc), đại đội Phan Thanh (Đà Nẵng) và một số 
phân đội ở Lâm Viên, Đồng Nai Thượng. Ở Nam Bộ có các chỉ đội 
2,3, 4,7, 9, 21, 25 (bộ đội Bình Xuyên), chi đội 6, chỉ đội 12 (Gia 
Định), chi đội 1 (Thủ Dầu Một), chỉ đội 17 (Mỹ Tho), chỉ đội 18 
(Sa Đéc), chi đội 10 (Biên Hòa), chi đội 11 (Tây Ninh), chỉ đội 13 
(công nhân Sài Gòn), chi đội 14 (Tân An), chi đội 15 (Chợ Lớn)'. 


Lực lượng Vệ quốc đoàn dù chuyển đổi từ Giải phóng quân 
hoặc mới thành lập đều ngay lập tức được đưa vào cuộc chiến đấu 
chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ nên độc lập. 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 5Š năm Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Sách đã dẫn, tr. 29. 


98 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


5. Tìm cách hạn chế chiến tranh lan rộng ra miền Bắc 
Ký hiệp định sơ bộ (6-3-1946) 


Trong thế bị bao vây tứ phía, bị cô lập hoàn toàn với bên 
ngoài, đơn độc đối phó với quân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung 
Bộ, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã phải tìm mọi cách 
làm cho Chính phủ và nhân dân các nước khác biết đến một nước 
Việt Nam độc lập trên bản đồ thế giới. Ngày 17 tháng 10 năm 
1945, được tin Liên hợp quốc sắp thành lập Ủy ban tư vấn đối với 
vùng Viễn Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện đến Tống 
thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Truman ủng hộ chủ trương đó và 
nêu rõ Việt Nam có đủ điêu kiện tham gia vào ủy ban này. Tiếp đó, 
ngày 22 tháng 10, Chính phủ lâm thời và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ, nêu rõ bốn nguyện vọng của Việt Nam: 


- Vân đề liên quan đến Nam Việt Nam phải được đưa ra thảo luận 
tại phiên họp đầu tiên của ủy ban tư vấn Viễn Đông: 

- Đoàn đại biểu của Việt Nam phải được phép đến dự và phát 
biểu quan điểm của Chính phủ Việt Nam; 


- Cử một ủy ban điều tra tới Nam Việt Nam; 


- Nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam phải được Liên hợp 
quốc công nhận. 


Kèm theo bức thư trên là một số văn kiện mang tính chất cung 
cấp tư liệu như bản tuyên bố thoái vị của cựu hoàng đề Bảo Đại, 
Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Tuyên bỗ về chính sách đối 
ngoại của Chính phủ lâm thời và một bức Công hàm nêu rõ lập 
trường của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với 
những vần đề liên quan đến miền Nam Việt Nam. 

Nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam lúc đó đã 
không nhận được sự quan tâm của những người đứng đầu các nước 
lớn và các tô chức quốc tế. Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa phải tự mình tìm ra lối đi riêng nhằm làm giảm bớt áp lực 


99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


to lớn từ phía các đội quân nước ngoài đang có mặt trên lãnh thổ 
quốc gia để tranh thủ củng có lực lượng. 


a. Hòa hoãn với quân Tưởng 


Chấp hành chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhân dân ta cố 
gắng tránh xung đột với quân Tưởng khi họ kéo vào miền Bắc. Các 
cơ quan chính quyên, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang được 
lệnh tránh xa các tuyến đường quân Tưởng đi qua. Nhân dân sông 
dọc các trục đường cũng tạm sơ tán. Ở những nơi các đơn vị vũ 
trang của ta tránh ra và chưa lập được chính quyền địa phương, lực 
lượng Việt Quốc, Việt Cách dựa vào thế lực quân Tưởng chiếm 
đóng một số thị xã, thị trắn. 


Ngày 7-9-1945 những đơn vị quân Tưởng đầu tiên đến Hà Nội. 
Ngày hôm sau, 8-9, các Tướng Tiêu Văn và Chu Phúc Thành đến 
Hà Nội. Quân Tưởng có những yêu sách ngang ngược. Tướng chỉ 
huy quân Tưởng là Lư Hán đòi Việt Minh báo cáo tổ chức quân đội 
và quân số. Tiêu Văn đòi cải tổ Chính phủ, đòi giành các chức vụ 
quan trọng trong Chính phủ như Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc 
phòng, Bộ trưởng Ngoại giao cho các phái Việt Quốc, Việt Cách. 
Nhiều lần họ đe dọa dùng vũ lực lật đỗ chính quyền cách mạng. Họ 
khiêu khích, cướp bóc, phá rối trật tự an ninh, thậm chí gây các vụ 
bắt cóc cán bộ ta, khủng bó... 


Mặc dù biết rõ ý đồ của quân Tưởng là muốn nhân việc vào 
giải giáp quân Nhật, giúp các đảng phái đối lập (Việt Quốc, Việt 
Cách) lật đỗ Chính phủ lâm thời để thành lập một chính phủ khác 
thân với Tưởng, nhưng Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh một mặt kiên trì nguyên tắc bảo vệ độc lập, một mặt vẫn có 
khôn khéo giữ quan hệ bình thường với các tướng chỉ huy quân 
Tưởng, giữ hòa khí để tập trung lực lượng đối phó với thực dân 
Pháp. Ngày 1-10-1945, chỉ ba giờ sau khi Tổng tư lệnh lục quân 
quân đội Trung Hoa dân quốc Hà Ứng Khâm đến Hà Nội, một 
cuộc biểu tình của 300 nghìn người đã được tổ chức ờ Hà Nội, 
hình thức là để chào đón Tướng Hà Ứng Khâm, nhưng thực chất 
là nhằm biểu dương lực lượng của Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


100 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hỏa... 


Quân chúng diễu qua Phủ Toàn quyền, vừa đi vừa hô to các khẩu 
hiệu: "Hoa - Việt thân thiện"; "Ủng hộ Chính phủ lâm thời"; "Ủng 
hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh": "Ủng hộ Việt Nam độc lập đồng minh". 
Những cuộc biểu dương lực lượng rất có tác dụng. Quân Tưởng thấy 
rõ là Chính phủ Việt Nam có quần chúng ủng hộ, có thực lực và 
buộc phải quan hệ với Chính phủ ta. Trong buổi trả lời các nhà báo 
về thái độ của Chính phủ Việt Nam đối với Trung Hoa, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói rõ: "Cái chính sách của Việt Nam đối với Trung Hoa, 
lúc này tóm lại là phải thân thiện"". 

Những nhượng bộ về kinh tế đã nói ở phần trên cũng như cách 
ứng xử của lãnh đạo và quần chúng Việt Nam chính là thực hiện 
chính sách thân thiện đó. Tất cả đều nhằm tránh để xảy ra càng ít 
xung đột càng tốt trong bối cảnh hầu như bất cứ lúc nào cũng có 
thể xảy ra xung đột vì thái độ ngang ngược của binh lính Tưởng. 


Ngày 28-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện cho 
Thống chế Tưởng Giới Thạch bày tỏ thái độ phẫn nộ về việc các 
Tướng Gracey và Leclerc phân tán các toán quân Nhật ra khắp các 
tỉnh miền Nam Việt Nam làm quân tiên phong cho các đội quân 
Anh - Ấn và quân Pháp tàn sát dân thường, tạo điều kiện cho quân 
Pháp chiếm lại Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Chính 
phủ Trung Hoa công nhận nên độc lập hoàn toàn của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. 


Ở miền Bắc, quân Tưởng phá phách, quấy nhiễu làm cho cán 
bộ và nhân dân rất phẫn nộ. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên 
mọi người giữ bình tĩnh và ra lệnh không đánh quân Tưởng để 
tránh việc một lúc phải đánh nhiều kẻ thù, trong khi lực lượng của 
ta còn yếu. Các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của 
Chính phủ, tự kiềm chế. Tuy nhiên đây đó không tránh khỏi một số 
trường hợp nhân dân ta quá phẫn nộ, đánh úp một số tên lính 
Tưởng đi lẻ. Việc này bị Lư Hán, Tiêu Văn dùng làm cớ tố để cáo 
ta chống quân Đồng minh, đòi tước vũ khí của bộ đội ta, đòi lật đỗ 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 73. 
101 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chính quyên, gây nên không khí căng thăng ở miền Bắc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kiên trì đường lối ngoại giao mềm dẻo để giải quyết 
xung đột. Người gặp gỡ, tiếp xúc nhiều lần với những người đại 
diện cho quân đội và chính phủ Tưởng Giới Thạch để tìm mọi cách 
tránh những xung đột bắt lợi cho ta. Bộ Tổng tham mưu quân đội ta 
ra lệnh cho quân đội rút khói các thành phó, thị xã có quân Tưởng 
đóng, chỉ để lại một số đơn vị nhỏ và lực lượng tự vệ, nhằm tránh 
các cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra giữa hai bên. 


Trước yêu cầu ngang ngược đòi ta báo cáo quân số cho quân 
Đồng minh, Chính phủ đã quyết định đổi tên Giải phóng quân 
thành Vệ quốc đoàn với ý nghĩa đây là một đoàn thể bảo vệ quốc 
gia, đồng thời đổi Trường Quân chính Việt Nam thành Trường Cán 
bộ Việt Nam. 

Ngày 11-11-1945 Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "tự 
giải tán”, thực chất là rút vào hoạt động bí mật đẻ tránh các mũi tấn 
công vào Đảng. 


Tháng 12-1945, Tiêu Văn gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải 
đưa các bộ trưởng là đảng viên cộng sản ra khỏi Chính phủ để 
người của các đảng phái thân với họ thay thế và đòi phải cải tô 
Chính phủ trước khi tiến hành Tổng tuyển cử. Để bảo đảm sự thống 
nhất dân tộc, tránh những xung đột bắt lợi, Chính phủ lâm thời Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã tán thành việc cải tổ Chính phủ trước bầu 
cử. Chính phủ liên hiệp lâm thời ra mắt quốc dân ngày 1-1-1946, 
trong đó có Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch, Nguyễn 
Tường Tam giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Trương Đình Tri giữ 
chức Bộ trưởng Y tế. Sự nhân nhượng như vậy của chính quyền 
cách mạng vẫn chưa làm phía quân Tưởng Giới Thạch và các đảng 
phái đối lập thỏa mãn. Họ đòi phải được giữ thêm nhiều chức vụ 
quan trọng khác nữa. Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh buộc 
phải nhân nhượng thêm một bước nữa bằng cách đưa ra phương án 
thành lập một chính phủ gồm 10 bộ do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, 
Nguyễn Hải Thần làm Phó Chủ tịch, những người không đảng phái 
nắm giữ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, Việt Minh và Đảng Dân chủ 


102 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


năm 4 bộ, 4 bộ còn lại do Việt Quốc và Việt Cách năm. Những 
người trung lập nắm giữ Nha Công an toàn quốc và Sở Công an 
Bắc Bộ. Trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ngày 2-3-1946, Quốc hội đã nhất trí thông 
qua danh sách Chính phủ liên hiệp gồm 10 bộ do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đứng đầu'. Việc Quốc hội chấp nhận đề nghị của Chính phủ 
dành 70 ghé không qua bầu cử cho 50 đại biểu của Việt Quốc và 20 
đại biểu của Việt Cách, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp 
chính thức, đặc biệt là việc nhiều đảng viên cộng sản rút ra khỏi 
Chính phủ, để một số vị trí quan trọng (như Bộ Quốc phòng, Bộ 
Nội vụ) cho người không đảng phái năm, là một sự nhân nhượng, 
một sách lược mềm dẻo, linh hoạt hết sức cần thiết nhằm hạn chế 
sự chống phá của các phe phái đối lập. Tuy nhiên, hệ thống các vị 
trí chủ chốt ở các địa phương (Chủ tịch và Phó Chủ tịch Bắc Bộ, 
Trung Bộ, Nam Bộ, ở các thành phó, tỉnh, huyện) và lãnh đạo 
ngành công an thì vẫn do những ngưởi cộng sản năm giữ. 


Chức trách của Bộ Quốc phòng và Quân ủy hội” được quy định 
cụ thể: Bộ Quốc phòng năm công tác quản lý hành chính quân đội, 
còn Quân ủy hội là cơ quan chỉ huy quân đội. Chủ tịch Quân ủy hội 
là ông Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch là ông Vũ Hồng Khanh. Bộ 
Tổng tham mưu và Cục Chính trị là cơ quan giúp việc cho Quân ủy 
hội. Hầu hết cán bộ chỉ huy, ủy viên chính trị ở các chiến khu và ở 
các chi đội đều là cán bộ của Đảng. Mặt trận Việt Minh nắm được 
toàn bộ lực lượng tự vệ các địa phương. 


Phía đối lập còn trắng trợn đòi thay đôi Quốc kỳ và Quốc ca 
nhưng Quốc hội kiên quyết bác bỏ. Chính sách linh hoạt, mềm dẻo 
của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã gây được cảm tình 
của nhiều người trung lập, làm cho họ hiểu rõ thực chất của các lực 
lượng, đưa họ dần dần trở về với dân tộc, với Việt Minh. Còn 


1. Xem chỉ tiết ở phần "Xây dựng chính quyền cấp Trung ương". 
2. Lúc đầu Quốc hội quyết định thành lập "Toàn quốc kháng chiến ủy viên 
hội”, sau đó đôi thành "Quân sự ủy viên hột”, gọi tắt là Quân ủy hội. 
103 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


những kẻ ngoan cô chiếm đóng một số thị xã (Yên Bái, Phú Thọ, 
Việt Trì, Vĩnh bờ, thì bị lực lượng vũ trang của ta phân hóa, cô 
lập và tiêu diệt dần. Về thực lực của những người đứng đầu các phe 
phái đối lập trong Chính phủ, có thể thấy qua nhận xét sau đây của 
một người Pháp vốn đã từng tiếp xúc và muốn liên minh với họ, đó 
là J. Sainteny: "...Cùng trong lúc đó, tôi cũng đã thử phát huy các 
mối quan hệ bằng cách tìm gặp những thủ lĩnh khác của những người 
Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc là những người công khai hoặc bí 
mật thù địch chóng đối chính phủ cách mạng. Ngày 12 và 15 tháng 10 
tôi đã cùng với Léon Pignon tiếp xúc với Nguyễn Hải Thần, thủ lĩnh 
Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội thân Quốc dân Đảng Trung 
Quốc, có đảng kỳ rập khuôn theo lá cờ của Trung Hoa Dân quốc. 
Những lá cờ này được mang theo hành lý của đạo quân Lư Hán đã 
tung bay ở một số vùng khu vực biên giới... Nguyễn Hải Thần nhanh 
chóng lộ rõ mặt là một nhân vật lu mờ, không có một uy thế nào mà 
cũng chăng có một lực lượng nào"". 


Trong mọi hoàn cảnh, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
luôn tìm cách tỏ rõ thiện chí của mình với Chính phủ Tưởng 
Giới Thạch. Sau khi Chính phủ Trùng Khánh đã ký với Pháp 
Hiệp ước ngày 28-2-1946 và sau khi Việt Nam đã ký với Pháp 
Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, trong phiên họp ngày 11-3-1946, Hội 
đồng Chính phủ đã quyết định cử một phái bộ của Chính phủ 
Việt Nam sang đặt quan hệ hữu hảo với Trung Hoa. Phái bộ gồm 
có cố vấn tối cao Vĩnh Thuy, Nghiêm Kế Tổ (người của Việt 
Quốc, đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao của Chính phủ 
liên hiệp kháng chiến)... Sự nhân ;RHƯỜNG của Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã hạn chế và vô hiệu hóa được nhiều 
hoạt động phá hoại của quân Tưởng và các đảng phái đối lập, giữ 
vững được chính quyền, tạo thêm điều kiện củng cố lực lượng, 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ. Bản dịch, Nxb. 
Công an nhân dân, Hà Nội, 2004, tr. 219-220. 


104 


Chương 1. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


b. Thương lượng và ký Hiệp định sơ bộ với Pháp (6-3-1946) 


Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ trương đàm phán 
với Pháp. Về phía Pháp vào thời điểm này cũng đang cần phải 
thương lượng. Trong cuốn hỏi ký của mình, ông Sainteny đã viết: 
"Chủ bài duy nhất của chúng tôi chính là những cuộc tiếp xúc với 
những ông chủ mới của xứ Bắc Kỳ. Chính do những cuộc đàm 
phán này đã tránh dẫn đến thảm họa. Trong việc tranh thủ thời 
gian, trong việc làm cho những người Việt Nam hiểu rằng họ có thể 
đạt được một số mục tiêu chính đáng mà không cần phải đồ máu, 
chúng tôi đã trì hoãn được một cuộc đấu sức, hoặc ít nhất cũng đây 
lùi được thời gian, chờ một thời điểm mà chúng ta sẽ có những 
phương tiện đề lầy bạo lực chống lại bạo lực"!. 

Quá trình đàm phán diễn ra khá lâu. Ông Sainteny kể lại: "Ngay 
khi tới Hà Nội ngày 22 tháng 8 năm 1945, chúng tôi đã phải lao vào 
một cuộc đầu tranh trên tất cả mọi lĩnh vực, mọi vấn đề, nhỏ nhặt nhất 
cũng như thiết yếu nhất... Mặc dù có sự căng thăng bao trùm lên 
những ý định của chúng tôi muốn tiếp cận với chính phủ cách mạng... 
những cuộc tiếp xúc của chúng tôi với những người chủ mới của Việt 
Nam đang để ngỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận... Ngày 28 
tháng 9 năm 1945, khi tôi đang ở Chandermagor, Alessandri và Pignon 
đã gặp Hồ Chí Minh. Sau cuộc gặp đầu tiên này, họ đã gửi tới 
Chandernagor một bức điện đánh giá nhà cách mạng lão thành này là 
một "nhân vật hùng mạnh và được kính nê", Ngày 6 tháng 10, họ lại 
có cuộc nói chuyện với Hồ Chí Minh, người cảng ngày càng tỏ rõ là 
người đứng đầu mới của đất nước Việt Nam. Khi quay trở lại Hà Nội, 
tôi cũng đã tiến hành những cuộc tiếp xúc cá nhân với Hồ Chí Minh... 
Vì vậy, chúng tôi chỉ tiếp tục nói chuyện với một mình Hồ Chí 
Minh... Thế nhưng, cũng phải khăng định không chút hoài nghỉ là 
Hỗ Chí Minh chỉ có một mục đích thật sự, một mục đích cuối cùng, 
đó là: Độc lập của Việt Nam*2. 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã dẫn, tr. 187. 
2. Jcan Sainteny, Câu chuyện vệ một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã dẫn, tr. 218-225. 


105 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tháng 11-1945, ông Hoàng Minh Giám, đại diện cho Chính 
phủ, đã tiếp xúc với phía Pháp và lập trường của Chính phủ Việt 
Nam được xác định (qua bản giác thư ngày 12-1 1-1945) như sau: 

1/ Nước Pháp sẽ thừa nhận không chậm trễ nền độc lập toàn 
vẹn của Việt Nam; 


2/ Chính phủ Việt Nam sẽ thực thi những biện pháp nhằm bảo 
vệ uy tín nước Pháp và sẽ có những nhượng bộ với Pháp về phương 
diện kinh tế và văn hóa; 

3/ Nhằm tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán, các nhà 
chức trách Pháp sẽ cho chấm dứt ngay chiến sự ở Nam Bộ, và trong 
suốt thời gian đàm phán ngừng chuyên quân đội và vũ khí đến 
Đông Dương'. 


Phía Pháp không chấp nhận đề nghị của Chính phủ Việt Nam. 
Sau đó đã có thêm nhiều cuộc tiếp xúc giữa hai bên nhưng không đi 
đến kết quà như mong muốn. Sau khi đã chiếm Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ, Bộ chỉ huy Pháp vạch kế hoạch đánh chiếm miền Bắc. 
Nhưng do chưa bình định xong những vùng đất đã chiếm được, đội 
quân viễn chinh của Pháp với 65 nghìn người không dám mạo hiểm 
tấn công ngay miền Bắc bằng vũ lực. Họ biết lực lượng kháng 
chiến của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở miền Bắc mạnh hơn 
ở miền Nam rất nhiều, đó là chưa kể nếu ra được miền Bắc họ còn 
phải đối phó cả với 200 nghìn quân Tưởng nữa. Chính phủ Pháp đã 
thương lượng với Chính phủ Tưởng Giới Thạch, vào chính lúc 
Chính phủ Trùng Khánh cũng đang gặp nhiều khó khăn (sự phản 
công của Hồng quân Trung Quốc trên khắp các mặt trận), muốn rút 
quân khỏi miền Bắc Đông Dương về nước để củng cô lực lượng. 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã lường trước được tình 
hình này. Biên bản phiên họp Hội đồng Chính phủ vào hồi 10 giờ 
30 ngày 28 tháng 12 năm 1945 ghi mấy dòng ngắn gọn: "Vấn đề 
Pháp: Đài Phát thanh Pari: Pháp, Trung Hoa, Anh đã điều đình và 


1. Theo Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi, Sách đã dẫn, tr. 131-132. 
106 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


thỏa thuận để cho người Pháp trở lại miền Bắc Đông Dương... Sẽ 
cho đăng báo và bình phâm"". 


Sau khi lên thay De Gaulle ngày 24-1-1946, Gouin, người đứng 
đầu Chính phủ Pháp, chủ trương thương lượng với Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa nhằm điều đình với Chính phủ ta để đưa 
quân ra miền Bắc. Vì vậy, gần như đồng thời, đại diện của Chính 
phủ Pháp thương lượng với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc ở Trùng 
Khánh, còn ở Việt Nam, Sainteny, đại diện của Chính phủ Pháp 
cũng có các cuộc tiếp xúc với đại diện của Chính phủ Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Quan điểm của Pháp khá rõ ràng. Trong báo cáo gửi 
Đô đốc D'Argenlieu, Pignon viết: "...Nhưng điều cần ghi nhớ luôn 
luôn và mặc dù rất quan trọng, vấn đề Việt Nam vẫn là thứ yêu mà 
vấn đề Trung Quốc vẫn là vấn đề chủ yếu. Chính là tuỳ thuộc những 
giải pháp áp dụng cho vẫn đề Trung Quốc mà chúng ta sẽ tìm ra giải 

"„2 


pháp cho vấn đề Việt Nam". 


Điều quan trọng nhất đối với Pháp lúc này là có được sự đồng ý 
của Tưởng cho quân Pháp đồ bộ vào Bắc Kỳ. Chủ định của phía 
Pháp là lợi dụng hiệp định ký với Trung Quốc đề đưa quân vào Bắc 
Kỳ, sau đó điều đình với Chính phủ Việt Nam "trên lập trường thế 
mạnh". Trong cuốn sách của mình, nhà sử học Devillers có nói đến 
thái độ dung hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giải quyết 
các mỗi quan hệ với Pháp. Ông ta kể răng, ngày 2-2-1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đến bệnh viện Lanessan (Đồn Thủy) thăm hỏi những 
người Pháp bị thương đang điều trị ở đó. Ngày 8-2, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tiếp Tướng Salan vừa từ Trùng Khánh sang. Tướng Salan 
cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghĩa cử đã đến thăm bệnh viện 
điều trị thương binh Pháp. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã nói: "Tôi là 
một người bạn trung thành của nước Pháp. Đây là ngày Tết, và tôi 
rất vui mừng được nhân dịp này bày tỏ mối cảm kích của tôi đối 


1. Biên bản Hội đông Chính phủ trong năm 1945. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng. Ký hiệu A1.Q001 b H0O0I, tr. 133. 
2. Theo Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi, Sách đã dẫn, tr. 136. 


107 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


với nước ông... Vả lại, ông hãy tin tôi, đại bộ phận những người 
dân Đông Dương không phải là những người bài Pháp. Nhưng 
đáng tiếc là những sự việc ở miền Nam và thái độ của các ông đối 
với chúng tôi ngày càng khơi lên một cái hố sâu giữa các ông với 
chúng tôi". Khi Salan đề nghị để cho quân Pháp đồ bộ lên và lập lại 
trật tự, an ninh ở Bắc Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: "Tôi không 
thể làm như vậy mà không trở thành phản bội Tổ quốc tôi. Pháp là 
một dân tộc lớn. Chúng tôi yêu nước Pháp nhưng chúng tôi không 
muốn sống nô lệ. Người ta nói với tôi về một nước Pháp mới, nước 
Pháp ấy hãy cho chúng tôi thây sự đổi mới của nó. Chữ "độc lập" 
với tôi không quan trọng. Cái quan trọng là nội dung của nó. Chúng 
tôi muốn sống tự do. Dĩ nhiên chúng tôi muốn có nhiều cuộc trao 
đổi kinh tế, những quan hệ văn hóa rộng hơn, những cán bộ, kỹ 
thuật viên Pháp trong mọi lĩnh vực, nhưng chúng tôi muốn làm chủ 
nhà mình". Người nói rằng bản tuyên bố 24/3 đã lạc hậu, rằng 
Người không thể ngăn cản được cuộc đồ bộ của quân Pháp, nhưng 
"máu sẽ chảy và sẽ là điều bất hạnh. Tôi không muốn chuyện đó, 
nhưng rồi sẽ có những phụ nữ và trẻ em Pháp bị giết. Đáng tiếc, 
nhưng tôi không thể nào ngăn cản nổi. Đó là sự phản ứng của 


nÌ 


những con người không muốn bị xích xiềng trói buộc". 

Trong cuộc tiếp xúc ngày 25-2-1946 giữa Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Sainteny, lập trường cơ bản của hai bên vẫn rất xa nhau. 
Lập trường của Việt Nam trong quan hệ với Pháp là độc lập và hợp 
tác, lập trường của Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị 
viện, quân đội, tài chính riêng, nhưng là một nước tự trị trong khối 
Liên hiệp Pháp. Sainteny viết: "Phủ Cao ủy ở Sài Gòn luôn hỏi và 
lo ngại vì những cuộc nói chuyện tiến triển chậm. Tướng Leclerc 
muốn hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất đai của mình, đã ấn định 
Hà Nội là điểm cuối cùng, đang mong chờ quân Pháp được thay thế 
quân đội Trung Quốc hình như muốn ở lại Bắc Kỳ vĩnh viễn... 
Leclerc biết và hiểu rõ nhiệm vụ của ông chỉ có thể kết thúc sau 
khi quân đội viễn chính do ông chỉ huy đã chiếm lại toàn bộ phần 


1. Theo Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi, Sách đã dẫn, tr. 157-158. 
108 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


lãnh thổ Đông Dương ờ phía Bắc vĩ tuyến 16 và chủ yếu là chiếm 
lại Hà Nội, thủ đô trí tuệ và hành chính, trung tâm thần kinh của 
bán đảo sôi động này"". 

Phía Pháp khẩn trương chuẩn bị lực lượng để tiến công ra 
Bắc. Ngày 27-2-1946, khi Đô đốc D'Argenlieu trở lại Sài Gòn, 
Leclerc thông báo cho ông ta biết rằng các hạm đội của Pháp đã 
lên đường và sẽ đến ngoài khơi Hải Phòng vào rạng sáng ngày 
5-3-1946. Sainteny nói về quan điểm của Leclerc mà theo ông ta 
là "sáng suốt”: 


"Đề chuẩn bị cho quân đội viễn chinh tiến ra Bắc, nhất thiết 
phải đạt được hai kết quả ngoại giao. Một là, một thỏa thuận Pháp - 
Hoa xác nhận việc các đội quân Trung Quốc chiếm đóng Bắc Kỳ 
rút về nước, thay bằng quân đội viễn chinh Pháp... Hai là, một thỏa 
thuận Pháp - Việt trong đó có điều khoản chấp nhận các đội quân 
Pháp trở lại Bắc Kỳ, nhằm tránh một cuộc nỗi dậy khi đội quân này 
kéo tới. Hiệp định Pháp - Việt này sẽ giữ lại Hà Nội một chính phủ 
đáng ngại, đúng vậy, nhưng không đáng sợ bằng để cho chính phủ 
này rút lên vùng rừng núi Thượng du tiến hành chiến tranh du 
kích... Vì vậy, tôi đã làm việc không ngừng để đạt được hai hiệp 
định Pháp - Việt và Pháp - Hoa... Cùng trong lúc tiếp tục đàm phán 
nhăm cho phép quân đội Pháp trở lại Băc Kỳ, chúng tôi cũng phải 
tính trước đến khả năng thất bại và chuẩn bị các biện pháp ứng phó. 
Đạo quân viễn chinh Pháp đã xuống tàu, nhưng vì những lý do về 
thủy triều, chỉ có thể đỗ bộ lên Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 
ngày 5 đến ngày 7 tháng 3. Nếu đến thời hạn cuối cùng Hiệp định 
vẫn chưa được ký kết thì vẫn cứ phải đỗ bộ bằng vũ lực và sẽ gặp 


nhiều rủi ro cho dân chúng Pháp"?. 


Ngày 28-2-1946, tại Trùng Khánh, Hiệp ước Pháp - Hoa đã 
được ký kết. Bản Hiệp ước quy định là quân đội Pháp sẽ thay thế 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã dẫn, tr. 232. 


2. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã dẫn, 
tr. 233-241. 


109 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


quân đội Tưởng ở miền Bắc Đông Dương trong khoảng từ ngày 
1 đến ngày 15-3 và phải hoàn tất việc thay quân chậm nhất là 
ngày 31-3-1946. Đổi lại, Pháp đồng ý trả lại các tô giới và nhượng 
địa trên đất Trung Hoa, bán lại đoạn đường sắt Côn Minh - Hồ Kiều 
và cho Trung Quốc chở hàng về nước, miễn thuế qua cảng Hải 
Phòng. Đứng đầu quân Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc lúc này là 
Chu Phúc Thành (thay thế Lư Hán khi ông này được điều về làm 
Tỉnh trưởng Vân Nam) có trách nhiệm thi hành Hiệp ước Pháp - 
Hoa. Tuy nhiên, dù đã ký Hiệp ước với Pháp, quân Tưởng vẫn 
không dám đơn phương để quân Pháp đỗ bộ lên Hải Phòng. Khi 
Salan đến thương lượng, phía Trung Hoa cho biết là họ chưa nhận 
được lệnh và nếu quân Pháp cứ đỗ bộ thì họ sẽ nỗ súng. Họ chờ đợi 
một thỏa hiệp giữa Pháp với Việt Nam. 


Hiệp ước Pháp - Hoa và việc hạm đội Pháp do Tướng Leclerc 
chi huy đang tiên vào Vịnh Bắc Bộ đã đặt nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa trước một sự lựa chọn quyêt định: đánh hay hòa. 


Ngày 3-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng thảo luận phương án đối phó 
trước tình hình nguy cấp đó. Hội nghị phân tích: "Vấn đề lúc này, 
không phải là muốn hay không muốn đánh. Vắn đề là biết mình, 
biết người, nhìn nhận một cách khách quan những điều kiện lời lãi 
trong nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng". Giải pháp 
"hòa để tiến" đã được lựa chọn, thực hiện đàm phán, hòa hoãn, 
nhân nhượng, nhằm đạt các mục đích: thứ nhất, quân Tưởng rút về 
ngay để tránh được tình thế một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù; 
thứ hai, bảo toàn thực lực, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị 
cho cuộc chiến đấu mới. Thường vụ Trung ương Đảng cũng chỉ rõ 
"điều cốt tử là trong khi mở cuộc đàm phán với Pháp, không những 
không ngừng một phút công việc sửa soạn, săn sàng chiến đấu bắt 
cứ lúc nào và ở đâu, mà còn hết sức xúc tiến việc sửa soạn Ấy, và 
nhất định không đề cho việc đàm phán với Pháp làm nhụt tỉnh thân 


1. Đảng Cộng sản Việ Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, tập 8 (1945-1947). 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 43-44. 


110 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nên dân chủ cộng hòa... 


quyết chiến của dân tộc ta"'. Lập trường đàm phán của Chính phủ 
Việt Nam dân chủ cộng hòa là độc lập nhưng liên minh với Pháp đề 
Pháp phải thừa nhận quyên độc lập tự quyết và sự thống nhất quốc 
gia của Việt Nam. Phía Việt Nam có thê công nhận cho Pháp được 
tạm đóng quân có thời hạn trên đất Việt Nam. 


Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ liên hiệp kháng chiến 
hồi 8 giờ 45 ngày 4-3-1946, Chính phủ tuyên bố kiên quyết giữ 
độc lập và chỉ nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo nguyên tắc 
dân tộc tự quyết của Hiến chương Đại Tây Dương. Chính phủ cử 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các ông Nguyễn Tường Tam, Phan 
Anh, Vũ Hồng Khanh, Võ Nguyên Giáp lo giải quyết việc đàm 
phán. Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Tường Tam được 
giao đàm phán với đại diện của Chính phủ Pháp. Chiều 4-3-1946, 
hồi 14 giờ Hội đồng Chính phủ có cuộc họp bất thường bàn về 
vấn đề ngoại giao; Biên bản cuộc họp ghi: "Cụ Chủ tịch báo cáo là 
sáng nay Cụ và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam đã đi 
gặp máy ông tướng Trung Hoa. Chính phủ sẽ ra tuyên bó về Hiệp 
ước Pháp - Hoa"^ 


Quá trình và không khí đàm phán được ông Devillers mô tả 
như sau: "Tại Hà Nội, Sainteny giờ đây ngày ngày tiếp tục hội đàm 
với ông Hồ Chí Minh. Cuộc hội đàm tỏ ra khó khăn. Ông Hồ từ 
chi không châp nhận việc quân đội Pháp đên là Nội, cuộc thay 
quân Pháp vào quân Trung Quốc mà không có giới hạn thời gian. 
Ông khăng định Nam Bộ là của Việt Nam, là bộ phận máu thịt của 
Việt Nam. Các đảng phái Việt Nam đều nhất trí về điểm này và 
người ta không thể chấp nhận bất cứ một điều gì hàm ý tách rời 
miền Nam. Từng giờ từng ngày qua đi mà không sao thực hiện 
được hiệp định, một hiệp định mà vì những lý do khác nhau cả 
Pháp và Trung Quốc đều tha thiết trông chờ'°. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn táp, tập 8 (1945-1947). 
Sách đã dẫn, tr. 46. 


2. Biên bản họp Hội đông Chính phủ trong năm ï946. Trung tâm lưu trữ 
Quốc gia III, ký hiệu Al.Q001 b H001. 


3. Philippe Devillers, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã 
dẫn, tr. 173. 


III 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong hồi ký của mình, Sainteny cũng viết: "Sẽ dài dòng nếu 
nhắc lại ở đây chỉ tiết những buổi nói chuyện rất nhiều và rất dài, 
trong đó Hồ Chí Minh và các cỗ vấn của ông tranh luận với tôi từng 
câu, từng chữ đẻ đi tới bản Hiệp định Pháp - Việt. Đã biết bao lần 
chúng tôi có cảm tưởng không thẻ nào đạt được thỏa thuận, trước 
cảm giác thất vọng vì chúng tôi không bao BIỜ. có được tiếng nói 
chung. Hồ Chí Minh đòi phải được suy nghĩ cần thận, phải tham 
khảo ý kiến các cộng sự, các cố vấn, đôi khi cả có vấn của ông, tức 
Bảo Đại... Theo dự kiến, Hiệp định sẽ được ký kết chậm nhất là vào 
đêm ngày 5 rạng ngày 6 tháng 3 năm 1946. Nhưng, mãi tới quá nửa 
đêm, các nhà thương lượng đôi bên vẫn còn sa lầy trong bế tắc. 
Pignon và tôi rút về nhà riêng, sau khi đề nghị Hồ Chí Minh suy nghĩ 
thêm. Tôi cũng nói rất rõ với Hồ Chí Minh, để lại đến hôm sau thì 
chắc chắn là quá chậm. Hồ Chí Minh cũng biết các tàu chiến của 
Pháp chở Leclerc và đội quân viễn chinh đã tới sát bờ biển Bắc Kỳ"!. 


Ngày 5-3, Lecomte, Tham mưu trưởng quân viễn chính Pháp, 
nhân danh Tướng Leclerc gửi thư cho Sainteny yêu cầu cố gắng ký 
được một hiệp định. Có như vậy thì phía Trung Quốc mới chịu rút 
quân; chưa có thỏa thuận Việt - Pháp, Chính phủ Trùng Khánh 
chưa cho phép quân Pháp đố bộ lên Hải Phòng. Sáng ngày 6-3, khi 
hạm đội của Pháp tiến vào sông Cắm (Hài Phòng) quân Tưởng đã 
nỗ súng. Một cuộc đầu pháo giữa quân Tưởng và quân Pháp diễn ra 
ở ngoài khơi Hải Phòng. Một số tàu Pháp trúng đạn, hai chiếc bị 
chìm, khoảng 70 lính chết và bị thương. Về phía quân Tưởng, một 
kho đạn bốc cháy. Cuộc xung đột diễn ra trong khoảng 2 tiếng 
đồng hồ và cuối cùng quân Tưởng phải để cho quân Pháp vào. 


Tình thế mới dẫn theo những khó khăn mới cho Việt Nam. 
Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động tìm lối thoát 
cho cả ba phía. 

Bế tắc lớn nhất trong các cuộc hội đàm giữa đại diện Chính 
phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Pháp là: ta kiên quyết không 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ, Sách đã dẫn, 
tr. 236-242. 


I12 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


chấp nhận chữ "tự trị" mà phía Pháp đưa ra, còn họ lại không chịu 
công nhận chữ "độc lập" của ta. Để giải quyết bể tắc này, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đưa ra một sáng kiến và đã được Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng tán thành, đó là yêu cầu nước Pháp công nhận 
nước Việt Nam là một quốc gia tự do. Phía Pháp chấp nhận đẻ nghị 
này. Hai bên đàm phán, thỏa thuận nội dung của bản hiệp định. 
Sainteny viết: "Cuối cùng, vào lúc rạng đông ngày 6 tháng 3, Hoàng 
Minh Giám đến chỗ tôi và nói: "Chủ tịch chấp nhận các điều kiện". 


Trước khi ký với Pháp, hồi 8 giờ 15 sáng 6-3-1946, tại phiên họp 
đặc biệt của Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hỏ Chí Minh đã báo cáo 
nội dung của Hiệp định và được Hội nghị chấp thuận”. Biên bản 
cuộc họp ghi: "Hội đồng bàn vấn đề cho quân đội Pháp vào đất Việt 
Nam phía Bắc vĩ tuyến 16, theo như Hiệp ước Trung - Pháp"Ẻ. 


Vì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam vắng mặt nên 
Chính phủ đã cử ông Vũ Hồng Khanh thay mặt để cùng với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ký bản Hiệp định với đại diện Chính phủ Pháp. 


Sự căng thăng chờ đợi hiệp định có thể nhận thấy qua hồi 
tưởng của Sainteny: "Trong khi chờ đợi giờ phút lịch sử này, chúng 
tôi sống trong lo sợ, hồi hộp theo dõi sự phát triển của các hoạt 
động quân sự tại Hải Phòng và những cuộc đàm phán tiếp theo, chỉ 
lo các nhà lãnh đạo Việt Nam không ký nều họ biết được quân đội 
Trung Quốc chống lại cuộc đồ bộ của Pháp“. 


Hồi 16 giờ ngày 6-3-1946, tại ngôi nhà số 38 phố Lý Thái Tổ 
(Hà Nộ)), trước đại diện của các nước: Trung Hoa, Anh, Mỹ, Chủ tịch 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện vì một nên hòa bình bị bỏ rơi, Sách đã dẫn, tr. 244. 
2. Hội nghị có sự tham gia của các vị: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Chu 
Bá Phượng, Đặng Thai Mai, Trương Đình Tri, Vũ Đình Hoè, Trân Đăng 
Khoa, Cố vấn tôi cao Vĩnh Thuy, Trưởng ban Thường trực Quốc hội 
Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Kháng chiến ủy viên hội là Võ 
Nguyên Giáp và Vũ Hông Khanh. 

Biên bản Hội đông Chính phủ năm 1946, Trung tâm lưu trữ quốc gia II], 
phông Phủ Thủ tướng. Ký hiệu AI. Q001b H001. 

4. Jean Sainteny, Câu chuyện vì một nên hòa bình bị bỏ rơi, Sách đã dẫn, tr. 2471. 


I13 


œ3 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Hồ Chí Minh và ông Vũ Hồng Khanh đã ký với ông Sainteny bản 
Hiệp định sơ bộ. Nội dung của bản Hiệp định sơ bộ và một thỏa 
thuận phụ kèm theo hiệp định gồm các điều khoản sau: 


- Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam là một 
quốc gia tự do có chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội và tài 
chính riêng, nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. 
Về vấn đề thống nhất ba kỳ, Chính phủ Pháp cam kết công nhận 
chính thức quyết định của nhân dân qua cuộc trưng câu dân ý; 


- Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đón tiếp quân Pháp vào miền 
Bắc thay thế quân đội Trung Quốc. Lực lượng thay quân gồm có: 
a) 10.000 quân Việt Nam với cán bộ chỉ huy, trực thuộc cơ quan 
quân sự Việt Nam; b) 15.000 quân Pháp, trong đó kê cả những lực 
lượng Pháp hiện đang ở trên lãnh thô Việt Nam phía bắc vĩ tuyến 
l6. Những đơn vị này sẽ được quân đội Việt Nam thay thế mỗi 
năm 1/5, trong vòng 5 năm; 


- Hai bên ngừng ngay các cuộc xung đột và giữ nguyên quân 
đội hai bên tại vị trí cũ để tạo bầu không khí thuận lợi cần thiết cho 
việc mở kịp thời những cuộc đàm phán thân thiện và thắng thắn. 
Những cuộc đàm phán này sẽ bàn chủ yếu về các mối quan hệ 
ngoại giao của Việt Nam, về quy chế tương lai của Đông Dương, 
về những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt Nam. Hà 
Nội, Sài Gòn hoặc Paris có thể được chọn làm nơi họp. 


Hiệp định sơ bộ đã loại trừ cho Việt Nam dân chủ cộng hòa một 
kẻ thù là quân đội Tưởng Giới Thạch và tay sai, tạo cơ hội cho nhân 
dân Việt Nam tranh thủ thời gian ngừng chiến để củng cố lực lượng. 

Ngày 7-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký giấy ủy nhiệm 
ông Hoàng Quốc Việt và ông Huỳnh Văn Tiểng đi cùng đại điện 
của Pháp về Nam Bộ để giải thích và thi hành Hiệp định sơ bộ. 
Ngày hôm sau, 8-3-1946, Chính phủ ban hành Nghiêm lệnh: 
"Chính phủ hạ lệnh cho toàn thể nhân dân và bộ đội phải giúp đỡ 
cho quân đội Trung Hoa trong lúc quân đội Trung Hoa thoái triệt. 


114 


Chương I. Việt Nam từ thành lập nền dân chủ cộng hòa... 


Ai xâm phạm đến tính mạng, tài sản của quân đội Trung Hoa sẽ bị 


„nỉ 


nghiêm trị". 


Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết thư gửi đồng bào Nam Bộ, 
chiến sĩ ở tiền tuyến và Ủy ban hành chính Nam Bộ để giải thích ý 
nghĩa thắng lợi của Hiệp định và kêu gọi toàn dân tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Chính phủ. Người viết: "Đối với nước Việt Nam ta, sự 
ký kết đó có một kết quả hay là nước Pháp đã thừa nhận nước Việt 
Nam là một nước tự chủ. Ấy cũng là nhờ ở sự tranh đầu anh đũng 
của tất cả đồng bào toàn quốc, nhất là đồng bào Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ và của hết thảy anh em chiến sĩ khắp các mặt trận trong 
sáu tháng nay... Sự hy sinh đó không phải là uông... Chúng ta cần 
phải giữ gìn từng giọt máu của đồng bào để xây đắp phát triển 
tương lai của Tổ quốc. Sự kiến thiết, sự tranh đấu chưa kết thúc, 
tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ không bao giờ phải e là không 
có cơ hội hành động nữa'?. 

Ngày 9-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương ra Chỉ thị Hòa để tiến, trong đó phân tích cho toàn 
Đàng biết tình hình khách quan và chủ quan đưa đến việc ký kết 
Hiệp định sơ bộ 6-3, ý nghĩa của Hiệp định đối với cuộc kháng 
chiến của Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trung ương Đảng chủ 
trương đổi Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp thành 
Mặt trận dân tộc thống nhất chống phản động và giành độc lập 
hoàn toàn. Các khẩu hiệu "kháng chiến" thay bằng khẩu hiệu "kiến 
quốc"; khẩu hiệu "chống thực dân Pháp xâm lược" thay bằng hai 
khẩu hiệu "liên hiệp bình đẳng với nước Pháp mới" và "hai dân tộc 
Việt - Pháp liên hiệp lại chống bọn phản động Pháp". . bu 


Chiều 18-3-1946, ngay sau khi một bộ phận quân đội Pháp 
đến Hà Nội, Tướng Leclerc đã đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


1. Báo Cứu quốc, số 181, ngày 9-3 -1946. 

2. Báo Cứu quốc, số 182, ngày 10-3-1946. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng, toàn tập, tập 8 (1945-1947), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 50-51. 


115 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong lời đáp tướng Leclerc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "... Thật 
vậy, việc mà nước Pháp mới đã thừa nhận nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa tự do là một dấu đầu tiên để đưa nước chúng tôi tới 
độc lập hoàn toàn một cách chắc chắn"!, 


Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 là hiệp định mang tính quốc tế đầu 
tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kể từ khi thành lập. Hiệp 
định thể hiện sách lược hòa hoãn tài tình của Chính phủ ta. Tuy 
nhiên, không phải ngay từ đầu mọi người dân đều hiểu hết được ý 
nghĩa to lớn của nó”. Thực tế lịch sử sau đó đã cho thấy rõ là Hiệp 
định đã tạo thêm cơ sở pháp lý buộc quân Tưởng phải rút nhanh 
khỏi miền Bắc, giúp nhân dân miền Bắc tạm thời tránh được chiến 
tranh. Đối với miền Nam, Hiệp định tạo điều kiện để các lực lượng 
kháng chiến củng cố lực lượng. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc 
của toàn dân tộc có điều kiện phát triển thêm một bước. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 208. 


2. Không chỉ đồng bào trong nước mà kiều bào ta ở nước Pháp cũng có 
nhiều người phản ứng (xem: Đặng Văn Long, Người Việt ở Pháp 1940- 
1954, chương IV. In lần thứ nhất tại Hungary, 1997). Trong Báo cáo 
chính tr trước Đại hội lần thứ hai của Đảng (tháng 2-1951) có đề cập đến 
vấn để này: "Ở đây cũng cần nhắc lại tha định 6-3-1946 và Tạm ước 
14-9-1946, vì việc này cũng làm cho nhiều người thắc mắc và cho đó là 
chính sách quá hữu. Nhưng các đồng chí và tên: bào Nam Bộ thì lại cho 
là đúng: mà đúng thật. Vì đồng bào và đồng chí ở Nam đã khéo léo lợi 
dụng dịp đó để xây dựng và phát triển lực lượng của mình" - Văn kiện 
Đảng toàn tập, tập 12, tr. 22. 


116 


Chương II 


TỪ SAU KHI KÝ HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 
ĐÉN KHÁNG CHIẾN TOÀN QUÓC BÙNG NÓ 
(3-1946 - 12-1946) 


Với việc ký Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, tình hình Việt Nam có 
những biến chuyển lớn. Cả phía Việt Nam dân chủ cộng hòa lẫn 
phía Pháp đêu tranh thủ thời gian tăng cường thực lực của mình. 


I. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TRANH THỦ 
TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG 


1. Tiếp tục củng cố các cơ quan lãnh đạo 
a. Ở cấp Trung ương 


Nhăm thực hiện mục tiêu đại đoàn kết dân tộc trong một mặt 
trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, Chính phủ 
chủ trương mở rộng Mặt trận Việt Minh, xây dựng và củng cổ các 
đoàn thể quần chúng, các đảng phái dân chủ. Nhiều nhân sĩ, trí 
thức, những người có tài đã được Chính phủ vận động tham gia 
phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Các đoàn thể quần 
chúng như Công thương cứu quốc, Sinh viên cứu quốc, Hướng đạo 
cứu quốc, Công giáo cứu quốc, Viên chức cứu quốc, Cựu bình sĩ 
cứu quốc... lần lượt được tổ chức. Đồng thời, các hội Công nhân 
cứu quốc, Thanh niên cứu quốc ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ 
đều mở hội nghị để thống nhất lại hệ thống tổ chức. Số hội viên của 
các đoàn thê cứu quốc năm trong Mặt trận Việt Minh không ngừng 
tăng lên. 

Tại Hà Nội, ngày 29-5-1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam 
tuyên bố thành lập. Mục đích của Hội là đoàn kết tất cả các đảng 


117 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


phái yêu nước và đồng bào yêu nước không đảng phái, không phân 
biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị nhằm làm cho đất nước 
được Độc lập, Thống nhất, Dân chủ, Phú cường. Hội Liên hiệp 
quốc dân Việt Nam bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội trưởng 
danh dự, bầu cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Hội trưởng. Ban chấp 
hành Trung ương Hội gồm có: Tôn Đức Thắng (Phó Hội trưởng), 
Cù Huy Cận (Tổng thư ký), Trần Huy Liệu, Phạm Ngọc Thạch, 
Ngô Tử Hạ, Nguyễn Tường Long. Sự ra đời của Hội Liên hiệp 
quốc dân Việt Nam được coi là một sự kiện chính trị quan trọng, 
một hình thức tổ chức rộng rãi của mặt trận trong thời kỳ mới, tạo 
thêm khả năng mới để tranh thủ mọi lực lượng của đất nước. Báo 
Sự thật số 38 ra ngày 1-6-1946 đã đăng bài của ông Trường Chỉnh 
viết về sự kiện quan trọng này, trong đó có đoạn: "...bao nhiêu thành 
kiến giai cấp, bao nhiêu phân tranh đảng phái, bao nhiêu đồ ky về 
tôn giáo và nòi giống phải hất ra khỏi con đường tiến triển của dân 
tộc Việt Nam. Từ nay quốc dân Việt Nam đã liên hiệp, không phải 
chỉ liên hiệp ở trong chính phủ, mà còn liên hiệp ở quảng đại quần 
chúng nhân dân... Thống nhất dân tộc là một vũ khí sắc bén chống 
lại kẻ thù dân tộc. Vũ khí ấy, ta phải giữ như một của báu... Lúc này 
bí quyết của sự thành công ở chỗ tinh thần đoàn kết". 

Quốc hội khóa I và Chính phủ liên hiệp kháng chiến đã lãnh 
đạo đất nước vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách trong hoàn 
cảnh bị dồn ép từ nhiều phía. Thành quả quan trọng nhất đạt được 
là khối đại đoàn kết và chính quyển cách mạng ngày càng được 
giữ vững và củng có. Tuy nhiên, những yêu cầu ngày càng cao đối 
với chính quyền nhà nước ở cấp trung ương cũng như diễn biến 
của tình hình chính trị, quân sự đòi hỏi Chính phủ phải có những 
sự cải tô. 


Tám tháng sau kỳ họp thứ nhất (2-3-1946), Quốc hội quyết 
định tổ chức kỳ họp thứ hai. Kỳ họp này diễn ra từ ngày 28-10 đến 


1. Dẫn theo: Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập. Nxb. Giáo đục, Hà Nội, 
2001, tr. 842. 


118 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


ngày 9-11-1946, với sự tham gia của 290 đại biểu, chia thành ba 
phái'. Lúc này, một số đại biểu ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ 
không thể ra họp do tình hình chiến sự ác liệt. Nhiều đại biểu của 
Việt Quốc, Việt Cách không có mặt vì, hoặc bỏ nhiệm vụ, hoặc đi 
theo quân Tưởng sang Trung Quốc, hoặc bị cơ quan an ninh quốc 
gia khép vào tội phản bội Tổ quốc. Trong kỳ họp thứ hai của Quốc 
hội khóa I, có một điều gây sự chú ý là lần đầu tiên công chúng 
được vào dự thính kỳ họp và có quyền chất vấn Chính phủ. Các 
Lãnh sự quán của Anh, Mỹ, Trung Hoa, Thuy Sĩ đã cử đại diện đến 
dự buôi khai mạc kỳ họp. Trong buổi khai mạc còn có một số quan 
chức Pháp và một số phóng viên báo chí của Việt Nam, Mỹ, Pháp, 
Trung Hoa. 


Trong bài diễn văn khai mạc, cụ Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội, sau khi đánh giá những kết quả mà Quốc 
hội và Chính phủ đã đạt được từ sau Tổng tuyển cử, đã khăng định: 
"Với sự hy sinh của đồng bào Nam Bộ, với sự quyết tâm của toàn 
thể quốc dân Việt Nam, nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, 
Trung Nam Bắc một khối như xưa'?. Một đại biểu Nam Bộ (ông 
Nguyễn Văn Tạo) báo cáo với Quốc hội tinh thần chiến đấu của 
đồng bào Nam Bộ, với ý chí quyết làm cho lá cờ đỏ sao vàng bay 
trở lại trên đất Nam Bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ôm hôn ông 
Nguyễn Văn Tạo như ôm hôn đồng bào Nam Bộ đang kiên cường 
chiến đấu. 


1. Theo Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, tr. 94 thì thành phần của các 
phái như sau: Phái rả gồm 14 đại biểu mác xít do Nguyễn Văn Tạo đứng 
đầu, 24 đại biểu Đảng Xã hội do Phan Tử Nghĩa và Nguyễn Xiến đứng 
đầu, 45 đại biểu Đảng Dân chủ do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Phiệt đứng 
đầu, Phái giữa gồm có 80 đại biểu Việt Minh do Phạm Văn Đồng, 
Nguyễn Đình Thi, Xuân Thủy đứng đầu và 90 đại biểu không đảng phái; 
Phái hữu gồm có 17 đại biếu Việt Cách, 20 đại biểu Việt Quốc. Trong hội 
trường cuộc họp, phái giữa ngồi ở giữa, phái hữu ngồi bên phải, phái tả 
ngôi bên trái. Các đại biểu Đảng Xã hội năm trong phái tả đều thắt cravát 
màu đỏ. 


2. Theo Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Sách đã dẫn, tr. 95. 
119 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Quốc hội đã nghe ông Vũ Đình Hòc báo cáo công tác của 
Chính phủ. Báo cáo của Chính phủ về việc giao thiệp với Chính 
phủ Pháp do ông Phạm Văn Đồng trình bày được Quốc hội hết sức 
quan tâm. Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ và chất 
vấn một số thành viên của Chính phủ về nhiều vấn đề chính trị, 
ngoại giao, quân sự, kinh tế, tài chính, nội vụ. Các vị: Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tó, các Bộ trưởng Huỳnh Thúc 
Kháng, Trương Đình Tri, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Khoa, Chu 
Bá Phượng, Ca Văn Thỉnh, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã trả lời rất nhiều câu hỏi chất vẫn của các đại biểu 
Quốc hội. Tính chất dân chủ của Quốc hội thể hiện rất rõ. Khi thảo 
luận dự thảo Hiến pháp, các vị đại diện của các nhóm, đảng trong 
Quốc hội đều bày tỏ quan điểm của mình một cách thăng thắn'. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhận xét: "Chính phủ hiện thời thành lập 
mới hơn một năm, hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn tám 
tháng lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu 
hỏi thật già đặn thắc mắc khó trả lời, đề cập đến tất cả những vấn đề 
có liên quan đến vận mạng của nước nhà. Với sự trưởng thành về 
chính trị và sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có 
tư cách độc lập"? . Đặc biệt, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh giải đáp một số vấn đề lớn: 


1. Các vị: Hồ Đức Thành (Việt Cách), Trần Huy Liệu (nhóm mác xít), 
Hoàng Văn Đức (nhóm Dân chủ), Lê Thị Xuyến (nhóm Xã hội), Nguyễn 
Đình Thi (Việt Minh), Trần Trung Dung ( Việt Quốc)... Các đại biểu tranh 
luận sôi nổi vấn đề chế độ một viện trong dự thảo hiến pháp, một vài 
người không tán thành, cho rằng chế độ một viện là độc tài của đa só"” 
(như Trần Trung Dung, Phạm Gia Đã, đại biểu Việc Quốc); phần lớn là 
tán thành chế độ một viện, cho rằng chế độ tập quyền và phân công rìt 
thích hợp đề ứng phó với thời cuộc luôn biến chuyên (Hồ Đức Thành, 
Đỗ Đức Dục, Đinh Gia Trinh, Đào Trọng Kim, Nguyễn Sơn Hà, Khuit 
Duy Tiền...). Theo Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Sách đã dẫa, 
tr. 103-104. 

. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 97. 


120 


bọ 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


- Về Quốc kỳ: Người nói: "Chính phủ không bao giờ dám đòi 
thay đổi, chỉ vì một vài người trong Chính phủ đề nghị việc ấy lên', 
nên Chính phủ phải đệ lên Thường trực Quốc hội xem xét. Tình thế 
từ ngày ấy đến giờ biến chuyên nhiều, lá cờ đỏ sao vàng đã nhuốm 
bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã 
đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Ả, tới đâu cũng được chào kính 
cần. Bây BIở, trừ khi cả 25 sản Mộng bào yêu cầu, còn ra không ai 
có quyền gì mà đòi thay đôi nó" 


- Về việc các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ 
Hồng Khanh đã ra đi?, Người nói: "Lúc nước nhà đang gặp khó 
khăn, quốc dân tín ở người nào mới trao cho người ấy công việc 
lớn, mà các ông ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải tự hỏi lương tâm 
mình... Những người bỏ đi kia chứng tỏ họ không muốn gánh việc 
nước nhà, hoặc họ không đủ năng lực mà gánh nỗi. Nay chúng ta 
không có họ ở đây, chúng ta cũng cứ gánh được như thường. 
Nhưng nếu các anh em ấy biết nghĩ lại mà trở vẻ, thì chúng ta vẫn 
hoan nghênh". 


- Về chính sách ngoại giao: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói " Đối 
với các nước dân chủ, chúng ta hết sức gây thân thiện. Còn về 


1. Đại biểu Lê Trọng Nghĩa chất vấn: “Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã 

quyết định tạm giữ lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho đến bao giờ có 
quyết định của kỳ họp thứ hai của Quốc hội, tại sao sau đó Ban Thường 
trực lại đem vấn đề thay đổi cờ ra thảo luận?”. Cụ Nguyễn Văn Tổ giải 
thích đề các đại biểu rõ: 
Tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ ngày I I-3-1946, nhân bàn việc cử 
một phái bộ của Việt Nam sang Trung Quốc để tỏ tình thân thiện, có vài 
vị trong Hội đồng Chính phủ nêu vân đề nên thay quốc kỳ cờ đỏ sao vàng 
bằng lá cờ nền đỏ, sao vàng có viền xanh xung quanh. Hội đồng Chính 
phủ trả lời là sẽ xin ý kiến Ban Thường trực quốc hội. Chính vì thế Ban 
Thường trực Quốc hội mới phải xem xét. Xem Lịch sử Quốc hội Việt Nam 
1946-1960. Sách đã dẫn, tr. 96. 


. Các ông này bỏ nhiệm vụ, sang Trung Quốc; về sau Vũ Hồng Khanh và 
Nguyễn Tường Tam trở về sông ở vùng thực dân Pháp chiếm đóng. 


te 


121 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


ngoại giao với Pháp, thì từ khi ký Hiệp định 6-3 qua các Hội nghị 
Đà Lạt và Fontainebleau đến Tạm ước 14-9, cũng đã báo cáo nhiều 
rồi. Chính phủ quyết tâm giữ nên độc lập và thống nhất của Việt 
Nam, đồng thời cộng tác thật thà và thân thiện với Pháp. Cố nhiên, 
người Pháp cũng phải cộng tác lại với chúng ta trên nguyên tắc 
bình đăng". 

- Về tính liêm khiết của Chính phủ, Người nói: "Chính phủ hiện 
thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ, từ Hồ Chí 
Minh cho đến những người làm việc ở các Ủy ban làng hiện đông 
lắm và phức tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức làm gương và 
nếu làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ 
ăn hồi lộ - đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết" 


Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chính sách đối nội, 
đối ngoại, về quyền quan thuế, về việc phát hành giấy bạc Việt 
Nam, thông qua Dự án luật lao động, Hiến pháp và bầu Ban 
Thường trực Quốc hội. Quốc hội đã giao cho Đại biểu Quốc hội Hồ 
Chí Minh đứng ra lập Chính phủ mới theo nguyên tắc đoàn kết và 
tập hợp nhân tài, không phân biệt đảng phái. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tuyên bố trước Quốc hội: 

"Lần này là lần thứ hai mà Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách 
Chính phủ một lần nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được 
thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng 
sức mà làm. Tôi xin nhận. 


"Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước 
thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền có vị, 
mong được thăng quan, phát tài. 

Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và 
tập hợp nhân tài không đảng phái. 


1. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Sách đã dẫn, tr. 97-98. 
122 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế 
giới: Tôi chỉ có một đảng - đảng Việt Nam. 

Tuy trong nghị quyết của Quốc hội không nói đến hai chữ liêm 
khiết, tôi cũng xim tuyên bô trước Quốc hội, trước quôc dân và 
trước thê giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết. 

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một 
Chính phủ biết làm việc, có gan góc, quyêt tâm đi vào mục đích, 
trong thì kiên thiệt, ngoài thì tranh thủ độc lập và thông nhât của 


»ì 


nước nhà”'. 


Ngày 3-11-1946, Quốc hội đã biểu quyết tán thành Chính phủ 
mới do Hỗ Chí Minh thành lập. Chính phủ mới có các thành viên: 


- Hồ Chí Minh: Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại BlaO; 
- Huỳnh Thúc Kháng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

- Võ Nguyên Giáp: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

- Nguyễn Văn Huyên: Bộ trưởng Bộ Giáo dục; 

- Lê Văn Hiến: Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Trần Đăng Khoa: Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính; 
- Hoàng Tích Trí: Bộ trưởng Bộ Y tế: 

- Nguyễn Văn Tạo: Bộ trưởng Bộ Lao động; 

- Vũ Đình Hòc: Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Ngô Tân Nhơn: Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 

- Ngô Tấn Nhơn: Bộ trưởng Bộ Canh nông; 

- Chu Bá Phượng ( Việt Cách): Bộ trưởng Bộ Cứu tế; 

- Nguyễn Văn Tế và Bồ Xuân Luật: giữ hàm Bộ trưởng không bộ; 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 427. 

* Danh sách Chính phủ mới được Quốc hội tán thành gồm 14 vị, trong đó có 
một vị ở Nam Bộ làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ông Ngô Tấn Nhơn làm Bộ 
trưởng Kinh tê từ năm 1946-1947. 


123 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
do Quốc hội lập tháng 11-1946 


Ảnh: Lưu trữ Bảo tàng Cách mạng 


Ban thường trực Quốc hội được bầu trong kỳ họp thứ hai gồm 
18 thành viên (Trưởng ban: Bùi Băng Đoàn; Phó Trưởng ban: Tôn 
Đức Thắng và Tôn Quang Phiệt). Các Ủy viên chính thức gồm: 
Phạm Bá Trực, Dương Đức Hiền, Cung Đình Quỳ, Hoàng Văn 
Hoan, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Luyện, Trần Văn Cung, Dương 
Văn Dư, Y Ngông Niêkđam, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Đình Thị, 
Lê Thị Xuyến; các Ủy viên dự khuyết là Lê Tư Lành, Trần Tấn Thọ, 
Nguyễn Thị Thục Viên. Ban Thường trực được Quốc hội giao 
nhiệm vụ: liên lạc với Chính phủ để giúp ý kiến và phê bình 
Chính phủ, cùng với Chính phủ quy định việc thi hành Hiến pháp, 
liên lạc với đại biểu Quốc hội khi cần thiết, cùng với Chính phủ 
quyết định tuyên chiến, đình chiến hoặc ký hiệp ước với nước ngoài. 
Ngày 11-11-1946, Ban Thường trực Quốc hội đã họp, bầu ra Ban 
Thường vụ gồm 5 vị: Bùi Bằng Đoàn (Trưởng ban), Tôn Đức Thắng, 


124 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Tôn Quang Phiệt (Phó Trưởng ban), Nguyễn Đình Thi (Thư ký), 
Dương Đức Hiền (Phó Thư ký). Ban Thường trực Quốc hội đã lập 
ra các tiêu ban chuyên phụ trách các công việc: Ban Pháp chế gồm 
§ người (Tôn Quang Phiệt làm Trưởng ban), Ban Tài chính kinh tế 
gồm 6 người (Nguyễn Văn Luyện làm Trưởng ban), Ban Kiến nghị 
gồm 4 người (Trần Huy Liệu làm Trưởng ban). 


Thành công của kỳ họp thứ hai của Quốc hội và sự ra đời của 
Chính phủ mới phản ánh tỉnh thần của những người Việt Nam yêu 
nước là mong muốn thực hiện dân chủ, đoàn kết dân tộc, đặt quyền 
lợi quốc gia lên trên hết. Đây là một bước tiến quan trọng trong 
việc kiện toàn chính quyền Trung ương, cơ quan đầu não lãnh đạo 
cuộc kháng chiến nỗ ra vào cuỗi năm 1946. 


b. Ở cấp địa phương 


Về mặt hành chính, sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền 
địa phương vẫn duy trì cấp kỳ. Hiến pháp 1946, tại Điều 57, quy 
định đổi cấp kỳ thành cấp bộ (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ). Dưới 
cấp kỳ có cấp tỉnh (tương đương với cấp tỉnh là cấp thành phó). 
Dưới cấp tỉnh là cấp huyện rồi đến cấp xã (tương đương cấp xã là 
cấp thị xã). Trong quá trình quản lý mọi hoạt động của xã hội, giai 
đoạn đầu đã xuất hiện những xung đột khó tránh khỏi giữa các tô 
chức, giữa các ngành, các địa phương. Phố biến nhất là mâu thuẫn 
giữa Mặt trận Việt Minh với Ủy ban hành chính, mâu thuẫn giữa 
chính quyển và quân đội, xoay quanh các vấn đề quyền lực và 
quyền hạn. Chính phủ đã kịp thời chắn chỉnh tình hình bằng việc ra 
các văn bản có tính pháp lệnh. Chăng hạn, Sắc lệnh số 77/SL ngày 
21-12-1945 quy định về tô chức chính quyền nhân dân ở thị xã và 
thành phó được bổ sung thêm Sắc lệnh số 68/SL ngày 14-5-1946 và 
Sắc lệnh số 76/SL ngày 29-5-1946; Nghị định số 31 ngày 28-1- 
1946 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính 
thành phố và Ủy ban hành chính khu phố được bỏ sung, sửa đôi 
bằng Nghị định số 43 ngày 12-2-1946, Nghị định số 149 ngày 
17-5-1946. Các Nghị định số 30 ngày 28-1-1946, số 205 ngày 
18-6-1946, số 281 ngày 22-7-1946 quy định thẻ lệ bầu cử các ủy viên 


125 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


dự khuyết trong Ủy ban hành chính đều được bổ sung, sửa đổi cho 
phù hợp với thực tế!. Hiến pháp 1946 cũng dành cả chương V gồm 
6 điều quy định những nguyên tắc cơ bản nhất của việc tổ chức 
chính quyền nhân dân các cấp ở địa phương. 


Chính phủ cử các đặc phái viên đến một số địa phương để 
kiểm tra và giải quyết những vấn để nảy sinh. Theo Sắc lệnh 
chính quyền đã ban hành, các địa phương triển khai khẩn trương, 
tích cực việc tổ chức chính quyền ở các cấp. Tính đến tháng 1I1- 
1946, trong số 227 huyện, thị xã ở Bắc Bộ đã có 128 huyện, thị xã 
có Ủy ban hành chính chính thức. Ở Trung Bộ, trừ các tinh trực 
tiếp có chiến sự, tất cả các tỉnh còn lại đã bầu Ủy ban hành chính 
chính thức và trong số 118 huyện thì 73 huyện có Ủy ban hành 
chính chính thức. Ở Nam Bộ, vì có chiến cự ác liệt nên chưa thể 
thực hiện được Sắc lệnh 63 do đó chỉ có thể đổi Ủy ban nhân dân 
sang Ủy ban hành chính lâm thời. 


Trong năm 1946, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định 
về việc thành lập một số đơn vị hành chính mới, như Nghị định 
số 730-PHC ngày 28-5-1946 và Nghị định số 1109-PHC ngày 
26-7-1946 về việc thành lập thị xã Bắc Ninh; Nghị định số 269-PHC 
ngày 26-7-1946 về việc lập khu đặc biệt Hòn Gai; Nghị định số 
1216-PHC ngày 15-8-1946 và Nghị định sửa đổi ngày 28-9-1946 
về việc lập thị xã Hưng Yên”. Như vậy, kể cả khu đặc biệt Hòn 
Gai, nước Việt Nam trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc nỗ ra 
có 73 đơn vị hành chính cấp tinh”. Thủ đô Hà Nội do Chính phủ 


1. Nguyễn Tố Uyên, Công cuộc bảo vệ và xây dựng chính quyên nhân dân ở 
Việt Nam trong những năm 1945-1946. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1999, tr. 146. 

2. Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập. Sách đã dẫn, tr. 850. 

3. Nguyễn Tố Uyên, Công cuộc bảo vệ và xây dựng chính quyên nhân dân ở 
Việt Nam trong những năm 1945-1946. Sách đã dẫn, tr. 144-145. 

4. Nguyễn Quang Ân, Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành 
chính (1945-2002). Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003, tr. 5]. 


126 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


trung ương trực tiếp quản lý còn các tỉnh, thành phố đều trực thuộc 
các Bộ. 


Địa phận Bắc Bộ gồm 31 đơn vị hành chính cắp tỉnh (xếp theo 
vẫn bảng chữ cái tiếng Việt): Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao 
Bằng, Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội (thành phố), Hải 
Dương, Hải Ninh, Hải Phòng (thành phó), Hòa Bình, Hòn Gai (khu 
đặc biệt), Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, 
Phúc Yên, Quảng Yên, Sơn La, Sơn Tây, Thái Bình, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hưng Yên, Kiến An, Lai Châu, Vĩnh Yên, Yên Bái. 


Địa phận Trung Bộ gồm 21 đơn vị hành chính cấp tỉnh: Bình 
Định, Bình Thuận, Đà Nẵng (thành phố), Đắc Lắc, Đồng Nai 
Thượng, Thừa Thiên, Huế (thành phó), Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm 
Viên, Phan Rang (Ninh Thuận), Phú Yên, Pleiku, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vinh - 
Bến Thủy (thành phố), Thanh Hóa. 


Địa phận Nam Bộ gồm 22 đơn vị hành chính cấp tỉnh: Bạc 
Liêu, Bà Rịa, Bến Tre, Biên Hòa, Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Lớn, 
Gia Định, Gò Công, Hà Tiên, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Sa 
Đéc, Sài Gòn - Chợ Lớn (thành phố), Sóc Trăng, Tân An, Tây 
Ninh, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Vĩnh Long'. 

Ngoài các đơn vị hành chính từ cấp bộ đến cấp xã, để đôi phó 
với khả năng chiến tranh có thê xây ra, Chính phủ chủ trương thành 
lập các chiến khu, mỗi chiến khu gồm một số tỉnh có liên quan về 
vị trí địa lý và quân sự. 

Phương châm hoạt động của chính quyền nhân dân các cấp từ 
Trung ương đến địa phương là thực hiện dân chủ, làm việc theo 
tinh thần tất cả vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Người xưa 
nói: quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói: Chính phủ là 
công bộc của dân vậy... Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có 


1. Nguyễn Quang Ân, Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới..., Sách 
đã dẫn, tr. 51-52. 


127 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hại cho dân thì phải tránh. Các Ủy ban nhân dân làng, phủ là hình 
thức Chính phủ địa phương phải chọn trong những người có công 
tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi của dân chúng, có năng lực 
làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài 
hay một thể lực gì khác mà chui lọt vào các ủy ban đó. Ủy ban 
nhân dân làng, trái với các hội đồng kỳ mục cũ thối nát, sẽ làm 
những việc có lợi cho dân, không phạm vào công lý, vào tự do của 
dân chúng”'. 


c. Nhà nước từng bước quản lý xã hội bằng pháp luật 


Trong khoảng nửa năm sau khi thành lập, Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa đã xây dựng được một hệ thống văn bản pháp 
quy cho hoạt động của bộ máy quản lý: về tổ chức chính quyền, về 
mối quan hệ giữa các ngành, giữa các cấp, giữa các địa phương, các 
thể lệ về ruộng đất, thuế khóa, ngân sách... Chính phủ rất trọng 
dụng các chuyên gia giỏi về luật hành chính của bộ máy chính 
quyển cũ (ví dụ như Vũ Đình Hòe, Phan Anh, Hoàng Minh Giám, 
Trịnh Văn Bính, Đinh Gia Trinh, Vũ Trọng Khánh, Phạm Khắc 
Hòe...) để soạn thảo các văn bản pháp luật. Chính phủ ban hành 
nhiều sắc lệnh quan trọng để bảo vệ quyền dân chủ của mọi công 
dân Việt Nam, như Sắc lệnh số 40/SL về việc bảo vệ quyền tự do 
cá nhân; Sắc lệnh 41/SL quy định chế độ tự do báo chí; Sắc lệnh số 
52/SL ngày 22-6-1946, quy định chế độ tự do lập hội. Ngày 17-11- 
1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 223/SL truy tố các tội hối lộ, biển 
thủ công quỹ... 


Bản Hiến pháp năm 1946 được kỳ họp thứ hai của Quốc hội 
khóa I thông qua ngày 9 -l 1 -1946 là thành tựu lớn nhất về công tác 
lập pháp của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


Bản Hiến pháp gồm có Lời nói đầu, 7 chương và 70 điều. 


Lời nói đâu của Hiến pháp ghi rõ: Cách mạng Việt Nam "đã 
giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 22. 
128 


Chương iI. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


dân chủ cộng hòa", "Nước nhà đã bước sang một quãng đường 
ới", "Nhiệm vụ của toàn dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo 
toàn lãnh thô, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên 
nên tảng dân chủ". Bản Hiến pháp được xây dựng trên những 
nguyên tắc: 
"Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai 
cấp, tôn giáo. Đảm bảo các quyên tự do dân chủ. Thực hiện chính 
quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân." 


Bản Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được 
Quốc hội biểu quyết thông qua với 240 phiếu tán thành (trên 
tổng số 242 phiếu)! 

Hiến pháp quy định chính thể (Chương I), Nghĩa vụ và quyền 
lợi của công dân (Chương II), Nghị viện nhân dân (Chương ÏlI]), 
Chính phủ (Chương IV), Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính 
(Chương V), Cơ quan tư pháp (Chương VI) và Sửa đổi Hiến pháp 
(Chương VII). 

Về chính thể, Hiễn pháp ghi: 

"Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền 
bính trong nước là của toàn thê nhân dân Việt Nam, không phân 
biệt nòi giống, gái trai. giàu nghèo. giai cấp. tôn giáo" (Điều ]). 

"Đắt nước Việt Nam là một khối thống nhất: Trung, Nam, Bắc 
không thể phân chia" (Điều 2). 

"Cờ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nền đỏ, giữa có sao 
vàng năm cánh, Quốc ca là bài Tiến quân ca. Thủ đô đặt ở Hà Nội" 
(Điều 3). 

Về nghĩa vụ và quyên lợi công dân: 

Mọi công dân Việt Nam phải: bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến 
pháp, tuân theo pháp luật (Điều 4) và có nghĩa vụ đi lính (Điều 5); 
"Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: 


1. Hai đại biểu không tán thành là Phạm Gia Đỗ và Nguyễn Sơn Hà. 
129 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chính trị, kinh tế, văn hóa" (Điều 6); "đều được bình đăng trước 
pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc 
tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình" (Điều 7); những dân tộc 
thiểu số “được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình 
độ chung" (Điều 8); "đàn bà ngang quyển với đàn ông về mọi 
phương diện" (Điều 9); "Công dân Việt Nam có quyên: tự do ngôn 
luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự 
do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài" (Điều 10); "Tư pháp 
chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người dân Việt 
Nam. Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm 
phạm một cách trái pháp luật" (Điều I1); "Quyền tư hữu tài sản của 
công dân Việt Nam được bảo đảm" (Điều 12); "Quyên lợi các giới 
cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm" (Điều 13); "Công dân 
già cả hoặc tàn tật không làm việc được thì được giúp đỡ. Trẻ em 
được săn sóc về mặt giáo dưỡng" (Điều 14); "Nền sơ học cưỡng 
bách và không học phí. Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân 
thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được 
Chính phủ giúp. Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương 
trình Nhà nước" (Điều 15); "Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. 
Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp và kín" (Điều 17); "Tất cả công dân 
Việt Nam từ 18 tuổi trở lên... đều có quyền bầu cử" (Điều 18); 
"Nhân dân có quyên bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra..." (Điều 
20); "Có quyền phủ quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến 
vận mệnh quốc gia" (Điều 21). 


VỀ nghị viện nhân dân: 


Hiến pháp quy định: "Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền 
cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" (Điều 22); "Nghị 
viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn quốc, đặt ra 
các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà 
Chính phủ ký với nước ngoài" (Điều 23); "Nghị viện nhân dân do 
công dân Việt Nam bầu ra. Ba năm bầu một lần" (Điều 24); Nghị 
viện nhân dân bầu một nghị trưởng, hai phó nghị trưởng, 12 ủy 


130 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết để lập thành Ban Thường vụ. 
Nghị trưởng và phó nghị trưởng kiêm chức trưởng và phó trưởng 
Ban Thường vụ" (Điều 27); "Những việc quan hệ đến vận mệnh 
quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số 
nghị viên đồng ý" (Điều 32); "Khi Nghị viện không họp được, Ban 
Thường vụ cùng với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến 
hay đình chiến" (Điều 38). 


Về Chính phủ: 


"Cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc là Chính phủ nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa" (Điều 43), "Chính phủ gồm có chủ 
tịch nước..., phó chủ tịch và nội các. Nội các có thủ tướng, các bộ 
trưởng, thứ trưởng. Có thể có phó thủ tướng" (Điều 44), Chủ tịch 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chọn trong Nghị viện nhân dân 
và phải được hai phần ba tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận. Chủ 
tịch nước được bằu trong thời hạn năm năm và có thể được bầu lại" 
(Điều 45), "Chủ tịch nước chọn thủ tướng trong Nghị viện và đưa 
ra Nghị viện biểu quyết. Thủ tướng chọn các bộ trưởng trong Nghị 
viện và đưa ra Nghị viện biểu quyết toàn thế danh sách" (Điều 47); 


"Quyên hạn của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: 
a) thay mặt cho đất nước; b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn 
quốc, chỉ định hoặc cách chức cúc tướng soái...; c) Ký sắc lệnh bô 
nhiệm thủ tướng, nhân viên nội các và các nhân viên cao cấp thuộc 
các cơ quan Chính phủ; d) Chủ tọa Hội đồng Chính phủ; đ) Ban bố 
các đạo luật đã được Nghị viện quyết định...; k) Tuyên chiến hay 
đình chiến theo như Điều 38 đã định" (Điều 49); 

"Quyền hạn của Chính phủ: a) Thi hành các đạo luật; b) Đề 
nghị những dự án sắc luật ra trước Nghị viện; c) Đề nghị những dự 
án sắc luật ra trước Ban Thường vụ trong lúc Nghị viện không họp 
mà gặp trường hợp đặc biệt; e) Thi hành luật động viên và mọi 
phương sách cần thiết để giữ gìn đất nước; g) Lập dự án ngân sách 
hằng năm (Điều 52). 

Từ Điều 57 đến Điều 70 thuộc các chương V, VI, VII của Hiến 
pháp quy định hệ thống tô chức và quyền hạn của Hội đồng nhân dân 


131 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


và Ủy ban hành chính các cấp, hệ thống và quyền hạn của các cơ 
quan tư pháp và những điều quy định về sửa đổi Hiến pháp'. 

Như vậy, Hiến pháp năm 1946 khăng định những vấn đề cơ 
bản nhất của một quốc gia. 


Cũng tại kỳ họp thứ hai, một ngày trước khi thông qua Hiến 
pháp, ngày 8-11-1946, Quốc hội đã thông qua Dự án luật lao động, 
nhằm mục đích đặt nền móng cho bộ luật lao động sau này. Tỉnh 
thần của Dự án lúc bấy giờ là không khuếch trương cuộc đấu tranh 
giữa lao động với chủ mà cố gắng đoàn kết, dung hòa quyền lợi của 
cà hai bên để phát triển kinh tế. Nội dung Dự án luật lao động gồm 
25 điều, đề cập đến những vấn đề có tính nguyên tắc như: 

- Nhìn nhận lao động, không ai được bó buộc, lao động phải 
được tôn trọng, giá trị phải được đáp ứng xứng đáng; 

- Định rõ chế độ học nghề; 

- Định rõ phụ cấp cùng việc chia lãi; 

- Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ; 

- Bảo vệ công nhân nữ và trẻ em. 

Tuy chưa thật đầy đủ nhưng những điều trình bày trên đây phần 


nào cho thấy Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa cố gắng từng 
bước dùng luật pháp quản lý và điều hành các hoạt động xã hội. 


2. Tăng cường xây dựng lực lượng quân đội và công an 

Nhà nước chú trọng huấn luyện cán bộ quân đội theo tiêu chuẩn 
chính quy bằng cách mở một số trường quân sự. 

Ngày 17-3-1946, Trường Quân chính Bắc Sơn ra đời (đóng ở 
Đồng Quang, Đông Hỷ, Thái Nguyên) với nhiệm vụ đào tạo cán bộ 
lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang cơ sở (cả quân sự và chính trỊ). 
Lê Đồng được cử làm Giám đốc kiêm chính trị viên. 


1. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960. Sách đã dẫn, tr. 105-109. 
132 


Chương ÏÏI. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Nhăm từng bước chính quy hóa quân đội, ngày 22-3-1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33/SLvề việc đặt các cấp bậc, 
quân phục, phù hiệu, cấp hiệu cho lục quân toàn quốc. Tiếp đó, 
ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 34/SL quy 
định tổ chức Bộ Quốc phòng, gồm Văn phòng và các Cục: Chế tạo 
quân nhu, Chế tạo quân giới, Chính trị, Tình báo, Quân chính, 
Quân huấn, Công chính giao thông, Quân pháp, Quân nhu, Quân y. 
Ty quản lý Bộ Quốc phòng là cơ quan tài chính đầu tiên của quân 
đội được thành lập, do Nguyễn Tắn làm Ty trưởng. 


Ngày 16-4-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 12/NĐ thành 
lập Quân y cục, cử bác sĩ Vũ Văn Cần làm Cục trưởng. Trường Võ 
bị Trân Quốc Tuấn được thành lập ngày 17-4-1946 trên cơ sở 
Trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, do Hoàng Đạo Thuý làm 
Giám đốc, Trần Tử Bình làm Phó Giám đốc. Ngày 26-5-1946, 
trường tô chức khai giảng tại Sơn Tây với 288 học viên. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đến dự và tặng Trường lá cờ thêu dòng chữ: "Trung 
với nước, hiếu với dân". 

Ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 60/SL 
đôi tên Ủy ban kháng chiến toàn quốc thành Quân sự ủy viên hội. 
Sắc lệnh gồm 7 điều quy định tên gọi, thành viên, chức năng, quyền 
hạn và các cơ quan của Quân sự ủy viên hội. "Quân sự ủy viên hội 
là một cơ quan tối cao quân sự đặt thăng dưới quyền điều khiển của 
Chính phủ và có nhiệm vụ điều khiển quân đội toàn quốc" (Điều 3). 
Điều 5 quy định Quân sự ủy viên hội gồm các cơ quan: Cục Tổng 
vụ, Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Tổng chỉ huy quân đội tiếp 
phòng Việt Nam, Ủy ban Liên lạc và Kiểm soát quân sự Trung 
ương Việt Pháp (Ủy ban này do đặc phái viên của Quân sự ủy viên 
hội lãnh đạo). 

Sắc lệnh số 71/SL ngày 22-5-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
quyết định việc đổi tên Vệ quốc đoàn thành Quân đội quốc gia 
Việt Nam. Kèm theo Sắc lệnh này có bản Quy tắc Quân đội quốc 
gia Việt Nam gồm 62 điều, quy định biên chế, tuyển binh, cấp bậc, 
thăng giáng, thuyên chuyên, thưởng phạt, lễ nghi quân đội. Về 


133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tổ chức, Quân đội quốc gia Việt Nam được biên chế theo tiểu đội, 
trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn, liên đoàn, tập 
đoàn của bộ binh, các đơn vị chuyên môn và hỏa lực trợ chiến. Từ 
cấp trung đội trở lên có chính trị viên. Quân đội quốc gia Việt 
Nam được đặt dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng 
tham mưu. 


Ngày 30-5-1946, báo Sao Vàng, cơ quan tuyên truyền huấn 
luyện binh sĩ của Quân sự ủy viên hội, đặt tại Hà Nội, do Trần Huy 
Liệu làm chủ bút, ra số đầu tiên. 


Trường Lục quân trung học Quảng Ngãi do Ủy ban Kháng chiến 
miền Nam mở, khai giảng ngày 1-6-1946 (bế giảng tháng 11-1946), 
đặt tại thị xã Quảng Ngãi, có 500 học viên tham gia. Trường đào tạo, 
bổ túc cán bộ tiểu đội, trung đội. Hiệu trưởng của trường là Vũ 
Nguyên Bác (tức Nguyễn Sơn), nguyên là Chủ tịch Ủy ban Kháng 
chiến miền Nam, Chính trị viên là Nguyễn Chính Giao. 


Nhằm không ngừng củng có, chính quy hóa quân đội, ngày 20- 
6-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 49/NĐ quy định một số 
điểm trong quân đội quốc gia. Nghị định gồm 7 chương, 48 điều. 
Chương I: Quân phục, phù hiệu, cấp hiệu; Chương II: Số sách tuyển 
binh; Chương III: Quân phong, quân kỷ; Chương IV: Công việc 
trong đồn trại; Chương V: Công việc hằng ngày trong mỗi đại đội; 
Chương VI: Vệ sinh và thứ tự; Chương VII: Công tác ở địa phương. 

Ngày 29-6-1946, tại trại Vệ quốc đoàn Trung ương (nay là 
phó Hàng Bài, Hà Nội), Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái 
đọc quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập ba trung đội pháo 
binh chủ lực đầu tiên của quân đội ta (Pháo đài Láng, Xuân Tảo, 
Xuân Canh). 

Trong tháng 6-1946, ngành Quân y đã tổ chức hội nghị cán bộ 
quân y lần thứ nhất. Hội nghị thông qua hệ thống tô chức quân y, 
quyết định thành lập Quân y viện Trung ương, Viện Bào chế tiếp tế 
Trung ương. Các khu I, H, II, X, XI thành lập quân y vụ, các ban 
quân y trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội. Tại Trung Bộ thành lập 


134 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Quân y phân cục. Các khu VII, VIII, IX tổ chức phòng quân y. Hội 
nghị quyết định phát hành báo Vi sống - cơ quan truyền bá vệ sinh 
và y học trong quân đội. 


Tổ chức của Công chính giao thông cục được Bộ Quốc phòng 
quy định bằng Nghị định 55/NĐ ngày 1-7-1946, gồm có: I- Phòng 
Hành chính; 2- Phòng Quản lý; 3- Ban Liên lạc thông tin; 4- Ban 
Liên lạc vận tải; 5- Phòng Đồ bản; 6- Xưởng Sửa chữa xe cộ, máy 
móc; 7- Xưởng Công binh. 


Trong ngót hai tháng, từ ngày 7-7 đến 30-8-1946, tại Tổng 
Sơn Tây, Bộ Tổng Tham mưu mở lớp bỗổ túc quân sự trung cấp 
đầu tiên cho cán bộ quân đội. Lớp học do Trần Hưng Nghĩa (tức 
Trương Trung Phụng) phụ trách, chính trị ủy viên là Hoàng Điền. 
Gần 100 cán bộ quân sự, chính trị đã được tập trung học tập. về 
quân sự: bồi dưỡng kỹ thuật đâm lê, bắn súng, ném lựu đạn, sử 
dụng súng trường, súng máy, súng cối 60 ly, chiến thuật từ cá 
nhân đến tiêu đoàn, một số kiến thức phòng không, phòng pháo, 
phòng tăng, tổ chức luyện quân, nội vụ, lễ tiết tác phong quân 
nhân. Về chính trị: bồi dưỡng tình hình cách mạng Việt Nam, 
công tác chính trị trong quân đội, tư cách người cán bộ cách 
mạng, người chính trị viên... 

Công tác mật mã quân đội được quan tâm. Trong tháng Š 
năm 1946, Hội nghị mật mã quân sự lân thứ nhất được tô 
chức.Trong tháng 9-1946 Bộ Tổng Tham mưu đã mở lớp đào tạo 
cán bộ mật mã quân đội. Lớp học mang tên là "Khóa Hoàng Diệu". 


Tại Trung Bộ, liên tiếp bốn trung đoàn được thành lập trong 
tháng 7-1946, đó là các Trung đoàn 79 (Đắk Lắk), 80 (Khánh Hòa), 
81 (Ninh Thuận), 82 (Bình Thuận). 

Hội nghị quân sự toàn quốc được tổ chức ngày 10 - 10-1946 tại 
Hà Nội. Các Ủy viên Trung ương Quân sự ủy viên hội, cán bộ quân 
sự, cán bộ chính trị chủ chốt của các khu về tham dự. Tổng Bí thư 
Trường Chinh chủ trì Hội nghị. Sau khi nhận định tình hình, Hội 
nghị quyết định gấp rút chuẩn bị lực lượng kháng chiến, đầy mạnh 


135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hơn nữa công tác xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là công 
tác Đảng - công tác chính trị trong quân đội. Tại kỳ họp thứ hai 
(từ 28-10 đến 9-11-1946), Quốc hội đã quyết định thống nhất Bộ 
Quốc phòng với Quân sự ủy viên hội thành Bộ Quốc phòng - Tổng 
chỉ huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 230/SL ngày 30-11-1946 
bổ nhiệm ông Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng 
chỉ huy. Trong thời kỳ này, cả nước được chính thức chia thành 12 
Khu hành chính và quân sự: 6 Chiến khu ở Bắc Bộ, 3 Chiến khu ở 
Trung Bộ, 3 Chiến khu ở Nam Bộ. 

- Khu I: gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phúc Yên, 

- Khu II: gồm các tỉnh Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, 
Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu; 

- Khu II: Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương; 

- Khu IV: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên; 

~ Khu V: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai; 

- Khu VI: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc 
Lắc, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng; 

- Khu VII: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gia 
Định, Chợ Lớn, Sài Gòn; 

- Khu VII: Tân An, Gò Công, Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Bến Tre; 

- Khu IX: Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá; 

- Khu X: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, 
Vĩnh Yên; 

- Khu XI: Hà Nội; 

- Khu XII: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Ninh, Hồng 
Gai, Quảng Yên. 


136 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Cơ câu lãnh đạo mỗi Khu có Khu ủy, Ủy ban kháng chiến khu, 
Khu trưởng phụ trách quân đội. Chính phủ. quyết định giải thể Ủy 
ban hành chính Bắc Bộ, Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam 
và thành lập Ủy ban kháng chiến Nam Trung Bộ, Ủy ban kháng 
chiến Nam Bộ. Ông Phạm Văn Đồng được cử làm đại diện của 
Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo kháng chiến ở Nam Trung 
Bộ. Ở Nam Bộ, Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính đều do 
Xứ ủy lãnh đạo. 


Với một phần số tiền thu được tử "Quỹ Độc lập", từ "Đảm phụ 
quốc phòng", các địa phương tô chức mua săm thêm vũ khí, trang 
bị cho quân đội. Nhiều công binh xưởng được tổ chức đề chế tạo 
vũ khí. Trong năm 1946, công nhân quân giới đã sản xuất được 
hơn 700 loại vũ khí'. Từ tháng 10 năm 1946, Quỹ "Mùa đông binh 

sĩ" do Chính phủ thành lập đã nhận được sự hưởng ứng của đông 

đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể cứu quốc. Phong trào ủng 
hộ Quỹ "Mùa đông binh sĩ", "Hũ gạo nuôi quân" phát triển rằm 
rộ. Những chiếc áo trán thú đầu tiên do một cửa hiệu ở phố Hàng 
Trồng, Hà Nội may, dần dần được sử dụng rộng rãi và trở thành 
vật quen thuộc của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp. 

Tình hình càng nóng bỏng thì công tác xây dựng lực lượng vũ 
trang càng được tiến hành khẩn trương. Trong tháng 10-1946, 
thành lập Nha Tổng giám đốc các công binh xưởng”. Các xưởng 
quân giới, các cục chế tạo được củng cô. Ngày 21-11-1946, Quân y 
cục mở hệ đại học quân y tại trường Đại học Y dược Hà Nội. Đông 
đảo thanh niên hăng hái gia nhập quân đội. Đến cuối năm 1946, 
tông số quân lên đến 80.000 người. Quân đội quốc gia Việt Nam có 
chỗ dựa vững chắc là nhân dân và chế độ mới, chiến đấu vì nhân 
dân. Đó là nhân tố quyết định sự phát triển, quyết định sức mạnh 


1. Nguyễn Tổ Uyên, Công cuộc bảo vệ và xây dựng chính quyên..., Sách đã 
dẫn, tr. 166. 
2. Giám đốc: Nguyễn Duy Thái. 


137 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chiến đấu của quân đội, mặc dù lực lượng còn non trẻ, kinh nghiệm 
chiến đấu chưa nhiều, trang bị còn kém. Cùng với việc xây dựng 
quân đội quốc gia, Chính phủ rất coi trọng việc xây dựng lực lượng 
nửa vũ trang (bao gồm dân quân ở nông thôn và tự vệ ở đô thị). 
Hầu hết các xã, thôn đều có dân quân. Các khu phó, nhà máy đều 
có các đội tự vệ thường xuyên luyện tập. Đến cuối năm 1946, có 
khoảng một triệu dân quân tự vệ đã được tô chức và huấn luyện 
quân sự. 


Song song với việc tăng cường, củng cố quân đội, Chính 
phủ rất quan tâm đến việc chấn chỉnh và phát triển có hệ thống 
Lực lượng an ninh quốc gia từ Trung ương đến địa phương. 
Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL - 
thành lập Việt Nam Công an Vụ. Công an có nhiệm vụ tìm hiểu, thu 
thập những tin tức liên quan đến sự an toàn của quốc gia; đề nghị 
thực thi các phương pháp đề phòng những hành động làm rối tình 
hình trị an trong nước; truy tìm các can phạm để đưa ra tòa án trừng 
trị. Ngày 18-4-1946, Bộ Nội vụ đã ban bồ Nghị định số 121/BNV 
quy định cơ cấu tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Việt 
Nam Công an vụ, gồm 3 cấp. Việt Nam Công an vụ ở Trung ương 
gọi là Nha Công an Việt Nam; ở các miền Bắc, Trung, Nam thì gọi 
là Sở Công an; ở tỉnh, thành phố gọi là Ty Công an. Nghị định cũng 
quy định mối quan hệ giữa công an với các cơ quan hành chính và 
tư pháp. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL, Sở Liêm phóng Bắc Bộ đổi 
thành Sở Công an Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ đổi thành Sở 
Công an Trung Bộ, và ở Nam Bộ, cơ quan Quốc Bia tự vệ cuộc đổi 
thành Sở Công an Nam Bộ. Ở các thành phố và tỉnh trong cả nước, 
các cơ quan công an đều đổi thành Ty Công an.' Lực lượng cán bộ 
và chiến sĩ công an đã được củng có và tăng cường nhằm đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính quyên, bảo vệ cuộc 
sông của nhân dân. 

Chính phủ lần lượt cho xây dựng một hệ thống tòa án mới các 
cấp, hoạt động theo pháp luật. Những nơi chưa kịp lập tòa án thì 


1. Đại cương lịch sử Việt Nam. Sách đã dẫn, tr. 855. 
138 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


theo Sắc lệnh số 22b/SL ngày 18-2-1946, Ủy ban hành chính nơi 
đó tạm giữ quyền tư pháp. Nền tư pháp dân chủ, một công cụ sắc 
bén của chế độ dân chủ mới, từng bước được xây dựng. 


3. Bước đầu xây dựng nền kinh tế mới 
a. Chấn hưng nên công thương nghiệp và giao thông vận tải 


Hưởng ứng chính sách cởi mở, khuyến khích của Chính phủ, 
nhiều nhà công thương Việt Nam đã góp vốn, thành lập công ty. Có 
thể liệt kê một số công ty có quy mô lớn sau đây: 

- Việt Thương công ty có vốn 30 triệu đồng Đông Dương, cô 
phần 200 đồng Đông Dương, kinh doanh xuất nhập khâu nông sản, 
trụ sở đặt ở Thuận Hóa, Trung Bộ. 


- Việt Nam công thương ngân hàng có vôn 10 triệu đồng Đông 
Dương với 50.000 cổ phần, làm các dịch vụ của một ngân hàng ở 
trong nước và nước ngoài (vay tiền, nhận gửi tiền, cầm có, trao đổi 
hàng hóa, động sản và bất động sản, giao dịch tiền tệ, mua bán 
thương mại tín phiếu, cổ phản, trái phiếu...). Ngân hàng đã huy 
động được hơn 5 triệu đồng Đông Dương của 249 cổ đông để tại 
Ngân khổ Trung ương. Trụ sở Ngân hàng đặt ở phố Tràng Tiền Hà 
Nội, thời hạn hoạt động 30 năm. 

- Ngân hàng Nam Á (South Asia Banking Corporation Limited) 
có vốn 5 triệu đồng Đông Dương với 5.000 cô phân, thởi hạn hoạt 
động 30 năm, trụ sở đặt tại phó Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

- Thái Bình thương hội chủ trương mở mang thương cảng, xuất 
nhập khâu. Công ty có vốn 1 triệu đồng Đông Dương, với 1.000 cổ 
phân, thời hạn hoạt động 99 năm, bắt đầu từ tháng 3-1946. Trụ sở 
công ty đặt ở phố Hàng Trống, Hà Nội. 

- Hải Việt Công ty, trụ sở đặt ở Hải Phòng, có vốn nửa triệu 
đồng Đông Dương, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu. 


1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, Tập I. Sách đã dẫn, 
tr. 160. 


139 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Công ty Hương Việt, trụ sở ở phố Trần Nhật Duật, Hà Nội, có 
vốn nửa triệu đồng Đông Dương, chuyên đấu thầu xây dựng, thiết 
kế kỹ nghệ điện lực, cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ, tài nguyên 
rừng, biển, xuất nhập hàng hóa.. 


- Công ty Việt Bắc, trụ sở ở . Yết Kiêu, Hà Nội, có vốn 300 
nghìn đồng Đông Dương, chuyên vận tải hàng hóa. 


Chính phủ cho phép tư nhân được quyền khai thác mỏ theo các 
điều kiện hợp lý. Ví dụ, ngày 30-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
Sắc lệnh số 91 cho phép ông Đỗ Long Giang, vốn là chủ mỏ, được 
quyền tìm mỏ và khai thác than đá tại khu Giáp Khâu rộng 900 héc ta 
ở Hòn Gai trong thời gian 30 năm. Khi nhận được giấy phép, ông 
Đỗ Long Giang phải nộp vào công quỹ 9.000 đồng Đông Dương. 
Ông phải bảo đảm sản lượng than hàng năm 20.000 tấn và nộp cho 
Nhà nước 2 đồng/tấn. Ông chỉ được bán than trong nước, muốn 
xuất khẩu phải được phép của Chính phủ! . 


Tất cả các công ty được thành lập nêu trên hầu như chỉ mới bắt 
đầu triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cuộc kháng chiến 
toàn quốc bùng nỗ, mọi việc đều phải tạm đình lại. 


Các công ty tư bản nước ngoài vẫn được phép tiếp tục hoạt động 
kinh doanh. Ở Bắc Bộ hầu hết các nhà máy, xí nghiệp thuộc các 
ngành phục vụ nhu cầu thiết yếu trước mắt vẫn đảm bảo hoạt động 
như điện, nước, vải sợi, sửa chữa cơ khí... 


Về giao thông vận tải và liên lạc, khoảng một năm sau khi 
khẩn trương phục hồi, toàn bộ đường sắt và 15 trong tổng số 28 
chiếc cầu bị hư hỏng đã được sửa chữa. Ngành đường sắt phục hỏi 
được 35 đầu máy, 206 toa xe khách, hơn 260 toa xe chở hàng loại 
10 tắn và 20 tấn. Về đường bộ, 50 trong tổng số 60 chiếc cầu hư 
hỏng vì bom đã được sửa chữa. Trên 500km đường quốc lộ và tỉnh 
lộ được hàn gắn, trong đó các đoạn đường quan trọng như Hà Nội - 
Ninh Bình trên quốc lộ số 1, quốc lộ số 5 (Hà Nội đi Hải Phòng) 


1. Công báo năm 1946, tr. 354. 
140 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


được mở rộng và trải nhựa lại. Theo thống kê của Pháp thì cho đến 
giữa năm 1946, ở Việt Nam có các phương tiện vận tải đường bộ 
và đường sắt như sau: 16 đầu máy xe lửa, 2l6 toa xe các loại, 3.000 
xe vận tải, 1.000 xe con. Tất nhiên ai cũng hiểu khối lượng tàu, xe 
này phần lớn thuộc sở hữu của Pháp. 


Song song với việc xây dựng bộ máy chính quyền mới, một vài 
cơ sở của khu vực kinh tê quôc doanh từng bước được xây dựng. 


Các mỏ than ở Hòn Gai (Quảng Ninh), Tân Trào (Tuyên Quang), 
Làng Câm và Phân Mễ (Thái Nguyên), Quyết Thắng (Ninh Bình) 
được Chính phủ cho phép mở lại. Mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Băng) bị 
Nhật chiếm từ tháng 3-1945 và trước khi rút chúng đã phá hoại, 
nay tiếp tục được khai thác. Nhà máy cơ khí Trường Thi, một 
nhà máy có nhiều máy móc, chuyên chữa đầu máy và toa xe lửa, 
bị thiệt hại nặng do bom từ tháng 2-1944 đã được khẩn trương 
phục hồi. 


Đường xe lửa Hải Phòng - Vân Nam được Chính phủ ra sắc 
lệnh lấy lại? và được giao cho Bộ Giao thông Công chính quản lý. 

b. Củng cỗ nên tài chính 

Chính phủ đã đề ra những chính sách thích hợp củng cô nền tài 
chính đang rất eo hẹp. 

Chính sách tài chính của Pháp gây cho Việt Nam dân chủ cộng 
hòa rất nhiều khó khăn. Sau Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, phía Pháp 
lại cho phát hành giây bạc Đông Dương loại mệnh giá 100 đồng và 
50 đông. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ra Săc lệnh sô 
46/SL ngày 5-4-1946 và một số nghị định về việc cắm lưu hành 
loại tiên mới không hợp pháp đó trên toàn lãnh thô Việt Nam. 
Tuy nhiên, vì Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ là nơi Pháp đang 
chiêm đóng nên những quy định trên đây không có hiệu lực. Tại đây, 


1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập 1, Sách đã dẫn, 
tr. 167. 


2. Sắc lệnh số 5, ngày 15-1-1946. 
141 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Pháp cắm lưu hành tờ 100 đồng loại tiền cũ, buộc phải đổi tiền mới, 
đồng thời thu hồi loại giấy bạc mệnh giá nhỏ từ các vùng tự do. 
Hành động này đã gây nhiều khó khăn trong giao lưu kinh tế ở 
Nam Bộ. Để đối phó lại, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ 
đã đóng dấu của Ủy ban lên tờ giấy bạc loại cũ và chủ trương cho 
lưu hành. Pháp không thể thu hồi được những tờ giấy bạc đã đóng 
dấu của Ủy ban. 


Theo Sắc lệnh số 122/SL ngày 16-7-1946 (do Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ký), Nam Bộ được Chính phủ cho phép 
phát hành công trái để bồ sung cho ngân sách. Tổng giá trị công trái 
phát hành là Š triệu đồng Đông Dương. Ngày 31-8-1946, Chính 
phủ ra Sắc lệnh số 154 /SL về việc phát hành giấy bạc Việt Nam ở 
Bắc Trung Bộ, từ vĩ tuyến 16 trở ra. Do nên tài chính quá. co hẹp, 
các nguồn thu ít ỏi và không ỗn định, Chính phủ phải đề ra các 
nguyên tắc triệt để tiết kiệm. Trừ các công việc liên quan đến quốc 
phòng, ngoại giao, phục hồi đê điều, những công việc khác phải chỉ 
tiêu hết sức dè xẻn. Các thành viên Chính phủ sống và làm việc 
trong những điều kiện giản dị. 


Tại kỳ họp thứ hai (11 -1946), Quốc hội khóa I nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa đã quyết định cho phát hành trong toàn quốc 
đồng tiền Việt Nam. Các tờ giấy bạc được phát hành có mệnh giá ] 
đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đông, 50 đồng, 100 đồng, 500 đồng. Lúc 
này quan hệ Việt - Pháp đã hết sức căng thắng. Đồng tiền Việt Nam 
cũng đã từ Khu V lan rộng ra Khu IV. Việc công khai tuyên bố 
phát hành đồng tiền của mình trong toàn quốc vừa giải quyết khó 
khăn về kinh tế vừa là một cách biểu thị thái độ của Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. Trước ngày cuộc kháng chiến toàn quốc 
bùng nỗ thì tiền Việt Nam đã thay thế đồng tiền Đông Dương trên 
toàn bộ thị trường trong vùng tự do. Đồng tiền riêng hợp pháp của 
Việt Nam ra đời góp phần làm cho nền kinh tế của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa dần dần thoát khỏi sự lũng đoạn tài chính của 
phía Pháp. 


Tiểu ban nghiên cứu về luật thương mại áp dụng ở Việt Nam 
được thành lập từ tháng 2-1946 đã nghiên cứu tình hình và đề xuất 


142 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


với Chính phủ một số chính sách. Tháng 8-1946, Chính phủ chủ 
trương mở ngân hàng thương mại, đặt chi nhánh ở các tỉnh nhăm 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương nghiệp. 


Trước tình hình giá cả tăng quá nhanh', mức sống của nhân dân 
giảm mạnh, Chính phủ đặt ra cơ quan quản lý giá (gọi là Sở Hóa 
giá thuộc Nha Kinh tế Bắc Bộ, về sau trực thuộc Bộ Kinh tế quốc 
dân). Nhà nước trực tiếp quy định giá đối với những mặt hàng quan 
trọng, cho dủ những mặt hàng đó thuộc sở hữu của các nhà tư bản 
nước ngoài (chăng hạn giá sợi của hãng "Société Lainière du Tonkin", 
rượu bia, nước đá của hãng "Brasseries et Glaciẻres de Ï'Indochine"; 
giá đất đèn và dưỡng khí của hãng "Société d'Oxygène et d'Acétylène 
đExtrême-Onient”, giá xi măng nhãn hiệu “Dragon” của hãng "Société 
de Ciment Portland artificiel de I'Ïndochine"....). 


Ngoài những mặt hàng quan trọng mà Nhà nước chủ trương kiểm 
soát giá cả nêu trên, hầu hết các mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời 
sống nhân dân (gạo, vàng, muối, diêm, thuốc lá, chỉ khâu, vải, củi, viện 
phí, cước vận tải...) đều tự do thay đổi theo giá thị trường và biến động 
rất thất thường. 


Có thể nói, nền ngoại thương của Việt Nam dân chủ cộng hòa 
bị đình trệ, ách tắc. Ngày 21-8-1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 160 
về việc câm xuất cảng các loại máy móc, hàng hóa sản xuất bằng 
kim khí, xe hơi và phụ tùng xe hơi. Nhà nước khuyến khích xuất 
khâu các mặt hàng khác với điều kiện nhà kinh doanh phải xin 
phép. Tuy nhiên, nghị định của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa về ngoại thương hầu như chưa phát huy được hiệu lực của nó. 
Trên thực tế, phần lớn việc xuất khẩu và nhập khẩu vẫn do người 
Pháp điều hành. Pháp xuất khẩu một số hàng như: than đá, bao sợi 
tay, nhưng khối lượng xuất khẩu giảm sút nhiều so với trước. 


1. Theo tính toán của Đặng Phong thì mức giá sinh hoạt của tầng lớp trung lưu 
ở Hà Nội vào quý IIÏ năm 1945 tăng 3.074% so với năm 1940. Năm 1946 
so với năm 1945, giá sinh hoạt của tầng lớp trung lưu Sài Gòn tăng 1.585%. 
Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, Tập I, 1945-1954. Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 163-164. 


143 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Khối lượng hàng hóa Pháp nhập khâu nhiều hơn, như xăng dầu, 
hóa chất, kim loại, sản phẩm cao su, giấy và ấn phẩm từ giấy, vải, 
thuốc men, bông phục vụ các nhà máy dệt, đặc biệt cho nhà máy 
dệt Nam Định. Riêng trong quý I năm 1946, Pháp nhập khẩu hơn 
7.000 tấn hàng hóa và nguyên liệu'. Hàng nhập khẩu của Pháp phục 
vụ cho hoạt động của một số nhà máy của Pháp tại Việt Nam. Mặc 
dù Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kiểm soát nhập khẩu và 
tham gia quản lý hải quan, nhưng tại cảng Hải Phòng phía Pháp 
thường tìm cách lấn át, che giấu hải quan Việt Nam. Thỉnh thoảng 
đã xây ra xung đột liên quan đến vấn đề kiểm soát hàng hóa qua 
các cửa khẩu. Cuộc đụng độ với một tàu buôn Trung Hoa ngày 
28-8-1946 là cuộc xung đột lớn nhất. Trong sự kiện 20-I1-1946, 
việc quân Pháp ngang nhiên nỗ súng vào các lực lượng hải quan 
Việt Nam ở Hải Phòng là một việc gây chắn động dư luận và người 
ta coi đó là một trong những "cái cớ" mở rộng chiến tranh ra cả 
nước từ phía quân Pháp. 


4. Giáo dục, văn hóa và y tế 


Phong trào bình dân học vụ phát triển sôi nỗi và rộng khắp. 
Nạn mù chữ được thanh toán một phần khá quan trọng. Có thêm 
hàng triệu người biết đọc, biết viết. Ngày 18-6-1946, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ra thông tư quy định tật cả các xã phải lập quỹ bình dân học 
vụ với mức không dưới 1000 đồng/năm. Tính đến tháng 6-1946, 
khoảng 60 nghìn giáo viên bình dân học vụ đã được huấn luyện, 
khoảng 700 nghìn cuốn sách giáo khoa phục vụ bình dân học vụ đã 
được xuất bản. Sau một năm thực hiện, hơn 75.800 lớp học được 
mở với hơn 97.600 người tham gia dạy học và kết quả là hơn 2,5 
triệu học viên đã biết đọc, biết viết. 

Từ năm 1946, trên cơ sở chương trình Hoàng Xuân Hãn (được 
xây dựng dưới thởi Chính phủ Trần Trọng Kim), một số điểm trong 
chương trình các môn học chủ yếu là vẻ xã hội ở bậc phổ thông đã 
được Bộ Giáo dục sửa đổi cho phù hợp với nên giáo dục mới. 


1. Đặng Phong. Sách đã dẫn, tr. 166. 
144 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Nền giáo dục mới được đặt trên ba nguyên tắc cơ bản: đại 
chúng hóa, dân tộc hóa, khoa học hóa và theo tôn chỉ phụng sự lý 
tưởng quốc gia và dân tộc. 


Không chỉ quan tâm đến chương trình giảng dạy, các cơ quan 
phụ trách giáo dục còn quan tâm đến các vấn đẻ khác như ký túc xá 
cho sinh viên, tiền ăn ở tại ký túc xá... 


Văn học, nghệ thuật cũng có sự thay đổi, thể hiện ở việc các 
văn nghệ sĩ đã hướng vào cuộc sống xây dựng và chiến đấu của dân 
tộc để sáng tác và phục vụ. Các loại văn báo chí phát triển. Văn 
xuôi chủ yếu là thể loại ký và truyện ngắn. Có thể nói thơ là thể 
loại phát triển mạnh nhất. Chủ đề của hầu hết các tác phẩm là tinh 
thần yêu nước, độc lập tự chủ và lòng căm thù giặc của các tầng lớp 
nhân dân trên cả ba miền đất nước. Trào lưu văn học cách mạng 
đóng vai trò chủ đạo, thúc đây sự phát triển nền văn học mới của 
dân tộc. 

Ngày 24-11-1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 
khai mạc tại Hà Nội. Trong diễn văn đọc tại lễ khai mạc, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ phương hướng là phải tạo ra nền 
văn hóa mới Việt Nam, sao cho văn hóa mới đó phải sửa đổi 
được thói lười biếng, phù hoa, xa xỉ, tham nhũng; phải làm cho 
ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập. Người kêu gọi: "Các nhà văn 
hóa Việt Nam hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng"! vì Người cho 
rằng nhi đồng là lớp người có thể tiếp thu và tuyên truyền rất 
hiệu quả cho nền văn hóa mới. 

Báo chí cách mạng trở thành vũ khí sắc bén để chống giặc 
ngoài thù trong, nêu cao ý thức yêu nước, căm thù giặc. Phong trào 
văn hóa văn nghệ quần chúng phát triển khá mạnh mẽ. Nhiễu tệ 
nạn của xã hội cũ dần dần bị cuộc sống mới đây lùi ra khỏi đời 
sống. Các quy ước về thực hiện nếp sống mới được phô biến rộng rãi 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 460. 
145 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


ở khắp mọi nơi, từ trường học đến bệnh viện, từ chợ búa đến nhà 
ga, bến xe, từ phố xá đến làng xóm, tất cả đều nhằm mục tiêu xây 
dựng một xã hội mới có văn hóa và nhân đạo. 


Về y tế, công việc nhà nước phải quan tâm hàng đầu là vệ sinh, 
dập tắt dịch bệnh (dịch tả, dịch hạch, sốt rét...). Môn vệ sinh rất 
được coi trọng trong chương trình giáo dục từ bậc tiểu học. Phần 
lớn các bệnh viện của nhà nước đều áp dụng chế độ cứu tế; rất ít 
trường hợp thu viện phí. Nhiều bác sĩ, thầy thuốc có tên tuôi trong 
ngành Tây y, Đông y' đã hết sức tận tâm với nền y tế của đất nước, 
quên mình vì sức khỏe của nhân dân. 


Tóm lại, tuy phải liên tục đối phó với thù trong giặc ngoài, 
nhưng những thành quả của hơn một năm đã tạo dựng nên nền 
móng ban đầu của chế độ mới. Trên nên tảng dân chủ, nhân dân 
Việt Nam có niềm tin và sức mạnh đề chiến đấu và xây dựng. 
Chính niềm tin và sức mạnh đó đã đưa nước nhà vượt qua nhiều 
tình huống hiểm nghèo trong những năm 1945-1946. 


I. QUAN HỆ VIỆT - PHÁP SAU HIỆP ĐỊNH SƠ BỌ. 
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUÓC BÙNG NÓ 


1. Việt Nam tiếp tục chủ trương hòa hoãn để củng cố lực lượng 

Sau khi Hiệp định sơ bộ được ký kết, việc thi hành Hiệp định liên 
quan đến cả ba nước: Trung Quốc, Pháp và Việt Nam. 

Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 tạo điều kiện hòa hoãn để Việt Nam 
dân chủ cộng hòa củng cố những thành quả đã đạt được, chuẩn bị 
đối phó với những thách thức mới từ phía Pháp. Ngay hôm sau 
ngày ký hiệp định, ngày 7-3, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với 
đồng bào Hà Nội về mục đích và ý nghĩa của việc ký hiệp định. 


1. Như các ông: Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đặng Vũ Hỷ, Hồ Đắc Di, 
Nguyễn Văn Hưởng... 


146 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Tiếp đó, ngày 9-3-1946, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 
"Hòa để tiến", giải thích cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân 
dân về chủ trương tạm thởi hòa hoãn với Pháp, về lý do ký Hiệp 
định sơ bộ và đề ra những nhiệm vụ cần làm trong giai đoạn mới 
của cách mạng. Đó là: chống những nhận thức và tư tưởng sai lệch 
đôi với việc ký kết hiệp định; đề phòng Pháp phá hoại Hiệp định, 
chuẩn bị kháng chiến lâu đài; đấu tranh để quân Tưởng không cố 
tình kéo dài thời hạn đóng quân trên miền Bắc; đề phòng các đảng 
phái phản động xuyên tạc và phá hoại hiệp định; gây dựng lại cơ sở 
đã mất ở miền Nam và cổ động phong trào đòi thống nhất ba miền 
Bắc - Trung - Nam. Bản Chỉ thị nêu rõ là, đối với Nam Bộ phải đòi 
Pháp thi hành ngay hiệp định đình chiến và thừa nhận quyền hợp 
pháp của Việt Minh, giải thích cho đồng bào Nam Bộ và các chiến 
sĩ đang chiến đấu hiểu rõ chiến thuật "Hòa để tiến", phục tùng 
mệnh lệnh của Chính phủ. 


Hiệp định sơ bộ đã tạo thêm cơ sở pháp lý quốc tế buộc quân 
Tưởng Giới Thạch phải rút nhanh ra khỏi miền Bắc. Quân Tưởng 
tuyên bố bắt đầu rút từ 15-3 và kết thúc ngày 31-3-1946 (nhưng 
trên thực tế quá trình đó diễn ra chậm hơn nhiều, đến tận 18-9- 
1946, mới rút hết). 

Hiệp định sơ bộ cũng tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến 
ở miền Nam trở lại gây dựng cơ sở, chuẩn bị tiếp tục kháng chiến. 
Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời đấu tranh yêu cầu 
phía Pháp phải tôn trọng và thi hành Hiệp định. Một hội nghị tham 
mưu bàn việc đóng quân tiếp phòng giữa Việt Nam và Pháp được 
tô chức. Hiệp định quân sự ngày 3-4-1946 quy định cụ thể nơi đóng 
quân của hai bên như sau': 


1. Theo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, 
tr. 123-124. 


147 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đà Nẵng 


Hải Dương (cả cầu Phú 
Lương, Lai Khê) 


(Riêng ở các tỉnh biên giới Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Lao Cai, Lai Châu sau đó mới quy định số quân của hai bên). 


Từ tháng 3-1946, phía Pháp triển khai ngay quân đến đóng ở 
những nơi đã quy định. Lực lượng của Pháp từ vĩ tuyến l6 trở ra 
bao gồm: Sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 gồm ba Trung đoàn (6, 
21, 23) và Trung đoàn pháo binh thuộc địa Maroc số 4, Trung đoàn 
bộ binh lê đương số 3, một tiểu đoàn thuộc bán Lữ đoàn lê dương 
số 13, một trung đoàn thiết giáp, Trung đoàn chiến xa cơ động, một 
bộ phận nhảy dù, không quân, thủy quân, các đơn vị thông tin, vận tải, 


148 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


hậu cần... Tổng quân số khoảng 30 nghìn người. Lực lượng chủ 
yếu của Pháp đóng quân trên những địa bàn sau: 

- Hải Phòng: Trung đoàn bộ binh lê dương số 3, Trung đoàn 
pháo binh thuộc địa Maroc sô 4, Trung đoàn chiến xa cơ động, một 
bộ phận thủy quân, không quân; 

- Hà Nội: Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 6, một trung đoàn 
thiệt giáp, một tiêu đoàn thuộc Trung đoàn pháo binh thuộc địa 
Maroc sô 4, một bộ phận biệt kích, quân dù, không quân, thủy quân; 

- Nam Định: một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn bộ binh thuộc địa 
sỐ 6; 

- Hải Dương: một tiêu đoàn thuộc Trung đoàn bộ binh lê dương 
SỐ 3; 

- Lạng Sơn, Tiên Yên, Hòn Gai: Trung đoàn bộ bình thuộc địa 
số 21 (không đủ) và tàn binh từ Quảng Đông kéo về; 

- Bắc Giang, Bắc Ninh: một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn bộ 
binh thuộc địa số 21; 

- Vinh: một trung đội bộ binh; 

- Huế: Tiểu đoàn bộ binh số 2 thuộc Trung đoàn bộ binh thuộc 
địa số 23 và một đại đội thiết giáp. 

- Đà Nẵng: Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 23 và một tiểu 
đoàn thuộc bán Lữ đoàn lê dương sô 13. 

Bộ chỉ huy quân Tiếp phòng của Việt Nam được thành lập và 
một bộ phận Vệ quôc đoàn được chuyên sang làm nhiệm vụ tiệp 
phòng. Đê theo dõi việc thi hành hiệp định, hai bên Việt và Pháp tô 
chức Ủy ban liên lạc và kiểm soát Trung ương (gọi tắt là Ủy ban 


Liên kiểm). Tại các thành phó, thị xã có quân Tiếp phòng đóng 
cũng thành lập các Ty Liêm kiểm. 


I. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chồng 
thực dân Pháp 1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1994, tr. 184-185. 


149 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Một nhà ngoại giao Việt Nam đã phân tích: "Về phía Pháp, có 
hai xu hướng thị hành Hiệp định sơ bộ. Xu hướng của Sainteny và 
Leclerc là thi hành Hiệp định nhưng dùng sức ép quân sự buộc ta 
nhân nhượng về chính trị, kinh tế, văn hóa, giữ Nam Bộ, tìm cách 
đưa người của Pháp và Chính phủ ta đồng thời duy trì hợp tác với 
ta trên cơ sở trao cho ta một nền độc lập tương đối. Xu hướng thứ 
hai là của D'Argenlieu: "Từ các chỗ đóng quân lấn chiếm ra chung 
quanh, thi hành những biện pháp làm thay đổi dần dần và biến kịch 
bản của một cuộc hành quân thuần tuý quân sự thành một kịch bản 
đảo chính" (Chỉ thị số 2 của Tướng Valluy)"!. 


Các động thái của Pháp cho nhân dân Việt Nam thấy rõ là sẽ 
phải tiến hành cuộc kháng chiến trên phạm vi toàn quốc. Những 
người chủ chiến trong chính giới Pháp tìm cách không thừa nhận 
Hiệp định sơ bộ, coi đây chỉ là một Hiệp định mang tính cục bộ, 
không ràng buộc Nam Bộ. Ngay sau khi ký Hiệp định sơ bộ, Pháp 
đã bộc lộ ý đồ phá hoại Hiệp định. Ngày 9-3-1946, quân Pháp đỗ 
bộ lên Hải Phòng và đóng trái phép ở Bến Bính (nằm trên bở bắc 
sông Cẩm). Họ không chịu tham gia Ủy ban hỗn hợp vào Nam Bộ 
để kiểm tra việc ngừng bắn của ,nai bên theo Hiệp định. Không 
những không ngừng bắn mà ở miền Nam họ còn tiếp tục cho quân 
càn quét, đánh úp nhiều vị trí của bộ đội Việt Nam ở Long Thành, 
Đồng Tháp Mười, Bình Thuận, Phan Rang, tiến hành bình định 
nhiều vùng nông thôn. Họ tập hợp một số người Việt và người 
Pháp lập ra một "Hội đồng tư vấn" hoạt động với mục tiêu tách 
Nam Bộ ra khỏi nước Việt Nam thống nhất. Cuộc họp ngày 26-3-1946 
của "Hội đồng tư vấn" đã bầu Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng 
"Chính phú lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ”. 

Ở miền Bắc, quân Pháp chiếm đóng thêm nhiều vị trí nằm 
ngoài quy định của Hiệp nghị tham mưu Việt - Pháp. Tiếp tục cuộc 
đàm phán chính thức ở Paris theo quy định của Hiệp định sơ bộ là 
một trong những nội dung quan trọng mà phía Việt Nam kiên trì 


1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, tập Ì: Ngoại 
giao Việt Nam 1945-J975, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1996, tr. 67. 


150 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


yêu cầu Pháp phải thực hiện. Ngày 10-3-1946, tại Hà Nội, đã diễn 
ra một cuộc mít tinh, với hơn 100 nghìn người tham dự, đấu tranh 
đòi Pháp nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định sơ bộ, mở ngay cuộc 
đàm phán chính thức. Phía Pháp tìm cách trì hoãn. Mặc dù Chính 
phủ của Félix Gouin` chủ trương thương lượng với Việt Nam, 
nhưng một số nhân vật có thế lực trong Chính phủ như Bidault, 
D'Argenlieu phản đối việc đàm phán. Ngày 11-3-1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi các chính phủ và nhân dân thế giới, nhất là nhân 
dân Pháp, yêu cầu Chính phủ Pháp mở ngay cuộc đàm phán chính 
thức. Người cũng kêu gọi đồng bào trong nước bình tĩnh, chờ lệnh 
của Chính phủ. 


Ngày 18-3-1946, quân Tiếp phòng của Pháp đến Hà Nội. Ngày 
27-3-1946 quân Pháp ngang nhiên chiếm đóng cả trụ sở Bộ Tài 
chính của Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội, hạ cờ Việt Nam 
xuống, đồng thời cho xe thiết giáp có lắp súng liên thanh đi diễu 
trên các phó, thậm chí còn ra ngoài khu vực của họ. Ngày 29-3-1946 ở 
nhiều nơi nhân dân bãi công, bãi chợ, đòi Pháp trả lại cơ quan Bộ 
Tài chính cho Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận lời mời của Đô đốc D'Argenlieu 
hội đàm tại Vịnh Hạ Long. Ngày 24-3-1946, trên tàu Emile Bertin 
neo tại Vịnh Hạ Long đã diễn ra cuộc hội đàm. Cùng dự cuộc hội 
đàm, về phía Việt Nam còn có Nguyễn Tường Tam và Hoàng Minh 
Giám, về phía Pháp có Tướng Leclerc, Sainteny và một số trợ tá 
của D'Argenlieu. Mặc dù còn những điểm bất đồng cơ bản, nhưng 
cuối cùng hai bên cũng thỏa thuận được một số điểm. 

Sau nhiều lần trao đổi, phía Việt Nam và phía Pháp thỏa thuận 
công bố một bản thông cáo gồm có ba điểm chủ yếu: 

"Thứ nhất - Vào một thời điểm càng gần mà các điều kiện quá 
cảnh cho phép, nghĩa là trong nửa đầu tháng tư, một phái đoàn 


1. Félx Gouin, Chủ tịch Quốc hội, đảng viên Đảng Xã hội, sau khi Chính phủ 
De Gaulle đỗ, được bầu làm "Chủ tịch Chính phủ lâm thời, ngày 24 -1-1946 
và ngày 27-1-1946 lập một Chính phủ ba phái gồm Đảng Xã hội, Phong 
trào Cộng hòa bình dân (MRF) và Đảng Cộng sản. 


151 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hữu nghị gồm 10 nghị sĩ Việt Nam sẽ đi Paris mang tới Quốc hội 
lập hiến Pháp lời chào anh em của Quốc hội nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa; 


Thứ hai - Cũng vào thời điểm đó sẽ tiến hành tại Đà Lạt một 
hội nghị trù bị giữa một bên là một đoàn đại biểu Pháp gồm 12 
thành viên dưới sự chủ trì của Cao ủy Pháp tại Đông Dương và một 
bên là một đoàn đại biểu gồm 12 thành viên của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa hoặc người đại diện; 


Thứ ba - Cuộc hội nghị trù bị đó sẽ hoàn thành công việc của 
mình để một đoàn đại biểu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có thể 
lên đường trong thời hạn ngắn nhất, nghĩa là trong nửa cuối của 
tháng 5 để các cuộc thương lượng cuối cùng chính thức có thể tiến 
hành tại Paris". 


Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày hôm sau, 
25-4-1946, Đô đốc D'Argenlieu cũng đã có cuộc hội kiến với 
Tướng Lư Hán trên Vịnh Hạ Long và ngỏ lời mời Lư Hán đi thăm 
Nam Kỳ (nhưng sau đó Chính phủ Trùng Khánh không cho phép 
Lư Hán đi). Qua sự kiện này, dường như D'Argenlieu muốn khẳng 
định với Lư Hán "chủ quyền" của Pháp ở Nam Kỳ. 


2. Hội nghị trù bị Đà Lạt 


Ngày 7-4-1946, Tướng Leclerc chỉ thị cho các đơn vị quân 
Pháp ở miền Bắc vừa dùng phương pháp hòa bình vừa có thể 
dùng vũ lực khi cần thiết để bênh vực quyền lợi của người Pháp. 
Tướng Valluy, chỉ huy quân Tiếp phòng của Pháp ở miền Bắc, 
ngày 10-4-1946 chỉ thị cho cấp dưới kế hoạch phòng thủ nhằm 
mục đích: 1) cô lập và chiếm đóng một thời gian ngắn những cứ 
điểm kháng chiến của Việt Nam (các phó chính của người Hoa 


1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, tập |. 
Sách đã dẫn, tr. 69-70. Hoặc trong cuốn của Jean Sainteny, Câu chuyện về 
một nên hòa bình bị bỏ lỡ. Sách đã dẫn, tr. 269-270. 


152 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


và Việt Nam, trại lính, khu phố khả nghi, kho vũ khí và quân 
nhu); 2) chiếm đóng những điểm trọng yếu trong tỉnh, những sở 
thuộc lợi ích công cộng, công trình nghệ thuật, những cứ điểm 
chiến thuật; 3) bảo vệ tính mạng và tài sản của người Pháp. Phía 
Pháp có ý đồ gây một cuộc đảo chính lật đô Chính phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. 


Ngày 11-4-1946, tại Hải Phòng, quân Pháp chiếm đóng một số 
công sở của Việt Nam. Phía Việt Nam phản đối mạnh, buộc quân 
Pháp phải trả lại. Nhưng sau đó, hàng loạt vụ vi phạm Hiệp định 
của quân Pháp đã liên tiếp diễn ra (như đập phá trụ sở Đảng Dân 
chủ gần cầu Hạ Lý, cho xe bọc thép chạy trên đường phố khiêu 
khích, băn vào các làng ven đường...). Nhân dân Hải Phòng đã 
tuần hành thị uy, tiến hành tổng bãi công, bãi chợ phản đối những 
hành động ngang ngược của quân Pháp. 


Cuộc đàm phán của phái đoàn liên kiểm của ta với Pháp ở Nha 
Trang cũng không đạt được kết quả. 


Ngày 16-4-1946, phái đoàn Quốc hội do ông Phạm Văn Đồng 
dẫn đầu lên đường thăm Pháp'. Theo tinh thần của thông cáo về nội 
dung cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đô đốc 
D'Argenlieu nói trên, Hội nghị trù bị sẽ là một hội nghị rất quan 
trọng đối với cá hai phía Việt Nam và Pháp trước khi đi vào hội 
nghị chính thức ở Paris. 


Ngày 19-4-1946, Hội nghị trù bị Đà Lạt khai mạc. Trưởng đoàn 
phía Việt Nam là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam, Phó 
Trưởng đoàn là Võ Nguyên Giáp. Các thành viên đoàn Việt Nam 
gồm: Trịnh Văn Bính, Cù Huy Cận, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, 
Vũ Hồng Khanh, Trần Đăng Khoa, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn 
Luyện, Phạm Ngọc Thạch, Bùi Công Trừng, Nguyễn Mạnh Tường. 
Các cố vấn của đoàn Việt Nam gồm: Tạ Quang Bửu, Kha Vạng Cân, 


1. Cùng đi còn có các ông Trần Ngọc Danh, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Văn Luân, Trịnh Quôc Quang, Tôn Đức Thăng, Huỳnh Văn 
Tiếng, Hoàng Tích Trí, Nguyễn Tần Gi Trọng. 


153 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


Kiều Quang Cung, Đinh Văn Hớn, Phạm Khắc Hòc, Nguyễn Văn 
Huyên, Hồ Đắc Liên, Phan Văn Phác, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn 
Duy Thanh, Nguyễn Tường Thuy, Hồ Hữu Tường. 


Trước khi lên đường, đoàn đã được Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
cụ Huỳnh Thúc Kháng gặp và dặn dò các việc. Về Hiệp định sơ bộ, 
Hồ Chủ tịch dặn một số điểm cốt yếu: 

1- Nước tự đo (Etat libre): phải nói rõ trình độ tự do, nhất là về 
lãnh thổ, phải có thống nhất hoàn chỉnh. 


2- Liên bang (Fédération): Liên bang Đông Dương chỉ có về 
mặt kinh tế mà thôi. Nhất định không nhận Chính phủ liên bang. 


3- Liên hiệp (Union): Nhận tự do liên hiệp với Pháp, nhưng 
quyển hạn và nhiệm vụ của Việt Nam phải định rõ. Việt Nam phải 
được quyền thảo luận và biểu quyết trong sự định đoạt ở Liên hiệp. 
Về ngoại giao, ta phải có tối thiểu: là ngoại giao độc lập với các 
nước lớn Anh, Mỹ, Trung, Nga và các nước láng giêng Xiêm, Án, 
Philippin. Pháp phải giới thiệu nước ta vào Liên hợp quốc. 

Về tài chính phải có ngân hàng, tiền tệ. 

Về kinh tế thì chủ quyền kinh tế phải thuộc Nhà nước. 

Về quân sự thì không chịu quân sự liên bang. Phải định rõ số 
lượng quân Pháp, nhiệm vụ, các địa điểm đóng quân và thời gian 
đóng quân. 

Kết luận, Người nói: "Cần căn cứ vào Hiệp định sơ bộ để đi 
đến cộng tác thực thà với Pháp"!. 

Phía Pháp, trưởng đoàn là Max André (đến tận Hội nghị 
D'Argenlieu mới cho biết sự thay đỗi này, Max André chứ không 
phải D'Argenlieu là trưởng đoàn)”. Một chuyện rất có ý nghĩa về 


1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, tập 1. 
Sách đã dẫn, tr. 71-72. 


2. Trơng đoàn còn có Messmer, Pigon, Torel, Bousquet, Gonon, Bourgoin, 
Guillanton, Tướng Salan, Gourou, Clarac. 


154 


Chương IÏ. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


chính trị là trong buổi tiệc chiêu đãi của Đô đốc D'Argenlieu, đoàn 
ta quyết định trưởng đoàn Nguyễn Tường Tam đáp từ bằng tiếng 
Việt. Ông Nguyễn Mạnh Tường đã tình nguyện dịch sang tiếng 
Pháp. Với một trình độ tiếng Pháp thành thạo, trau chuốt, ông đã 
góp phần làm cho không khí bữa tiệc vui vẻ hơn'. 


Hội nghị thành lập bốn Ủy ban: 

- Ủy ban chính trị do Hoàng Xuân Hãn, Messmer làm Chủ tịch; 

- Ủy ban kinh tế tài chính do Trịnh Văn Bính và Bourgoin làm 
Chủ tịch; 

- Ủy ban quân sự do Võ Nguyên Giáp và Max André làm Chủ tịch; 

- Ủy ban văn hóa do Nguyễn Mạnh Tường và Gourou làm Chủ tịch. 


Trong hai Ủy ban kinh tế, tài chính và văn hóa quan điểm hai 
bên có khác nhau, chưa đạt được thỏa thuận nhưng không căng 
thăng lắm. Trong hai ủy ban chính trị và quân sự, các vấn đề đặt ra 
đều là những vấn đề chủ yếu mà quan điểm hai bên hoàn toàn đối 
lập nhau. Đoàn Việt Nam nêu ba vấn đề: 


- Hợp nhất ba kỳ kể cả việc tạo ra ở Nam Bộ một không khí 
thuận lợi cho cuộc thương lượng; 


- Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước ngoài: 

- Quan hệ Việt Nam và Liên hiệp Pháp. 

Đoàn Pháp không tán thành và đưa ra một chương trình nghị sự 
khác. Cuôi cùng hai bên thỏa thuận chương trình nghị sự là: 


- Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước ngoài; 
- Quan hệ giữa Việt Nam và Liên hiệp Pháp; 

- Vấn đề Liên bang Đông Dương; 

- Hợp nhất ba kỳ bằng trưng cầu ý kiến nhân dân; 

Tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc thương lượng. 


1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam..., Sách đã dẫn, tr. 74. 
155 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Hội nghị trù bị Đà Lạt ngay từ đầu đã có dấu hiệu của sự thất 
bại. Ba ngày sau buổi khai mạc, nhà cằm quyền Pháp đã trục xuất 
một đại biểu chính thức của đoàn Việt Nam là Phạm Ngọc Thạch, 
buộc ông phải về Sài Gòn. 


Các bên bàn về các vấn đè chính sách liên bang, không đi dến 
được thỏa ước nào quan trọng, ngoại trừ một thỏa ước trong phiên 
họp ngày 8-5 là Việt Nam gia nhập Liên hiệp Pháp với tư cách là 
một nước hội viên. Phía Việt Nam đề nghị trong Liên bang Đông 
Dương chỉ có quan hệ kinh tế, phía Pháp lại yêu cầu quan hệ chính 
trị như trong Liên bang Đông Dương trước kia. Việt Nam muốn giữ 
độc lập trong Liên hiệp Pháp, Pháp muốn các thành viên của Liên 
hiệp Pháp phụ thuộc Liên hiệp Pháp (về sau vấn đề này không 
thống nhất được vì cuộc trưng cầu dân ý mới tổ chức ở Pháp đã bác 
bỏ dự án hiến pháp mới trong đó có phần hiến chương Liên hiệp 
Pháp). Việt Nam yêu cầu ngừng chiến ở miền Nam nhưng Pháp cố 
tình kéo dài, sau đó lại nói là họ không có quyền bàn vấn đề này ở 
dưới vĩ tuyến 16. Về vấn đề ba kỳ, quan điểm của Việt Nam là phải 
hợp nhất nhưng Pháp muốn tách Nam Kỳ ra khỏi Việt Nam nên 
yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý. Khi nghe một đại biểu của đoàn 
Pháp (Torel) ngang ngược phát biểu: "Các ông không có điều gì 
được nói trong vấn đẻ này", Võ Nguyên Giáp tuyên bố: "Nếu Nam 
Bộ mát thì dân Việt Nam chiến đấu cho đến khi đòi lại được" rồi bỏ 
phòng họp đi ra và các đại biểu khác cũng lần lượt đi ra'. 

Nhà sử học Devillers nhận xét: "...những điểm bàn nảy lửa tại 
Hội nghị Đà Lạt là vấn đề thống nhất của Việt Nam, nây lửa vì phái 
đoàn Pháp khước từ mọi thảo luận về Nam Kỳ dưới bất kỳ hình 
thức nào. Phái đoàn Hà Nội bị xúc động cao độ"?. Sainteny cũng có 
nhận xét: "Tại Đà Lạt, mọi người đã thừa nhận rằng việc "trang bị" 


1. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995. Sách đã 
dẫn, tr. 78. 


2. Philppe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 215. 
156 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


cho cái khung của Hiệp định ngày 6 tháng 3 thật là rất khó khăn. 
Mặc dù bầu không khí thân ái bao trùm hội nghị nhưng đến ngày 
11 tháng 5 đã phải kết thúc bằng một thất bại gần như hoàn toàn. 
Đoàn đại biểu Pháp có cảm tưởng là phía Việt Nam coi Hiệp định 
sơ bộ ký tại Hà Nội như một bàn đạp xuất phát, đó chỉ là một bản 
sơ khai để đạt thêm những nhượng bộ mới. Đoàn đại biểu Việt 
Nam có cảm tưởng đơn giản, nhưng biết bao nguy hiểm, là phía 
Pháp đang tìm cách đi ngược những điều cam kết". Sainteny đánh 
giá vai trò của Võ Nguyên Giáp: "Nhân vật hùng mạnh này đã chế 
ngự hội nghị trù bị tại Đà Lạt"!. 

Như vậy là những vấn đề quan trọng nhất như vấn đề ngừng 
bắn, vấn đề trưng cầu dân ý ở Nam Bộ, vấn đề thống nhất của Việt 
Nam, vấn đề các dân tộc ít người đã không thỏa thuận được do phía 
Pháp có tình trì hoãn, không chịu thực hiện Hiệp định sơ bộ đã 
được ký kết. Hội nghị trù bị bế mạc, vài ngày sau phái đoàn Việt 
Nam dân chủ cộng hòa rời Đà Lạt. 

Ngày 31-5-1946, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm Pháp với tư cách là 
thượng khách. Trước khi lên đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
cho đồng bào Nam Bộ. Thư có đoạn viết: "Được tin tôi cùng đoàn 
đại biểu qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, đồng bào cả 
nước, nhất là đồng bào Nam Bộ đều lẫy làm bâng khuâng. Bâng 
khuâng là vì chưa biết tương lai của Nam Bộ sẽ ra thế nào? 


1- Tôi xin đồng bào hiểu rằng nước Pháp mới không phải là đế 
quốc chủ nghĩa, đi áp bức, đi chia rẽ dân tộc và nước nhà người ta; 


2- Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào 
rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước. 


Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu máy tháng trường để 
giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả 
nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ. 


1. Jean Sainteny, Câu chuyện về một nên hòa bình bị bỏ lỡ. Sách đã dẫn, tr. 276. 
157 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đồng bào Nam Bộ là dân của nước Việt Nam. 


Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao 
giờ thay đối !"!. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền cho cụ Huỳnh Thúc Kháng 
giải quyết các công việc trong thời gian Người đi vắng. 


Ông Phạm Văn Đồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thăm 
Pháp được cử ở lại làm trưởng đoàn của Việt Nam dân chủ cộng 
hòa dự cuộc đàm phán chính thức ở Paris. 


Để chứng minh rằng yêu sách của Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa về thống nhất Bắc - Trung - Nam là không có căn cứ, Đô 
đốc D'Argenlieu đã gửi một bức giác thư về Paris: "Bước ngoặt 
chính trị tại Đông Dương", giải thích về việc ở Sài Gòn đang chuẩn 
bị cho cuộc bầu cử Chính phủ tự trị Nam Kỳ và thông báo hệ thống 
bầu cử sẽ hoàn thành trong vòng tháng 6. Một "phái đoàn của Nam 
Kỳ" được Pháp gửi sang Paris. 


Ngày 1-6-1946, "nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ" tuyên bố ra đời, 
lập nên Chính phủ lâm thời do bác sĩ Nguyễn Văn Thỉnh làm Thủ 
tướng, đại tá Nguyễn Văn Xuân làm Phó Thủ tướng. Ngày 3-6-1946, 
ông Nguyễn Văn Thinh, Thủ tướng Chính phủ bù nhìn phát biểu 
cam kết bảo vệ quyền lợi của Pháp ở Nam Bộ. 

Phái đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa sang đến Biarritz (Pháp) 
ngày 12-6-1946 nhưng cuộc đàm phán chính thức bị phía Pháp trì 
hoãn do đang chuẩn bị có sự thay đôi nội các, cho đến ngày 22-6-1946 
mới đến được Paris. Ngày 12-6-1946, nội các thiên tả của Gouin sụp 
đô. Ngày 19-6-1946 Georges Bidault, lãnh tụ của Phong trào bình 
dân, được bầu làm Thủ tướng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp. 

Trong khi đó, ở Việt Nam, theo lệnh của D'Argenlieu và Leclerc, 
từ ngày 21-6, quân đội Pháp mở một chiến dịch chớp nhoáng chiếm 


1. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 246. 


2. Theo Ph. Devillers thì phái đoàn này đã tìm cách gặp được Gouin, 
Varenne... Sách đã dẫn, tr. 223. 


158 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


đóng vùng cao nguyên Nam Việt Nam, đặc biệt là Pleiku và Kon 
Tum. Ngày 23-6, tại Hà Nội, quân Pháp chiếm đóng Phủ Toàn quyên. 
Vừa đến Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thông tin ngay. Tắt 
cả những sự kiện đó đã tác động mạnh đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
phái đoàn Việt Nam. Ngày 6-7-1946, cuộc hội đàm Việt - Pháp khai 
mạc, không phải tại Paris như Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
đẻ nghị, mà tại Fontainebleau, một nơi cách xa Paris "để tránh những 
áp lực của dư luận báo chí và của những giới khác mà Sài Gòn, các cơ 
quan dân sự và bạn bè của họ hết sức kinh sợ". 

3. Phái hiếu chiến Pháp có tình làm cho tình hình căng thắng 

Phái hiếu chiến trong Chính phủ Pháp không ngừng mở rộng 
chiến tranh. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa chủ trương 
đàm phán hòa bình vừa phải chuẩn bị tỉnh thần và lực lượng cho 
một cuộc chiến đầu lâu dài. 

Tình hình Nam Bộ ngày càng phức tạp. Thực dân Pháp âm 
mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, củng cố lực lượng ở Nam Bộ, 
dùng Nam Bộ làm bàn đạp để mở rộng chiến tranh ra toàn quốc. 
Một mặt Pháp mua chuộc, lôi kéo một số người Việt vào các tổ 
chức phục vụ cho quyền lợi của họ (hội đồng tư vấn, chính phủ bù 
nhìn, lập các đảng phái...”), tìm cách chia rẽ lực lượng kháng 
chiến, gây ra nhiều cuộc xung đột giữa các nhóm người Việt; mặt 
khác ráo riết bắt lính, mở nhiều trận càn vào các căn cứ kháng 
chiến. Có nhiều trận càn Pháp huy động tới hàng nghìn quân, có 
máy bay, tàu chiến yếm hộ (như trận càn ở Biên Hòa ngày 19-4- 
1946). Từ cuối tháng 5-1946, quân Pháp chuyển sang càn quét 
Đồng Tháp Mười, căn cứ Khu VIII của ta. Từ tháng 8-1946, do 
phải chia lực lượng ra Bắc và chiếm đóng Tây Nguyên, quân Pháp 
sử dụng một bộ phận lực lượng cộng hòa vệ binh vào việc chiếm 
giữ đồn bốt, đàn áp nhân dàn. 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 228. 
2. Như Mặt trận quốc gia liên hiệp, Việt Nam cách mạng dân chủ xã hội 
đảng, Liên minh dân chủ đảng... 


159 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Về phía ta, trong "Thư gửi đông bào Nam Bộ, chiến sĩ ở tiền 
tuyến và Ủy ban hành chính Nam Bộ" sau khi ký Hiệp định sơ bộ 
tháng 3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ cần tận dụng thời gian ngừng bắn để củng có lực lượng. 
Quân và dân Nam Bộ đã khẩn trương củng có lực lượng, chấn 
chỉnh các tổ chức mặt trận, chính quyền, bộ đội, lợi dụng thời cơ 
nỗi dậy phá tẻ, trừ gian, khôi phục chính quyền nhân dân, tiến hành 
chiến tranh du kích ở nhiều vùng nông thôn và đây mạnh phong 
trào đấu tranh trong các thành phó, thị xã. Tại Khu VII, từ cuối 
tháng 3-1946 đến cuối năm 1946, tình hình chuyên biến khá rõ rệt. 
Nhiều cán bộ được đưa vào nội thành hoạt động. Lực lượng vũ 
trang phát triển'. Tại Khu VIII, sức mạnh của khu được tăng cường 
do việc chuyển lực lượng từ An Phú Đông (Gia Định) đến Đồng 
Tháp Mười. Từ tháng 5-1946, lực lượng vũ trang các tỉnh Tân An, 
Mỹ Tho, Sa Đéc, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh đã được chấn 
chỉnh lại, 5 chi đội (14, 17, 18, 19, 20) được thành lập. Chỉ riêng 
tỉnh Gò Công là cơ sở còn yếu. Cũng từ tháng 5-1946, do bắt liên 
lạc được với lực lượng vũ trang Khu IX ở U Minh, Xứ ủy Nam Bộ 
chủ trương đưa bộ đội trở lại bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở, 
phát động chiến tranh du kích. Lực lượng du kích phát triển nhanh. 
Cuối năm 1946, mỗi tỉnh đã có từ hai trung đội đến một đại đội vệ 
quốc đoàn. 

Nội bộ Đảng ở Nam Bộ có sự chia rẽ ("Việt Minh cũ", "Việt 
Minh mới"), tổ chức Đảng lỏng lẻo, đôi khi dẫn đến xung đột, ảnh 
hưởng xấu đến hình ảnh và vai trò của Đảng. Thường vụ Trung 
ương Đảng phải thành lập một Ủy ban cải tổ đảng bộ Nam Bộ, cử 
ông Lê Duẫn phụ trách. Việc cải tổ Đảng được kết hợp với việc 
củng cỗ lực lượng kháng chiến. Các đoàn thể cứu quốc, chính 


_ 


. Cuối năm 1946 toàn Khu VII có 16 chỉ đội (chi đội 6 và 13 do Đệ nhất sư 
đoàn cộng hòa vệ binh và Liên hiệp công đoàn Sài Gòn tô chức, chỉ đội I 
của Thủ Dầu Một, chỉ đội 10 của Biên Hòa, chi đội 11 của Tây Ninh, chỉ 
đội 12 của Gia Định, chi đội 15 của Chợ Lớn, chỉ đội 16 của Bà Rịa, bảy 
chỉ đội 2, 3, 4, 7, 9, 21, 25 của Bình Xuyên và một chi đội vốn là binh sĩ 
Đệ tam sư đoàn. 


160 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


quyền nhân dân được khôi phục dần dần ở hầu hết các vùng nông 
thôn Nam Bộ. Có I.100xã/ trên 1.230 xã đã thành lập được Ủy ban 
kháng chiến và các tổ chức quần chúng. Lực lượng tự vệ và du kích 
các ấp, xã được xây dựng lại'. 


Tại Sài Gòn và các đô thị khác, phong trào đấu tranh của nhân 
dân phát triển mạnh. Các đội tự vệ thành ngày càng thu hút thêm 
nhiều người, và hoạt động cũng đa dạng hơn. Trong ngày quốc 
khánh của Pháp (14-7), cờ đỏ sao vàng và chân dung Chủ tịch Hồ 
Chí Minh xuất hiện ở dinh Thống đốc cũ, đồng thời truyền đơn và 
khẩu hiệu chống thực dân Pháp cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Quân 
Pháp phải ra lệnh giới nghiêm. Ngày 3-8-1946, nhân dân Sài Gòn 
tô chức nhiều cuộc bãi công, bãi chợ để phản đối việc triệu tập hội 
nghị Liên bang Đông Dương ở Đà Lạt. Xuất hiện trên báo chí công 
khai TIẾN khẩu hiệu như "Phản đối chính phủ tự trị", "Thống nhất 
Tổ quốc",... Kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành 
công, ngày 19-8-1946, một cuộc đình công lớn đã diễn ra tại Sài 
Gòn. Nhiều người bày tỏ thái độ bắt hợp tác với Pháp. Ngày 15-11- 
1946, cuộc biểu tình của nhân dân thị xã Bạc Liêu với các khâu 
hiệu: "Ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh", "Triệt để tuân lệnh Ủy 
ban nhân dân Nam Bộ", "Không một đồng xu, một hạt thóc cho 
chính phủ hù nhìn"... đã gây được ấn tượng mạnh trong nhân dân. 
Tại nhiều thành phố, thị xã, nhân dân đưa con em và tiền của đóng 
góp cho kháng chiến. Phong trào đấu tranh chống chủ trương "tự 
trị" của Pháp, ủng hộ kháng chiến cũng phát triển khá rộng trong 
tầng lớp trí thức, công chức, tư sản dân tộc. 


Lực lượng kháng chiến của Nam Bộ có những bước phát 
triển trong nửa cuối năm 1946. Các hoạt động quân sự của quân 
và dân Nam Bộ diễn ra liên tục và trên diện rộng. Các căn cứ du 
kích lớn như U Minh, Đồng Tháp Mười được củng cô và mở 
rộng. Một số nơi nhân dân ta đã phá được thế bị kìm kẹp. Có 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp 1945-1954, tập I. Sách đã dẫn, tr. 134-135. 


lối 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


những nơi binh lính quay súng về với nhân dân, hệ thống nguy 
quyên rệu rã'. Chính phủ Nguyễn Văn Thinh mâu thuẫn sâu sắc. 
Ngày 10-11-1946, Nguyễn Văn Thinh tự vẫn. 


Ở các tính Nam Trung Bộ, thực dân Pháp cũng phá hoại Hiệp 
định sơ bộ. Không những không thực hiện ngừng bắn mà quân 
Pháp còn mở rộng càn quét, lấn chiếm vùng tự do. Lực lượng 
kháng chiến ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phan Thiết bị 
tôn thất khá nặng. Bộ đội Vệ quốc đoàn được đưa từ Phú Yên vào 
để kết hợp với lực lượng tại chỗ tiến công một số vị trí của Pháp 
trên các tuyến giáp ranh. Trên khắp ba tỉnh Cực Nam Trung Bộ 
phong trào kháng chiến rất mạnh mẽ. Nhiều cuộc hành quân càn 
quét của quân Pháp bị bẻ gẫy. Nhiều trận đánh giao thông diễn ra 
trên tuyến đường số 1, đường xe lửa Nha Trang - Sài Gòn, đường 
Tháp Chàm - Đà Lạt... Nhân dân các vùng đô thị tạm bị chiếm nỗi 
dậy đấu tranh chống khủng bó, bất hợp tác với địch. 


Ủy ban kháng chiến miền Nam vừa lãnh đạo chống địch lấn 
chiếm vừa xây dựng lực lượng. Một số trường, lớp đào tạo cán bộ 
được tổ chức. Các chi đội Vệ quốc đoàn được tổ chức lại thành 
trung đoàn. Một số đơn vị kỹ thuật (công binh, thông tin...) đã hình 
thành trong thởi gian này. Các cơ sở sản xuất vũ khí, sửa chữa vũ 
khí được mở rộng. Các xưởng đã có thể cung cấp cho bộ đội và tự 
vệ chiến đấu những vũ khí đơn giản như lựu đạn, dao găm, kiếm... 
Để bù đắp sự thiếu hụt trằm trọng về quân số, các tỉnh Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức thêm ba trung đoàn (80, 8l và 
82). Ở vùng tự do, các chi đội Vệ quốc đoàn phát triển lên thành ba 
đại đoàn (Đại đoàn 23 phòng thủ Tây Nguyên và tỉnh Bình Định; 
Đại đoàn 27 phòng thủ Phú Yên; Đại đoàn 31 và một trung đoàn độc 
lập làm nhiệm vụ cơ động ở Quảng Nam, Quảng Ngãi). Chiến 
trường Nam Trung Bộ bị chia cắt, sự chi viện của Trung ương khó 
khăn. Bộ chỉ huy Khu V và Khu VI dùng lực lượng tại chỗ tiến công 


1. Trong việc phá tề, trừ gian, tại một số địa phương đã có hiện tượng vi 
phạm chính sách tôn giáo (ví dụ đàn áp cả một sô giáo dân, chủ trương 
giải tán Hòa Hảo...), làm cho địch có cớ đề lợi dụng chỗng phá ta. 


162 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


địch ở một số vị trí như đồn Vạn Giã, Hiền Lương (tháng 5-1946), 
Đèo Cả (tháng 6-1946)... 


Khi quân Pháp mở cuộc tiễn công lớn đánh chiếm toàn bộ Tây 
Nguyên (ngày 21-6-1946), các lực lượng vũ trang của ta đã chặn 
đánh địch tại nhiều vị trí (như Buôn Hồ, Bầu Cạn, Hòn Rồng, 
Mang Giang, An Khê...) gây cho địch không ít tốn thất về người và 
vũ khí. Nhưng do không cân sức, lực lượng vũ trang của ta phải rút 
về các tỉnh ven biển miễn Trung. Cuối tháng 6-1946, địch chiếm 
xong Tây Nguyên. Chiếm được Tây Nguyên, thực dân Pháp xúc 
tiền lập "Xứ Tây kỳ tự trị", tổ chức "các lực lượng vũ trang Cao 
Nguyên", tìm cách chia rẽ, lôi kéo đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên theo họ. Để đây mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân các 
dân tộc thiêu số Nam Trung Bộ, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa quyết định thành lập Phân ban Quốc dân thiểu số, nhằm chỉ 
đạo việc thành lập chính quyên cách mạng, xây dựng cơ sở chính 
trị và lực lượng vũ trang, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, 
chăm lo đời sống của đồng bào... Từ cuối tháng 9-1946, các hoạt 
động vũ trang nhằm hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn Tây 
Nguyên xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài cũng phát triển 
khá mạnh. Chiến khu bí mật của đồng bào Thượng được lập ở 
Cheo Reo. Ma-đrắc, Buôn Hỗ. Một số đơn vị vũ trang Tây Nguyên 
cũng được thành lập: một đại đội và một tiêu đoàn Vệ quốc đoàn ở 
Củng Sơn, Buôn Hồ, Cheo Reo; một đại đội ở An Khê. Địa bàn 
Tây Nguyên rộng, lực lượng còn yếu nên trong vùng tạm bị chiếm 
Gia Lai, Kon Tum thời gian này chưa có hoạt động đáng kẻ. 


Quân Tưởng đã không thực hiện hạn rút hết về nước vào ngày 
31-3-1946 như Hiệp ước Pháp - Hoa đã quy định. Phía Pháp muốn 
quân Tưởng rút nhanh để triển khai lực lượng của họ. Nhiều vụ 
xung đột giữa quân Tưởng với người Pháp đã xảy ra ngay tại Hà 
Nội. Từ tháng 5-1946 các cuộc rút quân của phía Tưởng mới diễn ra 
ào ạt. Ngày 18-9-1946, đơn vị cuối cùng của quân Tưởng rút khỏi 
Hải Phòng. Việt Nam dân chủ cộng hòa bớt được một kẻ thù nguy 
hiểm. Những người Việt thân với Tưởng lâu nay bị mất chỗ dựa, 


163 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


một số người theo quân Tưởng sang sống ở Trung Quốc (như 
Nguyễn Hải Thần...), một số người ở lại liên kết với các phe phái 
khác lập nên "Quốc dân Đảng Việt Nam" hoạt động chống Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến; nhiều hành động chống phá và âm mưu 
đảo chính của họ đã bị phơi bày ra trước dư luận. Vụ nhà số 7 phố 
Ôn Như Hầu là một điển hình. Các cuộc truy quét của bộ đội Vệ 
quốc đoàn Chiến khu I và Chiến khu II tại Bạch Hạc, Việt Trì, thị 
xã Phú Thọ, thị xã Lạng Sơn, thị xã Yên Bái đã tiêu diệt một bộ 
phận lớn quân của Việt Nam Quốc dân Đảng, buộc chúng phải rút 
sang Lào Cai. Tháng 11-1946, quân ta giải phóng Lào Cai, thị xã 
cuối cùng bị Quốc dân đảng chiếm đóng. 


Đi đôi với những hành động khiêu khích, quân Pháp tiếp tục 
lắn chiếm nhiều nơi ở Bắc Bộ. Từ cuối tháng 3-1946, quân Pháp đã 
đánh chiếm nhiều vị trí ở Sơn La (Thuận Châu, Mường Hung, 
Chiềng Cang, Sốp Cốp, Chiềng Khiêng, Bản Hớt,...), uy hiếp 
mạnh vùng phía Nam tỉnh Sơn La. Quân và dân Tây Bắc, mặc dù 
lực lượng rất yếu ớt, vẫn kiên quyết đánh trả các cuộc tiến công của 
địch, làm chậm bước tiến của chúng. Sau khi chiếm xong toàn bộ 
tỉnh Lai Châu và một phản tỉnh Sơn La, quân Pháp đưa Thô ty Đèo 
Văn Long lên đứng đầu bộ máy ngụy quyền, chuẩn bị cho việc lập 
“Xư Thái tự trị”. 


Ngang nhiên chiếm Phủ Toàn quyền cũ sau khi quân Tưởng 
Giới Thạch rút đi, cùng trong tháng 6-1946, Pháp đưa một tiểu 
đoàn lên chiếm đóng Phủ Lạng Thương. Ngày 8-7-1946, quân Pháp 
kéo lên Lạng Sơn. Ngày 17-7-1946, quân Pháp lắn chiếm thị trấn 
Đồng Đăng, bị lực lượng Vệ quốc đoàn chặn đánh, phải mất ba 
ngày chúng mới vào được thị trắn. Ngày 21-7-1946, quân Pháp 
chiếm Điềm He. Trong tháng 7 quân Pháp đánh chiếm Móng Cái, 


1. Nhà số 7 phố Ôn Như Hâu (nay là phố Nguyễn Gia Thiểu) là sào huyệt 
của "Việt Quốc". Biết được âm mưu đảo chính vào ngày 14-7 của "Việt 
Quốc", ngày 12-7-1946, lực lượng công an, Vệ quốc đoàn và tự vệ Hà Nội 
tiến hành khám xét, phát hiện nhiều tang chứng vẻ kế hoạch lật đỗ Chính 
phủ, về tội bắt cóc, giết người, tống tiền, in bạc giả... 


164 


Chương II Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


bị thiệt hại nặng do Vệ quốc quân đánh trả mạnh mẽ, khi chiếm 
được, chúng đã tàn sát đồng bào ở đây rất dã man. Quân đồ bộ của 
Pháp phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm khu mỏ Hòn Gai. 
Ngày 3-8-1946, quân Pháp tấn công chiếm doanh trại Vệ quốc 
đoàn ở Tây - Nam thị xã Bắc Ninh, đặt trạm gác ở cầu Đuống, 
chiếm đóng sân bay Hạ Vĩ (Bắc Giang). Sau khi chiếm được một 
số thị xã, thị trấn của tỉnh Hải Ninh, quân Pháp xúc tiến việc thành 
lập "Xứ Nùng tự trị", mua chuộc, lôi kéo đồng bảo các dân tộc 
chống lại chính quyền cách mạng. 


4. Hội nghị Fontainebleau thất bại. Việt Nam dân chủ cộng 
hòa gấp rút tăng cường lực lượng kháng chiến 

Như đã nói ở trên, Hội nghị Việt - Pháp tiến hành theo Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1946 khai mạc ngày 6-7-1946, không phải ở Paris 
mà ở Fontainebleau. Đoàn Việt Nam gồm có: Phạm Văn Đồng 
(Trưởng đoàn) và các thành viên: Phan Anh, Trịnh Văn Bính, Tạ 
Quang Bửu, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Huyên, Bửu Hội, 
Huỳnh Thiện Lộc, Dương Bạch Mai, Chu Bá Phượng, Đặng Phúc 
Thông, Phạm Khắc Hòe, Hoàng Minh Giám. Các chuyên viên là 
Nguyễn Đệ, Hoàng Văn Đức, Vũ Trọng Khánh, Hồ Đắc Liên, 
Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Đắc Khê. 

Đoàn Pháp gồm có: Max André (Trưởng đoàn), Juglas, Lozeray, 
Baudet, Tướng Salan, Đô đốc Barjot, L. Pignon, Torel, Rivet, Messmer, 
Gonon, Bourgom, D'Arcy, Gayet, Bousquet. 


Hội nghị Fontainebleau liên tục gặp những vấn đề gay cắn. 
Ngay từ đầu, trong phiên khai mạc, ông Phạm Văn Đồng, trưởng 
phái đoàn Việt Nam, đã kịch liệt phản đối việc thành lập Chính phủ 
Nam Kỳ tự trị và các hoạt động vi phạm Hiệp định sơ bộ 6-3 của 
quân Pháp ở Việt Nam. Đặc biệt hai "sự việc đã rồi" (việc quân 
Pháp chiếm vùng cao nguyên Nam Việt Nam và việc quân Pháp 
ngang nhiên chiếm đóng ngôi nhà nguyên là Phủ Toàn quyền, nơi 
viên Tổng chỉ huy quân Tưởng vừa rút đi ngay giữa thủ đô Hà Nội) 
là những sự kiện gây bức xúc nhất. Dường như phía Pháp muốn 


165 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chứng tỏ sự "trở vẻ " của mình, còn phía Việt Nam nhận thầy trong 
những hành động đó sự xâm phạm thô bạo chủ quyền của một nước 
độc lập. Ông Phạm Văn Đồng tuyên bố: "Mặc dù liên tục có những 
điều làm trái lẽ mà chính sách Việt - Pháp thân thiện của chúng tôi 
phải chịu đựng từ ngày 6-3 đến nay, chúng tôi vẫn tin chắc rằng 
chính sách ấy của chúng tôi là đúng, rằng chỉ duy nhất nó mới có 
khả năng thỏa mãn những nguyện vọng sâu sắc của dân tộc Việt 
Nam hướng vẻ độc lập mà vẫn song song củng cố trên những nền 
tảng mới, những lợi ích và uy tín của nước Pháp tại Viễn Đông. 
Chính là trên tinh thần ấy mà chúng tôi đổi vào hội nghị với ý đạt 
cho kỳ được mục đích đè ra... Nhưng trên hết, chúng tôi quyết chí 
phản đối đến cùng, với tất cả sức mạnh của một dân tộc 20 triệu 
người đứng lên trong một hành động tự vệ cuối cùng, chống lại sự 
chia cắt đất nước chúng tôi, chống lại sự thành lập một quốc gia tự 
do Nam Kỳ..."'. Trong khi đó, quan điểm của Đô đốc D'Argenlieu 
vẫn không thay đổi. Trong bức thư 24/Cab ngày 7-7, ông ta viết: 
"... Cho phép tôi lần nữa khăng định rằng quyền lực của chúng ta 
đã được lập lại ở Đông Dương... vững vàng đến mức ta có thể tuỳ 
ý đồ của chúng ta mà làm cho chính sách tự do và sáng suốt của 
Chính phủ Cộng hòa chúng ta thắng thế tại Đông Dương".? 


Ngày 7-7- 1246, Hội nghị Fontaineblcau đưa ra một chương, 
trình nghị sự gồm 5 điểm: 


1) Sự gia nhập của Việt Nam vào khối Liên hiệp Pháp và 
những mối quan hệ ngoại giao của nó với nước ngoài; 


2) Dự thảo thành lập Liên bang Đông Dương; 

3) Vấn đẻ thống nhất ba kỳ và trưng cầu dân ý tại Nam Kỳ, 
4) Những vấn đề kinh tế; 

5) Soạn thảo dự án hiệp ước. 


1. Le Monde, 7.7.46. Philippe Devillers. Sách đã dẫn, tr. 229. 
2. Le Monde, 1.3.46. Philippe Devillers. Sách đã dẫn, tr. 229. 


166 


Chương II Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Quan niệm của hai bên về vấn đề khối Liên hiệp Pháp khác 
nhau. Ông Max André nói: "Quan niệm của chúng tôi về khối 
Liên hiệp Pháp không phải là quan niệm về một đồng minh mà là 
quan niệm về những quốc gia đoàn kết chặt chẽ với nhau bởi 
những cơ quan chung". Trong Công hàm trao cho phái đoàn 
Pháp ngày 12-7-1946, phái đoàn Việt Nam khăng định: “Những 
mỗi quan hệ giữa nước Pháp và nước Việt Nam trong khuôn khô 
Liên hiệp Pháp là những quan hệ hợp đồng được xác định qua con 
đường hiệp ước. Những quan hệ ấy được thiết lập trên những nên 
tảng sau đây: a. Tự do gia nhập; b. Quy chế bình đăng; c. Đoàn kết 
bảo vệ quyền lợi chung". Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ sung thêm: 
"Trên phương diện chính trị, những mối quan hệ giữa nước Pháp và 
nước Việt Nam phải xuất phát từ một hiệp ước. _Hiệp ước này phải 
dựa trên nguyên tắc cơ bản: cái quyên của mỗi dân tộc được tự 
mình quyết định lây số phận của mình. Trên phương diện kinh tế và 
văn hóa, chúng tôi tán thành hợp tác với nước Pháp trong khuôn 
khổ Liên hiệp Pháp. Bất cứ lúc nào mà quyên lợi chung được đề 
cập tới thì lúc đó sẽ có sự đoàn kết, liên hệ với nhau. 


"Sự tổn tại của Liên bang Đông Dương được xác nhận bởi sự 
cần thiết phải phối hợp hoạt động của Việt Nam, Lào và 
Campuchia. Căn bản nó phải mang nội dung kinh tế. Về phần 
mình, nước Việt Nam được thiền nhiên ưu đãi hơn hai nước láng 
giềng, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ yêu cầu. Nhưng Việt Nam kiên 
quyết ngăn chặn không cho Liên bang trở thành một thứ Chính phủ 
Toàn quyên giả hiệu". Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khăng định việc 
bảo đảm lợi ích của Pháp: "Nước Việt Nam sẵn sàng bảo đảm an 
toàn cho các số vốn của Pháp đầu tư vào trong lãnh thô của mình. 
Mặt khác, người Pháp vẫn có thê tiếp tục xây dựng đủ mọi loại xí 
nghiệp. Quyền tự do của họ cũng sẽ phải tuân thủ những hạn chế 
như quyền tự do của người Việt Nam, đặc biệt là những khi liên 
quan đến những công nghiệp then chốt mà việc quốc hữu hóa là bắt 
buộc. Chúng tôi sẽ ưu tiên kêu gọi sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên 
Pháp hơn kỹ thuật viên mọi nước khác. Đổi với những công chức 
người Pháp còn đang ở lại Việt Nam thì, hoặc họ sẽ được sử dụng 


1ố7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


để làm việc trong các công sở của chúng tôi, hoặc néu không còn 
khả năng làm việc nữa thì họ sẽ được trợ cấp... "!. 


Các Ủy ban họp từ ngày 13 đến 30 tháng 7 năm 1946 đề cập 
các vẫn đẻ đã nêu ở hội nghị Đà Lạt. 


Hai phái đoàn thảo luận nhiều vấn đề như thuế quan, tiền tệ, 
quân đội, ngoại giao... và hầu như trên lĩnh vực nào cũng có 
những bất đồng. Vấn đề Nam Kỳ là vấn đề gay cắn nhất. Ông 
Dương Bạch Mai, thành viên đoàn Việt Nam, đã phát biểu công 
khai trong phiên họp toàn thể ngày 26-7: "Số phận của cuộc hội 
nghị này phụ thuộc chặt chẽ vào vấn đề ba kỳ. Chừng nào mà 
Nam Kỳ, bằng cách này hay cách khác, còn bị tách ra khỏi Việt 
Nam, thì việc thỏa thuận giữa nước Pháp và nước Việt Nam sẽ 
không bao giờ có được. Mọi sự đều tuỳ thuộc vấn đề Nam Kỳ: 
tình hữu nghị Pháp - Việt, hòa bình cũng như trật tự ở Việt Nam, 
tương lai những quan hệ của chúng ta. Phải giải quyết vẫn đề này 

"2 


càng sớm càng hay". 


Đô đốc D'Argenlieu quay lại Sài Gòn trong bối cảnh Tướng 
Leclerc đã chuyển giao bộ chỉ huy quân đội lại cho Tướng Valluy để 
về Pháp; chức vụ Quyển ủy viên của nước Cộng hòa Pháp tại Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ được Tướng Valluy trao lại cho Đại tá Crépm; 
Sainteny từ trước đó ba tháng cũng đã về Pháp. D'Argenlieu quyết 
định triệu tập "Hội nghị trù bị và nghiên cứu quy chế của Liên bang" 
vào ngày 1-8 trong khi Hội nghị Fontainebleau đang tiếp diễn. Phía 
Việt Nam phản đối kịch liệt ý định đó. Ph. Devillers mô tả: "Dù nói 
gì đi nữa thì khi có tin bay đến Paris rằng cuộc hội nghị Đà Lạt đã 
khai mạc thực ngày I- 8 dưới sự chủ tọa của Tướng Alessandri, ông 
Phạm Văn Đồng đã đóng sập cửa một cái rằm theo tác phong mãnh 
liệt quen thuộc của ông. Cùng ngày hôm đó, I- 8, ông đọc và trao lại 
một bức công hàm cho phái đoàn Pháp: "Chúng ta ở trong cái thế 
"hai đường chọn một” sau đây: 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 231-232. 
2. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 235-236. 


168 


Chương 1l. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


- Hoặc là các nhà chức trách Pháp tại Nam Bộ quyết định số 
phận của Nam Bộ, của miền Nam Trung Bộ, của vùng Tây 
Nguyên và quy chế của Liên bang Đông Dương. Trong trường 
hợp này thì Hiệp định 6-3 sẽ trở thành không nội dung và cuộc 
Hội nghị Fontainebleau mà chúng ta đang họp ở đây cũng không 
có lý do tỒn tại. 

- Hoặc Hiệp định 6-3 phải được thi hành, trong trường hợp 
này, chỉ có Hội nghị Fontainebleau là có thâm quyền bàn bạc về 
những vấn đề đó. Phẩm cách của chúng ta đặt ra cho chúng ta cái 
trách nhiệm phải thoát ra khỏi tình huống lập lờ này và do đó, 
phải hoãn công việc của chúng ta lại cho đến khi tình huống lập lở 
ấy biến tan đỉ"!. 


Cả Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Moutet lẫn Thủ tướng 
Bidault đều có những bức điện chất vấn D'Argenlieu trước những 
phản ứng chính đáng của phái đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
nhưng rốt cuộc thì Hội nghị Đà Lạt lần thứ hai vẫn cứ tiến hành và 
nó kết thúc vào ngày 13-8-1946, trong đó, phái đoàn của "Chính 
phủ Nam Kỳ tự trị", phái đoàn của Chính phủ Hoàng gia Lào và 
phái đoàn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, dưới sức ép của Pháp, 
đều tán thành những quan điểm của Đô đốc D'Argenlieu về Liên 
bang. D'Argenlieu đã gửi cho Chính phủ Pháp một bản báo cáo giải 
thích lý do vì sao ông ta hành động như vậy. Và ông ta đề nghị: 
"Theo ý nghĩ của tôi, tình hình thực tại đòi hỏi phải tạm ngưng, các 
cuộc đàm phán cho đến ngày mà nhân dân Pháp được trưng cầu ý 
kiến, Hiến pháp được công bố, những cuộc tuyên cử thực hiện xong 
xuôi và Chính phủ được chính thức thành lập, nước Pháp, thoát 
khỏi tình trạng "lâm thời", sẽ có trong tay mọi yếu tố để đi đến một 
kết luận thật sự về tất cả những cái mà giờ đây, đúng lý mà nói, chỉ 
mới là những cuộc trao đôi quan điểm mà thôi... Quả vậy, những 
cuộc đàm phán Pháp - Việt đang giảm chân lên công việc của Quốc 
hội lập hiến; người ta có thể đi đến những điều khoản trái ngược 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 238-239. 
169 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


với những quan điểm riêng của Quốc hội. Vả lại ngưởi ta sợ, trong 
trường hợp trái lại, dư luận cả nước sẽ nghiêm khắc lên án những 
cuộc đàm phán ở Fontainebleau, đã nhân một vẫn đề cá biệt khó 
khăn mà bắt cả chính Quốc hội phải làm theo ý Hội nghị... "'. 


Những người Pháp cùng quan điểm với ông đô đốc đã tiến 
hành nhiều cuộc "vận động" nhằm làm cho dư luận Pháp thấy rằng 
Hồ Chí Minh là một cán bộ lão thành của Quốc tế Cộng sản, rằng 
Chính phủ của Hồ Chí Minh là một chính phủ độc tài bất chấp cả tự 
do dân chủ, kiên quyết chống Pháp, trái với nguyện vọng của các 
dân tộc Đông Dương cũng như trái với lợi ích của nước Pháp”. 
Nhân sự kiện xảy ra xung đột ở Bắc Ninh, báo chí Pháp đã lên án 
Việt Minh là phản bội. Nhưng tại Hà Nội, ông Võ Nguyên Giáp và 
ông Crépm đã gặp nhau giải quyết ôn thỏa. Ngày 9-8, Max André 
thông báo cho Phái đoàn Việt Nam biết thái độ không tán đồng của 
Chính phủ Pháp đối với Hội nghị Đà Lạt và đề nghị nối lại cuộc 
đàm phán Fontainebleau. Phái đoàn Việt Nam đồng ý và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh quyết định ở lại, mặc dù trước đó đã ấn định ngày 14-8 
vê nước. 


Cuộc hội đàm được quyết định nối lại, nhưng quan điểm của 
hai bên về những vấn đề cơ bản vẫn không xích lại gần nhau 
được. Ngày 19-8, Pháp trao cho phái đoàn Việt Nam bai tài liệu 
đã được Hội đồng Bộ trưởng Pháp thông qua ngày 14-8, đó là một 
bản ghi nhớ về quan điểm của Pháp và một bản dự thảo về tuyên 
bố chung. 


Bản tuyên bố nói rằng cần phải làm dịu bớt những cuộc tranh 
luận: "Cho nên Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp nhiệt tình mong 
muốn nối lại cuộc đàm phán càng sớm càng hay... Mặc dầu có 
những trở ngại nhưng với một niềm tin vững chắc Chính phủ lâm 
thởi Cộng hòa Pháp (GPRF) nhận thấy có khả năng tìm ra cùng với 
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa những nên tảng của 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 241-242. 
2. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 242-243. 


170 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


một sự thỏa thuận giới hạn, nhưng sẽ đánh dấu một giai đoạn 
mới và quan trọng trên con đường đã được mở ra với Hiệp định 
sơ bộ 6-3.... Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp... nhận thấy cần 
thiết phải định nghĩa rõ ràng ngắn gọn những điểm cơ bản cho một 
hiệp định công bằng và lâu dài". 

Dự thảo của Chính phủ Pháp nói về vấn đề Nam Bộ như sau: 
"Cuộc trưng cầu dân ý đã được dự kiến trong Hiệp định sơ bộ 
6-3-1946 sẽ được tiến hành ngay khi trật tự được lập lại..." 


Nhà sử học Devillers cho rằng ở đây chứa đựng quan điểm của 
ông Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Marius Moutet, như trong bức 
thư ông ta gửi cho Đô đốc D'Argenlieu ngày 19-8-1946: "...Ngay 
từ hôm đầu, tôi đã chỉ ra công khai rằng, về điểm mấu chốt của việc 
trưng cầu dân ý, tôi chỉ có thể chấp nhận bao giờ nhân dân được 
hoàn toàn tự do phát biểu ý kiến của mình, có nghĩa là bao giờ trật 
tự đã được lập lại, chính sách khủng bố đã chấm dứt và các cơ quan 
quyền lực hợp pháp đã được ổn định trở lại... Tôi cho rằng điều tốt 
nhất rõ ràng là làm sao lập lại được những cơ quan chính quyền địa 
phương và để cho chính nhân dân Nam Kỳ sẽ bỏ phiếu thừa nhận 
Chính phủ Nam Kỳ. Bởi vậy, tôi không vội vàng ấn định thời hạn 
trưng cầu dân ý, mà ngược lại thì có..."". 

Phái đoàn Việt Nam cũng chuyền cho phái đoàn Pháp một bức 
công hàm, trong đó thể hiện cố găng đi đến một sự thỏa hiệp trên 
nguyên tắc (về việc Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam và 
sự cần thiết phải quy định thời hạn cho cuộc trưng cầu dân ý tại 
Nam Kỳ). Bản ghỉ nhớ của phái đoàn Việt Nam nêu rõ: "...Muốn 
vậy, hai Chính phủ cần phải làm dịu bớt tỉnh thần dân chúng bằng 
một hiệp định mà theo ÿ chúng tôi, phải được thực hiện trên ba mục 
tiêu: 1) Cứu vãn lấy những lợi ích kinh tế, văn hóa và quân sự của 
Pháp tại Việt Nam; 2) Bảo đảm nên độc lập của Việt Nam trong 
khuôn khổ Liên hiệp Pháp; 3) Giải quyết vẫn đề Nam Kỳ bằng cách 
án định thời hạn cuộc trưng cầu dân ý, cũng như những thể thức 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 245-249. 
171 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thành lập và làm việc của một Ủy ban hỗn hợp phụ trách cuộc 
trưng cầu dân ý". 


Bản ghỉ nhớ của phái đoàn Việt Nam gồm 14 điều, mở đầu 
bằng Điều 1: “Chính phủ Pháp thừa nhận nước Cộng hòa Việt Nam 
là một nước tự do mà nền độc lập sẽ được tuyên bố trong thời hạn 
ba năm kẻ từ ngày ký bản hiệp định này". 


Phía Pháp tỏ ra phản ứng với quan điểm của Việt Nam. Pignon 
viết: "Những đề nghị chứa đựng trong bản ghi nhớ của phái đoàn 
Việt Nam hoàn toàn không thể chấp nhận. Nó là một bước lùi so 
với những quan điểm đã đưa ra tại Đà Lạt và cả ở Fontainebleau 
của phái đoàn Việt Nam... Việt Nam muốn giữ lấy việc quản lý 
thuế quan, có nghĩa là chống lại việc thành lập một Liên bang Đông 
Dương vững chắc...."'. 

Cả hai bên đều hết sức có gắng tìm kiếm giải pháp đề có thể tiếp 
tục cuộc hội đàm và đi đến các thỏa thuận, đã bàn đến một bản tạm 
ước, nhưng đề cập đến vấn đẻ thời hạn và phương thức trưng cầu 
dân ý tại Nam Kỳ là lại bất đồng. Tối 13-9-1946 phái đoàn Việt Nam 
rời Paris, ngày 14-9 lên tàu "Pasteur" tại cảng Marseille trở về Tổ 
quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại với hy vọng cứu vãn tình hình. 
Ngày l 4-9-1946, Người thảo luận với Moutet và đêm hôm đó Người 
đã quyêt định ký với Moutet bản 7n ước Việt - Pháp. 

Bản Tuyên bố của hai chính phủ nêu rõ: "Chính phủ nước Cộng 
hòa Pháp và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết 
tâm theo đuổi, trong tỉnh thân tin cậy lẫn nhau, một chính sách hòa 
hợp và cộng tác đã được thiết lập với Hiệp định sơ bộ mông 6 
tháng 3 năm 1946 và nói rõ trong các cuộc đàm phán Pháp - Việt 
tại Đà Lạt và Fontainebleau... Trong tỉnh thần hữu nghị và hiểu 
biết lẫn nhau, Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã tiến hành ký kết một bản tạm ước, mang 
lại trong khuôn khổ những hiệp định hạn chế, những giải pháp tạm 
thời cho những vấn đẻ chính yếu có lợi ích tức thời đang đặt ra giữa 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 252. 
172 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


nước Pháp và nước Việt Nam. Về những điểm liên quan đến cuộc 
trưng cầu dân ý đã được dự kiến trong Hiệp định 6-3, hai Chính 
phủ sẽ cùng nhau ấn định ngày giờ và thể thức tổ chức sau này... 
Hai bên tin rằng có thể dự tính vào tháng 1-1947 việc nỗi tiếp lại 
những cuộc đàm phán vừa diễn ra tại Hội nghị Pháp - Việt 
Fontainebleau”. 

Trong bản Tạm ước thì Điều 9 được coi là điều khoản quan 
trọng nhất. 


"Điều 9: Vì muốn bảo đảm, tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ Việt 
Nam, sự văn hồi trật tự công cộng cần thiết cho sự phát triển các 
quyền tự do dân chủ cũng như việc nối lại những cuộc trao đổi 
buôn bán, và ý thức được những tác động đáng mừng của việc 
chấm dứt mọi hành vi chiến tranh hoặc bạo lực của cả hai bên trên 
lĩnh vực vừa nói đó, Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cùng nhau quyết định những biện 
pháp sau đây: a) Hai bên chấm dứt mọi hành động chiến tranh và 
bạo lực; b) Những hiệp định giữa các ban tham mưu Pháp và Việt 
Nam sẽ để ra những điều kiện áp dụng và kiểm soát những biện 
pháp mà hai bên cùng nhau quyết định;..."!. 


Cả hai bên đều đạt được những yêu câu chủ yếu trong bản Tạm 
ước. Về phía Việt Nam, việc nước Pháp cam kết lại sẽ tổ chức trưng 
cầu dân ý tại Nam Kỳ và chấm dứt các hoạt động chiến tranh vào ngày 
30-10-1946 có ý nghĩa rất quan trọng. 


Ngay sau khi ký, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra một bản Tuyên bố 
cam kết thực hiện các điều khoản của bản Tạm ước. Các ông Hoàng 
Minh Giám, Trần Ngọc Danh và Dương Bạch Mai được chỉ định ở 
lại như là một phái đoàn chính thức để tiếp tục giải quyết công việc, 
còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì rời Paris bằng xe lửa ngày 18-9 và 
ngày 19-9-1946, Người lên tàu "Dumont d' Urville" tại Toulon đẻ về 
Hải Phòng. Ngày 18-10 khi tàu đến vịnh Cam Ranh, Đô đốc 
D'Argenlieu lên tàu gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 20-10-1946, 


1. Philippe Devillers, Paris-SaiGon-HaNoi... Sách đã dẫn, tr. 262-264. 
173 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tàu cập bến Hải Phòng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Tổ quốc 
trong không khí đón tiếp nồng ấm của đồng bảo. 


Trước tình hình phía Pháp liên tiếp vi phạm Hiệp định sơ bộ 
6-3 và phá hoại Hội nghị Fontainebleau, phía Việt Nam dân chủ 
cộng hòa chủ trương tích cực củng cố lực lượng. Hội nghị cán bộ 
Trung ương cuối tháng 7 đầu tháng 8-1946 đã tông kết kinh nghiệm 
của 10 tháng kháng chiến ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, chủ trương 
tích cực chuẩn bị tiến công địch khi khả năng hòa bình không còn 
nữa. Tháng 9-1946, Bộ Tổng Tham mưu triệu tập hội nghị các Khu 
trưởng để bàn về cách đánh địch trong các thành phó, thị xã. Hội 
nghị quân sự toàn quốc tháng 10-1946 cũng quyết định đây mạnh 
xây dựng lực lượng vũ trang, chinh đốn cơ quan chỉ huy, xây dựng 
các ngành quân giới, quân nhu, quân y, chú trọng chất lượng chính 
trị, bảo đảm kỷ luật quân đội... Việc thành lập 12 chiến khu đã tạo 
thuận lợi cho sự chỉ đạo ở từng địa phương. 


5. Tình hình trực tiếp dẫn đến bùng nỗ cuộc kháng chiến 
toàn quốc 19-12-1946 


Song song với việc ngăn chặn, đàn áp các lực lượng kháng 
chiến Nam Bộ, Nam Trung Bộ và làm chỗ dựa cho "Chính phủ 
Nam Kỳ tự trị" do họ dựng lên ở Nam Bộ, quân Pháp ngày càng 
biêu lộ thái độ gây chiên ở Bắc Bộ. Ngày 20-11-1946, Tướng 
Valluy ra lệnh cho Morlière, chỉ huy quân Pháp tại Bắc Bộ, nắm 
quyền kiểm soát thuế quan ở cảng Hải Phòng. Trong ngày hôm đó, 
một chiêc ca nô của người Ôn Hoa được Sở thuế quan Hải 
Phòng cho phép ra vào bến Cắm đã bị lính Pháp khám xét một cách 
trái phép. Phía Việt Nam phản đối, xảy ra xung đột giữa hai bên và 
quân Pháp lắn tới đánh chiếm một số nơi trong thành phố. Ủy ban 
Liên kiểm Trung ương phải đến dàn xếp để cuộc xung đột không 
lan rộng hơn. Morlière đồng ý ngừng bắn tại chỗ. Nhưng đến ngày 
22-11-1946, Đại tá Dèbes được lệnh của Tướng Valluy là phải 
băng mọi cách nhanh chóng đây quân đội Việt Nam dân chủ cộng 
hòa ra khỏi Hải Phòng, làm chủ thành phố cảng duy nhất ở miền 
Bắc. Người Pháp ngang nhiên "qua mặt" chính quyền Việt Nam 


174 


Chương II Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


dân chủ cộng hòa. Quân Pháp đánh rộng ra, làm chết nhiều dân 
thường, đòi phía Việt Nam phải phá bỏ các vật chướng ngại từ Hải 
Phòng đi Đồ Sơn. Một trung đoàn vệ quốc quân cùng với tự vệ 
thành phó, công an xung phong và nhân dân đã dựng chiến luỹ, bảo 
vệ và giành giật với địch từng góc phố, từng ngôi nhà. Cuộc chiến 
đấu ở khu vực nhà hát thành phố diễn ra ác liệt nhất. Ngày 28-1 I- 
1946, bộ đội rút ra khỏi thành phó, lập phòng tuyến Cầu Niệm, Cầu 
Rào, An Dương để bao vây địch. 


Đồng thời với việc đánh chiếm Hải Phòng, ngày 20-1 1-1946, 
quân Pháp vin cớ đi tìm hài cốt lính Pháp bị quân Nhật giết từ 
tháng 3-1945 đã tiến công đánh chiếm Lạng Sơn, cửa ngõ đường 
bộ quan trọng ở biên giới phía Bắc. Bộ đội ta đã chiến đấu và gây 
cho địch nhiều tôn thất. Tuy nhiên, do tương quan lực lượng chênh 
lệch, ngày 27-11-1946, bộ đội phải rút ra khỏi thị xã Lạng Sơn, lập 
phòng tuyến trên đường số I và đường số 4. Có thể nói từ giữa 
tháng 11 năm 1946, các cuộc tấn công quân sự của phía Pháp ở 
miền Bắc bắt đầu diễn ra trên quy mô lớn và ác liệt và các cuộc tấn 
công đó chứng tỏ phía Pháp đã phá bỏ hoàn toàn Hiệp định sơ bộ 
6-3 và Tạm ước 14-9-1946. 


Ngày 23-1 I-1946 Ủy ban liên bộ về Đông Dương! quyết định "dùng 
biện pháp quân sự quyết định mối quan hệ Việt Pháp". 

Vào thời điểm đó, Pháp có ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Lào và 
Campuchia 60 nghìn quân, trong đó có hơn 20 nghìn quân là lính người 
Việt, gồm sư đoàn bộ binh thuộc địa số 3, Lữ đoàn cơ động Viễn đông, 
bán Lữ đoàn lê đương số 13, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 9. 


Từ đầu tháng 12 năm 1946, tình hình chiến sự trở nên rất nóng 
bỏng, nghiêm trọng. Ngày 6-12-1946, quân Pháp mở rộng đánh 


1. Comminindo: một tô chức bao gồm những nhân vật có quyền lợi ở Đông 
Dương, lúc này do Messmer làm Tông thư ký, cô vẫn cho Chính phủ Pháp 
về các chính sách đối với Việt Nam, Campuchia và Lào. 

2. Theo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945-1954, tập I. Sách đã dẫn, tr. 187. 


175 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chiếm Đồ Sơn. Ngày 14-12-1946, Pháp đưa thêm 400 quân đến 
Hải Phòng. Ngày 8 và 9-12-1946, Pháp tăng cường quân lính trái 
phép ở Đà Nẵng, Hải Dương. Bán Lữ đoàn bộ binh lê dương số 13, 
Trung đoàn bộ binh lê dương số 3 của Pháp với sự yễm trợ của xe 
tăng, đại bác đỗ bộ lên Đà Nẵng. Tại Tiên Yên, ngày 12-12-1946, 
quân Pháp theo đường số 4 đánh chiếm Đình Lập. Nhiều vụ khiêu 
khích, xung đột giữa người Pháp và người Việt Nam diễn ra tại Hà 
Nội, đôi lúc vượt qua giới hạn của sự chịu đựng, nhẫn nhịn của 
người dân Việt Nam. 

Thấy rõ chiến tranh trên toàn quốc là khó tránh khỏi, ngày 12 
tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến, trong đó nêu tóm tắt 
nội dung đường lối kháng chiến của Đảng, bao gồm các vấn đẻ lớn: 
1. Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta; 2. Chương trình 
kháng chiến; 3. Cơ quan chỉ đạo kháng chiến; 4. Những điều răn 
trong khi kháng chiến; 5. Khẩu hiệu tuyên truyền trong thời kỳ 
kháng chiến. ! 

Ngày 16-12-1946, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
gửi thư cho Xứ ủy Nam Bộ. Thư có đoạn viết: "Tình hình rất găng. 
Phải cho đồng chí và dân chúng hay, nhận rõ trường kỳ kháng 
chiến. Việc giữ các đô thị lớn và thành phố không phải là vấn đề 
khăng định và thế nào thắng lợi cũng về ta. Tắt nhiên ta phải chịu 
trăm nghìn khổ sở nữa. Nhiệm vụ Nam Bộ là không để cho Pháp 
đem hết tài sản chiếm được ở Nam Bộ ra đánh Trung, Bắc. Việc 
hành binh phải tìm cách có ý thức uy hiếp Sài Gòn. Nhất là phá 
quân nhu, đạn dược ở Sài Gòn. Việc này phải làm cho kỳ được... "2. 


Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa bày tỏ thái độ và lập 
trường của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ 
Paris - Sài Gòn ngày 13-12 -1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 150-155. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8. Sách đã dẫn, tr. 156. 


176 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


"Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi 
không muốn chiến tranh... Nước Việt Nam cần kiến thiết, nước 
Việt Nam không muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng. 
Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc chúng tôi phải làm 
thì chúng tôi sẽ làm... Nước Pháp có những phương tiện ghê gớm 
và cuộc chiến đấu sẽ khốc hại, nhưng dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng 
chịu đựng tất cả, chứ không chịu mắt tự do. Dù sao, tôi mong rằng 
chúng ta sẽ không đi tới cách giải quyết Ấy. 


Cả nước Pháp và nước Việt Nam đều không phí sức gây một 
cuộc chiến tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên đống hoang 
tàn thì thật là một điều tai hại". 

Cố gắng cứu vãn tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các 
nước lớn như Anh, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc cùng các nước 
thành viên khác của Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam ngăn chặn 
cuộc chiến tranh. Người gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội, Thủ 
tướng Pháp, đồng thời cử phái viên đến tiếp xúc với những người 
Pháp có quyền lực ở Đông Dương... kêu gọi họ quan tâm đến 
nguyện vọng được sống trong hòa bình của nhân dân Việt Nam. 
Nhưng phái hiếu chiến Pháp đã bắt chấp đề nghị thiện chí của Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Sáng 16-12-1946, Tướng Valluy từ Sài 
Gòn ra Hải Phòng, bàn bạc với Morlière, Sainteny, Dèbes kế hoạch 
đánh chiếm Hà Nội và khu vực bắc vĩ tuyến 16. Các hoạt động 
quân sự của phía Pháp liên tiếp diễn ra. Tại Hà Nội, lính Pháp 
phóng xe trên các đường phố đông người, xung đột với tự vệ, công 
an, bộ đội ta. Trong các ngày 15, 16-12-1946, quân Pháp ném lựu 
đạn và bắn vào một số địa điểm. Ngày 17-12-1946, xe của Pháp ủi 
phá các công sự của Việt Nam trên phố Lò Đúc. Sự phẫn nộ của 
quân và dân Hà Nội đạt đến tột đỉnh khi quân Pháp gây nên các vụ 
tàn sát dân thường ở phố Hàng Bún và phố Yên Ninh. 


1. Báo Cứu quốc, số 434, ngày 13-12-1946. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. 
Sách đã dẫn, tr. 473. 


177 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ngày 17-12-1946, Hội đồng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa họp bàn phương sách đối phó với tình hình khẩn cấp. Cụ Bùi 
Bằng Đoàn, Trưởng ban Thường trực Quốc hội cùng tham dự phiên 
họp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp báo cáo với Hội 
đồng Chính phủ diễn biến tình hình chiến sự ở Hải Phòng, Lạng 
Sơn, Đà Nẵng, những vụ quân Pháp khiêu khích ở Hà Nội cũng 
như ở một số nơi khác. Tình hình toàn cục cho thấy ý đồ mở rộng 
chiến tranh ra cả nước của thực dân Pháp đã rõ ràng. 


Căn cứ vào Điều 38 và Điều 49 của Hiến pháp nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa vừa được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946', Chủ tịch Hồ Chí Minh 
báo cáo với Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ về quyết 
định phát động cuộc kháng chiến trong toàn quốc. 


Ngày 18-12-1946, Tướng Pháp Morlière gửi tối hậu thư cho 
phía Việt Nam dân chủ cộng hòa: đòi chiếm đóng Sở Tài chính và 
nhà viên Giám đốc Sở Giao thông, đòi phá bỏ tất cả công sự, 
chướng ngại vật trên các đường phó, đòi để quân Pháp đảm nhiệm 
việc giữ trị an ở Hà Nội. Tối hậu thư nêu rõ: nếu phía Việt Nam 
dân chủ cộng hòa không chấp nhận các yêu cầu của họ, thì chậm 
nhất là vào sáng sớm ngày 20-12-1946, họ sẽ hành động! 

Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã có 
một số cuộc họp ngăn trong hai ngày 18 và 19-12-1946 tại làng 
Vạn Phúc (Hà Đông) bàn về chủ trương phát động cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng cũng đề ra đường lối kháng chiến của Đảng, gửi 
điện cho các khu ủy, tỉnh ủy, chỉ thị sẵn sàng hành động. 

Sáng ngày 19-12-1946, phía Pháp gửi tiếp cho Chính phủ ta 
một tối hậu thư nữa, đòi tước vũ khí của tự vệ, đòi đình chỉ mọi 
hoạt động chuẩn bị kháng chiến, đòi để quân Pháp giữ trật tự 
trong thành phố. Chiều ngày 19-12-1946, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 


1. Điều 38 quy định: "Khi Nghị viện không họp được, Ban Thường vụ cùng 
với Chính phủ có quyền quyết định tuyên chiến hay ngừng chiến". 


178 


Chương II. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Võ Nguyên Giáp quyết định chuyên mật lệnh về ngày giờ chiến đầu 
trong cả nước đến tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang: "Chuyến 
hàng sẽ đến lúc 18 giờ ngày 21 tháng 12. Hàng mang mã hiệu A 
cộng hai, B trừ hai. Chú ý theo dõi đón hàng đúng giờ" (Quy ước để 
giải mã mật lệnh là: A là giờ, B là ngày)'. Như vậy, cuộc tổng tiến 
công sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12. Mật lệnh được chuyền 
đến các chiến khu, các đơn vị. Đề đảm bảo các nơi có thê kịp nhận 
lệnh, đã có quy ước là Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phát câu: “Đồng 
bào chú ý! Đồng bào chú ý! Xin trân trọng mời đồng bào cả nước 
nghe lời Hỗ Chủ tịch". Đó là tín hiệu tông tiến công. 

Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng nói Việt 
Nam phát tín hiệu bắt đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng công bố mệnh lệnh chiến đầu cho tất cả các 
lực lượng vũ trang. Đúng lúc đó đèn điện trong toàn thành phố Hà 
Nội tắt phụt (do công nhân nhà máy đèn Bờ Hồ phá máy). Thủ đô 
Hà Nội nỗ súng bắt đầu cuộc kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh được truyền đi khắp 
cả nước: 

"Hỡi đông bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng 
chung ta càng rhưân nhượng, thực dân Pháp càng lẫn tới, vì chúng 
quyết tâm cướp nước ta lân nữa! 


Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mát nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 


Hỡi đông bào! 
Chúng ta phải đứng lên! 


Bắt kỳ đàn ông. đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 
tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hê là người Việt Nam thì phải đựng 
lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai 


l. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chỗng thực 
dân Pháp 1945-1954, tập I. Sách đã dẫn, tr. 169. 


179 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuống, gáy 
gộc. Ai cũng phải ra sức chông thực dân Pháp cứu nước. 


Hỡi anh chị em binh sĩ, tự vệ, dân quân! 

Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, 
để giữ gìn đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết 
hy sinh, thăng lợi nhát định về dân tộc ta. 


Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! 
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!" 


Sau khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 21-12-1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp 
và nhân dân các nước Đồng minh để cho thế giới biết rõ mục tiêu 
và quyết tâm đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. 
Chủ tịch khăng định: "Cuộc kháng chiến rất lâu dài và gian khổ. 
Dù phải hy sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến đến bao giờ, 
chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước 
Việt Nam được hoàn toàn độc lập và thống nhất. Chúng ta có 
20 triệu chống lại 10 vạn thực dân. Cuộc thắng lợi của ta rất được 
bảo đảm"?. 


Như vậy là trong suốt 16 tháng, kể từ khi nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời, dù Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cố 
gắng tìm đủ mọi cách tránh chiến tranh thì rút cuộc vẫn phải chấp 
nhận và đương đầu với cuộc chiến tranh do phái hiếu chiến Pháp 
gây ra với dã tâm hòng chiếm lại toàn bộ đất nước ta lần nữa. Thực 
dân Pháp đã chiếm đóng gần như toàn bộ miền Nam và một số vị 
trí trọng yếu ở miền Bắc. Từ cuối tháng 12 năm 1946, trên thực tế 
không khí chiến tranh đã lan khắp cả nước. Đại bộ phận nhân dân 
Việt Nam nghe theo lời kêu gọi của Chính phủ, của Chủ tịch Hồ 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 480-481. 
2. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 484. 


180 


Chương 11. Từ sau khi ký hiệp định sơ bộ... 


Chí Minh nhất tÈ đứng lên, huy động tất cả tinh thần và của cải 
quyết kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ phận nhân dân sống 
trong vùng Pháp chiếm đóng thì dần dần sẽ nhận thức đúng thời 
cuộc, để rồi số đông sẽ đứng hăn về phía kháng chiến, tham gia 
kháng chiến. Lịch sử Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, vừa 
hào hùng, vừa khốc liệt: giai đoạn tiền hành cuộc kháng chiến toàn 
dân toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước. 


I8I 


Chương 


CHIẾN TRANH LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC 
VÀ ĐƯỜNG LÓI KHÁNG CHIẾN 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


L ĐƯỜNG LÓI KHÁNG CHIẾN CỦA ĐẢNG 


Toàn bộ diễn biến tình hình, những sự kiện xảy ra vào cuối 
năm 1945 và trong năm 1946 cho thấy sự kiềm chế chỉ có ở phía 
Việt Nam và những nhân nhượng cũng do Việt Nam đưa ra. Thực 
dân Pháp không hè thay đổi ý định, không thực tâm bàn bạc mà còn 
lợi dụng sự kiểm chế nhân nhượng của ta để ngày càng đấy tới 
chiến tranh cả về phạm vi, quy mô, lực lượng, phương thức tiến 
hành. Do đó, một lần nữa vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình 
của Đông Nam Á và thế giới, nhân dân ta sẵn sàng chấp nhận một 
cuộc đọ sức quyết liệt với thực dân Pháp. 

Điểm lại các sự kiện trong những ngày tháng 12-1946 ở Hà 
Nội, chúng ta có thể thấy, thực dân Pháp đã ra “tối hậu thư” đòi 
tước vũ khí của tự vệ và công an ta, buộc ta phải đâu hàng. Chúng 
ráo riết chuẩn bị kế hoạch mở cuộc tân công quy mô lớn (dự kiến 
vào ngày 20-12) nhằm đánh chiếm các cơ quan lãnh đạo của ta ở 
Hà Nội. 

Khả năng hòa hoãn đã hết. Nhận biết chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp bùng nỗ trên toàn quốc là điều không thê tránh khỏi 
nữa, nếu ta không chủ động phát động kháng chiến, kẻ thù sẽ đây ta 
vào thế bị động, khó tránh khỏi những tốn thất ban đầu và về lâu 
dài, cuộc kháng chiến sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trong 
những tình huống và vào thời điểm ngặt nghèo như năm 1946, 
không kháng chiến là đầu hàng, mất nước, trở lại cuộc sống nô lệ. 
Thực dân Pháp đã đây chúng ta vào tình thế hoặc là khoanh tay 


182 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


ngôi chịu chết hoặc là anh dũng đứng lên chiến đấu vì độc lập và tự 
do của Tô quốc, vì hạnh phúc, cơm áo của nhân dân. 


Quyết định kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 
Nam Bộ (9- 1945) và Toàn quốc kháng. chiến (12-1946) là hoàn 
toàn đúng đắn, đúng lúc, vì quyên lợi tối cao và con đường phát 
triển của dân tộc, vì sự nghiệp cao cả của nhân loại đánh đỗ thực 
dân, xây dựng sự bình đăng giữa các dân tộc, làm cho thế giới ngày 
càng văn minh. 


Trước ngày Toàn quốc kháng chiến bùng nỗ, Đảng đã có những 
văn kiện quan trọng đề kịp thời chỉ đạo toàn dân tích cực chuẩn bị 
cho kháng chiến cả nước và đồng thời từng bước tìm tòi, hình thành 
đường lối kháng chiến. 

Nội dung Chỉ thị kháng chiến kiến quốc (ngày 25-11-1945), 
Nghị quyết Hội nghị quân sự toàn quốc của Đảng (19-10-1946) và 
Văn kiện "Công việc khẩn cấp bấy giờ" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đúc kết kinh nghiệm của hơn một năm đánh Pháp, đã đặt nền móng 
cho đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng. Đặc biệt, 
khi khả năng hòa hoãn đã hết và cuộc chiến tranh trên toàn quốc là 
không tránh khỏi, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng ra Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, nêu một cách tóm tắt nội 
dung đường lối và chính sách kháng chiến gồm: mục đích, tính 
chất, chính sách, cách đánh, chương trình kháng chiến, cơ quan 
lãnh đạo kháng chiến, khẩu hiệu tuyên truyền để hướng dẫn các 
Đảng bộ và cơ quan chỉ đạo kháng chiến các cấp thi hành. 


Về "cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc", Chỉ thị vạch rõ: 

"1, Mục đích: Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành 
thông nhất và độc lập; 

2. Tính chất: Trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến; 

3. Chính sách: "Đoàn kết chặt chẽ toàn dân". "Thực hiện toàn 
dân kháng chiên”. "Phải tự câp, tự túc vê mọi mặt". "Đoàn kêt với 
Miên, Lào và thân thuộc với các dân tộc yêu chuộng tự do hòa 
bình". "Liên hợp với dân tộc Pháp, chông phản thực dân Pháp”; 


183 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


4. Cách đánh: Triệt để dùng du kích, vận động chiến. Bảo toàn 
thực lực, kháng chiến lâu dài. Phá hoại triệt để làm cho địch đói, 
khát, quẻ, mù, điếc, câm, tiêu hao, mệt mỏi, chán nản. Vừa đánh 
vừa võ trang thêm, vừa đánh vừa đào tạo thêm cán bộ". 


Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" còn vạch ra: "Chương trình 
kháng chiến” gồm 12 điều, xác định nhiệm vụ chống giặc, cứu 
nước của quân và dân ta; để ra những "điều răn" và những "khẩu 
hiệu" rất thiết thực để hướng dẫn suy nghĩ và hành động cho nhân 
dân, lực lượng vũ trang cả nước trong thời kỳ đầu của cuộc kháng 
chiến. Nội dung như sau: 


"1. Đoàn kết toàn dân; 
2. Thực hiện quân, chính, dân nhất trí; 
3. Liên hợp với dân tộc Pháp, chống bọn phản động thực dân Pháp; 


4. Đoàn kết với hai dân tộc Miên, Lào và các dân tộc bị áp bức 
trong khối Liên hiệp Pháp; 


5. Thân thiện với các dân tộc Trung Hoa, Xiêm, Án Độ, Miến 
Điện, Nam Dương và các dân tộc yêu chuộng dân chủ hòa bình trên 
thế giới; 

6. Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện toàn dân 
kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến; 

7. Đánh Pháp, tiếu phi, trừ gian; 


8. Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thô, thống nhất Trung, 
Nam, Bắc; 


9. Củng cố chế độ cộng hòa dân chủ; 

10. Bảo vệ tính mạng, tài sản cho toàn dân và ngoại kiều; 

11. Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc; 

12. Hết sức sản xuất vũ khí". 

"Dân: Đoàn kết chặt chẽ. Đánh giặc trừ gian. Tăng gia sản xuẤt. 
Ủng hộ Chính phủ kháng chiến. Tiếp tế bộ đội. Báo tin cho bộ đội. 
184 


Chương II. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Giúp đỡ đồng bào tản cư. Không đi lính, nộp thuế, bán lương thực, 
dẫn đường, mua hàng, làm việc, lộ tin tức cho Pháp". 


"Quân: Không hàng giặc. Không để mắt súng. Không bắn phí 
đạn. Không xâm phạm tính mạng, tài sản của dân... Ủng hộ Chính 
phủ kháng chiến và Chủ tịch Hồ Chí Minh...". 

Bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân; Kính trọng và giúp đỡ dân; Sĩ 
quan và binh lính một lòng tuân lệnh cắp trên; Phục tùng kỷ luật". 

Trong những ngày đầu tiên của cuộc chống Pháp, cứu nước, 
đường lôi kháng chiên toàn dân, toàn diện của Đảng được thê hiện 
tập trung và nôi bật băng những khâu hiệu: 

“Toàn dân đoàn kết! 

Kháng chiến khắp nơi! 

Triệt đề dàng chiến thuật du kích! 
Mỗi phố hà một mặt trận. 

Mỗi làng là một pháo đài. 

Mỗi viên đạn một quân thù. 

Cướp súng giặc bắn giặc. 

Quân dân một lòng. 

Thà chết không làm nô lệ. 

Kháng chiến nhất định thắng lợi". 


Quan điểm lấy dân làm gốc, dựa chắc vào dân lại được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển ngay từ những ngày đầu 
của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. 


Ngắn gọn và cụ thể như một mệnh lệnh, Chỉ thị Toàn dân 
kháng chiến là một văn kiện lịch sử quan trọng của Đảng và dân tộc 
ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc 
kháng chiến Toàn quốc mới bắt đầu được vài ngày, nội dung của 
đường lối công bố tuy chưa hoàn chỉnh nhưng đã nêu được những 
vấn đề thiết yếu cơ bản nhất đề lãnh đạo, đẫn dắt toàn dân, toàn quân 


185 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


ta trong cuộc kháng chiến lâu dài. Cùng với Lời kêu gọi Toàn quốc 
kháng chiến chỗng thực dân Pháp của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, Chỉ 
thị lịch sử này đã vạch hướng, chỉ đường, động viên, tổ chức, cỗ vũ 
mạnh mẽ quân dân ta ở Thủ đô và trên cả nước vùng lên đánh quân 
xâm lược. Phát huy chiến thắng oanh liệt trong những ngày mở đầu 
chiến tranh vững chí, kiên quyết chiến đầu đến toàn thăng. 


Tiếp đó, để giải thích và phát triển quan điểm, đường lối 
kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tháng 2-1947, 
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương Trường Chinh đã viết một loạt bài đăng trên báo Sự rhật từ 
số 70 đến số 81: “Chúng ta đánh ai?", "Đánh để làm gì?", "Tính 
chất cuộc kháng chiến của ta?", "Những khó khăn của ta và của 
Pháp", "So sánh hơn thua", "Phát động phong trào dân quân", 
"Động viên toàn dân”... Trong dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày Nam 
Bộ kháng chiến, tác giả đã sửa chữa, bổ sung và in thành tác phẩm 
"Kháng chiến nhất định thắng lợ". Cuốn sách trở thành cẩm nang 
cho cán bộ các ngành, các cấp trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Pháp. Đây là một trong những văn kiện quan trọng đầu tiên được 
xuất bản ở An toàn khu Định Hóa, cùng với nó còn có rất nhiều 
văn kiện tiếp theo chứa đựng chủ trương, chính sách về các mặt 
của Đảng và Chính phủ, nhằm từng bước đưa cuộc kháng chiến đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung, ương Đảng và tác phẩm 
"Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tông Bí thư Trường Chinh 
là những văn kiện lịch sử, trong đó thể hiện rõ tư tưởng, đường lối 
kháng chiến của Đảng. 


Sự kiện Toàn quốc kháng chiến đã chứng tỏ Đảng, nhân dân ta 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn thiết tha với hòa bình, nhưng 
đó là một nền hòa bình độc lập, tự do chứ không phải hòa bình 
trong nô lệ, hòa bình với bất cứ giá nào; hết sức tranh thủ hòa bình 
nhưng cũng phải chuẩn bị mọi mặt để không bị bất ngờ, sẵn sàng 
đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của bất cứ kẻ thù nào. 


186 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Như vậy, ngay từ ngày đầu kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Trung ương Đảng đã sớm vạch ra những vấn đề cơ bản của 
đường lối chiến lược chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Đặc biệt, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi nêu rõ 
những nội dung có tính chất cấp bách và có tầm quan trọng là 
công tác động viên chính trị toàn dân (vừa tích cực tham gia 
kháng chiến vừa ôn định sản xuất và đời sống mọi mặt, xây dựng 
hậu phương kháng chiến vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu của 
tiền tuyến...), phương hướng tác chiến và xây dựng lực lượng vũ 
trang cả ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, cũng từ những 
nhận xét sơ bộ về mẫy tháng đầu toàn quốc kháng chiến và dự 
kiến xu thế phát triển sắp tới của cục diện chiến tranh, tác giả 
cuốn sách chỉ ra phương hướng hành động của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân, nói lên những việc cần làm, những điều cần tính, 
nhằm từng bước chủ động đưa bộ máy kháng chiến dần dần hoạt 
động nhịp nhàng, ăn khớp, có hiệu quả, phát huy được sức mạnh 
của toàn dân để triển khai cuộc kháng chiến toàn diện. 


Trong tác phẩm này, Tổng Bí thư Trường Chinh vạch rõ kẻ thù 
chính của nhân dân ta là thực dân Pháp xâm lược, còn nhân dân 
Pháp là bạn của ta. Mục đích cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
Nam không thê dừng lại ở chỗ đòi Pháp tôn trọng Hiệp định đã ký 
hoặc trở lại ví trí trước ngày 20-11-1946 mà là giành độc lập và 
thống nhất thật sự. 


Giành độc lập và thống nhất là mục tiêu cơ bản và sống còn của 
kháng chiến. Nhưng cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực 
dân Pháp xâm lược là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân bằng hình thức chiến tranh, cho nên cuộc kháng chiến còn 
có mục tiêu vì đân chủ tự do, vì hòa bình thế giới. 

Tác giả cuốn sách trình bày rõ quan điểm của Đảng về mối 
quan hệ giữa độc lập, dân tộc và ruộng đất cho dân cày trong cuộc 
chiến tranh giải phóng ở một nước vốn là thuộc địa còn nhiều tàn 
dư phong kiến về sở hữu ruộng đất. 


187 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Toàn dân kháng chiến là nội dung của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam, là tỉnh thần xuyên suốt mọi chủ trương, là tư tưởng chỉ 
đạo mọi kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng. Toàn diện 
kháng chiến là kháng chiến cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa và ngoại giao nhằm huy động mọi khả năng, phát huy mọi sức 
mạnh để đánh bại kẻ thù. 


Do tương quan lực lượng giữa ta và địch còn chênh lệch, nên 
phương châm chiến lược của toàn bộ cuộc kháng chiến là đánh lâu 
dài. Đánh lâu dài là bí quyết của sự thắng lợi... 


Phương châm tác chiến có đặc điểm là tích cực tiến công, giải 
quyết nhanh chóng trong từng việc, dùng cách đánh du kích, đánh 
vận động. 

Tóm lại, đường lối chung của cuộc kháng chiến nhằm đạt cho 
được mục tiêu cách mạng: Đánh thực dân Pháp xâm lược giành độc 
lập và thống nhất. Đây là một cuộc chiến tranh cách mạng của dân 
tộc, chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh tiến bộ. Cuộc kháng chiến 
này không những có tính chất dân tộc giải phóng mà còn có tính chất 
dân chủ mới. Vì vậy, nhiệm vụ giải phóng dân tộc và nhiệm vụ dân 
chủ có quan hệ với nhau, trong đó nhiệm vụ cấp bách và nóng bỏng 
nhất là nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Cuộc kháng chiến của ta vì độc 
lập, thống nhất, dân chủ và phú cường là một cuộc chiến tranh nhân 
dân, toàn dân, toàn diện và lâu dài. Do đó phải động viên tổ chức lực 
lượng kháng chiến của cả nước và phát huy đây đủ hiệu lực biện pháp 
chiến lược của một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, 
chống lại cuộc chiến tranh xâm lược kiểu cũ của đế quốc Pháp. 
Đường lối chung đó được quán triệt về các mặt chính trị, quân sự, 
kinh tế, văn hóa. 

1. Về chính trị: Trên cơ sở tăng cường đoàn kết toàn dân, bộ 
máy nhà nước được củng có, tổ chức gọn nhẹ, có hiệu lực cao; xây 
dựng vững chắc mặt trận dân tộc thống nhất, chống lại âm mưu 
chia rẽ của địch. Đoàn kết toàn dân, thực hiện quân dân nhất trí, 


188 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


động viên nhân lực, vật lực, tài lực toàn bộ đất nước từ Nam chí 
Bắc, đoàn kết với hai dân tộc Lào và Campuchia trên bán đảo Đông 
Dương, đoàn kết cả với nhân dân Pháp, thân thiện với các nước 
châu Á (Trung Hoa, Xiêm, Miến Điện, Nam Dương) và các dân tộc 
bị áp bức, các dân tộc yêu chuộng hòa bình, dân chủ trên thế giới, 
củng có chế độ cộng hòa dân chủ còn non trẻ, lập ra Ủy ban kháng 
chiến các cấp đề chỉ đạo kháng chiến. 


2. VỀ quân sự: Xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân, thành lập 
đội dân quân du kích ở khắp nơi để phát huy phong trào chiến tranh 
du kích trong cả nước. Bộ đội chính quy Vệ quốc quân được phát 
triển, trên cơ sở tình nguyện nhập ngũ và nuôi dưỡng, bảo vệ của 
nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh nhằm đối phó với 
âm mưu xâm lược của địch. Triệt để dùng du kích vận động chiến 
tắn công địch rộng khắp, thực hành phá hoại một cách triệt để để 
chống giặc, tổ chức di chuyển cơ quan, kho tàng, tài sản, máy móc 
về nơi an toàn; tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự; vừa đánh 
địch vừa xây dựng phát triển lực lượng quân sự của ta. Tư tưởng 
chiến lược cơ bản xuyên suốt của cuộc kháng chiến là tư tưởng tiến 
công, thực hành tiến KBHE địch một cách chủ động, tích cực, kiên 
quyết, tiến công từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao. 


3. Về kinh tế: Toàn dân tăng gia sản xuất tự cấp, tự túc, tự sản 
xuất vũ khí và lấy súng giặc, tiếp tế cho bộ đội, xây dựng kinh tế 
của ta theo phương châm "vừa kháng chiến vừa kiến quốc”; ra SỨC 
phá hoại kinh tế của địch, biến hậu phương địch thành tiền phương 
của ta, không cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 


4. Vẻ văn hóa, có hai nhiệm vụ: Đánh đổ nền văn hóa ngu dân, 
nô dịch và xâm lược, xóa nạn mù chữ; Xây dựng nên văn hóa mới 
dựa trên ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng. Tất cả mọi 
hoạt động văn hóa lúc này phải nhằm vào khẩu hiệu "Yêu nước và 
căm thù". Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; động 
viên tổ chức giới văn nghệ sĩ trực tiếp tham gia và ủng hộ cuộc 
kháng chiến. 


189 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


H. CHIẾN TRANH LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC, CUỘC 
CHIẾN ĐÁU Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ MỘT SÓ THÀNH PHÓ, 
THỊ XÃ 


Trên cơ sở chủ động chuẩn bị về tinh thần, nhạy bén phát hiện 
tình hình, phân tích đúng đắn âm mưu và hành động của địch, đánh 
giá đúng thời điểm cần phải có hành động quyết định, với kinh 
nghiệm kháng chiến ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và những thành quả 
của 16 tháng đấu tranh giữ vững chính quyền và chuẩn bị kháng 
chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định 
giành thế chủ động trong bước mở đầu toàn quốc kháng chiến, mở 
cuộc tắn công đồng loạt, nỗ súng đánh trước vào đêm 19-12-1946 ở 
Thủ đô Hà Nội và các thành phó, thị xã khác. 


1. Cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội 


Do vị trí chính trị, kinh tế, văn hóa, chiến trường Hà Nội trong 
ngày đầu kháng chiến toàn quốc có tầm quan trọng đặc biệt, là 
tượng trưng cho sức mạnh và ý chí của cả dân tộc, có ý nghĩa và 
ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến của cả dân tộc. So sánh lực lượng 
giữa ta và địch tại Hà Nội trong những ngày này, địch có nhiều ưu 
thế thậm chí ưu thế tuyệt đối, về nhiều mặt, cả về quân số, trang bị, 
hỏa lực và kinh nghiệm tác chiến... 

Về phía địch, theo Hiệp định sơ bộ, từ tháng 3-1946, Hà Nội đã 
phải cho quân Pháp tiến vào làm nhiệm vụ tiếp phòng thay cho quân 
đội Tưởng, cho nên từ Bắc vĩ tuyến 16 trở ra, Pháp triển khai 15.000 
quân thì riêng ở Hà Nội có 4.220. Đến đầu tháng 12-1946, từ Bắc vĩ 
tuyến 16 quân số Pháp nâng lên 30.000, thì riêng Hà Nội có 6.500 
binh lính và sĩ quan thuộc đủ các binh chủng chiến đấu được trang bị 
hiện đại đã được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ở Hà 
Nội, địch có lực lượng mạnh nhất so với các nơi khác, chúng triển 
khai trên dưới 50 vị trí xen kẽ với ta trong thành phó, trong đó có 6 
vị trí tập trung lớn như: Trong thành có 1.200 quân, Phủ Toàn quyền 
có 500 quân, trường Albert Sarraut có 500 quân, trường Bưởi 250 
quân, khu Đồn Thủy 800 quân, sân bay Gia Lâm 1.800 quân. Vũ khí 


190 


Chương III Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


của quân Pháp khá tối tân: 42 khâu sơn pháo 75 ly, lựu pháo 105 và 
pháo 37 ly bố trí 2 trận địa ờ sân bay Gia Lâm và trường Albert 
Sarraut có thể bắn vào hầu hết các mục tiêu ở Hà Nội. Lực lượng 
xe máy bao gồm 22 xe tăng, 40 xe thiết giáp bổ trí ở trong thành là 
một lực lượng cơ động phản kích mạnh. Sân bay Gia Lâm có 30 
máy bay sẵn sàng chỉ viện cho chiến trường Hà Nội và một số vùng 
ven đô. Lực lượng trên sông có một số tàu chiến không chế đường 
sông và chỉ viện cho quân Pháp ở nội thành. Địch bố trí xen kẽ với 
ta, chúng đã đóng ở nhiều vị trí hiểm yếu của Thủ đô. Bên cạnh lực 
lượng chính quy, ở Hà Nội lúc bây giờ còn có hơn 7.000 Pháp kiều 
được trang bị đầy đủ vũ khí ở rải rác trong khu phố Tây. Ngoài ra, 
còn một mạng lưới gián điệp, tay sai, phần lớn là thuộc Việt Quốc, 
Việt Cách ở lại sau khi quân Tưởng Giới Thạch rút đi. Với lực 
lượng và cách bó trí như trên, chúng hy vọng chỉ trong vòng 24 giờ 
sẽ nhanh chóng đánh chiếm tất cả các cơ quan đâu não; bao vây, 
chia cắt, tiêu diệt ta và làm chủ thành phó Hà Nội trong thời gian 
ngắn, đồng thời cũng đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân ta nói 
chung, thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. 

Về phía ta, ở Hà Nội lúc đó chỉ có 5 tiêu đoàn Vệ quốc đoàn 
với 2.516 cán bộ, chiến sĩ và khoảng 8.500 tự vệ chiến đấu cứu 
quốc và tự vệ thành. Các lực lượng vũ trang của ta có 1.516 khẩu 
súng trường đủ các kiểu loại, 3 trung liên, 1 đại liên, 1 badÔka, 
1.000 quả lựu đạn, 80 bom ba càng, 7 khẩu pháo (gồm cao xạ 37 ly, 
sơn pháo 75 ly và 20 ly). Ngoài lực lượng Vệ quốc đoàn, tự vệ 
chiến đâu còn có 13 đội quyết tử đánh xe tăng, 36 đội du kích đặc 
biệt, 4 trung đội pháo cao xạ ở Pháo đài Láng, Xuân Canh, Thủ 
Khối, Xuân Tảo. Vũ khí trang bị đã thiếu lại nhiều chủng loại của 
Mỹ, Pháp, Nhật, Tàu, Nga, Bi. Cơ số đạn rất ít, chỉ một vạn viên 
đạn, vũ khí chống tăng độc nhất có một khẩu badôka, chủ yêu dùng 
bom ba càng và chai xăng cơrết. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ, Tông bộ Việt Minh, các 
công sở, các cơ quan đều đã rút khỏi thành phó, các kho tàng, nhà máy 
đều được chuyên đến nơi an toàn từ cuối tháng 12-1946, người già, 


191 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trẻ em, phụ nữ đều đã được sơ tán về nông thôn hay tỉnh khác. 
Trong thành, chỉ còn bộ đội tự vệ và những người khỏe mạnh. Có 
thể thấy mức độ chênh lệch về lực lượng qua so sánh dưới đây: 


No à vo 


- Súng bộ bình 
- Pháo binh 


Trong điều kiện như vậy, nhiệm vụ của quân dân Hà Nội lại hết 
sức nặng nề. Đó là phải giam chân địch trong thành phố càng dài 
ngày càng tốt, ít nhất là phải một tháng, để tạo điều kiện cho cả 
nước chuyên vào thời chiến, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, đánh 
bại bước đầu chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng, song 
phải bảo tồn được lực lượng, bảo vệ được nhân dân và các cơ quan 
đầu não để kháng chiến lâu dài. 


Tuy so sánh lực lượng địch chiếm ưu thế, nhưng quân và dân 
Hà Nội bước vào kháng chiến với khí thế sục sôi cách mạng, thực 
hiện nghiêm chỉnh Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh "Ai có súng dùng súng, ai có gươm súng gươm..." 
sẵn sàng hy sinh tất cả vì chính nghĩa, vì nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô. 
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Thành ủy và Ủy ban Hành chính kháng chiến Hà Nội đã lãnh 
đạo nhân dân Thủ đô từng bước xây dựng lực lượng về mọi mặt. 
Sau Hội nghị quân sự toàn quốc (19-10-1946), được sự chỉ đạo của 
Bộ Quốc phòng, công tác chuẩn bị chiến đâu ngày càng khẩn 
trương theo tinh thần chỉ thị của Tổng Bí thư Trường Chỉnh. 


Để đối phó với âm mưu của thực dân Pháp, về phía ta, sau hơn 
một năm đấu tranh xây dựng, củng cố, giữ vững và bảo vệ chính 
quyền cách mạng, đã thử thách rèn luyện cho Hà Nội và cả nước 
một bản lĩnh vững vàng để đương đầu với những thử thách mới. 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và sáng suốt của Trung ương Đảng, 


192 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu ủy và Ban chỉ huy Khu ủy XI đã 
tiên hành công tác chuân bị kháng chiên một cách tỉ mi, chu đáo về 
mọi mặt, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. 


Năm rõ âm mưu của kẻ thù, Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ 
Tổng chỉ huy chỉ đạo: "Chiến khu Hà Nội không thể rơi vào thế bất 
ngờ, nếu địch đánh trước ta có thê quật lại ngay, trận đánh ở Thủ đô 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiêu biểu cho tinh thần kháng 
chiến của cả nước, Hà Nội cần giam chân địch ít nhất là một tháng, 
tạo điều kiện cho cả nước chuyền sang chiến tranh". 


Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược mà Trung ương Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã giao phó, được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng 
- Tổng Chỉ huy, cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội đã sớm được 
chuẩn bị từng bước vững chắc trong một thời gian dài. Đây là điều 
kiện quan trọng có ý nghĩa quyết định góp phần đánh thắng quân 
địch ngay trên chiến trường chính Hà Nội trong trận tổng giao 
chiến đầu tiên trong cả nước. 


Do quân Pháp đóng ở Hà Nội liên tiếp khiêu khích, gây xung 
đột cục bộ, từ tháng 11-1946, Ủy ban bảo vệ thành phố đã được 
thành lập để xúc tiến công cuộc chuẩn bị kháng chiến. Theo Chỉ thị 
của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ 
Tống chỉ huy trực tiếp chỉ đạo Bộ chỉ huy Khu XI (còn gọi là Mặt 
trận Hà Nội) nghiên cứu phương án tác chiến theo yêu cầu tiêu hao, 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giam chân chúng trong một 
thời gian ở Hà Nội, vừa chiến đầu vừa phát triển lực lượng. 


Kế hoạch tác chiến được Bộ Tổng chỉ huy phê chuẩn. Quân 
và dân Hà Nội khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thường 
vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận, Ủy 
ban kháng chiến thành phó đẻ lãnh đạo công cuộc kháng chiến ở 
Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Trân được chi định làm Bí thư Đảng 
ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến. Ông Vương Thừa Vũ, 


1. Võ Nguyên Giáp, Hồi ức chiến đấu trong vòng vây, Nxb. Quân đội nhân 
dân, 199%, tr. 37. 


193 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Khu trưởng Khu XI làm Phó Chủ tịch. Ông Trần Độ làm Chính trị 
ủy viên Khu. Từng Liên khu có Đảng ủy và Ủy ban kháng chiến. 
Các tầng lớp nhân dân Hà Nội sẵn sàng chiến đấu cao độ. 


Đẻ thuận tiện cho việc bề trí lực lượng theo kế hoạch đã vạch 
ra, nội thành được chia làm ba khu phố. Liên khu I là khu vực 
đường phố ở giữa Hà Nội, gồm 7 khu hành chính: Hoài Đức, Đông 
Kinh nghĩa thục, Đông Thành, Đồng Xuân, Trúc Bạch, Long Biên 
Hồng Hà. Phía Nam và Tây - Nam, theo đường Tràng Tiền, Hàng 
Khay, Tràng Thị, Cột Cờ (nay là đường Điện Biên Phủ). Phía Tây 
Bắc từ đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) tới Yên Phụ. 
Phía Bắc và Đông Bắc, dọc sông Hồng từ Yên Phụ đến Nhà hát 
lớn; Liên khu II là khu vực Nam Hà Nội, phía Bắc giáp Liên khu I, 
phía Đông theo hữu ngạn sông Hồng đến Vĩnh Tuy, phía Tây dọc 
Hàng Lọng (nay là đường Lê Duân), Kim Liên; phía Nam, các xã 
Hoàng Mai, Thanh Nhàn; Liên khu III ở Tây Nam thành phó, phía 
Bắc giáp Liên khu I, phía Đông giáp Liên khu II. 


Có nhiều phương án tác chiến mg đưa ra bàn bạc. Có phương 
án tập trung lực lượng đồng loạt tắn công vào lực lượng chủ yếu 
của địch ở trong thành, ở trường Bưởi nhằm tiêu diệt địch. Có 
phương án nên xây dựng một số phòng tuyến trận địa để chặn địch 
trên đường Hà Nội - Hà Đông. 

Để hạn chế ưu thế về xe tăng, thiết giáp của địch trên các 
đường phó, ta xây dựng chiến lũy, đặt chướng ngại vật, tiến hành 
đục tường nhà nọ sang nhà kia để dễ vận động. Khu vực phía Bắc 
hồ Hoàn Kiếm, thuộc địa bàn Liên khu I, là nơi triển khai thuận lợi 
nhất kế hoạch tác chiến này. 


Mặt trận Hà Nội đã bố trí một lực lượng quân sự tương đối 
mạnh bảo vệ Liên khu I. Ngoài lực lượng tự vệ do các khu phố 
trực tiếp điều động, còn các đơn vị đặt dưới sự chỉ huy của thành 
phố và các Liên khu. Vừa khẩn trương hoàn chinh tô chức chiến 
đầu, các khâu chuẩn bị về hậu cần cũng được chuẩn bị tương đối 
đầy đủ để có thể dùng từ 1 đến 2 tháng. Chiến lũy được dựng lên 
trên đường phó. 


194 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Tại Hà Nội, 20 giờ 3 phút ngày 19-12-1946, đèn điện thành phố 
vụt tắt. Đài Tiếng nói Việt Nam phát tín hiệu Tổng tiến công. Giờ 
cứu nước đã đến. Các lực lượng Vệ quốc quân, công an, tự vệ đồng 
loạt tiến công các vị trí giặc theo kế hoạch đã phân công. Ngay từ 
phút đầu, một số ỗ tác chiến của quân Pháp bồ trí ở đường phố Hà 
Nội và một số vị trí khác ở trung tâm thành phố đã bị tiêu diệt như: 
Nhà máy đèn Bờ Hồ, nhà máy điện, nhà máy nước Yên Phụ, Rạp 
chiếu bóng Majestic... Từ các Pháo đài Láng, Xuân Canh, Xuân 
Tảo, Đào Xuyên, pháo binh bắn yêm hộ, nã đạn vào các vị trí trong 
thành và một số nơi khác. Phối hợp với các lực lượng vũ trang, 
đông đảo nhân dân có tự vệ thành làm lực lượng nòng cốt hăng hái 
tham gia các công tác kháng chiến. Bộ đội giật bom phá cầu Long 
Biên. Tự vệ nỗ mìn đánh gục hàng loạt cây to và cột điện. Công 
nhân lật đồ những toa xe điện, xe lửa ở một số ngã ba, ngã tư. Nhân 
dân nội thành từ những khu buôn bán ở trung tâm đến những khu 
xóm nghèo ở ngoại ô đã đắp bao cát, cùng lực lượng vũ trang, ném 
đồ đạc xuống mặt đường, xây dựng thêm các chiến lũy. Các trục 
giao thông chính trong thành phố bị chặt đứt làm nhiều đoạn. Quân 
dân Hà Nội đã thực hiện đánh địch một cách chủ động trên tất cả 
những vị trí, địa bàn quan trọng trong thành phó bằng mọi lực 
lượng, mọi vũ khí có trong tay. Tuỳ theo khả năng. điều kiện, các 
lực lượng công nhân, thợ thủ công, viên chức, trí thức, giáo viên, 
học sinh, tiêu thương đều hăng hái tham gia chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu. 


Sau đòn tiến công đồng loạt ở Hà Nội và các thành phó, thị xã 
khác, quân địch tuy có dự liệu đề phòng nhưng vẫn bị bất ngờ, thế 
trận bị đảo lộn và lúng túng đối phó ở khắp nơi. 15 phút sau khi ta 
nỗ súng, địch tổ chức 4 mũi tiến công hòng đánh chiếm các mục 
tiêu then chốt. Chúng tập trung lực lượng có nhiều xe tăng, nỗ súng 
tắn công vào Bắc Bộ Phủ, Nhà Bưu điện, Nhà Ngân hàng và chiếm 
giữ những đầu mối giao thông huyết mạch như: Cầu Long Biên, ga 
Hà Nội... nhưng ở đâu chúng cũng vấp phải sức kháng chiến quyết 
liệt của quân và dân ta. 


195 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tự vệ khu nội thành tập kích vào Cửa Đông đốt cháy một kho 
xăng và vũ khí của địch. Tại khu Cửa Nam, một trung đội tự vệ bố 
trí súng máy trên gác nã súng vào quân Pháp ở Hàng Bông, Thợ 
Nhuộm, cho những tốp nhỏ tập kích vào đoàn xe thiết giáp và xe tải 
chở lính Pháp ở Cửa Nam và phó Tràng Thi. Một trong những trận 
chiến đấu oanh liệt nhất trong đêm 19-12 của quân và dân Thủ đô 
là trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phủ. Khu vực Bắc Bộ Phủ gồm các 
trụ sở của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Nhà làm việc của Chủ tịch Hồ 
chí Minh. Quân Pháp tập trung ở đây 300 lính lê dương VỚI Xe tăng, 
10 xe thiết giáp, hai khẩu pháo 75 ly, nhiều súng cối và một số đại 
liên mở cuộc tấn công vào Bắc Bộ Phủ. Tại Bắc Bộ Phủ, trận chiến 
đấu diễn ra hết sức ác liệt. Trong suốt 20 giờ, quân ta đã đánh lui 6 
đợt xung phong của địch, buộc chúng phải dùng máy bay để oanh 
tạc. Trước tình thế không thuận lợi, ta chủ động rút lui để bảo toàn 
lực lượng. Trận Bắc Bộ Phủ là một trận đánh lớn trong những ngày 
đầu kháng chiến ở khu trung tâm thành phố Hà Nội, ta tiêu diệt 122 
tên, phá hủy 4 xe tăng và 3 xe quân sự. Tại đây, xuất hiện gương 
chiến đầu và hy sinh oanh liệt của chính trị viên Lê Gia Định, dũng 
cảm ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Riêng ở khu vực Nhà 
hát lớn thành phố, Trung đội Vệ quốc đoàn và Tiểu đội tự vệ tại 
chỗ chiến đấu rất đũng cảm, bắn đến viên đạn cuối cùng và hầu hết 
đã anh dũng hy sinh. 

Trong khi đó, ngoại thành nỗi trống mõ làng này sang làng 
khác huy động lực lượng tiếp ứng cho nội thành. Các khu Lãng 
Bạc, Đại La, Đống Đa, Mê Linh, Đề Thám tập trung tự vệ từng đại 
đội, từng tiểu đoàn tiến vào các cửa ô phố hợp chiến đấu với các 
Liên khu phố I, II và II. Một số đơn vị tự vệ của Hoài Đức, Đan 
Phượng, thị xã Hà Đông, Thanh Trì cũng đã tham gia chiến đấu ở 
Hà Nội. 

Ngay trong đêm, các đội trật tự đã hướng dẫn hàng vạn đồng 
bào còn lại ở các khu phố chưa kịp tản cư ra khỏi vùng chiến sự. 
Mọi người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thành thị, rời bỏ khu phố thân 
yêu ra đi kháng chiến. 


196 


Chương I1I. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Một số xã ngoại thành nằm sát các cửa ô làm "vườn không nhà 
trông" đề phòng địch đánh ra. Các thị xã, thị trấn xung quanh Hà 
Nội cũng "triệt để tiêu thổ kháng chiến". Các đường giao thông từ 
Hà Nội đi các tinh bị quân dân địa phương triệt phá. Sân bay Bạch 
Mai bị quân dân Liên khu phố III khống chế. Quân dân Đặc khu 
Ngọc Thụy - Gia Lâm liên tiếp đột kích vào sân bay Gia Lâm I. 
Liên lạc giữa Hà Nội với các căn cứ đóng quân của địch ở các tỉnh 
hầu như bị cắt đứt. 

Các chiến sĩ và đồng bào Thủ đô đọc cho nhau nghe từng lời 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
ở từng ụ chiến đấu, trên chiến lũy, chiến hào giao thông - ai cũng 
như được tiếp thêm nguồn sức mạnh và niềm tin tất thắng. Hết 
ngày 20 và ngày 21-12, thực dân Pháp không mở được trận phản 
kích nào lớn nữa. Trong lúc đó quân dân ta vẫn liên tiếp tiến công 
chúng ở Stai-quai, nhà Delevaux, nhà ga Hà Nội, nhà dầu Shell, ở 
Yên Phụ, nhà in IDGO, Cửa Bắc, Thị chính. Quân Pháp đã không 
thực hiện được ý đồ làm chủ thành phố trong 24 giở. Không những 
thế, địch còn bị tôn thất lớn, chỉ trong đêm 19 rạng ngày 20-12, trên 
300 tên địch đã bị tiêu diệt, 5 xe tăng, 2 xe gíp, 7 xe vận tải đã bị 
phá hủy. 

Những ngày 20, 21, 22-12, ta vẫn phìm giữ chặt địch trong 
thành phó. Quân Pháp phản kích ráo riết. Chúng chia nhiều cánh 
quân bao vây, dùng pháo ngăn bắn trực tiếp vào các vị trí phòng 
thủ của ta trong nội thành, cho xe tăng dẫn bộ binh tắn công. Quân 
ta vừa chiến đấu ngoan cường giữ vững vị trí, đánh lui nhiều đợt 
tấn công của địch vừa chủ động liên tục tổ chức những cuộc tập 
kích và phục kích địch. 


Cánh quân địch từ Cửa Nam tiến theo Hàng Lọng bị quân ta 
phục kích, 15 tên bị diệt, 2 xe tăng và 2 xe vận tải bị phá hỏng. 
Trận chiến đấu giữa địch và ta ở khu Đấu Xảo kéo dài nhiều giờ. 
Một trung đội tự vệ chiến đấu và công an xung phong bám chắc 
từng ụ súng, bờ tường, diệt 20 tên. Ở khu nghĩa địa Tây đường 
Nguyễn Công Trứ, Vệ quốc đoàn và Tự vệ Liên khu II chặn đánh 


197 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


200 quân Pháp từ Lò Đúc tiến ra phố Huế, diệt 15 tên, phá 1 xe tải, 
đây lùi địch. Ngày 21, giặc Pháp tiến công trụ sở Bộ Giao thông 
công chính (164 Trần Quang Khải), trụ sở Bộ Quốc phòng (28 
Hàng Bài), trại Vệ quốc đoàn Trung ương (số 40 Hàng Bài). 


Chiến sự diễn ra ác liệt, chúng dùng cả máy bay ném bom, 
nhưng địch đánh ra phía nào cũng bị quân ta chặn lại. Lợi dụng 
đêm tối, các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, Tự vệ tập kích các vị trí địch ở 
nhà in Viễn Đông, đột nhập thành phía Cửa Bắc, bất ngờ nỗ súng 
vào khu đóng quân của địch. Bằng nhiều cách đánh thông minh, 
như nhử địch ra xa căn cứ, để chúng lọt vào trận địa bày sẵn, hoặc 
tìm cách kéo dài đội hình địch rồi đánh mạnh sau lưng, các chiến sĩ 
Thủ đô đã tiêu hao, tiêu diệt được nhiều địch. Những thắng lợi đầu 
tiên cô vũ nhân dân nội ngoại thành hăng hái đứng lên kháng chiến. 
Công nhân, lao động, viên chức, thầy giáo, trí thức, học sinh, sinh 
viên, người buôn bán nhỏ, nhà tư sản vừa tham gia đánh giặc, vừa 
phục vụ chiến đấu, động viên kháng chiến. Đại đội, trung đội Vệ 
quốc đoàn nào cũng nhận thêm nam nữ thanh niên tình nguyện đến 
xin nhập ngũ. Quân số các đơn vị tăng lên từng giờ. Nhân dân 
ngoại thành và cả nhân dân nội thành đủ các tầng lớp, các giới, mọi 
lứa tuổi, mới tạm tản cư cũng hăng hái đào hàng chục ki lô mét hào 
giao thông, hàng nghìn hầm hồ chiến đấu, phá hoại đường sá, cầu 
cống để ngăn bước tiến của địch. Trong ngày 20, 21 tháng 12 năm 
1946, ngoại thành đã quyên góp 150 tấn thóc ủng hộ bộ đội. Khắp 
các thôn xóm đều chuẩn bị tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà 
trồng, sẵn sàng ứng phó khi địch đánh tới. 


Tiếp sau ngày 21-12-1946, theo kế hoạch đã định, các lực 
lượng vũ trang của ta chiến đầu ở Liên khu phó I (giữa thành phó), 
bị địch vây kín bốn mặt, không phá vây rút ra ngoài mà trụ lại ngay 
ở đây. Dựa vào địa hình đặc biệt của Liên khu phó I, phố xá chật 
hẹp, nhiều đường hiểm ngõ sâu, rất thuận lợi cho chiến đấu phòng 
ngự bằng chiến thuật du kích, quân ta biến Liên khu phố I trở thành 
một cái chốt thép giữa lòng địch đề thu hút và giữ chân địch. 


198 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Trong lúc đó, các lực lượng của ta chiến đấu ở Liên khu phố II 
(phía Nam thành phố) và ở Liên khu phố III (phía Tây thành phố) 
bám chắc hướng các cửa ô, dựa vào nông thôn ngoại thành, tạo ra 
một vành đai vây hãm địch ở xung quanh, phối hợp tác chiến với 
Liên khu phố I trong ngoài cùng đánh. Sau khi đánh chiếm được 
các cửa ô và con đường vòng cung ngoại thành, quân Pháp quay 
vào quyết đánh lực lượng của ta ở Liên khu phố I. Sau khi có thêm 
viện binh từ trung tuần tháng 1-1947, chúng đã mở các cuộc tiến 
công mới ra cửa ô nhằm đây lực lượng ta ra xa thành phó. 


Quân Pháp ở trong thế trận nếu tập trung quân tiêu diệt Liên 
khu phố I thì bị quân và dân ta ở các cửa ô đánh ép từ ngoài vào; 
nếu xua quân ra mở các cửa ô thì lại bị quân và dân Liên khu phố I 
uy hiếp bên trong. Trong lúc địch chưa kịp tăng viện, lực lượng 
địch có hạn, ta có điều kiện kéo dài thời gian giam chân và tiêu hao 
địch. Kế hoạch "chiến tranh chớp nhoáng" bước đầu bị phá sản, 
địch chủ trương tập trung sức tiêu diệt lực lượng ta ở nội thành, sau 
đó mới đánh tỏa ra ngoại thành. Địch mở liên tiếp những trận tấn 
công vào: Hàng Da (ngày 22-12), Chợ Hôm, Lò Lợn (ngày 23-12); 
Hàng Bông (ngày 24-12), Đại Cổ Việt (ngày 25-12), Ô Cầu Dền 
(ngày 26-12), phá mìn khu Đông Kinh nghĩa thục (27-12)... Đồng 
thởi, địch có đánh thông đường 5 để tăng viện từ Hải Phòng lên và 
chiếm Cầu Đuống trên đường I để liên lạc với Bắc Ninh. 

Tính đến ngày 29-12-1946, đã diễn ra 47 trận đánh quyết liệt, 
trong đó có các trận tập kích vào Hàng Đậu (ngày 22-12), phố Mai 
Hắc Đề, Ninh Nhân, Nhà Dầu (nay là Trần Hưng Đạo, ngày 24-12), 
phố Duy Tân (nay là phố Huế, ngày 27-12), phố Khâm Thiên (ngày 
28-12). Đặc biệt, trong trận đánh ở chợ Hôm, chiến sĩ ta dũng cảm 
dùng bom ba càng lao vào xe tăng địch. Trên đường Đại Cô Việt, 
lần đầu tiên ta dùng badôca bắn trúng xe bọc sắt của địch. Tại khu 
Đông Thành, một tổ súng trường đã băn rơi tại chỗ một máy bay 
khu trục Moran. 


Về phía địch, không tiêu diệt nỗi các lực lượng của ta ở bên 
trong và lại luôn bị các lực lượng của ta ở bên ngoài tập kích, địch 


199 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


càng đánh càng bị tiêu hao. Địch thay đổi cách đánh chuyển sang 
cố gắng kiểm chế hoạt động của ta ở nội thành và tập trung lực 
lượng đánh ra ngoại thành tạo điều kiện cô lập và thanh toán các 
lực lượng của ta ở ngoại thành. 


Trong lúc chở quân tiếp viện từ Hải Phòng lên, từ ngày 30-12- 
1946 đến ngày 6-1-1947, địch mở liên tiếp 6 đợt tân công đánh 
chiếm vành đai ở các cửa ô, hình thành một mặt trận từ Lò Lợn đến 
Ô Cầu Dền, ngã tư Kim Liên, Kim Mã, Ngọc Hà, Thụy Khê, Yên 
Phụ. Quân ta đã chặn đánh địch quyết liệt giành giật lại từng tắc đất 
vành đai các cửa ô như trận Ô Chợ Dừa (ngày 30-12), trận Vĩnh 
Tuy (ngày 3-1-1947), Giảng Võ (ngày 4-1-1947). Trong lúc đó 
quân ta vẫn luồn sâu đánh mạnh vào các vị trí của địch ở trong 
thành phố và các chuyến xe vận tải của địch ở bở sông và đường 
Hàng Đậu. Đặc biệt Liên khu phố I vẫn là một lũy thép quyết chiến 
đầu giữa lòng Hà Nội. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Liên khu phó, chính quyền nhân 
dân vẫn đứng vững, tổ chức động viên nhân dân vừa lo chiến đấu 
chống giặc, vừa giữ gìn trật tự trị an, giải quyết những vấn đề cấp 
bách do cuộc sống trong vòng vây của địch đặt ra. 


Trong các trận đánh diễn ra dữ dội ở các cửa ô cũng như 
trong thành phó, nhân dân nội, ngoại thành luôn luôn có mặt trên 
trận địa làm nhiệm vụ cứu thành, tiếp tế, phục vụ chiến đấu. Sát 
cánh cùng anh em, chồng con, phụ nữ Thủ đô nêu cao khí phách 
anh hùng, tiêu biểu là: Tiểu đội nữ cứu thương Đại đoàn 134, 
những người con gái làng hoa Ngọc Hà, Tiểu đội nữ giao thông 
Lãng Bạc đã vượt qua nguy hiểm góp phần giữ vững mạch máu 
liên lạc giữa Liên khu phố I với hậu phương. 

Nhân dân các tỉnh xung quanh đều hướng về Hà Nội phối hợp 
với nhân dân Thủ đô đánh giặc, Trung đoàn Vệ quốc quân Sơn Tây 
- Hà Đông, Thái Nguyên - Phúc Yên đã đưa một bộ phận lực lượng 
vào tăng cường cho cuộc chiến đấu trên các cửa ô. 


200 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Địch bị giam chân trong thành phô đã nửa tháng, lực lượng địch bị 
tiêu hao một bộ phận. Lực lượng ta tuy bị tốn thất nhưng đã được rèn 
luyện, thử thách và trưởng thành, được Trung ương Đảng và Bộ Chi 
huy chỉ đạo sát sao, Khu ủy và Ban Chỉ huy Khu XI quyết tâm vừa 
chiến đấu vừa xây dựng, giữ vững thế trận kéo dài thêm thời gian giam 
chân địch. 

Thực hiện chủ trương của Khu ủy và Ban Chỉ huy Khu XI, 
Đảng ủy Liên khu phố I thống nhất các lực lượng vũ trang gồm các 
đơn vị tự vệ chiến đấu và tự vệ thành cùng Vệ quốc quân và công 
an xung phong trong Liên khu phó, ngày 6-1-1947 chính thức thành 
lập Trung đoàn Liên khu I, lấy Tiểu đoàn 101 Vệ quốc quân làm 
nòng cốt. Phần lớn các chiến sĩ trong Trung đoàn đầu tiên này là 
công nhân và nhân dân lao động. Bí thư Liên khu phố Lê Trung 
Toàn trực tiếp làm Chính ủy Trung đoàn. Tiếp đó, ở các Liên khu 
phố II và III, cũng lần lượt thành lập các Trung đoàn 52, Trung 
đoàn 48 gồm các đơn vị đang chiến đấu trên các cửa ô. 


Ngày 12-1-1947, Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất đặt 
tên Trung đoàn Liên khu I là Trung đoàn Thủ đô. Cùng thời gian 
ấy, Ban Thường vụ Quốc hội tặng Trung đoàn 48 danh hiệu Trung 
đoàn Thăng Long. Trung đoàn Thủ đô ra đời đánh dấu bước trưởng 
thành mới của các lực lượng vũ trang Thủ đô anh hùng và đã làm 
tăng thêm sức chiến đấu của quân và dân Liên khu I. 

Ngày 13-1-1947, Đội Quyết tử của Trung đoàn Thủ đô được tổ 
chức và làm lễ tuyên thệ trước khi bước vào đợt chiến đấu mới. Tại 
rạp Tổ Như, các chiến sĩ Quyết tử sẵn sàng chiến đấu ở những nơi 
ác liệt nhất với lời thề: "Chúng ta thà sống chết với Thủ đô", 
"Chúng ta còn thì Thủ đô không bao giờ mắt". 

Buộc phải đánh kéo dài hằng tháng trong thành phó, quân đội 
viễn chinh Pháp bị hao mòn về lực lượng, giảm sút về tinh thân, 
gặp khó khăn và chờ tăng viện. Ta cũng có những khó khăn về tiếp 
tế hậu cần vì còn hàng vạn người dân bị mắc kẹt trong thành phó. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ, một 
cuộc thương lượng tại chỗ giữa ta và Pháp được tiến hành qua 


201 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


lãnh sự một số nước (Trung Hoa, Anh, Mỹ). Hai bên đã thương 
lượng ngừng bắn tạm thời vào ngày 15-1-1947! để cho nhân dân và 
ngoại kiều tản cư ra khỏi vùng chiến sự ác liệt. 


Nhân cơ hội đó, Đảng ủy Liên khu I đã tổ chức cho trên 10.000 
người ra khói thành phố, trong đó có đoàn cán bộ cùng 3.500 tự vệ 
cải trang làm dân thường ra theo. Để củng có tổ chức chuẩn bị 
chiến đấu trong hoàn cảnh gay go ác liệt hơn, ta dự định chỉ để lại 
khoảng 500 người ở lại Liên khu phố I, tuy nhiên vẫn có hơn 1.000 
người vì có nhiều người tự nguyện ở lại. 


Giữa tháng 1-1947, sau khi đánh thông được đường số 5, có 
thêm quân từ Hải Phòng lên, địch tập trung cố gắng quyết tâm tiêu 
điệt lực lượng của ta ở Thủ đô. 


Từ ngày 15-1-1947, địch tiếp tục mở những trận tiến công mới 
trên con đường vòng cung Vĩnh Tuy, Ngã tư Trung Hiền, Ngã tư 
Vọng, Bạch Mai, Ngã tư Sở, Cầu Giấy - đến ngày 23-1-1947, 
chiếm được Nhật Tân, địch đã kiểm soát được con đường vòng 
cung bao quanh thành phố. Để đẩy chủ lực của ta đi xa hơn nữa, 
địch còn có những trận đánh sâu ra ngoại thành như ở Nam Dư 
Thượng (ngày 18-1), Giáp Bát, Yên Duyên (ngày 1-2), phủ ly Hoài 
Đức, Cổ Nhuế, Chèm (ngày 17-2). Địch đã huy động một lực lượng 
đông hơn ta từ 6 đến 8 lần, quyết đánh dứt điểm các vị trí của ta 
trên con đường vòng cung. 


Các đơn vị chiến đấu của ta ở Liên khu phố II và các khu Đề 
Thám, Mê Linh; ở Liên khu phố IH và các khu Đống Đa, Đại La, 
Lãng Bạc chiến đấu hết sức ngoan cường trước khi rút lui ra ngoài 
thành, chặn đánh từng bước những mũi tiến công của địch, gây cho 
chúng nhiều tốn thất, như ở Vĩnh Tuy, nhà thương Vọng, Cầu Giấy, 
Nhật Tân, Giáp Bát, Nam Dư Hạ và một số nơi khác Địch dành 
nhiêu thời gian và lực lượng cũng không thể tiêu diệt nôi lực lượng 
của ta. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Thành ủy Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ Đảng 
Cộng sản Việt Nam Thành phó Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 1989, tr. 245. 


202 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Chiếm được vành đai các cửa ô và con đường vòng cung bao 
quanh thành phó, quân địch quay vào quyết diệt lực lượng của ta 
ở Liên khu phố I. Bước vào cuộc chiến đấu mới, quân và dân 
Thủ đô tự hào phấn khởi được đón nhận Thư gửi chiến sĩ quyết 
tử quân Thủ đô của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27-1-1947, nhân 
dịp Tết Đinh Hợi: "... Các em là đội quyết tử, các em quyết tử để 
cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tỉnh thần tự tôn, 
tự lập của dân tộc ta mấy nghỉn năm để lại... Nay các em gan 
góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống 
Việt Nam muôn đời về sau" 


Khu ủy và Ban Chỉ huy mặt trận Khu XI đã tổ chức phô biến 
thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng đơn vị, từng chiến sĩ, từng 
chiến lũy, từng chiến hào cỗ vũ quân và dân Thủ đô vượt lên trên 
mọi hy sinh gian khổ, đoàn kết chiến đấu. Đảng ủy Liên khu phố I 
và Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô đã tổ chức cho quân và dân 
Liên khu một cái Tết cỗ truyền trong vòng vây của giặc. 


Từ ngày 6-2-1947, với lực lượng lớn bộ binh có thiết giáp, 
trọng pháo, máy bay yêm hộ, giặc Pháp mở một đợt tổng công 
kích vào Liên khu phố I nhằm đây lực lượng của ta ra ngoài thành 
phố. Cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội càng trở lên quyết 
liệt. Ngày đêm liên tiếp, chúng từ phía Nam đánh vào nhà Xôva 
(Sauvagc), Trường Ke (Quai) từ bờ sông đánh vào, chiếm những 
cửa ngõ của Liên khu phố I; từ trong thành đánh ra các phố Hàng 
Thiếc, Hàng Nón, Hàng Bồ từ phía Bắc đánh xuống Đồng Xuân, 
Hàng Chiếu, Hàng Đường vây ráp quân ta từ bốn phía. Chúng 
ném bom ác liệt vào khu trung tâm gần các phố Hàng Bạc, Hàng 
Mắm, Mã Mây, nơi chúng cho là ta đặt cơ quan chủ lực của Liên 
khu phố I. 


Cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường của quân và dân Liên khu 
phố I được sự chi viện hết lòng của nhân dân nội ngoại thành là 


1. "Thư gửi các chiến sĩ quyết tử Thủ đô ngày 27-1-1947", Hồ Chí Minh: Toàn 
rập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 35. 


203 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đỉnh cao của cuộc chiến tranh toàn dân trong những ngày đầu 
kháng chiến ở Thủ đô. Trung đoàn Thủ đô là nòng cốt của cuộc 
chiến đấu. Các tầng lớp công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị, 
thanh niên, học sinh và những người yêu nước thuộc đủ mọi lứa 
tuổi đã sát cánh bên nhau cùng chung một chiến hào giết giặc. 
Trong vòng vây của địch, mọi thứ từ nước uống, lương thực đến 
đạn dược đều thiếu thốn, nhưng với tính thần "Quyết tử cho Tổ 
quốc quyết sinh", Đảng bộ Liên khu phó I đã tổ chức động viên 
quân dân chiến đấu bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. 


Đến thượng tuần tháng 2-1947, các trận đánh của quân và dân 
ta ở Liên khu phô I đã diễn ra trong điều kiện lực lượng so sánh 
địch và ta quá chênh lệch. 


Trận địa Liên khu phố I bị thu hẹp dần. Việc tiếp tế từ ngoài 
vào rất khó khăn. Xung quanh Liên khu I, vị trí địch dày đặc. Trước 
tình hình đó, các lực lượng vũ trang ở Liên khu phố I được lệnh rút 
khỏi Hà Nội để bào toàn lực lượng tiếp tục chiến đấu lâu đài. 


Vào ngày 17-2-1947, vào 10 giờ sáng, Chính ủy Trung đoàn 
Thủ đô phỏ biến kế hoạch rút quân cho cán bộ chỉ huy tiêu đoàn. 
Các đơn vị của Liên khu phố II và III tiếp tục tắn công địch. Trung 
đoàn Thủ đô sau khi làm công tác phá hoại, nghi binh cùng với tự 
vệ và nhân dân rút ra khỏi thành phó, bảo toàn lực lượng cho cuộc 
chiến đấu lâu dài. 

18 giờ ngày 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô đã bí mật tổ chức 
một cuộc hành quân rút khỏi Liên khu phố I, vượt đê sông Hồng 
qua gầm cầu Long Biên, rồi vượt sông Hồng qua Phúc Yên an toàn. 
Đến 9 giờ sáng ngày 18-2, địch mới phát hiện và cho lực lượng 
đuôi tiếp. Chúng đã bị Tiểu đội du kích Hồng Hà chặn đánh, kìm 
chân lại. Cả Tiểu đội du kích Hồng Hà do Nguyễn Văn Nại chỉ huy 
đã anh dũng hy sinh. Ngày 18-2, Trung đoàn Thủ đô đã có mặt 
đông đủ trên đất Phúc Yên. Cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn phấn 
khởi đón nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng 
chi huy Võ Nguyên Giáp. Trong thư có đoạn viết: "Các chiến sĩ đã 
chiến đầu hai tháng ròng rã giữ vững ngọn cờ nước Việt giữa Thủ đô 


204 


Chương 1II. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Hà Nội. Các chiến sĩ đã nêu cao tinh thần oanh liệt của dân Việt 
và thanh danh rực rỡ của Quân đội quốc gia Việt Nam. Các chiến 
sĩ lại mở được con đường máu vượt qua vòng vây quân địch để 
thực hiện chỉ thị bảo tồn chủ lực. Các chiến sĩ sẽ tiếp tục chiến 
đâu cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta sẽ chiến đấu 10 năm hay lâu 
hơn nữa nếu cần. Cho đến ngày Tổ quốc độc lập, thống nhất. Cho 
đến ngày Thủ đô Hà Nội được rạng mặt làm Thủ đô một nước độc 
lập, thông nhất"! 


Với việc rút lui bí mật thần kỳ của Trung đoàn Thủ đô về hậu 
phương an toàn đúng lúc, cuộc chiến đâu 60 ngày đêm ở Hà Nội kết 
thúc. Quân và dân Hà Nội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an 
toàn được cơ quan đầu não của Chính phủ. 

Có thể nói, cuộc chiến đấu 60 ngày đêm không cân sức của 
quân dân Hà Nội là bức tranh sinh động, ngay từ đầu đã cụ thể hóa 
Lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thà hy sinh 
tắt cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ". Trong 60 ngày đêm chiến đấu, quân dân Hà Nội đã phát 
huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đã đánh 
gần 200 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu trên 2.000 tên 
địch, phá hủy nhiều xe các loại, bắn rơi và phá hủy 5 máy bay, 
100 xe quân sự, trong đó có 22 xe tăng, 5 xe bọc thép. bắn chìm 2 
ca nô, thu nhiều quân trang, quân dụng. Các cơ quan Đảng và Nhà 
nước được di chuyển về căn cứ, hàng chục vạn đồng bào Thủ đô 
đã tản cư an toàn. Thắng lợi của 60 ngày chiến đấu ở Hà Nội là 
thắng lợi của tinh thần quyết chiến quyết thăng của Vệ quốc đoàn 
và Tự vệ Hà Nội, của những người tình nguyện ở lại "sống chết 
với Thủ đô". 

Thắng lợi của quân dân Thủ đô trong những ngày đầu kháng 
chiến toàn quốc có ý nghĩa hết sức to lớn: đây là trận đánh then 
chốt mở đầu khi ta phát động Toàn quốc kháng chiến. Đó cũng là 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 214. 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


một thành công điển hình của nghệ thuật toàn dân đánh giặc và 
nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh trên toàn bộ đất nước một 
cách chủ động, đúng thời cơ lịch sử. Toàn dân đánh giặc, đánh giặc 
mọi lúc, mọi nơi bằng mọi thứ vũ khí có trong tay là nét đặc trưng 
của 60 ngày đêm chiến đầu ở Thủ đô Hà Nội. Quân dân Hà Nội đã 
ngoan cường chiến đấu giam chân địch với thời gian gấp đôi dự 
kiến ban đầu, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến 
trường kỳ. 

Đối với quân viễn chinh Pháp, nhiệm vụ chiến lược đầu tiên 
không phải là chiếm một đầu cầu, một hải cảng để làm chỗ đứng 
chân mà phải chiếm được Hà Nội, đây được các lực lượng kháng 
chiến ra xa Thủ đô, dựng lên một chính quyền tay sai. Công việc 
đó cần được tiến hành càng nhanh càng tốt. Chính vì vậy, Hà Nội 
trở thành tâm điểm của cuộc kháng chiến toàn dân trong những 
tháng đầu. 


Sau khi Trung đoàn Thủ đô đã rút khỏi Hà Nội, quân Pháp 
không ngờ họ lại bị hãm trong thế bao vây, tất cả các đường vào Hà 
Nội đều đã bị quân Việt Nam cắt và kiểm soát. Quân dân Hà Nội 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chiến đấu kiên cường, 
kìm chân các lực lượng chiến lược quan trọng của địch trong hơn 
hai tháng không vượt khỏi phạm vi Hà Nội. 


2. Cuộc chiến đấu tại một số thành phố khác ở Bắc vĩ tuyến 16 


Theo lệnh của Chính phủ, nhân dân cả nước đã nhất tễ đứng lên, 
hành động nhanh chóng để phối hợp với Thủ đô Hà Nội. Lệnh tiêu 
thô kháng chiến, phá hoại cầu đường được triệt đề thi hành khắp nơi, 
khiến các doanh trại của quân Pháp đóng ở miền Bắc từ Vĩ tuyến l6 
trở ra đều bị cô lập, bao vây, không liên lạc được với nhau. 

Nhận được lệnh, các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 có quân Pháp 
đóng đều nhất tê nỗ súng tấn công địch, phối hợp chiến đấu cùng 
với Hà Nội. Các cuộc chiến đấu diễn ra suốt gần 100 ngày (từ 19- 
12-1946 đến 3-1947) với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Cuộc chiến 
đấu đã thực hiện xuất sắc nhiều mục tiêu đặt ra cho nó. Ngay khi 


206 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


cuộc chiến nỗ ra, trừ một số nơi như Bắc Giang, Huế, địch co vào 
cố thủ, ở những nơi khác, chúng phản kích dữ dội. Quân và dân ta 
bình tĩnh bố trí, vận dụng cách đánh thích hợp. Mỗi thành phó, thị 
xã đều có cách đánh riêng của mình. 

Thành phố Đà Nẵng là hải cảng quan trọng, cửa ngõ ở miền 
Trung Trung Bộ. Tại đây địch có 6.500 quân đóng thành 2 cụm ở khu 
vực xung quanh cảng và sân bay. Cuộc chiến đầu của quân dân thành 
phố Đà Nẵng diễn ra trong điều kiện lực lượng so sánh về quân sự rất 
chênh lệch, song với tinh thần dũng cảm, quân ta đã tiêu hao được một 
số sinh lực địch, ngăn chặn bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho 
toàn tỉnh chuyển sang kháng chiến lâu dài. Lúc này, lực lượng vũ 
trang cách mạng ở Quảng Nam - Đà Nẵng sau một năm xây dựng đã 
trưởng thành và phát triển lên một bước. Ở thành phố Đà Nẵng có 
Trung đoàn 93, Trung đoàn 96 cùng hàng nghìn tự vệ chiến đầu, tự vệ 
thành, công an xung phong, biệt động. Tuy nhiên, so sánh lực lượng 
về quân sự giữa ta và Pháp ở Đà Nẵng rất chênh lệch. Theo phương 
án tác chiến, đúng 2 giở ngày 20-12, các đơn vị đồng loạt tiến công 
vào vị trí địch. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trên các đường 
phó, công sở. Tự vệ dùng bom phá sập nhà máy điện. 


Trong các ngày 21, 22 tháng I2, địch dùng pháo từ tàu chiến 
bắn phá đữ dội nhiều nơi và tập trung lực lượng đánh mạnh về phía 
sân bay. Lúc này, một số đơn vị của Trung đoàn 93 đã vào tham gia 
chiến đấu trong thành phó. Bộ đội, dân quân tự vệ Đà Nẵng, Hòa 
Vang chặn đánh địch quyết liệt ở khu vực từ Chợ Mới đến sân bay. 


Ngày 30-12, Tiểu đoàn 101, Trung đoàn 93 chặn đứng lực 
lượng Pháp tiến ra hướng bến đò Xu, diệt hơn 50 tên địch. Tại nội 
thành, bộ đội tự vệ, công an liên tiếp tập kích vào các vị trí địch, 
phục kích bọn đi tuần, trừng trị bọn Việt gian đầu sỏ phản động, cắt 
đường dây điện thoại, đánh các bãi để xe, đốt kho tảng làm náo 
động thành phó. Ngày 17-1, quân Pháp từ Nam Ô đánh lên đèo Hải 
Vân và đô bộ lên Lũng Lô, cố khai thông con đường qua đèo đẻ 
tiếp vận cho đồng bọn đang bị quân dân Thừa Thiên vây đánh trong 
thành phố Huế. Dựa vào thế núi hiểm trở, Vệ quốc đoàn chặn đánh địch 


207 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trên cả hai tuyến đường bộ và đường sắt. Trong ba ngày chiến 
đấu, ta tiêu diệt hơn 200 lính Âu Phi, biến Hải Vân thành mồ chôn 
giặc Pháp. 


Sau một tháng chiến đấu, bằng tính thần dũng cảm và cách 
đánh mưu trí, sáng tạo, quân và dân Đà Nẵng đã tiêu hao nhiều sinh 
lực địch, ngăn chặn bước tiến của giặc Pháp, tạo điều kiện cho toàn 
tỉnh chuyển vào kháng chiến lâu dài. Trung đoàn 96, đơn vị đã lập 
công xuất sắc trong những ngày đầu kháng chiến tại Đà Nẵng được 
ông Phạm Văn Đồng, đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại 
Nam Trung Bộ tặng lá cờ "Giữ vững”. 


Tại Huế, lực lượng ta có 3 tiểu đoàn và 2.000 tự vệ. Bộ chi huy 
điều động tăng cường cho Huế 1 tiểu đoàn, 1 đại đội của chiến khu. 
Ở thành phố Vinh có Trung đoàn Tiếp phòng, các đại đội của tỉnh 
Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và 1 khẩu pháo 75 ly cùng với chỉ 
huy pháo thủ. 


Về phía địch, với 750 lính viễn chỉnh Pháp thuộc Trung đoàn 
bộ binh thuộc địa số 21, Trung đoàn thiết giáp số 6 đánh 20 địa 
điểm ở bờ Nam sông Hương, hình thành một khu tam giác, một 
phía là sông Hương, một phía là sông An Cựu, một phía là đường 
Tự Đức. Ngoài ra có trên 250 kiều dân Pháp cũng được trang bị vũ 
khí. Bộ chỉ huy Pháp âm mưu sử dụng đội "tiếp phòng" chiếm giữ 
những vị trí trọng yếu, từ trong đánh ra kết hợp với các đơn vị từ 
Lào đánh xuống và cánh quân đỗ bộ đường bộ, đánh chiếm Thừa 
Thiên và các tỉnh Trung Trung Bộ, mở rộng chiến tranh xâm lược. 
Lực lượng vũ trang ta ở Thừa Thiên - Huế có Trung đoàn Trần Cao 
Vân (tức Trung đoàn 101 gồm 3 Tiểu đoàn: 14, 17, 18), Tiểu đoàn 
tiếp phòng quân Thuận Hóa, Tiểu đoàn tiếp phòng quân Vinh, bốn 
đại đội thuộc các Trung đoàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Trị. Tự vệ chiến đấu toàn tinh có khoảng ] vạn, riêng Tự vệ 
thành Huế có khoảng 1.000 người. Vũ khí trang bị của ta có hạn. 2 
giờ 30 phút sáng 20-12, công nhân dùng bom phá nhà máy điện. 
Đèn thành phố vụt tắt. Súng nỗ khắp toàn thành, mặt trận Huế nỗ 
súng tấn công quân Pháp. 


208 


Chương l1I. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Cuộc tiến công diễn ra muộn hơn so với Hà Nội nên địch đã 
chuẩn bị đối phó. Vệ quốc đoàn, tự vệ tần công các vị trí Pháp cùng 
khu vực Cầu Ga, cầu Tràng Tiền, cầu An Cựu. Liên tiếp trong các 
ngày 21, 22 đến 30-12, quân ta tấn công khách sạn Morin, nhà 
thông tin tuyên truyễn... 


Cuộc chiến đấu đánh địch ở Huế đã diễn ra trong vòng 50 ngày 
đêm. Quân Thừa Thiên - Huế đã tân công tiêu hao, tiêu diệt gần 
200 tên địch. Nhiều chiến sĩ tự vệ thành anh dũng hy sinh trong các 
trận đánh vào miễu Đại Càn, trường Thiên Hựu, nhà tên mật thám 
Sogny... Có những đội cảm. tử bị quân địch phản kích từ nhiều phía 
đã chiến đấu đến người cuối cùng. Nhân dân thành phố Huế thuộc 
mọi tầng lớp đều hăng hái tham gia kháng chiến làm nhiệm vụ tiếp 
tẾ, tải thương, phục vụ chiến đấu. 


Tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), cuộc chiến đấu của quân ta 
buộc địch phải đầu hàng. Ta thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân 
dụng. Một đại đội Vệ quốc đoàn thuộc Trung đoàn 57, Chiến khu IV 
và một đại đội tự vệ thành bao vây, nô súng tắn công trung đội Pháp 
đóng tại Sở canh nông. Sau hơn I giờ chống cự, địch rút lên tầng gác 
cố thủ. Trong thế cô lập, trước sức mạnh áp đảo của ta, đến 1 giờ sáng 
ngày 20-12, cả trung đội Pháp đầu hàng. Ta bắt 34 tù binh, thu toàn bộ 
vũ khí. Tại sân bay Nghi Lộc, ta bắt tổ lái và một máy bay Moran. 
Chiến công của quân dân thành phố Vinh đã cổ vũ mọi người hãng 
hái khẩn trương chuẩn bị kháng chiến. 

Hải Dương là một vị trí chiến lược quan trọng nằm trên đường 
Hà Nội - Hải Phòng. 

Nhận được lệnh chiến đấu vào lúc 20 giờ 40 ngày 19-12-1946, 
Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 4) Vệ quốc đoàn cùng các đơn vị cảnh 
vệ, tự vệ chiến đấu, công an xung phong đã đồng loạt nỗ súng tấn 
công địch. 

Tại cầu Phú Lương, Lai Vu, mỗi nơi có I trung đội Pháp gác 
với bộ đội ta. Theo kế hoạch, Trung đoàn 44 thuộc Chiến khu III được 
giao nhiệm vụ tự vệ đánh địch ở thị xã Hải Dương, cầu Phú Lương, 


209 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cầu Lai Vu; phá hoại đường số 5, đánh quân tiếp viện cắt đứt giao 
thông địch từ Hải Phòng lên Hà Nội. 


Ngày 20-12, quân Pháp ở Hải Phòng đã mở cuộc tấn công 
chiếm đường số 5 khai thông việc vận chuyền tiếp tế cho Hà Nội. 
Nhân dân hai bên đường phá cầu, dựng vật chướng ngại, chôn mìn, 
bám đánh địch suốt dọc đường. Cuộc chiến đấu trên đường số 5 
diễn ra quyết liệt. Các chiến sĩ Trung đoàn 44 phối hợp với tự vệ du 
kích, dựa vào làng mạc ven đường, thường xuyên hoạt động quấy 
rối, phục kích đánh địch trên toàn tuyến buộc địch phải rải quân 
đóng chốt kết hợp với càn quét bảo vệ đường. 


Tại Bắc Ninh, Bắc Giang: Quân Pháp có I tiểu đoàn đóng ở nhà 
Câu lạc bộ thị xã Phủ Lạng Thương, sân bay Hạ Vĩ và trại bảo an binh 
(thành Bắc Ninh). Trung đoàn Bắc - Bắc thuộc Chiến khu XII được 
lệnh tấn công những vị trí này, 3 giở sáng ngày 20, đã nỗ súng. Chiến 
sự diễn ra ác liệt ở cả ba nơi. Ngày 30, địch phải bỏ Bắc Giang, Bắc 
Ninh, rút về Hà Nội. 

Thành phố Nam Định được thực dân Pháp coi là quan trọng 
vào hàng thứ ba ở Bắc Bộ, sau Hà Nội và Hải Phòng. Tại đây 
Pháp có 650 quân thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh thuộc 
địa số 6 (2/6e RIC) đóng thành bốn khu vực (trại Cairo, khu nhà sĩ 
quan, khu máy sợi, khu máy đệt) và ba vị trí lẻ. Hầu hết các vị trí 
đều có tường cao, nhà cửa xây cất rất kiên cố. Các lực lượng vũ 
trang Nam Định trực tiếp đánh địch tại nhiều vị trí. Sau 86 ngày 
đêm liên tục chiến đấu, quân dân Nam Định đã kiềm chế, giam 
chân một lực lượng lớn quân viễn chỉnh Pháp, đã giết và làm bị 
thương hơn 400 tên, trong đó có nhiều sĩ quan và binh lính Âu 
Phi, bắt sống 6 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Cùng 
với Thủ đô Hà Nội và một số thành phó, thị xã khác ở Bắc Bộ, 
cuộc chiến đấu của quân dân Nam Định đã làm thất bại âm mưu 
đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, góp phần cùng cả 
nước có thêm thời gian củng cố và xây dựng lực lượng chuẩn bị 
cho cuộc kháng chiến lâu dài. 


210 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Thực hiện hướng chiến lược tấn công ở Hà Nội và các thành 
phố, đô thị có quân địch đóng trên bắc vĩ tuyến l6 và cuộc chiến 
đâu của quân dân ta hãm địch trong các đô thị (kéo dài trong vòng 
2 đến 3 tháng), tiêu hao và tiêu diệt được một số sinh lực địch trong 
điều kiện so sánh lực lượng ta và địch còn chênh lệch mà vẫn bảo 
toàn được lực lượng nhằm chuyên toàn bộ đất nước sang kháng 
chiến lâu dài là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đầu tiên trong 
cuộc kháng chiến toàn quốc của quân và dân Việt Nam. 


3. Nam Bộ và Nam Trung Bộ phối hợp chiến đấu trong 
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 


Các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ thì cuộc kháng chiến đã 
bắt đầu từ lâu, nhưng hưởng ứng cuộc kháng chiến toàn quốc, các 
địa phương và các đơn vị nỗ súng mở nhiều cuộc tấn công quấy rồi, 
phong tòa và phá hoại, nhằm trợ lực cho các địa phương khác trong 
toàn quốc. Trong khoảng 15 tháng, từ 23-9-1945 đến 19-12-1946, 
quân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã trải qua một chặng đường 
nhiều thử thách, hy sinh, đã hoàn thành sứ mệnh của người lính tiên 
phong trong cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của dân tộc. 
Bằng xương máu, bằng ý chí quyết tâm và lòng đũng cảm, quân 
dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã giam chân gần 4 vạn quân viễn 
chinh Pháp trong tông số 7 vạn quân trên toàn Đông Dương không 
cho chúng triển khai nhanh chóng kế hoạch mở rộng chiến tranh ra 
các vùng khác trên đất nước ta. Điều này đã tạo điều kiện hết sức 
quý báu cho quân dân ta ở miền Bắc và Trung Bộ có thời gian để 
chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho toàn quốc kháng chiến và từ khi 
cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, quân dân Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ lại phối hợp với quân dân Hà Nội, quân dân cả nước 
chiến đầu chống kẻ thù chung. 


Từ tháng 12-1946, Trung ương Đảng đã hai lần gửi thư, điện 
cho Xứ ủy lâm thời Nam Bộ nêu rõ chủ trương của Đảng gấp rút 
chuẩn bị kháng chiến toàn quốc và nhắn mạnh: "Nhiệm vụ của 


211 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nam Bộ là không để cho Pháp đem hết tài sản chiếm được ở Nam 
Bộ ra đánh Trung, Bắc"!. 


Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Nam Bộ phải thực 
hiện một số công tác sau: "Tìm cách uy hiếp thành phố Sài Gòn, 
phá hoại các kho tàng quân nhu, thuyền bè chuyên chở của địch; 
kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị của quản 
chúng...; tổ chức các đội xung phong cảm tử, tiểu trừ Việt gian, 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đây mạnh công tác địch 
vận, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân, đặc biệt vận động đồng 
bào theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa... ". 


Trước tình hình đó, đáp Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và thực 
hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng, Xứ ủy lâm thời Nam Bộ chỉ 
thị cho các Khu: "Mở rộng và phát triển chiến tranh du kích lên 
một bước mới, đây mạnh đánh địch ở khắp các mặt trận, mở một 
cuộc tổng tiến công quấy rồi, phong tỏa, phá hoại, góp phần phá 
cuộc tiến công của địch trên các chiến trường Bắc Bộ và Trung 
Bộ"? và từ tháng 11, 12-1946, công tác chuẩn bị kháng chiến toàn 
quốc diễn ra khẩn trương hơn. Tại Sải Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, 
hòa cùng tiếng súng của cả nước, các ban công tác, đội trinh sát 
vũ trang, công an xung phong tô chức thắng lợi nhiều trận tập kích 
vào căn cứ quân sự, kho tàng diệt nhiều tên tay sai ác ôn, bồi bút 
phản động. 


Trong bối cảnh quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia định bước 
vào giai đoạn cùng cả nước kháng chiến, Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và các Chỉ thị của Trung ương Đảng có tác dụng cổ vũ 
mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí quyết chiến chống xâm lược, vạch 
đường hướng cơ bản vẻ kháng chiến. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập §, 1945-1947, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 156. 

2. Miền Đông Nam Bộ kháng chiến (1945-1975), tập I, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1990, tr. 119. 


212 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Phối hợp với Bắc Bộ và Trung Bộ, quân dân Nam Bộ đã tích 
cực đứng lên từ đồng bằng sông Cửu Long đến Biên Hòa, Thủ Dầu 
Một, cuốc đường sá, phá cầu cống, bóc đường sắt, dựng cản, ngăn 
sông, nơi thì đánh các đoàn tâu, nơi thì bắn chìm tàu chiến địch, bắt 
sống Bộ trưởng Trương Vĩnh Tống của Chính phủ bù nhìn. 


Ngày 20-12-1946, 15 đội tự vệ thành và các đội cảm tử đồng 
loạt nỗ súng, gây tiếng vang lớn trong thành phó. Tại Sài Gòn, ngay 
trong tháng 1-1947, Ban công tác đột nhập vào nhà hàng La 
Rosethe trên đường Mac Mahon, đặt mìn sập 1/3 ngôi nhà, giết 7 
phì công Pháp. 


Cũng trong tháng 1-1947, các chiến sĩ Liên tác chiến đâu quân 
2-4-6 đột nhập trụ sở "Mặt trận bình dân” tại Ngã Sáu, bắn chết tên 
Cò Ngạc, Chủ tịch Mặt trận Bình dân Nam Kỳ, ta thu l súng và 
giải tán tô chức phản động này. 

Ngày 16-2, ta đốt cháy kho hàng ở cảng Nhà Rồng, làm thiệt 
hại trên 5 triệu đồng Đông Dương. Ngày 26-3-1947, anh Võ Hồng 
Tâm, đội viên tự vệ giết chết tên Đại tá Hans Inpelt, Ủy viên Cộng 
hòa Pháp ở Lào mới đến Sài Gòn. Cũng trong tháng 3-1947, một tô 
trừ gian của lực lượng ban công tác thành đã bắn chết tên Lê Văn 
Hận và 10 tên tay sai ở Chợ Lớn. Trong tháng 4-1947, bọn ngụy tô 
chức Hội trợ ở vườn Tao Đàn, Khu bộ Khu VỊI chỉ thị giải tán Hội 
chợ này. 

Trong hai ngày 27 và 28-2-1947, Xứ ủy lâm thời Nam Bộ họp 
Hội nghị mở rộng, quyết định mở một cuộc “tổng tiến công, quây 
rôi, phong tỏa, phá hoại". Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ ủy 
Nam Kỳ, khắp Nam Bộ diễn ra những trận "kinh tế chiến", "giao 
thông chiến". Nhiều cơ sở hậu cần của địch, nhiều đồn điền cao su 
bị phá, nhiều đường giao thông bị băm nát. 

Chiến tranh du kích ở các vùng bị địch chiếm đóng đã phối 
hợp nhịp nhàng với những cuộc đình công, bãi khóa, bãi thị của 
công nhân, học sinh và nhân dân ở thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lớn, gây cho giặc Pháp nhiều khó khăn và tốn thất. 


23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Các đơn vị vũ trang củng cố thêm một bước về tổ chức và 
đây mạnh hoạt động tác chiến tiêu diệt địch. Tháng 3-1947, Tiểu 
đoàn vũ trang tập trung của tự vệ thành đã ra quân hoạt động 
đánh địch trên dọc tỉnh lộ 10 Bà Hom đi Đức Hòa, và đánh các 
đồn bốt ở bìa căn cứ như Ngã năm Vĩnh Lộc, Cầu Xáng, ấp Tân 
Hưng (Củ Chi). Đặc biệt là những trận đánh chớp nhoáng trên 
đường số 1 diệt đồn Suối Cụt, Phú Mỹ Hưng..... 


Nhìn chung, suốt trong 3 tháng đầu năm 1947, quân và dân ta 
luôn luôn có những trận đột kích vào Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, 
sân bay Tân Sơn Nhất và trên đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. 


Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trước âm mưu khiêu khích trắng 
trợn của kẻ thù, ngay từ năm 1946, quân và dân Nam Trung Bộ đã 
ngoan cường chiến đấu gây cho kẻ thù nhiều tôn thất nặng nẻ, làm 
cho kế hoạch "bình định", "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân 
Pháp không thực hiện được. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, quân và dân Nam Trung Bộ đã cùng quân dân cả 
nước quyết đánh thắng thực dân Pháp xâm lược vì nền độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, vệ quốc 
quân, dân quân tự vệ bí mật chiếm lĩnh vị trí, cơ quan, kho tàng, 
công bị xưởng lần lượt di chuyển về nông thôn và căn cứ. Nhân dân 
Đà Nẵng và những vùng có khả năng bị địch uy hiếp, được lệnh sẵn 
sàng thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống". Cùng với Đà 
Nẵng, quân dân Quảng Nam đã thực hiện chủ trương triệt để phá 
hoại đường số 1 bị phá từng đoạn lớn, toàn bộ cầu bị đánh sập. 
Phần lớn đường ray xe lửa được tháo và đưa về chiến khu. Thành 
cỗ Vĩnh Điện bị san bằng. Nhiều khu phố ở thị xã Hội An, thị trấn 
Vĩnh Điện, Nam Kỳ chỉ còn là những đống gạch vụn. Các đơn vị 
nhanh chóng bố trí lại đội hình chiến đấu theo phương án mới kết 
hợp đánh trả địch cả trước mặt và sau lưng. Những hoạt động liên 
tục và có hiệu quả trên đã gây cho địch những tổn thất, buộc chúng 
phải tăng cường củng có công sự, dân quân chiếm đóng thêm vị trí. 


1. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945-1975), Nxb. Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1994, tr. 127-128. 


214 


Chương 1II. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Tại Khu VI, để bảo vệ vùng tự do, Bộ chỉ huy khu cùng tỉnh 
vùng Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận phát động 
nhân dân làm vườn không nhà trồng và đánh du kích khi địch tràn 
đến. Tại các tỉnh này, quân dân các vùng tạm bị chiếm cũng như 
vùng tự do đã dồn dập đánh vào hệ thống giao thông, đấu tranh bao 
vây phục kích, tập kích các toán quân địch đi lùng sục.. v 


Tại Tây Nguyên, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn 
quá rộng, nhưng phong trào kháng chiến trong các vùng sau lưng 
địch vẫn tiếp tục phát triển. Thế trận phối hợp chiến đấu giữa vùng 
tự do và vùng sau lưng địch ngày một hoàn chỉnh. 


Tại đồng bằng sông Cửu Long, quân và dân ta đã sôi nỗi hưởng 
ứng cuộc kháng chiến toàn quốc của dân tộc bằng những trận chiến 
đâu rất ngoan Cường. Chấp hành nghiêm chỉnh mật lệnh của Bộ 
Tổng chì huy, khắp các đơn vị, địa phương đã đây mạnh chiến 
tranh du kích, tiến công đánh phá các cơ sở hậu cần, giao thông tiếp 
tế của địch. Ngày 24-4-1947, trên mặt trận giao thông, nối bật 2 
trận đánh tại Lộ 4 (Quốc lộ 1 bây giờ). Đó là trận Cổ Cò và Giồng 
Dừa (thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho) và trận thứ hai (đoạn Long 
Định - Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tho). Ta đã tiêu diệt 250 tên, phá hủy 28 
xe quân sự, thu trên 100 súng các loại... Trong số bị tiêu diệt có tên 
đốc phủ Sứ Bích và Trương Vĩnh Khánh, Bộ trưởng "Chính phủ 
Nam Kỳ tự trị". Cũng trên Lộ 4, các đơn vị Khu IX phối hợp với bộ 
đội Cần Thơ phục kích đoạn Tàm Vu, phá hủy 6 xe quân sự, diệt 
gần 100 tên địch, thu nhiều súng đạn và quân trang. Về giao thông 
đường thủy nỗi bật là trận đánh tàu từ kênh Linh Xáng - Mương 
Điều (Bạc Liêu). Cũng trong đầu năm 1947, tại Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Rạch Giá, Châu Đốc... tiếp tục xây dựng thể trận kháng 
chiến lâu dài, tiêu diệt nhiều trung đội địch”. 

Có thể nói, cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân Nam 
Bộ và Nam Trung Bộ suốt từ 23-9-1945 đến khi cuộc kháng chiến 
1. Khu V 30 năm chiến tranh giải phóng, tập I: Kháng chiến chóng Pháp. Bộ 


Tư lệnh Quân khu V, 1986, tr. 78, 100, 102. 
2. Trần Hồng Hạnh trong Tạp chí Lịch sử Quân sự số 6-1996, tr. 46. 


215 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


toàn quốc bùng nỗ đã cổ vũ tỉnh thần kháng chiến của quân và dân 
cả nước và tạo ra một khoảng thời gian hết sức quý báu để nhân 
dân ta có điều kiện xây dựng lực lượng mọi mặt, chuẩn bị toàn diện 
cho cuộc kháng chiến lâu dài khi kháng chiến toàn quốc nỗ ra; 
Đồng thời đã để lại những kinh nghiệm quý báu và nhiều bài học 
cần thiết, nóng hồi cho quân dân cả nước về công tác tổ chức, xây 
dựng lãnh đạo lực lượng vũ trang, về phương thức tiến hành chiến 
tranh ở cả vùng nông thôn và đô thị. 


Như vậy, trên tất cả các chiến trường Bắc Bộ, Trung Bộ và 
Nam Bộ, quân và dân ta đã nhất tÈ đứng lên theo Lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu diệt được nhiều quân địch, gây cho 
chúng nhiều thiệt hại mà chúng vẫn không tiêu diệt được bộ đội 
Việt Nam, không phá được các cơ quan lãnh đạo kháng chiến. 
Quân Pháp tuy chiếm được một số thành phố và thị trần nhưng 
quân và dân ta vẫn làm chủ nông thôn, kể cả xung quanh các thành 
phó lớn và duy trì cơ sở trong thành. 


HI. CHUYÊN CẢ NƯỚC VÀO CHIẾN TRANH, CHUẢN BỊ 
KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI 


Hưởng ứng lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, nhân dân cả 
nước đã đứng dậy đánh giặc, sẵn sàng để bước vào thời kỳ đấu 
tranh cách mạng mới, đầy gian khổ nhưng cũng rất vinh quang. 
Phối hợp với cuộc kháng chiến của các lực lượng vũ trang, nhân 
dân ở những vùng có chiến sự đã thực hành chính sách "vườn 
không nhà trồng", tản cư, phá hoại cầu đường, xây dựng làng chiến 
đâu. Việc phá hoại và di cư, tản cư ra khỏi vùng địch chiếm đóng là 
những cuộc vận động lớn và có ý nghĩa lớn trong kháng chiến. Kế 
hoạch phá hoại đường sá, cầu cống, làm vườn không nhà trồng 
được chuẩn bị đề ngăn địch. Vùng rừng núi Việt Bắc được củng có 
làm căn cứ địa vững chắc của Trung ương, sẵn sàng bước vào cuộc 
kháng chiến lâu dài. 


216 


Chương 1II. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đang chỉ đạo kháng chiến từ chiếc lều nhỏ 
ở khu rừng Khau Tí, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, 
tinh Thái Nguyên năm 1947. 
Nguồn: Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000, Tập ! (1945-1954), Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 246. 


Sau bước chủ động đánh trước ở Hà Nội để mở đầu cuộc kháng 
chiến thần thánh của dân tộc, quân và dân ta nhiêu ngày đêm chiến 
đấu quyết liệt nhằm ghìm chân quân địch tại các thành phó, thị xã 
và các khu vực quan trọng khác, đồng thời triển khai một khối 
lượng lớn công việc cấp bách mang nội dung chiến lược rất quan 
trọng nhằm chuyển đất nước vào cuộc kháng chiến lâu dài. 


1. Tổng di chuyên cơ quan, máy móc, kho tàng đến nơi an toàn 


Một trong những sự kiện quan trọng được thực hiện trước và 
sau thời điểm bùng nỗ cuộc kháng chiến toàn quốc có ảnh hưởng 
lớn đến toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là 
cuộc tổng di chuyên các cơ quan, kho tàng, máy móc vào các khu 
an toàn. Trên thực tế, công tác di chuyên đã được tiến hành ngay từ 


217 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cuối năm 1945 ở miền Nam và nửa cuối năm 1946 ở miễn Bắc. 
Đây là một cuộc chiến đầu thực sự, đầy gay go và gian khổ của 
quân dân Việt Nam trong những ngày đầu kháng chiến. Một bộ 
phận quan trọng khác của cuộc tổng di chuyên là tiến hành tản cư, 
di cư nhân dân, những người không có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu ra khỏi những vùng chiến sự hoặc cả vùng 
chiến sự sẽ lan tới. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tỉ mi đến công việc sơ tán lực 
lượng. Trước khi lên Việt Bắc, ngày 10-2-1947, Người đến huyện 
Nho Quan dự Hội nghị bàn việc tổ chức giúp đỡ đồng bào tản cư 
do Bộ Canh nông và Ủy ban kháng chiến tỉnh Ninh Bình tổ chức. 
Từ ngày 18 đến 21-2-1947, Người đã tới làm việc và thăm và động 
viên cán bộ, bộ đội, nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Từ Thanh Hóa về 
Chi Nê, qua chợ Đảm Đa, Người chỉ thị cho Ủy ban hành chính xã 
phải dời ngay chợ đến nơi kín đáo, đề phòng máy bay giặc ném 
bom bắn phá gây tôn thất cho dân. 

Đáp lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đông đảo nhân sĩ, trí thức giàu lòng yêu nước cũng lên căn 
cứ Việt Bắc đảm đương việc nước. Núi rừng Việt Bắc trở thành hậu 
phương vững chắc của cuộc kháng chiến. Việc di chuyển kịp thời 
và an toàn các cơ quan lãnh đạo kháng chiến từ Trung ương đến địa 
phương, trước hết là cơ quan Trung ương, là một thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược. 

Vừa vận chuyền các cơ quan lên căn cứ, quân và dân ta vừa 
khẩn trương đưa hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu, gạo, 
muối, vải từ những vùng địch có thể đánh chiếm về các khu an toàn 
để xây dựng cơ sở vật chất của kháng chiến, bảo đảm đời sống cho 
cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang. Đây là một trong những 
việc quan trọng cấp bách nhằm thực hiện chủ trương: "Bảo đảm 
thực lực kháng chiến lâu dài". 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8 (1945-1941), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 150. 


218 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


Tuy so với nhu cầu của cuộc chiến tranh thì số máy móc, nguyên 
vật liệu ta đã chuyển được đến khu an toàn là rất nhỏ, nhưng đây lại 
là một khối lượng không lồ đối với đôi vai khiêng vác và các phương 
tiện vận chuyên thô sơ của quân và dân ta lúc này. 

Suốt đợt tổng di chuyển diễn ra từ cuối tháng 11-1946 đến 
tháng 2-1947, các tầng lớp nhân dân đã rất hăng hái phục vụ việc 
vận chuyển. Gạo và muối là hai nhu cầu thiết yếu đối với nhân dân 
và lực lượng vũ trang được đặc biệt chú ý. Từ tháng 5-1946, Chính 
phủ lập Nha tiếp tế (trực thuộc Bộ Kính tế) có nhiệm vụ thu mua và 
dự trữ thóc gạo. Số thóc gạo thu mua được cất giữ, bảo quản tiện 
lợi trong kho của Bộ Tài chính. Tại Văn Lý (Nam Định), Chính 
phủ cũng dự trữ được gần 20.000 tấn muối. Cần phải bảo vệ số 
lương thực, thực phẩm đó để nuôi quân đánh giặc và cung cấp cho 
nhân dân trong những ngày chiến tranh ác liệt. Chính phủ quyết 
định thành lập cơ quan phân tán muối (trực thuộc Bộ tài chính) và 
các bộ phận phân tán lương thực. Chủ tịch Hỗ Chí Minh trực tiếp 
giao cho ông Nguyễn Lương Bằng nhiệm vụ phụ trách công việc 
vận chuyển lên các vùng Tây Bắc và Việt Bắc. Các cơ quan hậu 
cần quân đội cũng tô chức vận chuyền số lương thực, thực phẩm dự 
trữ của mình. Riêng Cục Quân nhu đã đưa được 400 tân muối lên 
Việt Bắc. 

Thóc gạo cũng là một mặt hàng chiến lược có tầm quan trọng 
hàng đầu. Ngay từ đầu kháng chiến, Chính phủ tìm mọi cách để có 
nguồn dự trữ thóc gạo, tổ chức việc thu mua, bảo vệ, bảo quản thóc 
gạo chu đáo. Bộ Tài chính đặt kho dự trữ thóc gạo phân tán ở nhiều 
nơi. Cục Quân nhu có hệ thống kho tại các tỉnh Hà Đông, Ninh 
Bình, Sơn Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, bảo đảm 
thuận tiện cho việc cấp phát cho các chiến trường ở Bắc Bộ. 

Đối với chiến trường Nam Bộ, việc thu mua, vận chuyên, 
cung cấp lương thực cho cán bộ, bộ đội và nhân dân vùng căn cứ 
hết sức khó khăn. Ta lợi dụng những sơ hở ban đêm của địch, 
dùng thuyền và giấy tờ hợp pháp của địch cấp cho các nhà buôn 


219 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


ở Sài Gòn - Chợ Lớn, tổ chức vận tải thóc của Ủy ban kháng 
chiến hành chính Nam Bộ từ Khu VIII, Khu IX về Sài Gòn xay 
sát rồi lại chuyên ra tiếp tế cho Khu VII. Nhờ đó, ta giải quyết 
được vấn đề cung cấp lương thực cho kháng chiến. 


Cùng với tổ chức di chuyển cơ quan, kho tàng, công cuộc di 
chuyên máy móc, vật tư, các cơ sở y tế, giáo dục ra vùng căn cứ 
cũng diễn ra rất khẩn trương. Công nhân, nhân dân lao động các 
thành phó, thị xã, được sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp bộ Đảng, 
chính quyền, công đoàn, cùng với nhân dân địa phương đã thực 
hiện xuất sắc nhiệm vụ di chuyển. Một khối lượng lớn máy móc, 
dụng cụ, nguyên vật liệu thuộc các tỉnh từ Ninh Bình trở ra được 
tập kết về Phủ Lạng Thương, Ứng Hòa, sau đó chuyển dần lên 
Việt Bắc theo trục đường Hòa Bình - Hưng Hóa - Tuyên Quang - 
Chiêm Hóa và Phủ Lạng Thương - Thái Nguyên - Chợ Chu - Bắc 
Kạn. Công nhân, nhân dân lao động Thủ đô đưa lên căn cứ hàng 
nghìn tắn máy móc. Các thiết bị chủ yếu của các nhà máy Asia, 
Nam Phát (tiền thân của nhà máy Trần Hưng Đạo) đều được di 
chuyển kịp thời. Công nhân xe lửa Gia Lâm đưa hàng trăm loại 
máy móc lên Phú Thọ, Yên Bái và công nhân xe lửa Đông Anh 
tháo gỡ các thiết bị xưởng làm thuốc nỗ chuyển lên Tuyên Quang, 
Bắc Kạn. Công nhân Nhà in Ngân hàng, Nhà in Báo Nhân dân, 
Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đưa được hẳầu hết phương tiện, thiết 
bị cần thiết lên Việt Bắc. 

Tại Hải Phòng, việc vận chuyển được tiến hành rất bí mật. 
Công nhân Hải Phòng tìm mọi cách che mắt địch, đưa phần lớn 
máy móc về Đông Triều, Thái Bình. Công nhân Nam Định chuyên 
toàn bộ máy móc, nguyên liệu các nhà máy vải, tơ, sợi ra vùng tự 
do. Tại Quảng Yên, công đoàn tổ chức vận chuyển trên 2.500 tấn 
máy móc, nguyên vật liệu lên Việt Bắc. 

Tại Nghệ An, Tỉnh ủy, Liên hiệp công đoàn Nghệ An huy 
động công nhân đưa gần hai vạn tắn máy móc, dụng cụ lên miền 
Tây của tỉnh, lập các xưởng tại các khu an toàn thuộc các huyện 
Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn. Công nhân, nhân dân lao động 


220 


Chương III Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


thành phó Huế chuyên lên căn cứ nhiều máy ¡n và dụng cụ y tế 
của nhà thương Huế. Tại Đà Nẵng, công nhân và nhân dân cũng 
di chuyển được ra vùng tự do nhiều máy móc, nguyên liệu, thiết 
bị công. 


Phần lớn các cơ quan, cơ sở hậu cần quân đội từ cuối tháng 1 
năm 1946 đã được chuyển ra vùng xa các thành phó, thị xã, khi 
kháng chiến toàn quốc nỗ ra thì chuyển dịch dần lên Việt Bắc. Cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân các ngành quân nhu, quân y, quân giới vừa 
phục vụ chiến đấu, vừa chiến đấu vừa làm nhiệm vụ di chuyên. 
Phần chủ yếu trong số đó được chuyển lên Việt Bắc để xây dựng 
lâu dài, một phần thì theo chân các đơn vị bộ đội để kịp thời phục 
vụ chiến đấu. Riêng ngành quân nhu, anh em cán bộ chiến sĩ trong 
ngành tự tổ chức vận chuyển từ Hòa Bình lên Việt Bắc 2,5 triệu 
mét vải, 3.000 bao tải đay và nhiều tấn sợi. Khi quân dân thành phố 
Hà Nội nỗ súng tấn công địch, các cơ sở quân y chuyển ra vùng 
ngoại thành Thanh Liệt, Thanh Oai và Ứng Hòa (Hà Đông nay là 
Hà Nội). Tại đây, quân y đặt các bệnh viện dã chiến phục vụ mặt 
trận Hà Nội, còn đại bộ phận tiếp tục chuyển về các khu an toàn. 
Cuộc di chuyển của ngành quân giới gặp khó khăn nhất. Dụng cụ, 
máy móc, nguyên vật liệu của quân giới có yêu cầu bảo quản 
nghiêm ngặt hơn, khối lượng lại lớn, máy móc nặng nè, công kẻnh, 
đường sá nhiều nơi bị băm nát. Với tỉnh thần tắt cả cho cuộc kháng 
chiến thắng lợi, công nhân ngành quân giới và bộ phận công nhân 
các ngành khác tham gia vận chuyên xây dựng ngành quân giới đã 
phát huy mọi sáng kiến, phân đấu hết mình để hoàn thành nhiệm 
vụ. Có nhiều sự kiện tiêu biểu. Theo số liệu thống kê của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ trong mấy ngày đầu tổng di 
chuyền, bằng Sức người, trên 3.200 công nhân đã vận chuyển được 
733 chiếc máy với Họng lượng 6.714 tấn, vượt qua chặng đường 
quanh co dài 7.768km'. Ngành quân giới đã có sáng kiến cấp phát 
bom ba cảng, súng đạn, lựu đạn cho bộ đội, giải phóng nhanh các kho 


1. Nguyễn Hữu Hợp, Phạm Quang Toàn, Giai cấp công nhân Việt Nam thời 
kỳ 1945-1954, Nxb. Khoa học xã hội, 1987, tr. 158. 


222i) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


vũ khí trước khi địch đánh rộng ra. Không kể các xưởng vũ khí, dân 
quân, các xưởng của công đoàn, cán bộ, công nhân ngành quân giới từ 
Khu V trở ra đã vận chuyển hơn 19.000 tắn máy móc, nguyên liệu lên 
căn cứ. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong đợt tổng di chuyển, cán bộ 
công nhân viên ngành quân giới đã mang được một khối lượng lớn 
máy móc, vật tư như sau: 


Khu I : 1.000 tần. 
Khu II và Khu XI : 3.000 tấn. 
Khu II : 4.000 tấn. 
Khu IV : 5.400 tấn. 
Khu V và KhuX : 3.000 tần. 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 8.000 tắn. 
Các Ban vũ khí dân quân: 12.000 tấn. 
Tổng cộng : 39.400 tắn!. 


Nhiều loại máy móc tinh xảo đóng vai trò chủ công trong việc 
sản xuất vũ khí đã được chuyển đi. Riêng máy tiện, một loại máy 
rất quan trọng lúc bấy giờ, các đơn vị đã mang lên Việt Bắc được 
289 chiếc. Hai chiếc máy bay của Pháp ta lấy ở Sơn Tây cũng được 
Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu tháo rời, chuyên lên Việt Bắc. 
Nhiều thiết bị, tài liệu quý của trường Đại học Y Dược được các 
thầy giáo và sinh viên mang lên chiến khu toàn vẹn. 


Như vậy, cuộc tông di chuyển các kho tàng, máy móc đã đạt 
nhiều kết quả hết sức quan trọng. Những thứ cần thiết di chuyên và 
có thể đi chuyển được phân lớn đã được vận chuyển và bảo vệ chu 
đáo. Với tinh thần tất cả cho cuộc kháng chiến thắng lợi, quân và 
dân ta đã phát huy mọi sáng kiến, phần đấu hết mình đề hoàn thành 
nhiệm vụ. Trong suốt quá trình di chuyển, quân dân ta đã liên tục 


1. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành quân giới. Tư liệu Viện Sử học. CD 
139, tr. 6. 


222 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


đôi phó với những âm mưu phá hoại của thực dân Pháp, dũng cảm 
chiến đấu với quân Pháp để bảo vệ hàng, bảo vệ cuộc tổng di 
chuyên thăng lợi. Những người tham gia nhiệm vụ không chỉ đỗ 
mô hôi, công sức, mà còn phải hy sinh cả tính mạng của mình. 
Những hy sinh, cống hiến của họ đã lập nên kỳ tích đầu tiên cho 
cuộc kháng chiến. Nhờ thế, nhân dân Việt Nam đã hạn chế đến 
mức cao nhất sự phá hoại của địch và có những cơ sở vật chất cần 
thiết ban đầu cho cuộc kháng chiến; từng bước tăng cường tiềm lực 
cho cuộc kháng chiến lâu dài giữa vòng vây của chủ nghĩa đề quốc. 


Một bộ phận quan trọng khác của cuộc tổng di chuyển là tiến 
hành tản cư, di cư nhân dân, những người không có nhiệm vụ trực 
tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu ra khỏi những vùng chiến sự sẽ 
lan tới. 


Trên thực tế, từ cuối tháng 11-1946, khi tình hình căng thăng, 
thực dân Pháp gây xung đột một số nơi, các tổ chức Đảng và chính 
quyền các cấp đã chủ động từng bước đưa nhân dân đi sơ tán. Ở 
các thành phố lớn, thị xã lớn, đông dân, nhất là Hà Nội, Hải Phòng, 
Nam Định, Huế, Đà Nẵng, tuy các cấp chính quyên rất quan tâm tới 
công việc này, nhưng thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm, nên sự 
chỉ đạo còn gặp nhiều lúng túng. 

Ngày 27-12-1946, sau kháng chiến toàn quốc một tuần, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh có viết Chỉ thị: "Một vài ý kiến về các Ủy ban 
kiến thiết, động viên dân chúng, tăng gia sản xuất, Ủy ban tản cư"'. 
Trong đó, Người quy định, các cấp chính quyền từ huyện đến làng, 
mỗi cấp phải lập các ủy ban tản cư và phải liên lạc mật thiết với 
nhau. Nhiệm vụ của các Ủy ban đó là tính toán số lượng người phải 
tản cư ở địa phận mình, chuẩn bị chu đáo địa điểm tản cư, tổ chức 
tốt cho nhân dân tản cư và động viên nhân dân tích cực tham gia 
công tác kháng chiến, tăng gia sản xuất ở những nơi tản cư đến. 


Ngày 31-12-1946, Chính phủ lại ra Sắc lệnh số 5/SL thành 
lập Uy ban tản cư, di cư Trung ương, có đại diện các bộ, ngành 
1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 491. 

223 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tham gia để trực tiếp chỉ đạo các địa phương. Ngày 12-1-1947, 
Ủy ban tản cư di cư Bắc Bộ được tổ chức với ngân quỹ 30 triệu 
đồng. Từ đó, công việc tản cư - di cư nhân dân được tổ chức có 
nẻ nếp hơn. Hàng chục vạn nhân dân đã được hướng dẫn ra khỏi 
vùng lửa đạn, đến những nơi an toàn hoặc về chiến khu Việt Bắc. 
Nhân dân tản cư, di cư được giúp đỡ nhiều mặt, những tốn 
thương mất mát cũng hạn chế rất nhiều. 


Ngày 17-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào 
tản cư, kêu gọi tản cư cũng là kháng chiến, tản cư cũng phải tăng 
gia sản xuất. Người nhắc nhở đồng bào nhanh chóng ổn định đời 
sông, ai nấy đều có việc làm, vừa sản xuất tự túc vừa đóng góp cho 
kháng chiến. Người căn dặn đồng bào tản cư phát huy truyền thống 
con cháu Lạc Hồng, đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, gian 
khổ, siêng năng và tiết kiệm. 

Hàng triệu đồng bào ta, theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, của Đảng, Chính phủ, đã hy sinh tài sản, cửa nhà không chịu 
hợp tác với giặc, ra vùng tự do, "Đồng bào tản cư cam chịu lênh 
đênh cực khổ, chứ không đội trời chung với quân thù"!. Nhân dân 
ta hiểu rõ lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Tản cư cũng là kháng chiến", 
mỗi người đã biết rõ mình phải làm gì để góp phần đánh thắng 
quân xâm lược. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân vùng tự do với tỉnh 
thần đoàn kết "lá lành đùm lá rách" đã thành lập các ban đón tiếp 
đồng bảo tản cư, tìm cách sắp đặt cho đồng bào tản cư có nơi ăn, 
chốn ở, việc làm. Riêng ở miền Bắc và miền Trung, các địa 
phương đã tô chức hơn 500 trại sản xuất thu hút hơn 70.000 
đồng bào tản cư. 

Tuân theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương 
khẩn trương bổ sung nhiều biện pháp tổ chức tản cư. Đồng bào ở 
những nơi có chiến sự, tự giác lên đường. Đồng bảo tản cư và tại 
chỗ sống chan hòa trong tình yêu thương đùm bọc, cùng chia ngọt 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5. Nxb. Chính trị quốc gia, 1995, tr. 49. 
224 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


sẻ bùi, cùng chung sức đánh giặc. Đây là bức tranh sinh động về 
tình đoàn kết toàn dân kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Theo chủ trương của Đảng, nhân dân cả nước đã triệt để thực hiện 
"vườn không nhà trống", tán cư, phá hoại cầu đường, xây dựng 
làng kháng chiến. Việc phá hoại và tổ chức cho nhân dân tản cư ra 
khỏi thành phố và vùng địch chiếm đóng là những công tác lớn. 
Hàng triệu đồng bào trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức nổi tiếng 
theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Chính phủ 
đã bỏ lại nhà cửa, tài sản, không chịu hợp tác với giặc, tản cư ra 
vùng tự do tham gia kháng chiến. 


2. Tiến hành phá hoại địch để kháng chiến 


Song song với việc xây dựng lực lượng kháng chiến, còn có 
một nhiệm vụ rất quan trọng, là phá hoại địch về mọi phương diện. 
Chủ trương phá hoại tất cả những phương tiện địch có thể sử dụng 
đã được quán triệt ngay từ đầu kháng chiến. Thực hiện tốt công tác 
phá hoại sẽ ngăn trở việc tiếp tẾ, thông tin liên lạc của địch, đồng 
thời khiến chúng không thể tận dụng vật liệu của ta để chống lại 
kháng chiến. Kho tàng, đường sá, cầu cống, tầu xe, phương tiện 
chiếu sáng, nghe, nhìn..., hễ có lợi cho địch mà ta khó chiếm được 
thì cần phải phá. Hi sinh ít người mà phá được một kho đạn là lợi 
được muôn vàn, cứu được muôn người'. Quán triệt quan điểm tư 
tưởng và yêu cầu trên, cơ quan quân sự các cấp hướng dẫn cụ thể 
việc lập kế hoạch phá hoại, cách chỉ huy và tổ chức lực lượng phá 
hoại ở từng địa phương, định rõ mục tiêu và mức độ của công tác 
phá hoại, xác định nơi nào cần phá ngay, nơi nào chưa. Trước khi 
tiêu thổ, phải giải thích cho dân chúng và chuẩn bị ráo riết về mọi 
mặt để kháng chiến trong phó, ngay trong những nơi chuẩn bị phá. 
Đối với ngoại kiều, nên khuyên họ sơ tán và nhà của họ thì do họ tự 
quyết. Tuyệt đối không được phá hoại nhà thờ và chùa chiên. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị 
quốc gia, 2000, tr. 25. 


225 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ngày 6-2-1947, thay mặt Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kêu gọi đồng bào phá hoại để kháng chiến: "Đánh thì phải 
phá hoại"... "Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp không 
lợi dụng được. Một nhát cuốc của đồng bảo cũng như một viên đạn 
của chiến sĩ bắn vào quân địch vậy"!. Người kêu gọi đồng bào cả 
nước ra sức tham gia công tác phá hoại, góp phần đánh thắng quân 
xâm lược, kháng chiến thắng lợi rồi sẽ "sửa sang tu bổ lại hết", "sẽ 
làm những đường sá, cầu cống khéo hơn, những nhà cửa tốt hơn và 


w2 


xứng đáng với một dân tộc tự do, độc lập hơn". 


Từng địa phương vạch kế hoạch phá hoại. Bộ Tông tham mưu 
thành lập Trung đoàn công binh do ông Hoàng Đạo Thúy chỉ huy 
có nhiệm vụ nghiên cứu và phô biến kinh nghiệm phá hoại, tô chức 
các tuyến đường từ Hà Nội đi các hướng. Các Khu đều lập ban phá 
hoại, vạch kế hoạch phá hoại của các địa phương trong Khu, định 
rõ phạm vi trách nhiệm của từng vùng, từng đơn vị, phối hợp bộ 
đội và dân quân hiệp đồng quân và dân huy động lực lượng, tô 
chức kiểm tra, đôn đốc việc phá hoại. 

Các đoàn thể quần chúng, các ngành, các giới động viên thành 
viên của mình tham gia công tác phá hoại. Tổng Liên đoàn Lao động 
chỉ đạo công nhân và các tầng lớp lao động phá máy và những vật liệu 
không thẻ đưa ra vùng tự do được. 

Với tỉnh thần yêu nước cao độ, tất cả cho kháng chiến, nhân 
dân tự tay đốt phá nhà cửa, xí nghiệp, hầm mỏ, đào hào đắp ụ, 
dựng vật cản trên các đường giao thông thủy - bộ. Theo kế hoạch 
đã định, thành phó Vinh, thị xã Thanh Hóa và thị xã Hà Tĩnh 
thực hiện triệt để chủ trương tiêu thổ. Lực lượng thực hiện là 
nhân dân và lực lượng vũ trang tại chỗ. 

Theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã 
tiến hành một cuộc phá hoại to lớn và một cuộc tản cư khẩn cấp 
chưa từng có trong lịch sử nước ta. Đường sá bị đào nát, cầu cống 


1y: Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr. 25, 26. 


226 


Chương III. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


bị đánh sập. Các ụ chướng ngại được đắp liên tục trên mặt đê đập, 
tạo dựng lên trên các dòng sông. Thị xã, thị trấn triệt để phá hủy 
nhà cửa và mọi kiến trúc kiên cố ngăn cản bước tiến của Biặc với 
lòng tin sắt đá rằng: "Đến ngày kháng chiến thắng lợi sẽ cùng nhau 
kiến thiết và sửa sang lại". Công nhân và cán bộ kỹ thuật khiêng 
vác vật tư, máy móc từng bước một qua hàng trăm cây số vào các 
vùng căn cứ, xây dựng nền công nghiệp kháng chiến. Cơ quan 
chính quyền, đoàn thể các cấp chuyển về làng xóm, ở lẫn với nhân 
dân, lỗi sinh hoạt triệt để quân sự hóa. 


Chi bằng lao động thủ công, với sức ngưởi và dụng cụ thô sơ, 
bộ đội, tự vệ và nhân dân đã san bằng từng khujphổ, hàng loạt công 
trình kiên cô như nhà ngân hàng, nhà lao, thành cô... Rât nhiêu nơi, 
tự tay đồng bào tham gia phá dỡ nhà mình đang ở. Liên tục ngày 
đêm tiếng búa, tiếng xà beng, tiếng hò reo của từng đoàn người kéo 
sập từng mảng tường, cửa nhà. Tiêu thô kháng chiến tại các thành 
phó, thị xã trở thành trách nhiệm của mỗi người dân. Phá hoại, tiêu 
thỏ kháng chiến là biểu hiện của quyết tâm sắt đá "Thà hy sinh tất 
cả chứ nhất định không chịu mắt nước, nhất định không chịu làm 
nô lệ". Nhân dân ta đã không tiếc một thứ gì, kể cả xương máu, 
miễn là giành được độc lập, tự do. 

Nhiệm vụ của công binh là phá hoại những con đường lớn, 
những chiếc cầu lớn, những nhà máy lớn của địch. Những cây côi 
lớn bên đường đã được khoan lỗ sẵn, để khi cần thiết đặt mìn, cho 
nô, làm cây đỗ ra cản đường. Những con đường quốc lộ đã được 
đào những rãnh cắt ngang, rộng 0,6m, dài Im, sâu 0,5m so le với 
nhau. Bằng cách đó, người đi bộ và xe đạp vẫn có thể đi trên 
đường, nhưng xe cơ giới thì không đi được. Để vô hiệu hóa phương 
tiện thông đường của địch, nhiều nơi ta đã có sáng kiến phá đường 
theo kiểu "lỗ hoa mai" và đắp "con chạch" trên đê. Công tác phá 
hoại đường giao thông của địch thu được những kết quả đáng kẻ. 
Từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 9-1947, quân và dân ta ở Khu II, 
Khu XII, Khu X, Khu IV, Khu V đã làm được khối lượng rất lớn. 
Chỉ riêng Khu II đã đào 107 đoạn đường, ngăn 20 quãng sông, 


227 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


phá 177 cầu, bóc 126km đường xe lửa, hạ 4.595 cột điện, sử 
dụng 2 triệu dân công, đào đắp 160.000m: đất đá'. Theo thống kê 
của Cục Công binh, trong năm đầu kháng chiến, tất cả các địa 
phương đã phá hủy 1.060km đường sắt, 5.640km đường bộ, 
30.500 chiếc cầu, cống, 59.100 nhà xưởng, 84 đầu máy và 868 
toa Xe... 


Nhiều đoàn cán bộ được phái lên Việt Bắc, Đông Bắc, xuống 
các vùng trung du và những vùng địch chưa đánh tới, phổ biến kinh 
nghiệm phá hoại giao thông địch. 


Tại các cơ sở công nghiệp của Pháp, công nhân cũng được 
hướng dẫn kinh nghiệm để phá hoại. Các mỏ Mạo Khê, Uông Bí, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên công nhân đã đặt mìn đánh sập các 
hầm mỏ sau khi gỡ hết máy móc và dụng cụ. Các thiết bị ở nhà 
máy Gia Lâm, Đông Anh, Bắc Giang, Huế, Đà Nẵng đã bị phá 
hủy. Nhà máy dệt Nam Định, Hải Dương và nhiều xưởng máy ở 
Hải Phòng đã bị phá dỡ. Tính riêng Bắc Bộ, sau 5 ngày đầu 
kháng chiến, ta đã phá sập phần lớn hằm mỏ và ba phần năm số 
máy móc, không để rơi vào tay địch. 


Từ cuối tháng 2-1947, quân Pháp dần dần ra khỏi thế bị bao 
vây tại các đô thị và bắt đầu đánh tỏa rộng ra các vùng nông thôn. 
Kết hợp với tác chiến bảo vệ làng xóm, công tác phá hoại để cản 
bước tiến của địch càng được đặt ra cấp thiết, được quần chúng và 
lực lượng vũ trang đồng tình hưởng ứng và chấp hành triệt đề. Lúc 
này, cuộc chiến đấu giữa ta và địch trên mặt trận phá hoại diễn ra 
giằng co quyết liệt. Ta phá, địch sửa xong, ta lại phá. 


Trong suốt năm 1947, quân Pháp tuy làm chủ được các thành 
phó và các khu công nghiệp nhưng việc sản xuất tại chỗ gần như 
tê liệt, không thể sử dụng những cơ sở đó để thực hiện ý đồ lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh. Ví dụ: Nhà máy xi măng Hải Phòng 
trước đây sản xuất 266.000 tắn/năm, năm 1947 chỉ sản xuất 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 292. 


228 


Chương 1II. Chiến tranh lan rộng ra cả nước... 


được 40.000 tấn. Mỏ than Hồng Gai năm 1947 chỉ khai thác được 
26.000 tân/tháng; trong khi đó, ngay trước kháng chiến, trung bình 
đạt 145.300 tắn/tháng... 


Ở Nam Bộ, trước kia ngành cao su thường xuyên tròng và khai thác 
được hàng trăm nghìn héc ta, nhưng do ta tích cực phá hoại, đến cuối 
năm 1947 chỉ khai thác trở lại gần 4.000 héc ta'. 


Có thể nói, nhìn toàn cục, công cuộc phá hoại đã diễn ra trên 
quy mô toàn quốc và có tính chất toàn dân. Nhờ đó, khả năng tiến 
công của quân đội Pháp giảm sút và chậm hơn. Đây chính là cơ hội 
để bộ máy kháng chiến củng cố lực lượng và chuẩn bị tốt cho 
những cuộc chiến đấu mới. Phá hoại, tiêu thổ kháng chiến triệt để 
kết hợp chặt chế với tác chiến đã nhân hiệu quả đánh địch lên gấp 
nhiều lần. Đây là một nội dung quan trọng của cuộc chiến tranh 
nhân dân, toàn dân, toàn diện và tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, nhiều 
nơi phá hoại tràn lan, không cần thiết, ngược lại có nơi tỏ ra chần 
chừ khiến quân Pháp cơ động dễ dàng, có điều kiện thọc nhanh vào 
hậu phương kháng chiến. Nhiều bài học kinh nghiệm xương máu 
đã được đúc kết qua công tác thực hiện tiêu thổ kháng chiến. 


Chuyên mọi hoạt động sang thời chiến và khẩn trương chuẩn bị 
mọi mặt đẻ đối phó với các cuộc tân công mới của kẻ thù là hoạt 
động chủ yêu của quân và dân ta suôt Xuân - Hè năm 1947. 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập II, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1986, tr. 77. 


229 


Chương IV 
VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA KIÉN QUÓC 


IL. XÂY DỰNG NÈN DÂN CHỦ CỘNG HÒA 


Đẻ đây mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, từ sau cuộc 
kháng chiến toàn quốc, Đảng và Chính phủ ta càng chú trọng đến 
việc xây dựng hậu phương, cơ sở quan trọng của chế độ mới. 


1. Về chính trị 


Xây dựng hậu phương về chính trị là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ 
cộng hòa, trong đó nôi bật lên là xây dựng chính quyền nhân dân. 


1.1. Xây dựng chính quyền 


Trải qua 15 tháng chiến đấu và xây dựng (23-9-1945 đến 
19-12-1946), chính quyền nhân dân từ Trung ương đến các địa 
phương, được củng có và kiện toàn. Từ sau ngày kháng chiến toàn 
quốc, việc kiện toàn và củng có bộ máy chính quyền các cấp tiếp 
tục được đây mạnh. 


Sắc lệnh số 1/SL ngày 20-12-1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
về tổ chức bộ máy chính quyền trong thời kỳ đặc biệt đã quy định 
thành phần, chức năng của Ủy ban bảo vệ các cấp. Vấn đề nâng cao 
phẩm chất và trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng ý 
chí kiên định đấu tranh, không sợ hy sinh gian khổ, đồng thời 
chống đầu cơ thóc lúa, địa phương, quan liêu, quân phiệt, thiểu sản 
xuất, hủ hóa, vô kỷ luật có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh của 
Nhà nước. 


230 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Ngày 19-3-1947, Chính phủ ký các Sắc lệnh bỗổ sung một số 
điều về Ủy ban bảo vệ khu và tỉnh. Mỗi Ủy ban bảo vệ khu và tỉnh 
có một đại biểu quân sự, một đại biểu hành chính, ba đại biểu 
nhân dân. 


Ngày 26-3-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh quy định thành phần 
của Ủy ban bảo vệ huyện gồm ba đại biểu (quân sự, hành chính và 
nhân dân). Ủy ban bảo vệ xã (Ủy ban hành chính xã) có một đại 
biểu nhân dân, một đại biểu quân sự. Ở xã, cơ quan chính quyền 
được gọi là Ủy ban hành chính kiêm kháng chiến. Chủ tịch Ủy ban 
hành chính xã là Chủ tịch Ủy ban hành chính kiêm kháng chiến xã'. 
Ủy ban bảo vệ là tô chức gồm các thành phần quân, dân, chính. 
Chiến sự lan tới đâu, Ủy ban bảo vệ ở đó đổi thành Ủy ban kháng 
chiến. Đến đây, bộ máy chính quyền kháng chiến cơ bản hỉnh 
thành, cơ cấu tương đối hợp lý. 


Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ 
lên Việt Bắc, khu Giải phóng cũ trở thành "An toàn khu Trung ương”, 
trung tâm chỉ đạo cả nước kháng chiến. 


Khắc phục tình trạng công kềnh về cơ cấu và trùng lặp về chức 
năng, ngày 14-3-1947, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính 
ra thông tư liên bộ về nguyên tắc đơn giản hóa bộ máy của Ủy ban 
hành chính, nguyên tắc tiết kiệm chi tiêu quỹ ứng trước, quy định 
rõ chức năng từng cơ quan và một số quy định tài chính. Ngày 15- 
3-1947, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng ra chỉ thị bổ sung về cách 
làm việc của Ủy ban kháng chiến. Ủy ban kháng chiến phải phối 
hợp chặt chẽ, có phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các ngành 
quân, dân chính. Những quy định đó làm cho công tác chỉ đạo 
kháng chiến dần dần đi vào nề nếp và ngày càng phát huy hiệu lực. 


Trong quá trình củng có, kiện toàn bộ máy Nhà nước, vấn đề 
chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên Nhà nước đã được quan tâm. 
Đặc biệt, sau chuyến đi kiểm tra ở Thanh Hóa, ngày 20-2-1947, kết 
hợp với việc năm tình hình ở các địa phương, với sự nhạy cảm 


1. Công báo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, số 5, 1947. 
231 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chính trị của một nhà lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận ra 
rất sớm nguy cơ của một đảng cầm quyền mà không thường xuyên 
tự rèn luyện để nâng mình ngay lên ngang tầm với nhiệm vụ, dẫn 
tới xa rời nhân dân, mát lòng tin của dân. Ngày 1-3-1947, từ chùa 
Một Mái (huyện Quốc Oai), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho 
các đồng chí Bắc Bộ và tiếp đó viết thư gửi các đồng chí Trung Bộ, 
Người kêu gọi đảng viên, kêu gọi cán bộ hãy đem hết tinh thần và 
nghị lực để lãnh đạo toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho 
nước nhà thông nhất vì độc lập. Ngay lập tức thư của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trở thành tài liệu học tập quan trọng đối với toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ta lúc bấy giờ. 


Tiếp đó, tháng 10-1947 trong bối cảnh quân viễn chỉnh Pháp 
đang ò ạt tấn công lên Việt Bắc, có lúc mũi thọc sâu nhất của địch 
chỉ cách chỗ ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đầy 1km. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hằng ngày vẫn cặm cụi đánh máy hoàn thành cuốn 
sách "Sửa đối lỗi làm việc" làm tài liệu tu dưỡng tư tưởng đạo đức 
và tác phong cho cán bộ, đảng viên. Bằng cách diễn đạt ngắn gọn, 
dễ hiểu, đi thăng vào thực chất vấn đề, nội dung cuốn sách có sức 
cuốn hút sự chú ý của nhiều người, từ đồng chí lãnh đạo cấp cao 
đến các đồng chí đảng viên bình thường. 


Để sự chỉ đạo chiến tranh được thuận tiện, kịp thời, một số đơn 
vị hành chính được thành lập hoặc điều chỉnh lại. Ngày 4-4-1947, 
Chính phủ ra Sắc lệnh thành lập Ủy ban hành chính miền thượng 
du Thanh Hóa với nhiệm vụ giúp Ủy ban hành chính tinh giải 
quyết các công việc của 6 huyện miền thượng du; động viên nhân 
dân chuẩn bị kháng chiến, đây mạnh sản xuất, phát triển bình dân 
học vụ. Theo Nghị định ngày 29-5-1947, hai tỉnh Sơn Tây và Hải 
Dương sáp nhập vào Khu XI (trước là Khu II). Ngày 1-10-1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 91/SL hợp nhất Ủy ban 
kháng chiến và hành chính các cấp tỉnh, huyện, phủ (hoặc châu), 
xã thành lập Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính, viết tắt: 
UBKCHC. Quyết định ngày 20-10-1947 đặt thị xã Hà Đông và 4 
phủ: Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thanh Oai thuộc quyền 


232 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


điều khiển của Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính Hà Nội. Sắc 
lệnh ngày 25-11-1947 quy định tỉnh Quảng Yên (gồm cả khu vực 
Hồng Gai) thuộc Chiến khu XII... 


Do yêu cầu chỉ đạo và quản lý trong kháng chiến phải có một 
bộ máy chính quyền, phải có tính tập trung thống nhất chặt chẽ mới 
giải quyết mọi công tác kháng chiến được nhanh chóng, kịp thời. 
Bộ máy chính quyên ở Trung ương là Chính phủ, có Ban Thường 
vụ Quốc hội ở bên cạnh, còn ở cấp dưới có Ủy ban kháng chiến các 
khu, tinh, cho nên trong giai đoạn toàn quốc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đề sự lãnh đạo và điều hành cuộc kháng chiến được 
tập trung thông nhất, Quốc hội đã giao quyền bính tập trung vào 
Chính phủ. Bộ máy lãnh đạo cuộc kháng chiến do vậy càng ngày 
càng từng bước được ỗn định và củng có, đáp ứng mọi yêu cầu của 
sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Để 
hoạt động có hiệu quả, tháng lộ năm 1947, Chính phủ Trung ương 
được cải tổ mở rộng để một số trí thức, nhân sĩ không đảng phái 
tham gia nhằm thực hiện liên hiệp quốc dân rộng rãi hơn. Ông Phan 
Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ông Hoàng Minh Giám giữ 
chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tạ Quang Bửu giữ chức Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng qua 
đời, tháng 11-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông Phan Kế Toại 
giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 


Nhà nước còn đặt ra các loại huân chương, huy chương đề tặng 
thưởng những người có công với đất nước. Ngày 5-6-1947, Chính 
phủ ra Sắc lệnh sử dụng "Huy chương Quân công" và "Huy chương 
Chiến sĩ" để khen thưởng cán bộ, chiến sĩ hoặc đơn vị quân đội, dân 
quân tự vệ lập được nhiều thành tích trong chiến đấu. Những huy 
chương đó cũng đề truy tặng những liệt sĩ có công tích đặc biệt. 

Ngày 5-7-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 58/SL, 
đặt ba thứ huân chương "Sao Vàng", "Hồ Chí Minh" và "Độc lập". 
Sắc lệnh định rõ: "Sao Vàng" là Huân chương cao nhất của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Huân chương đó chỉ có một hạng và 
đề tặng những người có công đức vĩ đại với dân tộc. Huân chương 


233 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


"Hồ Chí Minh" có ba hạng, để tặng những người có tài, đức, có 
công với dân tộc. Huân chương "Độc lập" có ba hạng, để tặng 
những người có công đặc biệt trong việc cứu nước, hoặc kiến quốc. 


Với việc kịp thời, củng cố, kiện toàn chính quyền các cấp đủ 
sức đảm đương chức năng, nhiệm vụ, mới và quy định các thể chế, 
nguyên tắc hoạt động thời chiến, mối quan hệ giữa. các cấp, các 
ngành việc chỉ đạo chiến tranh của Chính phủ dần dần đi vào nền 
nếp, tháo gỡ được những khó khăn lúng túng buôi đầu. 


1.2. Xây dựng Đảng và các đoàn thể quân chúng 


Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao làm tròn nhiệm vụ căn 
cứ đầu não của cuộc kháng chiến, công tác xây dựng và phát triển 
Đảng được Trung ương và các tỉnh đặc biệt chú trọng. Dù H LU bố 
"tự giải tán”, nhưng trên thực tế, công tác xây dựng Đảng vẫn được 
tăng cường về mọi mặt. Đảng chủ trương thực hiện khẩu hiệu: 
"Làm cho đoàn thể thành một đoàn thể quần chúng"'. Chú ý phát 
triển Đảng trong bộ đội, dân quân, trong các xí nghiệp, trong các cơ 
quan Nhà nước, trong vùng sau lưng địch. Tăng cường đào tạo cán 
bộ nhất là cán bộ nữ, công nhân và dân tộc thiểu số. Trên thực tế, 
hàng vạn công nhân, nông dân, trí thức cách mạng, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang đã được kết nạp Đảng. Cuối năm 1947, tổng số 
đảng viên có trên 76.000 người”. 

Các Đảng bộ cũng đề ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Song song 
với quá trình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, công tác xây 
dựng Đảng về tổ chức cũng được tiến hành và đưa lại những kết 
quả to lớn. 

Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, Đảng chú trọng công tác xây 
dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên và nâng cao năng lực 


1. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương, tháng 4-1947, tr. 32. 
2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sơ thảo, tập Ï (1920-1954), Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1981, tr. 550. 


234 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chiến tranh, của các tổ chức Đảng, giáo 
dục quần chúng về mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, trước hết là 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc, động viên mọi tầng lớp nhân dân 
hăng hái tham gia kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
Tăng cường khẩu hiệu đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng Mặt trận dân 
tộc thống nhất, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, kết hợp đầu 
tranh quân sự với đấu tranh chính trị của quần chúng ở cả thành thị 
và nông thôn, tấn công địch cả về chính trị và ngoại giao, tranh thủ 
sự ủng hộ đồng tình của quốc tế. 


Tại Liên khu IV, Liên khu ủy đề ra 3 danh hiệu để phấn đấu là: 
tư tưởng, tiến bộ và gương mẫu. Các Đảng bộ trong Liên khu lấy 
mục tiêu đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân, sinh hoạt đều, nâng 
cao năng lực lãnh đạo để phắn đấu. 


Cuối năm 1946, hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước đã thành 
lập được cơ quan lãnh đạo Đảng cấp tỉnh hoặc liên tỉnh. Một số 
Đảng bộ đã tô chức được đại hội hoặc hội nghị đại biểu, bầu ra Ban 
chấp hành chính thức. Ở cấp huyện, nhiều nơi lập được huyện ủy có 
chỉ bộ ở cơ quan huyện. Bắc Bộ là nơi có số đảng viên đông nhất 
nằm ở một số tỉnh đồng bằng như: Hưng Yên, Hải Dương, Hà Đông, 
Hà Nam... Các huyện đã lập được huyện ủy, nhiều nơi đã lập được 
chỉ bộ liên xã. Đến cuối năm 1947, toàn Bắc Bộ có 803 chỉ bộ!. 


Đảng viên phát triển nhanh vào những vùng địch tạm thời kiểm 
soát, các xã vùng biên giới, dọc đường giao thông quan trọng, vùng 
các dân tộc ít người. 

Tại Liên khu V, từ vị trí chiến lược của chiến tranh và sự phát 
triển của tình hình, quân và dân Liên khu phải cùng một lúc thực 
hiện 3 nhiệm vụ: Đẩy mạnh chiến tranh du kích trong vùng địch 
tạm chiếm; Đánh bại mọi kế hoạch "bình định" của địch, biến hậu 
phương địch thành tiền phương của ta; Xây dựng vùng tự do thành 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 279. 


235 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


căn cứ địa hậu phương vững chắc trực tiếp của chiến trường Hạ Lào, 
Đông Bắc Campuchia. 


Đổi với vùng tự do, về chính trị, trên cơ sở củng cố khối đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, cán bộ, đảng viên ở Bắc Bộ, 
Trung Bộ và Nam Bộ đều tổ chức học tập thư của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ, đem toàn bộ tinh thần cách mạng 
khắc phục các khuyết điểm bè phái, hẹp hòi, quan liêu, quân phiệt 
địa phương chủ nghĩa, gây ảnh hưởng cá nhân, tu dưỡng đạo đức 
cách mạng, đồng tâm hiệp lực chắn chỉnh công tác. Công tác phát 
triển Đảng đã được phát triển mạnh mẽ và trở thành một việc có 
tính quần chúng. Đông đảo công nhân, nông dân, trí thức và các 
chiến sĩ lực lượng vũ trang ưu tú được gia nhập Đảng. Cuối năm 1947, 
có trên 76.000 đảng viên. Hàng vạn tổ chức cơ sở của Đảng đã ăn 
sâu bám rễ trong nhân dân, Đảng đã được nhân dân thừa nhận là 
đội tiên phong của mình'. 

Việc phát triển Đảng trong bộ đội được đặc biệt chú trọng. Sau 
cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ra sức xây dựng thực lực cánh mạng, 
xác lập quyền lãnh đạo Đảng tuyệt đối và trực tiếp với lực lượng vũ 
trang. Với quyết định thành lập Trung ương quân ủy (tháng l- 
1946), chế độ chính trị thiết lập trong toàn quân. Công tác phát 
triển Đảng được đây mạnh, hệ thống tổ chức của Đảng trong quân 
đội càng được kiện toàn, công tác chính trị càng được tăng cường. 
Cuối năm 1946, trong tổng số quân là 82.000 người đã có gần 
8.000 đảng viên (trong tổng số 20.000 đảng viên của Đảng). 


Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ có thành tích chiến đấu và công tác 
được kết nạp vào Đảng trong mùa hè năm 1947. Chi bộ Đảng được 
tô chức đến đại đội. Hệ thống "phái viên kiểm tra" đặc trách công 
tác Đảng được thiết lập trong quân đội từ tiểu đoàn trở lên. 


1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sơ thảo, tập I (1920-1954), Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1981, tr. 550. 

2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1945-1954), tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 151. 


236 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Hậu phương vững chắc về chính trị được xây dựng ngay từ 
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Sự vững mạnh về chính 
trị của hậu phương kháng chiến có ý nghĩa quyết định đối với lĩnh 
vực xây dựng hậu phương về các mặt kinh tế, quân sự, văn hóa, 
xã hội. 

Việc xây dựng hậu phương về chính trị đã phải trải qua một 
quá trình đấu tranh gian khổ, vừa làm vừa học để giải quyết những 
vấn đề do thực tế đặt ra, khắc phục những sai lầm lệch lạc về nhận 
thức và phương pháp tổ chức thực hiện; vừa làm vừa chống các 
hành động phá hoại của địch. 


Thông qua việc tuyên truyền, phô biến, giáo dục đường lối và 
nhiệm vụ kháng chiến, Đảng đã nâng cao giác ngộ dân tộc, tình 
thần yêu nước, chí căm thù giặc cho quân đội và nhân dân. Trong 
quá trình phổ cập đường lối, Đảng phân tích và đánh giá một cách 
khoa học, đúng đắn lực lượng so sánh và xu thế phát triển của địch 
và của ta, làm cho toàn thể nhân dân hiểu rõ tính chất lâu dài, gian 
khô nhưng tất thắng của sự nghiệp kháng chiến. Từ các cấp ủy 
Đảng tới Trung ương, đến địa phương liên tiếp mở các đợt sinh 
hoạt chính trị, đấu tranh khắc phục những khuynh hướng lệch lạc 
trong nhân dân, cán bộ, chiến sĩ như bi quan, kém tin tưởng, chủ 
quan, nôn nóng, cầu an làm cho các tầng lớp nhân dân nhận rõ khó 
khăn, thuận lợi, giữ vững ý chí chiến đấu, phát huy cao độ nỗ lực 
chủ quan đẻ đánh bại kẻ thù. Chính các đợt chỉnh huấn về chính trị 
trong Đảng, trong quân đội, trong các đoàn thể, mặt trận đã mang 
lại hiệu quả rất to lớn. 

Chiến tranh là thử thách quyết liệt nhất, khắc nghiệt nhất. 
Trong cuộc chiến đấu đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh yêu cầu đảng viên phải đoàn kết trên cơ sở nhất trí đường lối 
và đi đầu xung phong, gương mẫu thực hiện đường lối, chiến lược 
kháng chiến của Đảng. 

Nhăm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất 
trong toàn Đảng, những hiện tượng mắt đoàn kết, chia rẽ bè phái 
nảy sinh ở một số Đảng bộ đã được Trung ương chỉ đạo giải quyết. 


237 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Cũng trong thời gian này, Đảng chủ trương mở rộng hàng ngũ cán 
bộ với quy mô lớn đê đáp ứng yêu cầu công tác của các ngành, các 
địa phương, công tác đào tạo, đề bạt, kiểm tra, điều động cán bộ 
được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng lãnh 
đạo thực hiện. Nhiều trường lớp đào tạo huấn luyện cán bộ ở nhiều 
cấp, nhiều ngành đã được tổ chức. Đó là đội ngũ thanh niên, công 
nhân, nông dân, học sinh, trí thức, trưởng thành trong hoạt động 
thực tiễn và giác ngộ cách mạng. 


Hệ quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là đã xây dựng 
được một thế hệ cán bộ mới, kết hợp với thế hệ cách mạng trước 
tông khởi nghĩa, tạo nên đội ngũ cán bộ tận tụy, trung thành, hy 
sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhờ vậy, trong một thời 
gian ngắn, Đảng đã sắp xếp và đào tạo bố sung cho các cấp chính 
quyền, quân đội, an ninh một số lượng lớn cán bộ, đáp ứng với yêu 
cầu của sự nghiệp cách mạng dân tộc. 


Những ngày đầu kháng chiến ở Nam Bộ, khi phát hiện những 
sai lầm thiếu sót trong Đảng bộ Nam Bộ, Trung ương Đảng đã chấn 
chỉnh kịp thời phê phán và kêu gọi các đảng viên ở Nam Bộ đoàn 
kết nhất trí để đương đầu với những thử thách mới, hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử trong giai đoạn mới. 

Thực tiễn đã chỉ rõ, chỉ sau khi thống nhất về đường lối và ý 
chí, tô chức, công cuộc kháng chiến ở Nam Bộ mới thực sự tiến 
bước mạnh mẽ, vững chắc. 


Đối với Đảng bộ Trung Bộ và Bắc Bộ, đích thân Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhiều lần gửi thư căn dặn. Người biểu dương những ưu 
điểm của cán bộ, đảng viên, căn dặn mọi người phải chống những 
căn bệnh: chủ quan, bè phái, quan liêu, vô kỷ luật, ích kỷ... Người 
viết: "Trong lúc này, tư tưởng và hành động của mỗi đồng chí rất 
có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất là có thể hỏng 
việc to, sai một ly đi một dặm". 


1. Hô Chí Minh: Toàn tập, tập 5 (1947-1949), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, tr. 76. 


238 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Trên khắp các chiến trường Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị 
Thiên, trên các địa phương đồng bằng sông Hồng, khắp các vùng 
tạm bị chiếm... biết bao đảng viên đã sống và chết, ăn hằm ở bụi đề 
bám đất, bám dân, bám địch. Biết bao chi bộ Đảng bị địch đàn áp, 
lớp lớp đảng viên đã ngã xuống cho sự nghiệp kháng chiến. 


Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là tăng cường đoàn kết 
toàn dân, thực hiện quân dân nhất trí, chống mọi âm mưu chia rẽ 
của thực dân Pháp, song song với công tác xây dựng Đảng, các 
đoàn thể quần chúng như: Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông 
dân Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
cũng được củng có chặt chẽ hơn về mặt tổ chức. 


Tổ chức công đoàn đã thu hút được nhiều đoàn viên. Tổ chức 
công đoàn có vai trò quyêt định trong việc động viên tô chức công 
nhân thi đua sản xuât, phát huy sáng kiên, cải tiên kỹ thuật. 


Các hội Nông dân Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc ngày càng thu 
hút đông đảo hơn, các hội có nhiệm vụ là giáo dục, bảo vệ quyền 
lợi cho các hội viên, động viên họ phần đấu cho lợi ích của dân tộc. 


Công tác vận động thanh niên được tiến triển mạnh mẽ. Từ 
năm 1947 trở đi, các tô chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Liên 
đoàn Thanh niên Việt Nam, Tổng hội Sinh viên Việt Nam được 
củng có và lần lượt mở đại hội. Liên đoàn Thanh niên Nam Bộ 
được thành lập ngày 7-1-1947, Chi hội Sinh viên Nam Bộ thành lập 
ngày 25-5-1947. Hệ thống tô chức của Đoàn Thanh niên Cứu quốc 
Nam Bộ đã được thống nhất trong toàn xứ và Đại hội Đoàn được tổ 
chức vào đầu tháng 12-1947. Tổ chức đoàn lúc này đã có 237.789 
đoàn viên. Đây là một bước trưởng thành lớn của Đoàn Thanh niên 
Nam Bộ. 


Công tác vận động đoàn kết với giới trí thức, đoàn kết các dân 
tộc và tôn giáo cũng được đây mạnh. 

Tỏ chức Việt Minh và Liên Việt cũng được củng có và tiến dần 
đến thống nhất. 


239 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Các tổ chức của Mặt trận Thống nhất đã đi sâu vận động quần 
chúng ở vùng tự do cũng như vùng địch tạm chiếm, đấu tranh 
chống lại âm mưu chia rẽ của giặc Pháp trong việc tạo ra những cái 
gọi là "Xứ Nùng tự trị", "Xứ Thái tự trị", "Xứ Mường tự trị"; chống 
lại âm mưu "dùng người Việt chống người Việt"; đây mạnh phong 
trào thi đua yêu nước trên tất cả các mặt trận kháng chiến. 


2. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến 


Trong việc chuẩn bị thực lực để bước vào cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa đặc biệt coi trọng việc xây dựng và tổ chức các căn cứ địa 
nhằm xây dựng những cơ sở ban đầu nhưng rất quan trọng cho 
cuộc kháng chiến lâu dài. 


Xây dựng căn cứ địa hoàn toàn không phải là một vấn đề mới 
trong tiến trình dựng nước, giữ nước của nhân dân ta. Tuy nhiên 
việc xác định được địa điểm để xây dựng căn cứ địa luôn luôn là 
vấn đề mới, là sự thể hiện tài năng tiên đoán cho sự ôn định, phát 
triển tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn của những người lãnh đạo. 
Khu an toàn là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định 
thắng lợi của cách mạng. Dựa vào điều kiện địa lý, dân cư, Đảng 
chủ trương "tổ chức căn cứ địa không những ở rừng núi mà ở cả 
đồng bằng", vì nước ta "đất hẹp, không thể có căn cứ địa rộng rãi 
và vững chắc... Những căn cứ địa ở Việt Nam đều có thể bị địch 
đánh xuyên mũi dùi hoặc bị bao vây". 


Việc chuẩn bị căn cứ địa vững chắc đảm bảo tích trữ lương 
thực, vũ khí, phát triển và rèn luyện lực lượng vũ trang, bảo vệ các 
cơ quan chỉ huy kháng chiến đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Thường vụ Trung ương Đảng quan tâm đặt ra từ khi cuộc kháng 
chiến toàn quốc sắp bùng nô. Biết chắc cuộc kháng chiến lâu dài 
chống thực dân Pháp là không thẻ tránh khỏi và với tầm nhìn xa 


1l. Văn kiện Quân sự của Đảng, tập 2, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1976, tr. 126-127. 


240 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


trông rộng, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã quan tâm tới việc xây 
dựng căn cứ địa kháng chiến. Căn cứ địa Việt Bắc đã được lịch sử 
chứng minh là hậu cứ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chỗng phát xít Nhật và thành công 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Việt Bắc có đủ điều kiện là 
căn cứ địa kháng chiến vì trước Cách mạng Tháng Tám là một khu 
giải phóng rộng lớn bao gồm 6 tỉnh và vành đai ngoại vi rộng 
40.000km' với gần 1 triệu đồng bào các dân tộc và một lực lượng 
cách mạng đông hàng nghìn cán bộ và chiến sĩ. Từ trong quá trình 
vận động cho tới Cách mạng Tháng Tám, Việt Bắc đã có các cơ sở 
chính trị quần chúng cách mạng vững chắc. Về kinh tế Việt Bắc là 
nơi đất rộng người thưa, đất đai mầu mỡ, tài nguyên khoáng sản 
phong phú, nhân dân cần cù lao động. Việt Bắc đã đảm bảo cung 
cấp phần lớn lương thực, thực phẩm cho cán bộ Trung ương, cho 
các lực lượng vũ trang của Việt Bắc và đáp ứng một phần nhu cầu 
của kháng chiến. Về địa hình, Việt Bắc có địa thế tự nhiên thuận lợi 
cho chiến tranh du kích phát triển. Hạ tuần tháng 8-1945, trước 
ngày rời Khu giải phóng Việt Bắc về Hà Nội, khi giao nhiệm vụ 
Kết ph số cán bộ ở lại củng cố căn cứ địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ói: "Biết đâu, chúng ta còn trở lại đây nhờ cậy đồng bào lần 
nữa..."! - Tháng 10-1946, khi khả năng. nô ra kháng chiến toàn quốc 
đã đến gần, các ông Nguyễn Lương Bằng và Trần Đăng Ninh được 
giao nhiệm vụ lên đường chuân bị căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. 


Cuối năm 1946, vùng tự do Việt Bắc được tổ chức, xây dựng 
từng bước thành hậu phương. Trong hậu phương lớn đó, từ các 
cấp tỉnh đến cơ sở đều được xây dựng căn cứ hậu phương của 
cấp mình. Việc xây dựng, bảo vệ căn cứ Trung ương (ATK) do 
Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo; Nha Công an chỉ đạo về 
chuyên môn. Các An toàn khu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp thuộc quyền trong địa bàn căn cứ của Trung ương thực 
hiện chương trình kế hoạch đó. Trong nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa, 


1. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, 
tr. 267. 


24I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ máy lãnh đạo kháng chiến 
được đặt lên hàng đầu. Từ kinh nghiệm bảo vệ cán bộ, cơ quan 
trong thời kỳ bí mật, ta đã chủ trương xây các an toàn khu (gọi tắt 
là ATK) là nơi làm việc của các cơ quan Trung ương Đảng, Chính 
phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Vài tháng sau ngày toàn quốc kháng chiến, các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội đã di chuyển qua 5 tỉnh từ 
đồng bằng sông Hồng lên giữa vùng thượng du bao la mà trung tâm 
là khu tam giác Bắc Kạn - Tuyên Quang - Thái Nguyên. Định Hóa 
(Chợ Chu) nằm giữa ba tinh đó và có đường thông với 5 huyện 
xung quanh: Chiêm Hóa, Chợ Đồn, Chợ Mới, Đại Từ và Sơn 
Dương. Thiên nhiên đã dành cho Định Hóa vị trí tự nhiên phù hợp 
với điều kiện Thủ đô kháng chiến của cả nước. 

Nhận được Chỉ thị của Trung ương vẻ việc xây dựng Định Hóa 
thành ATK của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên cử nhiều cán bộ 
cùng phối hợp với đội công tác của Trung ương và cán bộ địa 
phương tuyên truyền, động viên tổ chức nhân dân trong các huyện 
quán triệt sâu sắc đường lối kháng chiến của Đảng. Các đội công 
tác của Trung ương và tỉnh rất quan tâm công tác giáo dục nhân 
dân nêu cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ Trung ương và Chính phủ 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 

ATK do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn xây 
dựng tại Định Hóa và một số vùng giáp ranh thuộc các huyện Sơn 
Dương, Yên Sơn, Chợ Đồn là khu an toàn lớn nhất và quan trọng 
nhất, bởi đó là căn cứ của các cơ quan đầu não kháng chiến của 
nhân dân ta. 

Từ tháng 3-1947, các cơ quan lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Chính phủ, Mặt trận, Quân đội cùng hàng vạn đồng bào, cán bộ, 
chiến sĩ từ các hướng tập trung lên Việt Bắc. Trên đường di chuyển 
lên Việt Bắc, cán bộ và nhân dân ta phải trải qua nhiều gian nan, 
vất vả do thiếu phương tiện, đường sá khó khăn lại bị máy bay địch 
đánh phá dữ dội. Nhiều phương tiện máy móc, đồ đạc phải bỏ lại 
dọc đường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cơ quan làm việc của Người 


242 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


tại khu vực đồi Khau Tý (xã Điềm Mặc). Từ đây có đường mòn đi 
Sơn Dương, xuống Đại Từ, lên Chợ Đồn, ra Phú Lương và nhiều 
đường tắt đi lại kín đáo, thuận tiện. Người vẫn có tác phong giản dị 
trong sinh hoạt, áo nâu túi vải, mỗi lần đến địa điểm họp, Người 
thường cải trang như một người đi săn trong rừng sâu. 


Việc di chuyển các cơ quan đầu não của kháng chiến lên Việt 
Bắc thắng lợi ngay từ đầu đã bảo đảm cho cuộc kháng chiến có sự 
chi đạo thống nhất không bị gián đoạn và tránh được những đòn tập 
kích bất ngờ của địch. 


Hưởng ứng Lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đông đảo nhân sĩ, trí thức giàu lòng yêu nước cũng lên 
căn cứ đảm đang việc nước. Cụ Bùi Bằng Đoàn - Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội, dù tuôi già, sức yêu nhưng vẫn hăng hái lên 
căn cứ Việt Bắc. Thành viên Hội đồng Chính phủ như các cụ Phan 
Kế Toại, Nguyễn Văn Tố, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Luật sư 
Phan Anh... Các Giáo sư Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước, Hồ Đắc 
Di; các văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động tôn giáo đã trèo đèo, lội suối 
đi kháng chiến. Linh mục Phan Bá Trực, Hòa thượng Thích Trí 
Độ... cũng có mặt tại trụ sở Mặt trận Liên Việt ở rừng sâu. Tổng Bí 
thư Đảng Trường Chính ở và làm việc tại xóm Phụng Hiểu, xã 
Điểm Mặc; các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước như Tôn Đức 
Thắng, Phạm Văn Đồng... cùng các cơ quan của Đảng, Chính phủ, 
Quốc hội, Trung ương Quân ủy và Bộ, Quốc phòng ở và làm việc 
tại ATK cho đến ngày kháng chiến thắng lợi. Thị xã Bắc Kạn và 
Thái Nguyên vinh dự trở thành Thủ đô kháng chiến. ATK khẳng 
định quyết tâm kháng chiến của quân và dân ta, là biểu tượng của 
lòng yêu nước, yêu chế độ của đồng bào các dân tộc Việt Bắc. 

Núi rừng Việt Bắc trở thành hậu phương vững chắc của cuộc 
kháng chiến. Các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận, Quân đội 
cùng hàng chục vạn nhân dân, cán bộ, chiến sĩ từ các hướng tập 
trung lên Việt Bắc trong trật tự và bí mật. 


Các công binh xưởng, xí nghiệp, nhà máy cũng lần lượt chuyển 
lên căn cứ địa. Hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu được phân 
tán ra các vùng tiếp tục sản xuất phục vụ công cuộc kháng chiến. 


243 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Hàng vạn tấn gạo, muối, vải... bằng những phương tiện khác nhau đã 
được chuyên dần lên Việt Bắc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và lực 
lượng kháng chiến. 


Đồng bào các dân tộc Việt Bắc tích cực tham gia cuộc tông đi 
chuyển này. Mọi phương tiện có thể góp vào việc vận chuyển đều 
được huy động: ô tô, thuyền, mảng, bè, xe bò, xe trâu, ngựa thỏ, 
phương tiện không đủ thì người trực tiếp gồng gánh, khiêng vác. 
Gần 63.000 đồng bào ở vùng xuôi tản cư lên Việt Bắc được phân 
chia về các thị trấn, thị xã, làng bản đã dần dần ôn định được đời 
sống. Nơi ăn, chốn ở của đồng bào được đảm bảo. 


Từ buổi đầu chuyển đến vùng căn cứ và những năm sau đó cho 
đến khi kháng chiến thắng lợi, các cơ quan Trung ương, các công 
xưởng xí nghiệp, các đơn vị quân đội luôn nhận được sự giúp đỡ 
của nhân dân địa phương. Đồng bào đã đóng góp hàng vạn cây tre, 
luồng, mai vầu, hàng chục vạn lá cọ, hàng vạn ngày công để giúp 
bộ đội ta làm lán trại, kho xưởng, đào hằm hào. Nhiều gia đình đã 
nhường nhà cho cán bộ, bộ đội ở làm việc hoặc làm kho tàng công 
xưởng. Các cụ già, trẻ em làm giao thông liên lạc, tuần tra canh gác 
cho cơ quan cán bộ. Nhân dân trong ATK hầu hết là đồng bào Tày, 
Nùng, Dao, Mông, Trại... sớm có truyền thống cách mạng và cũng 
rất tin vào Đảng và Bác Hò. "Cửa ngõ" đường mòn vào ATK đều 
có những quy chế chặt chẽ về việc phòng gian, giữ bí mật. 


Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối 
xây dựng ATK Trung ương một cách toàn diện, trong đó xây dựng 
cơ sở chính trị tổ chức chính quyền và các đoàn thể quần chúng, 
từng bước xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến 
tranh du kích, kết hợp với chiến tranh chính quy, bảo vệ vững chắc 
ATK Trung ương ở Định Hóa và nhanh chóng mở rộng, nói liền với 
ATK ở Việt Bắc, gắn với phong trào kháng chiến kiến quốc. Một 
tháng sau khi đặt chân đến ATK, trong Lời kêu gọi nhân kỷ niệm 
nửa năm kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhất định thắng lợi, 
"vì kháng chiến của ta là chính nghĩa; vì đồng bào ta đại đoàn kết; 


244 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


vì tướng sĩ ta dũng cảm, vì chiến lược ta đúng..."'. Cũng trong dịp 
này, từ ATK hàng loạt bài viết của Tổng Bí thư Trường Chinh trên 
báo Sự thát, tiếp tục được tỏa đi các miền đất nước, củng cố lòng 
tin và chỉ ra phương hướng hành động cho toàn dân bước vào 
kháng chiến. 


Công tác xây dựng và củng có lực lượng vũ trang được đây 
mạnh ở khắp nơi trong khu căn cứ. Các trung đoàn địa phương 
được tăng cường cán bộ, bổ sung quân số, trang bị và gấp rút tiền 
hành huấn luyện. Đến cuối năm 1947, ở mỗi tinh tô chức được một 
đại đội du kích tập trung thoát ly sản xuất, mỗi huyện có l trung 
đội. Từ tháng 4-1947, hệ thống dân quân tự vệ địa phương đã hình 
thành, các tỉnh đội, huyện đội, xã đội ra đời, lực lượng dân quân du 
kích phát triển. Bộ Tổng tham mưu còn tổ chức các lớp ngăn hạn 
huấn luyện cán bộ dân quân, du kích. Các cơ sở huấn luyện ở Tân 
Trào (Sơn Dương), Tuy Hóa, Định Bản (Định Hóa) triệu tập cán 
bộ, đảng viên cấp xã về học. Nội dung học thiết thực, tập trung vào 
những vần đẻ cấp thiết về xây dựng ATK. 


Các cấp chính quyền ở địa phương, các đoàn thể quần chúng ra 
đời từ trước Cách mạng Tháng Tám được củng. cố, kiện toàn. Tổ 
chức Đảng, đặc biệt là chi bộ được chú ý, củng cố, xây dựng. Công 
tác phát triển Đảng được đây mạnh. Năm 1947, toàn Việt Bắc có 
20.705 đảng viên, trong đó có 9.669 thuộc các dân tộc ít người. 

Sản xuất lương thực tại căn cứ được đây mạnh. Năm 1947, Việt 
Bắc đã trồng được 379.28Iha lúa, ngô, khoai, thu 450.000 tấn 
lương thực. Hàng vạn đồng bào từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, 
Hưng Yên, Bắc Ninh... tản cư lên cũng được giúp đỡ tô chức để sản 
xuất, ôn định từng bước cuộc sống gia đình. 

Công tác văn hóa - giáo dục được chú trọng đề nâng cao trình 
độ cho nhân dân. Tại căn cứ có 4 trường trung học, 741 trường tiêu 
học, và đã có 15.095 người được thanh toán nạn mù chữ. Nhiều tệ 
nạn xã hội được hủy bỏ, phong trào xây dựng "đời sống mới" phát triển. 


1. Hồ Chí Minh biên niên tiêu sử, tập 4. Sách đã dẫn, tr. 98. 
245 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang, đồng bào các dân tộc sẵn 
sàng đưa con em gia nhập ngũ, hăng hái ủng hộ kháng chiến, chấp 
hành nghiêm ngặt các quy định phòng gian bảo mật để bảo vệ căn 
cứ Việt Bắc - ATK của cả nước. 


Việc xây dựng Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cơ quan đầu 
não, hậu phương lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc; cũng như 
việc xây dựng các vùng tự do khác và các căn cứ trong vùng địch 
hậu là một quá trình đấu tranh quyết liệt. Đó là quá trình giành 
đất, giành dân giữa ta và địch. Nó gắn liền với quá trình phát triển 
của cuộc kháng chiến. Hậu phương của cuộc kháng chiến toàn 
quốc được xây dựng toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực: chính trị, 
quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, vừa xây dựng vừa bảo 
vệ hậu phương. 


Tại ATK Định Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa 
chiến lược của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy quân dân cả 
nước kháng chiến. Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã có 
nhiều cuộc họp quan trọng, trong đó quyết định những vấn đề lớn 
về đường lối kháng chiến toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dân và nghiên cứu định ra phương châm 
hoạt động thích hợp trên từng chiến trường. Từ ATK, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng để chỉ đạo kháng chiến, 
kiến quốc. 

Riêng về quân sự, việc hình thành hai cơ quan điều hành lực 
lượng vũ trang (Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy), việc được tổ 
chức các hội nghị chuyên đề về quân du kích và phát triển bộ đội chủ 
lực, các hội nghị quân sự toàn quốc (lần 3 và 4), việc chỉ đạo khẩn 
trương xây dựng và củng cố các đơn vị chủ lực của Bộ và các Khu: 
Khu L X và XI mở các trường lớp đào tạo và bô túc cán bộ quân sự, 
triển khai rộng rãi việc huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang 
Việt Bắc, tăng cường xây dựng củng cố căn cứ địa kháng chiến đã tạo 
cho ATK nói riêng, căn cứ địa Việt Bắc nói chung một thế mới, lực 
mới trước khi bước vào mùa khô đầu tiên của cuộc kháng chiến. 


246 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Từ ATK Định Hóa, nhiều mệnh lệnh, kế hoạch của Tống hành 
dinh chuyển tới các chiến trường trong cả nước, chỉ đạo bước đi 
của các đội quân. Trung tâm chỉ đạo cách đánh địch trên đường số 
5, tỏa đến Bình Trị Thiên, đây mạnh chiến tranh du kích ở Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ. Các huấn lệnh và mệnh lệnh có tác động tích 
cực đôi với sự chuyên biến của các chiến trường toàn quốc suốt Hè 
- Thu năm 1947. 


Về mặt đối ngoại: Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam (ở phía 
Bắc Định Hóa) đã nhiều lần phát đi các bức điện của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh phê phán lập trường ngoan cô của Cao ủy Bollaert, khắng 
định thiện chí của ta trong việc giải quyết chiến tranh Việt Nam; 
điện mừng Án Độ và Pakistan tuyên bố độc lập, ủng hộ nhân dân 
Indonesia. Những hoạt động đối ngoại đầu tiên trên đây của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ trên ATK Định Hóa đã khăng định 
đường lối quốc tế trước sau như một của Việt Nam. 


Từ ATK, nhiều chủ trương, chính sách lớn, nhiều quyết định 
quan trọng đến sự phát triển của cuộc kháng chiến của Trung ương 
và Chính phủ đã ra đời, được phát đi và thực hiện trong cả nước. 
Tiêu biểu là cuốn "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường 
Chinh và Lời kêu gọi (19-12-1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Từ đây các nơi liên lạc dần dần được nỗi thông với các miền 
địa phương, chiến trường. Cũng từ đây, hằng ngày, tiếng nói Việt 
Nam qua đài phát thanh truyền đi những tin tức, chủ trương kháng 
chiến của Đảng, Chính phủ. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc trở 
thành Thủ đô kháng chiến, trung tâm chi đạo mọi hoạt động kháng 
chiến của cả nước. Việt Bắc trở thành niềm tin và hy vọng của toàn 
dân vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Hoàn thành việc xây dựng căn 
cứ địa mới là bước đầu. Đẻ tạo sức mạnh cho căn cứ địa đứng vững 
trước mọi thử thách của cuộc chiến tranh và làm tròn nghĩa vụ hậu 
phương thì việc xây dựng và phát triển về mọi mặt là vấn đề quan 
trọng. Tại căn cứ địa Việt Bắc, Đảng và Chính phủ đã hết sức quan 
tâm chỉ đạo, chăm lo xây dựng toàn diện cả về chính trị, quân sự, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục. 


247 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việc giữ bí mật, đảm bảo an toàn các cơ quan của Đảng, Chính 
phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Chi huy chiến khu cũng 
như đồng bào các dân tộc Việt Bắc hết sức chú trọng. Ai cũng thấy 
đây là trọng trách rất nặng nề và vinh dự, là niềm tự hào được bảo 
VỆ cơ quan đầu não của các cuộc kháng chiến. ATK thực sự là khu 
an toàn, được bảo vệ rất chu đáo. ATK, căn cứ địa Việt Bắc trở 
thành nơi che giấu và bảo vệ cơ quan lãnh đạo kháng chiến, nơi xây 
dựng và đứng chân của các lực lượng vũ trang, thành một trong 
những hậu phương quan trọng, thành chiến trường diệt địch và bàn 
đạp, nơi xuất phát tấn công lợi hại. 


Tại các vùng rẻo cao, các cửa ngõ vào ATK, việc giữ bí mật 
đã được xây dựng thành quy chế chặt chẽ. Khẩu hiệu ba không 
(không nói, không nghe, không biết) đã được các tầng lớp nhân 
dân từ già đến trẻ tự giác thực hiện và trở thành nếp sống hằng 
ngày. Việc di chuyển các cơ quan đầu não của kháng chiến lên 
Việt Bắc thắng lợi đã đảm bảo cho cuộc kháng chiến có sự chỉ 
đạo thống nhất không bị gián đoạn và tránh được những đòn tập 
kích bất ngờ của địch. 


Vừa kháng chiến vừa kiến quốc, trên căn cứ địa Việt Bắc và 
trong các ATK được Đảng và Chính phủ quan tâm chỉ đạo, sự 
nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục được đây mạnh, cải 
thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá. 


Có thể nói, sự hình thành ATK Trung ương ở Việt Bắc là một 
trong những bước chuẩn bị có ý nghĩa đặc biệt để toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp cho đến ngày thắng lợi. Song, hoàn thành việc xây dựng 
căn cứ địa mới là bước đầu. Để tạo sức mạnh cho căn cứ địa đứng 
vững chắc trước mọi thử thách của cuộc chiến tranh và làm tròn 
nghĩa vụ hậu phương thì việc xây dựng, bảo vệ và phát triển về mọi 
mặt là một vấn đề không thể coi nhẹ. Chính vì thế trong suốt cuộc 
kháng chiến, các căn cứ địa không ngừng được chăm lo xây dựng 
toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa - xã hội, mà 
tiêu biểu là căn cứ địa Việt Bắc. 


248 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Sau khi thành lập, vấn đề xây dựng và bảo vệ ATK được đặt 
thành một yêu cầu bức thiết. Để có thể tồn tại trong thế bao vây, 
bị phong tỏa của kẻ thủ, ATK phải được xây dựng vững chắc về 
mọi mặt. 


Vẻ chính trị: Đề tạo ra cơ sở chính trị thực sự vững chắc ở địa 
phương, bảo đảm cho sự tồn tại của ATK, vấn đề củng cố, kiện 
toàn bộ máy chính quyền và đoàn thê quần chúng trở thành nhiệm 
vụ hàng đầu. Các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thẻ quần 
chúng ra đời từ trước Cách mạng Tháng Tám ở Việt Bắc được củng 
cố và kiện toàn, phát huy hiệu lực, tổ chức động viên kháng chiến. 
Cuối năm 1947, Đảng bộ các cấp trong ATK chú trọng chỉ đạo việc 
hợp nhất Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến thành Ủy ban 
kháng chiến hành chính. Các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các 
cấp ở địa phương được tổ chức đúng nhiệm kỳ, tạo điều kiện phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc. Nhờ đó, nhân dân ta 
ngày càng được giác ngộ và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thắng lợi của cuộc kháng 
chiến. Nhân dân đã tích cực sản xuất, tự nguyện tham gia vào các 
công việc của cuộc kháng chiến và kiến quốc như tổng di chuyên, 
bảo vệ ATK, bảo vệ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Công tác xây dựng Đảng ở Việt Bắc cũng được chú trọng. Năm 
1947, toàn Việt Bắc có 20.705 đảng viên, trong đó, số đảng viên 
thuộc các dân tộc thiêu số là 9.669 người. Sau khi có chỉ thị về việc 
tổ chức "Lớp Tháng Tám", đội ngũ đảng viên cũng tăng lên rất 
nhanh. Riêng huyện Định Hóa, đến tháng 9-1947, số đảng viên 
tăng hơn 2 lần so với 1946. 

Tại Yên Sơn, năm 1947, tất cả 7 xã trong ATK mới có một chỉ 
bộ ghép, đến năm 1948, tách ra thành ba chi bộ độc lập. Ở Sơn 
Dương, cuối năm 1947, toàn Đảng bộ có 50 đảng viên sinh hoạt 
trong 6 chi bộ, đầu tháng 5-1948, tăng lên 11 chỉ bộ với 90 đảng 
viên và cuối năm là 16 chỉ bộ với 320 đảng viên. 

Về kinh tế, chủ yếu xây dựng kinh tế "tự cấp, tự túc" để đảm bảo 
nhu câu phục vụ cho chiến tranh. Việt Bắc là nơi tiếp nhận một số 


249 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hàng hóa, lương thực dự trữ đã được toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn 
bị trong thời kỳ 1945-1946. Từ tháng 11-1946 đến tháng 12-1947, 
gạo, vải từ những vùng địch có thể đánh phá đã được chuyển lên 
Việt Bắc. Riêng về muối có thể đảm bảo cho cán bộ, nhân dân ,Việt 
Bắc đủ dùng trong một thời gian đài. Tuy nhiên, việc sản xuất để 
đáp ứng các nhu cầu ăn, ở, mặc, vũ khí, đạn dược cho cán bộ, nhân 
dân, lực lượng vũ trang vẫn là vấn đề hàng đầu. Đồng bào các dân 
tộc Việt Bắc đã hăng hái sản xuất. Đồng bào tản cư cũng được giúp 
đỡ sản xuất để ổn định đời sống. Cán bộ Trung ương, các đoàn thể 
và cả lực lượng vũ trang ngoài giờ làm việc, chiến đấu vẫn phải 
tham gia sản xuất nông nghiệp. 


Riêng nông nghiệp, năm 1947, Việt Bắc cấy trồng được 
379.281ha lúa, ngô, khoai, sắn; thu hoạch được 450.000 tấn lương 
thực. Việc trồng cấy lấy sợi cho ngành dệt cũng được bắt đầu thực 
hiện. Các công binh xưởng, xí nghiệp, nhà máy, nguyên vật liệu 
chuyến từ miền xuôi lên đã được phân ra các vùng tiếp tục sản xuất. 
Đến tháng 6-1947, tiền đã được in tại cơ sở Việt Bắc cung cấp đủ 
cho các cơ quan và quốc phòng. Và, đến tháng 8-1947, 100.000 triệu 
đồng đươc gửi cho Nam Bộ. Các nhà máy giấy Phú Thọ, nhà máy 
điện, các mỏ ở Thái Nguyên cũng bắt đầu được tổ chức và hoạt động 
trở lại. 

Về văn hóa, giáo đục và y tế: Nội dung chủ yêu của mọi hoạt 
động văn hóa, giáo dục là động viên lòng yêu nước, căm thù quân 
xâm lược, ý chí quyết chiến, quyết thăng đấu tranh cho độc lập 
thống nhất của Tổ quốc, đồng thời xóa bỏ tàn tích của văn hóa ngu 
dân và những tệ nạn xã hội do chế độ cũ đẻ lại, xây dựng nên văn 
hóa cách mạng theo phương châm "dân tộc, khoa học và đại 
chúng", thực hiện nếp sống mới. 

Là những địa phương nằm trong khu giải phóng, Thái Nguyên, 
Bắc Kạn, Tuyên Quang đã gây dựng được phong trào học tập, văn 
hóa, xóa nạn mù chữ từ thời tiền khởi nghĩa. Sau Tổng khởi nghĩa 
tháng 8-1945, trải qua hơn một năm xây dựng nhà nước dân chủ 
cộng hòa, xây dựng chế độ mới, phong trào bình dân học vụ, bổ túc 


250 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


văn hóa đã được củng cố và phát triển mạnh. Đến khi thực dân 
Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc (10-1947), nhiều trường học 
bị phá hủy, một số học sinh và giáo viên bị giết hại. 


Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, hoạt động của 
ngành giáo dục trong vùng ATK dân dần được ồn định. Tại căn cứ 
địa có 4 trường trung học, 74l trường tiểu học. Năm 1947, có 
151.095 người thoát nạn mù chữ. Đầu năm 1948, tại Tuyên Quang 
có l trường trung học, gồm 4 lớp, 4 trường tiểu học, 48 trường sơ 
cấp với 2.482 học sinh. Ngoài các trường phô thông, Tuyên Quang 
còn phát triển được nhiều lớp bình dân học vụ, với 14.308 học viên. 
Tại Bắc Kạn, tính chung từ tháng 12-1947 đến tháng 2-1948, toàn 
tỉnh có 76 trường tiểu học trong đó có 6 trường toàn cấp, với 2.289 
học sinh. Thái Nguyên có 91 trường tiểu học, trong đó có l7 trường 
toàn cấp. 


Công tác bài trừ tệ nạn cũ và xây dựng đời sống mới được ráo 
riết triển khai làm cho căn cứ địa sớm có bộ mặt mới. Những sòng 
bạc, ô thuốc phiện, ổ buôn lậu bị quét sạch. Nếp sống sinh hoạt 
lành mạnh nảy nở. Nhiều điểm trao đổi hàng hóa, sách báo văn hóa 
của đồng bào tản cư ở miễn núi đã góp phần tạo nên nếp sống văn 
minh ở khu căn cứ. Các sinh hoạt tập thể như nghe thời sự, nói 
chuyện thời sự, những cuộc biểu diễn của các nghệ sĩ kháng chiến 
và bộ đội đã làm cho căn cứ địa luôn luôn có không khí vui tươi, 
sôi ni. 

Các hình thức tuyên truyền ở ATK cũng rất sinh động, đa dạng. 
Các tổ chức báo địa phương, báo tường, các đài phát thanh thông 
tin, các bản tin đã kịp thời thông báo tình hình thời sự quốc tế và tin 
chiến thắng của quân và dân trên các chiến trường. Công tác chăm 
lo sức khỏe cho cán bộ và nhân dân địa phương được chú ý. Mặc 
dù trong hoàn cảnh kháng chiến có nhiều thiếu thốn, mạng lưới cán 
bộ y tế được bồ trí ở khắp các địa phương trong vùng ATK. 


Có thể nói, cùng với những thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, quân sự, những thành tựu về văn hóa, giáo dục, y tế 
không những không góp phần xây dựng ATK vững mạnh mà còn 


251 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hình thành ở đó một cuộc sống mới, có văn hóa, thể hiện phong 
thái lạc quan tin tưởng vào sự tất thắng của sự nghiệp kháng chiên. 


Tính đến tháng 7-1947, lực lượng vũ trang chính quy Việt Bắc, 
các trung đoàn Việt Bắc 28, 132 đã đánh 185 trận, tiêu diệt 633 tên 
giặc, làm bị thương và bắt sống 80 tên. Vừa kết hợp chiến đấu với đấu 
tranh chính trị, diệt tề, trừ gian, lực lượng vũ trang Chiến khu I, XII 
của Việt Bắc vừa động viên nhân dân các dân tộc ngày càng tích cực 
tham gia kháng chiến. Nhở có các hoạt động mạnh mẽ của lực lượng 
vũ trang, khu căn cứ địa luôn được giữ vững và mở rộng. Từ ó6 tỉnh 
trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, đến thời kỳ đầu cuộc 
kháng chiến, Việt Bắc đã gồm I7 tỉnh và đặc khu Hòn Gai; với diện 
tích rộng gần 100.000km2, bằng 5/6 đất đai Bắc Bộ. 


Không chỉ chuẩn bị căn cứ địa kháng chiến của cả nước, ở khắp 
các địa phương, khu, tỉnh và ngay cả các huyện, xã cũng tiến hành 
xây dựng các căn cứ đẻ tạo lập chỗ đứng chân trước khi có chiến sự 
lan rộng. 

Cùng với An toàn khu Trung ương, khắp các khu, tỉnh và ngay 
cả một số huyện, xã cùng đều tạo lập được chỗ đứng chân ngay từ 
đầu, khi chiến sự lan rộng. Khu II có Đầm Na, Chi Nê. Khu III có 
Kiến An. Thanh Nghệ Tĩnh của Khu IV là hậu phương vững chắc 
của kháng chiến được củng có và xây dựng từ sớm. Bình Trị Thiên 
có vùng núi Tây Đất Đỏ, Khe Me, Ba Làng hiểm trở. Khu V có 
vùng tự do rộng lớn Nam - Ngân, Bình, Phú. Tại Nam Bộ, nơi địa 
hình ít rừng núi, đồng bằng rộng, trống trải, Đảng ta chủ trương xây 
dựng căn cứ địa dựa vào yếu tố cơ bản là lòng người, lập các cơ sở 
chính trị giữa "rừng người". Ở nhiều nơi đã xây dựng được căn cứ: 
Tân Uyên của Khu VII dọc sông Đồng Nai; bưng biền Đồng Tháp 
của Khu VII, khu IX đặt trụ sở ở rừng Tràm, rừng Đước và Sài 
Gòn - Gia Định. Các khu căn cứ hậu phương tại chỗ đang dần dần 
trở thành nơi đứng chân vững chắc của cuộc kháng chiến. 


3. Xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang 


Từ cuối 1946, tổng quân số của Việt Nam lên tới 82.000 người. 
Tât cả các thành phô, thị xã và địa phương đều tô chức các đội tự vệ. 


252 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Trong toàn quốc, lực lượng tự vệ và du kích lên gần một triệu 
người. Để tạo thành sức mạnh cho cuộc kháng chiến đứng vững 
trước mọi thử thách, việc củng có, xây dựng, mở rộng lực lượng vũ 
trang được đây mạnh nhằm đáp ứng tình hình trước mắt và đòi hỏi 
lâu dài của chiến tranh. 

Nghị quyết. Hội nghị quân sự toàn quốc lần nhất chỉ rõ: "Các 
khu cần phải tổ chức ngay bộ đội bỗ sung", "Việc tuyến lựa do 
Bộ Quốc phòng chuẩn y trước"!, tổ chức các đội công binh, đội 
địa đạo, đội kiểu mẫu để làm gương cho bộ đội và cảm tử, đồng 
thời phải kiện toàn tô chức quân y, giao thông, công binh, liên 
lạc đặc biệt, quân giới, quân nhu. Gần ba tháng sau, Hội nghị cán 
bộ Trung ương lần thứ hai lại nhắn mạnh tính cấp bách của việc 
mở rộng lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho phong trào toàn 
dân đánh giặc; tập trung giải quyết kịp thời những vẫn đề mới do 
chiến tranh toàn dân, toàn diện đặt ra. Hội nghị nhắc nhở các 
cấp, trong lúc địch tăng viện đánh rộng ra nông: thôn, cần phải: 
Nắm chắc bộ đội và "tránh tan rã”; tiền hành chế tạo vũ khí phá 
xe tăng, chặn ca nô để chặn bước tiến của địch; thực hành việc 
bộ đội tham gia sản xuất, tích trữ gạo, muối và những thuốc men 
cần thiết. 

Hội nghị xác định vai trò trong chiến tranh của tự vệ, dân quân 
và đề ra nhiệm vụ phải cấp tốc xúc tiền việc tô chức, huấn luyện võ 
trang và lãnh đạo dân quân. Đê tô chức toàn dân đánh giặc, tháng 
2-1947, Bộ Quốc phòng ra thông tư tổ chức mọi công dân từ 18 đến 
45 tuổi vào dân quân, quy định nhiệm vụ của dân quân tự vệ cùng 
các đội du kích ở địa phương. Để thực hiện tốt đường lỗi vũ trang 
toàn dân, các tô chức dân quân, các đội du kích khắp các địa 
phương phải có sự phôi hợp chiến đấu. 

Theo Sắc lệnh số l6 ngày 12-2-1947, Phòng Dân quân được 
thành lập, do ông Khuất Duy Tiến làm Trưởng phòng (Thời gian 
đầu, Phòng trực thuộc Cục Chính trị đến tháng 7-1947, đẻ tiện việc 
chỉ đạo, Phòng Dân quân chuyên sang trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy). 


1. Văn kiện Quân sự của Đăng, tập 2, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976, 
tr. 93. 


253 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tháng 3-1947, Chính phủ quyết định đổi Bộ Tổng chỉ huy quân 
đội quốc gia thành Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân 
tự vệ Việt Nam. Đến đây hệ thống tổ chức dân quân các cấp ra đời. 
Ở Bộ có Phòng Dân quân. Các Khu có Ban Dân quân. Các tỉnh đội, 
huyện đội thuộc Ủy ban kháng chiến tỉnh, huyện phụ trách công tác 
dân quân. 

Nhằm khăng định vị trí của dân quân, Hội nghị dân quân toàn 
quốc lần thứ nhất được triệu tập tháng 5-1947. Từ chỗ là những tô 
chức vũ trang của quản chúng do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể cứu quốc xây dựng ở từng địa phương, giờ đây, dân 
quân, tự vệ và du kích trở thành một bộ phận trong các lực lượng 
vũ trang của Nhà nước, do cơ quan quân sự địa phương chỉ huy. 


Tuy hệ thống tổ chức dân quân hình thành tương đối hoàn 
chỉnh từ trên xuống dưới, song hoạt động còn lúng túng: phong trào 
dân quân vẫn chưa thống nhất, sự liên lạc vẫn chưa theo hệ thống. 
Tình hình đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của phong 
trào toàn dân đánh giặc, ảnh hưởng đến chiến tranh du kích. 


Để khắc phục tình trạng nói trên, Hội nghị dân quân toàn quốc 
tháng 8-1947 khăng định lại vị trí chiến lược của lực lượng dân 
quân, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm về tổ chức hoạt động của 
dân quân tự vệ. Hội nghị đặc biệt chú ý đến tác dụng của làng chiến 
đấu xuất hiện ở Bắc Ninh, Kiến An, Bình Trị Thiên. Trong thư gửi 
hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhắn mạnh: "Dân quân, tự vệ 
và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch... ". 


Từ mùa hè năm 1947, kháng chiến mở rộng, hàng chục vạn 
quần chúng thuộc mọi tầng lớp, hăng hái gia nhập dân quân tự vệ 
và du kích tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Lực lượng đó 
được tô chức thành dân quân, tự vệ không thoát ly sản xuất. Hàng 
nghìn làng kháng chiến được bước đầu xây dựng. Hàng trăm đội du 
kích địa phương được thành lập ở các huyện, các tỉnh. Với khí thế 
giết giặc trên tiền tuyến và xây dựng ở hậu phương, lực lượng dân 
quân du kích đã phát triển lên một bước mới. 


254 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Việc huấn luyện chiến đấu đi dần vào nếp. Tại Việt Bắc, Khu 
IV, Khu V và các căn cứ thuộc Nam Bộ có chế độ huấn luyện 
thường kỳ cho dân quân, tự vệ, du kích. 


Sự phát triển về số lượng của lực lượng vũ trang cách mạng 
gắn bó mật thiết với bộ phận quân giới. Ngay từ buổi đầu kháng 
chiến, lực lượng quân giới đã khắc phục khó khăn, với tinh thần tự 
lực, tự cường, lao động sáng tạo đã chế tạo ra nhiều vũ khí để tiêu 
diệt địch. Ngoài các vùng quân giới chính đóng ở chiến khu Việt 
Bắc, các quân khu, các tỉnh đều có xưởng quân giới của mình. 
Ngành quân giới non trẻ đã góp phần quan trọng trong việc bước 
đầu dựng cơ sở cho một nền công nghiệp quốc phòng phục vụ cuộc 
kháng chiến toàn dân, toàn diện. 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt chú ý. Nhiều 
khu, tỉnh mở các khóa đào tạo bồi dường ngắn hạn cho cán bộ, dân 
quân, tự vệ, du kích từ cấp tiểu đội đến đại đội. Phong trào học văn 
hóa, thanh toán nạn mù chữ được dân quân hưởng ứng tích cực. Tùy 
từng làng, xóm, dân quân tô chức đổi công, vần công, giúp nhau sản 
xuất, lực lượng du kích cũng chỉnh lý sản xuất để giải quyết một phần 
các nhu cầu. 

Cùng với phong trào gia nhập lực lượng dân quân du kích, 
phong trào xung phong tòng quân đã diễn ra sôi nỗi. Chỉ trong mùa 
hè năm 1947, đã có 35.000 quân tỉnh nguyện nhập ngũ. Từ 82.000 
chiến sĩ trước ngày toàn quốc kháng chiến, đến mùa hè 1947, tổng 
số bộ đội chủ lực lên đến 125.000 quân, trong đó có 37 trung đoàn 
và 19 tiểu đoàn độc lập. Đó là một bước tiến lớn của lực lượng vũ 
trang nhân dân của ta. 


Việc huấn luyện cán bộ quân sự được các cấp chăm lo. Gần 1 
vạn cán bộ tiểu đội vừa được đề bạt trong chiến đấu đã được các 
trung đoàn huấn luyện tại chỗ, mỗi đợt từ 5 đến 10 ngày. Hàng 
nghìn chính trị viên, đại đội lần lượt dự các lớp bồi dưỡng về nhiệm 
vụ công tác chính trị tô chức ngay tại chiến khu. Trường Võ bị Trần 
Quốc Tuấn mở khóa 2, đào tạo cán bộ đại đội cho toàn quân. 


255 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trường bỗ túc trung cấp và trường bô túc văn hóa thuộc Bộ Tổng 
chỉ huy khai giảng khóa đầu tiên. 


Lực lượng vũ trang cùng với du kích và dân quân khắp nơi làm 
lực lượng nòng cốt của toàn dân để đối phó với mọi âm mưu mới 
của địch trong Thu - Đông năm 1947. 


Tháng 7-1947, Bộ Quốc phòng được chia thành Bộ Tổng chỉ 
huy và Bộ Quốc phòng. Bộ Tổng chỉ huy đảm đương công tác xây 
dựng lực lượng, chỉ huy, chỉ đạo tác chiến. Bộ Quốc phòng phụ 
trách công tác hành chính quân sự và sản xuất quốc phòng. 


Công tác tuyên quân, thống nhất biên chế, tỏ chức bộ đội và lập 
đơn vị mới có triển khai mạnh mẽ. Để rút kinh nghiệm huấn luyện 
và tác chiến trên địa hình rừng núi, ngày 20-3-1947, Bộ Tổng chỉ 
huy quyết định thành lập đội ky binh đầu tiên và giao cho Khu X phụ 
trách. Từ mùa hè năm 1947 trở đi, hàng chục vạn người ở Bắc Bộ, 
Trung Bộ và Nam Bộ đã hăng hái gia nhập các đơn vị dân quân, du 
kích và tự vệ chiến đầu, hình thành nên một lực lượng to lớn. 


Đến cuối năm 1947, trên nhiều địa phương, ở xã có từ 1 đến 2 
trung đội dân quân tự vệ, huyện có từ 1 đến 2 trung đội, tỉnh có từ I 
đến 2 đại đội du kích thoát ly sản xuất. Với phong trào "cướp vũ 
khí địch đánh địch", nhiều đơn vị dân quân, tự vệ và du kích dần 
dần tự trang bị tốt hơn. Hàng nghìn làng kháng chiến được bước 
đầu xây dựng. Hàng loạt đội du kích địa phương được thành lập ở 
các huyện, tỉnh. Làng xóm đọc ngang hào giao thông, ụ chiến đấu. 
Đường cái, ruộng đồng tấp nập dân quân canh gác, tập bắn súng, 
ném lực đạn, tập xung phong. Không khí toàn dân kháng chiến bao 
trùm khắp các vùng nông thôn. 

Từ mùa hè năm 1947, giặc Pháp co về các thành phó, ra sức 
tăng thêm quân viễn chinh, chuẩn bị mở cuộc tắn công mới. Ngày 
12-6-1947, Hội nghị quân sự lần thứ ba được triệu tập đã đề ra một 
kế hoạch hoạt động đề "phá sự chuẩn bị tiến công mùa đông của 
địch", đồng thời gấp rút "bồi dưỡng, chắn chỉnh bộ đội", "củng cố 
căn cứ địa kháng chiến", tích cực chuẩn bị tác chiến trong Thu - Đông. 


256 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Cùng với phong trào gia nhập lực lượng dân quân du kích, phong 
trào xung phong toàn quân đã diễn ra sôi nổi. Phong trào "quân sự 
hóa toàn dân" được đây mạnh. Ở Thanh - Nghệ - Tĩnh có các Trung 
đoàn 57, 75, 103, các huyện đều có đại đội độc lập. Số lượng dân 
quân, tự vệ tăng nhanh. Riêng tỉnh Nghệ An giữa 1947 có 4.000 
dân quân, đến tháng I1 đã lên tới 11.417 người; tự vệ từ 30.000 
tăng lên 76.768 người. Cũng năm 1947, ở Cao Bằng có l tiểu đoàn 
bộ đội địa phương và 5 đại đội của các huyện Hòa An, Nguyên 
Bình, Đông Khê, Trà Lĩnh, Quảng Yên. Về dân quân tự vệ, Cao 
Băng có trên 9.000 dân quân và 56.000 tự vệ. Ở Lạng Sơn cũng có 
8.500 dân quân và 60.000 tự vệ. Ở Liên khu V, đến năm 1948, 
ngoài 2 trung đoàn chủ lực của Liên khu và 7 trung đoản của các 
tỉnh, toàn Liên khu có 500.000 dân quân du kích, 40 đại đội bộ đội 
địa phương. Tuyến du kích và làng chiến đấu ven biên Liên khu 5 
kéo dài tới 400km. 

Về vũ khí, từ vài vạn khẩu súng trường cũ kỹ đủ các loại trước 
ngày toàn quốc kháng chiến, đến đây, bộ đội ta có thêm gân 10.000 
khẩu súng lây được của địch trên các mặt trận, trong đó hơn 600 
khẩu súng lây được ở Nam Bộ, và hàng trăm súng badôka, súng cồi 
do ta mới sản xuất. 


Vệ quốc quân cùng với du kích và dân quân khắp nơi là lực 
lượng nòng cốt của toàn dân đề đỗi phó với mọi âm mưu quân sự 
mới của địch trong chiên dịch Thu - Đông năm 1947. 


Để tiện huy động sức người, sức của cho kháng chiến, các khu 
được phân chia lại, có chú ý đến đặc trưng của từng địa bàn chiến 
lược. Đề phòng khả năng chiến trường bị chia cắt, sự liên lạc với 
Trung ương gián đoạn, các Khu ủy và Bộ Chỉ huy khu được giao 
thêm quyền thay mặt Trung ương giải quyết một số vấn đề về xây 
dựng và tác chiến ở địa phương. Ủy ban kháng chiến khu có quyền 
thiết quân luật, lập tòa án quân sự, ân xá, ân giảm, có quyền trưng 
thu, trưng dụng, tập trung sức người sức của cho kháng chiến. 


Công tác tuyển quân, thống nhất biên chế, tổ chức bộ đội và lập 
đơn vị mới được triển khai mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, đã có 


257 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hai đội Việt kiều về Nam Bộ và một đội về Trung Bộ tham gia lực 
lượng vũ trang. Nhằm tăng cường chủ lực của Bộ và thí điểm tổ 
chức đơn vị có quy mô lớn để đảm nhận những nhiệm vụ tác chiến 
tập trung, ngày 26 tháng 8 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 
lệnh số 76/SL thành lập "Đại đoàn độc lập" đầu tiên của quân đội ta. 

Tháng 7-1947, thành lập đội đặc biệt, đội viên được tuyển 
chọn trong số lính ngoại giao ở trong quân đội Pháp và lính người 
Việt ở Nam Bộ trong hàng ngũ quân Pháp tình nguyện sang hàng 
ngũ ta chiến đấu. Nhiệm vụ của đội đặc biệt chủ yếu là tuyên 
truyền địch vận. 


Công tác huấn luyện chiến đấu, đào tạo cán bộ được các cấp hết 
sức chú ý. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ ba (6- 
1947), Bộ Tổng chỉ huy điều động cán bộ trường Võ bị Trần Quốc 
Tuấn, Trường Quân chính về thị xã Bắc Kạn mở các kíp bồi dưỡng 
cán bộ cơ sở. Ngoài ra, các trường quân chính cũng bô túc được 
hàng trăm cán bộ các cấp về quân sự, chính trị. 


Tháng 8-1947, Bộ Tổng chỉ huy mở lớp bổ túc cán bộ Đảng 
cấp toàn quân tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đến dự Lễ khai mạc và huấn thị cho lớp học. 
Cùng với dân quân du kích cả nước, bộ đội ta lớn mạnh, sẵn sàng 
đối phó với mọi cuộc tiến công của địch. Từ 12 khu năm 1946, đến 
tháng 9-1947, cả nước có 14 khu: Bắc Bộ có Khu I, II, II, X, XI, 
XII, XIV (Lai Châu, Sơn La, một phần Hòa Bình, Phú Thọ); Trung 
Bộ có Khu IV, V, VI, XV (Tây Nguyên); Nam Bộ có Khu VII, 
VỊII, IX. 


Việc cung cấp cho bộ đội lúc này chủ yếu do các địa phương 
đảm nhận. Bộ đội đóng quân ở đâu, nhân dân ở đó cung cấp lương 
thực, thực phẩm; áo quần chủ yếu cũng do nhân dân đóng góp, 
"mỗi xóm I bộ quân phục, mỗi thôn 1 áo trấn thủ và 1 chăn kháng 
chiến cho chiến sĩ". 

Mặt khác, các trung đoàn đều tổ chức những đơn vị riêng biệt 
để khai phá đất hoang, tăng gia sản xuất, có gắng tự túc một phần 


258 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


lương thực. Cán bộ, chiến sĩ tự làm lấy nhiều thứ quân trang, quân 
dụng đề phục vụ đời sông và chiên đâu. 


4. Xây dựng nền kinh tế kháng chiến 


Xây dựng nên kinh tế mới trong vùng tự do là một nội dung 
quan trọng của công cuộc kháng chiến - kiến quốc và công tác hậu 
phương. Yêu cầu có tính khách quan của công cuộc chiến đấu 
chống thực dân Pháp xâm lược là phải xây dựng được một nên kinh 
tế kháng chiến có khả năng tự cấp tự túc, phục vụ những nhu cầu 
thiết yêu của nhân dân vùng tự do, đồng thời đáp ứng được những 
yêu cầu ngày càng lớn của chiến trường. Ngay trước ngày bùng nỗ 
kháng chiến toàn quốc, thì vẫn đề chuẩn bị lực lượng kinh tế đã trở 
nên cấp bách. Trong bài "Công việc khẩn cáp báy giờ" viết ngày 5- 
11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, phải bố trí lực lượng đẻ: 
"Một mặt phá hoại, một mặt kiến thiết. Phá hoại để ngăn địch, kiến 
thiết để đánh địch". Trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu 
nỗ ra, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ 
thị: "Toàn dân kháng chiến", trong đó đề ra một Chương trình 
kháng chiến tập trung xây dựng nên kinh tế có khả năng tự cấp tự 
túc, bảo toàn lực lượng và kháng chiến lâu dài. 

Tiếp đó, Hội nghị cán bộ Trung ương từ ngày 3 đến 6-4-1947 
đề ra một chương trình kinh tế kháng chiến gồm 2 mặt: 


Mặt tiêu cực: Phá hoại kinh tế địch bằng cách tây chay và quân 
sự phá hoại. Làm cho địch không kinh doanh, bóc lột gì được, không 
thực hiện được chính sách "lây chiến tranh nuôi chiến tranh"; 

Mặt tích cực: Xây dựng kinh tế của ta, vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc, lập nền kinh tế tự túc. 

Hội nghị cán bộ Trung ương cũng đề ra phương châm xây 
dựng nên kinh tế phù hợp với điều kiện chiến tranh: "Chỉ sản xuất 
những thứ cần dùng cho mặt trận và đời sống của nhân dân... Về 
các ngành kinh tế, chú trọng nhất là nông nghiệp, thủ công 


259 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


nghiệp, thương mại rồi mới đến kỹ nghệ (chú ý kỹ nghệ chế tạo 
vũ khí và khai thác)"". 

Hội nghị chỉ rõ: "Chính sách kinh tế đại khái gồm mấy điểm 
này: tăng gia sản xuất, rút bớt chỉ tiêu (hai việc này phải làm có kế 
hoạch), giảm nhẹ sự đóng góp cho dân (đặt chế độ thuế mới trong 
thời kỳ kháng chiến), phát triển lối sản xuất hợp tác, kêu gọi các 
nhà giầu bỏ vốn...". 


Dựa vào các nguyên tắc căn bản kẻ trên, Chính phủ đề ra nhiều 
chính sách quan trọng: 


- Chính sách tăng gia sản xuất (được đề ra ngay từ sau khi Cách 
mạng Tháng Tám thành công và được thực nghiệm suốt trong thời 
kỳ kháng chiến); 

- Chính sách tiết kiệm và đồng cam cộng khổ; 


- Khuyến khích mọi thành phần xã hội phát triển sản xuất, sáng 
tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội...; 


- Chính sách tôn trọng quyền tư hữu tài sản hợp pháp của mọi 
công dân, mọi thành phần kinh tế; 

- Chính sách điều hòa lợi ích. 

Cùng với việc đề ra những chính sách kinh tế phù hợp, trong 
kháng chiến kiến quốc, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng tài năng và đức độ của 
mình, đã thu phục được nhiều nhân tài của đất nước đi theo và phục 
vụ cách mạng, hy sinh một lòng một đạ với lợi ích của đất nước. Kể 
cả những quan lại cũ mà còn lòng yêu nước thương dân, Chính phủ 
sẵn sàng mời đảm đương những trách nhiệm quan trọng nhất trong 
bộ máy Nhà nước. Đó là những ông Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế 
Toại... Những trí thức lớn của đất nước, bắt kỳ được đào tạo ở đâu, 
nguồn gốc như thế nào, thuộc thành phần giai cấp nào, đều được 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập. tập 8, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 181. 


260 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


trọng dụng. Nhờ đó mả những con người được đào tạo bởi các 
trường học của Pháp như: Trần Đại Nghĩa, Nghiêm Xuân Yêm, 
Phan Anh, Ngô Tân Nhơn, Trần Đăng Khoa, Đoàn Trọng Truyễn, 
Trịnh Văn Bính, Nguyễn Mạnh Hà, Võ Quý Huân, Nguyễn Mạnh 
Tường, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Đình Hòe, Tôn Thất Tùng, Huỳnh 
Thiện Lộc, Đỗ Đình Thiện... đều tham gia vào cuộc kháng chiến và 
kiến quốc của dân tộc. 

Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cuộc kháng chiến nỗ 
ra vẫn làm cho nền kinh tế đảo lộn. Sản xuất công nghiệp và 
thương mại ở các thành phố lớn bị ngưng trệ. Nông nghiệp cũng 
gặp khó khăn, nhất là nhiều vùng bị địch chiếm. Cần phải ổn định 
tình hình để phát triển sản xuất, động viên nhân lực và vật lực, tài 
lực cho kháng chiến. 


Nền kinh tế được xây dựng trên hai nguyên tắc: 
1) Vừa kháng chiến vừa kiến quốc; 
2) Tự cung, tự cấp về mọi mặt. 


Kinh tế của ta trong thời kỳ kháng chiến về hình thức là kinh tế 
chiến tranh, về nội dung là dân chủ mới. 


Trung ương Đảng. và Chính phủ chỉ đạo: phương hướng xây 
dựng kinh tế, phát triển sản xuất trong kháng chiến là chú trọng 
nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quôc 
phòng: khuyến khích hình thức kinh tế cá nhân, kinh tế hợp tác xã 
và kinh tế nhà nước. 


Về nông nghiệp: 

Những chính sách và biện pháp lớn về mặt nông nghiệp bao gồm: 

1. Chính sách toàn dân tăng gia sản xuất; 

2. Các chính sách phát triển sản xuất gắn liền với chính sách 
ruộng đât; 

3. Chính sách nhân công; 


261 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


4. Chính sách cải tiến kỹ thuật; 
5. Chính sách bảo vệ sản xuất. 


Tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ hai (4-1947) đã có 
sự chỉ đạo hướng dẫn về công tác khuyến nông: "Nha nông 
nghiệp tín dụng" bỏ tiền cho nông dân vay để tăng gia sản xuất, 
tổ chức việc tiếp tế gạo, muối cho các vùng thiểu số...". Vấn đề 
lương thực cho bộ đội lúc nào cũng là vấn đề quan tâm hàng 
đầu. Phong trào tự cấp tự túc được quán triệt trong các đơn vị: 
"Ở những nơi an toàn phân định cho bộ đội làm nghề thủ công 
hoặc làm giúp dân để tự cấp cho một phần". 


Toàn dân tăng gia sản xuất là một chính sách rất lớn đã được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra ngay trong những ngày đầu kháng 
chiến để động viên lòng yêu nước của toàn dân trên mặt trận sàn 
xuất. Khẩu hiệu cơ bản đó đã trở thành một nghĩa vụ đối với bộ 
đội, cơ quan, trường học, công xưởng và đồng bào tản cư, di cư. 
Lúc đầu, nhiều hình thức dinh điền quy mô lớn được tô chức. Về 
sau, hình thức đó đã trở nên quá cổng kẻnh không thích hợp. Bộ 
đội, cơ quan đóng ở đâu là có vườn rau, nương sắn ở đó. Trong 
mấy năm đầu kháng chiến, nhờ chính sách đó mà các đổi sắn 
mọc khắp vùng trung du Bắc Bộ (Phú Thọ, Thái Nguyên), đặc 
biệt là ở Trung Bộ (Liên khu V), có nơi có thê tự túc từ 4 đến 6 
tháng lương thực. 

Nông nghiệp giữ vị trí hàng đầu trong nền kinh tế kháng chiến, 
nên các chính sách khuyến nông được đặc biệt chú ý. Chính phủ ban 
hành nhiều chính sách về nông nghiệp để duy trì và phát triển sản 
xuất, gắn việc động viên với giải quyết chính sách cụ thê về ruộng đất, 
nhân công, bảo vệ sản xuất. 


Phong trào tăng gia sản xuất diễn ra rằm rộ khắp nơi. Chính 
sách toàn dân tăng gia sản xuất đã thiết thực nâng cao tiềm lực kinh 
tế kháng chiến và góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần 
yêu nước quý trọng lao động, quý trọng thành quả lao động cho 
mọi người. 


262 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Riêng các vùng tự do, trong năm 1947, nhân dân ta đã cấy được 
1.893.700ha lúa, thu được 2.194.000 tấn thóc. Hoa mẫu trồng được 
243.000ha, thu được 474.000 tần, tăng 189% so với năm 194] ` 


Sản lượng lúa cả năm từ Bắc Trung Bộ trở ra là”: 


Đơn vị: tấn 


Trước kháng chiến Đầu kháng chiến 


2.451.800 2.443.400 


Diện tích được tưới tiêu bằng tiêu thủy nông: 


Đơn vị: ha 


Tổng diện tích 
438.150 


Chính sách giảm tô 25% do Nhà nước ban hành tháng !1-1945 
là cơ sở pháp lý đầu tiên để nông dân đấu tranh với phong kiến địa 
chủ. đã mang lại thắng lợi đáng kể tại các khu căn cứ Việt Bắc, 
Khu IV, Khu V, Nam Bộ. 


Vấn đề bảo vệ sản xuất cũng được đặt ra gay gắt. Nhân dân vừa 
chống thiên tai, vừa chống địch hoạ. Giặc phá hoại mùa màng, 
cướp thóc lúa, nông cụ, phá đê đập, giết trâu bò của nhân dân. Bộ 
đội, dân quân du kích nhiều nơi đã có biện pháp đánh địch để nhân 
dân nhanh chóng thu hoạch mùa màng, cất giấu thóc lúa, đảm bảo 
có đủ lương thực nuôi dân và nuôi quân. 


1. Báo cáo của Bộ Canh nông năm 1946. 
2. Theo Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam... Sách đã dẫn, tr. 306. 


263 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nông dân lao động càng gắn bó với chế độ, hăng hái tham gia 
công cuộc cứu quốc. Nhiều sắc lệnh về giảm tô, giảm tức, hoãn 
nợ, xóa nợ, cắm bỏ hoang, chia ruộng cho nông dân sản xuất được 
ban hành. Hội đồng giảm tô, giảm tức trong các địa phương được 
thành lập. 


Kháng chiến mở rộng, thanh niên trực tiếp được huy động ngày 
càng nhiều tham gia công tác quân sự. Các hình thức tô đổi công, 
hợp công, vần công ra đời góp phần giải quyết khó khăn vẻ thiếu 
nhân công, bảo đảm thời vụ sản xuất. Gia đình liệt sĩ, thương binh, 
bộ đội được chính quyền các cấp chú ý giúp đỡ, trước hết về mặt 
sản xuất và đời sống. Ngày toàn dân giúp đỡ thương binh và gia 
đình liệt sĩ 27 tháng 7 được tổ chức trên cả nước. 


Đảng và Chính phủ đã động viên nông dân, cán bộ, bộ đội đây 
mạnh thi đua canh tác, đắp đê chống hạn, lũ lụt, cải tiền kỹ thuật, 
khai hoang phục hóa, chống sâu bệnh, đầu tư vốn cho nông dân 
vay, phân phối giống, tổ chức lại sản xuất. Nhiều nơi, sản xuất 
nông nghiệp bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng. 


Hệ thống đê điều ở nước ta, nhất là ở các tỉnh Bắc Bộ, rất lớn. 
Chính phủ và nhân dân hết sức cảnh giác giữ đê, phòng lụt, bảo vệ sản 
xuất. Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư nhắc nhở đồng 
bào thượng du hạ du giữ gìn đê điều. Theo báo cáo của Bộ Giao 
thông, trên mặt trận giữ đê, năm 1947, nhân dân ta đắp 1.300.000mi. 
Cùng với hệ thống tiểu nông năm 1947, diện tích được tăng 22.800ha 
so với năm 1946. 


Trên mặt trận kinh tế - xã hội, ta còn chăm lo ôn định đời sống 
của đồng bào tản cư, thu hút mọi lực lượng tham gia kháng chiến, 
khẩn trương tổ chức nơi ăn chốn ở và tạo công việc làm cho họ. 
Đầu tháng 6-1947, gần 200 trại sản xuất nông nghiệp, tiểu công 
nghiệp thu hút 4 vạn người ở trung du Việt Bắc, Tây Bắc, Đông 
Bắc, Thanh Nghệ Tĩnh. Được sự giúp đỡ của các địa phương, đồng 
bào tản cư tự tô chức lại những trại, tập đoàn sản xuất quy mô vừa 
và nhỏ có phương hướng làm ăn lâu dài. 


264 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Với sự nỗ lực toàn diện của Chính phủ và toàn dân, sản xuất 
nông nghiệp năm 1947 thu được thắng lợi quan trọng. Thắng lợi 
trên mặt trận nông nghiệp trong năm đầu toàn quốc kháng chiến đã 
góp phần quan trọng thực hiện tốt chủ trương tự cung tự cấp. Duy 
trì và đây mạnh sản xuất nông nghiệp trong chiến tranh, nhân dân 
ta đã giải quyết thắng lợi vấn đề mấu chốt chủ yếu của kinh tế 
kháng chiến, tạo điều kiện cho những thắng lợi khác trên mặt trận 
sản xuất. 


Những chủ trương, chính sách về nông nghiệp của chính quyền 
nhân dân kích thích sức mạnh tiềm tàng của lực lượng sản xuất, 
đồng thời làm nảy nở những mằm mống của nền kinh tế mới, kinh 
tế tập thể. 


Một nét đặc sắc của nông nghiệp thời kháng chiến là: nó không 
chỉ là việc của nông dân, mà còn là việc của toàn xã hội, trong đó 
có cả bộ đội, cơ quan. Theo chính sách của Chính phủ, đi đên đâu, 
ở đâu, mọi người đều phải tận dụng đât đai đê sản xuât, tự túc một 
phân lương thực, thực phâm. 

Về công nghiệp và tiếu thủ công nghiệp: 

VỊ trí của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh 


tế kháng chiến là cung cấp những sản phẩm phục vụ đời sống 
kháng chiến. 

Công nghiệp quốc phòng: 

Công nghiệp chế tạo vũ khí và khai thác nguyên liệu được đặc 
biệt quan tâm. Đê phù hợp với điều kiện kháng chiên, chúng ta đã xây 
dựng các cơ sở công nghiệp quốc phòng theo quy mô nhỏ, phân tán, 
bí mật. Các xưởng quân giới được bố trí rải rắc khắp nơi, dựa vào núi 
rừng thiên nhiên hiểm trở. Ngay ở đồng bằng, đặc biệt là ở Nam Bộ 
chỉ có rừng thưa, núi thấp, ta vẫn bô trí được các xưởng an toàn do 
biết dựa vào dân. 

Ngay trong quá trình di chuyên cơ sở vật chất kỹ thuật lên các 
căn cứ an toàn, Bộ Tông chỉ huy đã xác định phương hướng tô 
chức các xí nghiệp quốc phòng là: 


265 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Xây dựng một hệ thống các xưởng với nhiều thiết bị máy 
móc, công nhân đẻ chế tạo, sản xuất lớn; 


- Xây dựng một hệ thống chuyên môn hóa như sửa chữa vũ khí, 
đúc lựu đạn, nhỏi lắp lựu đạn; 


- Xây dựng một số tổ, kíp sửa chữa nhỏ đi lưu động để sửa 
chữa vũ khí. 


Nhờ vậy, trong những tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn 
quốc, những xí nghiệp quốc phòng và dân dụng có quy mô thích 
hợp đã lần lượt được xây dựng ở vùng tự do và vùng căn cứ kháng 
chiến. Công nghiệp quốc phòng là hệ thống công nghiệp quan trọng 
nhất trong thời kỳ kháng chiến. Nhờ đã lường trước khả năng phải 
kháng chiến lâu dài và hoàn toàn phải dựa vào sức mình nên từ 
trước khi kháng chiến bùng nỗ, một loạt máy móc, công nhân, 
nguyên vật liệu đã được chuyển dần lên các căn cứ địa. Đến khi 
kháng chiến bùng nỗ, các cơ sở sản xuất vũ khí có thể bắt tay vào 
hoạt động ngay, kịp thời cung cấp vũ khí cho bộ đội. 


Tính đến cuối năm 1946, ngành quân giới đã có 20 cơ sở lớn và 
nhỏ với 2.500 công nhân. Nhiều trí thức Việt Nam đã có những 
đóng góp lớn cho lĩnh vực này, trong đó xuất sắc nhất là kỹ sư Trần 
Đại Nghĩa. Thiếu đạn, các kỹ sư đã có sáng kiến nhỏi lại thuốc 
súng và lấy đầu đạn mới và vỏ đạn đã bắn. Một số xưởng đã chế 
tạo bazôka, bom ba càng. Tháng 11-1946, xưởng Giang Tiến ở 
Thái Nguyên đã xuất xưởng 4 khâu bađôka với 50 viên đạn... 


Ngày 4-2-1947, Chính phủ ra quyết định thành lập Cục Quân 
giới thay cho Cục Chế tạo và cử ông Trần Đại Nghĩa làm Cục 
trưởng. Ngày 30-3-1947, Liên Bộ Quốc phòng - Nội vụ ra Nghị 
định số 44/NV-QP-NĐ quy định việc lập xưởng chế tạo vũ khí. 
Cũng trong thời gian này, các xưởng quân giới chia làm hai hệ 
thống. Ngoài các xưởng do Cục Quân giới Bộ Quốc phòng quản lý 
còn có các xưởng vũ khí dân quân do địa phương (khu, tinh) tổ 
chức, chỉ đạo. Một số xưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tổ chức lần lượt chuyển sang quân giới. Ở Nam Bộ, còn có 


266 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


các xưởng của công an và các trung đoàn, chi đội. Dựa vào các 
Khu hành chính, quân sự, Cục Quân giới tổ chức ra các Ty 
Quân giới. Đến cuối năm 1947, ngành công nghiệp quốc phòng 
của Việt Nam đã có hàng loạt nhà máy, xí nghiệp thuộc quyền 
quản lý của Cục Quân giới Bộ Quốc phòng và Ban Vũ khí dân 
quân, công an, Tổng liên đoàn. Cục Quân giới quản lý 89 
xưởng, 13 công trường và một số kíp lưu động với gần 16.000 
cán bộ, công nhân. 


Có thể nói, ngành quốc phòng đã giải quyết thành công nhiều 
vấn đề về nguyên vật liệu, kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý, đào 
tạo cán bộ, công nhân. Nhịp độ sản xuất vũ khí đạn dược phát triển 
rất mạnh. Tính theo trọng lượng tấn và lấy chỉ số năm 1946 là 100, 
thì nhịp độ sản xuất vũ khí đạn dược ở Liên khu IV trở ra tăng như 
sau: năm 1947 là 707, năm 1948 là 1.044'. Đến giữa năm 1947, 
Liên khu Việt Bắc đã có tới 8 xưởng sản xuất vũ khí (5 xưởng của 
các tỉnh và 3 xưởng của các khu). Xưởng lớn nhất là xưởng Thống 
Nhất, có tới 275 công nhân, mỗi tháng sản xuất 10.000 lựu đạn, 2 - 
3 badôca, I súng cối 60 ly và 60 viên đạn cối, 30 địa lôi và 1.200kg 
thuốc súng. Các xưởng khác có trung bình trên dưới 50 công nhân. 
Bằng tinh thần yêu nước và tài năng sáng tạo, bằng cả niềm tin và 
xương máu, công nhân ta đã bước đầu dựng nên một nền công 
nghiệp quốc phòng cho cuộc kháng chiến toàn dân. 


Sáu tháng cuối năm 1947, công nhân quân giới các tỉnh từ Khu 
V trở ra sản xuất được 133.101 tắn vũ khí các loại. 


Vừa di chuyển, vừa ồn định tổ chức, triển khai sản xuất, các xí 
nghiệp quân giới đều có phương án đánh địch bảo vệ cơ sở, đào 
hầm sâu làm việc. Ở nhiều nơi, cán bộ, công nhân phải chiến đấu 
quyết liệt để bảo vệ sản xuất. Sau khi dời khỏi thành thị về các 
vùng căn cứ, công nhân ta đã biến rừng già, hang đá thành binh 
công xưởng, không sợ hiểm nguy, tìm tòi, sáng tạo, thợ cũ dìu dắt 
thợ mới, sản xuất ngày đêm. 


1. Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III. Sách đã dẫn, tr. 64. 
267 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đến mùa hè năm 1947, ở các khu, các tỉnh từ Bắc đến Nam đã 
xây dựng được 168 binh công xưởng, mỗi xưởng có từ 200 đến 500 
công nhân. Ngoài ra còn có nhiều tổ sửa chữa vũ khí, nhiều xưởng 
nhỏ có từ vài người đến chục người do chính quyền kháng chiến và 
đoàn thể quần chúng ở các huyện, các xã tự thành lập. Đại đao, súng 
kíp, mìn, lựu đạn được sản xuất hàng loạt. Đạn nhiều lại được đem 
cung cấp cho các mặt trận. 


Ngoài các xưởng quân giới do Bộ Quốc phòng tổ chức, còn có 
các xưởng vũ khí dân quân do các địa phương tự lập và chỉ đạo. Ví 
dụ: ở Liên khu Việt Bắc có 8 xưởng dân quân (5 xưởng do tỉnh và 
3 xưởng do khu xây dựng. Đến giữa năm 1948, theo chủ trương của 
Đảng và Chính phủ, các xưởng vũ khí dân quân được thống nhất 
vào hệ thống các xưởng quân giới và chịu sự chỉ đạo thống nhất 
của Bộ Quốc phòng). 


Cùng với ngành quân giới, các cơ sở công binh, quân nhu, quân 
dược cũng từng bước ổn định tổ chức, có phương hướng sản xuất 
phù hợp với điều kiện chiến tranh, phục vụ tốt bộ đội tác chiến và 
xây dựng lực lượng. 

Công nghiệp dân dụng 


Song song với công nghiệp quốc phòng, Chính phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa chủ trương phát triển công nghiệp dân dụng. Một 
số cơ sở thuộc thành phân quốc doanh. Đây là những tổ chức kinh 
doanh của Nhà nước nhằm mục đích xây dựng và phát triển khu 
vực kinh tế của Nhà nước, lãnh đạo giúp đỡ kinh tế hợp tác xã và 
kinh tế tư nhân phát triển theo quỹ đạo của kinh tế Nhà nước, tích 
lũy vốn và tăng thu cho tài chính quốc gia. Các xí nghiệp quốc 
doanh được xác định nhiệm vụ cụ thể phục vụ các cơ quan dân 
chính và các yêu cầu dân sinh như cung cắp giấy bạc, giấy in, giấy 
viết, vải, xà phòng, bóng đèn... Trong năm đầu kháng chiến, số 
lượng và tình hình sản xuất của các xí nghiệp như sau: 


+ Ngành than: Có các mỏ Lam Sơn, Làng Cẩm, Tân Thành, 
Phân Mễ ở Thái Nguyên, mỏ Tân Trào ở Tuyên Quang, mỏ Bồ Hạ 


268 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


ở Bắc Giang, mỏ Đôi Hoa ở Hà Nam, mỏ Quyết Thăng ở Ninh 
Bình, mỏ Khe Bồ ở Nghệ An... 


+ Về khai khoáng: Các mỏ thiếc ở Tĩnh Túc, mỏ kẽm ở Bắc 
Sơn, phốt phát ở Bắc Giang, Ăngtimon ở Tân Trào. Mỏ Tĩnh Túc 
bắt đầu hoạt động từ tháng 4-1947 đến cuối năm đã thu đuợc 20 tấn 
thiếc và đạt được 40 lạng vàng. 


+ Ngành cơ khí: Có nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, xưởng cơ 
khí Liên khu V, cơ khí Huỳnh Ngọc Huệ ở Liên khu IV. Nhà máy 
cơ khí Trần Hưng Đạo ngay từ năm 1947 đã sản xuất đuợc máy in, 
máy nô, máy bơm. 


+ Công nghiệp khai thác, ngay từ đầu kháng chiến, một số nơi 
ở các vùng chiến khu mà Pháp khai thác trước đây đã tiếp tục hoạt 
động trở lại. 


Các mỏ than là những xí nghiệp đầu tiên được áp dụng chế độ 
doanh nghiệp quốc gia (mỏ than Phần Mễ, Minh Khai, Đầm Bùn và 
Khe Bồ)!. Tất cả các mỏ đều khai thác theo phương pháp thủ công. 
Số lượng khai thác không nhiều, nhưng đóng vai trò quan trọng đối 
với các xí nghiệp quân giới, các xí nghiệp cơ khí trong thời kỳ đó. 

Ngành cơ khí đã được xây dựng ở tất cả các khu, đặc biệt là 
Việt Bắc. Nó đảm đương các nhiệm vụ rất quan trọng là sửa chữa 
máy móc. Ngành cơ khí cũng góp phần quan trọng trong việc tô 
chức in tiền do Bộ Tài chính quản lý. Cụ thế là nhà máy Trần Hưng 
Đạo được thành lập ở chiến khu Việt Bắc. Ở tất cả các căn cứ địa 
như Liên khu II, Liên khu IV, Liên khu V, Nam Bộ đều có những 
cơ sở sửa chữa và chế tạo cơ khí nhỏ. 

+ Về luyện kim, ở Liên khu IV, ngay từ năm 1947, đã đặt vẫn 
đề nấu gang bằng lò cao cỡ nhỏ. 


+ Ngành hóa chất: Các ngành khoáng chất, công nghiệp nhẹ... 
phát triển Ở tất cả các tỉnh, các khu, vừa để cung cấp cho quân đội, 
vừa cung cấp cho dân dụng. 


I1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập L; Nxb. Khoa học 
xã hội, 2000, tr. 294. 


269 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Thu công nghiệp, thương nghiệp, tài chính 


Phương châm xây dựng, phát triển tiểu thủ công nghiệp là tổ 
chức quy mô nhỏ, phân tán, dùng công cụ sản xuất thô sơ kết hợp 
với máy móc, dựa vào dân và nguyên liệu trong nước, địa phương 
tự lập, sản xuất tự cấp tự túc. 


Ngay từ đầu, ngành thủ công nghiệp trong kháng chiến tập 
trung chủ yếu giải quyết những mặt tối cần thiết như dệt, giấy, ấn 
loát, xà phòng, chén bát, chiếu, đan lát, nước, đường, muối mắm. 


Tại Việt Bắc, chúng ta chủ trương đây mạnh ngành đệt truyền 
thống của các dân tộc ít người. Năm 1947, Ban tơ sợi Trung ương 
thành lập ở Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, sản xuất được 10.000 
mét vải khổ rộng. Trung Bộ sản xuất được 10.000 mét. Các xí 
nghiệp tư nhân dần dần được thiết lập. Liên khu V phấn đâu mức 
sản xuất ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
tự túc phần lớn vải mặc cho bộ đội và nhân dân. 


Thương nghiệp, tiền tệ, giá cả đã có sự chuyển hướng cho phù 
hợp với thời chiến. Vị trí của thương nghiệp kháng chiến được xác 
định: "Thương mại đứng hàng thứ 3. Phát triển tiểu thương, tổ chức 
và kiếm soát ngoại thương một cách chu đáo, đồng thời làm cho 
các hợp tác xã gánh vác một phần quan trọng trong việc phân phát 
và tiêu dùng”. 

Các cơ quan làm chức năng thương nghiệp cũng đây mạnh hoạt 
động. Đầu năm 1947, Chính phủ giao cho Nha tiếp tế thuộc Bộ 
Kinh tế (thành lập ÙNG 5- 1246) nhiệm vụ thu mua và dụ trữ thóc 
gạo. Cơ quan "phân phối muối" (duiệc Bộ Tài chính) tổ chức vận 
chuyển muối của Nhà nước và muối trên thị trường tự do đưa về 
các khu an toàn. 


Tháng 5-1947, Chính phủ ra Nghị định thành lập Cục Ngoại 
thương, phụ trách việc nhập cùng hàng hóa thiết yếu cho kháng chiến 
và xuất cảng vật phẩm trong nước lấy ngoại tệ. 


270 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Về tiền tệ, ngày 15-5-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh cho lưu hành 
toàn quốc giấy bạc Việt Nam - "bạc tài chính". Khối lượng bạc 
Đông Dương cũ của Pháp được thu về làm vốn cho ngành ngoại 
thương còn non trẻ. Tuy vậy, vì hoàn cảnh chiến tranh, nên đã hình 
thành các khu vực tiền tệ riêng biệt. 


Vùng tự do Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ yếu là Việt Bắc lưu 
hành giấy bạc tài chính do Chính phủ Trung ương phát hành. Các 
tỉnh Khu V, chủ yếu 4 tỉnh tự do (Nam, Ngãi, Bình, Phú) lúc đầu 
lưu hành tiền tài chính Trung ương, từ tháng 7-1947 (Sắc lệnh số 
23/SL ngày 18-7-1947), Chính phủ cho phép Ủy ban kháng chiến 
miền Nam Trung Bộ bỏ phát hành tín phiếu và lưu hành song song 
với tiền tài chính một thời gian. Ở Nam Bộ, do địch đánh tỏa ra 
sớm, nên ở các căn cứ kháng chiến năm 1947, 1948, một số nơi lưu 
hành bạc tài chính Trung ương do Khu V chuyên vào. Các nơi khác 
đóng dấu vào giấy bạc Đông Dương từ loại 100 đồng (in màu đỏ) 
trở xuống để chỉ tiêu. 

Ngày 1-11-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh 102/SL cho phép phát 
hành tín phiếu tại Nam Bộ có giá trị như giấy bạc Việt Nam, tín 
phiếu chủ yếu tại các tỉnh: Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng... Có thể 
nói, giấy bạc Việt Nam ra đời lưu hành rộng rãi chống lại các kế 
hoạch lũng đoạn, phá hoại của thực dân Pháp và tay sai, được sự tín 
nhiệm tuyệt đối của nhân dân, dựa trên cơ sở nèn kinh tế hàng hóa 
nhỏ tự cấp tự túc. 


Nguồn động viên về tài chính từ năm 1947 đến 1950 chủ yếu là 
khoán điền thỏ, thuế môn bài, công trái kháng chiến, quỹ tham gia 
kháng chiến. Trưng thu ngân sách năm 1947 là 1.158 triệu đồng. 


Như vậy, có thể nói từ những chỉ thị ban đầu "kháng chiến kiến 
quốc", "toàn dân kháng chiến" đến "kháng chiến nhất định thắng 
lợi" là quá trình phát triển và hoàn chinh chủ trương vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc. Nền kinh tế kháng chiến tuy còn non trẻ 
nhưng đây hứa hẹn, đã bước đầu phát huy hiệu lực là vũ khí đấu 
tranh sắc bén. 


271 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong kháng chiến, bên cạnh thành phần kinh tế quốc doanh, 
kinh tế tập thể, thành phần kinh tế gia đình, cá thể vẫn là hình thức 
chủ yếu. Nhà nước chưa có chủ trương cải tạo đối với những người 
sản xuất cá thể mà khuyến khích họ phát triển sản xuất. Thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân vẫn tiếp tục tổn tại và phát triển. Nhà nước 
đã thực hiện các biện pháp giúp đỡ, khuyến khích các xí nghiệp tư 
nhân phát triển sản xuất. Kinh tế tư bản chủ nghĩa và kinh tế cá thể 
đã góp phân giải quyết một phần cho nhu cầu kháng chiến và hầu 
hết các nhu cầu cần thiết của nhân dân. 


Giao thông vận tải 


Bước vào kháng chiến, công cuộc đầu tiên trong giao thông 
vận tải là phá hoại đường sá, cầu cống và phương tiện vật tư của 
Pháp, để Pháp không tấn công được vào vùng kháng chiến. Khẩu 
hiệu: Toàn quốc tự túc, địa phương tự túc. Tính tổng cộng có 
16.721km/21.026km đường ô tô, 1.540km/2.596km đường sắt và 
30.500m cầu bị ta phá. 


5. Văn hóa, giáo dục và y tế 


Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng đã dành sự quan 
tâm to lớn cho sự phát triển giáo dục, mở mang dân trí, tạo điều 
kiện từng bước phát triển khoa học và kỹ thuật. Hội nghị cán bộ 
Trung ương của Đảng lần thứ 4 (4-1947) và đặc biệt Hội nghị mở 
rộng Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1948) đã tiếp tục khắng 
định việc xây dựng nền giáo dục kháng chiến kiến quốc nhằm đào 
tạo nhân tài và cán bộ cung cấp cho các ngành. 


Trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi, Tông Bí thư 
Trường Chinh nhấn mạnh tới nhiệm vụ kháng chiến về mặt văn 
hóa, giáo dục. Theo ông, văn hóa - giáo dục trong kháng chiến phải 
nhằm: 1. Đánh đỗ văn hóa ngu dân, nô dịch và xâm lược của thực 
dân Pháp; 2. Xây dựng nền văn hóa mới của nước Việt Nam dựa 
trên ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng. 


272 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Điều kiện của kháng chiến hết sức thuận lợi cho việc xây dựng 
một nên văn hóa mới. Công việc thiệt thực nhât là: 


- Dùng văn nghệ tuyên truyền, cỗ động kháng chiến; 

- Chống nạn mù chữ, phát triển giáo dục; 

- Tổ chức công tác vệ sinh, phòng bệnh trong nhân dân; 

- Quét sạch tản tích nô lệ, thực dân trong văn hóa; 

- Phát triển văn hóa có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng. 


Bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc, cũng như các lĩnh vực 
chính trị, quân sự và kinh tế, nền văn hóa - giáo dục cách mạng 
đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách gay gắt. Cuộc chiến tranh 
đã gây ra sự đảo lộn trong đời sống kinh tế - xã hội, trong sinh hoạt 
của mọi tầng lớp nhân dân. Trong thế trận toàn dân đánh giặc, làm 
thế nào để tiếp tục sự nghiệp văn hóa - giáo dục và tiếp tục như thế 
nào cho thích hợp với hoàn cảnh chiến tranh và phục vụ kháng 
chiến thắng lợi. Đó là những câu hỏi đặt ra hết sức gay gắt. Phát 
huy những thành tích đã đạt được trong 16 tháng (từ 9-1945 đến 
12-1946), Đảng ta kiên quyết lãnh đạo ngành văn hóa - giáo dục 
khắc phục khó khăn, chuyển hướng hoạt động. Mục tiêu lúc này là 
làm sao cho sự nghiệp văn hóa - giáo dục không bị đứt đoạn vì chiến 
tranh, mà nó phải được tiếp tục phát triển và phục vụ tốt cho công 
cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. 

Ngày 3-2-1947, Bộ Quốc gia giáo dục ra Huấn thị số 102 nhân 
mạnh vị trí, vai trò của giáo dục trong thời kỳ kháng chiến. 


Ngày 20-2-1947, sau khi rút khỏi vòng vây của giặc Pháp ở Hà 
Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào Thanh Hóa - nơi địa đầu của 
Liên khu IV. Tại đây Người đã căn dặn: "Xây dựng tình Thanh Hóa 
thành tỉnh kiểu mẫu". Trong bài nói với các đại biểu nhân sĩ trí 
thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa ngày 20-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: "Chăng những chỉ biết chữ, mà còn phải học đạo đức 
công dân, phổ thông, chính trị. Thứ hai còn phải mở mang lớp 
trung học... Trước học một đàng, hành một nẻo. Nay phải sửa 


273 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chương trình làm sao để học thì hành ngay được". Sau đó, ngày 
2-3-1947, trong bài “Thanh Hóa kiểu mâu", Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lại chỉ rõ: "Sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương 
lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương lai của 
nước nhà"!, Vì vậy, cốt nhất là phải dạy học trò biết yêu nước, 
thương nòi. Phải dạy cho họ có trí tự lập, tự cường, quyết không 
chịu kém ai, quyết không chịu làm nô lệ! 


Cũng từ quan điểm phải đào tạo nhân tài phục vụ cho kháng 
chiến, kiến quốc, đào tạo những người vừa có văn hóa vừa có lòng 
yêu nước thiết tha, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ Trung ương lần 
thứ hai (4-1947) đã đề ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục như sau: 
"Chú trọng mở mang giáo dục, xúc tiến bình dân học vụ", "Công 
việc giáo dục phải thích hợp với kháng chiến"... Về văn hóa nói 
chung, Nghị quyết chỉ rõ: "Động viên tất cả giới trí thức, văn nghệ 
tham gia kháng chiến, dùng các nhà trí thức văn hóa, chuyên môn 
vào ngành công tác như quân giới, quân y, giáo dục, tuyên truyền 
kháng chiến, chú trọng mở mang giáo dục kháng chiến... Năng 
dùng những hình thức tuyên truyền, thông tin, dân dễ hiểu, dân dễ 
cảm mà giác ngộ nhân dân, về mục đích cứu quốc, đẻ cao tinh thần 
dân tộc, lòng tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng, đề cao nhiệm. vụ 
kháng chiến kiến quốc của toàn dân, tiếp tục vận động đời sống 
mới. Vừa kháng chiến, dân tộc ta vừa dựng nên một nên văn hóa 
mới, có tính chất hợp với tỉnh thần dân tộc độc lập, hợp với khoa 
học, tiến bộ, hợp với tình hình và trình độ của đông đảo quần chúng 
và nhân dân"Ẻ, 

Những chủ trương đó của Đảng và Chính phủ về xây dựng nền 
văn hóa - giáo dục kháng chiến đã soi sáng con đường phát triển 
của nền văn hóa - giáo dục mới. Về cơ bản, đó là sự kế tục và phát 
triên những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 57. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 182. 


274 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


1945-1946, của một nền văn hóa - giáo dục mới với ba nguyên tắc 
cơ bản: dân tộc, khoa học, đại chúng. Chấp hành Chỉ thị, Nghị 
quyết của Trung ương Đảng, ngành văn hóa - giáo dục đã thực hiện 
chủ trương chuyên hướng phủ hợp với thời chiến, cụ thể đến từng 
ngành. Tất cả những gì chúng ta chưa kịp làm hoặc mới chỉ bắt đầu 
làm đều được tiếp tục một cách khẩn trương hơn. Sự nghiệp văn 
hóa, giáo dục tiếp tục được phát triển, trong chiến tranh nhằm bồi 
dưỡng sức mạnh tinh thần và trí tuệ của nhân dân ta trong cuộc đối 
đầu với kẻ thù xâm lược. Trong lò lửa kháng chiến, nền văn hóa - 
giáo dục dân tộc, dân chủ đã lớn mạnh nhanh chóng. 


Mọi hoạt động văn hóa-văn nghệ đều hướng vào phục vụ kháng 
chiến theo khẩu hiệu: "Tất cả để chiến thắng". Nền văn hóa văn 
nghệ kháng chiến vươn lên mạnh mẽ và giành được những thắng 
lợi đáng tự hào. 


Về giáo dục: Do thực hiện tốt chủ trương chuyên hướng giáo 
dục thời chiến nên sự nghiệp giáo dục trong cả nước vẫn được giữ 
vững và phát triển nhanh. Nền giáo dục đã có những biến đổi đầu 
tiên rất quan trọng trong từng ngành học, đặt cơ sở ban đầu về văn 
hóa - giáo dục để kháng chiến lâu dài. Ngành giáo dục đã có một 
bước phát triển mới về nội dung, phương hướng đào tạo trong điều 
kiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 

Trên thực tế, sau ngày toàn quốc kháng chiến, bình dân học vụ 
là ngành đầu tiên trở lại hoạt động có khí thế và phát triển mạnh 
nhất. Nha bình dân học vụ đã sớm nhận thức rõ mối quan hệ giữa 
việc học văn hóa và công tác tuyên truyền kháng chiến. 


Trong năm 1947, bình dân học vụ đã có chuyển biến tốt về nội 
dung và phương thức hoạt động theo yêu cầu và điều kiện của cuộc 
kháng chiến toàn dân toàn diện. Tất nhiên ở mỗi địa phương tùy 
thuộc vào hoàn cảnh riêng mà có những hình thức hoạt động khác 
nhau. Năm 1947, Khu X mở được 153 lớp huấn luyện đào tạo 
3.745 giáo viên, động viên trên 130.000 học viên theo học các lớp 


275 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


bình dân, gấp 5 lần so với số lượng học viên năm trước. Liên khu 
I còn chủ trương "trung kiên hóa” cán bộ giáo viên bình dân học 
vụ ở các vùng thường xảy ra tranh chấp giữa ta và địch, đẻ duy trì 
hoặc nhanh chóng khôi phục phong trào sau khi địch ập đến càn 
quét hoặc vội vã bỏ chạy. Đặc biệt, ở vùng đồng bằng và trung du 
Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trong năm 1947, phần lớn là 
vùng tự do, phong trào bình dân học vụ đã được khôi phục nhanh 
chóng và tổn tại vững vàng cùng kháng chiến. Riêng Khu III, tính 
đến ngày I0-11-1947, toàn khu có 2.030 làng hoạt động, 7.768 
lớp học, 8.183 giáo viên, 328.308 học sinh, 42 lớp huấn luyện cho 
giáo viên và 1.182 giáo viên dự bị. Tại Nam Bộ, tháng 8-1947, Sở 
Giáo dục Nam Bộ được thành lập và đã tổ chức được hai lớp huấn 
luyện giáo viên ở Rạch Rít (Chợ Lớn) và Trà Cú (Trà Vinh) nhằm 
đào tạo giáo viên cho miền Đông và miền Tây. Năm 1947, Nam 
Bộ đã có 9.400 lớp học sơ cấp, 9.435 giáo viên và 200.000 học 
viên, 21% trong tông số đồng bào từ 16 đến 45 tuổi đã được đi 
học và thoát nạn mù chữ. 


Các tỉnh Liên khu V và Bình Trị Thiên mặc dù bị địch bao vây 
bắn phá nhưng các cấp chính quyền ở đây đã từng bước khắc phục 
khó khăn để bám đất, bám dân nhằm từng bước khôi phục các lớp 
bình dân học vụ theo khẩu hiệu: "Tay bút, tay súng", "Diệt dốt, diệt 
xâm lăng". Trong năm 1947, số người đi học vẫn được duy trì bằng 
3/4 so với 1946 là năm còn hòa bình. Năm 1947 có 280.000 người 
đi học, 237.587 ngưởi được học khóa sơ cấp. Tại Thanh - Nghệ - 
Tĩnh, năm 1947, phong trào bình dân học vụ phát triển nhanh 
chóng. Nghệ An có 3.673 lớp với 5970 giáo viên và 71.027 học 
viên; Hà Tĩnh có 3.971 lớp, 4.812 giáo viên và 81.572 học viên, có 
3 xã Quảng Thành (Cẩm Xuyên), Văn Lâm (Đức Thọ) và Văn 
Uyên (Can Lộc) xóa xong nạn mù chữ từ cuối năm 1947; Thanh 
Hóa có 3.562 lớp và 70.526 học viên. 


Vượt lên trên mọi khó khăn, thiếu thốn của cuộc chiến tranh, 
đến cuối năm 1947, cả nước đã thanh toán nạn mũ chữ cho trên 


276 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


1,2 triệu người, trong đó đã có làng, xã ở Hải Dương và Thái Bình 
được công nhận xóa xong nạn mù chữ. Sự kiện này đã đánh dấu 
một bước trưởng thành của toản ngành giáo dục nói chung, bình 
dân học vụ nói riêng, sau hơn l năm đi vào kháng chiến. 


Đối với giáo dục phổ thông, với cố găng vượt bậc, sau năm 
1947, việc dạy và học của nhiều trường mới nói chung đã đi vào 
nẻ nếp, học sinh tấp nập đến trường. Đối với các trường tiểu học, 
cuối năm 1946-1947, Bộ Giáo dục vẫn mở các kỳ thi tốt nghiệp ở 
các tỉnh, huyện chưa có chiến sự; từ năm 1947-1948, bắt đầu áp 
dụng hệ thống bậc tiểu học 4 năm theo Sắc lệnh số 146/SL ngày 
10-8-1946. Như vậy, ngành giáo dục kháng chiến đã xóa được 
tình trạng không đồng nhất về năm học của bậc học này ở Bắc Bộ 
và Trung Bộ trước đây. Đối với các trường trung học phổ thông 
và trung học chuyên khoa, Bộ Giáo dục xúc tiến khôi phục giảng 
dạy ở những trường di chuyển đến địa điểm mới. Thầy trò đã 
dựng lên lán trại, vừa tổ chức lớp để giảng dạy, vừa tăng gia sản 
xuất để tự cải thiện. Đó là những biến đổi đầu tiên trong đời sống 
của nhà trường kháng chiến. 

Trường trung học kháng chiến Việt Bắc khai giảng năm học 
kháng chiến đầu tiên (1947-1948), trên cơ sở tập hợp giáo viên, học 
sinh của hai trường trung học: Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Tiếp 
theo là các trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng (Khu IV), 
Nguyễn Thượng Hiền (Khu III), Nguyễn Chí Diễu (Thừa Thiên) 
cũng khai giảng. Ngoài ra, các trường trung học phô thông đã thành 
lập ở các tỉnh huyện chưa có chiến sự vẫn tiếp tục hoạt động. 


Với việc tích cực "mở mang việc học trong thời chiến", tình 
hình giáo dục phố thông nói riêng và giáo dục nói chung đã phát 
triển khá và có những tiến bộ về nhiều mặt: nội dung giảng dạy và 
phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của cuộc kháng chiến 
và kiến quốc. Nền giáo dục đó được duy trì và phát triển trong suốt 
cuộc kháng chiến lâu dài. Tính đến tháng 6-1946, số học sinh tiểu 
học ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ lên tới 147.000 em, tăng 47% so 
với số học sinh của bậc này vào tháng 12-1946. 


277 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Giáo dục Liên khu IV (gồm vùng tự do: Thanh - Nghệ - Tĩnh 
và vùng tạm chiếm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có 
bước phát triển. Ở Thanh - Nghệ - Tĩnh, năm học 1947-1948 có 
470 trường tiểu học và 55.444 học sinh, 27 trường trung học với 
5.000 học sinh. So với năm học 1946-1947, số học sinh tiểu học 
tăng gấp 3 lần. Phong trào bình dân học vụ trong các ngành cũng 
diễn ra sôi nỗi. 

Đối với ngành giáo dục phổ thông, nhiệm vụ quan trọng của 
Đảng và Chính phủ là sớm cải tổ và hoàn thiện hệ thống giáo dục 
phô thông theo hướng cách mạng, dân tộc và đại chúng. 


Chế độ thi cử xác nhận bậc học của học sinh và tuyển chọn học 
sinh vào các lớp trên được duy trì. Tháng 4-1947, Chính phủ ra 
nghị định mở kỳ thi trung học và tiêu học trong cả nước. Tiếp đó, 
trường Trung học Việt Bắc khai giảng nhận nhiều học sinh con em 
đồng bào thiểu số. Để đào tạo cán bộ chuyên môn về ngoại ngữ đáp 
ứng yêu cầu kháng chiến, ngày 17-6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh thành lập trường Ngoại ngữ. Đến cuối năm 1947, đã có 
hàng nghìn trường tiểu học và trung học thu hút hàng vạn con em 
nhân dân đến lớp. Ở nhiều tỉnh, 60-70% đồng bào được xóa mù 
chữ. Phong trào học tập văn hóa trong lực lượng vũ trang được đây 
mạnh lên. Cuối năm 1947, toàn quân thanh toán xong nạn mù chữ. 


VẺ văn hóa - văn nghệ 


Trong thế trận toàn dân đánh giặc, Đảng chủ trương "Văn hóa 
cũng là một mặt trận đấu tranh của dân tộc ta". Theo Lời kêu gọi 
của Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo trí thức, 
văn nghệ sĩ ở khắp các miền đất nước khoác ba lô lên đường kháng 
chiến. Thông qua sách báo, truyền thanh, thông tin, âm nhạc, kịch, 
thơ ca, hội họa quân và dân ta đấu tranh quyết liệt chống những 
luận điệu bịp bợm, xuyên tạc và tố cáo tội ác của địch, hun đúc chí 
căm thù giặc và động viên, hướng dẫn chiến sĩ, đồng bào kháng 
chiến, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng, xây dựng nếp sống mới 
lành mạnh. Nhiều truyện ngắn, phóng sự, nhạc phẩm, thơ ca để cao 


278 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


lòng yêu nước, lòng tự hào chân chính, niềm tin vào thắng lợi hào 
hùng của dân tộc. 


Đề đây mạnh công tác tuyên truyền, ngoài báo hăng ngày, hăng 
tuần, nội san của Trung ương, các tỉnh trong vùng tự do còn phát 
hành báo và nội san riêng của mình. Ở Liên khu Việt Bắc có tờ nội 
san Tranh đấu. Báo Việt lập của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Băng 
tháng ra 3 kỳ. Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới được chăm lo 
khuyến khích. Báo Việ lập số 287 ra ngày 1-10-1947 đăng bài của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời rựa cho tác phẩm Đời sống mới của 
Tân Sinh. Phân tích tình hình văn nghệ máy tháng đầu kháng chiến, 
Tổng Bí thư Trường Chinh đánh giá cao thành tích phục vụ kháng 
chiến của ngành âm nhạc, thơ ca, kịch, họa, báo chí..., nhưng cũng 
có nhận xét: "Có nhiều ngưởi văn hóa muốn làm mà chưa biết làm 
gì, thậm chí còn giữ địa vị bàng quan”. 


Các tác phẩm văn nghệ, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, 
Đài Phát thanh Nam Bộ và báo chí ở các vùng tự do đã góp phần 
đắc lực vào công tác tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, cỗ vũ 
tinh thần kháng chiến của quân và dân, chống lại các luận điệu 
phản tuyên truyền của địch, góp phần xây dựng và bảo vệ hậu 
phương, xây dựng nền dân chủ cộng hòa. 

Về y tế 

Sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng đã thấy sự cần kíp phải xây dựng nên y tế 
của Nhà nước phục vụ nhân dân. Cuối năm 1945, trường Đại học Y 
khoa Hà Nội khai giảng khóa học đầu tiên dưới chế độ mới. 

Khi kháng chiến bùng nỗ, Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm 
đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ y tế phục vụ kháng chiến, phục 
vụ nhân dân. Các kỹ sư, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ miệt mài nghiên cứu, 
điều chế hóa chất, thuốc men, tận tình cứu chữa thương binh trong 
những điều kiện hết sức gian khổ, thiếu thốn. 


Một số cơ sở đại học và trung học chuyển từ Hà Nội lên Việt 
Bắc tiếp tục hoạt động, trong đó có các lớp y và dược khoa trở thành 


279 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


vôn quý của ngành y dược kháng chiến. Trường Đại học Y - Dược 
sau những ngày di chuyến lại tiếp tục khóa học trong rừng sâu. 
Thây và trò đã khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn về 
cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy và thí nghiệm thực hành. 


Hệ thông y tế địa phương, gồm có trạm cứu thương, trạm xá, 
phòng phát thuốc, bệnh xá, bệnh viện từng bước hình thành. Cuộc 
vận động thực hiện nếp sống vệ sinh được đây mạnh. Phong trào ba 
sạch: "ăn sạch, uống sạch, ở sạch" phát triển rộng rãi trong nhiều 
địa phương. 


6. Đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế 


Cùng với việc xây dựng thực lực, Chính phủ nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa chủ trương làm bạn với mọi nước dân chủ. 


Phá vòng vây để mở rộng quan hệ, tranh thủ thêm bạn bè, nêu 
rõ lập trường chính nghĩa của nhân dân ta và tố cáo tội ác của thực 
dân Pháp là một vấn để chiến lược về cả mặt quân sự, chính trị và 
ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động ráo riết về đối 
ngoại sau khi tiếng súng kháng chiến lan ra toàn quốc. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi hàng chục bức thư và lời kêu 
gọi đối với nhân dân Pháp và dư luận Pháp: Từ tháng 12-1946 
đến tháng 3-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần gửi thư cho 
Chính phủ, Quốc hội Pháp và cả Tổng thống Vincent Auriol, đề 
nghị "lập lại nền hòa bình, để tránh cho hai nước chúng ta khỏi 
bị hao người thiệt của và để gây lại sự cộng tác và tính thân thiện 
giữa hai dân tộc Việt - Pháp". Ngày I-1-1947, chúc mừng năm 
mới nhân dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn mạnh Việt Nam 
không chống mà muốn hợp tác với nước Pháp, Việt Nam buộc 
phải chiến đấu chống lại thực dân Pháp. Cùng ngày, Người gửi 
điện chúc Tết Tướng Leclerc, người có quan điểm khác với 
D'Argenlieu, nói rằng chiến tranh sẽ không có lợi cho Pháp và 
một sự hòa bình hợp công lý có thể cứu văn được tình thế. 


280 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Ngày 3-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho Bộ 
trưởng Moutet. Ngày 12-1, Vincent Auriol lên làm Tổng thống 
nước Pháp thời Đệ tứ Cộng hòa, Blum từ chức, Paul Ramadier 
lên thay, Pháp cắt đứt liên lạc từ đây. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại. Ngày 7-1, Người 
gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Pháp nêu lên thiện 
chí hòa bình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam và các biện 
pháp để lập lại hòa bình. Ngày 10-1, Người lại kêu gọi Chính 
phủ và nhân dân Pháp, gửi điện kêu gọi các vị lãnh tụ và toàn thể 
nhân dân Ân Độ, Miền Điện và toàn Á Đông, nhân dân Pháp và 
các thuộc địa Pháp, nhân sĩ dân chủ và nhân dân toàn thế giới. 
Ngày 18, Người gửi điện cho Chính phủ Pháp đề nghị châm dứt 
chiến tranh. 


Song, Chính phủ Pháp đã không đáp ứng. Vì vậy, chúng ta 
buộc lòng phải tiếp tục chiến đấu. Đối với các nước ở châu Á, 
ngoài việc xây dựng khối liên minh chiến đấu: Việt - Miên - Lào, 
Chính phủ Việt Nam đã tích cực xây dựng quan hệ thân thiện với 
các nước dựa trên lập trường chống đề quốc thực dân, bảo vệ độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa cuộc kháng chiến của Việt 
Nam với cuộc đầu tranh giải phóng của các nước thuộc địa Pháp và 
với vận mệnh của cả châu Á. Muốn bảo vệ độc lập tự do của cả dân 
tộc mình, bảo vệ hòa bình của khu vực, nhân dân châu Á phải cùng 
đoàn kết chống xâm lược. Người viết: "Việt Nam chi giữ chủ 
quyền độc lập của mình, chứ không hề xâm phạm đến ai. Thế mà 
thực dân Pháp bắt nhân, đem tất cả lực lượng hung tàn của chúng, 
hòng tiêu diệt nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Việt Nam là một 
bộ phận trong đại gia đình châu Á. Vận mệnh Việt Nam quan hệ rất 
mật thiết với vận mệnh các dân tộc châu Á...". 

Ngày 22-3-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cử một đoàn 
đại biểu đến dự Hội nghị đoàn kết đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
các nước châu Á (Hội nghị Liên Á) họp ở New Delhi. Hội nghị ra 
lời kêu gọi nhân dân châu Á ủng hộ Việt Nam giành độc lập. 


281 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tháng 4-1947, được sự đồng tình của Chính phủ dân tộc tiến bộ 
Thái Lan và sự giúp đỡ của những Việt kiều yêu nước ở Thái Lan, 
Việt Nam dân chủ cộng hoà lập cơ quan đại diện của Chính phủ tại 
Băng Cốc, được hưởng đặc quyền như một cơ quan ngoại giao. 
Tại đây Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đặt phòng thông tin. Từ 
ngày 14-4-1947, cơ quan đại diện của Việt Nam bắt đầu hoạt động. 


Cũng trong năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử phái viên 
Chính phủ là ông Phạm Ngọc Thạch đi gặp giới lãnh đạo Thái Lan, 
Miến Điện, Ấn Độ. Ta cũng thương lượng với Chính phủ Miến 
Điện để đặt cơ quan đại diện Chính phủ. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tỏ bày tình hữu nghị của nhân 
dân Việt Nam đến với nhân dân Mỹ và hy vọng nhân dân Mỹ ủng 
hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập. Trong thư gửi Hội Việt - Mỹ 
ngày 2-9-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Chúng ta không 
bao giở quên sự hợp tác thân ái của các bạn người Mỹ hôi chúng ta 
chống Nhật, và chúng ta mong rằng sự hợp tác đó được tiếp tục 
trong cuộc đấu tranh của chúng ta chống thực dân phản động Pháp 
giành thống nhất và độc lập..."". 


H. CUỘC CHIẾN ĐÁU CHÓNG ĐỊCH MỞ RỘNG VÙNG 
CHIẾM ĐÓNG 


1. Pháp mở rộng vùng chiếm đóng 


Đến đầu tháng 1-1947, trải qua nửa tháng kháng chiến toàn 
quốc, ta đã tiêu hao, tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Âm mưu và kế 
hoạch của thực dân Pháp định đánh úp cơ quan đầu não của ta ở 
Hà Nội tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta ở các thành phố bị thất 
bại hoàn toàn. 


Choáng váng trước đòn phủ đầu của quân và dân ta, ngay đầu năm 
1947, Chính phủ Pháp tức tốc phái Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 21 I. 
282 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Murus Moutet và sau đó là Tướng Leclerc sang Việt Nam tìm 
phương sách mới nhằm cứu vãn tình hình. Từ thực tế chiến trường 
Đông Dương, Tướng Leclerc đã khăng định toàn quá trình về 
phương diện quân sự của đường số 5 nói Hải Phòng và Hà Nội, cho 
rằng mọi nỗ lực của Pháp phải tập trung vào Hà Nội và khu vực 
đường số 5. Quan điểm trên đây bao gồm giải pháp quân sự - chính 
trị vấn đề Đông Dương do Leclerc đệ trình lên Chính phủ Pháp và 
được Thủ tướng Pháp đồng ý. 


Ngày 12-1-1947, sau khi điều tra tại chỗ tình hình Đông Dương 
trở về, Leclerc kiến nghị với Thủ tướng Léon Blum một loạt các 
biện pháp đối phó: 

1. Chỉ bằng các hoạt động quân sự không thể giải quyết được 
vấn đề Đông Dương. Phải kết hợp giữa phương pháp quân sự và 
chính trị; 

2. Tăng cường lôi kéo các phong trào đối lập và các dân tộc 
thiểu số, kích động các giáo phái chống kháng chiến, thành lập 
chính phủ bù nhìn tay sai; 


3. Trước mắt cần cấp tốc tăng cường 20.000 quân để giải tỏa 
các đô thị và các đường giao thông chiến lược, ỗn định tình hình 
vào mùa mưa. Tuy nhiên, nước Pháp còn rất nhiều khó khăn nên 
việc đưa viện binh sang không thể thực hiện ngay một lúc. 

Thực hiện kế hoạch của Leclerc, từ tháng 1 đến tháng 3-1947, 
thực dân Pháp đã mở các cuộc tấn công ồ ạt vào đồng bằng Bắc Bộ, 
đường số 5, Trung Trung Bộ, Đông Bắc và Tây Bắc nhằm giải vây 
các thành phố, kiểm soát các đường giao thông, các vùng núi Tây 
Bắc và vùng duyên hải. Chúng tập trung lực lượng, trong cùng một 
khoảng thời gian, mở nhiều cuộc hành binh lớn bằng cơ giới có 
quân đổ bộ đường không và quân đổ bộ đường thủy phối hợp, tiến 
hành nhiều trận đột kích, đánh tràn lên trên khắp các mặt trận. 


Quân Pháp chủ trương mở rộng vùng chiếm đóng. Đây là cuộc 
thử thách lớn đối với quân và dân ta, chiên sự đã diễn ra tại gần 30 
tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 


283 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Từ tháng 1 và tháng 2 năm 1947, có viện binh đến nâng tổng số 
quân viễn chinh lên mười vạn, thực dân Pháp mở cuộc phản công 
và tiễn công lớn, đánh ð ạt ở Trung Trung Bộ, Tây Bắc, Đông Bắc, 
đường số 5 và đồng bằng Bắc Bộ nhằm giải vây các thành phố, 
kiểm soát các đường giao thông, làm chủ vùng núi, vùng duyên hải 
và vùng sông núi Tây Bắc nối với nước Lào, hình thành thế bao 
vây ta từ biển lên núi, từ núi xuống biển để nhanh chóng chiếm cả 
nước ta. 


Chúng tập trung lực lượng, trong cùng một khoảng thời gian, 
mở nhiều cuộc hành binh lớn bằng quân cơ giới đổ bộ đường không 
và quân đỗ bộ đường thủy phối hợp, tiến hành những trận đột kích, 
những mũi nhọn thọc sâu vu hỏi, những gọng kìm bao vây dài hàng 
trăm kilômét đánh tràn lan trên khắp các mặt trận. 


Tại Nam Định, quân Pháp chiếm thành phố, mở nhiều cuộc 
càn quét xung quanh thành phô để khủng bố nhân dân, phá cơ sở, 
gây tâm lý cầu an, dụ dỗ, thúc ép dân hồi cư và đầy lực lượng ta ra 
ngoài. Ở một số địa phương, địa chủ cường hào ngóc đầu dậy, 
đứng ra lập tề, bắt dân nộp tô cho địch xây đồn bốt. Cũng trong 
thời gian này địch còn tổ chức một số trận đánh ra vùng tự do để 
khủng bố tinh thần nhân dân, cống nộp lương thực, trâu bò để quét 
càn quét lực lượng của ta. Ngày 6-3-1947, Pháp mở cuộc hành 
quân lớn giải vây Nam Định. Chúng huy động 1.500 quân, trên 
100 xe cơ giới, một đại đội thủy quân lục chiến, hai tàu chiến, hai 
ca nô từ Hà Nội xuống Nam Định bằng đường sông Hồng và đê 
sông Hồng. Cho đến ngày 15-5, khi địch tập trung quân đánh vào 
Gôi và Đại Đê thì các lực lượng vũ trang ta ở các hướng đã thực 
hiện thắng lợi cuộc rút quân, kết thúc một thởi kỳ vây đánh ngay 
tại thành Nam. Hơn 400 tên xâm lược bỏ mạng trên các đường 
phố thành phố Dệt. Số còn lại, tất cả bọn đến tiếp viện, bị ta vây 
chặt trong khu nhà máy sợi. 


Song song với hoạt động lấn chiếm, mở rộng vành đai thành 
phó, thực dân Pháp còn tiến hành lập bộ máy cai trị để đàn áp nhân 
dân. Bên cạnh Tòa đại sứ chúng thành lập các tòa Đốc lý, Sở câm, 


284 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Sở Mật thám liên bang (phụ trách bốn tỉnh Hà - Nam - Ninh - 
Thái), kho bạc, công chính. Chúng tăng cường tuyên truyện lôi kéo 
nhân dân hồi cư. 


Tại Liên khu III, từ ngày 15-1, nhằm chiếm nốt đường sắt, bảo vệ 
an toàn cho đường số 5, quân Pháp tiến đánh ga Xuân Đào (Văn Lâm, 
Hưng Yên), Văn Thái (Cửa Gòng, Hải Dương). 


Từ tháng 2-1947, với lực lượng được tăng viện, quân Pháp đây 
mạnh càn quét mở rộng sự kiểm soát hành lang đường số 5 và vùng 
chúng chiếm đóng. Cuộc chiến đấu của quân dân tả ngạn chống 
quân xâm lược bước vào những ngày gay go, quyết liệt mới. 


Tại Hưng Yên, Hải Dương, địch mở nhiều trận càn quét vùng 
giáp ranh. Đến cuối tháng 3-1947, trên địa bàn Hải Dương địch đã 
kiểm soát được đường số 5, đường sắt, chiếm đóng thị xã Hải 
Dương và một số huyện. 


Tại Hải Phòng, ngày 7-2-1947, địch mở cuộc hành quân đánh 
chiếm huyện Thủy Nguyên. Với lực lượng được tăng cường, quân 
Pháp bắt đầu mở rộng địa bàn chiếm đóng, thực hiện âm mưu mới 
vây bắt cơ quan đầu não của ta hòng sớm kết thúc chiến tranh. 


Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử Bollaer sang Đông Dương 
làm Cao ủy thay D'Argenlieu để thực hiện âm mưu mới của Pháp 
là tập hợp lực lượng, dựng lên một chính quyền bù nhìn tay sai và 
đây mạnh hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta. 
Bollaert tuyên bố không công nhận Việt Nam độc lập thống nhất, 
không công nhận Chính phủ Hồ Chí Minh là đại diện chân chính 
của nhân dân Việt Nam. Chính phủ Pháp tiếp tục tăng viện cho 
Đông Dương, nâng tổng số quân lên 128.000 tên (85.000 Âu Phi, 
43.000 ngụy quân). 

Sau khi có thêm viện binh, quân Pháp đã mở rộng vùng chiếm 
đóng ở đồng bằng Bắc Bộ, vùng Bắc Bộ và duyên hải Đông Bắc. 


Chiến sự đã diễn ra tại gần 30 tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 
Tháng 3 và 4-1947, có thêm viện binh từ Pháp và các thuộc địa 


285 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


châu Phi, thực dân Pháp mở rộng cuộc tấn công, đánh thọc sâu 
vào các vùng hậu phương nông thôn ở Quảng Nam, Quảng Bình, 
Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Hải Dương, Kiến An, Quảng Yên nhằm khủng bố nhân dân, tiêu 
diệt bộ đội, đánh phá cơ quan chi đạo kháng chiến, với hy vọng 
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 


Tại Trung Bộ, chiến sự lan rộng ra các tỉnh Thừa Thiên, Quảng 
Trị, Quảng Bình. Tại Thừa Thiên, cuối tháng 1-1947, địch tiến đến 
hữu ngạn sông Truồi và ngày 13-2, chúng đánh chiếm Mỹ Chính. 
Ngày 16-2, quân Pháp tiến công Quảng Trị. Ngày 26-3, Pháp dùng 
tầu chiến, ca nô đánh phá uy hiếp Đồng Hới (Quảng Bình) và ngày 
27-3, chúng dùng quân đỗ bộ đường biển, đánh chiếm thị xã Đồng 
Hới. Pháp tiếp tục cho quân đỗ bộ lên cửa sông Gianh, đánh chiếm 
Quảng Khuê và ngày 30-3, đánh chiếm Bồ Trạch. 


Quân Pháp mở cuộc phản công và tiến công lớn vào Tây 
Bắc, Đông Bắc, đường Hà Nội - Hải Phòng và Trung Trung Bộ 
nhằm giải vây các thành phố, kiểm soát các đường giao thông, 
làm chủ vùng rừng núi, vùng duyên hải và vùng sông núi Tây 
Bắc đẻ nối với nước Lào, hình thành thế bao vây Việt Nam. 

Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, tuy bị đánh nhiều trận, quân Pháp 
vẫn dồn lực lượng tiễn công về phía Nam sông Thu Bồn. Trung 
đoàn 93 cùng quân dân du kích và đồng bào địa phương anh dũng 
chặn địch. Song vì địch được tăng viện, mặt khác, bộ đội ta vẫn 
chưa thoát khỏi chiến thuật phòng ngự nên không trụ được trước 
sức đột kích mạnh của địch. 


Ở Tây Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, cũng từ giữa tháng 1-1947, 
địch ra sức tiến hành lấn chiếm mở rộng phạm vi kiểm soát. Chúng 
sử dụng bọn tay sai, lôi kéo người Hoa và đồng bào các dân tộc chống 
lại kháng chiến, âm mưu dựng lên "Xứ Thái tự trị", "Xứ Mường tự 
trị". Quân Pháp từ Thuận Châu đánh chiếm Sơn La, Hát Lót, Mai Sơn, 
Tạ Khoa, Chiềng Ban, Yên Châu, Than Uyên, Khan Cọ. Trên hướng 
Đông Bắc, đầu tháng 3, địch mở ba cuộc hành quân chiếm khu vực 
Tiên Yên, Lạng Sơn, Phả Lại, Hải Phòng, bảo vệ khu mỏ Hồng Gai. 


286 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Tại Thủ đô Hà Nội, sau khi Trung đoàn Thủ đô rút ra khỏi nội 
thành, quân Pháp năm quyền kiêm soát thành phó. Có tiếp viện từ 
Pháp sang, hai tuần sau, ngày 21-3-1947, quân Pháp đánh rộng ra 
ngoại thành, chiếm thị xã Hà Đông. 


Cũng thời gian đó, từ 21-3-1947, sau khi giải vây cho Nam 
Định, phối hợp với cánh quân từ Nam Định kéo lên, địch lại mở 
cuộc tiễn công lớn về phía Nam Hà Nội. Riêng tại khu vực Ứng 
Hòa, Chương Mỹ (Hà Đông nay là Hà Nội), nơi địch cho là các 
cơ quan Trung ương của ta tập trung ở đó trước khi chuyên lên 
chiến khu, gần 5.000 quân Pháp chia làm nhiều mũi từ Nam 
Định - Phủ Lý đánh thọc lên, từ Hà Nội đánh xuyên vào, hòng 
lùng phá cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ ta. 


Từ cuối tháng 2, đầu tháng 3-1947, ở phía Bắc sông Hồng và 
sông Đuống, địch liên tiếp mở những trận tấn công đánh sâu vào 
vùng nông thôn Bắc Ninh, để mở rộng hành lang an toàn xung 
quanh các đầu mối giao thông Yên Viên, Gia Lâm và dọc các 
đường chiến lược số 1 và số 5. 


Tại mặt trận Hải Phòng, sau khi đánh chiếm Thủy Nguyên, An 
Dương, mở thông tuyến đường số 5 Hải Phòng đi Hải Dương, Bộ chỉ 
huy Pháp huy động 7 tiêu đoàn đánh vào Đông Triệu, Chí Linh và mở 
rộng chiếm đóng ra một sô nơi khác. 

Tháng 5-1947, quân Pháp tạm ngừng tắn công. 


Trong khi mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ở Bắc Bộ và 
Trung Bộ, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải ở Nam Bộ đề cung 
cấp cho đạo quân viễn chinh của chúng. Đông thời chúng thực hiện 
âm mưu thâm độc dùng bọn phản động đội lốt các giáo phái, cung 
cấp vũ khí cho bọn này chia rẽ hàng ngũ kháng chiến, kích động 
giáo dân, lập tổ chức vũ trang phán động, hòng lật đỗ chính quyền 
kháng chiến ở nông thôn. 


Ngay từ sau ngày Pháp chiếm Nam Bộ, trên đất nước ta đã hình 
thành cục diện hai vùng: vùng tự do và vùng tạm bị chiếm. Vùng tự 
do là hoàn toàn do chính quyên ta quản lý. Vùng tạm chiếm là vùng 


287 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


do Pháp kiểm soát được hoàn toàn, chủ yếu là các đô thị và ven đô, 
còn vùng du kích là những vùng do địch và ta giằng co nhau. Kinh 
tế vùng tạm bị chiếm và vùng du kích này chiếm một vị trí khá 
quan trọng trong toàn bộ nên kinh tế Việt Nam. 


Sự hình thành của vùng tạm bị chiếm được kế từ sự kiện chiến 
tranh ở Nam Bộ vào cuối 9-1945. Vùng này gồm Sài Gòn, Chợ 
Lớn, sau đó là những vùng phụ cận. Tiếp đó, trong năm 1946 là các 
tỉnh đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Cuối năm 1946 thì bao 
gồm cả một số tỉnh cao nguyên Trung phần ở miền Trung, một số 
điểm ở miền Bắc như Lạng Sơn, Lai Châu, Hòn Gai và từ tháng 
11-1946 là cảng Hải Phòng. 


Từ khi kháng chiến toàn quốc bùng nô, suốt thời gian Hà Nội là 
chiến trường của cả hai bên, cũng như hầu hết các thành phố khác ở 
miền Trung và miền Bắc như Nam Định, Hải Phòng, Huế, Đà 
Nẵng, phía Pháp dần dần nắm quyền kiểm soát. 


Tới đầu 1947, Pháp bắt đầu cho quân đánh rộng ra các vùng 
phụ cận của các đô thị lớn, làm cho vùng tạm bị chiếm được mở 
rộng khá nhanh. Mùa hè năm 1947, vùng tạm chiếm bao gồm hầu 
hết Nam Bộ, Nam Trung Bộ, tới một số chiến khu do Việt Minh 
quản lý. Vùng Đồng Tháp Mười với các căn cứ ở Cao Lãnh, Nhân 
Ninh, Mỹ An, một số căn cứ ở Tân An, Mỹ Tho, Châu Đốc, Long 
Xuyên. Khánh Sơn, Vĩnh Khánh ở Khánh Hòa, Tây Nguyên. Ở 
Trung Trung Bộ, Pháp đã củng có quyền kiểm soát trên hành lang 
biển từ Quảng Nam ra Huế. Ở Bắc Bộ, Pháp mở rộng quy mô ra 
xung quanh Hà Nội, nối liền với Hải Phòng, Hòn Gai. Ngoài ra, 
Pháp vẫn duy trì một số điểm chốt tại miền núi như Lạng Sơn, Lai 
Châu, Lào Cai. 

Đối với phía Pháp thì hậu phương chính là đô thị và các khu 
công nghiệp, tiền tuyến là các vùng nông thôn. Ngược lại, vùng 
Việt Minh - hậu phương là các vùng rừng núi, tiền tuyến là các 
vùng đồng bằng giáp ranh và thành phố. Nhân dân ở vùng tạm bị 
chiếm, dù thành phần giàu, nghèo, địa vị cao hay thấp tuy sống 


288 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


trong vùng Pháp chiếm nhưng hầu hết không theo Pháp. Họ đều có 
lòng yêu nước, chống Pháp, hướng về kháng chiến và cách mạng. 


Vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, phạm vi của vùng tạm 
chiếm được mở rộng nhưng dân số thì lại giảm sút vì phần lớn dân 
cư chạy vào vùng kháng chiến. Hiện tượng này tôn tại ở Nam Bộ 
vào những tháng đầu năm 1945 và ở Bắc Bộ, Trung Bộ vào khoảng 
đầu năm 1947. Đó là thời kỳ mà những vùng tạm chiếm chỉ có binh 
lính Pháp, không có cửa hàng, không có cuộc sống xã hội. 


Các vùng tạm chiếm là nhũng vùng có vai trò khá quan trọng, 
bao gồm những thành phố lớn (Hà Nội, Sài Gòn, Huế...), các hải 
cảng lớn (Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng...), khu công nghiệp lớn 
(mỏ than Hòn Gan), đồng bằng lớn (Nam Bộ, Bắc Bộ), khu trồng 
cây công nghiệp lớn (cao su, chè, cà phê ở Nam Bộ, Tây Nguyên, 
Trung Bộ). Và, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa thực dân bao giở 
cũng chiếm đoạt về kinh tế. Do đó, khi tiến hành tái chiếm xâm 
lược Việt Nam, thực dân Pháp đã nhằm trước tiên vào những khu 
vực giàu có và tập trung nhất. Ngày 15-5-1947, Cao ủy mới của 
Pháp ở Đông Dương là Bollaert đã tuyên bố: "Chúng ta có những 
quyền lợi chính đáng ở Đông Dương. Chúng ta đã gieo trồng nhiều 
và chúng ta không hỗ thẹn gì khi nói rằng chúng ta không muốn bị 
người ta đoạt mắt, thu hoạch". 

Trong suốt cả thời kỳ tháng 9-1945 đến chiến dịch Việt Bắc Thu 
Đông năm 1947, nói chung địch dùng quân sự mong giải quyết nhanh 
cuộc chiến tranh xâm lược. Trong giai đoạn này địch hy vọng có thể 
chiến thắng nhân dân ta nhanh chóng cho nên chúng chưa chú trọng 
phá hoại ta về mặt kinh tế. Đồng thời chúng bắt đầu thực hiện một kế 
hoạch tương đối quy mô, gọi là "Kế hoạch phục hồi, hiện đại hóa và 
trang bị kinh tế cho 10 năm" (còn gọi là kế hoạch Bourgoin), để tiếp 
tục âm mưu bóc lột và khai thác đại quy mô các nước ở Đông Dương. 


Có thê dễ dàng nhận thấy từ cuối năm 1946 trở đi, vùng kháng 
chiên bị thu hẹp lại một cách tương ứng với sự mở rộng vùng 
tạm chiếm. Một số tỉnh thuộc trung du Bắc Bộ như Bắc Giang, 


289 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Vĩnh Yên, Phú Thọ đã lọt vào tay quân Pháp. Còn tình hình Nam 
Bộ thì không có gì thay đổi lớn. 


Thực dân Pháp khân trương củng cố bộ máy cai trị tại những 
vùng chiêm được. 


Ngày 13-4-1947, tại Huế ra mắt Hội đồng Tổng lý chấp chính. 


Ngày 19-5-1947, tại Hà Nội, Pháp lập Ủy ban lâm thời hành 
chính và xã hội (Hội đồng an dân). 


Ngày 1-10-1947, Hội đồng Nam Kỳ ủy nhiệm cho Nguyễn Văn 
Xuân lập chính phủ mới. 


Ngày 8-10-1947, tại Sài Gòn, Nguyễn Văn Xuân công bố danh 
sách chính phủ lâm thời Nam Kỳ. Thủ tướng: Xuân, Phó Thủ 
tướng: Trân Văn Hữu. 


Ngày 29-9-1947, Chính phủ Lê Văn Hoạch từ chức. 


Sau chiến dịch Thu Đông 1947, Pháp tiếp tục mở rộng phạm vi 
kiểm soát ra vùng đồng bằng và một số miền núi Bắc Bộ. Tuy 
không thực hiện được ý đồ bắt giam bộ máy của Việt Minh tại Việt 
Bắc, nhưng Pháp vẫn mở rộng phạm vi chiếm đóng ở các tinh Tây 
Bắc, biên giới Việt - Trung, phía Nam sông Hồng. 


Từ cuối năm 1947, một mặt do Pháp mở rộng phạm vi chiếm 
đóng, một mặt do những khó khăn trong đời sống nên bắt đầu có 
một làn sóng hồi cư của nhiều gia đình đã tản cư. 


Như vậy, sau bốn tháng tập trung lực lượng phản công và tiến 
công trên khắp các mặt trận ở Bắc Bộ và Trung Bộ, thực dân Pháp 
bị thiệt hại nhiều mà vẫn không sao tiêu diệt được bộ đội ta, không 
sao phá nổi các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta. Tuy giặc 
Pháp giải vây được các thành phó, chiếm được một số thị trắn đã bị 
phá hoại và lập đồn bốt trên một số đoạn đường giao thông, nhưng 
ta vẫn làm chủ ở nông thôn ngay xung quanh các thành phố ấy và 
duy trì cơ sở trong thành phố. Tháng 5-1947, giặc Pháp ngừng tấn 
công, Cao ủy D"Argenlieu bị triệu hồi. Chiến lược “chớp nhoáng” 
của thực dân Pháp bước đầu bị thất bại. Tháng 6-1947, tổng kết 


290 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


cuộc chiến đấu trong 6 tháng kháng chiến đầu tiên trên cả nước, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thực dân phản động Pháp động 
viên hải lục không quân hàng chục vạn người. Chúng chi tiêu vào 
quân phí mỗi ngày hàng chục nghìn triệu bạc, chúng mong dùng 
lực lượng ào ạt, chiến lược chớp nhoáng trong vài ba tháng, cướp 
lấy nước ta. Chúng lại thuê một bè lũ bù nhìn mong phá hoại kháng 
chiến, chia rẽ đồng bào ta. Song, âm mưu quân sự và chính trị của 
chúng đều hoàn toàn thất bại”'. 


2. Cuộc chiến đấu chống địch mở rộng vùng chiếm đóng 


Trước âm mưu mới của địch, ngày 12-1-1947, Hội nghị quân sự 
toàn quốc lần thứ I họp và nhận định: Bằng kế hoạch “đánh nhanh, 
thắng nhanh”, thực dân Pháp ra sức củng cố và mở rộng các vị trí 
chiếm đóng, đánh thông ra các trục đường giao thông chính, dùng các 
thủ đoạn chia rẽ quốc gia, chia rẽ dân tộc, thành lập chính quyền tay 
sai ở địa phương, áp dụng chính sách "lẫy chiến tranh nuôi chiến 
tranh", địch đang bước sang giai đoạn phản công và tiền công ta. 


Hội nghị quân sự toàn quốc đã phán đoán: ở phía Bắc, địch sẽ 
tiến vây, và chiếm đóng các thành phố lớn, củng có các vị trí ở 
đường số 5, kiểm soát đường số l, phát triển mặt trận Sơn La, lập 
xứ Thái, củng có xứ Nùng, nối liền Hà Nội - Sơn La. Trên cơ sở 
những nhận định đó, Hội nghị quyết tâm "cương quyết nắm vai trò 
chủ động trên các mặt trận" và đề ra 3 nguyên tắc hoạt động cúa ta 
trong thời gian tới là: 

"- Tránh mũi dủi chủ lực của địch để bảo toàn chủ lực và duy 
trì sức chiến đấu của bộ đội; 

- Phát động du kích chiến tranh, phối hợp trận địa chiến với du 
kích chiến, phong tỏa không cho địch phát triển vị trí và tiến quân 
mau le; 


- Tập trung lực lượng tiêu diệt từng phần lẻ tẻ của địch để 
chiếm giữ phần thắng lợi luôn luôn và tiêu hao lực lượng của địch, 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 5. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 151. 
291 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


động viên tất cả trong nước để duy trì cuộc chiến đấu trường kỳ và 
tiêu hao cho tới khi chiêm được phân thăng lợi cuôi cùng". 


Hội nghị còn ra thông báo kêu gọi nhân dân: "Sửa soạn về mọi 
phương diện để đối phó với cuộc đại tấn công của bọn thực dân 
Pháp đang chuẩn bị gấp". Đây là sự chỉ đạo tác chiến kịp thời và 
chính xác, nhằm phá hoại cuộc tiến công lớn của giặc Pháp, bảo 
toàn lực lượng của ta. 


Triển khai tinh thần Hội nghị trên, từ ngày 14 đến ngày 16-2- 
1947, Trung ương Quân ủy triệu tập Hội nghị chính trị viên các 
trung đoàn. Hội nghị đó do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư 
Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí 
Văn Tiến Dũng, Cục trưởng Chính trị chủ trì Hội nghị. Sau khi 
phân tích tình hình, Hội nghị nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phát huy 
tinh thần chiến đấu dũng cảm, nhưng cũng phải bảo toàn lực 
lượng trong điều kiện địch có ưu thế mạnh hơn. Đồng thời Hội 
nghị cũng xác định nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 
trong giai đoạn này là "nắm vững bộ đội, củng cố, mở rộng cơ sở 


Đảng, hoàn thành nhiệm vụ quân sự". 


Đầu tháng 2-1947, Bộ Tổng tham mưu đã ra lệnh huấn luyện 
"Du kích vận động chiến". Ngày 4-3, Thường vụ Trung ương ra 
Chỉ thị về việc chống địch càn quét, nhắc nhở các địa phương đề 
phòng đánh rộng ra, có kế hoạch chống càn, tổ chức làng chiến đấu, 
có biện pháp bảo vệ dân, chuẩn bị vườn không nhà trống. 


Ngày 6-3-1947, Bộ Tổng chỉ huy ra "Huấn thị về sự cần thiết 
phải chuyên vùng du kích vận động chiến". Với cách đánh này, ta 
có khả năng tiêu hao, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, phát huy 
được thế chủ động và phù hợp với tình hình khi chiến sự lan rộng. 

Cùng lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bảo 
cả nước, kêu gọi "phá hoại để kháng chiến" và chi ra rằng "tản 
cư cũng là kháng chiến". Cuộc phá hoại của nhân dân ta đã làm 


1. Văn kiện quân sự của Đảng, tập IÍ. Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1977, tr. 482. 


292 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


các mũi tiến quân của địch chậm hăn trên mọi hướng. Chiến sự đã 
diễn ra trên gần 30 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Hầu hết các trung 
đoàn Vệ quốc và dân quân tự vệ các địa phương lần lượt bước vào 
chiến đấu. 


Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ nhất và Hội nghị chính trị 
viên cùng các chỉ thị, huấn luyện về cách đánh của Bộ Tổng chỉ huy 
phản ánh sự chỉ đạo chiến tranh kịp thời, chính xác của Đảng nhăm 
phá các cuộc tấn công lắn chiếm của địch, giữ gìn lực lượng, duy trì 
cuộc kháng chiến lâu dài. 

Tại Tây Bắc, vào đầu năm 1947 có 3 mặt trận chính: mặt trận 
Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. Đi đôi với công tác củng có và xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyên, việc vận động quần chúng nhân 
dân tham gia kháng chiến, thực hiện tiêu thổ, phát triển sản xuất ở 
Tây Bắc lúc này cũng được quan tâm chú ý. Thực hiện chủ trương 
“tiêu thô kháng chiến”, nhân dân các tỉnh Tây Bắc đã phá hoại hàng 
nghìn kilômét đường và hàng chục cầu công. Đồng thời, các tỉnh do 
tích cực xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân du kích, sản xuất 
vũ khí chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, đông đảo 
thanh niên các dân tộc tích cực tham gia lực lượng vũ trang và dân 
quân du kích. Các huyện Cam Đường, Vạn Hóa, thị xã Lào Cai đã 
xây dựng được tiểu đoàn tự vệ, trung đội du kích... Đến giữa năm 
1947, lực lượng chủ lực Khu X có 4 trung đoàn, tiêu đoàn độc lập 
và 1 đại đội pháo binh. 


Sát cánh cùng nhân dân các dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, 
gian nan, thiếu thốn, Trung đoàn 48 Sơn La liên tục suốt trong gần 
I tháng chiến đấu, trên các mặt trận, các lực lượng vũ trang của ta 
đã tổ chức nhiều trận đánh, trận phục kích trên các đường sỐ Ó, 
đường số 12, tiêu diệt nhiều địch và phá hoại nhiều phương tiện 
chiến tranh của địch. Tiêu biểu là các trận chiến đấu ở Bản Hát, Hát 
Lót, Nậm San (Sơn La), quân ta chiến đấu rất ngoan cường, buộc 
địch phải lui quân về sông Đà. Đến giữa tháng 1, Bộ Tổng chỉ huy 
quyết định mở mặt trận Miền Tây (Tây Bắc), đồng thời phối hợp 
với các lực lượng cách mạng Lào đánh địch ở Sầm Nưa. Mục tiêu 


293 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tác chiến của mặt trận Miền Tây là tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận 
quân địch, phá thế uy hiếp của chúng đối với Tây Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ. 


Ở Đông Bắc, tại Đình Lập, Hải Ninh, chiến sĩ Trung đoàn Tân 
Yên và Trung đoàn 125 Lạng Sơn tổ chức nhiều trận phục kích. Tại 
đường số 13, bộ đội ta đã diệt hàng chục tên địch và thiêu hủy 
nhiều xe vận tải. 

Ở đồng bằng Bắc Bộ: Mặc dù quân giặc chiếm được một số thị 
trần và lập đồn bốt trên đọc đường số 5, chính quyền kháng chiến và 
đoàn thể quần chúng vẫn công khai hoạt động ở nhiều thôn xóm. 
Tiếng súng kháng chiến không khi nào ngớt. Mọi người đều hăng hái 
chiến đầu bảo vệ quê hương, trong từng thôn xóm người lột đường tàu 
rèn thêm đao kiếm, người đào gốc tre vót thành những lưỡi lê, người 
cưa đầu đạn chế tạo các loại địa lôi, bộ đội và dân quân bám xóm làng 
chặn đánh địch từng bước. Nhân dân tiếp tục phá hoại, thực hiện 
"ngày địch bắt sửa, đêm ta lại phá". Dân quân du kích canh gác cho 
nhân dân về thu hoạch vụ chiêm, bảo vệ cơ quan chính quyền và 
đoàn thể, chặn đánh các toán quân giặc sục vào thôn xóm, uy hiếp 
tể ngụy do Pháp dựng lên. 


Ở Trung Bộ, khắp miền Bình - Trị - Thiên thành trận địa. Bãi 
chông chỗng quân nhảy dù được dựng lên ở nhiều nơi. Những đội 
cảm tử được thành lập ở các xã bên đường quốc lộ. Vệ quốc quân 
Thừa Thiên đã chặn đánh địch quyết liệt tại đèo Phước Tường, đèo 
Mũi Né, bờ sông Truồi (trên đường số 1 từ đèo Hải Vân đi Huế) và 
tiêu diệt hàng trăm tên địch. Ở Quảng Trị, Vệ quốc quân đã phân 
tán về từng khu vực cùng dân quân du kích bền bỉ bám địch trên 
dọc đường số 9 từ Lao Bảo, Khe Sanh, Cam Lộ đến Đông Hà có 
những trận nôi tiếng như trận đánh địa lôi ở Rào Quán. 

Trải qua trên 100 ngày đêm chiến đấu ngăn chặn bước tấn công 
của giặc, quân dân Bình - Trị - Thiên đã vượt qua khó khăn, ác liệt 
đánh giặc rất đũng cảm và lập nhiều chiến công. "Tất cả các mặt 
trận, theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể bộ đội 


294 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


và dân quân cùng một chí hướng kiên quyết kháng chiến, tinh thần 
đoàn kết và quân dân nhất trí”. 


Tuy nhiên, do trình độ và kinh nghiệm chiến đầu còn non kém, 
một số đơn vị lại chưa năm vững tư tưởng chỉ đạo tác chiến của 
Đảng, nên tình hình đã diễn ra ở mọi nơi không giống nhau. Ở mặt 
trận Thừa Thiên, Sơn La, bộ đội và dân quân đã rèn lực lượng "lập 
phòng tuyến dân quân" trên các trục đường giao thông, nên dễ bị 
quân địch tập trung lực lượng phục kích. Một số nơi, bộ đội rút đi, 
du kích rút theo. Quân giặc sục vào làng xóm bắn giết, khủng bố 
nhân dân, tập hợp tay chân cô lập "tÈ" truy lùng cán bộ chính quyền 
và đoàn thể. 


Trước tình hinh đó và địch ngày càng đánh rộng ra, ngày 5-3- 
1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đồng bào cả nước. 
Người chỉ ra rằng: "Trong một kháng chiến lâu dài, tạm thời thắng 
hay bại là việc thường. Cốt là cuộc thắng lợi cuối cùng". Người 
cũng căn dặn quân và dân ta "không hoang mang, phải nhẫn nại, 
phải cương quyết. Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về ta"!. 


Tiếp đó, Bộ Tống chỉ huy lại ra huấn lệnh về sự cần thiết 
chuyển hăn sang du kích vận động chiến, phê phán lối đánh phòng 
ngự, bị động... ở các chiến dịch. Đảng bộ địa phương cũng lãnh 
đạo cán bộ và bộ đội trở về hoạt động trong vùng tạm bị chiếm.. 


Những quyết sách kịp thời này của Trung ương và của các địa 
phương đã làm cho quân và dân ta đứng vững trước cuộc tiến công 
ô ạt của quân xâm lược, rèn luyện Vệ quôc quân theo cách đánh du 
kích, cùng nhân dân các địa phương đánh địch. 

Vì thế, khi Pháp có thêm viện binh từ Pháp và các thuộc địa từ 
châu Phi sang (tháng 3, 4-1947), đưa tông số quân viễn chinh lên 
11 vạn và chúng đánh thọc sâu vào hậu phương của ta nhưng đã 
vấp phải một cuộc đầu tranh quyết liệt của quân và dân ta ở các địa 
phương Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr. 80. 


295 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Cuộc kháng chiến tuy đã làm cho kinh tế nước ta lạc hậu, sinh 
hoạt của nhân dân thay đối lớn, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng 
nhân dân ta ai nây đều một lòng ủng hộ Chính phủ, hăng hái kháng 
chiến và đã có những kinh nghiệm ban đầu vẻ tổ chức đánh du kích 
và phòng ngự. Đồng bào đã đùm bọc nhau tản cư tránh sự giết hại 
của địch để giúp nhau khôi phục sản xuất và sinh hoạt khi địch đi 
qua. Cơ quan chính quyền vả đoàn thể ở các khu vực có chiến sự đã 
nhanh chóng di chuyển tránh sự đánh phá của địch. Vệ quốc quân 
và du kích các tỉnh dựa vào làng xóm lưu động chặn đánh địch từng 
bước, nơi dùng đại bác bắn tàu chiến địch (Quảng Yên), nơi bộ đội 
cảm tử phối hợp với du kích dùng bom ba càng phá xe tăng địch 
(Hà Nam - Nam Định), nơi quấy rối đồn bốt địch (Hải Dương) và 
liên tiếp trừng trị giải tỏa hội tÈ (Thừa Thiên). Trên đèo Hải Vân, 
Vệ quốc quân Quảng Nam đánh địa lôi phá hủy 10 xe quân sự, diệt 
gọn Ì trung đội, thu toàn bộ vũ khí. 

Ở Quang Sán, Vệ quốc quân Nam Định, giữa ban ngày vận 
động diệt gọn l trung đội lính lê dương. 

Ở Miếu Môn (Hà Đông), chiến sĩ ta dùng súng trường bắn rơi 
máy bay địch. 

Ở Đồng Lâm, Yên Nội (Sơn Tây), bộ đội ta lần đầu tiên dùng 
súng badôka do ta sản xuất phá hủy xe tăng địch. 

Dân quân du kích sẵn sàng cùng bám đánh địch. Đó là du kích 
Cự Nẵm (Quảng Bình), Lý Nhân (Hà Nam), Cự Đà (Hà Đông), 
Phùng Thượng (Sơn Tây), Đình Bảng (Bắc Ninh)... dựa vào hào 
lũy đánh lui quân địch không cho chúng tràn vào thôn xóm. 

Tại khu vực Ứng Hòa - Chương Mỹ (Hà Đông), Trung đoàn vệ 
binh thuộc Bộ Tổng chỉ huy, Trung đoàn Thủ đô vừa từ nội thành 
ra đã cùng dân quân diệt trên 800 tên địch, buộc chúng phải rút về 
Hà Nội. 

Tại Nam Bộ, phối hợp với tiếng súng kháng chiến trên cả 
nước, quân dân Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Duân, 
đại diện Trung ương Đảng và Xứ ủy lâm thời Nam Bộ, đã "đánh địch 


296 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 
ở khắp các mặt trận", góp sức củng cả nước phá cuộc tấn công lớn 
của địch ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời kiên quyết ngăn chặn 
âm mưu lợi dụng tôn giáo, chia rẽ hàng ngũ kháng chiến của địch ở 
Nam Bộ. 

Ở Sài Gòn, hội viên Cứu quốc, đoàn viên Công đoàn, tự vệ 
công nhân tô chức bãi công, phá máy móc, hủy hoại nguyên vật 
liệu. Các đội công tác, các đơn vị cảm tử liên tiếp quấy rối, đánh 
phá, thiêu hủy kho tàng, diệt lính Pháp và Việt gian phản động. 

Vệ quốc quân Nam Bộ đã đánh những trận phục kích lớn. Được 
Sự góp sức của nhân dân, luôn luôn chủ động đánh nhanh, xung 
phong mạnh, phá hủy từng đoàn tầu, xe, đánh chìm từng đoàn tầu 
chiến, diệt gọn từng trung đội, đại đội địch. Ở Cổ Cò (Sa Đéc), Vệ 
quốc quân diệt 6 xe quân sự và 2 trung đội địch. Ở Tâm Vu (Cần 
Thơ), Vệ quốc quân phát lệnh băn chết tên quan 5 của Pháp. Ở 
Giêng Dừa (Mỹ Tho), Vệ quốc quân đánh liền 2 trận, diệt gọn hàng 
trăm tên địch và hàng chục xe quân sự. Ở Bạc Liêu, Thủ Dầu Một, 
Biên Hòa, Vệ quốc quân liên tiếp đánh đổ từng đoàn xe lửa, diệt 
hàng trăm tên địch. 

Tại Sài Gòn - Chợ Lớn: Trước tình hình địch mở các cuộc hành 
quân càn quét vào căn cứ và vùng du kích của ta ở xung quanh 
thành phó, trong nội thành, địch tăng cường canh gác các ngả 
đường, cửa ô, bồ ráp liên tục các xóm lao động nghèo, đặc biệt theo 
dọc vùng kênh rạch. 


Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng, Chỉ thị 
của Xứ ủy lâm thời Nam Bộ: "Đánh địch ở khắp các mặt trận”, 
tháng I-1947, Tư lệnh Bộ khu VII triệu tập Hội nghị quân sự 
toàn khu. Hội nghị đề ra nhiệm vụ năm 1947 với các nội dung 
chủ yếu: Tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, chống 
chính sách địch mua chuộc giáo phái, đánh mạnh vào hậu 
phương của địch, các cơ sở kinh tế của chúng ở nội thành Sài 
Gòn, vùng cao su và dọc đường giao thông. 


297 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trên các trục đường giao thông, quân và dân ta cuốc đường sá, 
phá cầu cống, bóc đường sắt, dựng nhiều cảng ngăn sông. Vệ quốc 
đoàn Nam Bộ đánh phục kích nhiều trận đạt hiệu quả cao. Tháng 5- 
1947, tại Mỹ Tho, bộ đội ta phá hàng chục xe quân sự, diệt hàng 
trăm tên địch. Nhiều cơ sở hậu cần của địch, nhiều đồn điền cao su 
bị phá, công nhân cao su ra vùng tự do theo kháng chiến. 


Việc triệt để tản cư làm cho kẻ thù đến đâu cũng thấy đô thị bị 
tan hoang, nông thôn vườn không nhà trống. Dã tâm cướp nước của 
thực dân Pháp xâm lược gặp phải quyết tâm giữ nước của toàn dân 
kháng chiến. Khi chiến sự đã diễn ra tại gần 30 tỉnh ở Bắc Bộ và 
Trung Bộ, hầu hết các trung đoàn Vệ quốc quân và dân quân tự vệ 
các địa phương đã lần lượt bước vào chiến đấu. 


Sau 4 tháng tập trung lực lượng phản công và tiền công lớn trên 
khắp các mặt trận, thực dân Pháp bị thiệt hại nhiều và vẫn không 
sao tiêu diệt được bộ đội ta, không sao phá rôi được các cơ quan 
lãnh đạo kháng chiên của ta. Tuy giặc Pháp giải vây được các thành 
phố, chiếm được một số thị trấn đã bị phá hoại và lập đồn bốt trên 
một số đoạn đường giao thông nhưng ta vẫn làm chủ ở nông thôn 
ngay xung quanh các thành phố ấy và duy trì cơ sở trong thành phó. 

Tháng 5-1947, giặc Pháp ngừng tấn công. Chiến lược "chớp 
nhoáng" của thực dân Pháp bước đầu bị thất bại. 

Tháng 6-1947, tổng kết cuộc chiến đấu trong 6 tháng kháng 
chiến đầu tiên trên cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 

"Thực dân phản động Pháp động viên hải lục không quân hàng 
chục vạn ngưởi. Chúng chi tiêu vào quân phí mỗi ngày hàng trục 
triệu bạc. Chúng mong dùng lực lượng ô ạt, chiên lược chớp 
nhoáng, trong vài ba tháng, cướp lấy nước ta. Chúng lại thuê một lũ 
bù nhìn, mong phá hoại kháng chiến, chia rẽ đồng bào ta. Song, âm 
mưu quân sự và chính trị của chúng đều hoàn toàn thất bại... 

Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ. 

Chỉ có một chí: Quyết không chịu mắt nước. 


298 


Chương 1V. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh thủ thông 
nhất và độc lập cho Tổ quốc... 


Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân cả nước 
ra sức đánh giặc, tiếp tục xây dựng thế trận kháng chiến lâu dài, 
giành thăng lợi ngày càng to lớn. 


II. CHIẾN THÁNG VIỆT BÁC THU - ĐÔNG NĂM 1947 


1. Tham vọng của phía Pháp 


Cho đến tháng 10-1947, tức là trước khi nỗ ra cuộc tân công 
của thực dân Pháp lên Việt Bắc, cuộc kháng chiến của quân dân 
Việt Nam đã trải qua I0 tháng. Trong thời gian đó, cuộc kháng 
chiến toàn dân toàn diện đã đi vào thế ôn định và ngày càng trưởng 
thành cả về số lượng và chất lượng. Bộ trưởng Chiến tranh Pháp 
Coste Floret, sau chuyến công cán ở Đông Dương tháng 5-1947, 
tuyên bố: "Ở Đông Dương không còn vấn đề quân sự, thắng lợi của 
quân đội chúng ta (tức quân đội Pháp) là hoàn toàn”, chỉ là trò lừa 
bịp hòng che dấu những thất bại mà thực dân Pháp đã phải nếm 
trải. Tình hình đó làm cho bọn hiếu chiến Pháp lâm vào thế lúng 
túng, mâu thuẫn nội bộ của chúng ngày càng căng thăng. 


Chính phủ Pháp đứng trước nhiều ý kiến, quan điểm trái 
ngược nhau, không có sự điều hành nhất quán. Còn những người 
câm quyền Pháp ớ Đông Dương thì lục đục, bất đồng giữa Cao 
ủy và Tổng chỉ huy ngày càng thêm sâu sắc. Đô đốc D°Argenlieu 
đề nghị phải triệu hồi Tướng Leclerc với lý do không phục tùng 
quyên lực của ông ta và ngay từ tháng 7-1946, Valluy được cử 
sang thay thế Tổng chỉ huy. Đến lượt mình, tháng 3-1947, Cao 
ủy D°Argenlieu cũng bị thải hồi vì bị coi là thủ phạm làm tan vỡ 
mối quan hệ Việt - Pháp và Bollaert được cử sang thay thế chức vụ 
đó vào tháng 4-I947. 


Mặc dù giải vây được các thành phố, chiếm được một số thị 
trần đã bị phá hoại và lập đôn bôt trên một sô đoạn đường giao 
thông nhưng quân Pháp vẫn không làm chủ được vùng nông thôn 


299 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


xung quanh các thành phố. Cho nên, đến tháng 5-1947, quân Pháp 
ngừng tắn công. 


Khi chiến tranh bắt đầu được mở rộng, Cao ủy Đông Dương và 
Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp có chung quan điểm: bắt 
được Chính phủ Hồ Chí Minh là giải quyết được vấn để Việt Nam. 
Trong công văn gửi Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Moutet, ngày 
12-3-1947, Đô đốc D'Argenlieu báo cáo đã biết chính xác nơi di 
tản của các thành viên Chính phủ Hồ Chí Minh và xin phép cho 
dùng quân nhảy dù xuống bắt Hồ Chí Minh, nhưng không được 
đồng ý. 

Từ đầu năm 1947, thực dân Pháp đưa ra nhiều phương án về 
vấn đề Đông Dương. Tuy thống nhất ở ý đồ xâm lược, song những 
phương án này rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về biện 
pháp. Cuối cùng, giải pháp của Valluy được chấp nhận. Đây thực 
chất là sự lặp lại và vận dụng công thức xâm lược lỗi thời của đề 
quốc Pháp: "đại bác + chính quyền tay sai". 


Valluy cho rằng lực lượng kháng chiến của ta từ trên xuống 
dưới đã hình thành một khối, tập trung và theo hệ thống thứ bậc, 
với cơ cầu hình chóp và dựa vào một lý tưởng có tác động trong 
quần chúng. Do đó, về chính trị, phải "lập nên một hình chóp khác, 
cũng tập trung, tô chức theo thứ bậc và theo một lý tưởng đề chống 
lại hình chóp của Việt Minh. Kết hợp hoạt động chính trị với quân 
sự là "phá hủy... hình chóp thù địch...". Cũng như quan điểm của 
Moutet, Pignon, D°Argenlieu, Valluy cự tuyệt thương lượng, nhất 
là với Chính phủ Hồ Chí Minh. 

Âm mưu hết sức thâm độc trên là sự kết hợp chặt chẽ giữa thủ 
đoạn chính trị và biện pháp quân sự. Về chính trị, vừa cố tạo ra một 
chính quyên tay sai bản xứ, vừa lôi kéo lừa mị quần chúng bằng 
một thứ lý tưởng quốc gia đối lập với chính nghĩa yêu nước chân 
chính. Về quân sự, vừa bình định miền Nam, vừa tập trung lực 
lượng đánh đòn quyết định ở miền Bắc, đè bẹp tỉnh thần và lực 
lượng kháng chiến của Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


300 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Cụ thê để chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới, Valluy chủ 
trương bình định cho được Nam Bộ trước mùa mưa, tiêu diệt lực 
lượng kháng chiến, giải quyết căn bản chiến tranh ở Nam Bộ, thực 
hiện chính sách "lây chiến tranh nuôi chiến tranh", vơ vét nhân tài, 
vật lực từ miền Nam phục vụ cho cuộc xâm lược miền Bắc. Do đó, 
ông ta đã đưa một phần quân viễn chinh tăng cường cho chiến 
trường Nam Bộ. 


Nhưng khác với Valluy, sau khi được Chính phủ Pháp cử sang 
Đông Dương làm Cao ủy thay cho D'Argenlieu để thực hiện âm 
mưu mới của Pháp, Bollaert chủ trương thương lượng với tất cả các 
đảng phái chính trị ở Việt Nam kể cả Chính phủ Hồ Chí Minh. Còn 
các hoạt động quân sự của Pháp, Bollaert cho rằng, chỉ nên giới hạn 
trong việc tái lập duy trì trật tự nhằm đảm bảo an ninh cho quân đội 
viễn chỉnh. Bollaert dự kiến một cuộc ngừng băn với Việt Minh 
vào ngày 15-8-1947 trên cơ sở Việt Minh phải chấp nhận những 
điều kiện do Pháp đưa ra. Bollaert chủ trương vừa đàm phán với 
Chính phủ Hồ Chí Minh vừa lôi kéo Bảo Đại để mưu lập một chính 
phủ bù nhìn tay sai, thiết lập lại chế độ thực dân kiểu cũ của Pháp ở 
Đông Dương. 


Giải pháp của Bollaert bị Valluy kịch liệt chống lại. Valluy đề 
nghị Chính phủ Pháp bác bỏ kế hoạch đó, đồng thời chấp nhận về 
nguyên tắc mở cuộc tiến công vào Thu - Đông năm 1947 đề "đánh 
vào đầu não Việt Minh nhằm cắt đứt cái hình chóp của khối quân 
chúng đông đảo đi theo kháng chiến". 

Ngay sau đó, Bollaert cũng trở về Pari để bảo vệ quan điểm của 
mình và đối chất với Valluy trước nội các và Tổng thống Pháp. 
Chính phủ Pháp vốn đã bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Đông Dương, 
nên cuộc tranh cãi càng thêm căng thăng. Cuối cùng, do không thể 
dung hòa, Chính phủ Pháp đã phải chọn phương án thỏa hiệp: vừa 
cho phép Bollaert thương lượng với ý tưởng của rninh lại vừa cho 
phép Valluy mở cuộc tiến công. 

Những ngày cuối năm 1946 và đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan đầu não của Đảng 


301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chuyên lên Việt Bắc. Địa bàn quân Pháp mở cuộc tiến công rộng 
8.000km? thuộc các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, 
Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đây là các tỉnh 
thuộc thượng du và trung du Bắc Bộ, địa hình hiểm trở, núi rừng 
trùng điệp, giao thông không thuận tiện, từ Hà Nội lên chỉ có ba 
con đường. Đường số 2 qua Việt Trì tới Phú Thọ, Tuyên Quang, 
Hà Giang. Đường số 3 qua Thái Nguyên, lên Bắc Kạn rồi Cao 
Bằng. Đường số 4 chạy dọc biên giới Việt - Trung từ Móng Cái 
đến Cao Bằng. Ngoài ra, con đường thủy từ Hà Nội theo sông 
Hồng đến Việt Trì, từ đó theo sông Lô rồi sông Cắm lên Chiêm 
Hóa. Địa hình miền rừng núi rất thích hợp cho tác chiến du kích, 
nhưng hạn chế tác dụng của không quân và pháo binh. 


Chấp nhận giải pháp của Valluy, trong phiên họp ngày 9-6- 
1947, Hội đồng phòng thủ Đông Dương thông qua trên nguyên tắc 
cuộc tần công mùa thu 1947, với mục đích "bịt kín biên giới, ngăn 
chặn không cho Việt Minh tiếp xúc với Trung Quốc..., loại trừ mọi 
sự chi viện từ ngoài vào, truy lùng Việt Minh đến tận sào huyệt, 
đánh cho tan tác mọi tiềm lực kháng chiến của họ" như chính Salan 
đã viết trong Hồi ký. 

Salan - một viên tướng "thông thạo chiến trường" được phái 
sang làm tư lệnh quân viễn chinh tại Bắc Đông Dương. Tháng 7- 
1947, Tướng Salan vạch kế hoạch lớn tấn công Việt Bắc được 
Chính phủ Pháp chuẩn y. Một số đơn vị quân Pháp từ Nam Bộ 
được điều ra Bắc Bộ. Thêm 14 tiểu đoàn Âu Phi trong lực lượng 
tăng viện đỗ bộ lên miền Bắc. 

Tại Bắc Bộ, từ giữa năm 1947, ngoài một vài cuộc hành quân 
thăm dò, địch co lực lượng về củng cố đô thị và những địa bàn 
trọng yếu; xúc tiến việc tổ chức những đội quân đỗ bộ đường 
không, tăng cường phương tiện chuyển quân và chiến đấu trên 
sông; ráo riết luyện tập chuẩn bị tiến công. 

Cuộc tiến công Việt Bắc của thực dân Pháp nhằm các mục tiêu 
cơ bản: 


302 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


1. Truy lùng Việt Minh đến tận sào huyệt để loại trừ bộ đội chủ 
lực của Việt Minh ra khỏi vòng chiến đấu; bắt Chính phủ Hồ Chí 
Minh; phá tan cơ quan đầu não kháng chiến; triệt tiêu mọi tiềm lực 
kháng chiến của Việt Minh; 

2. Khóa chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn mọi mối quan 
hệ giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Trung Quốc; 


3. Tạo ra một chiến thăng quân sự quyết định đẻ gây thanh thế và 
làm đà cho cuộc tiến tới thiết lập một chính phủ bù nhìn tay sai, địch 
có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh và đặt lại ách thông trị thực 
dân trên toàn cõi Việt Nam'. 

Âm mưu của thực dân Pháp thật nham hiểm, quỷ quyệt. Chúng 
quyết tiêu diệt cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam 
bằng một đòn tiến công quân sự chớp nhoáng. Thế nhưng bên 
ngoài thực dân Pháp vẫn ra sức rêu rao cái gọi là "hòa bình", 
"thương lượng" để lừa bịp dư luận, lừa bịp nhân dân Pháp; đồng 
thời lại nói dối binh lính Pháp là "Các bạn đang dũng cảm chiến 
đấu vì nước Pháp", đang "làm cho nước Pháp trở lại cái địa vị vẻ 
vang khắp toàn cầu"? 


2. Đánh bại cuộc tấn công của quân Pháp, buộc Pháp phải 
thay đối chiến lược 

Để thực hiện âm mưu nham hiểm và quỷ quyệt đó, ngày 7-l0- 
1947, thực dân Pháp đã huy động một lực lượng gồm không, quân, 
bộ binh mở chiến dịch tấn công với quy mô lớn lên vùng chiến khu 
Việt Bắc. Bộ tư lệnh viễn chỉnh Pháp sử dụng một lực lượng quân 
rất lớn cả không - lục - thủy lục quân; chia làm 3 cánh tấn công 
lên ATK Việt Bắc. Tướng Salan, người chỉ huy cuộc hành quân lớn, 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945-1954, tập L, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1994, tr. 307. 

2. Phạm Đức Hóa - Đỗ Chí, Chiến thắng sông Lô, Nxb. Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1964, tr. 76. 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hạ lệnh mở màn với niềm tin "chỉ cần 3 tuần lễ là đập tan đầu não 
của Việt Minh. Đây là một kế hoạch chiến lược lớn và đầy tham 
vọng nên Bộ Tư lệnh viễn chinh Pháp sử dụng lực lượng gồm 
12.000 quân, gồm 5 trung đoàn bộ binh: Trung đoàn bộ binh 
Marốc số 6 (6e RIM), Trung đoàn bộ binh thuộc địa Marốc 
(RICM), Trung đoàn bộ binh thuộc địa số 4 (4e RIC), Trung đoàn 
bộ binh thuộc địa lê dương số 3 (3e RE]) và một Trung đoàn do 
Coste chỉ huy. Ngoài ra còn có ba tiêu đoàn dù, hai tiểu đoàn pháo 
binh, hai tiểu đoàn công binh, 800 xe cơ giới, hai phi đội (40 máy 
bay ném bom, trinh sát, vận tải, một thủy đội 40 tầu, ca nô, tầu đỗ 
bộ các loại và một số đơn vị lính thủy đánh bộ. Các tiểu đoàn 
nhảy dù dự bị do Đại tá Fosey Francois (Phôxây Phơ Răngxoa) 
trực sẵn ở sân bay Gia Lâm sẵn sàng đỗ bộ tiếp xuống nơi phát 
hiện có cơ quan đầu não kháng chiến. Một kế hoạch được bộ chỉ 
huy Pháp coi là hoàn hảo, có khả năng đi đến kết thúc chiến tranh. 
Valluy dự định sẽ "chơi ván bài cuối cùng" và "phải thắng ván bài 
đó trong thởi hạn dự định". 


Cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp bao trùm lên 
trên một diện rộng I2 tỉnh (gôm 7 tỉnh Việt Bắc và 5 tỉnh Trung 
du). Cuộc tiên công được chia làm hai bước: 


- Bước thứ nhất mang mật danh "Cuộc hành quân Léa" (tên 
một đèo cao 1.362m trên đường số 3 giữa Nguyên Bình và Bắc 
Kạn) được tiến hành từ ngày 7-10 đến ngày 19-11, trung tâm là căn 
cứ Bắc Kạn - Chợ Đồn - Chợ Mới. Cụ thẻ là: 


Ngày 7-10-1947, quân dù chiếm Bắc Kạn, Chợ Mới; ngày 8 
chiếm Chợ Đồn và càn quét vùng phụ cận; ngày 9, hai cánh quân 
Bắc Kạn - Chợ Đồn BặP, nhau ở Bản Poi (cách Bắc Kạn 20km); 
ngày 10, quân cơ yếu phối hợp với quân dù chiếm Cao. Bằng, cho 
một lực lượng tiến xuống Bắc Kạn (dự kiến ngày 12) rồi cùng lực 
lượng ở Chợ Đôn tiến sang hợp điểm ở Đài Thị (dự kiến ngày 13) 
để kịp hội quân với cánh quân hướng Tây từ Đoan Hùng, Tuyên 
Quang lên bằng đường số 2, sông Lô, sông Gâm. Sau khi hoàn 
thành tổ chức phòng thủ Chợ Mới (dự kiến ngày 11) sẽ tiến hành 


304 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


cản quét và tuần tiểu trên đường số 3 và đường Chợ Mới - phố 
Bình Gia; 


- Bước thứ hai mang mật danh "Kế hoạch Ceinture" (Vành đai) 
được tiến hành từ ngày 20-11 và kết thúc vào 21-12. Dự kiến ngày 
12, đánh huyện ly Định Hóa (Chợ Chu) từ nhiều hướng, quân bộ từ 
Bắc Kạn xuống, từ Chợ Mới sang, phối hợp với quân dù nhảy 
thăng xuống Chợ Chu. Một đơn vị dù khác nhảy xuống phía Nam 
huyện ly, chặn đường Chợ Chu - Thái Nguyên. Sau đó tùy tình 
hình vừa tiến hành lùng sục, càn quét khu tam giác Bắc Kạn - Chợ 
Chu - Chợ Mới'. 


Như vậy, địch đã tổ chức hai gọng kìm lớn lập thành gọng kìm 
bao vây căn cứ Việt Bắc, hướng Đông dài 400km, hướng Tây 
chừng 250km. Trên hướng chính không gian gồm 12 tỉnh nhưng 
tập trung vào khu tứ giác Tuyên Quang - Đài Thị - Bắc Kạn - Thái 
Nguyên, trong đó (3.600kmˆ), trọng điểm càn quét lùng sục là Bắc 
Kạn - Chợ Chu - Chợ Mới (300km?). Về mục tiêu đánh chiếm và 
quy mô lực lượng của cuộc tiến công đây là thuộc tầm chiến lược 
lớn. Nhưng, chúng không lường trước được quyết tâm và sức mạnh 
chống trả của cuộc chiến tranh nhân dân ta trên khu căn cứ dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Để đối phó với địch, quân dân Việt Nam bố trí lực lượng thành 3 
tuyến chính ở mặt trận sông Lô, mặt trận đường số 4 và mặt trận 
đường số 3. 

Sáng 7-10-1947, Pháp thực hiện cuộc hành binh chiến lược lên 
Việt Bắc. Mở đầu cho cuộc tiến công, địch cho nhiều kíp máy bay 
ném bom, bắn phá dữ dội xuống các mục tiêu xung quanh thị xã 
Bắc Kạn. Tiếp đó, hàng chục lần chiếc máy bay vận tải thả hai tiểu 
đoàn quân dù xuống các khu vực thị xã. Chiều 7-10, Pháp lại thả 
một tiểu đoàn xuống chiếm Chợ Mới (Bạch Thông - Bắc Kạn). 
Cùng ngày 7-10, từ Đình Lập - Lạng Sơn sang, binh đoàn bộ binh 
thuộc địa do Đại tá Beaufré chỉ huy theo đường số 4 tiến về Cao Bằng, 


1. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử tháng 5-1997, tr. 23, 24. 
305 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hình thành gọng kìm phía Đông. Ngày 8-10, hơn 200 lính dù Pháp 
nhảy xuống chiếm Chợ Đồn (Bắc Kạn). Như vậy, trong ngày đầu, 
thực dân Pháp đã thực hiện mưu đồ chụp bắt cơ quan đầu não của 
ta và hình thành gọng kìm phía Đông tạo thành thế bao vây, chia 
cắt Việt Bắc. 

Ngày 9-10, trên 300 quân dù Pháp nhảy xuống Cao Bằng. 
Cũng trong ngày ấy, từ Hà Nội, binh đoàn hỗn hợp bộ binh thuộc 
địa và lính thủy đánh bộ do Đại tá Communal chi huy ngược sông 
Hồng với ý định vào sông Lô lên Tuyên Quang, hình thành gọng 
kìm phía Tây. Khi đó các tiểu đoàn dự bị của địch tập kết ở các 
sân bay sẵn sàng tung xuống những nơi phát hiện cơ quan đầu não 
kháng chiến. 


Như vậy, địch chủ trương tiến công chớp nhoáng với chiến 
thuật hợp đồng liên tục, không quân càn quét mạnh từng khu vực, 
lấn dần để đè bẹp ta mà bao vây tiêu diệt. Đối phó với thực dân 
Pháp dùng một cuộc tấn công đại quy mô không phải là điều bất 
ngở đối với phía ta. Bộ Tổng chỉ huy đã có những nghị quyết, chỉ 
thị hướng dẫn, chỉ đạo quân và dân ta chuẩn bị đối phó. Quân và 
dân ta ở 12 tỉnh Việt Bắc đã sẵn sàng đánh bại cuộc tông tiến công 
chiến lược quy mô lớn của địch. 

Tuy nhiên, trong bước một, do phía Pháp chủ động nắm được 
yếu tố bất ngờ, lại dựa vào phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại, 
cơ động nhanh, quân Pháp càn quét bắn phá ác liệt. Phía quân dân 
Việt Nam tuy phán đoán tương đối đúng âm mưu của địch, có sự 
chuẩn bị từ trước, nhưng thế địch quá nhanh, quá mạnh, cho nên 
nhiều bộ phận nhân dân và cán bộ còn lúng túng. Sự hợp đồng tác 
chiến giữa các đơn vị chủ lực, giữa chủ lực và dân quân du kích 
chưa chặt chẽ. Song, quân dân ta đã kịp thời rút kinh nghiệm, khắc 
phục những thiếu sót ban đầu, tổ chức lại lực lượng và chuyên sang 
thế phản công. Thực hiện phương châm: "giam chân địch tại mây 
căn cứ chúng vừa chiếm, bao vây những căn cứ đó, thu nhỏ nó 
lại như hòn đảo giữa bê; chặt đứt đường giao thông liên lạc giữa 


306 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


các cứ điểm của địch, không cho chúng tiếp ứng và tiếp tế...". Trên 
khắp các mặt trận, quân ta đã giành được nhiều thăng lợi. 


Trước đó, từ ngày 12 đến 15-6-1947, Hội nghị quân sự toàn 
quốc lần thứ ba họp đã thống nhất nhận định tình hình, bàn biện 
pháp phá tan âm mưu chiến lược của thực dân Pháp: "... Chúng 
cũng có thể mưu đồ cuộc đại tấn công vào Việt Bắc". Dù tiến công 
trên hướng nào, mục đích cũng là nhăm tiêu diệt chủ lực của ta. 
Khi kế hoạch tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp ngày càng lộ 
rõ, đề kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quân dân ta chuẩn bị đối phó và 
đánh bại cuộc tiến công lớn của địch, ngày 15-9-1947, Thường vụ 
Trung ương Đảng ra chỉ thị: "Bollaert nói gì, ta phải làm gì?". Chị 
thị vạch rõ âm mưu đen tối của Bollaert và xác định nhiệm vụ cần 
kíp mà quân, dân ta phải thực hiện. Về chính trị, thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân trong Mặt trận Liên Việt, phá tan âm mưu "dùng người 
Việt trị người Việt” của thực dân Pháp. Về quân sự: tích cực chuẩn 
bị chiến dịch mùa đông về mọi mặt chống các cuộc tấn công của 
địch. Về kinh tế - tài chính và tiếp tế, Chỉ thị vạch rõ: "Tích cực 
thực hiện khẩu hiệu "tự túc, tự cấp", cải thiện và phát triển vận tải, 
chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến. Cùng ngày, 
Thường vụ Trung ương Đảng còn ra Chỉ thị "Sửa soạn phá những 
cuộc tần công lớn của địch". 

Quán triệt các chỉ thị trên đây của Thường vụ Trung ương 
Đảng, Hội nghị quân sự lần thứ tư họp trong các ngày từ 27 đến 
29-9-1947 cho rằng: "Cuộc tân công của địch trong Thu - Đông này 
nhằm chụp bắt cơ quan đầu não của kháng chiến, đánh quy bộ đội 
chủ lực của ta, phá các căn cứ để tạo điều kiện cho một chính 
quyền tay sai ra đời, sau đó sẽ chuyển dần chiến tranh xâm lược 
thành một cuộc chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt. Như 
vậy, Bắc Bộ sẽ trở thành chiến trường chính. Ở Trung Bộ, địch có 
thể chia cắt thành nhiều đoạn rồi càn quét. Ở Nam Bộ, quân Pháp 
Và quân ngụy sẽ mở những cuộc càn quét lớn”. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị quân sự toàn 
quốc, quân và dân ta đây mạnh tắn công địch trên các chiến trường 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nam Bộ, Nam Trung Bộ, gây cho địch nhiều thiệt hại, chuẩn bị đi 
phó với cuộc tắn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp. 


Đề đối phó với địch và thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm chiến dịch: 
"Đánh mạnh ở mặt sông Lô và đường số 4; phá vận tải tiếp tế địch, 
phục kích các đường rừng, đánh đường sông; tại những căn cứ của 
địch hay quấy rối, đối với những vị trí nhỏ bao vây tiêu diệt. Các 
khu đánh mạnh để phối hợp với Việt Bắc". Các Ban chỉ huy mặt 
trận sông Lô, đường số 4, đường số 3 được thành lập. 


Trung đoàn Vệ quốc quân các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Thái Nguyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Tuyên Quang cùng các 
đơn vị trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy và Bộ chỉ huy các Chiến khu I, 
X nhanh chóng phân tán thành 30 đại đội độc lập và 18 tiểu đoàn 
tập trung, cùng dân quân du kích đánh địch ở khắp nơi, từng huyện, 
từng khu vực. Từng đơn vị bộ đội chủ lực hăm hở hành quân, di 
chuyên đề đón đường, tìm địch mà đánh. Từng đơn vị dân quân du 
kích tới tấp đi đánh mìn, phục kích, bắn tia, cắm chông, rào làng. 
Giao thông liên lạc của bộ đội, dân công, bưu điện đi lại ngược 
xuôi, tấp nập. Nhân dân gấp rút, sôi nỗi đi chuyên làm "vườn không 
nhà trống”. Chiến dịch phản công của quân và dân ta tại Việt Bắc 
Thu - Đông năm 1947 băt đâu ngay khi quân địch đặt chân tới. 
Trên tất cả các mũi, quân Pháp đều bị quân đội và du kích Việt 
Nam chặn đánh. 


Ở Bắc Kạn, quân địch vừa nhảy dù xuống, dân quân du kích và 
bộ đội ta lập tức từ rừng núi đỗ ra. Học sinh quân trường Võ bị 
Trản Quốc Tuấn đón đánh diệt gọn một toán vừa nhảy xuống cạnh 
nhà trường. Tiểu đoàn 49 tân binh đóng tại thị xã Bắc Kạn liên tiếp 
đột kích vào các vị trí địch tại thị xã. Đoàn cảnh vệ Bắc Kạn, Đại 
đội độc lập huyện Bạch Thông, dân quân du kích lính Thanh Mai, 
Yên Định, Cao Hòa, tự vệ chiến đầu các công xưởng C4, Có, tỏa đi 
lùng những tên nhảy dù bị lạc, bắn tỉa các toán quân đi lùng sục, 
quấy rối các vị trí địch dừng chân. Trung đoàn Vệ quốc quân Cao 
Băng bắn rơi tại chỗ máy bay chỉ huy giặc. Tên quan Năm Lambcrt, 


308 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


Tổng tham mưu phó quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương cùng cơ 
quan tham mưu chiến dịch của địch chết hết trong máy bay. Toàn 
bộ bản kế hoạch tấn công của giặc Pháp (gọi là kế hoạch Léa và 
Clô-clô) vào tay ta. Cuộc tập kích lớn bằng quân đỗ bộ đường 
không thực dân Pháp thất bại. 


Tại Chợ Mới, du kích Chợ Mới và các xã Yên Đĩnh, Cao Kỳ, 
Hòa Mục tiến hành tập kích, phục kích, bắn tia đánh trả các cuộc 
hành quân càn quét của địch ở Chợ Mới và trên đường số 3. 


Ngày 24-10, pháo binh Việt Nam chiến thắng giòn giã trong 
trận mai phục ở Đoan Hùng, bắn trúng 2 tàu chiến và làm bị thương 
nặng hai chiếc khác. Sau đó, bộ đội lại tiếp tục khiêng pháo từ 
Đoan Hùng vượt 70km đường rừng tới Khe Lau (ngã ba sông Gâm 
và sông Lô) mai phục. Chiều ngày 10-l1, hai tàu chiến và một ca 
nô địch lọt vào trận địa, bộ đội nỗ súng, tàu địch bốc cháy, tiêu diệt 
hàng trăm tên giặc. 


Trên mặt trận đường số 4, ngày 30-10, Tiểu đoàn 249 thuộc 
Trung đoàn 28 đánh trận phục kích xuất sắc trên đèo Bông Lau, 
phá hủy 27 xe cơ giới, diệt 94 lính Âu - Phi, 55 lính ngụy, bắt 101 
tù binh, thu 600 dù cùng nhiều vũ khí quân trang, quân dụng. Đây 
là trận giao thông thắng lớn tiêu biểu của chiến trường Việt Bắc 
Thu - Đông 1947. Con đường số 4 trở thành "con đường chết" của 


giặc Pháp xâm lược. 


Chiến dịch Léa bị thất bại nặng nề mà không bắt được cơ quan 
đầu não của Việt Nam, ngày 19-1, Bộ Tư lệnh quân viễn chinh ra 
lệnh cho các binh đoàn Beaufré, Sauvagnac Conmulnal rút khỏi 
vùng Cao Bảng, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Vẫn mang ảo tưởng “lùng 
bắt cơ quan đầu não Việt Nam, tiêu diệt chủ lực Việt Minh”, họ Blao 
cho số quân trong bước một trên đường rút, nhiệm vụ càn quét tứ 
giác Tuyên Quang - Thái Nguyên - Việt Trì - Phủ Lạng Thương rộng 
8.000km”. Đó là kế hoạch Ceinture bắt đầu ngay từ ngày 20-1 I. 


Sáng 22-11, Đại tá Commulnal cho quân lăng lặng rút khỏi thị 
xã Tuyên Quang đến Bình Ca, số quân này đánh phá đường liên 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tỉnh Tuyên Quang - Thái Nguyên để hỗ trợ cho cánh quân Beaufé 
đang từ Bắc Kạn rút về. Cánh quân này liên tục bị đánh trên đường 
rút, đến được Chợ Chu, nhưng phải vội rút về Thái Nguyên. Binh 
đoàn do Trung tá Coste chỉ huy từ Phả Lại tiến lên Bắc Giang, đánh 
chiếm Phủ Lạng Thương ngày 25-l 1 rồi tiến về càn quét vùng xung 
quanh để yêm trợ cho binh đoàn Beaufé từ Thái Nguyên vẻ. 


Tại mặt trận đường số 3, đêm 30-11, Tiểu đoàn 160 và một đại 
đội độc lập phối hợp với trung đội du kích thị xã Bắc Kạn tập kích 
vị trí Phủ Thông diệt 50 tên địch, thu nhiều vũ khí. Đây là lần đầu 
trên Mặt trận đường số 3, quân ta tiêu diệt địch ngay tại sào huyệt 
có công sự kiên cố. Trận đánh này làm rung chuyền cả hệ thống 
đồn bốt địch. Giữa lúc địch đang hoang mang, lúng túng, buộc phải 
rút quân dẫn, ngày 15-12, bộ đội chủ lực lại đánh một trận xuất sắc 
ở tạo đèo Giàng (km 187-188 trên đường số 3) phá hủy 17 xe, diệt 
60 tên (có 2 trung úy), thu 2 triệu bạc Đông Dương và nhiễu vũ khí, 
quân trang, quân dụng. Các binh đoàn lớn của thực dân Pháp càng 
đi sâu vào căn cứ Việt Bắc càng bị chia cắt và hao mòn lực lượng. 


Trong chiến dịch Việt Bắc, các trận chiến đấu giáp mặt với 
quân thù, không phải chi có lực lượng vũ trang, những thanh niên 
mà còn có cả các cụ già, chị em phụ nữ và trẻ em tham gia lập công 
xuất sắc. Đồng bào các dân tộc Việt Bắc đoàn kết thành một khối anh 
dũng chiến đầu bảo vệ quê hương. Tiêu biểu là ở Cao Bằng, có một 
đội lão du kích do một cụ già 70 tuổi chỉ huy, đã cùng dân quân xung 
phong đánh giặc, ngăn cản giặc không cho kéo qua làng để vây bộ 
đội. Ở Chợ Chu, sáng sớm 10-10-1947, 3 em thiếu nhi dùng lựu đạn 
diệt một toán địch đang đi tuần tiểu. Ở Cao Băng (gần Nước Hai), đầu 
tháng 12-1947, 2 em thiếu nhỉ giật mìn giết chết 30 tên Pháp. Cũng ở 
Cao Bằng, một phụ nữ người Tày dùng dao đâm một tên lính nhảy dù, 
cướp súng bắt làm tù binh, đem glao cho bộ đội ta. Quân Pháp bị đánh 
ở khắp nơi: trên không, đường thủy, đường bộ và ngay cả trong công 
sự kiên có. Không ở đâu có thể an toàn cho chúng. 


Kế hoạch Ceinture không những không đạt được yêu cầu đề ra 
mà còn bị thêm những tốn thất nặng nề. Tuy vậy, địch vẫn còn 


310 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


kiểm soát được đoạn đường biên giới Lạng Sơn - Cao Băng - Đặc 
Kạn, phá hoại được một số kho tàng, thị trần, làng bản của ta. 


Ngày 21-12-1947, đúng một năm sau khi Pháp mở rộng chiến 
tranh ra toàn quốc, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Các 
cuộc hành quân Léa, Ceinture theo nhau đổ vỡ thảm bại, đánh dấu 
một bước thất bại chiến lược đầu tiên trong cuộc chiến tranh tái 
chiếm của thực dân Pháp. Tính chung toàn cuộc, sau hơn 2 tháng 
tiến công lên Việt Bắc, trước sức chiến đấu ngoan cường của quân 
dân Việt Nam, 3.300 binh sĩ Pháp, trong đó có gần 100 võ quan cấp 
úy và cấp tá, bỏ mạng: 3.900 binh sĩ khác bị thương. Quân ta bắt 
270 tù binh, bắn rơi 18 máy bay; bắn chìm và bắn cháy 54 ca nô, 
tầu chiến; phá hủy hoàn toàn 255 xe cơ giới, 13 máy vô tuyến, 85 
súng cối, 90 súng badôka, 762 súng liên thanh, 4.100 súng trường 
cùng rất nhiều quân trang quân dụng. Ta còn tiêu diệt phái Bộ 
Tham mưu của Bộ Tư lệnh miền Bắc Đông Dương và một phần Bộ 
Tham mưu Trung đoàn 43. 


Về phía quân dân Việt Nam, tổn thất cũng khá lớn: 200 tự vệ, 
dân quân và bộ đội hy sinh; 168 bị thương và mất tích; tự phá một 
khâu pháo 75 ly, 4 trung liên, 48 súng trường bị hỏng. Hơn 2.500 
con trâu bò bị chết, hơn 3.760 nóc nhà bị cháy. Đôi lại, quân dân 
Việt Nam đã thu được của quân Pháp 2 khẩu pháo 105 ly, 3 khẩu 
75 ly, 16 khâu 20 ly, 42 súng côi, 357 liên thanh các cỡ, 4Š badôka, 
1.160 súng trường và hàng chục tấn đạn dược cùng đồ quân trang, 
quân dụng. 

Đêm 22-12-1947, ngay sau khi đại bộ phận quân Pháp rút khỏi 
Việt Bắc, tại thị xã Tuyên Quang, quân dân ta đã tổ chức lễ mừng 
chiến thăng. 

Có thể nói, thực dân Pháp đã không đạt được mục tiêu cơ bản 
nào trong âm mưu tắn công lên Việt Bắc (7-10 - 21-12-1947). Việt 
Bắc đã đập tan cuộc tiến công quân sự chớp nhoáng và trở thành 
mồ chôn chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân xâm 
lược Pháp. Thu - Đông năm 1947, núi rừng Việt Bắc đã chứng kiến 


311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cuộc đọ sức chênh lệch giữa quân đội Việt Nam còn non trẻ thiếu 
vũ khí, trang bị và quân viễn chinh của Pháp có đủ lục, không, 
thủy quân trang bị hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ 
quan đầu não kháng chiến tuy có phải di chuyển qua lại gian nan, 
vất vả nhưng được bảo vệ an toàn. Khối đại đoàn kết toàn dân 
kháng chiến thêm vững chắc, vai trò lãnh đạo kháng chiến của 
Đảng và Nhà nước Việt Nam được củng cố. Bởi vì qua cuộc tấn 
công của thực dân Pháp lên Việt Bắc, Bộ Tổng chỉ huy Quân đội 
nhân dân Việt Nam thêm dạn dày kinh nghiệm và nhân dân Việt 
Nam thấy rõ hơn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, do đó càng 
quyết tâm gắn bó với Đảng và Nhà nước, chiến đấu để bảo vệ độc 
lập, tự do. Thực tế những giai đoạn sau của cuộc kháng chiến đã 
chứng minh điều đó. Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 
còn có ý nghĩa là cuộc chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc, bảo 
vệ "Thủ đô kháng chiến" của quân và dân ta. Bộ đội chủ lực và 
dân quân du kích của Việt Minh không những bị loại khỏi vòng 
chiến đấu như nhà cằm quyền Pháp mong tưởng mà còn phát triển 
hơn vẻ số lượng, lại được kinh qua thử thách trong chiến đấu mà 
nâng cao hơn một bước về chất lượng. 


Nhân dịp ngày Toàn quốc kháng chiến vừa tròn một năm, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đọc một bản tổng kết đầy hào khí: "... Sau một 
năm đọ sức lực lượng của chúng càng như mặt trời vào lúc hoàng 
hôn, hông hách lắm nhưng đã gần tắt nghỉ. Lực lượng của ta càng 
thêm mạnh như suối mới chảy, như lửa mới nhen, chỉ có tiền, 
không có thoát". 


Đánh giá tổng quát về chiến thắng Việt Bắc, Hội nghị Trung 
ương mở rộng từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948 đã khăng định: 
"Cuộc phản công thắng lợi ở Việt Bắc và chiến tranh nổi mạnh ở 
miền Nam đã gây thêm tinh thần nỗ lực phấn khởi trong toàn dân, 
tăng thêm tin tưởng ở tiền đồ kháng chiến vẻ vang của dân tộc. Nó 
chứng tỏ Việt Nam nước nhỏ, không có căn cứ địa vững chắc, biên 
giới có thể bị bao vây, vũ khí kém, nhưng với sự đoàn kết cô gắng 
của toàn dân, dưới chế độ dân chủ cộng hòa, dưới sự lãnh đạo 


312 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


của Chính phủ Hồ Chí Minh và của Đảng, vẫn có thể kháng chiến 


thăng lợi". 


Cuộc tiến công quy mô lớn đây tham vọng bị thất bại đã đánh 
dấu chấm hết cho chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" của Bộ 
Chi huy Pháp. Thất bại quân sự kéo theo một loạt khó khăn khác: 
nội các Ramadier đô, Tổng chỉ huy Valluy bị triệu hỏi, phong trào 
phản chiến của nhân dân Pháp phát triển. 


Ngày quân Pháp rút khỏi Việt Bắc cũng là ngày Chính phủ 
Paris cho phép Cao ủy Bollaert tiến hành các cuộc thương lượng 
"ngoài Chính phủ Hồ Chí Minh" tức là thương lượng "giải pháp 
Bảo Đại" để có một chính phủ tay sai làm công cụ cho cuộc tái 
chiếm của thực dân Pháp ở Đông Dương. Tình hình nước Pháp 
vẫn chìm trong khó khăn kinh tế của thởi hậu giải phóng. Sau thất 
bại ở Việt Bắc, theo Tướng Raoul Salan, ở Đông Dương, Pháp chỉ 
có 62 tiểu đoàn bộ binh, trong đó có 3 tiểu đoàn dủ, 8 tiêu đoàn lê 
dương, 13 tiêu đoàn Bắc Phi, số tiểu đoàn còn lại phân lớn là binh 
lính người bản xứ. Nếu chiến dịch Việt Bắc đã phơi bày khả năng 
có hạn của đội quân viễn chinh thì tình thế sau Việt Bắc lại đặt Bộ 
Chỉ huy quân viễn chinh trước một vấn đề nan giải: Nếu tập trung 
quân để đánh chủ lực Việt Minh thì không còn quân để giữ đất, 
nếu để quân chiếm đóng thì không có quân để đánh chủ lực Việt 
Minh. Có thể nói mâu thuẫn giữa tập trung và chiếm đóng còn đeo 
đăng Pháp cho đến hết chiến tranh. 

Pháp đã phải thay đổi chiến lược từ "đánh nhanh thắng 
nhanh" sang "đánh lâu dài" và quay về thực hiện chiến lược bình 
định và củng cố vùng tạm chiếm, tăng cường bắt lính. Biện pháp 
chủ yếu của họ là càn quét kết hợp với các biện pháp kinh tế, 
chính trị, văn hóa. 

Vị vậy, ngay sau khi rút khỏi Việt Bắc, Pháp đã tập trung quân 
ở Nam Bộ để vừa đối phó với chiến tranh du kích đang trên đà 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 9, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 20-21. 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


phát triển, vừa để thực hiện chương trình bình định. Tư lệnh Nam 
Bộ De Latour cho xây một hệ thống đồn bốt dày đặc dọc các đường 
giao thông kết hợp với các cuộc hành quân càn quét để triệt phá cơ 
sở kháng chiến ở Nam Bộ là cuộc hành quân Véga đánh vào Đồng 
Tháp Mười, nơi có cơ quan đầu não của địa phương như Ủy ban 
kháng chiến hành chính Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Nam Bộ, Bộ Chi huy 
Quân khu VII. Mặc dù huy động 17 tiểu đoàn gồm đủ bộ binh, 
pháo binh, thiết giáp, không quân, sau 4 ngày lùng sục, địch chịu 
thất bại phải rút. Các cuộc càn quét ở căn cứ khác như rừng U 
Minh, Chiến khu D cũng đều thất bại. Kế hoạch De Latour với hơn 
1.300 tháp canh có gây khó khăn cho kháng chiến nhưng vẫn 
không bảo vệ được các đồn bốt, các đường giao thông, không ngăn 
cản được chiến tranh du kích phát triển. 


Ở Trung Bộ, quân địch đi đến đâu đều xây đồn lập bót đến đó, 
nhưng nhân dân kiên quyết chống càn, bảo vệ được địa bàn, lập 
làng chiến đấu. Ở Bình Trị Thiên, quân dân ta phải đối phó với 
những trận càn ác liệt của địch nhưng các đại đội độc lập phân tán 
về địa phương đã phối hợp với du kích và nhân dân địa phương bẻ 
gãy nhiều cuộc càn quét của 350 tên địch có pháo binh, cơ giới yêm 
trợ; như làng Cảnh Dương chặn được 3 tiểu đoàn địch có máy bay 
chiến đấu, tàu chiến, cơ giới yêm trợ không cho vào làng. 

Bắc Bộ là chiến trường trọng điểm mà địch phải càn đi càn lại. 
Ở đây, mỗi làng là một pháo đài, vòng ngoài có bãi mìn, bên trong 
có khóm tre, mỗi bở ao, mỗi gò đất là một ỗ chiến đấu được nối với 
nhau bằng một hệ thống hằm hào. 


Tại Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, địch tăng cường hệ thống đồn 
bốt ở vành đai. Quân ta vẫn cho được những tốp nhỏ vào nội thành 
gây lại chính quyền kháng chiến, phá tề trừ gian. Nhiều tay sai đắc 
lực của Pháp đã phải đền tội như: Trương Đình Trị - Chủ tịch Hội 
đồng an dân Bắc Việt (10-10-1947), Nguyễn Văn Sâm (11-10- 
1947), gây tiếng vang lớn trong nội thành, làm cho Sài Gòn, Hà 
Nội luôn luôn ở trong tình trạng mất ổn định. Chúng cũng xúc tiến 
mạnh việc lập tÈ, tổ chức chính quyền bù nhìn ở địa phương và 


314 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


ở Trung ương. Sau thất bại của cái gọi là Chính phủ "Nam Kỳ 
quốc" của Nguyễn Văn Thinh (6-1946) và Chính phủ Lê Văn 
Hoạch (12-1946), thực dân Pháp lập ra cái gọi là "Chính phủ lâm 
thời Nam phần Việt Nam" (10-1947) do Nguyễn Văn Xuân làm 
Thủ tướng và xúc tiến mạnh mẽ việc lôi kéo Bảo Đại đứng ra lập 
Chính phủ "quốc gia". 


3. Cả nước hướng về Việt Bắc và phối hợp với Việt Bắc 


Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, Việt Bắc đã trở thành 
Thủ đô kháng chiến của cả nước. Việt Bắc là biểu trưng của ý chí 
và niềm tin của cả dân tộc. Từ mọi miền đất nước, các tầng lớp 
nhân dân và các lực lượng vũ trang đều hướng về Việt Bắc, sẵn 
sàng làm tất cả để phối hợp với Việt Bắc, chi viện cho Việt Bắc, 
quyết bảo vệ Trung ương Đảng, bảo vệ căn cứ địa thần thánh của 
cả dân tộc. Ngay khi chiến dịch Việt Bắc mở màn, Trung ương 
Đảng chỉ rõ: Đánh mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam 
Bộ khiến cho địch không thể tập trung quân đánh ra Việt Bắc. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, quân và dân cả 
nước ta đã thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc, phối hợp với 
cuộc chiến đấu của các lực lượng vũ trang, hàng triệu đồng bào ở 
các vùng có chiến sự đã hy sinh tài sản, nhà cửa, triệt để thực hiện 
chính sách tiêu thổ kháng chiến làm “vườn không nhà trống” và lập 
làng chiến đấu. Công tác phá hoại, cản địch làm “vườn không nhà 
trồng” là một cuộc vận động lớn, sâu rộng, thể hiện sức mạnh đoàn 
kết kháng chiến của quân dân ta. Kế từ ngày đầu kháng chiến đến 
tháng 9-1947, quân dân ta ở Khu II, Khu XH, Khu X, Khu IV, Khu V 
trong công tác phá hoại, tiêu thổ kháng chiến đã làm được một khối 
lượng rất lớn. Chỉ riêng Khu II đã đào 107 đoạn đường, ngăn 20 
quãng sông, phá 197 cầu, bóc 126km đường xe lửa, hạ 4.597 cột điện, 
đào đắp 160.000m” đất đá. Ngoài việc tham gia vào công tác phá 
hoại cản địch, nhân dân ta còn tham gia đánh địch bằng nhiều hỉnh 
thức khác: vận tải tiếp tế lương thực cho bộ đội, nuôi dưỡng thương 
binh. Ở vùng sau lưng địch, chiến tranh du kích được đây mạnh, 


3415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hoạt động phá tÈ, trừ gian sôi nỗi, giáng trả kẻ địch xâm lược những 
đòn đích đáng. 


Các chiến trường khác ở Bắc Bộ đều phối hợp hỗ trợ Việt 
Bắc. Không chỉ bộ đội chủ lực đánh giặc mà cả dân quân du kích 
cùng tất thảy mọi ngưởi dân, những ai có thẻ đều tham gia chiến 
tranh. Từ lão du kích, ông già ngưởi dân tộc, chị du kích, các em 
thiểu nhi đều tự nguyện tham gia giết giặc cứu nước bằng vũ khí 
tự tạo của mình. 


Từ những làng xóm ven biển đến các thôn xã ở sâu trong nội 
địa, dân quân, du kích đã dựng lên hệ thống làng chiến đấu. Nhân 
dân đóng góp hàng triệu cây tre để phòng quân địch nhảy dù. Tài 
sản, của cải, thóc gạo đều được cất giấu gọn gàng sẵn sàng tiếp tế 
cho tiền tuyến. Nhân dân thực hiện khâu hiệu "ba không" để bảo vệ 
cách mạng, bảo vệ cơ sở kháng chiến. Hàng nghìn, hàng vạn thanh 
niên tình nguyện vào bộ đội, gia nhập du kích, dân quân. Khẩu hiệu 
"Mỗi làng hai áo trần thủ, hai chăn cho. bộ đội" được nhân dân 
hưởng ứng sôi nỗi, góp phần động viên, cổ vũ các chiến sĩ giết giặc 
lập công. 

Tại Khu IV, ngay từ những ngày đầu kháng chiến, Khu ủy các 
cấp đang ở Thanh - Nghệ - Tĩnh, Bộ chỉ huy quân sự và bộ máy 
kháng chiến các cấp đã chuyển hắn trọng tâm công tác sang lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức và động viên toàn dân đứng dậy sẵn sàng 
đánh giặc, kiên quyết bảo vệ vững chắc vùng tự do. 


Các đoàn thê chính trị và mặt trận được mở rộng, thu hút thêm 
nhiều hội viên; khối đại đoàn kết toàn dân thêm vững chắc. Lực 
lượng dân quân tự vệ và bộ đội phát triển, hăng hái luyện tập, sẵn 
sàng chiến đấu. Quân và dân không ngừng nâng cao cảnh giác, đây 
mạnh công tác bố phòng, xây dựng công sự tác chiến, lập các 
chướng ngại ở đô thị và những vùng xung yếu dự kiến địch có thể 
đánh tới. 


Thực hiện Chi thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "phá hoại để 
kháng chiến", thành phố Vinh, Thanh Hóa và thị xã Hà Tĩnh cùng 


316 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


các công sở nhà cửa kiên cố được phá hoại triệt để. Trên 11.000 
ngôi nhà trong đó có 301 nhà tầng ở thành phó Vinh, 10.000m2 nhà 
ở thị xã Hà Tĩnh, 1.600 ngôi nhà và 30 công sở ở thị xã Thanh Hóa 
đã bị phá hủy. Máy móc, cơ sở, kho tàng cơ quan ở các đô thị tích 
cực di chuyên về phía sau. Các cầu lớn và cầu dài 50m trở lên trên 
quốc lộ 1, 7, 8 bị phá sập. Đường sắt bị bóc hết đường ray, 77 đầu 
máy xe lửa, 750 toa xe bị phá. Quốc lộ 1 chi chít hầm chữ chỉ và bị 
cắt ra nhiều đoạn. 


Tại Khu II, đầu tháng 10-1947, dân quân đã chặn đứng cuộc 
tiến công của địch ở Sơn Động (Sơn Tây), tiêu diệt hàng trăm 
tên địch. 


Quân dân Khu X tập kích chống càn ở Hưng Hóa, Thu Cúc, Tà 
Nê, diệt nhiều tên địch, buộc chúng phải rút về Hòa Bình. Hướng 
nghi binh của địch đã bị ta kiềm chế. Tại mặt trận phía Tây, ta lấy 
lại Chiềng Sai, tại hướng Sơn La, quân và dân ta hoạt động sôi nỗi, 
hàng trăm lính Thái đã đảo ngũ ra hàng. Đồng bào các dân tộc thiểu 
số ngày càng hiểu rõ bộ mặt tàn ác của địch, càng tích cực ủng hộ 
kháng chiến. 


Quân và dân Khu I và Khu III cũng hoạt động mạnh mẽ. Tại 
đây, ta đánh hàng trăm trận, diệt hàng nghìn tên địch. Các vị trí 
quanh Hà Nội như Gia Lâm, Thạch Bích, Chèm, Văn Điền, Vĩnh 
Tuy, Cầu Giấy liên tiếp bị tập kích. Ở khu Nam Hà Nội và Hải 
Phòng, Hải Dương, ta đã đập tan nhiều ban tê, nhiều tô chức bảo 
an, diệt bọn tay sai, đầu sỏ. 


Đồng bằng Bắc Bộ: Chấp hành mệnh lệnh "Đánh mạnh ở đồng 
bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, khiến cho địch không thể tập 
trung quân đánh ra Việt Bắc", quân dân đồng bằng Bắc Bộ chặn 
đánh địch trên khắp các ngả đường tiến quân, hạn chế một phần âm 
mưu lớn chiếm vùng tự do của chúng, bảo đảm xây dựng, củng cố 
hậu phương, khắc phục những hậu quả do địch hoạt động phá hoại, 
nhất là ở vùng ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. 


317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trọng tâm của quân dân đồng bằng Bắc Bộ trong Thu - Đông 
năm 1947 là vừa đây mạnh chiến tranh du kích, biến hậu phương 
của địch thành tiền phương của ta, vừa phá tễ trừ gian, củng cố 
lực lượng kháng chiến. Các đội danh dự trừ gian, công an danh 
dự phối hợp với du kích trừng trị nhiều ổ chỉ điểm chuyên dò la 
tin tức kháng chiến, làm tay sai cho giặc. 


Tại Nam Định, ta giải tán 15 ban tề, diệt 35 tên phản động. 
Trong đợt phá tẻ, trung tuần tháng 10-1947, các lực lượng vũ trang 
của tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tiến sâu vào vùng tạm chiếm tiêu 
diệt bọn đầu sỏ. Riêng Hưng Yên đã giải tán 60 "Hội tê", 


Tại Bắc Ninh, Bắc Giang đã làm tan rã và khống chế được 
216 ban tể, thu hàng trăm súng và lựu đạn của lính đõng và tể có 
vũ trang. 


Song song với các hoạt động phá tẻ, ta còn tiến hành phá hoại 
đường giao thông, nhất là trên trục đường 5, số 39, số 17, đường số 
206 và đê 199. Đội quân du kích phối hợp với bộ đội tổ chức tập 
kích các trí địch xung quanh các thành phố bị địch tạm chiếm, như 
Đại Mỗ, Mai Lĩnh, Hà Nội, Văn Mô. Quân dân các tỉnh Vĩnh Yên, 
Phúc Yên, Bắc Ninh chặn đánh các cánh quân địch. 


Hướng về Việt Bắc, nhân dân vùng tự do ở đồng bằng Bắc 
Bộ đây mạnh xây dựng lực lượng về mọi mặt, đề cao cảnh giác, 
bố phòng, xây dựng làng kháng chiến, sẵn sàng đánh địch. 


Tại chiến trường Bắc Bộ, cũng như các chiến trường khác trong 
cả nước, quân dân vùng tự do đã đề cao cảnh giác ra sức chuẩn bị 
đề phòng địch mạo hiểm mở các cuộc hành quân thọc sâu vào các 
vùng hậu phương. Hầu hết các xóm thôn đều củng có hệ thống bố 
phòng, xây dựng mỗi thôn xóm thành một vị trí chiến đấu. Mỗi 
làng xã đều lập hệ thống phòng thủ, có đài quan sát, báo động và 
khi cần thiết có thể ứng cứu cho nhau. 

Phối hợp với quân dân Việt Bắc, mặt trận Nam Bộ là nơi hoạt 
động sôi nỗi và đều khắp nhất. 


318 


Chương IV. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc 


- Ngày 25-10-1947, quân dân Gò Nỗi (Gia Định) chống cản, 
điệt nhiều địch. 

- Ngày 22-11-1947, tự vệ thành Sài Gòn tập kích địch trên 
đường Catina (Sài Gòn) diệt hơn 40 tên Pháp. 


- Tháng 11-1947, 400 trí thức ký vào văn bản Tuyên bố gửi 
Chính phủ Pháp phản đối chiến tranh, đòi Chính phủ Pháp đàm 
phán với Chính phủ Hồ Chí Minh. 


- Ngày 4-12-1947, quân dân ta tấn công nhiều đồn bốt, kho 
tàng của địch ở Sài Gòn, Thủ Dầu Một. 

Ở Nam Trung Bộ, lực lượng vũ trang ta cũng hoạt động mạnh ở 
các chiến truờng Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 
Ninh Thuận, Bình Thuận. Tiêu biểu là tiếng bom oanh liệt của Ngô 
Minh diệt gọn một trung đội địch ở Bình Định. 


Ở Tây Nguyên, phát triển công tác vũ trang tuyên truyền gâÂy cơ 
sở đến nhiều bản rừng sát đường 19, thành lập căn cứ địa vùng Bô 
Ra (Đặc Lăc), Đặc Bôt (Gia Lai) và Đặc Lây (Công Tum). 


Các mũi tấn công của quân dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên không những góp phần phá âm mưu bình định chuẩn 
bị cuộc tiến công Thu - Đông của địch mà còn tiếp thêm lòng tin 
cho nhân dân ta vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược. Đây chính là sự chi viện, sự phối hợp có hiệu 
quả đối với cuộc chiến đấu của quân và dân ta trên chiến trường 
Bắc Bộ. 

Mặc dù còn những hạn chế, chưa được đều khắp trong cả nước 
nhưng đây là lần đầu tiên nhiều chiến trường đã thực sự được phối 
hợp có quy mô rộng lớn, góp phần cùng quân dân Việt Bắc đánh 
bại cuộc tiến công lớn của thực dân Pháp lên Việt Bắc. 


319 


Chương V 


BIẾN HẬU PHƯƠNG CỦA ĐỊCH 
THÀNH TIÈN PHƯƠNG CỦA TA 
(1948-1950) 


L ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ SỰ CHUYÈN HƯỚNG 
CHIẾN LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHÁP 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình thế giới biến đổi 
theo chiều hướng có lợi cho các lực lượng hòa bình, dân chủ, cách 
mạng và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam. Thế giới đã hình thành hai hệ thống đối lập, 
đấu tranh với nhau về kinh tế, chính trị và vũ trang. Chiến tranh 
lạnh đã trở thành đặc trưng của quan hệ quốc tế toàn cầu và của 
cuộc đầu tranh giữa hai hệ thống. Sự tranh giành ảnh hưởng giữa 
Liên Xô và Mỹ cùng với chiến tranh lạnh đã góp phần phân hóa thế 
giới thành những liên minh kinh tế, chính trị, quân sự về hai phía. 
Một phía là lực lượng dân chủ chống đế quốc do Liên Xô đứng 
đầu. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước châu Á, 
châu Phi và vùng Trung Cận Đông tiếp tục phát triển ngày càng 
mạnh mẽ. Đặc biệt, cách mạng Trung Quốc phát triển mạnh và 
rộng khắp, một số khu căn cứ của lực lượng vũ trang cách mạng địa 
phương Trung Quốc được thành lập ngay sát biên giới Việt - Trung 
đã có ảnh hưởng thuận lợi cho Cách mạng Việt Nam. Một phía là 
Mỹ, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã vươn lên đứng đầu thế 
giới tư bản chủ nghĩa, trở thành nước đề quốc có tiềm lực mạnh 
nhất về kinh tế, tài chính và quân sự. Mỹ đã dùng viện trợ kinh tế, 
quân sự buộc các nước tư bản châu Âu phụ thuộc Mỹ và cùng với 
Mỹ chống Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân để phục vụ cho 
những ý đồ và lợi ích riêng của Mỹ. 


320 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước Pháp không ôn định. 
Chỉ tính từ tháng 1-1947 đến tháng 7-1950, Pháp đã thay đôi Chính 
phủ tới 8 lần. Tháng 2-1947, Paul Ramadier thay Léon Blum làm 
Thủ tướng, đây là Chính phủ đầu tiên của nền Đệ tứ Cộng hòa; 
ngày 19-11-1947, Paul Ramadier từ chức, Maurice Schuman, một 
người của phong trào Cộng hòa bình dân (MRP) lên làm Thủ tướng 
(lân thứ nhật), ngày 22-7-1948, Andréẻ Mane thay Maurice 
Schuman làm Thủ tướng; đến ngày 5-9-1948, Maurice Schuman lại 
thay André Marie làm Thủ tướng (lần thứ hai); ngày 11-9-1948, 
Henri Queuille lên làm Thủ tướng; ngày 28-10-1949, Georges 
Bidault thay H. Queuille làm Thủ tướng; đến ngày 2-7-1950, Henri 
Queuille lại thay Georges Bidault làm Thủ tướng' nhưng chỉ được 
mấy ngày lại giao cho René Pléven làm Thủ tướng... Sự thay đôi 
liên tục của Nội các Pháp cũng vẫn không cứu vãn được nước Pháp 
thoát khỏi những khó khăn. Do theo đuôi chính sách quyết lao sâu 
hơn vào chiến tranh để duy trì thuộc địa, giới cầm quyền Pháp đã 
phải chấp nhận chi phí chiến tranh tại các nước thuộc địa ngày càng 
tăng làm cho nền kinh tế đang ốm yếu của nước Pháp càng thêm 
những khó khăn chồng chất. Vì vậy, Pháp đã phải dựa vào Mỹ để 
duy trì chiến tranh, rồi lệ thuộc và trở thành con nợ của Mỹ. Mọi 
động thái, việc làm của Pháp phải tuân theo ý đồ của Mỹ, nhất là 
trong chính sách đối với Đông Dương, từ đó Pháp ngày càng chịu 
sức ép của Mỹ nặng nè hơn. 


Tại Đông Dương, thực dân Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 
27-3-1947, Chính phủ Pháp phải ban hành Săắc lệnh sô 47-559 quy 
định trách nhiệm và quyền hạn của Cao ủy Pháp tại Đông Dương 
và các bộ phận chỉ huy thuộc lực lượng quân sự Pháp ở Đông 
Dương. Theo đó, Cao ủy chịu trách nhiệm về an ninh ở Đông 
Dương, nhận các chi thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ra các 
chỉ thị cho Tổng chỉ huy các đạo quân Pháp ở Viễn Đông (Corps 
Expcditionnaire Francaises d'Extrême Orient - viết tắt là C.E.F.E.O.). 
Cao ủy trực thuộc Bộ Pháp quốc Hải ngoại và là ngưởi duy nhất 


1. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh 
Cách mạng Việt Nam 1945-1975 - thăng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 479. 


321 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


có quyền phối hợp hành động với Chính phủ, có toàn quyền về dân 
sự và quân sự của Pháp trên lãnh thô Đông Dương. Đối với các lực 
lượng hải quân, không quân thuộc Hải quân Đông Dương nằm dưới 
quyền Phó Đô đốc chỉ huy hải quân thuộc Bộ Hải quân. Các lực 
lượng không quân ở Đông Dương nằm dưới quyền của Tổng chỉ 
huy không quân ở Viễn Đông thuộc Bộ Không quân. Chỉ huy lực 
lượng lục quân, hải quân và không quân phối hợp với cơ cấu tổ 
chức của cơ quan Cao ủy. 


Sau khi sang thay D'Argenlieu làm Cao ủy Pháp tại Đông 
Dương, E. Bollaert đã quyết định cải tổ các phòng chuyên môn và 
chia lãnh thổ Đông Dương thành các Khu và Tiểu khu. Khu tương 
đương với 1 tinh do 1 trung đoàn đóng giữ; Tiểu khu do 1 tiêu đoàn 
đóng giữ; Phân khu do 1 đại đội đóng giữ. Khu Bắc Đông Dương 
do Tướng Salan chỉ huy, bao gồm: Khu Hà Nội, khu Hải Phòng, 
khu Đông Bắc, khu Tây Bắc. Từ ngày 28-11-1947 còn thêm Tiểu 
khu Cao Bằng và Bắc Kạn. 


Khu Nam Đông Dương (Troupe Francaise Indochine Sud viết 
tắt là T.F.LS.) do Tướng Boyer De Latour chỉ huy. Tô chức lãnh 
thô Nam Đông Dương bao gồm: Nam Kỳ, Campuchia, các tỉnh 
nhượng địa, cao nguyên Nam Bộ và Sài Gòn - Chợ Lớn. 


Khu Trung Bộ do Tướng Le Bris chỉ huy. Tổ chức lãnh thô của 
Khu Trung Bộ từ Đồng Hới, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam 
tới căn cứ Đà Nẵng. Ngày 20-7-1947, lãnh thô quân sự Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên được thành lập và sau đó được tô chức lại thành 
3 Khu mới là: Khu Cao nguyên, Khu Nha Trang, Khu Đà Lạt. Từ 
ngày l-§-1947, Khu Đà Lạt sáp nhập vào vùng Cao nguyên của 
Nam Đông Dương gọi là Tiểu khu tự trị Đà Lạt thuộc khu Trung 
Bộ và vùng Cao nguyên. 


Chỉ huy các đạo quân Pháp tại Lào (Troupe Francaise au Laos) 
là Đại tá Boucher De Crèvecoeur sau đó là Đại tá Domergue. Tổ 
chức lãnh thổ của Lào gồm: Khu Trung Khu Hạ Lào và Khu 
Thượng Lào. 


Chỉ huy các đạo quân Pháp tại Campuchia (Troupe Francaise 
au Cambodge) là Đại tá Albinet. Tô chức lãnh thô của Campuchia 


322 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


bao gồm: Khu Nam Campuchia, Khu Bắc Campuchia, Khu Tây 
Campuchia. 


Cơ cấu tổ chức của quân đội Pháp ở Đông Dương gồm có các 
bình chủng bộ binh, quân nhảy dù, lực lượng biệt kích, quân cảnh 
và hiến binh, vệ binh cơ động, không quân, hải quân. Về trang thiết 
bị, Pháp đặt tại Sài Gòn một cơ quan cung ứng trang thiết bị của 
đạo quân viễn chinh Pháp ở Viễn Đông (C.E.F.E.O.). Mùa hè năm 
1947, Pháp lập một cơ quan cung ứng trang thiết bị cho Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ được tách ra từ cơ quan cung ứng của Khu Nam 
Đông Dương (T.F.L.S.) lẫy tên là cơ quan cung ứng trang thiết bị 
Nam Kỳ. Ngoài ra còn có bộ phận quân nhu và quân y. Quân nhu 
được tô chức theo vùng lãnh thổ bao gồm: Ban Thanh tra các dịch 
vụ kỹ thuật và hành chính, Cục Quản lý vũ khí, Ban Các nhân viên 
văn phòng và hành chính thuộc địa ở Đông Dương, Cục Quân nhu 
Bắc Đông Dương, Cục Quân nhu Nam Đông Dương, Cục Quân 
khí, Cục Xăng dầu. Quân y bao gồm các đơn vị vệ sinh y tế tư vấn 
cấp sư đoàn, binh đoàn độc lập. Các Ban Quân y được phân bố trên 
các vùng lãnh thô gồm: các Ban Quân y của Khu Bắc Đông Dương 
ở Hà Nội, của Khu Nam Đông Dương ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Nha 
Trang. Trong đó, còn, có các phân đội y tá độc lập, phân đội tiếp tế 
y tê, phân đội dịch tẾ, trung tâm hồi sức, các bệnh viện, bệnh xá 
đồn trú tại các tỉnh và các kíp mô lưu động. 


Như F vậy, thực dân Pháp đã xây dựng tại Đông Dương một đội 
quân viễn chinh với một lực lượng khá đông đảo, gồm 120.000 
quân vào năm 1948 với đầy đủ các quân binh chủng, được trang bị 
tuy không đầy đủ nhưng mạnh hơn rất nhiều so với quân số và 
trang bị của lực lượng kháng chiến lúc đó. Với một lực lượng quân 
sự như vậy, thực dân Pháp quyêt tâm mở rộng chiên tranh, tăng 
cường các cuộc hành quân càn quét nhằm bình định Nam Bộ, vơ 
vét nhân tài vật lực của Nam Bộ phục vụ cho cuộc mở rộng xâm 
lược ra Bắc Bộ, đưa một phần quân viễn chinh tăng cường cho 
chiến trường Bắc Bộ; đồng thời cũng ra sức càn quét, khủng bố, uy 
hiếp nhân dân ta ở Trung Bộ. 


Trước âm mưu và hành động mở rộng chiến tranh của thực dân 
Pháp, quân và dân ta đã anh dũng đánh địch trên tât cả các mặt trận 
băng mọi lực lượng, vũ khí, hình thức tác chiên và địa bàn, làm cho 


323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


quân Pháp phải phân tán lực lượng, bị động đối phó ở khắp nơi. 
Hoạt động giữa ta và quân Pháp trên các chiến trường đã tạo nên 
hình thái giằng co ở thế cài răng lược, xen kẽ lẫn nhau, hình thành 
nên ba vùng là: 


- Vàng rự do: là vùng hoàn toàn do chính quyền Việt Minh 
quản lý kiêm soát; 


- Vùng dụ kích: là vùng ta và quân Pháp giằng co nhau quyết 
liệt. Chính quyển của cả hai bên cùng hoạt động công khai, hoặc 
bán công khai, tùy từng địa phương. Trong vùng du kích thường có 
các căn cứ du kích. Cơ sở của ta ở đó khá mạnh, từ một hay vài xã 
đến một, hai huyện hoặc rộng hơn nữa. Trong vùng du kích, bộ đội 
địa phương và dân quân du kích có thê đi lại hoạt động nhưng chưa 
đủ sức đối phó với tất cả các cuộc đánh phá của quân Pháp. Ở đó, 
quân Pháp cũng có những cử điểm, có quân lính đóng giữ, nhưng 
không kiểm soát được địa phương; 


- Vùng Pháp chiếm đóng: là nơi quân Pháp tạm thời kiểm soát 
được hoàn toàn. Chính quyền của chúng đã thành lập và hoạt động 
công khai. Chính quyền của ta bị đánh phá phải bật ra ngoài hoặc 
còn ở lại nhưng không thể hoạt động công khai. Quân Pháp ở đó 
chiếm đất đai, xây dựng các vị trí, đồn bốt, đi lại hoạt động công 
khai, còn bộ đội, du kích của ta chỉ có thể tồn tại bí mật. Nhân dân 
trong vùng Pháp chiếm đóng bắt buộc phải tuân theo luật lệ của 
chính quyên Pháp. Chủ trương của chính quyền ta đối với nhân dân 
ở đây có khi không thể thi hành được, hoặc chỉ thi hành bí mật, đôi 
khi chỉ được thi hành một phần. Trong những đô thị lớn, trên 
đường giao thông quan trọng, quân Pháp tập trung bồ trí lực lượng 
dày đặc, ra sức gIỮ vững và kiểm soát gắt gao, còn những vùng 
nông thôn, các thị trấn nhỏ lẻ, không có tầm quan trọng chiến lược, 
tuy chúng vẫn kiểm soát, nhưng tương đối lỏng lẻo. Tuy nhiên, 
vùng du kích và vùng Pháp chiếm đóng không có giới hạn ranh giới 
rõ rệt mà có thể chuyền hóa lẫn nhau, luôn thay đổi theo cuộc đấu 
tranh và so sánh lực lượng giữa hai bên. 


Do những thất bại ngày càng to lớn về quân sự, đặc biệt sau trận 
thât bại thám hại của cuộc tân công Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, 


324 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


thực dân Pháp đã buộc phải thay đổi chiến lược từ "đánh nhanh 
thăng nhanh" chuyên sang "đánh kéo dài" ráo riết thực hiện chính 
sách "dùng người Việt đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh". Cũng từ đây, quân Pháp bắt đầu rơi vào thế lúng túng 
bị động, ngày càng bị lún sâu hơn vào mâu thuẫn giữa tập trung với 
phân tán lực lượng và đi dần đến chỗ bề tắc hoàn toàn. 


II. TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYÈN 
THỰC DÂN TRONG VÙNG PHÁP CHIẾÉM ĐÓNG 


1. Hệ thống chính quyền 
1.1. Chính quyền Trung ương 


Từ cuối năm 1947, thực dân Pháp tiến hành xây dựng hệ thống 
chính quyên tay sai các cấp một cách mạnh mẽ hơn sau khi đã cơ 
bản bình định được những vùng đã chiếm đóng. 


Ngày 23-5-1948, Pháp đã chấp nhận đẻ nghị của Bảo Đại lập ra 
"Chính phủ Trung ương lâm thời của Việt Nam", lúc đầu định giao 
cho Ngô Đình Diệm, nhưng cuối cùng lại do Thiếu tướng Nguyễn 
Văn Xuân làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc 
phòng; với 3 tổng trấn là: Nghiêm Xuân Thiện - Tổng trấn Bắc 
phần, Phan Văn Giáo - Tổng trấn Trung phân, Trần Văn Hữu - Phó 
Thủ tướng Chính ph Trung ương lâm thời kiêm Thủ tướng Chính 
phủ tự trị Nam Kỳ!. Trong thành phần chn Chính phủ còn có nhiều 
Bộ trưởng và Thứ trưởng năm giữ các Bộ”. Chính phủ Nguyễn Văn 
Xuân lấy cờ màu vàng 3 sọc đỏ làm "Quốc kỳ", Quốc ca là bài 
"Tiếng gọi Thanh niên" của Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. 


1. Đáng lẽ gọi Trần Văn Hữu là Tổng trấn Nam phần, nhưng vì Pháp chưa 
cho giải tán Chính phủ tự trị Nam Kỳ nên Trần Văn Hữu vẫn là Thủ tướng 
Chính phủ tay sai khu tự trị Nam Kỳ. 

2. Nguyễn Khoa Toàn làm Bộ trưởng Giáo dục và Nghi lễ, Nguyễn Khắc 
Vệ làm Bộ trưởng Tư pháp, Nguyễn Văn Ty làm Bộ trưởng Công 
chính và Kiến thiết, Nguyễn Trung Vinh làm Bộ trưởng Kinh tế -Tài 
chính, Phan Huy Đán làm Bộ trưởng Thông tin tuyên truyền, Trần 
Thiện Vang làm Bộ trưởng Canh nông, Đặng Hữu Trí làm Bộ trưởng Y 
tế - Xã hội... 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việc thành lập Chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã chứng tỏ sự 
thất bại của Pháp cả về chính trị và quân sự. Pháp đã không đạt 
được ý đồ trong việc tìm kiếm tay sai, buộc phải dùng Nguyễn 
Văn Xuân làm Thủ tướng. Chính phủ thành lập một cách vội 
vàng, nội bộ đầy mâu thuẫn lủng củng. Chính phủ bù nhìn 
Nguyễn Văn Xuân ra đởi còn là một bằng chứng chứng tỏ sự bắt 
đồng giữa Pháp với Mỹ và giữa bọn bù nhìn thân Pháp với bọn bù 
nhìn thân Mỹ. 


Sau khi thành lập, Chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã quyết định 
một số công việc như trao quyên cho các Tỉnh trưởng bổ nhiệm các 
Hội đồng xã để điều khiển các công việc hành chính trong xã!. 
Ngày 5-6-1948, Nguyễn Văn Xuân và Cao ủy Bollaert ký Hiệp 
định, có sự chứng kiến và tiếp ký (contresner) của Bảo Đại trên 
chiến hạm Duguay Troun đậu tại Vịnh Hạ Long. Nội dung cơ bản 
của Hiệp định là nước Pháp thừa nhận "nền độc lập” của Việt Nam; 
việc thống nhất sẽ được tự do thực hiện; Việt Nam tuyên bố gia 
nhập Liên hiệp Pháp. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp thực chất không 
muốn giao quyển chính trị, cũng như quyền quân sự cho Nguyễn 
Văn Xuân. Việc phê chuẩn thỏa ước Vịnh Hạ Long tỏ ra khó khăn 
và cuối cùng đạt được là do một cuộc bỏ phiếu lập lờ vào tháng 8- 
1948. Thỏa thuận lần này là cơ sở để dẫn tới những cuộc thương 
lượng tiếp theo giữa Bảo Đại và Pháp sau này. 


Sự yếu kém và thối nát của Chính phủ Trung ương lâm thời 
Việt Nam thể hiện ở chỗ chỉ chưa đầy một tháng sau ngày thành 
lập, Chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã phải làm Lễ từ chức tại Đền 
Vua Lê ở phố Lê Thái Tổ, Hà Nội ngày 6-6-1948. Buổi lễ diễn ra 
hết sức tẻ nhạt và lỗ bịch. Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân mặc áo 
thụng xanh, chỉ biết tiếng Pháp, không biết nói tiếng Việt, các Bộ 
trưởng toàn nói với nhau bằng tiếng Pháp”. 


1. Việc bỗ nhiệm hương chức làng xã tồn tại cho tới khi ban hành Sắc lệnh 
ngày 19-3-1953 cải tổ lại nền hành chính xã. 

2. Báo cáo của Ty công an Lưỡng Hà số 59/NTGT ngày 18-6-1948. Trung 
tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


326 


tít 


Hệ thống liên lạc giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ tay sai 


Chính quyền quân nhân Pháp 
Xexeskeree 
Khu 
(Seceư) 


=⁄i=I= 


mm Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia HII, phông Phủ Thủ tướng, Hộp 62, Hồ sơ 952. 


''"q2‡p en2 đuonqd nệu u31 4 Z4221/2 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Từ năm 1948, tình hình chính trị và kinh tế - tài chính trong 
vùng Pháp chiếm đóng ngày càng trở nên khó khăn. Thực dân 
Pháp buộc phải triệt để thi hành chính sách tiết kiệm, thực hiện tổ 
chức lại trong các công sở, rút bớt nhân viên, giảm nhẹ bộ máy 
hành chính. 


Giữa năm 1948, Pháp đã bắt đầu trả lại một số công sở cho 
Chính phủ bù nhìn quản lý, song vẫn giữ quyền kiểm soát. Ví dụ 
vẫn có Sở Nông nghiệp Bắc Kỳ của người Pháp bên cạnh Sở Canh 
nông Bắc Kỳ; hoặc bên cạnh Sở Thú y Bắc phân lại có Sở Thú y 
Bắc Kỳ của người Pháp chuyên phụ trách thú y ở Trung, Thượng 
du Bắc Kỳ và phụ trách việc xuất cảng trâu, bò... 


Ngày 21-10-1948, Chính phủ Pháp cử Léon Pignon làm Cao ủy 
Pháp ở Đông Dương. 


Năm 1949, tình hình thế giới thay đổi, đặc biệt là sự ra đời của 
nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) đã làm cho đề 
quốc Mỹ lo sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở khu vực châu 
Á, nên Mỹ tìm cách ép Pháp phải nới thêm quyên cho Bảo Đại; 
đồng thời tìm cách can thiệp sâu hơn vào Đông Dương. Ở Pháp, 
Chính phủ do Henri Queuille làm Thủ tướng', đã tạm thởi tạo được 
sự ôn định về chính trị, nhưng tình hình kinh tế - tài chính vẫn 
không thoát khỏi những khó khăn chồng chất. 

Ở Đông Dương, tình hình chiến trường ngày càng trở nên 
quyết liệt; mặt khác, Chính phủ Pháp cũng ngày càng chịu áp lực 
nặng nẻ hơn từ phía Mỹ. Do đó, sau một thời gian mặc cả, ngày 
8-3-1949, tại Điện Élysée ở Paris, Vincent Auriol, Tổng thống 
nước Cộng hòa Pháp và Liên hiệp Pháp đã ký với Bảo Đại một 
Hiệp định đưới hình thức trao đổi thư. Chính giới báo chí Pháp gọi 
đó là "Thỏa ước Pháp - Việt ngày 8-3-1949” ("Accord Franco - 


1. Henri Queuille làm Thủ tướng lần thứ nhất từ tháng 1-1949 đến tháng 
10-1949 và lần thứ hai từ tháng 2 đến tháng 7-195]. 


328 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Vietnamien du 8 mars 1949")'. Thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày 14- 
6-1949. Nội dung chủ yếu của Thỏa ước là: Pháp khăng định Việt 
Nam có toàn quyên cai trị nhưng phải có có vấn chính trị Pháp bên 
cạnh; Việt Nam có quân đội riêng nhưng do người Pháp huấn 
luyện; Quân đội Pháp có quyền đóng trên đất Việt Nam và được 
toàn quyển tự do hành động. Lúc có chiến tranh, tất cả quân đội 
Việt Nam đặt dưới sự chỉ huy của quân đội Pháp; đồng tiền Việt 
Nam phải phụ thuộc vào đồng franc Pháp; Quyền phát hành giây 
bạc ở trong tay Ngân hàng Đông Dương; Tắt cả các trường đại học 
Việt Nam dùng tiếng Pháp; Sự thống nhất Nam Bộ vào Việt Nam 
thực hiện sau khi trưng cầu ý kiến nhân dân Nam Bộ hay những 
người đại diện cho họ và phải được Nghị viện Pháp chấp thuận; 
Hoạt động Ngoại giao của Việt Nam gắn với các hoạt động ngoại 
giao của Liên hiệp Pháp. Các đoàn Ngoại giao nước ngoài trình ủy 
nhiệm thư cho Tổng thống Pháp và Hoàng đề Việt Nam. Các đoàn 
Ngoại giao Việt Nam nhận ủy nhiệm của Tổng thống Pháp với chữ ký 
của Hoàng đề Việt Nam. Chính phủ Bảo Đại chi được lập Đại sứ quán 
tại Thái Lan, Trung Hoa Quốc dân Đảng và Tòa Thánh Vaticăng. 
Tiếng Pháp là ngôn ngữ dùng trong ngoại giao của Việt Nam. 

Ở trong nước, Chính phủ bù nhìn có một số hoạt động như: 
củng cố lại Bộ Tư pháp, quy định sự hạn chế của Sở kinh tế, đặt 
một số loại thuế mới. mở phòng thông tin.. .; đồng thời mở chiến 
dịch tuyên truyền rùm beng hòng nâng cao uy tín của Bảo Đại và 
thành lập Ủy ban nghênh giá, cử phái đoàn sang Pháp để đón Bảo 
Đại về nước. 

Ngày 28-4-1949, Bảo Đại trở về Việt Nam sống ở Đà Lạt. 
Trong tháng 5 và 6-1949, hoạt động của Chính phủ tay sai từ cấp 
Trung ương xuống các cấp kỳ, tỉnh, huyện, xã và cả các "xứ tự trị" 
đều tập trung gây uy tín cho Bảo Đại. Ở một số nơi, chúng tô chức 
phát gạo, vải, quần áo cho dân nghèo, phóng thích một số phạm nhân, 


1. Thỏa hiệp Auriol - Bảo Đại ngày 8-3-1949. Văn hóa liên hiệp xuất bản. 
Paris, 1949, tr. 9. 


329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tô chức mít tinh, diễn thuyết, dán truyền đơn biểu ngữ ca ngợi Bảo 
Đại. Cũng trong thời gian này, Hội đồng lãnh thổ Nam Kỳ được 
thành lập và Hội đồng này đã bỏ phiếu đồng ý đất Nam Kỳ sáp 
nhập về Việt Nam, mà ngày 3-6-1949 trước đó, Nghị viện Pháp đã 
bỏ phiếu biểu quyết nhất trí chính thức công nhận Nam Kỳ trở về 
với lãnh thổ Việt Nam. 


Đứng trước tình hình nội bộ mâu thuẫn, các phe phái tranh 
giành nhau quyên lực, ngày 1-7-1949, Bảo Đại đã phải tự động 
đứng ra lập Chính phủ tại biệt thự của ông ta ở Đà Lạt. Bảo Đại 
nhậm chức Quốc trưởng' kiêm Thủ tướng. Quốc trưởng của cái gọi 
là "Quốc gia Việt Nam" theo Philippe Devillers đánh giá: "Chẳng 
phải một nước quân chủ, cũng chẳng phải một nước cộng hòa, cái 
"Quốc gia Việt Nam" này không có cơ sở nhân dân, không có Hiến 
pháp và trong nhiều năm không có ngân sách. Một vài cái gọi là 
đảng chính trị của nó chỉ là những đoàn thể, những bè phái lộng 
quyển, những môn khách của các nhân vật tai mắt. Nó hoàn toàn 
phụ thuộc vào quân đội, cảnh sát và ngân khố của nước Pháp"?. 
Trong thành phần của Chính phủ, Nguyễn Văn Xuân làm Phó Thủ 
tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, Nguyễn Hữu Trí làm Thủ 
hiến Bắc phần, Phan Văn Giáo làm Thủ hiến Trung phản, Trần Văn 
Hữu làm Thủ hiến Nam phần”. Sau khi thành lập Chính phủ, Bảo Đại 


_ 


. Sau này, vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tranh, 5 giờ sáng ngày 
10-5-1954, Bảo Đại rời Sài Gòn sang Pháp trên chiếc máy bay Libérator, 
chắm dứt vai trò "Quốc trưởng bủ nhìn". Ngày 1-8-1997, Bảo Đại - ông 
Vua cuối cùng của nên quân chủ phong kiến Việt Nam, đã qua đời tại 
Bệnh viện Val de Grace ở Par1s (Pháp). 

. Philippe Devillers, Paris - Sai Gon - Ha Noi. Tài liệu lưu trữ vỀ cuộc 
chiến tranh 1944-1947. (Hoàng Hữu Đản dịch). Nxb. Tông hợp Thành 
phó Hồ Chí Minh, 2003, tr. 416. 

. Nguyễn Phan Long làm Tổng trưởng Ngoại giao, Nguyễn Khắc Vệ làm 
Tổng trưởng Tư pháp, Trần Văn Ân làm Tông trưởng Quốc gia kinh tế và 
kế hoạch, Vũ Ngọc Trân làm Bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng kiêm Bộ Nội 
vụ, Dương Tấn Tài làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lê Thắng làm Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao, Trần Quang Vinh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 


330 


b› 


œ3 


Chương V. Biễn hậu phương của địch... 


đã ký một số Đạo dụ, trong đó có 2 Đạo dụ đáng chú ý là Đạo dụ số 
1 ngày 1-7-1949 về tổ chức và điều hành các cơ quan công quyền ở 
Việt Nam và Đạo dụ số 2 ngày I-7-1949 về Quốc hội lập hiến, 
Quốc trưởng, Chính phủ và Hội đồng tư vấn. Đạo dụ số 2 còn quy 
định: "Vẻ phương diện hành chính, lãnh thô quốc gia Việt Nam có 
3 phần: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Việt". Tại mỗi phần có Thủ hiến 
đại diện cho Chính phủ Trung ương, có các cấp hành chính tỉnh, 
quận, tông, xã. Ở một số nơi còn có Khu hành chính (trực thuộc 
Thủ hiến), Đại lý hành chính (trực thuộc Thủ hiến), Bang hành 
chính (đặt dưới cấp Quận). 


Do Pháp và Mỹ ráo riết vận động, tháng 10-1949, chính quyền 
Bảo Đại được gia nhập Hội đồng Kinh tế - Xã hội Châu Á - Thái 
Bình Dương (ESCAP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức 
Lao động quốc tê (ILO). 


Ngày 30-12-1949, Pháp và Chính phủ Bảo Đại ký các phụ ước 
dần dần Pháp trao trả cho Việt Nam các công sở hành chính, chính 
trị và tư pháp để người Việt Nam quản lý. Tuy nhiên vẫn còn lại 
một số công sở do công chức Pháp năm giữ vì chưa có người Việt 
có đủ chuyên môn đảm đương. Số công chức Pháp đó còn ở lại 
phải chấp thuận theo giao kèo với Chính phủ Bảo Đại và phải tuân 
theo mệnh lệnh của Giám đốc người Việt. Ngoài ra còn một số Sở 
do Hội nghị Liên quốc (Việt Nam - Lào - Campuchia và Pháp) 
quyết định cách thức trao trả như Sở Kinh tế và tài chính: ngoại 
thương, quan thuế, kế hoạch... Đánh giá về việc Pháp trao trả một 
số quyên "độc lập" về nội trị cho Chính phủ Bảo Đại, nhà sử học Pháp 


Hoàng Cung làm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Kỹ nghệ, Phan Khắc Sửu 
làm Bộ trưởng Bộ Canh nông - Xã hội - Lao động, Trần Văn Của làm Bộ 
trưởng Bộ Công tác - Giao thông - Kiến thiết, Phan Huy Quát làm Bộ 
trưởng Bộ Quốc gia giáo dục, Nguyễn Tôn Hoàn làm Bộ trưởng Bộ 
Thanh niên, Nguyễn Hữu Phiếm làm Bộ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Tuyên 
làm Bộ trưởng Bộ Thông tin, Đặng Trinh Kỳ làm Tổng thư ký Chính phủ. 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Philippe Devillers viết: "Quan hệ độc lập đó chỉ là vẻ bề ngoài. Đó 
là độc lập của một vệ tinh"! 

Về phía Mỹ, càng ngày Mỹ càng công khai tỏ rõ thái độ can 
thiệp sâu hơn vào Đông Dương. Mỹ lên tiếng ủng hộ Chính phủ 
Bảo Đại và dùng sức ép với Pháp để Bảo Đại thành lập một Chính 
phủ mới. Ngày 21-1-1950, Chính phủ mới ra đời do Nguyễn Phan 
Long làm Thủ tướng kiêm Tông trưởng Bộ Ngoại giao và Nội vụ. 
Phan Huy Quát làm Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ Quốc 
phòng?. Trong thành phần chính phủ mới đã có thêm một số gương 
mặt của nhóm Đại Việt có tư tưởng thân Mỹ thay thế cho một số 
nhân vật có tư tưởng thân Pháp. Tuy nhiên, dù sử dụng con bài Bảo 
Đại hay những con bài chính trị khác đều xuất phát từ mục đích 
phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ ở Đông Dương. 

Đối với Pháp, trong kỳ họp của Quốc hội Pháp ngày 29-1-1950 
với 401 phiếu thuận và 195 phiếu chống, Quốc hội Pháp đã nhất trí 
công nhận Thỏa ước Élyséc. Ngày 2-2-1950, Tổng thống Mỹ 
Truman tuyên bố tán thành Mỹ và các đồng minh công nhận 
chính quyền Bảo Đại. Ngày 3-2-1950, Chính phủ Pháp chính 
thức công nhận Hiệp ước 8-3-1949 và như vậy là đã chính thức 
công nhận Chính phủ Bảo Đại. Do có sự vận động tích cực của 
Pháp, Mỹ và của các phái đoàn do Bảo Đại cử đi công cán ở 


—. 


. Philippe Devillers, Lịch sử Việt Nam 1940-1952. Nxb. Seull, Paris, 1952, 
tr. 447. 

. Dương Tắn Tài làm Tổng trưởng Bộ Tài chính, Vương Quang Nhường 
làm Tổng trưởng Bộ Quốc gia giáo dục, Lê Quang Huy làm Tổng trưởng 
Bộ Công tác - Giao thông - Kiến thiết, Đinh Xuân Quảng làm Bộ trưởng 
tại Phủ Thủ tướng, Lê Thắng làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trần Văn Chi 
làm Bộ trưởng Bộ Canh nông, Võ Duy Thưởng làm Bộ trưởng Bộ Y tế, 
Hoàng Cung làm Bộ trưởng Bộ Thương mại - Kỹ nghệ, Lê Văn Ngọ làm 
Bộ trưởng Bộ Xã hội và Lao động, Nguyễn Tôn Hoàn làm Bộ trưởng Bộ 
Thanh niên và Thẻ thao, Hoàng Văn Trọng làm Tổng Thư ký Chính phủ 
(Bộ Thông tin thành Nha Thông tin thuộc Phủ Thủ tướng). 


332 


t2 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


nước ngoài, nên tiếp sau Pháp đã có 31 nước liên tiếp công nhận 
Chính phủ Bảo Đại trong năm 1950 là: United States (ngày 7-2), 
United Kingdom (ngày 7-2), Belgium (ngày 8-2), Australia (ngày 
8-2), Luxembourg (ngày 9-2), Italy (ngày 11-2), Grecee (ngày 12- 
2), [rans Jordania (ngày 20-2), Honduras (ngày 25-2), Brazil (ngày 
27-2), Thailand (ngày 28-2), Corée du Sud (ngày 3-3), Spain (ngày 
3-3), Equatorial Guinea (ngày 10-3), Peru (ngày 10-3), Vatican 
(ngày 13-3), Afrique du Sud (ngày 13-3), Vénézuela (ngày 13-3), 
Costa Rica (ngày 15-3), Cuba (ngày 16-3), Portugal (ngày 12-4), 
Holland (ngày 12-4), Paraguay (ngày 13-4), Colombia (ngày 29-4), 
Argentna (ngày 4-5), Libéna (ngày 24-5), Chi (ngày 2-6), 
Nicaragua (ngày 19-6), Haiti (ngày 22-6), Panama (ngày 5-10), El 
Salvador (ngày 5-10)". 


Với danh nghĩa giúp đỡ nhưng thực chất là để năm và giám sát 
Bảo Đại chặt chẽ hơn, Pháp đã cử Tướng Chevance Bertin làm Cố 
vấn quân sự bên cạnh Bảo Đại. Tại mỗi cơ quan của chính quyền 
tay sai ở các cấp, Pháp đều đặt một cơ quan riêng để tiện việc điều 
khiền và kiểm soát. 

Chính phủ Nguyễn Phan Long, cũng giống như Chính phủ của 
Nguyễn Văn Xuân trước đây, chỉ một thời gian ngăn sau khi thành 
lập đã phải giải tán, do Chính phủ của Long quá ngả theo Mỹ và 
nội bộ luôn mâu thuẫn tranh giành nhau về địa vị và quyền lợi. Một 
chính phủ mới được thành lập theo Sắc lệnh số 37 ngày 6-5-1950, 
do Trần Văn Hữu làm Thủ tướng kiêm Ngoại giao và Quốc phòng”. 


1. Còn 2 quốc gia công nhận Chính phủ Bảo Đại sau năm 1950 là Canada 
(12-1952) và Turquie (14-3-1953). Báo cáo của Công an khu Hà Nội: 
Tổng kết tình hình ngụy quyên năm 1952. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 
rhông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 960. 

3. Quốc trưởng là Bảo Đại và trong thành phần Chính phủ Trần Văn Hữu 
gồm có: Trần Văn Hữu làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng và 
Ngoại giao, Nguyễn Văn Trí làm Thủ hiến Bắc phần, Phan Văn Giáo làm 
Thủ hiến Trung phần, Nguyễn Trung Vinh làm Thủ hiến Nam phân, 
Trần Quang Vinh làm Tổng trưởng Bộ Quân lực, Đinh Xuân Quảng làm 


333 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong thành phần của Chính phủ mới đã có nhiều nhân vật có tư 
tưởng thân Pháp hơn thay thế cho những nhân vật có tư tưởng 
thân Mỹ. 

Tháng 6-1950, Hội nghị Liên quốc họp ở tỉnh Pau (Pháp) gồm 
các phái đoàn Pháp - Việt Nam - Lào - Campuchia. Phái đoàn của 
Chính phủ Bảo đại do Thủ hiến Nam Việt Nguyễn Trung Vinh làm 
Trưởng đoàn". Hội nghị Pau diễn ra rất căng thăng, có lúc bị bề tắc 
do có sự bất đồng ý kiến và thái độ bất hợp lý của phái đoàn 
Campuchia. Hội nghị kết thúc vào ngày 28-11-1950 sau khi đã 
được các nước tham dự là Pháp, Việt Nam, Lào, Campuchia chấp 
thuận nguyên tắc: 


- Nước Pháp trao trả cho các nước Đông Dương những quyền 
mà nước Pháp vẫn giữ từ trước; 


- Địa vị nước Pháp tại Đông Dương chỉ có nhiệm vụ can thiệp 
trong các giai đoạn nghiên cứu, giúp các nhà kỹ thuật và chuyên 
môn, Pháp chỉ can thiệp đến những vấn đẻ có liên hệ đến kinh tế và 
tiền tệ của Pháp. 


Theo những điều khoản đã được ký kết ở Hội nghị Pau, Việt 
Nam có các cơ quan để điều khiển công việc về di trú, thông tin, 


Bộ trưởng Bộ Công vụ, Nguyễn Khắc Vệ làm Tổng trưởng Bộ Tư pháp, 
Vương Quang Nhường làm Tổng trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, Dương 
Tắn Tài làm Tổng trưởng Bộ Thanh niên Thê thao, Hoàng Cung làm Tổng 
trưởng Bộ Quốc gia kinh tế, Đặng Hữu Trí làm Tổng trưởng Bộ Y tế và 
Xã hội, Lê Quang Huy làm Tổng trưởng Bộ Công chính kiến thiết, Phạm 
Văn Toán làm Tổng Giám đốc Nha Thông tin, Nguyễn Văn Tâm làm 
Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam, Đỗ Hùng làm Tổng Thư ký 
Ngoại giao, Trần Văn Tuyên làm Bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng. 

2. Ngoài ông Nguyễn Trung Vinh, phái đoàn còn có các ông: Dương Tắn Tài 
- Tổng trưởng Bộ Tài chính, Hoàng Cung - Tổng trưởng Quốc gia kinh tế, 
Lê Quang Huy - Tổng trưởng Bộ Tài chính - Kế hoạch và giao thông, 
Trản Văn Tuyên - Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Nguyễn Đắc Khê - Phó đồng 
lý Văn phòng Quốc trưởng. 


334 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


kinh tế, ngoại thương, quan thuế, hối đoái. Về quân sự, Việt Nam, 
Campuchia, Lào có quân đội quốc gia riêng. Vấn đề này do trước 
đó đã được Mỹ hứa hẹn giúp đỡ viện trợ về kinh tế và quân sự nên 
Chính phủ Bảo Đại bày tỏ thái độ hoan nghênh Mỹ và tuyên bố dự 
định "lập hải, lục, không quân Việt Nam và trang bị do Liên hợp 
quốc giúp". Tuy nhiên, việc thành lập quân đội tay sai rất lủng 
củng do những mâu thuẫn giữa Pháp với chính quyền bù nhìn và 
giữa Pháp với Mỹ. 

Mặc dù đã có gắng bỏ sung tăng cường quân số nhưng những 
tôn thất ngày càng to lớn trên chiến trường trong năm 1950 đã làm 
cho số lượng quân Pháp bị thiếu hụt nghiêm trọng. Trong cuốn 
sách Cuộc chiến tranh Pháp ở Đông Dương (1945-1954) xuất bản 
năm 1992, Tiến sĩ Alain Ruscio viết: Số lượng người bị giết, chết, 
mắt tích trong quân viễn chinh Pháp ở Viễn Đông và quân đồng 
minh trong năm 1948 khoảng 6.500 người, năm 1949 khoảng 
7.500 người, năm 1950 khoảng 12.000 người. Cộng thêm tỉnh 
hình kinh tế - tài chính ngày càng khó khăn làm cho thực dân 
Pháp rơi vào tình thế lúng túng, bị động và bế tắc hoàn toàn. 
Không còn cách nào khác, Pháp phải dựa vào Mỹ để tiếp tục duy 
trì chiến tranh. Tháng 4-1950, Tổng thống Mỹ Truman đã thông 
qua bản ghi nhớ mã số NSC 64 về chiến tranh Đông Dương: 
Tuyên bô Mỹ viện trợ cho Đông Dương là tối cân thiết vì sự hiện 
diện của Trung Quốc ở biên giới Đông Dương và vì người Pháp 
không có khả năng địch được với lực lượng của Hồ Chí Minh. 
Ngày 1-5-1950, Tổng thống Mỹ Truman lần đầu tiên ký quyết 
định viện trợ 10 triệu đô la cho quân đội Pháp ở Đông Dương. Đó 
là mốc đánh dấu sự chính thức dính líu trực tiếp của Mỹ vào cuộc 
chiến tranh Đông Dương. Từ tháng 6-1950, Mỹ đã bắt đầu viện 
trợ nhưng chưa nhiều. Chương trình viện trợ chia làm hai phần: 
viện trợ kinh tế "ECA" và viện trợ quân sự "PAM". 


I. Theo Le Monde ngày 28-1 1-1950. 
335 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẠP 10 


- Chương trình viện trợ kinh tế "ECA” với tông số dự kiến là 
15.470.000USD, bao gồm dụng cụ kiến thiết, y tế, dược phẩm, đồ 
hộp, vải vóc, quần áo, chăn màn... . 


- Chương trình viện trợ quân sự "PAM” nhằm giúp Pháp có đủ 
sức để chống đỡ với lực lượng kháng chiến, mặt khác trực tiếp giúp 
một phần viện trợ cho Chính phủ tay sai để lấn dần từng bước rồi 
hất căng Pháp ở Đông Dương. 


Tháng 6-1950, chuyến tàu chở vũ khí đầu tiên của viện trợ 
quân sự Mỹ cho Đông Dương đã cập bến cảng Sài Gòn. Ngày 4- 
10-1950, Mỹ chính thức thành lập Phái đoàn Viện trợ quân sự Mỹ 
MAAG (Millitary Aid and Advisory Group) tại Đông Dương gồm 
35 nhân viên và đã viện trợ 7 máy bay Dakota cho quân đội Liên 
hiệp Pháp, 12 xe tải lớn, 4 xe tải nhỏ, 30 xe Jeep, 8 xe rơ moóc cho 
quân đội Chính phủ tay sai”. 


Sau thất bại trong Chiến dịch Biên giới (tháng 9 đến tháng 10- 
1950), quân đội Pháp buộc phải rút bỏ khỏi các vị trí quan trọng ở 
Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, tại những nơi này, quân 
Pháp đã bị thiệt hại tới 75% quân số và 82% vũ khí bị quân ta thu 
giữ. Trước tình thế đó, Thủ tướng René Pleven buộc phải cầu cứu 
Mỹ viện trợ cấp tốc. Trong cuộc trao đôi giữa Truman và Mc. 
Arthur ở đảo Wake, Mỹ đã thỏa thuận viện trợ 200 triệu USD cho 
quân đội Pháp và quân đội của Chính quyền tay sai”. 


Tháng 10-1950, phái đoàn Jum và Letoumeau gặp Donald 
Heath ở Sài Gòn và gặp Bảo Đại ở Đà Lạt (đầu tháng 11-1950) để 


1. Báo cáo của Nha Công an Trung ương số 138 NCATL ngày 10-11-1950. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 896. 

2. Báo cáo tình hình viện trợ của Mỹ cho Pháp ở Đông Dương của Nha 
Công an Trung ương năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 986. 

3. Báo cáo của Nha Công an Trung ương số 193] NCA/TB ngày 22-11- 
1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ 
sô 896, 


336 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


chuẩn bị đi đến ký kết một Hiệp ước chung giữa Pháp - Mỹ - Việt 
Nam thỏa thuận về quy định tổ chức "Quân đội quốc gia Việt Nam” 
sẽ nhận viện trợ trực tiếp của Mỹ. Theo đó, tháng 11-1950, Mỹ 
viện trợ cho quân đội viễn chinh Pháp và quân đội bù nhìn gồm: 40 
máy bay Hellcat, 36 thuyền bọc thép, 6 tàu quét mìn, 10 tàu tuần 
tiểu bờ biển (Privatrans) và 30 xe tăng. 


Ngày 6-12-1950, Tướng Jean Delattre De Tassigny thay Cao ủy 
Léon Pignon và Tổng Tư lệnh M. Carpentier làm Cao ủy kiêm 
Tổng Tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương. Delattre được giao 
năm toàn quyền về cả chính trị và quân sự. TH là viên tướng số l 
của nước Pháp gửi sang để chi huy quân đội viễn chinh hòng cứu 
vãn tình hình đang ngày càng xấu đi ở Đông Dương. Vì vậy, chỉ 
ngay trong tháng 12-1950, Pháp đã xây dựng được 7 binh đoàn cơ 
động chiến lược và 4 tiểu đoàn dù bố trí ở các tỉnh phía Bắc đồng 
bằng Bắc Bộ. Báo chí Pháp đã vội ca ngợi Delattre chỉ trong vài 
tuần đã cứu vãn được tình thế đỗ vỡ, ngăn cản sự trượt dốc. Nhưng 
những lời tán dương quá sớm đó không thẻ che giấu được một thực 
tế là mâu thuẫn không thẻ giải quyết nôi của Bộ Chi huy quân đội 
viễn chinh Pháp. Đó là mâu thuẫn giữa tập trung quân để bình định 
với phân tán lực lượng để chiếm đóng đất đai. 


Ngày 23-12-1950, Letourneau, đại diện Chính phủ Pháp, cùng 
đại diện của Mỹ và đại diện các quốc gia Việt Nam (Bảo Đại), Lào, 
Campuchia ký Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tại 
Washington. Hiệp định này bao gồm những điều khoản quy định cơ 
bản về mục tiêu, phương pháp tô chức và quy chế của "viện trợ" 
quân sự Mỹ. Hiệp định này trở thành công cụ chủ yếu để Mỹ can 
thiệp ngày càng sâu hơn vào Đông Dương. Đây cũng là Hiệp định 
đầu tiên giữa Mỹ và Quốc gia Việt Nam, đánh dấu sự bắt đầu dính 
líu chính thức của Mỹ vào Việt Nam. Sau đó, Mỹ đã cử Donald Heath 
làm Đại sứ Mỹ bên cạnh Bảo Đại. Mỹ cam kết sẽ viện trợ quân sự cho 
các nước trên để phòng thủ Đông Dương. Tính đến hết năm 1950, Mỹ 
đã viện trợ cho Pháp và Chính phủ bù nhìn 150.000USD về quân sự 


337 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


và 23.000USD về kinh tế, với tổng cộng 350 chuyến tàu chở vũ 
khí, xe tăng, xe Jeep, xe tải lớn nhỏ, vũ khí, đạn dược, thiết bị, 
thuốc men, vải vóc, quần áo, chăn màn, sữa hộp và nhiều loại hàng 
hóa khác. 


Viện trợ của Mỹ cho Đông Dương thời kỳ này có những ảnh 
hưởng nhất định đến tình hình chiến cuộc. Về quân sự, viện trợ Mỹ 
đã giải quyết một phần lớn vấn đề trang bị quân sự cho quân đội 
viễn chỉnh Pháp và quân đội tay sai. Số hàng viện trợ đủ trang bị 
cho 20 tiểu đoàn. Riêng trong tháng 8 và tháng 9-1950 đã hoàn 
thành vũ trang cho 12 tiểu đoàn quân đội tay sai (gồm 8 tiểu đoàn 
lính Việt Nam, 3 tiểu đoàn lính Campuchia, 1 tiểu đoàn lính Lào). 
Về chính trị, viện trợ đã khơi sâu thêm mâu thuẫn giữa Pháp và 
Mỹ, gây chia rẽ giữa những người thân Pháp với những người thân 
Mỹ. Mặt khác, do ảnh hưởng của tuyên truyền viện trợ rất rằm rộ 
làm cho một bộ phận dân chúng bị ảnh hưởng "lối sống Mỹ", "văn 
hóa Mỹ", gây tâm lý "sợ Mỹ". Về kinh tế, do hàng hóa Mỹ tràn 
ngập thị trường vùng Pháp chiếm đóng nên đã xảy ra tình trạng 
cạnh tranh gay gắt với hàng của Pháp và hàng hóa tiêu công nghệ 
của Việt Nam, nhất là hàng sơn, dệt, chế biến thực phẩm... Việc Mỹ 
viện trợ cho Pháp ở Đông Dương xuất phát từ yêu cầu cấp bách của 
Pháp và từ ý đồ đen tối của Mỹ. 

Tuy nhiên, viện trợ của Mỹ cho Đông Dương suốt năm 1950 
không lớn. Nguyên nhân là do những bắt đồng giữa Pháp và Mỹ về 
vị trí của chính quyền Bảo Đại. Mặt khác, sự bùng nỗ chiến tranh 
Triều Tiên đã đưa Triều Tiên chiếm ưu thế số một trong chiến lược 
của Mỹ. 

Cũng trong dịp này, ngày 23-12-1950, Pháp ký Hiệp ước chính 
thức công nhận nền độc lập của Việt Nam, ngày 25-12-1950 chính 
thức công nhận nền độc lập của Campuchia và ngày 27-12-1950 
chính thức công nhận nên độc lập của Lào. 

Như vậy, do những thất bại nặng nẻ trên chiến trường Đông 
Dương và mong muốn giải quyết những khó khăn chồng chất ở 


338 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


trong nước, Pháp đã phải cầu cứu sự viện trợ của Mỹ. Tuy nhiên, 
mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ, giữa những người thân Pháp và những 
người thân Mỹ ngày càng trở nên sâu sắc. Ngay bản thân những 
mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Bảo Đại cũng không thể dàn 
xếp được, nên Pháp buộc phải vận động Bảo Đại cho Trần Văn 
Hữu lập lại chính phủ mới vào năm 1951. 


1.2. Chính quyền các cấp địa phương 


Ngay từ đầu năm 1947, thực dân Pháp đã tái lập bộ máy cai trị 
tại Hà Nội, biến nơi đây thành đầu não của bộ máy chiến tranh trên 
toàn Đông Dương. Hệ thống bộ máy cai trị gồm chính quyền, quân 
đội, công an, tòa án và các cơ quan chuyên môn. Đứng đầu là Phủ 
Cao ủy Pháp tại Đông Dương, rồi đến Sở Mật thám Liên bang 
Đông Dương, Tòa thượng thâm, Tòa sơ thấm. Dưới các cơ quan 
Trung ương là các cơ quan của Bắc Việt được thành lập cuối năm 
1947 đầu năm 1948. Cơ quan cao cấp nhất là Phủ Ủy viên Cộng 
hòa Pháp tại Bắc Việt. 


Tại Bắc Bộ, tổ chức của chính quyền gồm có: Phủ Thủ hiến 
Bắc Việt', Tổng trần Bắc phân, Sở Cảnh sát Bắc Việt, Sở Tư pháp, 
Nha Y tế, Nha Bưu điện, Nha Công chính, Nha Khoáng chất kỹ 
nghệ, Sở Địa chính... 


Ở Trung Bộ, chỉ huy chủng là Cơ quan Ủy viên Cộng hòa 
Trung Kỳ (Commissariat de la République en Annam - viết tắt là 
C.R.A.), có Phòng Dân sự (Cabinet civil) và Phòng Quân sự 
(Cabinet militaire) giúp việc. Bên dưới là Hội đồng Tham nghị lâm 
thời Trung Kỳ có tính cách tư vắn. Hội đồng này lại cử ra Hội đồng 
Chấp chính Trung Kỳ có các Phòng: Pháp chính, Ngoại giao, Ngân 
sách, Viên chức, Quân vụ, Kế toán, Thuế khóa giúp việc. Bên cạnh 


1. Phủ Thủ hiến Bắc Việt được tô chức bởi Dụ số 2 của Bảo Đại ngày 1-7- 
1949, đứng đầu là một Thủ hiến, đại điện cho Chính phủ trong việc thực 
hiện các dụ, sắc lệnh, nghị định trong địa phương mình; kiểm tra việc 
quản lý tỉnh, thành phố và xã; việc duy trỉ trật tự công cộng... 


339 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đó còn có Sở Giao thông công chính, Sở Thủy lâm, Sở Học chánh, 
Sở Canh nông, Sở Y tế, Sở Cứu tế xã hội và tuần tra lao động, Sở 
Tiếp tế, Sở Văn hóa, Sở Mỹ thuật văn chế - dân y, Nha thông tin 
tuyên truyền báo chí... 


Tại Nam Bộ, sau khi theo chân quân Anh giải giáp quân đội 
Nhật tại đây, ngày 23-9-1945, quân đội Pháp đã chiếm lại Nam Bộ. 
Đại tá Codile được cử làm ủy viên Cộng hòa tại Nam Bộ 
(Commissaire de la Republique). Bộ máy hành chính Nam phần do 
người Pháp gián tiếp điều khiển về tỉnh: có tỉnh do công chức 
người Nam làm Tỉnh trưởng, có tỉnh do người Pháp cai trị. Nam Bộ 
lúc đó có 22 tỉnh là: Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Tây Ninh, Gò 
Công, Tân Bình, Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Cap-Saint 
Jacques, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Châu Đốc, Long 
Xuyên, Sa Đéc, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu. 


Sau thất bại của Chính phủ Nam Kỳ tự trị do bác sĩ Nguyễn 
Văn Thỉnh làm Thủ tướng (ra đời tháng 6-1946)' và Chính phủ Lê 
Văn Hoạch ra đời ngày 6-12-1946, thực dân Pháp lập ra Chính phủ 
lâm thời Nam phần Việt Nam ngày 1-10-1947 do Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng cho đến ngày 23-5-1948 đề lập 
ra một Chính phủ "Quốc gia" làm tay sai cho thực dân Pháp. 


Tại cấp tỉnh, đến đầu năm 1948, tất cả các tỉnh ly bị Pháp 
chiếm đóng đều đã lập Hội đồng An dân. Quyền hạn của Hội đồng 
An dân đã được nới rộng hơn so với trước đây. Theo quy định 
trong cuộc họp Hội nghị hành chính ngày 8-11-1947 của Hội đồng 
An dân thì các danh từ như: Đại lý, Chủ tịch, Tổng đốc từ nay gọi 
là Tỉnh trưởng cai quản 1 tỉnh, Quận trưởng cai quản 1 huyện, đồng 
thời có 1 cố vấn người Pháp ở bên cạnh. 


Ở các tỉnh và thành phố lớn như Hải Phòng, Hải Dương, Nam 
Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Long An, Bến Tre Pháp đặt Tòa có vấn chính trị bên cạnh 


1. Nguyễn Văn Thinh tự vẫn ngày 10-11-1946. 
340 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Tòa tỉnh trưởng. Giúp việc cho Tòa tỉnh trưởng có các Phòng và Sở 
chuyên môn như: Sở Đoan (Sở thuế), Sở Ngoại kiều, Sở Địa chính, 
Sở Kinh tế, Sở Kho bạc, Sở Cảnh sát, Phòng Thương mại, Phòng 
Sinh tử và giá thú, Phòng Thông tin. Ở các tỉnh nhỏ thường không 
có Tòa có vấn chính trị, mà ở đó, những viên quan chỉ huy quân sự 
người Pháp của một khu vực (secteur) hay một vùng (zóne) trực 
tiếp ra mệnh lệnh cho Tỉnh trưởng thi hành các quyết định, chỉ thị 
của Pháp. 


Cấp huyện ở những nơi Pháp chưa lập được các Hội tế thi tạm 
gọi là Huyện trưởng hay Trưởng khu (Chef Secteur). Còn ở những 
nơi đã lập xong Hội tÈ thì gọi là Quận trưởng, có nơi gọi là Tri 
huyện hay Tri phủ. Ở tỉnh Hải Ninh, Quận trưởng gọi là Tri trưởng. 
Ở Lạng Sơn, Tri châu hoặc Tri phủ đứng đầu huyện nhưng mọi 
việc đều do viên Đồn trưởng người Pháp quyết định. Ở Hưng Yên 
thời kỳ này, ba huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu đặt chung 
dưới quyền quản lý của một Quận trưởng. 


Tại cấp tổng, thời kỳ này thực dân Pháp cho đặt lại chức Chánh 
tổng, Phó tổng, có nơi đặt thêm chức Tuần tông hay Chánh, Phó 
tông đoàn. Chức Chánh, Phó tổng do các Chánh, Phó hương chủ ở 
các xã hoặc Hội đồng kỳ mục cử ra. Cũng có nơi không tự bầu 
được Chánh, Phó tổng mà do Pháp chi định, hoặc Quận trưởng đặc 
cách cử ra. Tỉnh trưởng ra quyết định bô nhiệm Chánh, Phó tổng. 


Ở các xã, quân Pháp kết hợp các hoạt động quân sự với việc dụ 
dỗ, lừa phinh, mua chuộc nhân dân đẻ thành lập /ội rể'. Hội tề lấy 
tên là Hội đồng hương chính, thành phần gồm có: Tiên chỉ, Thứ 
chỉ, Lý trưởng, Phó lý, Thư ký, Thủ quỹ. Trương tuần. Nhiệm vụ 
của Hội đồng chủ yếu về kinh tế và xã hội, trông nom trật tự trị an, 


1. Hội tề là một tổ chức chính quyền cấp xã do Pháp đặt ra và áp dụng đầu 
tiên ở Nam Bộ. Ngày 27-8-1904, Pháp ban hành Nghị định thành lập 
Ban hội tễ tại cấp xã (còn gọi là Hội đồng làng) gồm 12 nhân viên chính, 
mỗi nhân viên giữ một chức vụ riêng như: Hương chủ, Hương sư, 
Hương trưởng... 


34I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


canh phòng, kê khai số trâu bò, thóc lúa, nhân khẩu trong xã, thi hành 
những mệnh lệnh của Pháp, tiếp tế và do thám chỉ điểm cho Pháp. 


Từ đầu năm 1948, quân Pháp đã rút khỏi nhiều vị trí ở Việt Bắc 
nhưng vẫn tập trung quân ở Hà Nội, Hải Phòng; đồng thời đây 
mạnh các hoạt động quân sự, tăng cường khủng bố tại các tỉnh ở 
đồng bằng Bắc Bộ để mở rộng phạm vi chiếm đóng. Trong 9 tỉnh 
Liên khu I thì 7 tỉnh có khu vực bị Pháp chiếm đóng (trừ Phúc Yên 
và Thái Nguyên). Liên khu X có 59.147km? thì 40.000km bị Pháp 
chiếm đóng. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Mai Đà, Phú Thọ, Lào 
Cai, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Yên đều có những vùng bị Pháp 
chiếm đóng. Một mặt quân Pháp củng có những vùng đã chiếm 
đóng, mặt khác tiếp tục các cuộc hành quân càn quét để mở rộng 
khu vực chiếm đóng, đánh chiếm đến đâu chúng tiến hành lập 
chính quyền bù nhìn đến đấy. Hội tề từ sau năm 1948 trở đi có một 
số điểm khác trước và không hoàn toàn giống nhau giữa các địa 
phương. Thông thường Hội tề được lập do: 


- Một số người trong xã do bất mãn hay hám lợi đã tự đứng ra 
xin Pháp cho lập Hội tẻ, 


- Những nơi không có người tự đứng ra xin lập Hội tể, quân 
Pháp bắt dân tô chức bầu cử Lý trưởng, Phó lý. Nếu không ai ứng 
cử thì Pháp chỉ định những công chức hưu trí, kỳ hào, cựu bỉnh biết 
tiếng Pháp ra ứng cử; 

- Những làng ở gần vị trí của địch, bị khủng bố gắt gao, bị các 
làng bên cạnh đã lập tÈ bao vây, tuyên truyền, hăm dọa, nên cuối 
cùng cũng phải đồng ý lập Hội tẻ. 


Trong số các Ban tẻ đã thành lập, có những Ban tẻ giác ngộ tốt 
đã tìm cách liên lạc với Ủy ban Kháng chiến Hành chính và cán bộ 
kháng chiến đang hoạt động trong vùng. Ngược lại, những Ban tể 
phản động cứ đến đêm là nhân viên Ban tẻ mang chăn, màn lên vị 
trí của quân Pháp ngủ, ban ngày mới dám về nhà, ngay cả khi ở 
nhà, chúng cũng tổ chức canh gác rất chặt chẽ vì sợ bị ta tiêu diệt. 


342 


Chương V. Biên hậu phương của địch... 


Thành phần của chính quyền ở cấp xã từ năm 1948 vẫn gồm: 
Lý trưởng (có nơi gọi là Xã trưởng hay Chánh kỳ hào) và Phó lý, 
Thư ký, Chưởng bạ, Thủ quỹ, Trương tuần. Ở những làng to có thể 
có 2 Lý trưởng, 2 Phó lý. Bên cạnh đó, có nơi còn cử ra một Hội 
đông kỳ mục (có địa phương gọi là Ban cô vấn, Ban quản trị hương 
thôn, Hội đồng hương chính hay Hội đồng hương biểu). Hội đồng 
kỳ mục khác trước ở chỗ không phải do dân bầu lên, mà những ai 
có đủ các điều kiện thì gia nhập Hội đồng. Thành phần Hội đồng 
gồm 2/3 nhân viên là Hương biểu (là những đại biểu do giáp, thôn 
cử ra), còn 1/3 nhân viên là Thân hào, Kỳ hào do Quận trưởng đặc cách 


Sơ đồ hệ thống tổ chức Hội tề 


Quản [ amw» ] 


Nguôn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hộp 62, 
Hồ sơ 952. 


343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cử ra. Mỗi giáp, thôn tùy theo số dân nhiều hay ít để cử ra một 
hay nhiều Hương biểu. Số lượng Hương biểu do Quận trưởng 
quyết định, tuy nhiên không quá 20 người và dưới 6 người. Cử 
Hương biểu phải có biên bản được dân làng đã đến tuổi trưởng 
thành ký kết". 

Các nhân viên Hội đồng kỳ mục lại bầu ra một Ban gồm: Chủ 
tịch gọi là Hương chủ, Phó chủ tịch gọi là Phó Hương chủ, Cố vấn 
nhất gọi là Tiên chỉ, Cố vấn nhì gọi là Thứ chỉ, Chánh hương quản 
gọi là Trương tuần. Ngoài ra còn có Chưởng bạ, Hộ lại, Thủ quỹ do 
Hội đồng chọn người trong, hay ngoài hương biều. 


Hội đồng kỳ mục có trách nhiệm với công việc trong làng xã, từ 
việc câp công điền, công thổ, thu thuế đến các việc tuần phòng, học 
chính, y tẾ, đường xá, hòa giải các vụ kiện tụng. Hội đồng được đặt 
một khoản tiền đủ thu, đủ chi để làm quỹ. Mọi việc chỉ tiêu lớn nhỏ 
trong làng xã đều lấy từ quỹ này. Các vụ xô xát trong dân, Hội đồng 
chỉ có quyên hòa giải hoặc chỉ được phép phạt vi cảnh về những điều 
gì trái với những điều lệ do xã đặt ra. Tất nhiên điều lệ đó dựa theo 
nguyên tắc chung, không trái với tập quán của địa phương. 


Do những hoạt động càn quét, khủng bố gắt gao kết hợp với 
những thủ đoạn mua chuộc, lừa bịp của thực dân Pháp nên Hội tằ 
mọc lên rất nhiều. Tính đến tháng 2-1948, ở Hà Đông đã có 74 làng 
lập Hội tề, trong đó huyện Thanh Trì có 20 làng, huyện Thanh Oai 
có 35 làng, huyện Hoài Đức có I9 làng; trong tỉnh Hải Dương, 
huyện Cẩm Giàng có 81 xã, huyện Kim Thanh có 12 xã, huyện Bình 
Thanh có 5 xã, huyện Gia Lộc có 9 xã, huyện Thanh Hà có 1 xã, 
huyện Đông Triều có 4 xã; ở Hưng Yên, huyện Mỹ Hào có 37 xã, 
huyện Yên Mỹ có 25 xã, huyện Khoái Châu có I0 xã, toàn huyện 
Văn Lâm và Văn Giang đã lập tÈ; ở Kiến An, huyện Kiến Thụy có 
75 làng, huyện Hải An có tất cả các xã lập tẻ, huyện An Lão có 35 
làng, huyện An Dương có 62 làng; ở tỉnh Quảng Hồng, toàn huyện 
Yên Hưng, châu Cát Hải, khu đặc biệt Hòn Gai, thị xã Quảng Yên, 


1. Tập tài liệu về tình hình tô chức bộ máy và hoạt động của Chính phú bù 
nhìn trong năm 1948-1952. Trung tâm Lưu trữ Quôc gia II, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 960. 


344 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


65 xã thuộc huyện Quảng Yên, 20 xã của phủ Kinh Môn, 90 xã của 
phủ Nam Sách, 4 xã của huyện Chí Linh, 12 xã của huyện Lục Sơn 
Hải. Trong các huyện Nam phần Bắc Ninh là Gia Lâm, Gia Bình, 
Lang Tài, Thuận Thành đã có tới 348 Hội tÈ'. Có thể nói, hầu hết các 
địa phương bị thực dân Pháp chiếm đóng đã lập Hội tẻ. 


Hoạt động của Hội tÈ và lực lượng dũng binh ở các địa phương 
đã gây không ít khó khăn cho ta trong việc khôi phục và phát triển 
cơ sở cách mạng cũng như phong trào đấu tranh của nhân dân ta 
trong các vùng Pháp chiếm đóng. Tuy nhiên, có một thực tế là ở rất 
nhiễu vùng được coi là Pháp đã làm chủ, đã lập các Ban tể, nhưng 
các Ban tè đó lại đồng thởi là chính quyền của Việt Minh. Bởi vì 
ban ngày họ làm việc cho Pháp, ban đêm lại hoạt động như chính 
quyên của Việt Minh. Các Ban tể đó còn gọi là "tể hai mặt". Hoặc 
có những Ban tÈ không tỏ thái độ dứt khoát, vừa sợ Việt Minh, vừa 
sợ Pháp khủng bó. 


Như vậy, cho đến đầu năm 1948, cùng với việc tăng cường 
bình định, củng cố những vùng đã chiếm đóng, thực dân Pháp mở 
rộng đánh chiếm các vùng đồng bằng và một số tỉnh Trung du Bắc 
Bộ, vùng ven biển Trung Bộ, Nam Bộ và Cao nguyên Nam Bộ. Với 
những hành động khủng bố kết hợp lừa bịp, lôi kéo dụ dỗ, thực dân 
Pháp đã xúc tiến mạnh mẽ việc thành lập chính quyền bù nhìn các 
cấp ở hầu khắp các địa phương trong vùng Pháp chiếm đóng. Về 
phía ta, trước các âm mưu và thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp, 
chúng ta đã khéo léo, chủ động lợi dụng tình hình, vừa đánh địch, 
vừa tìm cách phá, đồng thời sử dụng các Hội tễ phục vụ cho các 
nhiệm vụ của kháng chiến đẻ từng bước phá âm mưu "dùng người 
Việt đánh người Việt", "lẫy chiến tranh nuôi chiến tranh". 


Song song với việc chắn chỉnh tô chức và hoạt động của chính 
quyên các cập và các công sở, thực dân Pháp cũng ráo riết thực 
hiện chính sách "chia để trị" hòng phá hoại sự đoàn kết giữa các 
dân tộc. Từ tháng 4 đến tháng 7-1948, thực dân Pháp dựng lên 
một loạt các "xứ tự trị" ở miền núi Bắc Bộ như: Khu tự trị Tây Bắc 


1. Tập tài liệu về tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động... Tài liệu đã dẫn. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 960. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Sơ đồ tổ chức "xứ Mường tự trị" 


l. Chánh quan Lang; 
2. Chủ tịch xứ Mường kiêm phó Lang; 

3. Phó Chủ tịch; 

4. Cỗ vấn xứ Mường; 

5. Chánh Văn phòng; 

6. Phó Văn phòng; 

7. Giám đốc Tài chính; 

§. Giám đốc Học chính; 

9, Giám đốc Thông tin tuyên truyền; 

10. Ủy viên Huấn luyện quân sự Mường; 
11. Chủ bút Báo Sao trắng. 


Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 
954, tr. 92. 


346 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


(Secteur Auto-nome Nord Ouest, gọi tắt là S.A.N.O.) gồm 10 phân 
khu: Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ, Lào Cai, Phong Thỏ, Phố Ràng, 
Hòa Bình, Suối Rút (Việt Nam); Phong Sa Lỳ, Sầm Nưa (Lào); 
"Xứ Thái tự trị" gồm 3 tỉnh: Sơn La do Bạc Cằm Quý làm Tỉnh 
trưởng, Lai Châu do Đèo Văn Long làm Tỉnh trưởng, Phong Thổ 
do Đèo Văn Ân làm Tinh trưởng. "Xứ Thái tự trị" ở Nghĩa Lộ do 
Cầm Ngọc Minh là Đoàn trưởng: "Xứ Nùng tự trị" gồm các châu ở 
phía tả ngạn sông Hồng do Thổ ty Nông Vĩnh An đứng đầu; "Xứ 
Mường tự trị" do Hội đồng Liên bang Mường gồm Đinh Công 
Tuấn, Quách Bưu, Đinh Thế Khanh cai quản... Đồng thời Pháp còn 
cho lập các "Đội nghĩa binh áo chàm”, các "đội quân tự trị", phong 
cấp bậc cao cho những tên cằm đầu. Tuy các "xứ tự trị" do các Thổ 
ty, Lang đạo đứng đầu nhưng quyên hành thực tế vẫn nằm trong tay 
những có vấn người Pháp. 


Cuối năm 1948, quân Pháp tiếp tục đây mạnh hơn các cuộc 
hành quân binh định, lấn chiếm kết hợp với xây dựng đồn bốt, 
thành lập thêm nhiều ban tê, tổ chức chính quyền các cấp. Việc lập 
tÈ, dùng Hội tẻ để phá hoại Mặt trận dân tộc thống nhất, chia rẽ dân 
tộc và tôn giáo, chia rẽ nhân dân với chính quyền kháng chiến là 
một chinh sách hết sức thâm độc của thực dân Pháp. Đẻ phá tan âm 
mưu thâm độc của địch, trong đợt Tổng phá tẻ tiến hành từ cuối 
tháng 12-1948 đến tháng 1-1949, ta đã giải tán được hầu hết Hội tê, 
những Hội tÈ còn lại bị hoang mang dao động đến cực độ. Do đó 
trong 3 tháng đầu năm 1949, thực dân Pháp có tìm cách tái lập tể và 
hết sức nâng đỡ những Hội tế còn lại. 

Năm 1950, tổ chức bộ máy chính quyền tay sai cấp tỉnh trong 
vùng Pháp chiếm đóng đã được xác lập khá chặt chẽ. Tất cả các 
tỉnh đều có Tỉnh trưởng nắm quyên chỉ huy và quản lý mọi công 
việc trong tỉnh'. 


1. Danh sách các Tỉnh trưởng chính quyền tay sai năm 1950: Hưng Yên: Vũ 
Trọng Kỳ; Ninh Bình (Bùi Chu, Phát Diệm, Nga Sơn): Phạm Như Ngân; 
Thái Bình: Trần Mạnh Hoan; Hải Dương: Lê Văn Tuyết, Nam Định: 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Dưới cấp tỉnh, theo lệnh của Pháp, Chính phủ bù nhìn đã tiến 
hành cải tổ hành chính từ cấp Xã lên cấp Quận”. Tô chức hành 
chính trong xã theo thể thức như sau: Mỗi xã gồm một Xã ủy, một 
Phó xã ủy đảm nhiệm công việc hành chính trong xã, quan hệ trực 
tiếp với các cấp Tổng, Bang, Quận tùy theo trường hợp công việc. 
Đối với những xã có nhiều thôn hay nhiều xóm hợp lại thì bầu thêm 
Trưởng thôn và Trưởng xóm giúp Chánh và Phó xã ủy. Việc cắt cử 
hay bầu cử chỉ cần lập biên bản trình lên Bang hay Quận, không 
cần phải có Nghị quyết tuyển dụng của cấp Tỉnh như trước. Ngoài 
ra, còn có Thư ký giúp việc văn phòng cho Xã ủy, Hộ lại giữ việc 
hộ tịch, Chưởng bạ giữ việc điền thổ kiến diện. Bên cạnh Chưởng 
bạ thành lập một Hội đồng nông biếu. Hội đồng này có một Chủ 
tịch, một Phó chủ tịch là Hội trưởng và Hội phó, một Thư ký kiêm 


Nguyễn Duy Gia; Sơn Tây: Phạm Xuân Cầu; Phú Thọ: Hoàng Bính; Hà 
Đông: Nguyễn Văn Thanh; Kiến An: Trần Như Thuận; Hội đồng Liên 
bang Mường Hòa Bình: Chánh quan lang Đinh Công Tuấn, Chủ tịch xứ 
Mường Quách Bưu, Phó Chủ tịch xứ Mường Định Thế Khanh; Hà Nam: 
Hoàng Thụy Nham; Thành phố Hải Phòng: Thị trưởng Dương Thiện Chỉ; 
Quảng Yên: Lưu Mạnh Luân; Vĩnh Phúc: Phạm Gia Sửu; Lạng Sơn: 
Hoàng Văn Ngọc; Lào Cai: Nông Vĩnh An; Bắc Ninh: Nguyễn Văn 
Chung; Hải Ninh: Châu Dinh; Lai Châu: Đèo Văn Long; Hà Nội: Hoàng 
Thắm Tín; Quảng Bình: Nguyễn Khắc Nghi; Quảng Trị: Nguyễn Hoài; 
Thừa Thiên: Đồng Sĩ Nga; Biên Hòa: Bủi Văn An; Gia Định: Nguyễn 
Văn Tư; Tây Ninh: Tô Văn Qua; Bà Rịa: Lê Tống; Cap Staint Jacques; 
Tân An: Lê Xuân Thọ; Mỹ Tho: Lê Văn An; Gò Công: Đặng Văn Kỳ; 
Vĩnh Long: Trần Công Thiện; Sa Đéc: Nguyễn Văn Điều; Sóc Trăng: So 
Lier; Bến Tre: Nguyễn Ð. Cao; Bạc Liêu: Lương K. Nha; Cần Thơ: 
Trương Trọng Vinh (Trịnh Tuấn Truyền thay Trương Trọng Vinh vào 
tháng 7-1950); Long Xuyên: Nguyễn Ngọc Thơ, Châu Đốc: Đặng Văn 
Lý; Rạch Giá: Nguyễn Văn Phạm; Hà Tiên: Nguyễn Văn Hải. (Theo tài 
liệu của Nha Công an Việt Nam, Ty tập trung tài liệu, II-1950. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 955, tr. 50). 

2. Chương trình cải tổ hành chính và cai trị trong dân. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 9. 


348 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Thủ quỹ và có từ 5 đến 7 hội viên tùy theo số nhân khẩu trong xã, 
nhưng quyết định Hội đồng không được vượt quá 12 người. 


Ở mỗi xã còn lập một Hội đồng quản trị hành chính. Bên cạnh 
Hội đồng quản trị hành chính có Ban £z vấn xã với số nhân viên 
không quá 10 người. Ban tư vẫn có nhiệm vụ đề xuất sáng kiến cho 
Hội đồng quản trị hành chính. 


Cách bầu các hương chức Hội đồng quản trị hành chính và Hội 
đồng nông biểu thông qua những cuộc bầu cử theo lối phổ thông 
đầu phiếu bằng phiêu kín. Nam giới từ 18 tuổi trở lên có quyền bỏ 
phiếu. Nhiệm kỳ mỗi khóa Hội đồng là 3 năm. 

Do việc lập Ban tÈ rất khó khăn, nên để có thể mua chuộc, lôi 
kéo, dụ dỗ những người tham gia Hội t, Chính quyền bù nhìn đã 
ban hành một số quy định như sau: 


1. Về tên gọi 

- Chánh tông nay đổi là Tổng ủy; 

- Lý trưởng nay đổi là Xã ủy; 

- Phó lý nay đổi là Phó xã ủy. 

2. Về trợ cấp 

- Tổng ủy lĩnh 250 đ ĐD (đồng Đông Dương) /tháng; 
- Tổng tuần lĩnh 200 đ ĐD/tháng; 

- Xã ủy lĩnh 200 đ ĐD/tháng; 

- Phó xã ủy lĩnh 150 đ ĐD/tháng. 


Các Tổng ủy, Xã ủy bị nạn vì phận sự thì thân nhân được 
hưởng số tiền trợ cấp như sau: 


1. Trường hợp bị chết vì nhiệm vụ 
- Là Tổng ủy: thân nhân lĩnh 3.000 đ ĐD; 
- Là Tổng tuần, Xã ủy: thân nhân lĩnh 2.500 đ ĐD; 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Là Phó xã ủy: thân nhân lĩnh 2.000 đ ĐD; 

- Là Chánh, Phó Hội đồng quản trị: thân nhân lĩnh 1.500 đ ĐD; 
- Là Trương tuần, Thủ quỹ, Hộ lại: thân nhân lĩnh 1.000 đ ĐD. 
2. Trường hợp bị thương. 

- BỊ thương nhẹ thành có tật được hưởng 1/2 số tiền nói trên; 


- BỊ thương nhẹ phải nghi việc 3 tháng trở lên, số tiền được 
hưởng là 1⁄4 số tiền trợ cấp trên; 


- BỊ thương xoàng được nằm điều trị tại các nhà thương như 
các công chức ngạch trung'. 


Cùng với những quy định cải tô hành chính trên đây, chính 
quyền bù nhìn còn quy định các xã cắt cử thanh niên trai tráng 
trong làng tham gia một số công việc sau: 


L. An ninh: Xây dựng lực lượng dũng binh để làm lực lượng hậu 
thuẫn, dự trữ và bảo vệ cho các Ban hương chính, giữ trị an trong 
tông, làm hàng rào bảo vệ cho các vị trí của Pháp. Cách tổ chức dũng 
binh không hoàn toàn giống nhau và với các tên gọi khác nhau giữa 
các địa phương như: ở Kiến An gọi là Bảo an đoàn, ở Ninh Bình gọi 
là Dân quân tự vệ, ở Nam Định gọi là Ban bảo an... 

Việc xây dựng lực lượng hương dũng bị ta phá hoại bằng cách 
tuyên truyền, vận động thanh niên bỏ trốn. Do đó số hương dũng 
mỗi tổng chỉ có từ 10 đến 15 người. Hơn nữa vũ khí trang bị thiểu, 
tinh thần hương dũng lừng chừng, làm việc lấy lệ; chi trừ một số 
hương dũng phản động là tỏ ra hung hăng chống phá ta. 

2. Giáo dục: Chọn trong số thanh niên ở xã lấy ra từ l đến 2 
người có văn hóa làm giảng viên bình dân học vụ trong xã. 


1. Báo cáo của Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc gửi Hội 
đồng Quốc phòng tôi cao và Bộ Nội vụ số 546PA4-01 ngày 16-6-1950. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 954. 


350 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


3. Y tế: Chọn trong số thanh niên ở xã lấy 1 người có văn hóa, 
gửi vào cơ quan y tế huấn luyện cách cấp cứu thông thường và 
cập phát thuốc. Sau khi học xong, về xã đảm nhiệm việc nhận và 
phát thuốc. 

4. Cứu tế xã hội: Chọn 1 thanh niên trong xã sốt sắng với công 
việc xã hội làm nhiệm vụ liên lạc với mọi ngành, mọi cấp trong xã 
để tô chức những cuộc vui chơi hay lạc quyên. 

5. Giao thông viên: Lẫây l người trong số tông dùng làm giao 
thông viên để liên lạc giấy tờ và công việc từ cấp xã lên cấp tông và 
bang hay quận. 

6. Thông tin tuyên truyền: Chọn l người trong số tổng dùng 
làm thông tin viên có nhiệm vụ đi sát quần chúng, các đoàn thể, các 
giới trong làng: tổ chức các cuộc nói chuyện ở các nơi công cộng 
nhằm chống lại tuyên truyền của ta. 

Trong khi tiến hành cải tổ hành chính tại cấp xã, chính quyền 
bù nhìn cũng đã tô chức các đoàn thể quần chúng như: 

1. Nam giới có các đoàn thể. 

- Đoàn thể thanh niên gồm thanh niên từ I6 đến 35 tuổi; 

- Đoàn thể trung niên gồm những người từ 36 đến 55 tuổi; 

- Đoàn thể phụ lão gồm những ngưởi từ 56 tuổi trở lên. 

2. Nữ giới có các đoàn thể: 

- Đoàn thê thanh nữ gồm những phụ nữ từ 16 đến 30 tuổi; 

- Đoàn thê phụ nữ gồm những phụ nữ từ 31 tuổi trở lên. 

Song song với việc cải tổ hành chính ở cấp xã, chính quyền bù 
nhìn cũng tiễn hành cải tổ hành chính cấp tông. Mỗi tổng gồm có 
Tổng ủy, Tổng tuần do các xã bầu lên. Giúp việc có I Thư ký văn 
phòng và 1 Thư ký kế toán lo việc số sách thu chi và phụ cấp hằng 


351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tháng cho Tổng dũng. Ngoài ra còn có 1 Trưởng ban bình dân giáo 
dục, 1 Phó trưởng ban và 4 kiểm soát viên bình dân giáo dục. Bên 
cạnh Tổng ủy có một Hội đồng tư vấn đễ giải quyết mọi việc trong 
tông và làm cố vấn cho Tổng ủy và Tổng tuần. 

Trong thời gian này chính quyền bù nhìn còn tiến hành 
nhiều hoạt động khác nhằm củng cố tổ chức bộ máy chính 
quyển các cấp. Chúng cho quân lính tăng cường lùng sục bắt 
bớ, ép thanh niên đi lính cho Pháp, đồng thời tiếp tục đây mạnh 
các hoạt động tuyên truyền để nâng cao uy tín cho Bảo Đại. 
Mặt khác, Pháp và bù nhìn đã thành lập nhiều tô chức chính trị, 
tôn giáo, đảng phái để phá hoại ta về mọi mặt, gây sự chia rẽ, 
mắt đoàn kết trong nhân dân. Trong đó phải kế đến một số tô 
chức, đảng phái như: 


- Đại Việt Quốc dân Đảng gồm những nhân vật thân Mỹ do Lê 
Thắng, Nguyễn Tôn Hoàn, Phan Huy Quát đứng đầu; 


- Việt Nam Quốc dân Đảng do Vũ Hồng Khanh đứng đầu; 

- Phục Quốc đồng minh do Nông Quốc Long đứng đầu; 

- Việt đoàn là một tô chức không phát triên, nội bộ luôn mâu thuẫn; 
- Dân chúng Liên hiệp hoạt động mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Ở 


vùng tự do, chúng lấy tên là "Liên đoàn công giáo" để dễ bề hoạt 
động lừa bịp dân chúng; 


- Việt Nam chiến sĩ Cách mạng Hải ngoại Đoàn do Vũ Đình 
Huyên làm Tổng tư lệnh, Nguyễn Kim Chỉ làm Bí thư; 


- Ái hữu văn hóa các quan lại; 

- Việt Nam quốc gia phục hưng Đảng (Việt Hưng) do Ngô 
Đình Diệm đứng đầu; 

- Dân chủ tiến bộ Đảng do Hoàng Văn Cơ thành lập; 


352 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


- Đại Việt quốc gia liên minh là tổ chức thân Mỹ, liên kết các 
đảng Đại Việt quốc gia, Đại Việt quốc xã, Đại Việt duy tân, Việt 
Nam Cách mạng đồng minh Hội; 


- Việt võ Đoàn thành lập tháng 3- I 950. 


Ngoài ra, tình hình các Thổ ty, Lang đạo ở các tỉnh miền núi 
cũng rất phức tạp như: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai 
Châu, miền Tây Thanh Hóa, thượng du Nghệ An, miền Tây Quảng 
Ngãi, một số tỉnh ở Tây Nguyên. 


Ở một số địa phương, nhiều tổ chức và nhóm phản động mọc 
lên như: "Ủy ban kháng chiến chống cộng" ở Yên Lạc, "Ủy ban 
kháng chiến hành chính" giả hiệu ở Thủy Nguyên, "Đoàn quốc gia 
thanh niên Việt Nam" ở làng Xuân Hòa (Bắc Ninh), "Tứ gia liên 
báo” ở Kim Động (Hưng Yên)... 

Nhìn chung, những tô chức chính trị, tôn giáo, đảng phái thành 
lập thời kỳ này đều nhằm mục đích chống lại kháng chiến. Nhưng 
các đảng phái hoạt động yếu ớt, một số tổ chức, đảng phái chỉ có 
tên gọi, không có thực lực và đã sớm bị tan rã. 


Như vậy, sau thất bại của cuộc tấn công lên Việt Bắc Thu - 
Đông năm 1947, thực dân Pháp đã buộc phải thay đôi chiến lược 
chiến tranh từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh kéo dài" thực 
hiện chính sách "Dùng người Việt đánh người Việt", "Lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh". Trong vùng Pháp chiếm đóng, thực dân 
Pháp đã có sức nhào nặn để dựng nên chính quyền bù nhìn thân 
Pháp và thành lập một đội quân người bản xứ để làm công cụ phục 
vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng tất cả những có gắng của 
Pháp đều thất bại. Sự thay đổi liên tục nội các của chính quyền ở 
cấp Trung ương và sự thối nát, vô dụng của chính quyển các cấp 
địa phương đã làm phá sản hoàn toàn những âm mưu và toan tính 
đen tối của thực dân Pháp. 


353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


2. Kinh tế trong vùng Pháp chiếm đóng 
2.1. Chính sách kinh tế của thực dân Pháp ở Đông Dương 


Từ năm 1946, những nhà hoạch định chính sách kinh tế của 
Pháp đã đưa ra một kế hoạch kinh tế cho Đông Dương rất viễn 
vông do xuất phát từ những dự đoán mơ hỗ, thiếu căn cứ về thắng 
lợi quân sự, đó là “Kế hoạch phục hồi, hiện đại hóa và trang bị lại 
nên kinh tế Đông Dương" (Plan de Modemisation et d' Equipement 
de L'Indochine) do kỹ sư Bourgoin, một chuyên gia về kinh tế 
Đông Dương, phụ trách. Kế hoạch này còn gọi là "Kế hoạch 
Bourgoin". Năm 1948 kế hoạch Bourgoin mới được thông qua. Kế 
hoạch này dự tính đầu tư 1,5 tỉ đ ĐD, thực hiện trong vòng 10 năm, 
tính từ năm 1946, với nội dung căn bản là nhằm xây dựng lại Đông 
Dương sau chiến tranh, trên cơ sở Pháp đã nắm toàn quyền hoạt 
động ở Việt Nam. 


Sự viễn vông, thiếu thực tế của chính sách kinh tế Pháp đối với 
Đông Dương thê hiện rõ ngay trong thời kỳ 5 năm lần thứ nhất của 
kế hoạch Bourgoin (từ năm 1946-1950). Do đánh giá kinh tế Đông 
Dương chủ yếu là khai thác khoáng sản và nông, lâm sản để xuất 
khẩu, nên luôn trong tình trạng lạc hậu, lệ thuộc thị trường thế giới, 
đời sống dân chúng không máy cải thiện. Để khắc phục tình trạng 
đó và trang bị lại cho nền kinh tế Đông Dương, kế hoạch Bourgoin 
cho rằng phải nâng cao giá trị của những sản phẩm để phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng trong nước, trên cơ sở đó nâng cao mức sống của 
người dân và để sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao hơn, bán được 
nhiều tiền hơn. Muốn vậy, phải chú trọng hai ngành công nghiệp 
then chốt là cơ khí và hóa chất. Từ đó, kế hoạch Bourgoin đã dự trù 
một khoản kinh phí khổng lồ để trang bị lại cho các ngành kinh tế 
Đông Dương trong 5 năm (từ 1946-1950) là: 


354 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Bảng I: Dự trù kinh phí trang bị cho các ngành kinh tế 
Đông Dương (1946-1950)' 


Đơn vị: triệu USD năm 1939 


5 năm lần thứ nhất 


Các ngành (1946-1950) 


Trang bị cho các lĩnh vực công cộng: 


- Tái thiết 

- Hiện đại hóa 
Nông nghiệp: 

- Tái thiết 

- Hiện đại hóa 
Khai khoáng: 

- Tái thiết 

- Hiện đại hóa 
Năng lượng: 

- Tái thiết 

- Hiện đại hóa 
Công nghiệp: 

- Tái thiết 


267,00 
284,600 


90,840 
473,071 


30,975 
56,590 


12,060 
103,332 


125,000 


- Hiện đại hóa 107,000 
Trang bị thiết bị cho lĩnh vực xã hội: 

- Tái thiết 5,000 

- Hiện đại hóa 98,895 


Tổng số: 
- Tái thiết 550,875 


- Hiện đại hóa 1.123,488 


1.674,3%3 


1. Nguồn: Paul Bernard, Niveau de vie de Léconormic Indochinoise et mise en 
place du plan de modemisation, Archives dOurre - Me, p. 27. Dẫn theo Đặng 
Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập I: 1945-1954. Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 466, 467. 


355 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Kế hoạch Bourgoin cũng tính tới việc đào tạo lại nguồn nhân lực 
và nâng cao mức sống cho nhân dân qua các chỉ tiêu đặt ra, nghe thì 
rất hay, nhưng không thực tế. Ví dụ: mức tiêu dùng cho một người 
dân là 250gram chất bộtngày, 2kg đường/tháng, 4-5 lít rượu vang cho 
một người lớn/tháng, 20 chai sữa/tháng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài 
ra còn cả những chỉ tiêu về bơ, phomát, xe đạp, xe ô tô'. 


Kế hoạch phục hồi, hiện đại hóa và trang bị lại kinh tế Đông 
Dương thất bại bởi nguồn ngân sách chung của Đông Dương quá 
eo hẹp so với những đòi hỏi không lồ mà kế hoạch đã dự trù. Chỉ 
tính riêng ngân sách chung cho Đông Dương năm 1946 là 249 triệu 
đồng Đông Dương, năm 1947 là 883 triệu đồng Đông Dương, năm 
1948 là 1.249,9 triệu đồng Đông Dương, năm 1949 là 1.788 triệu 
đồng Đông Dương”. Trong khi dự kiến của kế hoạch Bougoin phải 
sử dụng số tiền cho 5 năm lần thứ nhất (1946-1950) là 1.879 triệu 
đồng Đông Dương (tính theo giá trượt của năm 1947 tương đương 
với 25.498 triệu đồng Đông Dương}, tức là gấp 49 lần ngân sách 
của năm 1947, gấp 35 lần ngân sách của năm 1948 và gấp 24 lần 
ngân sách của năm 1949. 


Tính đến giữa năm 1949, số tiền đã thực chỉ là 1.241,3 triệu 
đồng Đông Dương, chưa bằng 1/20 của dự trù cho 5 năm lần thứ 
nhất của kế hoạch. Nếu tính cả dự trù chi tiêu cho năm tài chính 
(1949-1950) là 1.481,2 triệu đồng Đông Dương (coi như đã thực 
chi) thì cũng mới chỉ đạt 1/10 mức dự trù của kế hoạch”. 


_ 


. Rapport de M. Guillanton, Affaires économiques, p. 57. 

2. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến kháng 
chiến thắng lợi (1945-1954). Nxb. Khoa học, Hà Nội, 1966, tr. 423. 

. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1990, tr. 399. 

4. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập I: 1945-1954, Nxb. 

Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 468. 
5. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến... Sách 
đã dẫn, tr. 423. 


356 


œ 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Trong khi đó, việc chuyên sang chiến lược "đánh kéo dài" đã 
làm cho thực dân Pháp bị lâm vào mâu thuẫn nghiêm trọng giữa tập 
trung với phân tán lực lượng và kết cục không thể tránh khỏi là 
ngày càng rơi vào thể lúng túng, bị động đối phó và chịu những thất 
bại liên tiếp trên chiến trường. Sự thất bại về quân sự đã kéo theo 
sự thất bại cả về kinh tế. Các nhà tư bản đã không còn tin vào vai 
trò nước Pháp ở Đông Dương. Bức tranh ảm đạm của tình hình 
kinh tế, chính trị, quân sự ở Đông Dương đã tạo nên một làn sóng 
lớn chuyền rút vốn đầu tư từ Đông Dương sang làm ăn ở châu Phi 
và Mỹ Latinh: Công ty giấy Đông Dương, Công ty kinh doanh và 
đào vét công chính Đông Dương hùn vốn vào một công ty khác ở 
Senegal, Công ty lâm nghiệp và diêm Đông Dương hùn trên 30 
triệu phơrăng để mua cô phần của Công ty lâm nghiệp và diêm 
châu Phi. Ngay cả Ngân hàng Đông Dương với vai trò chi phối 
toàn bộ các hoạt động kinh tế - tài chính ở Đông Dương, nhưng đến 
năm 1948 đã bắt đầu mở thêm chỉ nhánh tại châu Mỹ và Trung 
Đông. Tính đến tháng 9-1950, tổng số vốn của Ngân hàng Đông 
Dương ở Trung Quốc, Đông Dương và Đông Nam Á chỉ còn 1/8 số 
chứng phiếu. Ngân hàng địa ốc Đông Dương cũng chuyển 95% vốn 
về Pháp và 7/8 số vốn sang đầu tư ở châu Phi'. 

Thực dân Pháp hy vọng trút một phần gánh nặng về chi phí 
chiến tranh lên nguồn ngân sách Đông Dương, huy động khả năng 
kinh tế tài chính Đông Dương để mở rộng phục vụ chiến tranh xâm 
lược. Mặt khác, tăng cường khai thác, bóc lột, bóp nặn nền kinh tế 
tài chính Đông Dương phục vụ cho nên kinh tế của Pháp; đồng thời 
phá hoại nền kinh tế vùng du kích, không cho phép cung cấp sức 
người, sức của cho kháng chiến. Tuy nhiên, nền kinh tế trong vùng 
Pháp chiếm đóng đã không thê đáp ứng được yêu cầu khôi phục và 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến... Sách 
đã dẫn, tr. 424-425. 


357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hiện đại nền kinh tế, hơn nữa sự thiếu hụt của ngân sách Đông 
Dương cũng không thể đảm bảo được yêu cầu đó. Chỉ riêng ngân 
sách chi cho Chính quyền bù nhìn Việt Nam từ năm 1946-1950 đã 
ẫm trọn ngân sách của Pháp là 2.586,1 triệu đồng Đông Dương, 
tương đương 44 tỷ franc. Ngân sách Pháp đã phải dành 1⁄3 để chỉ 
tiêu cho cuộc chiến tranh hao người tốn của ở Đông Dương. Chỉ 
phí cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương tăng liên tục: năm 1946 là 
101,8 tỷ franc, năm 1947 là 131,3 tỷ franc, năm 1948 là 136,3 tỷ 
franc, năm 1949 là 177,3 tỷ franc, năm 1950 là 258,3 tỷ franc'. Từ 
năm 1950, Pháp tự thấy không còn đủ sức một mình theo đuổi cuộc 
chiến tranh ở Đông Dương, nên đã phải nhượng bộ Mỹ, cầu cứu sự 
"viện trợ" của Mỹ để kéo dài chiến tranh xâm lược. 

2.2. Thực trạng kinh tế trong vùng Pháp chiếm đóng 

Bức tranh về nền kinh tế trong vùng Pháp chiếm đóng hết sức 
ảm đạm. Sự thiếu hụt ngân sách đã dẫn đến mắt cân bằng giữa thu 
và chỉ, nhập siêu nhiều hơn xuắt siêu, tài chính kiệt quệ, lạm phát 
ngày càng tăng, giá sinh hoạt lên cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến đời sống của nhân dân. 

a. Công nghiệp 

Sự thất bại của quân Pháp trên chiến trường đã buộc chúng phải 
rút khỏi một số vùng, trong đó có cả những vùng công nghiệp và 
những khu mỏ quan trọng. Hơn nữa, do tình hình chiến tranh, nên 
mặc dù tư bản Pháp tuy rất thèm thuông tài nguyên của Việt Nam, 
vẫn không dám bỏ vốn nhiều để đầu tư phát triển công nghiệp. 
Thởi kỳ này, Pháp chỉ còn duy trì khu vực mỏ than Hòn Gai, nhà 
máy xi măng Hải Phòng, nhà máy dệt Nam Định, nhà máy điện - 
nước Hà Nội, Hải Phòng, một số xưởng cơ khí sửa chữa và một số 


1. Theo báo Le Monde ngày 21-7-1954. 
358 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng cần thiết cho quân đội và viên 
chức như: nhà máy bia, rượu, nước đá, nước, thuộc da, thủy tinh 
Viễn Đông, gạch ngói Đông Dương... Tuy nhiên sản lượng cũng rất 
thấp. Sau đây là tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp 
chủ yếu: 

- Ngành khai thác than: là ngành được thực dân Pháp đặc biệt 
quan tâm. Khai thác than tập trung còn lại chủ yếu ở khu mỏ Hòn 
Gai, vì từ năm 1948, các mỏ than Tân Thanh (Thái Nguyên - Liên 
khu I), Minh Khai (Tuyên Quang - Liên khu X), Quyết Thắng (Ninh 
Bình - Liên khu III), Khe Bố (Nghệ An - Liên khu IV), Đổi Hoa (Hà 
Nam - Liên khu III) đã thuộc khu vực do Việt Minh quản lý. 


Tại khu mỏ Hòn Giai, bọn chủ đã không từ một thủ đoạn nào để 
áp bức bóc lột công nhân với mục đích để sản xuất được nhiều 
than. Chúng quy định chế độ làm việc ở nhà máy là 9 giờ/ngày, làm 
ở tầng hầm từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều, làm ờ hầm lò từ 6 giờ 
sáng đến 18 giờ chiều. Trong khi đó mức lương của công nhân rất 
thấp, chỉ từ 2,5 đến 9 đ ĐD và từ 1,4kg đến 2kg gạo/ngày'. 


Điều ngạc nhiên là mặc dù có khó khăn về phương tiện khai 
thác, về số lượng công nhân giảm sút, nhưng khai thác than trong 
những nărn từ 1947 đến 1950, mức sản xuất vẫn tăng lên. Điều đó 
chỉ có thể giải thích là do sự bóc lột hết sức tàn bạo của giới chủ 
đối với người công nhân ở các hầm mỏ. Ví dụ, sản lượng than đá 
của Công ty than miền Bắc của Pháp qua từng năm được thống kê 
như sau: 


1. Biên bản Hội nghị Thường vụ đặc khu Đảng bộ Hồng Gay ngày 31-3 và Ì 
- 4/4/1949. Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Liên khu ủy 
Việt Bắc, Đơn vị bảo quản số 195. 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Bảng 2: Sản lượng than đá của Công ty than miền Bắc! 


Sản lượng Xuất khẩu 
(nghìn tấn) X., Kế (tỷ lệ phần trăm) 


So sánh mức sản xuất than trung bình trong 1 tháng của các 
năm, nếu lấy mức sản xuất năm 1938 là 194.583 tấn = 100% thì 
năm 1946 là 24.308 tấn (12,5%), năm 1947 là 20.659 tấn (9%), 
năm 1948 là 27.661 tấn (14,2%), năm 1949 là 30.000 tắn (15,5%). 


Tuy nhiên, theo kế hoạch Bourgoin phải sản xuất 3.600.000 
tấn than Hòn Gai mỗi năm, tức là 30.000 tấn mỗi tháng, nhưng 
thực tế mức sản xuất than từ năm 1946-1949 mỗi tháng chỉ đạt 
trên dưới 10% kế hoạch. Số lượng công nhân cũng bị giảm sút 
mạnh, trước chiến tranh có 30.000 người, năm 1949 giảm xuống 
còn 14.000 người”. 


- Ngành xỉ măng: Do yêu cầu phục vụ chiến tranh, việc xây 
dựng sân bay, bến cảng, đường sá, cầu cống, đồn bốt tăng lên 
nhiều, nên mức sản xuất xi măng tăng. Năm sản xuất cao nhất đạt 
320.000 tấn. Theo kế hoạch Bourgoin phải sản xuất 200.000 tấn 


1. Nguồn: La Piastre et le ƒsil. Hugues Tertrais. Le Cout de la guerre 
dindochine 1945-1954. Ministère de l'économie, des finances et de 
Ïindustrie, Paris, 2002, p. 378. 

2. Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


360 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


mỗi năm, tức 17.000 tấn mỗi tháng. Nếu lấy mức sản xuất năm 
1938 là 22.200 tấn mỗi tháng bằng 100%, thì năm 1947 sản xuất 
được 3.200 tấn mỗi tháng (14,4%), tháng 8-1948 đạt 10.300 tấn 
(46,4%), tháng 4-1949 đạt 10.200 tấn (45,9%), tháng 8-1949 đạt 
9.300 tân (40,9%)'. 


- Các ngành công nghiệp khác: Mức sản xuất của các ngành 
công nghiệp khác đều bị giảm sút nghiêm trọng. Ví dụ ngành sợi 
năm 1938 sản xuất 708 tấn sợi/tháng, năm 1947 chỉ đạt 6 tấn 
sợi/tháng. Riêng nhà máy sợi Nam Định năm 1948 chỉ có hơn 
1.000 công nhân, sản xuất 7.000 thước vải và 400 chiếc chăn mỗi 
ngày?. Do sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, năm 1949, tư bản 
Pháp đã chuyển dần máy móc sang đầu tư ở Campuchia. 


Năm 1949, nhà máy bia sản xuất vượt mức năm 1938. Còn 
nhà máy da Thụy Khuê sản xuất bằng 50% công suất thiết kế, 
xưởng Tây vải Viễn Đông (Blanchisserie d'Extrême - Orient) chỉ 
xử lý 50% sản phẩm vải và làm thêm 1 tấn xà phòng”. Mức sản 
xuất rượu, cồn không tăng, trong năm 1938, sản xuất 1.830hl 
rượu, năm 1947 còn 413hl, năm 1948 và 1949 sản xuất rượu 
không tăng. Năm 1938, sản xuất cồn éther đạt 500hl, năm 1949 
chỉ sản xuất rất íÉ. 

- Tiểu thủ công nghiệp: Trong khi sản xuất của các ngành công 
nghiệp bị giảm sút thì những cơ sở sản xuất tiêu công nghệ của các 
nhà tư sản và chủ xưởng người Việt lại có cơ hội phát triển. Các cơ sở 


1. Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 

2. Công văn của Bộ Kinh tế về việc thành lập Ban điều tra kinh tế Liên khu 
III và báo cáo tình hình Liên khu III năm 1948. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1725. 

. Tài liệu Hội nghị Ủy ban lâm thời kinh tế và lý tài Việt Nam từ 3-7 đến 
12-8-1953. Phủ Thủ hiến Bắc Việt xuất bản, tr. 123. 


Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


œ3 


+ 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


sản xuất gỗ, giấy, vật liệu xây dựng, đồ nhựa, dệt, chế biến thực 
phẩm với nhiều sản phẩm và cơ sở sản xuất, thương hiệu khá nỗi 
tiếng như: dệt Cự Doanh, nước mắm Vạn Vân, hãng giày dép Sita, 
hãng giày vải Lan Sinh, dệt lụa Tân Châu, dệt lụa - đũi La Khê, Nam 
Định, gốm Bát Tràng, Đồng Nai. Có nhiều sản phẩm được tiêu thụ ở 
cả thị trường trong nước và cả ngoài nước (như Thái Lan, Singapore, 
Hồng Kông...). Bên cạnh những cơ sở sản xuất của người Việt, còn 
có nhiều cơ sở sản xuất của tư sản người Hoa cũng rất có tiếng tăm 
như: nhuộm Tô Châu, dép cao su Con Hồ, xà phòng Hợp Hưng... 


Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, thiếu nhân công, thiếu 
vốn, nguyên liệu khan hiếm, giao thông giữa các vùng bị chia cắt, 
nên tiểu công nghệ và tiểu thủ công nghiệp của người Việt vẫn còn 
nhỏ bé, sản xuất cầm chừng, có tính chất tạm bợ, thiếu chiến lược 
lâu dài. Do đó tiểu thủ công nghiệp vừa mới phát triển đã lại bị sút 
kém ngay, nhất là từ khi có viện trợ Mỹ cho Pháp ở Đông Dương 
đã tạo nên một sức ép cạnh tranh rát lớn trên thị trường đã làm cho 
mức sản xuất của nhiều ngành nghề giảm sút, thậm chí một số nghề 
bị mai một, không tiếp tục tồn tại. 

Trong thời kỳ này, chính quyền thực dân còn cho xây dựng và 
củng cố một số cơ sở công nghiệp như: xây dựng Sở thủy điện Đa 
Nhim, tu bỗ Sở thủy điện Ankrouet, mở rộng Sở muối ở Cà Ná; 
một số hãng buôn cũ nay được củng có lại như các hãng: Desours 
Cabaud, Denis Freres, Randon, Optorg, Fiard, Mormn, Asiatic, 
Shell, Soccony, Charmer, De Monfeid... Nhìn chung, công nghiệp 
trong vùng Pháp chiếm đóng thời kỳ này phát triển tương đối chậm, 
phản lớn không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đời sống của 
người lao động rất thấp kém, giá cả sinh hoạt tăng cao đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. 

b. Nông nghiệp 

Nông nghiệp trong vùng Pháp chiếm đóng phát triển kém và 
không đồng đều giữa các vùng và thời gian khác nhau. Ruộng đất 


362 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


bỏ hoang nhiều vì thiếu lao động, thiếu trâu bò, vốn, giống và dụng 
cụ sản xuất. Thống kê tình hình ruộng đất ở Việt Nam năm 1948 
cho thấy: 


Bảng 3: Số ruộng đất ở Việt Nam năm 1948" 


Mật độ gì 
trung bình 
trên 1ha 
ruộng 


Diện tích Diện tích 
chung ruộng đất 
(ha) (ha) 


13.743.500 1.180.000 6,78 - 14,67 
14.760.800 700.000 4-7,74 
6.474.300 2.258.160 34 2-6,65 


Ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp ra sức 
thu gom thóc lúa, càn quét đốt phá, cướp bóc tài sản của nông dân, 
phá hoại mùa màng nhằm không để cho nông dân cung cấp thóc 
gạo cho kháng chiến. 


Ở Nam Bộ. cơ sở nông nghiệp của Pháp dựa chủ yếu trên 
khoảng 104.000 héc ta cao su ở Thủ Dâu Một, Biên Hòa, Gia Định, 
Bà Rịa, Tây Ninh và khoảng 20.000 héc ta mộng lúa tập trung ở 
vùng Đồng Tháp Mười và Hậu Giang. Chủ trương của thực dân 
Pháp là khai thác cao su và cướp lúa gạo để mua săm vũ khí thực 
hiện mưu đồ "lây chiến tranh nuôi chiến tranh" hết sức thâm độc 
của chúng. 

Nông nghiệp vốn đã rất sút kém lại còn bị thực dân Pháp 
thường xuyên cho lính về làng khủng bố, cướp bóc, làm cho nông 
dân lo sợ không dám cày cấy, đồng ruộng, hoa màu không được 


1. Nguồn: Số liệu thống kê niên giám về công điên, công thổ và tạm cáp 
ruộng đất năm 1946. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1333. 


363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chăm sóc, nên thu hoạch kém. Chỉ tính riêng trong 31 phủ, huyện 
vùng Pháp chiếm đóng thuộc các tỉnh Hà Đông, Hải Dương, Nam 
Định, Kiến An, Quảng Yên, Gia Lâm số ruộng cày cấy năm 1949 
là 22.000 mẫu. Trung bình mỗi mẫu chỉ gặt được 1.000-1.100kg 
thóc. So với năm 1945 số ruộng cày cấy là 49.000 héc ta. Ngoài ra 
còn bị các loại sâu bệnh phá hoại hoa màu, bệnh dịch trâu bò làm 
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 


Riêng ở Nam Bộ, lúa được mùa. Theo báo Bulletin Economique 
ngày 18-12-1950 thì số gạo của Nam Bộ và Cao Miên dùng cho 
năm 1950 còn thừa 300.000 tấn, tức là gần bằng một nửa số gạo 
xuất cảng thời trước chiến tranh. 


- Ngành cao su: là một nguồn lợi lớn của thực dân Pháp ở 
Đông Dương. Do đó, thực dân Pháp đã cho xây dựng một chiến 
tuyến kiên cố từ các cơ sở sản xuất cao su đến những con đường 
ngang dọc ở miền Đông Nam Bộ, nối liền các sở với nhau, hoặc nối 
liền các vùng cao su với Sài Gòn. Ngoài ra, thực dân Pháp còn 
củng cố miền Đông, tức là củng cố luôn cả con đường tiếp tế từ 
Campuchia và những con đường vận tải cà phê, chè từ Cao nguyên 
và vùng Hạ Lào về Sài Gòn. Tuy nhiên, diện tích trồng cao su ở 
Nam Bộ và Nam Trung Bộ bị thu hẹp rất nhiều do chủ trương phá 
hoại kinh tế địch của ta thực hiện khá thành công. Đầu năm 1948, 
Pháp phải bỏ các đồn điền nhỏ đẻ tập trung lực lượng tăng cường 
cho các đồn điền lớn và có vị trí quan trọng hơn. Tính đến tháng 6- 
1948, ta đã phá hủy 29.200 héc ta cao su. Cuối năm 1949 ta phá 
hủy, đập vỡ 40.000 bát đựng mủ cao su, chặt 174.000 cây cao su'. 
Các hoạt động phá hoại của ta đã gây cho Pháp thiệt hại hơn 60 
triệu đ ĐD?. Diện tích trồng cao su bị thu hẹp. Số lượng công nhân 


1. Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 

2. Báo cáo của Nam Bộ, Sở Nông chính Liên khu Việt Bắc, Liên khu IV về 
tình hình nông nghiệp năm 1948, 1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1848. 


364 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


cũng giảm đáng kẻ. Năm 1946 có 80.000 công nhân, đến năm 1948 
chỉ còn 28.000 công nhân. 


Trước tình hình các đồn điền cao su liên tiếp bị ta phá, Pháp đã 
phải tăng số lính gác ở các đồn điền cao su lên tới 6.000 lính. Đồng 
thời chúng còn sử dụng "mặt trận phòng Nhi" trong hàng ngũ công 
nhân để dò la tin tức, dùng chiến thuật "quét bên trong" và càn quét 
xung quanh đồn điền. Đề tăng thêm số công nhân cho các đồn điền 
cao su, Pháp dùng kế hoạch "Lấy gạo dụ phu", phá hoại các cơ sở 
sản xuất tự túc ở các vùng lân cận và bắt ép dân, nhất là đồng bào 
thiêu số, vào trồng và cạo mủ cao su trong các đồn điền. Pháp củng 
cố lại những cơ sở trồng cao su quan trọng, nên diện tích đã tăng 
dần lên từ 20.000 mẫu năm 1947 lên 35.000 mẫu năm 1948 và 
40.000 mẫu năm 1949, gồm nhiều đồn điền trong 5 tỉnh là: Bà Rịa 
(1 đồn điền), Biên Hòa (17 đồn điền), Thủ Dầu Một (11 đồn điền), 
Tây Ninh (4 đồn điền), Gia Định (4 đồn điền)'. Chúng dùng lực 
lượng quân sự mạnh để duy trì, bảo vệ các đồn điền và đường giao 
thông vận tải. Các trụ sở đồn điền, các nhà máy đều biến thành 
những đồn bốt (hơn 70 cái) có thành lũy kiên cố. Bộ chỉ huy quân 
sự đóng ngay trong các đồn điền quan trọng như IRCI (Thủ Dầu 
Một), An Lộc (Biên Hòa), Bình Đa (Bà Rịa) và dùng cả xe tăng, 
thiết giáp. ô tô, có khi cả máy bay để làm phương tiện giao thông, 
tuân tiếu bảo vệ rừng cao su. 

Một nghịch lý là trong điều kiện khai thác rất lạc hậu, diện tích 
trồng cao su giảm, số lượng công nhân cũng giảm mà sản lượng 
cao su lại tăng lên. Năm 1938 đạt 70.000 tấn, năm 1946 rút xuống 
còn 20.000 tấn, năm 1947 tăng lên 32.000 tắn, năm 1948 tăng lên 
44.000 tấn, năm 1949 giảm xuống còn 35.000 tấn, năm 1950 lại 


1. Báo cáo tình hình nông nghiệp năm 1949 của Khu nông chính Việt Bắc, 
Liên khu III và canh nông Nam Bộ. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 
phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1849. 


36S 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tăng lên 41.000 tấn'. Điều này chỉ có thể giải thích bằng sự bóc lột 
tàn ác, bất chấp mọi thủ đoạn tàn bạo của giới chủ đồn điền cao su 
đẻ vắt cạn kiệt sức lực của người công nhân. 


- Cà phê: Khu vực trồng cà phê ở Nam Bộ còn rất ít, hầu hết 
diện tích trồng cà phê thuộc khu vực do Việt Minh kiểm soát. Chỉ 
một phần còn lại ở Tây Nguyên nằm trong vùng do Pháp quản lý. 


- Khai thác lâm sản: Những cơ sở khai thác lâm sản của Pháp ở 
miền Tây (Hãng NSEFO của A. Emery khai thác củi, than củi ở 
Rạch Giá, Cà Mau) đã hoàn toàn tan rã. Toàn bộ dụng cụ chuyên 
chở đã bị ta phá hủy, chi còn lại một số ghe, chài dùng cho việc chở 
thóc lúa. Chiến dịch phong tỏa nước uống do Vệ quốc đoàn Khu IX 
và những trận đánh thủy lôi chiến của nhân dân Năm Căn, Cái 
Nước (Ngọc Hiển)... đánh vào các cơ sở khai thác lâm sản của 
Pháp ở Cà Mau, hoặc của Hoa kiều kinh doanh với Pháp ở Năm 
Căn, Tân An đã làm cho những cơ sở đó không thể khôi phục lại 
được. Còn ở miền Đông Nam Bộ, do chủ trương chiếm đóng các 
đồn điền cao su và các đường giao thông vận tải, nên chúng tiếp tục 
khai thác được ở nhiều nơi. Ví dụ như hãng FSB ở Trảng Bom 
(Biên Hòa) sản xuất mỗi tháng 4.000 thước cây loại 1 và loại 2 để 
cung cấp cho hãng máy cưa ở Tân Mai. Ngoài ra chúng còn khai 
thác lâm sản ở những vùng rừng của tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ 
Dầu Một và một số nơi khác. 

- Mía đường: Pháp có cơ sở trồng mía với diện tích 5.000 mẫu 
và nhà máy đường Hiệp Hòa (Chợ Lớn). Năm 1949 chỉ trồng 1.400 
mẫu, sản xuất được 2.200 tân đường trắng. Cơ sở trồng mía ở Tây 
Ninh và một số nơi khác cũng khai thác được số lượng không nhiều. 


- Lúa: là nguồn lợi quan trọng thứ hai ở Nam Bộ sau cao su, 
các đồn điền lúa tập trung ở miền Trung và miền Tây với tổng 
diện tích 200.000 mẫu. Ở miền Trung Nam Bộ, những đồn điền lúa 


1. Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


366 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


quan trọng nằm trong phạm vi Đồng Tháp Mười. Ở Mỹ Tho, tư bản 
Pháp hoặc tư bản có quốc tịch Pháp và Nhà chung có 7.688 mẫu 90 
sào 98 thước, đã khai thác 3.091 mẫu 74 sào 20 thước, còn bỏ 
hoang 4.577 mẫu 16 sào 78 thước' . 


Các đồn điền sản xuất được 470.000 gia lúa” vụ mùa 1947-1948, 
nhưng chi thu được 250.000 gia lúa vì bị ta giành lại cho nhân dân; 
vụ mùa 1948-1949 chi sản xuất được 62.000 gia lúa. Đến vụ mùa 
1949-1950, quân Pháp củng cố lại đồn điền và mở rộng phạm vi 
kiểm soát để cày cấy nhưng không thu được kết quả, chỉ có 1.500 gia 
đình theo đạo Cao Đài, 70 gia đình Khơme và một số gia đình Dân - 
xã” khác chịu nghe lời làm cho các đồn điền của Pháp. 


Ngoài ra, tư bản Pháp và tư bản có quốc tịch Pháp còn có một 
số đồn điền nhỏ nằm rải rác ở Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu, Long 
Châu Hậu như: đồn điền Mallein (Rạch Giá), Evraid (Bạc Liêu), 
Abalain (Long Điền - Bạc Liêu), Ramanathachettier (1.120 mẫu - ở 
Cần Thơ), Alagappachettier (2.812 mẫu - ở Cần Thơ), R. P. Collot 
(352 mẫu - ở Long Châu Hậu). 


Ở miền Tây và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, quân Pháp cho 
lính đi gặt, xúc lúa của dân, tổ chức thu mua thóc lúa, có nơi mua 
với giá rất cao, tiến hành phong tỏa lúa ở miền Tây, phá hoại 6 
nhà máy xay của ta ở Rạch Giá, phong tỏa ở Hậu Giang, tăng 
cường tuân phòng ở cửa biển Cà Mau, hòng ngăn cản miễn Tây 
tiếp tế gạo cho miền Đông và các nơi khác để chúng dễ bề cướp 
bóc và thu mua lúa. Những thủ đoạn phá hoại, cướp bóc của 
chúng đã gây cho ta một số thiệt hại. Các tỉnh Sa Đéc, Mỹ Tho, 
Long Châu Tiên, Long Châu Hậu bị thiệt hại khoảng 15.522.000đ ĐD, 


1. Tình hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 

2. 1 gia = 20kg. 

3. Dân - xã: tức Đảng Dân chủ Xã hội là khối liên minh giữa Việt Nam quốc 
gia độc lập và Hòa Hảo. "Dân - xã" rời rạc sau khi Huỳnh Phú Số và 
Nguyễn Văn Sâm bị giết. 


367 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


các tỉnh miền Đông thiệt hại khoảng 19.500.000đ ĐD, 6 tỉnh miền 
Tây mức thiệt hại khoảng 5.564.000đ ĐD (không kế 30 triệu đồng 
Đông Dương do vụ cháy rừng ở Bạc Liêu)! kể cả một số lúa bán 
ra mà ta không kiểm soát được. 


Ở Trung Bộ, quân Pháp đã khá thành công trong việc thu thuế, 
cướp bóc và tập trung lúa. Hình thức tập trung lúa và cướp lúa về 
đồn được chúng áp dụng ở Ninh Thuận từ năm 1947 sau đó áp 
dụng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ rồi ra đến Quảng Nam, khi lên 
đến Tây Nguyên thì biến ra hình thức tập trung lúa về làng và đánh 
thuế bằng lúa. 


Bằng cách cướp bóc và tập trung lúa, chúng đã thu được một số 
lượng lúa khá lớn. Năm 1949, Khánh Hòa mắt 6.000 tấn, năm 1950 
mắt 80% mùa màng. Bình Thuận vụ mùa tháng 3-1950 mất hết, 
Quảng Nam mắt gần 300 tần... 


Ở Bắc Bộ, quân Pháp tiếp tục chính sách phá hoại kinh tế của 
ta tại những vùng giáp ranh, nơi có chiến sự, làm cho cuộc sống 
của nông dân rất khó khăn. Đồng lúa bị đốt phá, trâu bò, lợn gà 
bị giết hại, đê điều, mương máng nội đồng không được chăm 
sóc. Nhiều nơi quân Pháp cấm không cho dân đi gặt, đi cấy, 
thậm chí nhiều nơi nông dân phải đi cấy, đi gặt vào ban đêm để 
tránh sự càn quét, cướp phá. Còn ở những vùng Pháp đã lập Ban 
tễ, gần đô thị, hoặc đã kiểm soát chặt chẽ để mua chuộc, dụ dỗ 
nhân dân, chúng cho nhân dân được sản xuất khá tự do. Ở đó 
không bị càn quét, không cắm gặt, câm cấy, có nơi Pháp còn cử 
các cơ quan canh nông, thú y xuống giúp nông dân tổ chức sản 
xuất và cải tiến kỹ thuật. Nhiều nơi ở Bắc Bộ, khi giáp hạt thiếu 
gạo ăn, Pháp còn chuyển gạo từ Nam Bộ ra Hải Phòng thông qua 
hãng A.E.F.T. giữ độc quyền mua và chuyên chở, rồi từ Hải 
Phòng phân phối về các tỉnh. 


1. Báo cáo năm 1950 của UBKCHC miễn Nam Trung Bộ. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 187. 


368 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Song song với các phương thức trên đây, thực dân Pháp còn 
cho lập lại các thị trần, mở thêm các chợ, cho sửa chữa lại các 
đường giao thông vận tải để tiêu thụ hàng hóa xa xỉ phẩm và tung 
hàng ngoại hóa về các vùng thôn quê. Mặt khác, vẫn chú trọng bao 
vây kinh tế ta, cảm không cho mang ra vùng tự do những thứ hàng 
cần thiết cho nhu cầu kháng chiến như: thuốc chữa bệnh, thuốc 
súng, dầu hỏa, đèn pm, muối, vải, văn phòng phẩm, đồng thời 
khuyến khích dân đem nông sản, thực phẩm từ vùng tự do vào bán 
trong vùng Pháp chiếm đóng. Nhìn chung, tình hình nông nghiệp 
khá phức tạp, sản xuất không tăng, đời sống nông dân gặp nhiều 
khó khăn. 


c. Thương nghiệp 


Thương nghiệp trong vùng Pháp chiếm đóng do thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ nắm giữ. Quân đội viễn chinh Pháp trực tiếp kiểm 
soát các hoạt động thương nghiệp. Các công ty của Pháp, Mỹ và tư 
sản mại bản thân Pháp, thân Mỹ nắm độc quyền về ngoại thương và 
một số hoạt động buôn bán khác. 


Ngoại thương Việt Nam bị Pháp ràng buộc và hạn chế trong 
khung định sẵn và độc chiếm thị trường Việt Nam bằng hàng rào thuế 
quan. Hầu hết hàng hóa Pháp nhập cảng vào Việt Nam được miễn trừ 
và giảm nhẹ thuế quan thông qua Nghị định ngày 20-6-1948 và Nghị 
định ngày 18-6-1950 của Cao ủy Pháp ở Đông Dương. Khả năng 
xuất khâu của Việt Nam đã giảm sút từ năm 1946, nhưng yêu cầu 
nhập khẩu lại tăng lên gấp bội làm cho cán cân thương mại ngày 
càng nhập siêu trằm trọng hơn. Nhiều loại hàng xuất khẩu truyền 
thống như gạo, than, cao su... đến thời kỳ này đã giảm sút. Mức 
xuất khâu thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Tính ra 
trong 6 tháng đầu năm 1949, Đông Dương đã xuất cảng 226.600 
tân hàng trị giá 613.300.000đ ĐD và nhập cảng 228.600 tắn hàng 
trị giá 1.623.700.000đ ĐD, hụt mắt 1.013.400.000đ ĐD. Việc xuất 
cảng gạo mỗi tháng 40.483.600đ ĐD so với năm 1948 mỗi tháng 
trung bình là 37.737.000đ ĐD. Xuất cảng xi măng trong 6 tháng 


369 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đầu năm 1949 bị sút kém 50%; than đá giảm sút 15% so với cùng 
thời gian đó năm 1948. Trái lại, việc nhập cảng trong 6 tháng đầu 
năm 1948 là 175.600 tấn đến tháng 6 đầu năm 1949 đã tăng lên 
30%. Đáng chú ý là hàng nhập cảng của Án Độ tăng 300%, hàng 
của Mỹ tăng 60%, hàng của Pháp tăng 30%'. Dưới đây là tình hình 
xuất nhập cảng của Đông Dương từ năm 1946 đến năm 1950: 


Bảng 4: Bảng cân đối cán cân thương mại ở Đông Dương? 


Đơn vị tính: triệu đông Đông Dương 


Sự thiếu hụt ngân sách của Đông Dương được bù đắp bởi 
nguồn ngân sách của Pháp. Nước Pháp đã phải dành 1/3 ngân sách 
để chi tiêu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Điều đó thật sự 
quá sức đối với nền tài chính đang ốm yếu của nước Pháp từ sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai, buộc Pháp phải dựa vào Mỹ đề kéo dài 
cuộc chiến tranh. Mỹ đã tranh thủ cơ hội giành đặc quyền đặc lợi 
do những điều khoản trói buộc của "viện trợ" Mỹ như: hàng viện 
trợ không phải nộp thuế, tỉ giá hối đoái giữa đồng fanc và đồng 


1. Báo cáo hoạt động của Nha Công an từ tháng 10-1949 đến tháng 3-1950. 
Trung tâm Lan trữ Quốc gia HI, phông Phủ Thủ tướng, Hộp 59, Hồ sơ số 921. 
2. Nguồn: La piastre et le fusil, le Cout de la guerre d'lndochine 1945-1954. 
Huges Tcrtrais. Ministère de Lléconomie, des finances et de Lindustrie, 

Paris, 2002, p. 309. 


370 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Đông Dương ổn định hơn so với đồng đô la Mỹ, cơ quan "viện trợ" 
của Mỹ được quyền quyết định giá, nâng giá hàng viện trợ lên cao 
hơn so với giá thị trường, các chính phủ nhận viện trợ phải góp 
phần vào việc sản xuất, chuyên chở tùy theo khả năng và giao cho 
Chính phủ Mỹ những hàng cần mua, nguyên liệu, nửa chế phẩm mà 
Mỹ cần'. Nhờ đó, Mỹ đã tung được nhiều hàng hóa với giá cao vào 
thị trường Đông Dương tiêu thụ và vơ vét tài nguyên ở Đông 
Dương để trục lợi cho mình. 


Nguồn hàng nhập khẩu chủ yếu là từ Pháp và Mỹ, hàng của các 
nước khác chiếm tỷ lệ rất ít. Ví dụ cơ cấu hàng nhập khẩu năm 1948: 
từ nước Pháp trị giá 1.478.285.000đ ĐD (62,7%), từ Mỹ trị giá 
298.340.000đ ĐD (12,6%), từ Trung Hoa trị giá 106.951.000đ ĐD 
(4,5%), từ Liên hiệp Pháp trị giá 63.249.000đ ĐD (2,6%), từ Thái 
Lan trị giá 63.362.000đ ĐD (2,7%), từ Anh trị giá 60.192.000đ ĐD 
(1,8%), từ Inđônêxia trị giá 43.047.000đ ĐD (1,7%). Ngoài ra còn 
có hàng từ Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy... nhập vào miền Bắc 
Việt Nam. Năm 1949, một loạt hàng hóa của các nước châu Âu 
nhập khẩu vào Việt Nam như: bơ, sữa, đường, giấy của Hà Lan, 
Đan Mạch; máy khâu, máy ảnh, SẮ, thép, tôn, hóa chất, của Đức; 
giẤy, vải, cá hộp, đồ điện của Na Uy, Ba Lan, Áo. 

Từ giữa năm 1947 đầu năm 1948, nhiều hãng nổi tiếng của 
Pháp đã trở lại làm ăn ở Việt Nam như: Descourt-Cabaud, Poinsard 
Veyret, Chaffanjon, Dumarest Bourgon Meife, Rondon, 
Michaud, LUCIA, Alsace, Alein Macca... Đồng thời đã xuất hiện 
một số tập đoàn lớn chuyên kinh doanh một số mặt hàng như: Tập 
đoàn giấy (Syndicat de Papeteries), Tập đoàn nhập khẩu các sản 
phẩm sữa (Syndicat des importateurs de produits Laiter), Tập đoàn 


1. Theo khoản l Hiệp nghị ngày 23-12-1950 giữa Pháp ký với Chính quyền 
bù nhìn Việt Nam - Cao Miên - Lào. 
2. Theo: Hải Phòng kinh tế tuần báo, sỗ 5, năm 1949. 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


sản xuất các sản phẩm hóa học (Syndicat des produits chimiques), 
Tập đoàn Bách hóa (Syndicat des Détaillants). 


Ngoài các hãng nhập khẩu của Pháp, còn có các hãng nhập 
khẩu của thương nhân Hoa kiều như: ANPO nhập khẩu tạp phẩm 
(rượu, đồ hộp, xà phòng thơm...), hãng Bainier chuyên nhập cảng 
ôtô và phụ tùng; cửa hàng kinh doanh tơ lụa của thương nhân Ấn 
Độ Kavaram ở Hà Nội, Sài Gòn; cửa hàng kinh doanh tơ lụa của 
các nhà tư sản Việt Nam như Đức Âm và Đức Minh ở phố Tràng 
Tiền, Vũ Văn An ở phố Hàng Bài, Mai Văn Hàm, Hoàng Kim Quy 
ở Hà Nội. Năm 1949 có thêm một số nhà xuất nhập khẩu như: Nam 
Hưng, Việt Hoa... Trong đó, tư sản Hoa - Ấn nắm gần hết nguồn 
hàng nhập cảng về lương thực, thực phẩm, bách hóa, giao thông 
vận tải, nhiên liệu, cơ kim khí, điện tử, được phẩm. 

Thị trường vùng Pháp chiếm đóng chủ yếu là thị trường tiêu 
thụ hàng ngoại nhập. Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn - Chợ Lớn là 
những trung tâm, nơi trung chuyên, buôn bán hàng hóa với các 
tỉnh, các vùng của Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tư bản nước 
ngoài (Pháp, Hoa, Ấn) tuy có số cơ sở kinh doanh ít hơn tư sản 
người Việt, nhưng có quy mô lớn nhất và là lực lượng chủ đạo, chỉ 
phối toàn bộ mạng lưới cơ sở kinh doanh thương nghiệp. Năm 
1949, số cơ sở đóng thuế môn bài của người Việt ở Hà Nội và Hải 
Phòng là 6.533 cơ sở, ở Sài Gòn - Chợ Lớn là 11.489 cơ sở; còn cơ 
sở đóng thuế môn bài của ngưởi Âu ở Hà Nội - Hải Phòng là 622 
cơ sở, ở Sài Gòn - Chợ Lớn là 1.979 cơ sở và của người các nước 
khác ở Hà Nội - Hải Phòng là 1.794 cơ sở, ở Sài Gòn - Chợ Lớn là 
12.492 cơ sở'. 


Hàng hóa được chuyên chở giữa các tỉnh, các vùng thông qua 
mạng lưới giao thông vận tải đã được cải thiện hơn trước, chủ yếu 


1. Annuaire Statistique du Vietnam, năm 1953, tr. 107. 
372 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


là vận chuyển hàng bằng đường sắt và đường bộ là mạch sống của 
nên nội thương. 

Các hoạt động thương nghiệp thời kỳ này đã mờ rộng ra cả 
những vùng nông thôn, chợ mọc lên nhiều hơn. Người nông dân đã 
cùng lực lượng tiểu thương tham gia hoạt động kinh doanh tại các 
chợ, các trung tâm buôn bán và rất nhộn nhịp ở các khu vực giáp 
ranh giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng. 


Một số loại hàng thiết yếu, gắn với đời sống nhân dân được 
nhiều người kinh doanh như gạo, muối, chất đốt, thực phẩm, trong 
đó gạo là mặt hàng cần thiết nhất. Muối do thực dân Pháp nắm độc 
quyền trên toàn quốc. Muối được làm nhiều ở các tỉnh ven biển 
miền Trung thông qua Nha thương chính cung cấp cho các tỉnh. 
Ngoài ra còn có muối do thương nhân vận chuyên đi bán ở các địa 
phương. Những thương nhân này phải đóng thuế thương chính 
500đ ĐD/tấn. Chất đốt thời kỳ này ở thành phố chủ yếu là dùng 
than củi, ở nông thôn dùng củi và rơm rạ. 


Ngoài ba mặt hàng chính gắn trực tiếp với cuộc sống của nhân 
dân trên đây, những số liệu về giá hàng hóa trong vùng Pháp chiếm 
đóng cho thấy tình hình về tỷ giá, mức sống và sự lên xuống của 
giá cả thời kỳ này rất phức tạp (Xem bảng Š, tr. 372). 

Những số liệu dưới đây cho thấy tình hình thay đổi giá cả, 
tương quan giá cả giữa sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp; 
đồng thời cho thấy mức sống của cư dân trong vùng Pháp chiếm 
đóng có sự phân hóa mạnh. Đó là các mặt hàng tiêu dùng (kể cả 
hàng tiêu dùng cao cấp) đã tăng nhiều hơn, phong phú hơn, sức 
mua đã tăng hơn trước. Tuy nhiên đó chỉ là đối với tầng lớp giầu 
có, những người làm việc cho Pháp, còn đại đa số dân chúng vẫn 
hết sức nghèo khỏ, luôn chật vật lo đối chọi với đời sống đắt đỏ, giá 
cả ngày một tăng cao. 


373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Bảng 5: Giá hàng hóa" 
Đơn vị: đồng Đông Dương 


Giá bán lẻ Đơn 
vật phẩm 


Thịt bò (steack) 
Thịt lợn (vai) 
Gà 

Vịt 

Cá quả 

Sữa đặc 
Trứng gà 
Đậu xanh 
Khoai tây 
Chuối tiêu 
Cà phê 

Chè 

Gạo mùa 
Nước mắm 
Dẫầu ăn 
Đường trắng 
Bánh mỳ 
Nước đá 

Bia 


Rượu vang đỏ 
Cognac "Martell” 
Điện 

Nước 

Xà phòng 


1. Annuaire Statistique de I'Indochine 1949, 1950 (số liệu cuối năm). Dẫn 
theo Đặng Phong, Lịch sử kinh tế... Sách đã dẫn, tr. 507-508. 


374 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Nhìn chung, thương nghiệp trong vùng Pháp chiếm đóng thời 
kỳ này phát triển khá sầm uất ở cả thành thị và nông thôn. Nhưng 
sự sầm uất đó chỉ là hình thức bẻ ngoài, thực chất vẫn thiếu cơ sở 
vững chắc, bởi nó chi dựa chủ yếu vào nguồn hàng nhập khẩu, chứ 
không dựa trên sự phát triển thực sự của nền sản xuất trong nước. 

d. Giao thông vận tải 

Giao thông vận tải giữ vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh 
tế trong vùng Pháp chiếm đóng. Từ đầu năm 1948, cùng với việc 
phục hồi sản xuất, thực dân Pháp đã chú trọng cải tạo và đưa vào 
hoạt động một số tuyến giao thông quan trọng. 


Số lượng ô tô các loại tăng lên rất nhanh. Tính đến ngày 31-12- 
1948, nêng ở các thành phó Hà Nội, Hải Phỏng, Nam Định có 830 
xe khách, 50 xe tải, 850 xe tải nhỏ. Đường bộ giữa vùng Pháp 
chiếm đóng với vùng tự do thường không có ô tô nên việc buôn bán 
trao đổi hàng hóa thường là đi bộ, gồng gánh hoặc dùng các 
phương tiện vận tải thô sơ như xe đạp thô, đò... Trong thành phố 
và các đô thị, người dân thường đi bộ và xe đạp (giá l chiếc xe 
đạp Peugeot là 1.000đ ĐD), ngoài ra còn có cả xích lô và xe điện. 
Giá vé xe điện từ Bờ Hồ - Chợ Mơ (Hà Nội) là 1đ ĐD/vé, theo 
thời giá lúc đó là không đắt. Giá vé xe khách Hà Nội - Hải Phòng 
là 20-50đ ÐĐD/vé. Xe ô tô chở hàng hóa nhập khẩu chạy khá tắp nập 
trên tuyến đường này. 

Do tình hình chiến sự và chủ trương phá hoại tiêu thổ kháng 
chiến của ta khi bùng nỗ chiến tranh, nên hệ thống đường bộ trong 
vùng Pháp chiếm đóng bị co hẹp và bị chia cắt ở khắp nơi. Năm 
1950, Pháp chỉ kiểm soát được §.86lkm trong tổng số 24.414km 
đường bộ, trong đó ở Bắc Bộ là 1.111km, Trung Bộ là 1.664km, 
vùng Cao nguyên là 2.268km và Nam Bộ là 3.81 8km'. 


1. Annuaire Statistique de [Indochine, 1950, tr. 144. 
375 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trước chiến tranh, toàn Đông Dương có khoảng 2.900km 
đường sắt', khi chiến tranh bùng nỗ (năm 1946), tuyến đường sắt 
xuyên Đông Dương chỉ còn 677km hoạt động được, nhưng không 
thường xuyên vì bị ta phá hoại liên tục. Vận chuyển bằng ô tô trên 
các tuyến đường bộ chỉ thực hiện được trên những đoạn ngắn là 
chủ yếu. Xe ô tô không thể chạy thông suốt trên các tuyến quốc lộ 
mà chỉ chạy từng tuyến ngắn như Hà Nội - Phủ Lý - Nam Định, Hà 
Nội - Lạng Giang, Hà Nội - Vĩnh Yên - Phúc Yên, Hà Nội - Phát 
Diệm. Sài Gòn - Biên Hòa, Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Rạch 
Giá, Sài Gòn - Đà Lạt... Ngày 1-7-1948, xe lửa bắt đầu chạy trở lại 
chuyến đầu tiên trên đường từ ga Hà Nội - Văn Điển. Tuyến Hà 
Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn mới chỉ chạy đến Yên Viên. Ở 
Nam Bộ, đường sắt chỉ còn một số tuyến hoạt động như Sài Gòn - 
Mỹ Tho, Sài Gòn - Lộc Ninh... 


Giao thông đường thủy vận chuyển hành khách và hàng hóa ở 
Bắc Bộ có các tuyến Hà Nội - Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, 
Hà Nội - Ninh Giang, Hà Nội - Hải Phòng nhưng cho đến năm 
1950 mới bắt đầu hoạt động. Trên các tuyến đường này có các hãng 
tầu chở hành khách của người Việt hoạt động. Ngoài ra còn có các 
ca nô và rất nhiều thuyền, bè của tư nhân chở khách và hàng hóa 
chạy trên các tuyến sông ngắn và đỗ ở các bến lẻ. Ở Nam Bộ, do hệ 
thống kênh rạch chằng chịt nên giao thông đường thủy rất phát 
triển, sự đi lại, vận chuyển hàng hóa bằng ghe, thuyền rất phỏ biến 
và tiện lợi, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 


Giao thông đường biên có tuyến Hải Phòng - Sài Gòn do người 
Pháp kinh doanh và giữ độc quyền. Người Việt chỉ có một số tàu 
chạy ven biển và nối các đoạn ngắn như: Hải Phòng - Hòn Gai, Hải 
Phòng - Cẩm Phả, Huế - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Nha Trang, Huế - 
Đà Nẵng - Nha Trang - Quy Nhơn, Nha Trang - Vũng Tàu, Rạch 
Giá - Phú Quốc. 


1. Từ tháng 3-1936, đường xe lửa Hà Nội - Sài Gòn xây dựng xong và đưa 
vào sử dụng. 


376 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Năm 1950, tại các thương cảng như Sài Gòn có 62 lượt tàu, sức 
trọng tải ròng 163.000 tấn cập cảng, có 16 lượt tàu, sức trọng tải 
ròng 158.000 tấn xuất khỏi cảng; tại Hải Phòng và Hạ Long có 23 
lượt tàu, sức trọng tải ròng 45,7 tấn cập cảng, có 23 lượt tầu, sức 
trọng tải ròng 44,200 tắn xuất khỏi cảng; tại Hòn Gai và Cẩm Phả 
có 15 lượt tàu, sức trọng tải 23,2000 tắn cập cảng, có 15 lượt tàu, 
sức trọng tải ròng 23,1000 tấn xuất khỏi cảng'. 


Về hàng không, tình hình chiến tranh ở Đông Dương đã làm 
cho nhu cầu đi lại bằng máy bay giữa Việt Nam với Pháp và các 
nước khác trở nên quan trọng và ngày cảng tăng. Nhiều tuyến 
đường hàng không quốc tế đã được mở thêm”. Hằng tuần có hai 
chuyến máy bay hàng không dân dụng bay từ Đông Dương sang 
Pháp và ngược lại. 


Từ ngày 7-5-1948, sân bay Gia Lâm được cải tạo và đã khôi 
phục lại các đường bay trong nước. Đường bay quốc tế hoạt động 
sớm nhất sau khi chiến tranh nô ra là Hà Nội - Hải Phòng - Hương 
Cảng (bắt đầu từ ngày 10-5-1948). Air France có thêm tuyến Sài 
Gòn - Thượng Hải (2 chuyến/tuần), Sài Gòn - Hồng Kông (1 
chuyền/tuần), Hà Nội - Côn Minh (1 chuyến/tháng). 

Từ ngày 1-10-1949, đường bay Hà Nội - Sài Gòn - Pari đã bắt 
đầu hoạt động, nối liền Việt Nam với châu Âu. Các tuyến vận tải 
hàng không nội địa cũng đã hoạt động nhiều hơn, hành khách đông 
hơn. Theo thống kê của Pháp, năm 1947 có 3.749 chuyến bay, năm 
1948 tăng lên 13.961 chuyến (trong đó có 688 chuyến bay quốc tế). 
Năm 1949, số hành khách trên các chuyến bay quốc tế (chủ yếu là 
các tuyến Paris, Calcutta, Bangkok, Singapore, Hồng Kông) là 
10.289 hành khách đến và 12.656 hành khách đi. Số khách bay nội 
địa cũng tăng lên 132.741 hành khách, so với 103.983 hành khách 


1. Việt Nam kinh tế tập san, tháng 9-1953, tr. 420. 


2. Từ năm 1938, ngành hàng không mở thêm các chuyền bay Hà Nội - 
Côn Minh, Hà Nội - Sài Gòn - Hồng Kông, Hà Nội - Lào - Sài Gòn. 


377 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


năm 1948'. Giá vé máy bay Dacota đi từ Sài Gòn đến Hà Nội cũng 
chi khoảng 5.500đ ĐD, tương đương giá Ì tắn gạo. 


Năm 1950, tính ở cả các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Lạt, Nha 
Trang, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hà Nội, Hải Phòng, Phan Thiết với 
các chuyến bay nội địa ở Việt Nam và các chuyến bay tới 
Campuchia, Lào đã có 1.289 lượt máy bay cất cánh bay đi, chở 
12.426 hành khách và 952 tân hàng hóa, có 1.289 lượt máy bay cắt 
cánh bay về, chở 12.131 hành khách và 1.539 tấn hàng hóa”. 


Đề có thể đáp ứng yêu cầu chuyên chở ngày càng tăng, một số 
sân bay được sửa chữa, nâng cấp đề máy bay hạng nặng có thể lên 
xuống được và hằng ngày cũng tăng thêm số chuyến bay. Thời kỳ 
này, các hãng hàng không hoạt động ở Đông Dương đều của nước 
ngoài. Đó là các hãng: Air Francc, Aigle AJjur, Autex, C.LC.E., 
Cosaca (bay tuyến quốc tế), S.I.T.A. (bay tuyến nội địa).” 


e. Ngân hàng - Tài chính - Thuế 


Ngay từ ngày 31-1-1875, Ngân hàng Đông Dương đã được 
thành lập để nắm độc quyên phát hành và kiểm soát tiền tệ tại Đông 
Dương”. Tư bản Pháp nắm và chỉ đạo hệ thống ngân sách - tài 
chính - thuế hoạt động theo cơ chế chính sách của Pháp. Trên thực 
tế, phần lớn số thu ngân sách của chính quyền bù nhìn không dựa 
trên nền tảng của nền kinh tế trong nước, mà lại dựa chủ yếu vào 
thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu và các khoản trợ cắp, trích quỹ 
dự trữ. Do đó lạm phát là kết cục không thẻ tránh khỏi. Tình hình 
khối lượng tiền tệ lưu hành và tiền ứng cho kho bạc để chỉ tiêu cho 


1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế... Sách đã dẫn, tr. 494. 

2. Việt Nam kinh tế tập san, 9-1953, tr. 420. 

3. Hãng hàng không Việt Nam chính thức thành lập ngày 8-6-1951 với số 
vốn điều lệ là 18 triệu đồng Đông Dương (306 triệu F) đi vào hoạt động. 

4. Ngày 31-1-1875, Tổng thống Pháp ban hành Sắc lệnh thành lập Ngân 
hàng Đông Dương và giao cho Ngân hàng Đông Dương đặc quyền phát 
hành giấy bạc để sử dụng chung cho Việt Nam, Lào, Cao Miên. Đồng bạc 
Đông Dương (đ ĐD), người Pháp gọi là Piastre. 


378 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


ngân sách và chỉ số giá sinh hoạt tăng lên trong thời kỳ này được 
thể hiện như sau: 


Bảng 6: Khối lượng tiền lưu hành và tiền ứng cho kho bạc” 


Khối lượng Tiền ứng 
tiền lưu hành cho kho bạc 
(nghìn đ ĐD) (nghìn đ ĐD) 


Chỉ số giá sinh hoạt 
tháng 3-1946 = 100 


Số liệu thống kê trên đây cho thấy khối lượng tiền tệ lưu 
hành và số tiền phát hành ứng cho kho bạc của từng năm gần xấp 
xỉ nhau, có nghĩa là đại bộ phận tiền tệ lưu hành đã được ứng 
cho chi tiêu ngân sách. Chỉ số giá sinh hoạt cũng tăng nhanh 
tương ứng, thậm chí tăng nhanh hơn tốc độ tăng của khối lượng 
tiền tệ lưu hành. 

Thco số liệu của Cao ủy phủ, từ năm 1949-1950, Ngân hàng 
Đông Dương đã phát hành một khối lượng tiền mới cho Đông 
Dương là 37 triệu đồng Đông Dương để chỉ dùng các khoản trả 
lương cho công chức Pháp và Việt Nam, chi phí cho quân đội viễn 
chinh và chỉ vào các khoản trợ cấp cho các chính phủ Việt - Cao 
Miên - Lào. Số tiền này phát hành ra quá nhiều đã vượt quá cả số 
Quỹ dự trữ của Đông Dương (Fond de Reserve de L/Indochine) mà 
Ngân hàng Đông Dương gửi cho 3 xứ Đông Dương là 2.662 triệu 


1. Nguồn: Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam rừ Cách mạng tháng Tám 
đến..., Sách đã dẫn, tr. 444. 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đồng Đông Dương bằng vàng giữ ở Ngân hàng Pháp (Banque de 
France) năm 1939!. Như vậy, đồng bạc Đông Dương mất giá trị 
trên thị trường trong nước và ở cả thị tường Đông Dương. 


Từ tháng 2-1950, Quốc hội Pháp đã nhiều lần bàn về vấn đề 
tiền tệ và chuyển giao quyền sử dụng tài chính cho Quốc gia Việt 
Nam. Chính phủ Pháp quyết định mua đồng bạc Đông Dương: đưa 
phần đối chiếu thành đồng franc và giao lại cho Viện Phát hành của 
các quốc gia liên hiệp để Viện nhượng lại cho các tập đoàn công 
cộng và tư nhân đổi lây đồng bạc Đông Dương. Việc chuyển đổi 
được thực hiện qua Sở Hồi đoái Đông Dương (Office Indochinois 
de Changes, viết tắt là O.I.C.). Cơ chế chuyên đổi và tỷ giá chênh 
lệch giữa đồng franc và đồng bạc Đông Dương trên thị trường với 
giá quy định siêu lợi nhuận đã tạo nên phong trào buôn tiền để 
kiếm lời. 

Thực tế trên thị trường 1đ ĐD = 7-8,5 franc, trong khi giá chính 
thức hối đoái quy định 1đ ĐD = 17 franc. Hoạt động đầu cơ buôn 
tiền dựa trên mức chênh lệch giữa tỉ giá hối đoái chính thức với tỉ 
giá hồi đoái thực tế của đồng Đông Dương với đồng franc kết hợp 
VỚI VIỆC chuyển vốn đầu tư sang các thị trường mới đã đem lại cho 
Ngân hàng Đông Dương món lời không lồ, nâng tông số vốn từ 349 
triệu franc năm 1946 lên 502 triệu franc năm 1950. Không chỉ mang 
lợi cho Ngân hàng Đông Dương, lợi nhuận cao đã lôi kéo hàng loạt 
tướng tá, chính khách, các nhà kinh doanh vào đầu cơ buôn bạc, 
chuyên tiền. Từ Tham mưu trưởng quân đội Revers, Cao ủy Pignon, 
Tông Giám đốc Ngân hàng Đông Dương Laurent và rất nhiều tướng 
tá, sĩ quan, binh lính Pháp khác cũng tham gia vào các phi vụ buôn 
tiền. Trong số này, nỗi tiếng hơn cả có Đại tá Ballon ở tàu Pasteur, 
Đại úy Cousson, cựu Giám đốc Liêm phóng Đông Dương Amoux, 
Sohwocrer, Quản lý công ty Ciné-thstres ở Đông Dương. 


1. Tập tài liệu về tổ chức tài chính, chế độ thuế khóa của chính quyên ngụy 
và sự đối phó của ta trong các năm 1249- 1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


380 


Chương V. Biễn hậu phương của địch... 


Trong số những kẻ buôn tiền kiếm lời còn có cả những vị "tai 
to mặt lớn" người Việt, tiêu biểu là Bảo Đại. Trong bản tường trình 
của Phòng Hối đoái Đông Dương thì trong số tiền chuyển từ Đông 
Dương sang Pháp có: 


- Bảo Đại và vợ: 176.500.000 franc; 
- Chính phủ bù nhìn Trung ương: 62.600.000 franc; 
- Chính phủ Trung Kỳ: 76.000.000 franc; 
- Chính phủ Nam Kỳ: 6.700.000 franc; 
- Vài nhân vật chính trị: 60.300.000 franc; 
- Vợ chồng Didelot: 44.700.000 franc. 


Các hoạt động kinh doanh phi pháp và khai thác bóc lột đến 
cùng cực của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Đông Dương 
nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng bị suy yếu, bị lạm phát, giá 
sinh hoạt tăng cao, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. 


Song song với các hoạt động về tài chính, tiền tệ, thực dân 
Pháp đặc biệt chú trọng việc thu thuế. Chế độ thuế trực thu và thuế 
gián thu vẫn tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, chúng còn đặt thêm 
nhiễu loại thuế mới hết sức nặng nề. 

- Thuế điên thổ: Từ ngày 1-1-1949, Chính phủ bù nhìn thi hành 
Nghị định sửa đổi thuế điền thổ. Theo đó, đất trồng lúa chia thành 5 
hạng: ruộng hạng nhất mỗi năm sản xuất từ 800kg thóc trở lên nộp 
thuế 10đ ĐD/mẫu đến ruộng hạng năm sản xuất mỗi năm dưới 
250kg thóc phải nộp thuế 3đ ĐD/mẫu. Ngoài ra, đối với các loại 
đất trồng khác như trồng thuốc lá, thuốc lào, ngô, khoai, sẵn, ao 
bèo... đều có quy định mức thuế phải nộp rất cụ thể. Thậm chí đất 
hạng năm (không trồng gì được) vẫn phải nộp 0,10đ ĐD mẫu'. 


1. Tập tài liệu về tô chức tài chính chế độ thuế khóa của chính quyền ngụy 
và sự đối phó của ta trong các năm 1949-1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Thuế cư trú: vẫn giữ mức như đã ban hành từ đầu năm 1949. 
Riêng thuế đánh vào Hoa kiểu là nam giới tuổi từ 18 đến 60 phải 
đóng 150 đồng thuế chính và 25 đồng thuế phụ mỗi năm cho Quỹ 
lý sư hội. 

- Thuế nước: Kê từ ngày 1-7-1948, mỗi thước khối nước từ 
1,50 đồng tăng lên 2 đồng và quy định rằng: Trừ phụ nữ và binh 
lính, còn bất cứ ai trong nội thành từ 21 tuổi đến 60 tuổi dù quốc 
tịch nào cũng phải đóng thuế nước theo Nghị định số 189/MA ngày 
24-5-1949. 


- Thuế hằng tháng: Từ ngày 25-1-1950, đánh vào những khách 
sạn, hàng cơm, tiệm khiêu vũ, phòng trà, giải khát và các hàng 
tương tự khác phải đóng 100 đồng/tháng. 


- Thuế môn bài: các hàng kỹ nghệ và buôn bán phải đóng thuế 
theo các mức sau: Cửa hàng buôn bán to, đại kỹ nghệ, các ngân 
hàng, công ty cho vay đóng thuế môn bài 20.000 đồng; Kỹ nghệ 
bậc trung đóng thuế môn bài 10.000 đồng; Cửa hàng bán sắt, kỹ 
nghệ nhỏ, nghề tự do đóng thuế môn bài 3.000 đồng: Cửa hàng bán 
lẻ đóng thuế môn bài 2.000 đồng: Tiểu công nghệ, cửa hàng vặt 
đóng thuế môn bài 500 đồng. 

- ThuÊ chứng thư: Theo Nghị định ngày 19-11-1950 quy định 
mức nộp tiền lệ phí. Ví dụ: Sao trích lục công văn: 3 đồng; Chứng 
thư thuộc hạnh kiểm: 2 đồng; Văn tự khế ước, chúc thư chuyển 
dịch bất động sản: 5 đồng: Thị thực chữ ký giấy khai sinh, khai tử, 
giá thú: 3 đồng. 

- Thuế thổ trạch: Ngày 8-8-1949, Thủ hiến Bắc phần ra Nghị 
định đánh thuế thổ trạch chia ra thành 35 hạng như sau: Hạng từ l 
đến 10 có thuế môn bài từ 10.000 đến 60.000 đồng thì nộp thuế thổ 
trạch 6%; Hạng từ 11 đến 23 có thuế môn bài từ 1.300 đến 9.000 
đồng thì nộp thuế thổ trạch 5%; Hạng từ 24 đến 29 có thuế môn bài 


382 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


từ 500 đến 1.000 đồng thì nộp thuế thổ trạch 4%; Hạng từ 30 đến 35 
có thuế môn bài từ 200 đến 450 đồng thì nộp thuế thổ trạch 3%. 

- Thuế bưu phí: Từ ngày 1-2-1949, thư gửi trong Đông 
Dương nặng 20g đóng I đồng, 20-50g đóng I,8 đồng, 50-100g 
đóng 2,4 đồng, 100-300g đóng 3,6 đồng, 300-500g đóng 4,8 
đồng, 500-1.000g đóng 7,2 đồng, 1-1,5kg đóng 9,6 đồng, 1,5-2kg 
đóng 12 đồng. 

- Thuế chợ: có 3 mức là 100 đồng, 60 đồng, 30 đồng/tháng và 
còn có loại nộp 5 đồng, 3 đồng, I đồng. 

- Thuế sát sinh: Theo Nghị định ngày 30-11-1948, một con bò 
nộp thuế sát sinh 80 đồng, một con cừu nộp 30 đồng, một con lợn 
nộp 40 đồng. 

- Thuế xe: Nghị định ngày 10-6-1949 quy định: Mỗi tháng xe 
vận tải hành khách phải đóng 100 đồng, xe vận tải cho thuê đóng 
25 đồng, xe xích lô (cyclo) đóng 150 đồng/năm, xe kéo đóng 110 
đồng/năm, xe ngựa đóng 150 đồng/năm. 


- Thuế xa xỉ: Theo Sắc lệnh ngày 29-11-1948 quy định mức 
đánh vào các rạp du hý, tiệm nhảy, các cơ sở kinh doanh vui chơi 
giải trí bằng 30% giá vé. 

- Thuế mại chược: đánh vào các tiệm ăn, mỗi bộ mạt chược 
đóng 150 đồng/tháng. 


- Thuế thương vụ tổng số: Cũng theo Sắc lệnh ngày 29-1 !-1949 
quy định phải chịu 1% đối với các khách hàng ăn dưới 50 đồng và 
phải chịu 10% đối với các khách hàng ăn trên 50 đồng. Những 
hàng rong phải đóng 25 đồng trong 3 tháng nếu tông số thương vụ 
không quá 1.000 đồng/tháng: phải đóng 75 đồng nếu tổng số 
thương vụ không quá 3.000 đồng/tháng; phải đóng 100 đồng nếu 
tông số thương vụ không quá 4.000 đồng/tháng. 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Thuế lấy rác và xử lý đồ rác thải: đóng bằng 2% giá tiền cho 
thuê nhà. 


- Thuê nhà vệ sinh (W.C.): Trước khi đặt nhà vệ sinh phải đóng 
60 đồng. 


- Thuế giữ các súc vật, đồ đạc lưu kho: đánh vào súc vật, xe cộ, 
đồ vật bị bắt giữ: Trâu bò đóng 17 đồng/ngày; dê, cừu đóng 3 
đồng/ngày; chó, mèo đóng 4 đồng/ngày; xe kéo đóng 6 đồng/ngày; 
ôtô du lịch đóng 20 đồng/ngày; ô tô khách đóng 40 đồng/ngày. 


- ThuẾ tổng số xuất phẩm: đánh vào các nhà buôn bán hàng 
công nghệ, nếu thuế môn bài: Từ 100 đồng đến 499 đồng phải đóng 
thêm 150% chưa kế thuế; Từ 500 đồng đến 999 đồng phải đóng 
thêm 300% thương vụ; Từ 1.000 đồng đến 1.999 đồng phải đóng 
thêm 450% thương vụ; Từ 2.000 đồng trở lên phải đóng thêm 
600% thương vụ. 


- Thuế quan cảng: đánh vào các hàng hóa nhập cảng, người 
mua hàng phải chịu 1/10 giá hàng cộng với thuế quan. Ví dụ: giá 
hàng là 1.000 đồng, thuế quan là 250 đồng thì thuế quan cảng là 
(1.000 đồng + 250 đồng): 10 = 125 đồng'. 

Chính sách thuế khóa nặng nề, cộng với sự đàn áp, cướp bóc 
của thực dân Pháp làm cho đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. 
Những số liệu sau đây về chỉ số giá sinh hoạt minh chứng cho 
điều đó. 


1. Tập tài liệu vê tô chức tài chính chế độ thuế khóa của chính quyên ngụy 
và đôi phó của ta trong các năm 1949-1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
HI, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


384 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Bảng 7: Chỉ số giá sinh hoạt của người Việt Nam 
trong các năm 1947-1948! 
(Lấy chỉ số giá sinh hoạt năm 1939 = 100) 


1939 12-1947 12-1948 


l. Người Việt hạng thượng lưu 
- Thực phẩm 
- Tiên thuê nhà 
- May mặc 
- Linh tinh 


- Số trung bình 


2. Thợ thuyên người Việt 
- Thực phẩm 
- Tiên thuê nhà 
- May mặc 
- Linh tinh 


- Số trung bình 


Như vậy, nếu tính trung bình so với năm 1939, giá sinh hoạt 
của người Việt Nam cuối năm 1948 đắt gấp 92 lần (đối với người 
Việt trung lưu) và hơn 115 lần (đối với thợ thuyền người Việt). 

Trong các vùng nông thôn bị Pháp chiếm đóng, đời sống của 
nông dân càng cơ cực hơn. Khi Pháp tấn công càn quét, dân chúng 
phải tản cư, nhưng khi hồi cư về làng cũ thì nhà cửa đã bị đốt phá, 
trâu bò bị bắt, bị giết, ruộng vườn không có người chăm sóc. Đối 


1. Trích báo “Le Song” ngày 11-2-1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 2002. 


385 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


với những ngưởi buôn bán, việc kinh doanh cũng đầy khó khăn, bắt 
trắc trước sự phá hoại và cướp bóc của thực dân Pháp. 


Nhìn chung đời sống nhân dân trong các vùng do Pháp chiếm 
đóng rất khó khăn do luôn luôn bị đe dọa bởi quân Pháp khủng bó, 
bắt bớ, cướp bóc, hơn nữa lại bị bọn tễ phản động xoay sở, đè nén, 
bóp nặn thuế khóa để dâng nộp cho Pháp. Trước sự đàn áp bóc lột 
của thực dân Pháp và tay sai, nhân dân ta đã liên tiếp đứng dậy đâu 
tranh với nhiều hình thức phong phú, hoặc đấu tranh công khai, 
hoặc bí mật cất giấu thóc lúa, tài sản đưa ra vùng tự do ủng hộ 
kháng chiến, chống lại chính sách thuế khóa, từng bước làm thất 
bại âm mưu "dùng người Việt đánh người Việt", "lây chiến tranh 
nuôi chiến tranh" hết sức thâm độc của thực dân Pháp. 


3. Văn hóa - xã hội trong vùng Pháp chiếm đóng 
3.1. Văn hóa 


Đời sống văn hóa trong vùng Pháp chiếm đóng chủ yếu tập 
trung ở các đô thị lớn, còn ở những vùng nông thôn, nơi xa trung 
tâm, các hủ tục lạc hậu được duy trì và phục hồi trở lại. Các tệ nạn 
như cở bạc, rượu chè, nghiện hút tràn lan khắp nơi. Tình trạng mê 
tín dị đoan, lưu manh côn đồ không những không bị hạn chế mà 
trái lại, còn được dung túng hoành hành. Nhiều thanh, thiếu niên 
chỉ ham mê ăn chơi hưởng lạc, không suy nghĩ gì đến nghĩa vụ 
kháng chiến, đến vận mệnh của Tô quốc. 

Ở các thành phố, Pháp và Chính phủ bù nhìn ra sức tuyên 
truyền cho "những phát minh khoa học của Mỹ", "văn hóa và lối 
sống Mỹ", gây tâm lý "phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ". Các tô chức và 
các tụ điểm ăn chơi trụy lạc mọc lên như nắm. Chỉ trong một khu 
vực nhỏ của Hà Nội hay Sài Gòn đã có tới 5-6 tiệm nhảy, tiệm hút 
thuốc phiện... thu hút thanh niên đến chơi bời suốt ngày đêm. Tính 
chất hai mặt của chính sách văn hóa thực dân thể hiện ở chỗ: một 
mặt mở lại các hội hợp thiện, các quán cơm bình dân cho người lao 
động, thực hiện một số hoạt động từ thiện như phát gạo, phát vải 


386 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


cho dân nghèo để tỏ vẻ quan tâm đến người nghèo, người cô đơn 
không nơi nương tựa; mặt khác lại khuyến khích các tệ nạn cở bạc, 
rượu chè, hút xách, mại dâm; đồng thời cho phô biến rộng rãi các 
loại sách vở, tranh ảnh, chiếu phim đồi trụy, lãng mạn, gây tâm lý 
ăn chơi hưởng thụ trong nhân dân, nhất là trong thanh, thiếu niên. 


Nội dung của nên văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp mang 
nặng tư tưởng nô dịch, lạc hậu, phản dân tộc. Thực dân Pháp và đề 
quốc Mỹ đưa vào vùng Pháp chiếm đóng nhiều sách báo, phim ảnh 
khiêu dâm, đôi bại nhằm đây thanh niên vào con đường ăn chơi, sa 
ngã, quên con đường đấu tranh như Tạp chí Sống trước đã (Vivre 
đabord), Cđm giác (Sensation) và các phim "Thoát y vũ", "Đêm ở 
Balê"... Mặt khác, chúng còn tung các sách báo, phim ảnh vu khống 
các nước xã hội chủ nghĩa như cuốn Tôi chọn tự do, phim Bức màn 
sắt... Các phòng thông tin Pháp, Mỹ được mở ra ở Sài Gòn, Hà Nội 
và các thành phố lớn khác trưng bày tranh ảnh, tuyên truyền chống 
kháng chiến. Từ đầu năm 1948 đến cuối năm 1949, nhìn chung các 
hoạt động văn hóa trong vùng Pháp chiếm đóng diễn ra nghèo nàn 
về nội dung và về chất lượng nghệ thuật. Các rạp hát ở thành phó 
cũng chỉ biểu diễn các vở cải lương, hoặc những tích tuồng cổ. 
Thời gian này nhân dân vẫn thường đến xem các buôi biêu diễn của 
một số gánh hát nỗi tiếng như: Kim Chung, Chuông Vàng ở Hà 
Nội, Gió Nam ở Sài Gòn. Các rạp chiếu phim đã bắt đầu hoạt động 
trở lại, nhưng vẫn chiếu những phim cũ đã chiếu từ trước. Đó là các 
rạp Majestic, Eden, Đại Nam ở Hà Nội; Eden, Majestic, Hưng Đạo, 
Casino ở Sài Gòn. Trong lĩnh vực âm nhạc cũng không có gì khá 
hơn sân khấu và phim ảnh. Những bản nhạc, lời ca với nội dung 
lãng mạn, đầy chất ủy mị nhằm ru ngủ quân chúng, gây nên những 
suy nghĩ bế tắc trong cuộc sống của thanh thiếu niên. 

Ngày 30-11-1948, Pháp và chính phủ bù nhìn cho thành lập Sở 
Thông tin Tuyên truyền Bắc Việt theo Nghị định số 909-TTP-ND. 
Để kiểm soát báo chí xuất bản hằng ngày, hằng tuần hay xuất bản 
vào từng thời kỳ nhất định; kiểm soát mọi hoạt động in ấn, tô chức 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


và kiểm soát việc thông tin trên khắp địa hạt Bắc Việt (trừ Hà Nội 
do Bộ Thông tin điều khiển). 


Ở Trung Kỳ thành lập Sở Thông tin và Tuyên truyền Trung Kỳ. 
Ở Nam Kỳ thành lập Nha Thông tin Nam Việt. 


Từ cuối năm 1949 và năm 1950, đời sống văn hóa - nghệ thuật 
trong vùng Pháp chiếm đóng đã có những thay đổi so với trước. 
Trong các thành phó, dân hồi cư trở về ngày càng đông, nông dân ở 
các vùng nông thôn xung quanh các thành phố, thị xã cũng đổ xô 
vào thành phố tìm việc làm, do đó nhu cầu về văn hóa cũng tăng 
lên. Mặt khác, từ khi có "viện trợ" Mỹ đỗ vào Đông Dương, hàng 
"viện trợ" Mỹ đã cùng với "lối sống Mỹ", "văn hóa Mỹ" theo chân 
vào Đông Dương, ít nhiều kích thích nhu cầu hưởng thụ văn hóa, 
lối sống xa xi của một bộ phận cư dân ở các thành phố lớn. Trong 
số dân hỗồi cư vẻ thành phố có cả những văn nghệ sĩ mới trở về từ 
những vùng căn cứ kháng chiến. Họ đem theo những sáng tác mới 
và cả những âm hưởng hào hùng của không khí kháng chiến về các 
thành phố. Các đoàn ca múa nhạc, các sân khấu tiếp tục biểu diễn 
những vở diễn tuồng, chèo, cải lương; bên cạnh đó là những vở 
kịch mới mà phần lớn được sáng tác trong vùng kháng chiến. 
Những chương trình biểu diễn các tác phẩm như: Tạ Từ của Tô Vũ, 
Bên cẩu Biên giới và Tiếng hát sông Lô của Phạm Duy, Tiếng 
chuông nhà thờ của Nguyễn Xuân Khoát, Tiếng trồng Hạ Hôi của 
Hoàng Như Mai, Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng, Một đêm 
Liêu Trai của Vũ Hoàng Chương đã thu hút được đông đảo khán 
giả đến xem. 


Việc xuất bản sách, báo chí thời kỳ này kém do sự kiểm duyệt 
báo chí rất chặt chẽ của thực dân Pháp, nhất là từ ngày 19-5-1950, 
Trần Văn Hữu ban hành Nghị định số 81/SC tái lập chế độ kiểm 
duyệt báo chí. Trước đó, những tờ báo như: "Tin Điển", "Văn Hóa", 
"Kiến Thiết", "Việt Báo", "Tân Việt", "Ánh Sáng", "Sài Gòn mới", 
thậm chí cả những tờ báo tiếng Pháp như tờ Lendemains, Justice, 
Sud với những bài báo có nội dung ủng hộ kháng chiến, lên án 


388 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


chiến tranh xâm lược vẫn được tự do xuất bản thì giờ đây, những tờ 
báo có nội dung như trên phải ngừng hoạt động công khai, chỉ 
những tờ báo phục vụ chế độ thực dân Pháp tiếp tục hoạt động. 


Sách thời kỳ này có một số tiểu thuyết, truyện ngắn được xuất 
bản nhưng không có gì đặc sắc về nội dung nghệ thuật. Còn lại 
phần nhiều là sách cũ được tái bản. Ở thành phó lớn có thể mua 
sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Đặc biệt là sách học tiếng Pháp và 
tiếng Anh bán rất chạy. Các loại sách giáo khoa cũng được nhiều 
người tìm mua. Ở các tỉnh cũng xuất bản sách báo riêng như tờ 
Nam Định tuần báo, năm 1950 đôi tên thành Sơn Nam, ở Bùi Chu 
cũng có ra tở “Thời Mới". Sách báo từ Hà Nội và Sài Gòn - Chợ 
Lớn đưa về các tỉnh phần lớn chỉ lưu hành trong nội thành, không 
máy khi đưa được về các vùng nông thôn. Nội dung cũng vẫn chỉ là 
tuyên truyền cho Pháp, Mỹ, xuyên tạ chủ nghĩa cộng sản, nói xấu 
Chính phủ kháng chiến, tuyên truyền gây thanh thế và ảnh hưởng 
cho Bảo Đại, xuyên tạc giá trị tiền Việt Nam, gây mất lòng tin của 
nhân dân đối với kháng chiến. 


3.2. Giáo dục 


Trong những năm 1948-1949, ngân sách thực dân Pháp dành 
cho giáo dục đào tạo tăng dần, năm 1949 là 115.576.000đ ĐD, năm 
1950 tăng lên là 177.951.000đ ĐD. Hệ thống các trường đo Pháp 
trực tiếp đào tạo đã thu hẹp hơn kể từ sau khi Chính phủ Bảo Đại 
thành lập. Ngược lại, hệ thống các trường do chính quyền bù nhìn 
quản lý đã mở rộng thêm. 

Năm học 1948-1949, Pháp cho thành lập 3 trường là: Trường Y 
- Dược (Facultẻd Médecme - Odontologie), trường Luật (Faculté 
Drort), Trường Khoa học (Faculté Sclence), trong đó trường Y - 
Dược hoạt động mạnh nhất, có 150 sinh viên theo học. 


Trong năm đầu của năm học 1949-1950, để phục vụ cho các 
hoạt động chiến tranh, Pháp và chính quyền bù nhìn đã thành lập 
trường Hạ sĩ quan ở Quảng Yên và trường Sĩ quan ở Nam Định. 


389 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Học sinh các trường này phần lớn là những thanh niên do bị bắt đi 
lính hay bị bắt trong các cuộc càn quét của quân Pháp, chỉ có rất ít 
người tự nguyện theo học. 


Năm học 1949-1950, Bộ Quốc gia giáo dục bù nhìn quyết định 
mở thêm các trường: Đại học Văn chương, Cao đăng Sư phạm, Ban 
Sinh - Lý - Hóa, trường Quốc gia Mỹ thuật và Kỹ nghệ. Học sinh 
muốn học phải có bằng Tú tài Pháp. Riêng trường Quốc gia Kỹ 
nghệ và Mỹ thuật chỉ nhận học sinh đã có bằng Tú tài phần thứ 
nhất hay trung học Đệ nhị cấp. Trường Kỹ nghệ thực hành chỉ nhận 
học sinh từ 15 đến 22 tuổi với học vấn thấp nhất là đã qua lớp Nhì 
trường tiểu học. 


Việc cấp phát học bổng cũng là một nội dung trong Chương 
trình của Bộ Quốc gia giáo dục. Năm học 1949-1950, Bộ Quốc gia 
giáo dục bù nhìn đã cấp học bổng cho 29 sinh viên đi du học tại 
Pháp, Thụy Sỹ và 5 suất học bỗng cho sinh viên theo học các 
trường ở Việt Nam'. 


Cuối tháng 12-1949, Hội đồng học bổng đã quyết định cấp 103 
suất học bỗng 120đ ĐD/tháng và 205 suất học bổng 60đ ĐD/tháng 
cho học sinh các trường trung học công Bắc Việt. Đồng thời cấp 
1.216 suất học bổng 30đ ĐD/tháng cho học sinh các trường tiểu 
học công Bắc Việt. Ngoài ra, Sở học chính Bắc Việt còn cấp 125 
suất học bổng hay trợ cấp mức 400đ ĐD/suất cho các học sinh 
nghèo và ngoan học tại các trường tư thục. Một số trợ cấp với tổng 
số tiền là 50.000đ ĐD cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội 
chưa được nhận học bồng của Bộ Quốc gia giáo dục và một trợ cấp 
50.000đ ĐD cho Hội bảo trợ du học sinh mới thành lập ở Hà Nội. 
Ngoài ra còn cấp 50.000đ ĐD cho Sở Học chính Bắc Việt mua học 
phẩm để phân phát cho học sinh nghèo trường tiểu học, hương học, 


1. Báo cáo của Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội về hoạt động giáo 
đục bủ nhìn và tình hình các Giáo sư trường Chu Văn An. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 979. 


390 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


sơ học cấp tốc, trang niên giáo dục tại Bắc Việt. Mặc dù vậy, việc 
đào tạo giáo dục nói chung vẫn không phát triển, số lượng học sinh 
vẫn rất ít. Năm học 1948-1949 chỉ có 1.046 sinh viên các trường 
đại học và cao đăng. Năm học 1949-1950 cũng chỉ có 1.117 sinh 
viên. Số Giáo sư cũng không nhiều, hơn nữa nhiều giáo sư giỏi, có 
danh tiếng như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Hưởng, Đinh Văn 
Thắng, Phạm Kim Lương, Trần Kim Quan, Đỗ Hữu Định đã rời 
khỏi trường sở ra vùng căn cứ tham gia kháng chiến chông Pháp. 


Hệ thống các trường trung học thời kỳ này cũng đã có sự thay 
đổi. Ngày 29-12-1949, Bảo Đại ký Sắc lệnh số 96/GD ấn định các 
bậc học ở Việt Nam. Trong năm học 1949-1950, Bộ Quốc gia giáo 
dục bủ nhìn quyết định áp dụng trong toàn quốc (vùng Pháp chiếm 
đóng) một chương trình giáo dục mới, chương trình này còn được 
gọi là "Chương trình giáo dục Phan Huy Quát” (mang tên của Bộ 
trưởng Bộ Quốc gia giáo dục bù nhìn lúc đó). 


Theo chương trình giáo dục mới, bậc trung học quy định 
chương trình học 7 năm rồi mới thi tú tài. Trong 4 năm đầu có 2 
ban là: Ban A (cô điển) và ban B (sinh ngữ). Từ Đệ tam đến Đệ tứ 
niên có 3 ban là: ban khoa học, ban sinh ngữ, ban cô điển. 


Các môn học quy định tiếng Việt dùng làm chuyên ngữ, Pháp 
văn là sinh ngữ chính, ngoài ra còn dạy thêm Anh văn trong suốt cả 
7 năm. Các môn loán, Lý, Hóa, ngoài những nguyên tắc căn bản 
và lý thuyết cốt yếu, còn chú trọng phần thực hành và lập các 
phòng thí nghiệm tại các trường trung học. Môn Lịch sử Việt Nam 
và Địa dư Việt Nam được nâng lên là hai môn học quan trọng. Từ 
năm thứ ba, học sinh còn được học môn Lịch sử thế giới và Địa lý 
thế giới. Chương trình giáo dục mới cũng chú ý đến phần đức dục 
và thê dục. Môn Luân lý và giáo dục công dân học trong 4 năm 
đầu, môn Thẻ thao có thêm các buổi luyện võ bị cho học sinh. 


Đối với hệ thống các trường tiểu học, chương trình giảng dạy 
trong các trường chuyên dạy những bài bằng tiếng Việt, bỏ hăn 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tiếng Pháp. Chương trình học có các môn: Chính tả, Việt sử (Lịch 
sử Việt Nam), Đức dục, Tính đố, Cách trí, Ngữ vựng, Vệ sinh, Địa 
lý, Vẽ... Học 4 năm thì được nhận bằng Sơ học bồ túc, sau đó tiếp 
tục vào học các trường trung học. 


Thời kỳ này, số lượng học sinh trong các trường trung học và 
tiểu học đã tăng hơn. Năm 1949-1950 có 264.011 học sinh trường 
công và 52.081 học sinh trường tư. Như vậy, tổng số học sinh trung 
học và tiểu học là 316.092 học sinh. Nếu căn cứ theo số dân thì ở 
Bắc Bộ cứ 1.000 dân thì có 18 người đi học, ờ Nam Bộ có 52 người 
đi học. Trong đó tỷ lệ học sinh ở các trường vùng đô thị cao hơn rất 
nhiều so với các vùng nông thôn. Sở dĩ như vậy vì sự phân bố 
không đều của hệ thống các trường học trên toàn quốc. Ví dụ: riêng 
ở Hà Nội có 10 trường công vừa trung học vừa tiểu học, khoảng 50 
trường tư thục vừa trung học vừa tiểu học. Hệ thống trường công có 
khoảng 10.000 học sinh và 200 giáo viên. Lương của giáo viên mức 
thấp nhát là 2.000đ ĐD/tháng, mức cao nhất là 6.000đ ĐD/tháng?. 


Dưới bậc trung học và tiêu học có các trường mẫu giáo. Trong 
năm học 1949-1950, Bộ Quốc gia Giáo dục bù nhìn đã cho mở một 
lớp huấn luyện giáo viên mẫu giáo gồm có 30 học viên. Các nữ 
sinh tốt nghiệp lớp huấn luyện được bỗ trí vào ngạch giáo viên mẫu 
giáo. Đồng thời mở 2 lớp mẫu giáo thực hành để huấn luyện cho 
giáo viên mẫu giáo, mỗi lớp nhận 20 trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. 


Cũng trong thời gian này, từ ngày 16-1-1950 đến ngày 16-6- 
1950, chính quyền Bảo Đại còn tô chức lớp huấn luyện giáo viên 
Dân huấn vụ. Lớp có 60 người theo học. Tốt nghiệp khóa học, họ 
được cử làm giáo viên các lớp phô thông dân huắn vụ. Dân huấn vụ 
thực chất là một bộ phận của Bộ Thông tin tuyên truyền bù nhìn. 


1. Annuaire Statistique de LIndochine, p. 81. 


2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Việt Nam Công an vụ số 122/NCB3 ngày 
1-4-1951. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ 
sơ số 970. 


392 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Mục đích của tổ chức đó là đào tạo nhân viên và gây ý thức chính 
trị trong nhân dân một cách có lợi cho chính quyên bù nhìn. 


Để thực hiện sự cưỡng bức giáo dục, trong năm học 1949-1950, 
Bộ Quốc gia Giáo dục bù nhìn còn đặt ra 2 ngành học mới là Sơ học 
cấp tốc và Trang niên giáo đục với mục đích làm cho dân chúng, 
nhất là người lao động, trong một thời gian rất ngắn đã có thê biết 
đọc, biết viết chữ Quốc ngữ và hiểu biết tối thiểu về nền tiểu học. 

Cùng với việc tổ chức các lớp Dân huấn vụ, Sơ học cấp tốc, 
Trang niên giáo dục, chính quyền bù nhìn còn chỉ thị cho các địa 
phương thành lập Ủy ban văn hóa đê kiêm soát những người chưa 
biết chữ. Tòa Tỉnh trưởng các tỉnh quy định mọi người phải đi 
học, hạn trong 6 tháng ai cũng phải biết đọc, biết viết. Hết hạn 6 
tháng, Ủy ban văn hóa kiểm tra, nếu người nào đã được thúc giục 
3 lần vẫn không chịu đi học thì sẽ bị thu giấy căn cước, không 
được hưởng những phẩm vật trợ cấp và không được đi chợ mua 
bán. Mỗi Ủy ban văn hóa có 6 người, gồm I trưởng ban, I phó 
ban, 1 thư ký, 1 thủ quỹ và 2 ủy viên. Công bằng mà nói những 
lớp học theo kiểu trên đây ít nhiều có mặt tích cực của nó, đã giúp 
cho một bộ phận khá lớn dân chúng, nhất là người lao động nghèo 
biết đọc, biết viết. Cũng nhân dịp này, ta đã tìm cách liên hệ với 
các giảng viên để giải thích rõ chủ trương của Chính phủ ta và bắt 
họ dạy học theo chương trình giáo khoa của ta để thực hiện chống 
nạn mù chữ và tuyên truyền kháng chiến cho nhân dân trong vùng 
Pháp chiếm đóng. 


Nhìn chung hoạt động giáo dục đào tạo trong vùng Pháp chiếm 
đóng còn nhiều bất cập. Các trường không thu hút được nhiều học 
sinh theo học, mục đích và chương trình học tập mang tính chất nô 
dịch của nền giáo dục thực dân. 

3.3. Ytế 


Công tác y tế xã hội trong vùng Pháp chiếm đóng trong những 
năm từ 1948-1950 phát triển hơn trước, song không đồng đều giữa 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thành thị và vùng nông thôn. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa 
bệnh cho số dân ngày càng đông lên ở các đô thị và nhất là phục vụ 
đội quân đông đảo lính viễn chinh Pháp và binh lính người bản xứ, 
Pháp đã dành một khoản chỉ phí cho công tác y tế và vệ sinh tương 
đối khá. Năm 1949, tông chi phí cho nhân viên và thiết bị y tế ở Bắc 
Bộ là 17.087.000đ ĐD, ở Trung Bộ chi cho y tế và cứu tế là 
17.722.000đ ĐD, ở Nam Bộ là 346.023.000đ ĐD, trong đó phần 
ngân sách địa phương hàng tỉnh và thành phố ở Nam Bộ chỉ cho y tế 
là 35.404.000đ ĐD, đến năm 1950 tăng lên 45.675.000đ ĐD trong 
tông ngân sách địa phương của Nam Bộ là 648.261.000đ ĐD'. 


Số lượng các cơ quan y tế được xây dựng năm sau tăng hơn 
năm trước, tuy nhiên vẫn chỉ tập trung ở các thành phố, còn vùng 
nông thôn có rất ít, hoặc không có. Năm 1949, Pháp xây dựng 16 
bệnh viện, 20 phòng y tế, 143 trạm xá, 28 nhà thương từ thiện, 31 
nhà hộ sinh độc lập, 79 nhà hộ sinh liên kết với các cơ quan vệ 
sinh, 33 nhà thương nhi từ thiện. Ngoài ra còn xây dựng l bệnh 
viện chữa bệnh truyền nhiễm, 1 bệnh viện chữa bệnh hoa liễu, 2 
bệnh viện lao, 2 nhà thương chữa bệnh phong, l viện tâm thần, 3 
trại phong trên đất liền. Năm 1950, số lượng các cơ quan y tế tăng 
lên gồm 19 bệnh viện, 26 phòng y tế, 200 bệnh xá, 37 nhà thương 
từ thiện, 96 nhà hộ sinh độc lập, 89 nhà hộ sinh liên kết với các cơ 
quan vệ sinh, l bệnh viện chữa bệnh ung thư, 4 nhà thương từ thiện 
chữa bệnh hoa liễu, 2 nhà thương chữa mắt, 2 nhà thương chữa 
bệnh lao, 5 nhà thương chữa bệnh phong, 8 viện dưỡng lão, 13 trại 
trẻ mồ côi, 1 trại phong gần biển, 5 trại phong trên đất liền. 

Kết quả của đầu tư cho công tác y tế và vệ sinh cũng ít nhiều có 
tác dụng, đã phần nào cải thiện tình hình y tế và vệ sinh môi 
trường, đặc biệt là ở các thành phó, thị xã lớn. Người dân có cơ hội 
được dùng những loại thuốc tây để chữa bệnh mà trước đó được coi 


l. Annuaire Statistique de Lindochine, 1950, tr. 223, 225. 
2. Annuaire Statistique de L'indochine, 1950, tr. 45. 


394 


Chương V. Biến hậu phương cúa địch... 


là quý hiểm, như: Penycilyne, Aspirin, Quinine... Các cơ sở khám, 
chữa bệnh kể cả công, tư và từ thiện đều được trang bị những thiết 
bị y tế tốt hơn, hiện đại hơn so với trước. 


Công tác vệ sinh phòng bệnh, tuyên truyền cho lối sống ăn ở 
sạch sẽ, giữ vệ sinh chung được chú ý phố biến trong nhân dân. 
Theo định kỳ, các đội y tế phòng dịch tỏa đi khắp các thành phó, 
thị xã để phun thuốc diệt muỗi, diệt ruồi, diệt chuột phòng bệnh 
sốt rét, tả ly, dịch hạch, thương hàn, chủng đậu và tiêm phòng một 
số bệnh dịch khác. Tuy nhiên, công tác tiêm chủng, vệ sinh phòng 
bệnh cũng chỉ thực hiện được ở những thành phố lớn, các đô thị là 
nơi tập trung đông dân cư và ở những nơi xung quanh các thành 
phó, thị xã lớn. Hơn nữa, công tác vệ sinh phòng bệnh nhiều lúc, 
nhiều nơi chỉ có tính chất chiếu lệ, nhất là ở các vùng sâu vùng Xã, 
do đó hiệu quả không cao, không hoàn toàn kiểm soát được các ô 
dịch bệnh. 


Ở một số địa phương, bệnh hoa liễu phát triển mạnh do vệ sinh 
kém, tệ nạn gái mại dâm khá phố biến. Ngoài ra là các bệnh sốt rét, 
tả, thương hàn cũng thường xảy ra, đặc biệt là ở những vùng miễn 
núi và vùng nông thôn. Ở những nơi đó tình trạng y tế hết sức kém 
cỏi, người dân thiếu kiến thức về vệ sinh, phòng và chữa bệnh, cơ 
sở y tế, dụng cụ y tế quá ít, quá lạc hậu, thuốc men không đủ cho 
những vùng xa xôi, khiến cho người dân trông chờ vào cúng vái và 
chủ yếu dùng thuốc nam, lá cây cỏ đề chữa bệnh. Phân lớn các làng 
không có trạm xá, không có y tá để chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Thường thường phải vài ba làng mới có một trạm xá, một y tá, 
một nhà hộ sinh và một bà mụ đỡ đẻ với một số thiết bị y tế hết sức 
đơn giản và một số loại thuốc chữa bệnh thông thường. 


Tình hình y tế của nhiều vùng miền núi và nông thôn trong 
vùng Pháp chiếm đóng rất thấp kém. Các cơ quan y tế không thê 
nào đảm đương nỗi việc vệ sinh, phòng và chữa bệnh cho nhân dân. 
Cũng chính vì vậy mà đã xảy ra một thực tế là ở nhiễu nơi, chính 
quyền kháng chiến đã phải cử y tá, y sĩ, bác sĩ mang theo thuốc men, 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thậm chí thành lập cả đội công tác lưu động thâm nhập vào một số 
vùng Pháp chiếm đóng để giúp nhân dân chữa bệnh và phòng một 
số dịch bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, ở Nam Bộ có nhiều bác sĩ, được 
sĩ giỏi đã rời bỏ Sài Gòn, hoặc các thành phó lớn, rời bỏ cuộc sống 
sung sướng đẻ ra bưng biển tham gia kháng chiến, chấp nhận cuộc 
sống kham khỏ, nguy hiểm, điều kiện làm việc thiếu thốn để cống 
hiến tài năng, sức lực cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Nhiều 
người dân thành phố khi bị bệnh đã lần mò vào tận vùng kháng 
chiến để được các thầy thuốc kháng chiến chữa bệnh. Điều đó phần 
nào nói lên được tắm lòng nhân hậu của người Việt Nam, của sức 
mạnh đoàn kết toàn dân tộc chống kẻ thù xâm lược. 


Tóm lại, hoạt động văn hóa - giáo dục và y tế trong vùng Pháp 
chiếm đóng thời kỳ này chủ yếu thâu tóm mọi hoạt động trong 
phạm vi các thành phó, thị xã, không gây ảnh hưởng nhiều trong 
nhân dân ở các vùng nông thôn và miễn núi xa xôi. Các hoạt động 
văn hóa, xã hội và y tế chỉ chú trọng đến mục tiêu phục vụ chính 
sách cai trị và nô dịch về văn hóa của thực dân Pháp, không hề 
quan tâm chú ý đến đời sống văn hóa tỉnh thần cũng như sức khỏe 
của người dân lao động. 


II HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA QUÂN ĐỘI PHÁP, 
CUỘC ĐÁU TRANH CỦA QUÂN VÀ DÂN TA LÀM THÁT BẠI 
CHÍNH SÁCH "DÙNG NGƯỜI VIỆT ĐÁNH NGƯỜI VIỆT", 
"LÁY CHIẾN TRANH NUÔI CHIẾN TRANH" CỦA THỰC 
DÂN PHÁP 


1. Hoạt động quân sự của quân đội Pháp 


Sau thất bại ở Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, quân Pháp ngày 
càng lâm vào tình thế khó khăn về quân sự, chính trị và kinh tế. 
Việc hồi hương 7.000 binh lính Pháp vào đầu năm 1948 đã làm cho 
quân số của lực lượng viễn chỉnh Pháp càng thêm thiếu hụt nghiêm 
trọng. Theo tài liệu của cơ quan Tham mưu Pháp, quân số của Pháp 
cỏ 68 tiêu đoàn bộ binh và biệt kích (trong đó có 38 tiểu đoàn 


396 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


ngụy), 5 cụm pháo binh, 25 phân đội trinh sát, 2 chi đội xe lội 
nước, một số đơn vị xe tăng. Ngoài ra còn có 25 đơn vị địa phương 
quân (cỡ tiểu đoàn)". 


Thực dân Pháp đã thấy rõ rằng cuộc chiến tranh sẽ kéo dài, 
không thể sớm kết thúc. Do đó, chúng đã quyết định tập trung lực 
lượng để bình định, củng cố những vùng đã chiếm đóng, xúc tiến 
mạnh việc lập chính quyền bù nhìn và quân đội tay sai; đồng thời ra 
sức càn quét, cướp bóc vơ vét kinh tế đề phục vụ cho cuộc chiến 
tranh xâm lược. 


Lô cốt Pháp trong hệ thống phòng thủ của De Latour 


Nguồn: Stanley L. Kialer. Encyclopedia of the Vietnam war, p. 132. 


Thời kỳ này, quân Pháp tiếp tục đánh sâu vào vùng nông thôn 
của ta, mở rộng phạm vi chiếm đóng, khống chế phân lớn vùng 
đồng bằng Bắc Bộ, tuyến đồng bằng ven biển và Nam Trung Bộ. 


1. Bộ Tông tham mưu, Lịch sư Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống 
Pháp (1945-1954), xuât bản năm 1991, tr. 234. 


397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chúng cho xây dựng rất nhiều đồn bốt, tháp canh, hầu như làng 
xóm nào cũng có đồn bốt của Pháp. Khi vùng Pháp chiếm đóng mở 
rộng ra; đồng thời cũng có nghĩa là vùng nông thôn tự do của ta bị 
thu hẹp lại tương ứng. 


Ở Nam Bộ, khi De Latour thay Nyo' làm Tư lệnh quân viễn 
chinh Pháp ở Nam Đông Dương thì các vị trí chiếm đóng được 
chúng xây dựng thành các tháp canh (Tour de garde) cao từ 5 đến 6 
mét, xây bằng gạch hoặc tre, gỗ. Mỗi tháp canh có khoảng ] tiểu đội 
lính đóng giữ, dưới sự chỉ huy của I sĩ quan hoặc hạ sĩ quan Pháp. 
Năm 1948, ở Nam Bộ có khoảng 2.000 tháp canh. Trên các tuyến 
đường giao thông quan trọng cách từ 1 đến 2km lại có I tháp canh. 


Ở Bắc Bộ, những đồn bốt mới được xây dựng đã trở thành 
những cứ điểm nhỏ, với số quân đông hơn trước, thường từ 1 trung 
đội đến 1 đại đội có hỏa lực mạnh đóng giữ ở những vị trí trọng yếu 
có bố trí lính Âu - Phi. Các cứ điểm được bố trí thành hệ thống có 
pháo binh bảo vệ, khi cần có lực lượng cứu viện tới ứng chiến. Đầu 
năm 1948, ở Cao - Bắc - Lạng có 68 vị trí, giữa năm 1948 đã tăng 
lên 79 vị trí với quân số chiếm đóng từ 2.500 quân lên 6.900 quân. 
Ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Pháp cho xây dựng thêm 100 cứ điểm. 
Ở Liên khu III, Pháp cũng cho xây dựng thêm 53 cứ điểm, số quân 
chiếm đóng từ 12.000 quân tăng lên 25.000 quân. Cùng với việc 
xây thêm nhiều đồn bốt, thực dân Pháp còn tăng cường tuyến lính 
người Việt làm nhiệm vụ canh gác, tuần phòng tại các làng xã. Lực 
lượng này gọi là Hương dũng, có nơi gọi là lính Dõng, Thân binh, 
Bảo an binh, lính Bảo hoàng hoặc lính Quốc gia. 


Mỗi khi kiểm soát được vùng nào là quân Pháp tiến hành ngay 
việc bắt lính để tổ chức việc canh gác, dò xét, tuần tra giữ làng xã. 
Mỗi làng có từ 5 đến 10 hương dũng. Số hương dũng được huấn luyện 


I. De Latour thay Nyo làm Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Nam Đông 
Dương từ tháng 7-1947 đến tháng 10-1949. 


398 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


ngắn ngày ở trong các đồn binh của Pháp. Hương dũng nhận lương 
hằng tháng từ quỹ làng xã. 


Tại các vị trí, Hương dũng phải gác cả ngày lẫn đêm, còn lính 
Pháp chỉ gác ban ngày, nếu có gác chung thì hương dũng phải gác 
ở vòng ngoài. Có nơi sợ hương dũng bỏ trốn, Pháp xích chân họ 
trong vọng gác. 


Trong các cuộc hành quân càn quét, quân Pháp bắt lính người 
Việt đưa đường, khuân vác, có khi làm cả phiên dịch. Lương của 
lính người Việt đóng trong các vị trí của Pháp, có nơi do quỹ làng xã 
trả, có nơi do Pháp trả, lương từ 180 đến 210 đồng/tháng. Đề có tiền 
nuôi binh lính người Việt, Pháp bắt hội tề thu thuế ngụy binh, nam 
giới từ 18 tuôi trở lên phải đóng 20 đồng mỗi người một tháng'. 

Từ năm 1949, quân Pháp trên chiến trường Đông Dương bị 
thiếu hụt nghiêm trọng về quân số, do đó phải căng mỏng lực 
lượng ra để đối phó với cuộc chiến tranh du kích của ta đang ngày 
càng phát triển. Theo thống kê của Yves Gras, cuối năm 1948 số 
quân Pháp ở Đông Dương là 120.000 quân, cuối năm 1949 là 
140.000 quân”. 


Trong tình thế khó khăn và bị động, Pháp đã cử Đại tướng 
Revers, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, cùng 6 nghị sĩ Quốc 
hội Pháp sang Đông Dương để nghiên cứu tình hình (từ ngày l6 
tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 1949). Sau khi nghiên cứu thực 
địa và trao đôi với các tướng tá ở Đông Dương, trở về Pháp, Revers 
đã xây dựng một bản kế hoạch gọi là "Kế hoạch Revers". Trước hết 
Revers chủ trương chiến thuật "khóa then cửa", khóa chặt biên giới 


1. Báo cáo của UBKCHC Liên khu I về 1000 ngày kháng chiến từ 19-12- 
1946 đến tháng 5-1948. Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Liên khu 
ủy Việt Bắc và các Khu ủy tiền thân, Đơn vị bảo quản số 74. 

2. Yves Gras, Histoire de la Guerre d'Ilndochine, Ed. Plon, Paris, 1979, 
p- 314-318. 


399 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việt - Trung để cô lập lực lượng kháng chiến. Mặt khác tung quân 
đánh rộng ra vùng Trung du, lập ra hành lang Đông - Tây để ngăn 
cách Việt Bắc với Khu III, Khu IV, Khu V. Tại Khu III, Pháp mở 
rộng phạm vi chiếm đóng ra các tỉnh phía Nam sông Hồng, kéo dài 
phòng tuyến đến tận Hòa Bình. Ở Khu IV, Pháp mở rộng hành lang 
Bình - Trị - Thiên để cắt đứt đường liên lạc giữa Khu IV và Khu V. 
Kết hợp hệ thống đồn bốt, tháp canh với càn quét, khủng bố để cắt 
liên lạc giữa Khu VII và Khu VIII ở Nam Bộ. Coi Bắc Bộ là chiến 
trường chính nên Revers chủ trương tập trung quân bình định. Đối 
với chiến trường Nam Bộ thì rút bỏ những vị trí xa căn cứ, khó 
kiểm soát, tăng cường lực lượng quân đội, vũ khí trang bị và xây 
dựng hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc nhằm biến đồng bằng 
Nam Bộ thành khu vực an toàn, là hậu phương dự trữ chiến lược 
cho cuộc chiến tranh xâm lược. 


Tính đến giữa năm 1949, Pháp đã tăng cường thêm viện binh 
cho Nam Bộ, bao gồm 104 thủy quân, 1.194 lính không quân, về lục 
quân có 372 sĩ quan, 1.067 hạ sĩ quan, 6.793 binh lính người Pháp, 
4.081 lính thuộc địa, 3.871 lính lê dương: về cơ giới có 43 máy bay, 
15 xe tăng, 156 xe Jeep, 617 xe tải, 37 Bateau Dict'. Pháp đã lập ở 
Khu VII tổng cộng là 453 đồn bốt, tháp canh với 16.216 quân. Riêng 
khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn có 516 đồn bốt, tháp canh với 10.017 
quân. Ở Khu VIII có 1.306 đồn bốt, tháp canh với 32.716 quân. Ở 
Khu DX có 656 đồn bốt, tháp canh với 15.703 quân”. 


Đi đôi với những hoạt động quân sự, về chính trị, Pháp lôi 
kéo Bảo Đại để thành lập Chính phủ; đồng thời xúc tiến việc lôi kéo, 


1. Công văn về việc viện binh của Pháp đến Nam Bộ các tháng 5 - 6 - 7 - 8- 
1949, số 1581 CT/QS ngày 17-11-1949 của Việt Nam Công an vụ. Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1458. 

2. Viện Lịch sử Quân sự Việ Nam, Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 
1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 382. 


400 


Chương V. Biễn hậu phương của địch... 


mua chuộc các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo và một bộ phận 
của Bình Xuyên, sử dụng lực lượng vũ trang tôn giáo chống lại 
kháng chiến. Càng ngày mức độ khốc liệt của cuộc chiến tranh 
càng tăng lên, nhất là khi Pháp quyết định tăng cường viện binh; 
đồng thời đặt trọng tâm vào việc phát triển quân đội tay sai, xây 
dựng một đội quân gồm 5.000 lính người bản xứ. Sử dụng lực 
lượng lính Âu - Phi tập trung thành lực lượng cơ động mở các 
đợt càn quét, khủng bố chống phá phong trào chiến tranh du 
kích, chuẩn bị những đợt tiến công lớn hòng tiêu diệt bộ đội chủ 
lực của ta. 


Tháng 9-1949, M. Carpentier thay H. Blaizot làm Tống chỉ huy 
quân Pháp ở Đông Dương'. Carpentier cho quân liên tiếp mở các 
cuộc hành quân càn quét khủng bố với quy mô lớn gồm cả tâu 
chiến, máy bay, xe tăng và đại bác yêm trợ cho lực lượng bộ binh 
đánh vào một số khu vực ở Chợ Lớn, Tân An - Mỹ Tho, Rạch Giá, 
Đồng Tháp Mười, Cao Lãnh, vùng Bảy Núi thuộc Nam Bộ. 


Tại các tỉnh đồng bằng dọc theo tuyến ven biển Nam Trung Bộ, 
quân Pháp tô chức nhiều cuộc hành quân với quy mô vừa và nhỏ, 
càn quét, đánh phá, cướp bóc của cải của nhân dân trong vùng 
chúng kiểm soát và tiến công các căn cứ của ta trong vùng này; 
đồng thời tích cực áp dụng "chiến thuật tháp canh" xây dựng nhiều 
cứ điểm hòng phá chiến tranh du kích của ta. Tính đến đầu năm 
1950, số cứ điểm, kẻ cả lô cốt, ở các mặt trận miền Nam Trung Bộ 
bao gồm: Tây Nguyên có 93 cứ điểm, Quảng Nam - Đà Nẵng có 
160 cứ điểm, cực Nam Trung Bộ có 790 cứ điểm”. Trong thời gian 


1. M. Carpentier làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chính Pháp ở Đông 
Dương từ tháng 9-1949 đến tháng 12-1950; Đại tướng De Lattre de 
Tassigny được cử sang làm Cao ủy kiêm Tổng chỉ huy quân đội viễn 
chinh Pháp ở Đông Dương. 

2. Hoạt động của ngụy quyên ở miễn Nam Trung Bộ. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 187. 


401 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


này, Pháp đã rút bớt một số đơn vị lính Âu - Phi ra chiến trường 
Việt Bắc và thay thế bằng quân lính người bản xứ. Năm 1950, tổng 
quân số ở Tây Nguyên có 3.925 lính, ở Quảng Nam - Đà Nẵng có 
8.593 lính, ở cực Nam Trung Bộ có 16.973 lính. Năm 1949, lính 
người bản xứ chiếm 50%, thì đến năm 1950 đã chiếm đến 80%'. Ở 
Tây Nguyên, tổ chức binh lính người bản xứ rất phức tạp, quân lính 
là người thượng du chiếm đến 85% quân số đồn trú ở đây. 


Ở phía Bắc, Alessandri được giao nhiệm vụ chỉ huy quân 
Pháp ở Bắc Đông Dương, trực tiếp phụ trách "Khu hành quân Bắc 
Kỳ". Tại đây, quân Pháp tập trung lực lượng ra sức càn quét bình 
định, khủng bố dân chúng ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ 
như các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Đông, Sơn Tây, Hải 
Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hồng Quảng... Trong các cuộc 
hành quân càn quét, quân Pháp đặc biệt chú trọng bình định, củng 
cố vùng chiếm đóng ở những đô thị lớn và quan trọng, tiến hành 
lùng sục, bắt bớ thanh niên để bổ sung cho lực lượng binh lính 
đang ngày càng bị thiếu hụt. 


Song song với những hoạt động trên đây, từ tháng 10-1949, 
hoạt động an ninh và cảnh sát cũng mạnh mẽ hơn trước, rõ rệt nhất 
là ở các thành phố lớn bị Pháp chiếm đóng. Trước hết là tổ chức 
của Phòng Nhì có sự thay đổi theo các miền có chiến sự lớn. Ở 
Bắc Bộ có Bộ binh Bắc Việt Nam (Forces Temestres Vietnam 
Norđ) và vùng hành quân Bắc Kỳ (Zone opérationelle du Tonkin). 
Ở Trung Bộ có Bộ binh Trung Kỳ (Forces Temestres Centre 
Vietnam) và vùng hành quân Trung Kỳ (Zone opérationnelle 
Centre Annam). Ngay ở trong từng khu vực cũng có sự thay đổi. 
Ở Bắc Bộ, Khu Tiên Yên trước thuộc vùng biên giới Đông Bắc 
(Zone frontière Nord - Est) và liên lạc với Lạng Sơn, nay thuộc 


1. Hoạt động của ngụy quyên ở miễn Nam Trung Bộ. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 187. 


402 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


vùng duyên hải (Zone Cotière) và liên lạc với Hải Phòng. Ngoài 
ra, còn có các Khu Bắc - Bắc, Vĩnh Phúc, châu thổ sông Hồng 
thuộc vùng hành quân châu thổ Bắc Kỳ (Zone opérationnelle 
Delta Nord) và các Khu Phát Diệm, Bùi Chu thuộc Khu Nam 
Định. Ở Trung Bộ, Khu Ba Ngòi đổi thành Tiểu khu (s/Secteur) 
Ba Ngòi. Ở Nam Bộ, Khu rừng cao su (Secteur Caout Choutier) 
sát nhập vào Quân khu Thủ Dâu Một và Khu Cap Saint Jacques 
thành Tiểu khu (s/ Secteur) Cap Saint Jacques. 


Hoạt động của Phòng Nhì nhằm tập trung dò xét sự chuẩn bị 
tiến tới Tổng phản công của ta; sự liên lạc ngoại giao của ta qua 
biên giới Việt - Trung; các hội nghị và hoạt động của ta tại Liên 
khu Việt Bắc; các lực lượng chiến đấu của ta ở mặt trận Hà Nội; 
hoạt động của ta trên các đường giao thông chính như các Quốc lộ 
số ], số 3, số 6, số 13, số 9..., trong đó chúng chú ý đặc biệt đến 
hoạt động ngoại giao của ta với Trung Quốc. 


Thứ hai là tổ chức của An ninh Liên bang (Sécurité Fédérale) 
đã có sự chuyển giao cho chính quyền bù nhìn từ cuối tháng 12- 
1949. Tại Sài Gòn, Pháp đã bàn giao An ninh Liên bang (Sécurité 
Fédérale) cho bù nhìn và giao Quận cảnh sát Trung ương ở Sải Gòn 
cho Nguyễn Tiên Cương phụ trách. Ở Thừa Thiên, An ninh Liên 
bang (Sécurité Fédérale) đã trả trụ sở và một số lớn nhân viên cho 
an ninh và cảnh sát, còn một số thì giữ lại để thành lập An ninh 
Quân đội (Sécurité Armée) hoạt động phối hợp với Phòng Nhì. Ở 
Hà Nội, An ninh Liên bang (Sécurité Fédérale) đã chuyển địa điểm 
đến trường Sainte Marie ở phố Rollandes (nay là phố Hai Bà 
Trưng) và đến Sở Địa chính ở phố Tràng Thi để thành lập An ninh 
Hải ngoại (Sécurité dìOutre-Mer). 


Hoạt động của quân Pháp từ cuối năm 1949 đã tăng lên. Các 
cuộc kiểm soát gắt gao được tiền hành liên tiếp kể cả ở nội, ngoại 
thành để kiểm soát và bắt người, khủng bố cả giới công chức và 


403 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Hoa kiều ở Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên, Sài Gòn. Ngoài ra, 
chúng còn tô chức các đội xung phong phối hợp với binh lính để 
chống lại sự thâm nhập hoạt động của ta. Ở Hà Nội có đội 
Commandos, ở Thừa Thiên có Đội cơ động đặc biệt B.M.S. 
(Brigade Mobile Spéciale); chúng còn tổ chức một số đặc vụ đề tổ 
chức những đội điều tra hoạt động của giới Hoa kiều ở các địa 
phương như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thừa Thiên, Lạng 
Sơn. Nhìn chung, hoạt động của An ninh Liên bang (Sécurité 
Fédérale) đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động gây cơ sở của ta. 


Về tô chức an ninh và cảnh sát của bù nhìn ở Bắc Bộ có Sở Bảo 
an do Nguyễn Đình Thái làm Giám đốc và Sở Cảnh binh do Bùi 
Văn Cửu và Trần Đình An phụ trách. Ở Trung Bộ có Nha An ninh 
cảnh sát do Trần Văn Mạnh phụ trách. Ở Nam Bộ có Cục Tình báo, 
trong đó có các đội chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Từ 
cuối năm 1949, tổ chức trên đã thay đổi. Cả Bắc Bộ, Trung Bộ, 
Nam Bộ có Nha Công an Việt Nam do Nguyễn Văn Đông làm 
Tổng Giám đốc. Ở Bắc Bộ có Nha Công an và Cảnh binh do 
Nguyễn Đình Thái làm Giám đốc. Ở Trung Bộ có Nha An ninh và 
Cảnh sát do Trần Văn Mạnh làm Giám đốc. Ở Nam Bộ có Sở Công 
an Nam Việt. Về ngân sách hoạt động cũng đã tăng lên mạnh. 
Riêng Bảo an Bắc phần trong tháng 12-1949 đã được chỉ thêm 
360.000 đồng ngoài số đã định trong ngân sách cả năm 1949 là 
3.154.000 đồng. Ngân sách dự trù năm 1950 là 39.101.375 đồng. 
Tại Trung Bộ, ngân sách năm 1950 xin tăng thêm 10.387.000 đồng 
so với ngân sách năm 1949 là 26.113.000 đồng; số nhân viên được 
tuyển mộ thêm nhiều. Riêng Hà Nội, cuối năm 1949 có 1.600 cảnh 
binh. Đầu năm 1950 đã tuyển mộ thêm một số lớn nhân viên an 
ninh và cảnh sát!. 


1. Báo cáo hoạt động của Nha Công an từ tháng 10-1949 đến tháng 3-1950. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 921. 


404 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Nhìn chung, những hoạt động quân sự của quân đội Pháp, kết 
hợp với hoạt động khá hiệu quả của lực lượng hương dũng ở các 
địa phương để thi hành chính sách dồn dân, dồn lúa bằng những 
hệ thống đồn bốt, tháp canh trong một loạt hệ thống cứ điểm kết 
hợp với các đội ứng chiếm nhỏ ở các tỉnh đã gây cho ta không ít 
khó khăn. 

Trước những âm mưu và hoạt động quân sự gắt gao của thực 
dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta đã đề ra chủ trương mới phù hợp 
với tình hình thực tế của chiến trường. 


2. Cuộc đấu tranh của quân và dân ta làm thất bại chính 
sách "dùng người Việt đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh" của thực dân Pháp 


2.I. Chủ tương của Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa 

Trên cơ sở đánh giá tình hình từ sau chiến thăng Việt Bắc Thu - 
Đông năm 1947, Đảng nhận định: So sánh lực lượng giữa ta và địch 
bước đầu chuyến biến có lợi cho ta, khả năng kháng chiến của ta 
được tăng thêm. Tuy nhiên, đề tổ chức đánh những trận tiêu diệt lớn 
thì sức ta chưa đủ mạnh: Lực lượng vũ trang ta còn yếu, trang bị vũ 
khí thiếu thốn. Nền kinh tế kháng chiến còn đang phục hồi, chưa 
phát triển. Chúng ta lại đang ở thế bị bao vây, chưa có điều kiện tiếp 
xúc và nhận sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế. Cơ sở của ta trong các 
vùng tạm chiếm đóng ít, nhiều nơi ta bị mắt chỗ đứng chân, cán bộ 
cơ sở bật ra vùng tự do, lực lượng kháng chiến bị tốn thất. 


Vẻ phía thực dân Pháp, tuy chúng đã chiếm đóng phần lớn 
Nam Bộ, dải đồng bằng ven biển Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và 
nhiều địa bàn xung yếu ở Bắc Bộ, nhưng ý đồ "đánh nhanh thắng 
nhanh" của chúng bị đã thất bại, chúng buộc phải chuyên sang 
chiến lược "đánh kéo dài" và thực hiện chính sách "dùng người 


405 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việt đánh người Việt", "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". Khả 
năng chiến tranh của quân Pháp đã giảm sút do quân số bị tiêu hao 
trong năm 1947 và trong chiến dịch Việt Bắc, số viện binh mới từ 
Pháp sang không bù đắp đủ số 7.000 binh lính Pháp hồi hương cuối 
năm 1947 đầu năm 1948. 


Trước sự chuyên biến mới của tình hình, Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng mở rộng họp các ngày 15, 16, 17-1-1948 đã 
nhận định: "Tuy lực lượng địch chưa thật kiệt quệ, tuy chúng còn 
có thể vơ vét lực lượng trong nước và thuộc địa, cầu cứu bọn phản 
động thế giới để đánh ta những trận ác liệt hơn nhiều, nhưng chúng 
không thể tự do tung lực lượng ra chiếm đất ta một cách dễ dàng 
như trong thời kỳ kháng chiến toàn quốc mới nổ"!. Hội nghị cũng 
đã chỉ rõ âm mưu của địch là: "Chiến tranh thực sự sẽ diễn ra khắp 
nước... Chúng sẽ càn quét dữ đội hơn ở đồng bằng Bắc Bộ, ở Nam 
Bộ, tìm cách củng cố các hội tÈ, các Hội đồng an dân. Chúng sẽ tổ 
chức thêm các chính quyền bù nhìn địa phương và đem Bảo Đại về 
lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc, thành lập đội thân binh cho chính 
phủ đó, thi hành chính sách "dùng người Việt hại người Việt"". 


Trung ương Đảng quyết định chuyển cuộc kháng chiến sang 
giai đoạn mới và chủ trương động viên toàn dân, toàn quân đây 
mạnh kháng chiến trên tất cả các mặt trận với mục đích chiến lược 
là làm cho ta mạnh lên, địch yếu đi, so sánh lực lượng thay đổi 
ngày càng có lợi cho ta, từ chỗ ngăn chặn, tiến lên đầy lùi và thu 
hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Về quân sự, nhiệm vụ chiến 
lược của quân và dân ta là phát động chiến tranh du kích rộng rãi, 
biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta, buộc địch phải 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 2]. 

2. Đáng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 21, 22. 


406 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


căng lực lượng ra đối phó; phối hợp với các chiến dịch tiến công 
của ta trên các hướng địch yếu và sơ hở, góp phần phá vỡ các kế 
hoạch của địch, làm thất bại âm mưu thâm độc của chúng. 


Hội nghị Trung ương mở rộng họp từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948 tại Việt 
Bắc, kiểm điểm tình hình sau một năm toàn quốc kháng chiến và vạch ra 
phương hướng, nhiệm vụ mới cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 
Nguôn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

Đê thực hiện các chủ trương trên, bộ đội ta phải tổ chức nhiều 
đại đội độc lập và các đội vũ trang tuyên truyền đi sâu vào vùng sau 
lưng địch _vận động và tổ chức quân chúng phá tế trừ gian, phá 
chính quyền bù nhìn, vô hiệu hóa tiến tới thủ tiêu chính quyền cơ 
sở của địch, phát triển chiến tranh du kích mạnh mẽ, đánh địch ở 
mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi cách, mọi thứ vũ khí, làm cho địch đi 
đến đâu cũng gặp phải sức kháng chiến của ta. 


407 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


Hội nghị Trung ương lần thứ tư (miền Bắc Đông Dương) họp 
tháng 4-1948 đã chỉ rõ công tác vùng sau lưng địch là một bộ phận 
rất quan trọng trong toàn bộ công tác của Đảng. Công tác ấy phải 
nhằm mục đích giữ vững và nâng cao trình độ giác ngộ và tinh thần 
quyết chiến của nhân dân, lập lại và làm kiên cố các tổ chức quần 
chúng của Đảng, làm rối ren và tan rã hàng ngũ địch, phá chính 

H Ễ _ ˆ , À ụ 
quyền địch, lập lại chính quyên của ta. 


Khẩu hiệu đấu tranh trong vùng sau lưng địch là: Chống khủng 
bố, chống bắt lính, bắt phu, chống nộp thuế, chống lập Hội tẻ. Khi 
quần chúng đã có giác ngộ, tinh thần khá và có chút ít vũ trang thì 
nên phối hợp các hình thức đấu tranh chính trị với quân sự. 


Chiến tranh du kích cần phát triển mạnh mẽ theo đường lối 
"Đánh mạnh ở hậu phương địch, nếu ta có cơ sở. Gây cơ sở ở 
những nơi chưa có. Củng cố và phát triển phong trào du kích ở dọc 
đường giao thông đi đôi với tác chiến. Củng có và phát triển du 
kích vùng quốc dân thiểu số Bắc Bộ và Trung Bộ. Đại đội độc lập 
giúp du kích trở nên những bộ đội địa phương. Lập nhiều làng 
chiến đấu ở đồng bằng, khu chiến đấu ở miễn núi, theo những 
nguyên tắc: bảo vệ tài sản tính mạng nhân dân, có chỗ rút lui, tương 
trợ không cô độc, có thể dùng để tác chiến được thật sự. Gây căn cứ 
du kích. Dân quân du kích tham gia sinh sản đề tự cung...."", 

Các đội vũ trang tuyên truyền có nhiệm vụ "tiến sâu vào sau 
lưng địch, chinh phục dân và Hội tề, gây cơ sở ngay ở hậu phương 
địch, để dọn đường cho đại đội độc lập vào phát triển du kích 
chiến tranh", 


Để làm tốt công tác vùng sau lưng địch, Đảng đã chọn những 
cán bộ trung thành, có kinh nghiệm hoạt động bí mật, nhất là người 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 9: 1948. Sách đã 
dẫn, tr. 96, 97. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948. Sách đã 
dẫn, tr. 98. 


408 


Chương V. Biên hậu phương của địch... 


địa phương, đưa vào vùng sau lưng địch. Các tổ chức đảng ở vùng 
sau lưng địch cần bám đất, bám dân "Dù hoàn cảnh khó khăn thế 
nào, chi bộ cũng phải bám lây địa phương mà hoạt động... Các Ban 
chấp hành huyện, tỉnh cũng bắt buộc phải bám lấy địa phương mình 
để lãnh đạo phong trào"!. 


Chủ trương đường lối của Đảng về phát triển chiến tranh du 
kích, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta đã được 
đề ra thật sáng suốt, cụ thể, kịp thời, phù hợp với những biến 
chuyển mới của tình hình quốc tế và trong nước. Đó là những vấn 
đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định để đánh bại âm mưu và thủ đoạn 
bình định của thực dân Pháp, gây dựng cơ sở và phát triển phong 
trào cách mạng của quần chúng nhân dân. 


2.2. Biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta, 
làm thất bại chính sách "dùng người Việt đánh người Việt", "lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh " của thực dân Pháp 

a. Phát triển vũ trang tuyên truyên, các đại đội độc lập tiễn sâu 
vào vùng sau lưng địch, phát động chiến tranh du kích 


Trong các vùng Pháp chiếm đóng, địch ra sức đánh phá cơ sở 
cách mạng, lùng sục vây bắt cán bộ, du kích, đốt phá cướp bóc tài 
sản, có sức giành dân. Ở nhiều nơi, cán bộ, đảng viên, du kích bị 
bật ra ngoài vùng tự do, một số còn ở lại nằm im không đám hoạt 
động, lực lượng kháng chiến thời kỳ này bị tổn thất khá nặng nề. 

Trước tình hình trên, Đảng, Chính phủ và Bộ Tư lệnh đã có 
những chủ trương chỉ đạo trực tiếp, kịp thời nhằm đối phó với 
những âm mưu và hành động của thực dân Pháp đề từng bước khôi 
phục cơ sở kháng chiến. Từ năm 1948, công tác vùng sau lưng địch 
được đây mạnh. Công tác vũ trang tuyên truyền được các Liên khu 
đặc biệt chú trọng. Các đội vũ trang tuyên truyền thực hiện chủ trương 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948. Sách đã 
dẫn, tr. 115. 


409 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


kiên quyết bám dân, kiên trì xây dựng cơ sở, tích cực phát triển 
chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, đồng thời ra sức bảo vệ 
và xây dựng vùng tự do về mọi mặt. Các đội vũ trang tuyên truyền 
chịu đựng gian khổ, lấy gốc cây, hang đá, bở ao làm nhà, lấy rau 
rừng, củ sẵn thay cơm, không sợ nguy hiểm, bền bỉ bám địa bản, 
tìm mọi cách bắt liên lạc, giác ngộ tổ chức từng người dân, quyết 
tạo nên chỗ đứng vững chắc trong quần chúng cách mạng. 


Ngày 6-3-1948, tại Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ 
hai, chúng ta đã quyết định phân tán hơn một phần ba số đơn vị chủ 
lực thành các đại đội độc lập, trung đội võ trang tuyên truyền, ban 
xung phong công tác, tiến sâu vào vùng Pháp chiếm đóng để gây 
dựng cơ sở, giúp đỡ và phối hợp với cán bộ, đảng viên và dân quân 
du kích ở địa phương phát động chiến tranh du kích, chống phá 
bình định, chống các cuộc hành quân càn quét của địch để bảo vệ 
chính quyền, bảo vệ địa phương và nhân dân, chuẩn bị chiến trường 
cho bộ đội chủ lực; đồng thời làm nhiệm vụ thu thập tin tức, trị an, 
tiếp tế và liên lạc giao thông. Những đại đội độc lập và các đội vũ 
trang tuyên truyền còn có nhiệm vụ phối hợp với nhân dân và dân 
quân du kích ở địa phương phá tÈ trừ gian, tiêu diệt địch; vận động 
ngụy quân, giản tán các Hội tể, hoặc biến Hội tễ thành chính quyền 
hai mặt; ở những nơi có điều kiện ta tìm cách lập lại chính quyền 
nhân dân. 

Đại đội độc lập có mối quan hệ mật thiết gắn bó với tiểu đoàn 
tập trung, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển chiến tranh du 
kích, từng bước tiến dần lên vận động chiến tiêu diệt địch. Chủ 
trương “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” được thực hiện phô 
biến từ năm 1948 và trở thành một phương thức hoạt động sáng 
tạo, có hiệu quả của quân và dân ta. Trong bố trí lực lượng, đại đội 
độc lập được phân chia về các địa phương và phân nhỏ ra để hoạt 
động. Mỗi đại đội độc lập hoạt động trên địa bàn một huyện. Từ 
Liên khu V trở ra các đại đội độc lập đã tiến sâu vào vùng sau lưng 
địch. Ở những nơi phong trào còn yếu, đại đội độc lập được phân 


410 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


tán thành tiểu đội, trung đội hoặc đội xung phong công tác hoạt 
động gây cơ sở. Ở những nơi kháng chiến đã phát triển, đại đội độc 
lập hoạt động tới quy mô đại đội nhằm hỗ trợ phong trào chiến 
tranh du kích địa phương, chuẩn bị chiến trường cho tiểu đoàn tập 
trung đến tác chiến. Tiểu đoàn tập trung đặt ở vị trí cơ động, sẵn 
sàng ứng chiến, làm chỗ dựa cho đại đội độc lập. 


Thời gian này, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ ta vượt qua mọi 
khó khăn gian khổ, nguy hiểm, đêm đêm lặng lẽ vượt qua vành đai 
đồn bốt, mạng lưới tÈ điệp của địch trở về các thôn xóm để bắt mỗi 
với từng cơ sở cũ, tìm hiểu tình hình, gây dựng cơ sở mới, tô chức 
du kích bí mật, tiền tới phục hồi các tô chức quần chúng. 

Trên "khắp vùng nông thôn đồng bằng và rừng núi, nhiều chì 
bộ đã bám làng xã, hàng nghìn cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt 
trận đã trở về địa phương, hàng trăm đội vũ trang tuyên truyền, 
đại đội độc lập tiến sâu vào vùng địch chiếm đóng". Dần dần 
chúng ta đã gây lại được cơ sở, phục hồi những tô chức quần 
chúng và những tổ chức du kích bí mật. Những cán bộ, đảng viên, 
du kích trước kia bị bật khỏi địa phương nay đã trở về làng xóm 
cũ tiếp tục hoạt động. 

Đến cuối năm 1948, trừ những trung đoàn chủ lực của Bộ, các 
trung đoàn khác trong toàn quân giữ lại ban chỉ huy trung đoàn và 
một tiêu đoàn tập trung, còn lại đều giải thể thành các đại đội độc 
lập: "Tổng số có 103 đại đội tiến vào vùng tạm chiếm và vùng 
tranh chấp, làm nhiệm vụ đại đội địa phương của các huyện. Như 
vậy, hai phần năm chủ lực các Khu, chứ không phải một phần ba 
như dự kiến, đã trở thành đại đội độc lập". 


1. Ban Nghiên cứu Lịch sử quân đội, Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, 
tập I, Nxb. Quân đội vhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 256. 

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng vây (hồi ức), Nxb. 
Quân đội nhân dân - Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1995, tr. 232. 


4II 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Thực hiện chủ trương của Đảng: đưa chiến tranh vào vùng sau 
lưng địch, biến hậu phương địch thành tiền phương của ta, trong 
năm 1948, chúng ta đã thực sự triển khai một cuộc phản công chiến 
lược, với hình thức độc đáo, quy mô rộng khắp, đánh vào toàn bộ 
lực lượng quân Pháp và bộ máy tay sai của chúng, làm cho lực 
lượng so sánh giữa ta và địch ở từng khu vực đã thay đôi. Chỉ trong 
một thời gian ngắn, cơ sở chính trị được xây dựng lại ở hầu khắp 
vùng Pháp chiếm đóng, phong trào chiến tranh du kích được khôi 
phục và phát triển. Lực lượng dân quân du kích phát triển mạnh 
mẽ. Những tiểu tổ du kích đã trở thành những tiểu đội, trung đội du 
kích bồ trí trên khắp các đường giao thông, ven các đô thị, trong 
các hầm mỏ, đồn điền. Tính đến mùa thu năm 1948 "tổng số dân 
quân du kích từ Trị - Thiên trở ra lên tới 1.220.000 người, trong đó 
có 73.000 du kích (2.500 du kích bí mật, 6.000 nữ du kích, 9.000 
lão du kích)". 


Sang năm 1949, các đội xung phong công tác, vũ trang tuyên 
truyền, đại đội độc lập tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động trong 
vùng Pháp chiếm đóng, phong trào chiến tranh du kích từng bước 
phát triển. Các đại đội độc lập tiến lên đánh đồn, diệt những toán 
quân lưu động nhỏ của địch, hỗ trợ cho phong trào đầu tranh của 
quần chúng. Ở khắp nơi trong vùng Pháp chiếm đóng, nhân dân 
đầu tranh với địch từ hình thức thấp đến hình thức cao, từ hợp pháp 
đến không hợp pháp, phá sự khống chế, kìm kẹp, áp bức, bóc lột. Ở 
những vùng nông thôn, phong trào chống thu thóc, chống nộp thué, 
chống đới phu, đi lính đã diễn ra rất mạnh mẽ. Nỗi bật là phong trào 
phá tÈ, trừ gian, vận động binh lính bỏ hàng ngũ địch, tiến hành bao 
vây đồn bốt, không hợp tác với thực dân Pháp, tổ chức đánh du 
kích, quấy rối các vị trí của địch, làm cho chúng mắt ăn mắt ngủ, 
ngày đêm lo sợ đối phó với phong trào chiến tranh du kích ngày 
một dâng cao. Ở các thành phó, thị xã, quần chúng cũng tô chức 


1. Ban Nghiên cứu Lịch sử quân đội, Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Sách đã dẫn..., tr. 257, 258. 


412 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


các cuộc mít tinh, tuần hành, vạch mặt, phản đối các tô chức "hội 
đồng an dân", "hội đồng chấp chính" làm tay sai cho Pháp; cao hơn 
nữa, ở một số, ta nơi còn bắt sống, hay trừng trị những tên tay sai 
gian ác. 

b. Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng làng xã chiến đấu, 
khu du kích, căn cứ du kích 


Trong những năm từ 1948-1950, chiến tranh du kích ngày càng 
phát triển sâu rộng. Sự ra đời của các đơn vị bộ đội địa phương 
huyện, tỉnh đã làm tăng thêm lực lượng đánh du kích ở các địa 
phương, hỗ trợ cho lực lượng dân quân, du kích bám đất đánh giặc 
ở các làng xã; đồng thời, các tiểu đoàn, trung đoàn bộ đội chủ lực 
các Khu, Liên khu liên tiếp tổ chức tiến công tiêu diệt đồn bốt, 
đánh địch đang vận động, chống địch càn quét, đốt phá đã hỗ trợ và 
thúc đẩy chiến tranh du kích phát triển thêm mạnh mẽ. Phương 
thức hoạt động cũng như các hình thức chiến thuật du kích phát 
triển ngày càng phong phú, sáng tạo. Cũng chính sự phát triển của 
lực lượng dân quân du kích cùng với bước phát triển mới của 
phương thức hoạt động và hình thức chiến thuật du kích đã là 
những nhân tố cực kỳ quan trọng để tiến hành chiến tranh nhân dân 
và là một trong những điều kiện không thẻ thiếu để hình thành và 
phát triển các khu du kích và căn cứ du kích ở vùng đồng bằng. 

Thời kỳ này, nhiều khu du kích và căn cứ du kích đã được xây 
dựng ở vùng sau lưng địch, như căn cứ Lang Tài (Bắc Ninh), Kinh 
Môn (Hồng Quảng), Mường Bó, Kim Nội, Bản Két, Mường Lung 
(Tây Bắc), Cộng Hòa (Hải Dương), Quảng Ninh (Quảng Bình), 
Chợ Cạn (Quảng Trị), Ô Rô, Hòn Đá (Bình Thuận), Bác Ái (Ninh 
Thuận), Rừng Sác, Xuyên Mộc, Hát Dịch (Bà Rịa), Chiến khu Ð, 
Chiến khu Dương Minh Châu, Đồng Tháp Mười, U Minh (Nam 
Bộ)'.... Đây là những căn cứ của từng tỉnh, từng huyện, nằm giữa 


1. Ban Nghiên cứu Lịch sử quân đội, Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, 
tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 260. 


43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


những vùng có cơ sở chính trị đang không ngừng được củng cố 
và mở rộng. Dựa vào đó, các Đảng bộ địa phương đã tích lũy và 
phát triển lực lượng tạo thành những trận địa vững chắc về chính 
trị và quân sự, lấy đó làm bàn đạp để phát triển dần ra các khu 
vực xung quanh. 


Ở những khu du kích và căn cứ du kích, quân và dân ta ra sức 
xây dựng và củng cố làng xã chiến đấu. Làng xã chiến đấu, khu du 
kích, căn cứ du kích tuy có khác nhau về quy mô nhưng đều là hậu 
phương tại chỗ của phong trào kháng chiến ở đồng bằng. Qua thực 
tiễn đánh giặc, từ làng chiến đấu tổ chức còn sơ sài và đơn thuần có 
tính chất quân sự lúc đầu, đã dần dần được tổ chức chặt chẽ hơn, 
thu hút đông đảo quần chúng tham gia và đã trở thành một cơ sở 
kháng chiến toàn diện. Dựa vào địa hình, địa vật và các kiến trúc đã 
có sẵn ở địa phương, nhân dân ta còn đào hào, đắp lũy, đào hằm bí 
mật, đắp ụ đất làm vật cản, hình thành những phòng tuyến vững 
chắc ngăn chặn địch mỗi khi chúng tiến hành các cuộc càn quét. Ở 
nhiều địa phương, làng xóm được chia thành tuyến, thành các khu 
vực có ỗ tác chiến, hầm bí mật, đường giao thông hào nối với nhau 
để tiện cơ động lúc chiến đấu. Một hệ thống canh gác được thiết lập 
cà trong và ngoài làng. Đường vào làng chỉ có một lối đi cố định, 
những đường ngang ngõ tắt bị rào kín để ngăn người lạ vào làng và 
phát hiện quân địch từ xa, giúp cho lực lượng vũ trang sẵn sàng 
chiến đấu và kịp thời sơ tán nhân dân khi có chiến sự xảy ra. Từ 
những làng chiến đấu riêng biệt, một số nơi tiến lên xây dựng cụm 
làng chiến đấu liên hoàn. 

Phong trào xây dựng làng chiến đấu phát triển rất mạnh. "Đến 
cuối năm 1948, trên địa bàn Liên khu III có 480 làng kháng 


chiến... Dân quân du kích có kế hoạch thường xuyên canh gác bảo 
vệ làng và sẵn sàng đánh địch khi chúng đến"!. Đã có nhiều làng 


1. Quân khu III, những trận đánh trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991, tập I, tr. 186. 


414 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


chiến đấu tiêu biểu được xây dựng như Vật Lại (Sơn Tây), Hùng 
Thắng (Kiến An), Thanh Mai, Tam Hưng (Hà Đông), Liên Minh 
(Nam Định), Cự Nẵm, Cảnh Dương, Hưng Đạo (Quảng Bình), Chị 
Lăng (Lạng Sơn), Xi-tơ (Tây Nguyên), Chương Dương, Hoàng 
Diệu (Quảng Nam). 


Trong tháng 11-1948 nêng "tinh Thái Bình đã xây dựng 105 
làng kháng chiến, trong đó có 10 làng kiểu mẫu... ở ba tinh Thái 
Bình, Sơn Tây, Nam Định đã làm được 978.818 mét hào giao 
thông, 1.835 hầm bí mật, 5.650 hầm trú ẳn, 5.085 hồ cá nhân, 1.979 
ỗ tác chiến, 13 ô địa lôi, 4.050 mét lũy đất, 15.060 ụ đất, 588 công 
lớn, 234 công bé, 8.350km rào, 180km con chạch trên đê"!. 


Cuối năm 1949, phong trào xây dựng làng chiến đấu phát triển 
mạnh mẽ đã có tác dụng động viên tinh thần yêu nước, ý chí quyết 
tâm kháng chiến của toàn dân ta. Đối với thực dân Pháp, làng chiến 
đâu trở thành mục tiêu chủ yếu của chúng trong các cuộc tiễn công 
càn quét vào khu du kích và căn cứ du kích. Số lần càn quét đánh 
vào làng chiến đấu chiếm tới hơn ba phân tư trong tông số hàng 
nghìn cuộc hành quân càn quét của thực dân Pháp ở đồng bằng Bắc 
Bộ trong hai năm 1948-1949. 


Khi tiến công càn quét vào các làng chiến đấu, thực dân Pháp 
đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân ta. Dựa vào địa 
hình tự nhiên và các cấu trúc phức tạp trong các làng cùng hệ thống 
công sự hằm hào chuẩn bị sẵn, bộ đội, dân quân du kích với nhiều 
cách đánh sáng tạo, bắt ngờ, dùng lựu đạn, chông, min, súng 
trường, giáo mác đánh tiêu diệt địch, gây cho chúng thiệt hại nặng 
nẻ. Các đội du kích đã đứng vững tại địa bàn và lập nhiều chiến 
công xuất sắc. Tiêu biểu như đội du kích Xi-tơ (Tây Nguyên) của 
anh hùng Núp, đội du kích Cao Pha (Tây Bắc), đội du kích Lê Lợi 


1. Vũ Quang Hiển, Đảng lãnh đạo xây đựng căn cứ du kích ở đồng bằng 
Bắc Bộ (1946-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 92. 


415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


(Đông Bắc), đội du kích Lê Hồng Phong (Bình Trị Thiên), đội du 
kích Kim Thành (Hải Dương)... 


Từ giữa năm 1949 đến giữa năm 1950, quân và dân ta vừa anh 
dũng chiến đấu chống địch vừa tiếp tục xây dựng và củng cố làng 
chiến đấu, tiến tới hình thành thế làng chiến đấu liên hoàn, các khu 
du kích, căn cứ du kích. Các làng chiến đấu như: Đình Bảng (Bắc 
Ninh), Thiện Phiến (Hưng Yên), Tán Thuật, Nguyên Xá (Thái 
Bình), Phụng Thượng (Sơn Tây), Đông Mai (Quảng Yên). Các khu 
chiến đấu liên hoàn như: Trần Phú, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Huệ, 
Trần Hưng Đạo, Nghĩa Dũng, Phan Tây Hồ, Tiên Lữ, Minh Tân, 
Nguyễn Hòa (Hưng Yên), Tiên - Duyên - Hưng (Thái Bình). Các 
căn cứ du kích như: Lang Tài (Bắc Ninh), Kinh Môn (Hồng 
Quảng), Cộng Hòa (Hải Dương), Thần Đầu - Thần Huống (Thái 
Bình), Khánh Trung - Khánh Thiện (Ninh Bình), Hòa - Hậu - 
Thắng (Hà Nam), Nam Ứng Hòa - Trung Tây Phú Xuyên (Khu 
Cháy, Hà Đông nay thuộc về Hà Nội), Nam - Ngãi - Bình (Khu V), 
Kon Tum, Gia Lai (Tây Nguyên), Tân Uyên (Khu VII), Trà Vồng - 
Dương Minh Châu (Tây Ninh), Thuận An Hòa (Thủ Dầu Một), 
Hóc Môn (Sài Gòn - Gia Định), Đồng Tháp Mười (Khu VIII, U 
Minh (Khu IX). Đó là những điển hình về phong trào du kích đánh 
địch, chống cản bảo vệ nhân dân, bảo vệ làng xóm. 


Trong các khu du kích và các căn cứ du kích, làng chiến đầu đã 
thực sự trở thành pháo đài, căn cứ kháng chiến của ta ở ngay trong 
lòng địch, là nơi ta "tiến có thể đánh, lui có thể giữ". Làng chiến 
đấu đã thực hiện được nhiệm vụ đánh tiêu hao tiêu diệt địch, chống 
phá các cuộc càn quét bình định của địch, bảo vệ nhân dân và xóm 
làng được bình yên. Sự ra đời của các khu du kích, căn cứ du kích 
đã có tác dụng to lớn về mặt quân sự, thúc đây chiến tranh du kích 
sinh sôi, nảy nở, biến hậu phương địch thành tiền phương của ta; 
đồng thời tạo điều kiện khai thác sức người, sức của phục vụ 


416 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


kháng chiến. Với làng chiến đấu và căn cứ du kích hình thành ở 
nhiều nơi đã tạo nên một hình thái chiến tranh xen kẽ, cài răng lược 
giữa ta và địch xuất hiện ngày càng rõ rệt và càng không có sự 
phân biệt tiền tuyến và hậu phương, tạo điều kiện cho cuộc chiến 
tranh du kích của quân và dân ta ngày càng phát triển. 


c. Phá chính quyên cơ sở của địch, xây dựng chính quyền nhân 
dân của ta 


Phá chính quyền cơ sở của địch, xây dựng chính quyền nhân 
dân của ta là một mặt đấu tranh rất quan trọng trong công tác vùng 
sau lưng địch, tạo điều kiện cho phong trào chiến tranh du kích 
phát triển. 

Trong các ngày 15, 16, 17-1-1948, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp Hội nghị (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình cuộc kháng 
chiến và đề ra nhiệm vụ cho giai đoạn mới, trong đó có nhiệm vụ 
chống chính quyền bù nhìn. Nghị quyết Hội nghị đã xác định: "Nơi 
nào Pháp sắp lập Hội tÈ phải bắt gọn bọn lưu manh, bọn nguy hiểm 
di cư, không cho Pháp dễ tìm cán bộ. Nơi nào Pháp đã lập Hội tê 
rồi, phải vừa dùng sức mạnh tiêu diệt Hội tế, tước vũ khí thân binh, 
vừa dùng chính sách thuyết phục, lôi kéo lợi dụng; tiêu diệt bọn 
ương ngạnh, lôi kéo bọn bắt đắc dĩ phải nhận làm Hội tÈ với địch, 
bọn còn đôi chút lương tâm; phá Hội tề, nhưng cũng có nơi và có 
lúc phải cho người đứng ra nhận lập Hội tẻ để đễ hoạt động. Nhưng 
mục đích lập Hội tề đó chỉ là lợi dụng hình thức tổ chức hợp pháp 
trong vùng địch kiểm soát ngặt mà che đậy những hoạt động cách 
mạng, dùng mưu để lấy súng địch giết địch, điều tra tình hình địch, 


giúp đỡ bộ đội và du kích, dân quân tác chiến"!. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 26. 


417 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Chủ trương phá tể của ta là dùng chính trị lôi cuốn trước, chỉ 
diệt những Hội tÈ có hại và phản động. Quán triệt chủ trương của 
Đảng, quân và dân ta ở các địa phương trong cả nước đã sáng tạo 
nhiều hoạt động phá tề, trừ gian có hiệu quả, tranh thủ hoặc vô hiệu 
hóa Hội tề. Tại Liên khu I, số Hội tề theo Pháp chỉ chiếm 8%, số 
Hội tÈ ta chỉ huy được chiếm 67%, số Hội tÈ có liên lạc với ta 
nhưng ta chưa chỉ huy được chiếm 25%. Tại Liên khu III, số Hội tề 
theo ta chiếm 80% tông số Hội tẻ đã lập ở đây'. 


Từ thực tiễn phá tÈ, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh 
nghiệm quý báu như phải cảnh cáo trước khi tiêu diệt; ở vùng nào 
Pháp đã có cơ sở chắc chắn thì ta chủ trương hòa hảo, lôi kéo ban 
Hội tê; đồng thời tích cực vận động quần chúng. Nắm Hội tê phải 
nắm bên trên (tức là nắm Lý trưởng, Tiên chỉ, Thứ chỉ) và lèn bên 
dưới (Trương tuần, Hương dũng...). Do làm tốt công tác phân loại 
Hội tể, quyết định biện pháp đối phó thích ứng, nên chỉ trong một 
thời gian ngắn ta đã giải tán một loạt Hội tề, đốt hết bằng sắc của 
bọn hương lý cũ. Còn ở những nơi thực dân Pháp có sức bám giữ 
thì chúng ta phải bố trí cho lập tề, cử người của ta tham gia Hội tÈ 
để tranh thủ lợi dụng hoạt động hợp pháp của các Ban tÈ đó. 

Cuối năm 1948, phong trào tổng phá tế nôi lên rằm rộ ở nhiều 
nơi, nhất là Bắc Bộ. Tại khu vực xung quanh Hà Nội, ta đã giải 
tán 90% trong tổng số 136 Hội tẻ. Ở Bắc Ninh, trong tuần lễ tổng 
phá tề (từ ngày 9-12 đến ngày 23-12), nhân dân đã giải tán 262 
Ban t. Ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) trong đêm 25-10 được bộ 
đội, du kích hỗ trợ, nhân dân đã nỗi dậy phá hơn 90% số Hội tẻ 
trong huyện, bức rút một số đồn bốt. Ngày 24-12, nhân dân các 
huyện An Dương, An Lão, Hải An, Kiến Thụy, thị xã Đồ Sơn đã 


1. Tập tài liệu về tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các chính phủ 
bù nhìn 1948-1952. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ 
tướng, Hô sơ số 960. 


418 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


phá 458 Ban tẻ, trừng trị 72 tên tay sai phản động. Từ ngày 6-10- 
1948 đến ngày 6-1-1949 tại 9 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải 
Đông, Sơn Tây, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Hà 
Nam, quân và dân ta đã phá 631 Ban tè, bắt giữ 1.429 tên, diệt tại 
chỗ 64 tên tay sai gian ác'. 


Tại Liên khu IV, Liên khu V và Nam Bộ, được sự hỗ trợ của bộ 
đội và dân quân du kích, nhân dân ta đã nỗi dậy phá kìm, diệt ác, 
phá tế trên nhiều vùng rộng lớn, khí thế cách mạng của quần chúng 
sôi nổi như trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945. Ở Bình Trị Thiên trong đợt tông phá tê lần thứ nhất (8-1948), 
nhân dân ta đã giải tán 80% Hội tề. Chính quyền nhân dân thôn, xã 
lần lượt ra đời. Trong đợt tổng phá tê lần thứ hai (cuối năm 1948) 
có 95% Hội tế bị giải tán. Chính quyền kháng chiến được thành lập 
lại và hoạt động ở cả thành phô Huế và các thị xã Quảng Trị, Đông 
Hà, Đồng Hới. Tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk năm 1947 
chỉ có 400 làng xây dựng được chính quyên, nhưng đến năm 1948 
đã lan rộng đến 771 làng (trong đó Kom Tum có 219 làng, Gia Lai 
có 397 làng, Đắk Lắk có 155 làng)”. Tính đến tháng 8-1949, ở Bình 
Trị Thiên đã giải tán 698 trong tổng số 710 Hội tê, bọn tay sai bị 
cảnh cáo, nhiều tên ác ôn bị tiêu diệt, số còn lại phải lần trốn vào 
các đồn binh của Pháp. Việc phá chính quyền địch đi đôi với xây 
dựng chính quyền kháng chiến đã thu được thắng lợi to lớn và ở ba 
tỉnh đã tô chức bầu cử Hội đồng nhân dân x8Ÿ. 


. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chồng thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 375. 

2. Báo cáo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miễn Nam Trung Bộ (Liên 
khu V) về tình hình Tây Nguyên từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến 
năm 1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 
số 183. 

3. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chồng thực dân 

Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2003, tr. 205, 223. 


— 


419 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Công tác phá tÈ ở miền Nam Trung Bộ thu được nhiều kết quả. 
Trong tháng 2-1949, nhân dân tỉnh Bình Thuận đã diệt 361 Ban tè. 
Ở Quảng Nam, đêm 4-4-1949, ta tổ chức đánh vào trung tâm thị xã 
Hội An, bắt tên tỉnh trưởng bù nhìn Hồ Ngân, làm rung động hệ 
thống chính quyền bù nhìn tỉnh. Đêm 19-8, quân dân Quảng Nam 
tiền hành tông phá tê toàn tỉnh, diệt và bắt 1.000 tên tẻ điệp, phá vỡ 
hệ thống chính quyền cơ sở của địch. Ở Khánh Hòa, từ tháng 7- 
1949 trở đi, ta tích cực triển khai công tác phá tề; đồng thời đã lập 
được 100 thôn trưởng trong tông số 150 thôn. Trong số 300 xã ở 
Bắc Quảng Nam chỉ còn 56 xã còn Ban tề, nhưng số nhân viên các 
Ban tÈ này phần lớn phải nằm ngay trong đồn lính Pháp. Song song 
với việc phá tÈ trừ gian, nhân dân ta còn tích cực đấu tranh chống 
địch cướp lúa và dồn làng. Ở Nam Bộ, quân và dân ta vừa tiến hành 
tông phá t gắn liền với xây dựng và củng có chính quyền nhân dân 
ở thôn ấp. Đầu năm 1949, trong tông số 1.024 xã của toàn Nam Bộ, 
chính quyền nhân dân đã làm chủ 693 xã!. 


Trong năm 1950, hưởng ứng chủ trương "Một tháng tông hoạt 
động", nhân dân các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà 
Nam, Ninh Bình... đã tiến hành tổng phá tề hàng loạt, làm tan rã 
hầu hết các Ban, Hội tÈ Ở các xã. 


Kết quả phá tề đã làm tan rã và tê liệt phần lớn bộ máy chính 
quyên tay sai của thực dân Pháp ở thôn xã trong vùng Pháp chiếm 
đóng. Những Hội tê còn lại rất hoang mang, dao động. Ở nhiều nơi, 
Hội tế tỏ ra bất lực, không dám thi hành các mệnh lệnh của Pháp. 
Hoạt động của Hội tÈ bị ngưng trệ một thời gian dài, thậm chí ở 
nhiều nơi, quân Pháp phải rút bỏ nhiều vị trí, đồn bốt mà chúng 
thấy không an toàn, dẫn đến thu hẹp phạm vi chiếm đóng và như 
vậy đã tạo thêm thuận lợi cho quân và dân ta mở rộng xây dựng các 
làng chiến đâu, các căn cứ kháng chiến ở ngay trong lòng địch. 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I. Sách đã dẫn, tr. 376. 


420 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Có thể khẳng định rằng hoạt động tông phá tÈ của ta đã thu 
được những kêt quả hêt sức to lớn. "Tông phá tê thực chât là cuộc 
nôi dậy đông loạt của nhân dân vùng sau lưng địch, có lực. lượng vũ 
trang hồ trợ, phôi hợp, dưới sự chỉ đạo tập trung thông nhât của cập 
ủy Đảng, và đây cũng là mũi tiên công lợi hại đê phá hệ thông kìm 
kẹp, chông lại có hiệu quả chính sách "dùng người Việt đánh người 
Việt" của địch". 

Chúng ta đã tiến hành các hoạt động phá tè, phá chính quyền 
bù nhìn gắn liền với xây dựng và củng có chính quyền nhân dân 
của ta. Việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân trong 
vùng Pháp chiếm đóng là một quá trình đấu tranh gay go, quyết 
liệt. Địch phá, ta xây, địch lại phá, ta lại xây. Hình thái Ấy cứ lặp 
đi, lặp lại nhiều lần có tính quy luật trong quá trình phá chính 
quyền của địch, xây dựng chính quyền nhân dân của ta trong vùng 
Pháp chiếm đóng. 

d. Phong trào đấu tranh chính trị của quân chúng trong vùng 


Pháp tạm chiếm đóng 


Cuộc chiến đấu trong vùng sau lưng địch của nhân dân ta đã 
diễn ra dưới nhiều hình thức, ở ngay tại các thành phố, thị xã, cả ở 
nội thành, ngoại thành và những khu vực xung quanh. Cùng phối 
hợp với bộ đội, dân quân du kích phá tè, trừ gian, tập kích đồn bốt, 
đánh phá các kho tàng, bến bãi, các phương tiện vận tải của thực 
dân Pháp, nhân dân ta còn tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị 
rằm rộ đề chống phá chính quyền bù nhìn, đòi quyền dân chủ, hoặc 
đấu tranh kinh tế nhằm phá hoại kinh tế địch, đòi cải thiện đời 
sống. Các phong trào đấu tranh diễn ra ngày càng sôi nôi và lan 
rộng khắp cả nước. 


1. Ban Chỉ đạo tông kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 127. 


421 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Năm 1948, các cuộc đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn - Chợ 
Lớn đã nỗ ra liên tiếp với sự phối hợp, tương trợ giữa các xí 
nghiệp, các hãng, đặc biệt là những nơi ta đã thành lập được các chi 
bộ Đảng. Công nhân hãng thuốc lá MIC đấu tranh đòi tăng lương, 
cải thiện điều kiện làm việc được các hãng thuốc lá MITAC, 
BASTOS, COFAT ủng hộ. Các hãng ôtô SCAMA, Ford và các 
xưởng sửa chữa FACI, CARIC cùng hưởng ứng với cuộc đấu tranh 
đòi tăng lương, đòi tự do nghiệp đoàn của công nhân hãng bia ở Sài 
Gòn. Cuộc đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế của công nhân nhà đèn 
Chợ Quán cũng được đông đảo nhân dân thành phố Sài Gòn - Chợ 
Lớn hưởng ứng. 


Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động 1-5 và ngày sinh nhật Bác 
Hồ 19-5, tại nhiều công sở và nơi công cộng ở Đà Nẵng đã diễn ra 
các hoạt động như: treo cờ, rải truyền đơn, căng biểu ngữ, dán ảnh 
Bác Hỗ... 


Đầu năm 1949, nhiều cuộc đấu tranh chính trị được phát động 
tại một số thành phó, thị xã lớn để phản đối Chính phủ bù nhìn Bảo 
Đại. Ngày 24-4-1949, đông đảo đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn tổng 
bãi công, bãi thị trong 2 giờ liền, gần 100 trí thức kiến nghị lên án 
Hiệp định Auriol - Bảo Đại, học sinh trường nữ học Gia Long, 
trường Pétrus - Ký bãi khóa, không chịu nhận tặng hoa và đọc diễn 
văn chúc mừng Bảo Đại khi ông ta đến thăm hai trường này, thậm 
chí còn dán khẩu hiệu "Xử tử Vĩnh Thụy", "Vĩnh Thụy cút khỏi 
trường". Nhiều học sinh các trường khác như trường Kỹ nghệ thực 
hành, trường Lê Bá Khai, trường Nguyễn Văn Khuê, trường Đại 
học Sài Gòn cũng tổ chức bãi khóa. Tại Hà Nội, ngày 16-7-1949, 
nhân dân và học sinh, sinh viên đấu tranh không tham dự mít tính 
đón tiếp Bảo Đại ở Nhà hát Thành phó. Tiếp đó ngày 19-8-1949, 
Đoàn học sinh kháng chiến và học sinh Thủ đô tô chức bãi khóa đề 
kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám. 


422 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Cuối năm 1949, các hoạt động đấu tranh của học sinh, sinh viên 
và các tầng lớp nhân dân tiếp tục dâng cao. Ngày 23-11, nhân kỷ 
niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, học sinh trường Pétrus-Ký bãi 
khóa, đòi thực dân Pháp thả 12 học sinh bị bắt. Ngày 20-I l, cuộc 
bãi khóa lan sang trường Gia Long rồi tiếp tục lan mạnh đến các 
trường Mỹ thuật, trường Lê Bá Cang, trường Nguyễn Văn Khuê, 
trường Huỳnh Khương Ninh, trường Chasseloup Laubat, trường 
Công chính, trường Đại học Sài Gòn và mở rộng đến các trường ở 
Mỹ Tho, Cần Thơ cùng tổ chức bãi khóa, chống khủng bó. 


Cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên được sự ủng hộ và tham 
gia đông đảo của công nhân. Hơn 4.000 công nhân các xí nghiệp, 
hãng Cyclo, Sĩt, Ség!, MIC, BGI... đình công đòi tăng lương và ủng 
hộ những yêu cầu chính đáng của học sinh, sinh viên. 


Tại Hà Nội, sự khủng bố của thực dân Pháp đã dẫn tới một đợt 
bãi khóa kéo dài của học sinh, sinh viên từ ngày 25-11 đến ngày 
7-12-1949. Cuộc bãi khóa đầu tiên nỗ ra ở trường Chu Văn An để 
phản đối các vụ bắt bớ học sinh và đòi trả tự do cho những học 
sinh bị bắt. Sau đó bãi khóa đã lan tràn mạnh đến các trường 
Trưng Vương, Dũng Lạc, Kỹ Nghệ, Albert Sarraut, Văn Lang, Trí 
Tri và một bộ phận của trường Đại học Y - Dược. Các cuộc bãi 
khóa thu hút 3.500 học sinh, sinh viên tham gia. Từ phong trảo 
đấu tranh của học sinh, sinh viên đã tác động đến tinh thần đấu 
tranh của nhân dân. Ở nhiều nơi, nhân dân và thanh niên các thành 
phố đã treo cờ đỏ sao vàng, rải truyền đơn ủng hộ phong trào học 
sinh, sinh viên. Công nhân Sở xe điện, hãng rượu Fontaine, hãng 
bia Hommel ở Hà Nội đấu tranh càng làm tăng thêm tỉnh thần của 
học sinh, sinh viên. 


Đâu năm 1950, phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và 
các tầng lớp nhân dân tiếp tục dâng cao. Ngày 9-1, khoảng 2.000 


423 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


học sinh, sinh viên các trường Pétrus-Ký, Gia Long, Nguyễn Văn 
Khuê, Huỳnh Khương Ninh, Đại học Y - Dược, Pháp lý, các trường 
chuyên nghiệp Vô tuyến điện, Công chính, Kỹ thuật, Khoa học 
cùng một số lớn Giáo sư và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn 
biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên, đòi trả lại tự 
do cho những người bị bắt. Ngày 9-1-1950 đã chính thức trở thành 
ngày đấu tranh của học sinh Việt Nam. Đám tang học sinh Trần 
Văn Ơn biến thành cuộc biểu tình thị uy của 50.000 đồng bảo Sài 
Gòn - Chợ Lớn và kéo thêm 10 vạn người đứng trên các hè phó 
hưởng ứng cuộc đấu tranh. Trong tháng 1-1950 có 22 cuộc đình 
công của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn ủng hộ phong trào đấu 
tranh của học sinh, sinh viên, lớn nhất là cuộc tổng bãi công ngày 
14-1-1950 làm tê liệt mọi hoạt động của thành phó. 


Hưởng ứng cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên miễn Nam, 
ngày 16-1-1950, học sinh các trường ở Hà Nội tung truyền đơn, 
dán tuyên ngôn rồi bỏ ra về. Ngày 20-1, học sinh, sinh viên Hà Nội 
tổ chức lễ truy điệu Trần Văn Ơn. Buỏi Lễ truy điệu đã thu hút hơn 
1 vạn học sinh, sinh viên, trí thức và nhân dân tham gia ở khu vực 
Nhà thờ lớn và chùa Quán Sứ. 


Thanh niên, học sinh các trường tại Hải Phòng, Huế đều bãi 
khóa phản đối thực dân Pháp tàn sát học sinh và tổ chức lễ truy 
điệu Trần Văn Ơn. Thanh niên, học sinh vùng tự do cũng tổ chức 
nhiều cuộc mít tinh phản đối chính sách khủng bố của địch. Tháng 
2-1950, Đại hội Thanh niên Việt Nam đã quyết định lấy ngày 9-] 
làm Ngày học sinh, sinh viên toàn quốc. 

Từ khi Mỹ chính thức công nhận Chính phủ bù nhìn (7-2- 
1950), nhiều phái đoàn ngoại giao đã đến Việt Nam. Tháng 3-1950, 
Đại sứ Mỹ Griffin trong Phái đoàn viện trợ Mỹ đến Sài Gòn. Đêm 
17-3, hai tàu diệt ngư lôi của Mỹ là Stikel và Anderson cập bến 


424 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


Sài Gòn. Một tàu sân bay chở 70 máy bay chiến đầu Mỹ cũng neo 
đậu ngoài khơi Đà Nẵng. Đế quốc Mỹ muốn phô trương lực lượng 
và đe dọa nhân dân ta, hòng nâng đỡ tinh thần của bọn tay sai. 


Trước những hành động khoa trương của Mỹ, ngày 19-3-1950, 
hơn 300.000 đồng bào Sài Gòn xuống đường biểu tình đấu tranh 
chống Mỹ. Ngày 20-3, hai tàu Mỹ phải nhỗ neo rút khỏi Sài Gòn. 
Thắng lợi của cuộc biểu tình chống Mỹ ngày 19-3-1950 của đồng 
bào Sài Gòn - Chợ Lớn đã cỗ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đầu của 
nhân dân ta. Ngày 19-3 chính thức trở thành Ngày toàn quốc 
chồng Mỹ. 


Nhân dân Sài Gòn mít tinh phản đối đế quốc Mỹ 
đưa tàu chiến đến Việt Nam, 19-3-1950 


Ảnh: Lưu trữ Bảo tàng Cách mạng 


Cao trào đấu tranh của đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn tiếp tục 
dâng cao. Hàng loạt các cuộc đình công, bãi công, đòi tăng lương, 
giảm giờ làm diễn ra liên tiếp, trong đó nỗi lên là các cuộc đấu 
tranh của công nhân, viên chức các Sở Hỏa xa, Công chính, Bưu 
điện, Ngân hàng, Đô chính. Học sinh tiếp tục bãi khóa, các hiệu buôn 


425 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đóng cửa, báo chí tạm ngừng xuất bản, xe cộ ngừng chạy để hưởng 
ứng đầu tranh. 


Tại Hà Nội, đầu tháng 4-1950, Đoàn học sinh kháng chiến Thủ 
đô bãi khóa phản đối hành động khủng bố của thực dân Pháp ở Sài 
Gòn, sau đó tổ chức một ngày chống Mỹ. Thanh niên, học sinh đầu 
tranh chống lại nền văn hóa nô dịch phản động của thực dân Pháp 
và đề quốc Mỹ. Nhiều bài báo của học sinh, sinh viên đòi sửa đôi 
chương trình giáo dục nhồi sọ, ru ngủ thanh niên, đòi đình chỉ ngay 
việc nhập cảng các sản phẩm văn hóa khiêu dâm có hại cho thuần 
phong mỹ tục của dân tộc. Cuộc bãi khóa tháng 7-1950 của học 
sinh, sinh viên Hà Nội đã nêu cao khẩu hiệu "Chống sản phẩm văn 
hóa dâm ô trụy lạc”; đồng thời, một phong trào làm báo, làm thơ ca 
vạch trần âm mưu thủ đoạn của địch, giới thiệu những tác phẩm thơ 
ca kháng chiến đã phát triển rộng rãi, được đông đảo thanh niên, 
học sinh, sinh viên hưởng ứng. 


Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân và học sinh, sinh 
viên các thành phố Sài Gòn, Hà Nội và nhiều thành phố khác đã 
diễn ra mạnh mẽ, sôi nỗi, rộng khắp là đòn tiến công trực diện vào 
chính quyển trung ương của địch ở ngay tại sào huyệt của chúng. 
Cuộc đấu tranh đó có tác dụng to lớn về nhiều mặt, làm cho thực 
dân Pháp phải lo sợ, lúng túng. Đối với nhân dân ta, phong trào đấu 
tranh chính trị của quần chúng đã tạo thêm niềm tin tưởng, phấn 
khởi quyết tâm đầy mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới. 


* 


* * 


Như vậy, từ sau thất bại của quân đội Pháp trong cuộc tắn công 
lên Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, sự thay đổi quan trọng nhất 
trong thởi gian này là thực dân Pháp đã quyết định chuyển hướng 
chiến lược chiến tranh từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh 
kéo dài" ráo riết thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người 
Việt", "lây chiến tranh nuôi chiến tranh". Trong vùng Pháp chiếm đóng, 


426 


Chương V. Biến hậu phương của địch... 


mọi sự cố găng của Pháp đều nhằm quay về củng cố, bình định 
những vùng đã chiếm đóng, tiến hành càn quét, đốt phá với những 
chiến dịch quy mô vừa và nhỏ trong tình thế lúng túng bị động để 
hòng dựng nên Chính phủ bù nhìn và thành lập một đội quân tay sai 
người bản xứ làm công cụ phục vụ cho mục đích xâm lược và 
thống trị của thực dân Pháp. 


Trên thực tế, quân đội viễn chỉnh Pháp đã lâm vào tình thế 
hoàn toàn bề tắc, mâu thuẫn nặng nề giữa tập trung và phân tán lực 
lượng. Bộ máy chính quyền tay sai liên tục thay đổi, nội bộ lục đục, 
căn xé lẫn nhau đề tranh giành quyền lợi; các tô chức, đảng phái, 
tôn giáo luôn luôn mâu thuẫn, công kích lẫn nhau để lôi kéo quần 
chúng. Đội quân tay sai không thể đủ sức gánh vác những nhiệm 
vụ mà thực dân Pháp mong đợi. Trong bối cảnh chính trị, quân sự 
hết sức ảm đạm như vậy, nên kinh tế lại hầu như dựa hoàn toàn 
vào nguồn ngân sách của thực dân Pháp cấp rót cho Đông Dương. 
Sản xuất trong nước trì trệ, các hoạt động kinh tế nội thương, 
ngoại thương bị đình đồn, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, thu 
ngân sách luôn bị thiếu hụt. Đời sống nhân dân bấp bênh, gặp 
nhiều khó khăn, sự phân hóa xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc. 
Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế đều ở trình độ hết sức thấp 
kém và đều nhằm mục đích chung là phục vụ cho chính sách cai 
trị và nô dịch của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đối với nhân dân 
Việt Nam. 

Trong tình cảnh khó khăn về mọi mặt, thực dân Pháp lại phải 
lúng túng, bị động đối phó với quân và dân ta đang triển khai và 
mở rộng chiên tranh du kích, biến hậu phương của địch thành tiền 
phương của ta trong khắp các vùng Pháp chiếm đóng. Với những 
trận đánh phục kích, diệt đồn, quấy rối của bộ đội địa phương và 
dân quân du kích, hoạt động nhiều mặt của các đội tuyên truyền 
xung phong và hàng trăm đại đội độc lập, những đội phá tẻ trừ gian 
diệt ác, những cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân trong các 
thành phó, thị xã, các vùng Pháp chiếm đóng đã tạo nên làn sóng 


427 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đấu tranh cách mạng mạnh mẽ để phá chính quyền của địch, lập lại 
chính quyền nhân dân. 


Do những khó khăn và thất bại hết sức nặng nề, lần đầu tiên 
thực dân Pháp đã phải thừa nhận: Không còn khả năng giải quyết 
chiến tranh bằng quân sự và cần từ bỏ trực tiếp tấn công vào khu 
căn cứ kháng chiến. Quân đội viễn chỉnh Pháp chi còn con đường 
củng cố những tuyến phòng ngự, quay về những cuộc càn quét lớn 
ở đồng bằng, kiên trì cố thủ để đưa cuộc chiến tranh Đông Dương 
vào kế hoạch chiến lược của Mỹ, nhưng thất bại của Pháp ở Biên 
giới năm 1950 đã làm tan rã âm mưu chính trị của chúng. Không 
phong tỏa được biên giới, thực dân Pháp còn phải từ bỏ âm mưu 
củng cô khu vực rộng lớn Hà Nội - Hải Phòng - Lạng Sơn và cũng 
sụp đỗ luôn cả kế hoạch thành lập các "Xứ tự trị" để dựng nên hệ 
thống chính quyền tay sai ở các vùng dân tộc miền núi phía Bắc. 
Bức tranh toàn cảnh về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa - xã 
hội của thực dân Pháp và chính quyền bù nhìn trong vùng Pháp 
chiếm đóng hết sức ảm đạm. Thực dân Pháp đã suy yếu và dần lệ 
thuộc Mỹ, trở thành con nợ của Mỹ, trở thành công cụ phục vụ cho 
những toan tính và mưu đồ xâm lược của đề quốc Mỹ ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên mọi cố gắng của Pháp với sự 
giúp sức của Mỹ, cũng không thê cứu vãn được những thất bại của 
chúng trước sức phát triển mạnh mẽ của cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện của quân và dân ta. 


428 


Chương VI 


VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
XÂY DỰNG VÀ CÚNG CÓ HẬU PHƯƠNG, 
ĐẢY MẠNH KHÁNG CHIÉN TOÀN DÂN, 
TOÀN DIỆN (1948-1950) 


I. XÂY DỰNG CHÍNH QUYÈN NHÂN DÂN, CỦNG CÓ VÀ 
MỞ RỘNG MẶT TRẬN DÂN TỘC THÓNG NHÁT 

1. Xây dựng củng cô chính quyền nhân dân 

1.1. Xây dựng củng cỗ chính quyền Trung ương 

Trước sự chuyên biến mới của tình hình, từ năm 1948, nhiệm 
vụ trọng yếu đặt ra cho nhân dân Việt Nam là phải xây dựng, củng 
cố chính quyền nhân dân, củng có khối đại đoàn kết toàn dân, phá 
chính sách "dùng người Việt đánh người Việt” của thực dân Pháp; 
phá chính quyền bù nhìn tay sai; kiện toàn cơ quan hành chính của 
ta từ trên xuống dưới. Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ 
kháng chiến đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương (mở rộng) 
họp các ngày 15, l6, 17-1-1948 chỉ rõ: "Cần phải đề cao danh 
nghĩa và uy tín của Chính phủ Trung ương cũng như các Ủy ban 
kháng chiến hành chính các cấp. Muốn như thế Chính phủ cũng 
như các Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp phải chú ý cải 
thiện đời sống cho dân, phục vụ nhân dân". "Chính phủ Trung ương 
và các Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính khu, tỉnh, huyện, xã 
đều phải kiện toàn. Bảy Khu Bắc Bộ sẽ hợp thành ba Khu và nhân 
dịp thống nhất các Khu, các Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính 
các Khu phải được chắn chỉnh lại. Trừ Nam Bộ ra, vẫn có Ủy ban 


429 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


kháng chiến hành chính riêng, còn các Kỳ khác đều tiến tới thủ tiêu 
Ủy ban hành chính Kỳ..."". 

Do hoàn cảnh chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc 
điều hành, tô chức, chỉ đạo kháng chiến cần được thực hiện kịp 
thời, tập trung, thống nhất, nên Quốc hội đã giao quyền tập trung 
cho Chính phủ điều hành kháng chiến. Với trọng trách là cơ quan 
lập pháp, Ban Thường trực Quốc hội đã nhất trí để Hội đồng Chính 
phủ ra nhiều sắc lệnh quan trọng về việc bỗ nhiệm cán bộ cao cấp 
và thành lập các cơ quan của Chính phủ. Bộ máy chính quyền ở 
Trung ương là Chính phủ, có Ban Thường trực Quốc hội ở bên 
cạnh đề tham gia trực tiếp về các chủ trương, chính sách lớn, giám 
sát và phê bình Chính phủ trong mọi việc kháng chiến. Còn các đại 
biểu Quốc hội sẽ tùy theo năng lực và địa vị của mình mà tham gia 
vào mọi công tác kháng chiến trong khắp cả nước. Đây là một “né: 
đặc biệt của Quốc hội Việt Nam - Quốc hội kháng chiến"? Mối 
quan hệ công việc giữa Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng 
Chính phủ khá chặt chẽ. Các chính sách lớn, các sắc lệnh của 
Chính phủ được ban hành đều có sự thỏa thuận, góp ý xây dựng 
của Ban Thường trực Quốc hội. 


Cùng với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến, bộ máy 
chính quyền Trung ương đã từng bước được ôn định và củng có. 
Đề thực hiện tính liên hiệp quốc dân rộng rãi hơn, ngay từ năm 
1947, Chính phủ Trung ương được cải tô. Một số nhân sĩ, trí thức, 
những nhà văn hóa, những văn nghệ sĩ nỗi tiếng xuất sắc đã được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh mời giữ một số ghế trong Chính phủ: ông 
Phan Anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, ông Hoàng Minh Giám 
giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tạ Quang Bửu giữ chức 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 33 - 34. 

2. Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 117. 


430 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


(11-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Tôn Đức Thắng giữ 
chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó là ông Phan Kế Toại. 


Ngày 27-5-1948, Hội đồng Chính phủ đã họp phiên toàn thể để 
giải quyết một số vấn đề quan trọng như: đánh giá tình hình trong 
nước, vạch rõ âm mưu của bọn thực dân phản động Pháp; xây dựng 
quy chế công chức mới thay chế độ công chức thời thuộc Pháp, 
giao cho Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu thang lương công 
chức; ra sắc lệnh thành lập Ban Thị đua toàn quốc. 


Cuối năm 1948, cụ Bùi Băng Đoàn bị ốm nặng phải đi điều trị. 
Ban Thường trực Quốc hội đã thống nhất cử cụ Tôn Đức Thắng giữ 
trọng trách Quyền Trưởng ban Thường trực Quốc hội. 


Để hoàn thiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, ngày 18- 
6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 72/SL lập ra Hội 
đồng Tu luật gồm có đại biểu Chính phủ, đại biểu Đoàn thể nhân 
dân và đại diện Ban Thường trực Quốc hội do Bộ Tư pháp chủ trì, 
nhăm BIÚp Quốc hội soạn thảo một số Luật và tiến hành công tác 
nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp. Các vị trong Ban Thường trực 
Quốc hội tham gia vào Hội đồng Tu luật gồm: cụ Phạm Bá Trực, 
bà Lê Thị Xuyến, ông Dương Đức Hiền. Từ năm 1950, Hội đồng 
Tu luật được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Quốc hội. 

Cùng với việc thành lập Hội đồng Tu luật, ngày 18-12-1949, 
Ban Thanh tra đặc biệt được bãi bỏ (theo Sắc lệnh số 138/SL) và 
thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, với nhiệm vụ xem xét sự thi 
hành chính sách, chủ trương của Chính phủ; thanh tra các ủy viên 
Ủy ban kháng chiến hành chính và viên chức về phương diện liêm 
khiết; thanh tra sự khiếu nại của nhân dân. 

Sức mạnh của Chính phủ, Quốc hội là mối quan hệ trực tiếp với 
nhân dân và chính quyền các cấp ở địa phương. Do đó, tháng 9- 
1949, Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã làm 
việc với Đoàn đại biêu Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung 
Bộ do ông Lê Đình Thám dẫn đầu ra báo cáo với Trung ương về 


431 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tình hình kháng chiến ở địa phương; tháng 10-1949 làm việc với 
Đoàn đại biểu Nam Bộ, do đồng chí Phạm Hùng dẫn đầu, ra báo 
cáo vẻ tình hình kháng chiến ở Nam Bộ. Đồng thời, Ban Thường 
trực Quốc hội và Chính phủ đã cử nhiều phái đoàn về các địa 
phương, để phỏ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và 
Chính phủ như: chính sách thuế nông nghiệp, vận động sản xuất và 
tiết kiệm, thăm hỏi, động viên tinh thần kháng chiến, thu thập 
nguyện vọng của nhân dân. 


Ngày 30-9-1949, Văn phòng Phủ Chủ tịch và Văn phòng Hội 
đồng Quốc phòng tối cao đã hợp nhất, lấy bí danh là "Ban kiểm tra 
12", nhưng trên thực tế 2 văn phòng này vẫn hoạt động độc lập, phù 
hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình. Và cũng để chắn chinh 
bộ máy chính quyền, ngày 14-10-1949, Chủ tịch phủ ra Thông tư 
số 909/NV-CT quy định: Các Bộ, Chính phủ là cơ quan cấp trên 
của Ủy ban kháng chiến hành chính và sẽ trực tiếp lãnh đạo, điều 
khiển Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp. Ngược lại, Ủy ban 
kháng chiến hành chính các cấp, trước hết là Liên khu phải báo cáo 
tất cả hoạt động của mình lên Chính phủ và công việc thuộc Bộ nào 
lên Bộ ấy!. 

Giữa chính quyền và nhân dân có mối quan hệ rất mật thiết. 
Làm trụ cột cho quan hệ đó là Mặt trận Liên Việt và các đoàn thể 
quần chúng. Mặt trận và các đoàn thẻ đã cùng chính quyển thường 
xuyên tham gia vận động, giải thích để nhân dân thực hiện mọi 
chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ; đồng thời phản 
ánh cho chính quyền những thắc mắc và nguyện vọng của nhân 
dân. Đó là đặc điểm dân chủ hóa trong chính quyền của ta. Nhưng 
đặc điểm quan trọng nhất trong công tác xây dựng chính quyền là 
vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. Đảng luôn luôn 
chú trọng việc củng cố chính quyền và đặt thành nhiệm vụ căn 
bản của toàn Đảng. Qua từng giai đoạn phát triển, chính quyền 


1. Việt Nam dân quốc Công báo, số 10 năm 1949. 
432 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


nhân dân ngày càng được kiện toàn, thích hợp hơn với các giai 
đoạn của cuộc kháng chiến. 


1.2. Xây dựng, cúng cô chính quyền các cấp ở địa phương 


Ngày 1-1-1948, ở khu vực Tây Nguyên, Ủy ban kháng chiến và 
đại diện Ủy ban hành chính Trung Bộ tại miền Nam ban hành Nghị 
định số ¡ KCMN/TB thành lập Phân ban kháng chiến hành chính 
Tây Nguyên thay thế Ủy ban chỉ huy Tây Nguyên và tạm giao tỉnh 
Lâm Viên và Đồng Nai thượng cho Phân ban cực Nam Trung Bộ 
trực tiếp điều khiển'. 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các chiến trường, 
khắc phục tỉnh trạng vùng kháng chiến bị chia cắt, nhiều Khu 
không liên hệ được với nhau, ngày 25-I-1948, Chính phủ ra Sắc 
lệnh số 120/SL thành lập các Liên khu. Các Liên khu là những đơn 
vị chính trị, quân sự, kinh tế hoạt động tương đối độc lập do Liên 
khu ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu trực tiếp chỉ 
đạo thay Trung ương. Cả nước được chia thành các Liên khu: I, IH, 
X, IV, V; các Khu VII, VHI, IX và Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Đó 
là: Khu 1 và Khu 12 thành Liên khu I do đồng chí Nguyễn Khang 
là Chủ tịch, đồng chí Chu Văn Tắn là Liên khu trưởng; Khu 2, Khu 
3, Khu 11 thành Liên khu III do đồng chí Nguyễn Văn Trân là Chủ 
tịch, đồng chí Hoàng Sâm là Liên khu trưởng; Khu 12, Khu 14 
thành Liên khu X do đồng chí Bùi Quang Tạo là Chủ tịch, đồng chí 
Vũ Hiên là Liên khu trưởng; Khu 4 và Phân khu Bình Trị Thiên 
thành Liên khu IV do đồng chí Hồ Tùng Mậu là Chủ tịch. Ngày 20- 
10-1948 thành lập Liên khu V trên cơ sở hợp nhất Khu 5, Khu 6 và 
Khu 15; Khu VH, Khu VI, Khu IX và Đặc khu Sài Gòn - Chợ 
Lớn thành Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ; Ủy ban kháng 
chiến miền Nam đổi tên thành Ủy ban kháng chiến hành chính 
miền Nam Trung Bộ. 


1. Biên bản, Nghị quyết Hội đông Chính phủ tháng 1-1948. Trung tâm lưu 
trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Ký hiệu hồ sơ A1 Q04b H0I. 


433 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ngày 25-3-1948, các danh từ phủ, châu, quận được bãi bỏ theo 
quy định của Sắc lệnh số 148/SL. Từ đây, cấp trên xã và cấp dưới 
tỉnh thống nhất gọi là cấp huyện, và Sắc lệnh số 149/SL quy định 
bỏ từ "kiêm" trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính để thống 
nhất gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính. Cách gọi này được duy 
trì đến khi kết thúc cuộc kháng chiến. Cùng ngày 25-3-1948, Chính 
phủ còn ra Sắc lệnh số 150/SL quy định tổ chức, quyền hạn, cách 
làm việc của Hội đồng nhân dân trong vùng địch kiểm soát; Sắc 
lệnh số 151/SL quy định thành viên Ủy ban kháng chiến hành 
chính các cấp xã, huyện, tỉnh, Liên khu. Đến ngày 20-8-1948, 
Chính phủ lại ra Sắc lệnh 211/SL ấn định cách chỉ định các ủy viên 
trong Ủy ban kháng chiến hành chính xã, huyện, tỉnh trong vùng 
địch tạm chiếm. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, năm 1948, một số 
địa phương có sự thay đổi về địa giới hành chính. Ngày 22-8, 
huyện Thủy Nguyên (Kiến An), huyện Nam Sách (Hải Dương) từ 
Liên khu I chuyển về Liên khu III (theo Sắc lệnh 237/SL). 


Ngày 23-10-1948, Đại diện Chính phủ tại miền Nam ra Nghị 
định số 41/QSMNTB thành lập Phân khu Tây Nguyên là địa bàn 
của Khu I5 cũ. 


Từ ngày 28-11-1948, huyện Gia Lâm cả thị xã Ngọc Thụy 
thuộc tỉnh Bắc Ninh, Liên khu I, nay thuộc tỉnh Hưng Yên (theo 
Sắc lệnh số 263/SL). Ngày 16-12-1948, khu Hồng Gai tách ra khỏi 
tỉnh Quảng Hồng đặt thành Đặc khu Hồng Gai thuộc Liên khu I. 
Tỉnh Hồng Quảng nay lấy lại tên cũ là tỉnh Quảng Yên. Từ ngày 
12-3, huyện Kinh Môn chuyển về thuộc tỉnh Hải Dương (theo Sắc 
lệnh 13/SL). Ngày 11-5-1949, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 37/SL 
đặt Ủy ban kháng chiến hành chính Hà Nội trực thuộc Chính phủ 
Trung ương. Ngày 14-5-1949, sáp nhập huyện Lắp Vò vào tỉnh Sa 
Đéc. Huyện Lộc Bình tách khỏi tỉnh Hải Ninh từ ngày 7-6 để sáp 
nhập vào tỉnh Lạng Sơn (theo Sắc lệnh 48/SL). Ngày 15-6-1949, 


434 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


giải tán huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Bình Định. Ngày 19-7, đặt khu 
Hồng Quảng thành một đơn vị kháng chiến hành chính riêng và đến 
ngày 5-10 quyết định tách huyện Hoành Bồ ra khỏi tỉnh Quảng Yên 
để sáp nhập vào Đặc khu Hồng Gai. Ngày 4-11-1949, Chính phủ ra 
Sắc lệnh số 127/SL hợp nhất Liên khu I và Liên khu X thành Liên 
khu Việt Bắc, lập Ủy ban kháng chiến hành chính khu Việt Bắc. 
Liên khu Việt Bắc gồm 18 tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai 
Châu, Sơn La, Hải Ninh, Hồng Gai, Quảng Yên, Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên). Ngày 7-1 1-1949, Chính phủ 
ra Sắc lệnh số 131/SL sáp nhập hai huyện Thủy Nguyên, Kinh Môn 
vào tỉnh Quảng Yên và trả huyện Gia Lâm cùng với thị xã Ngọc 
Thụy về tỉnh Bắc Ninh. 

Việc thay đổi địa giới hành chính của một số địa phương là cần 
thiết để phù hợp với tình hình hiện tại. Tiếp tục chủ trương đó, 
ngày 12-2-1950, tỉnh Vĩnh Vên và Phúc Yên hợp nhất thành tỉnh 
Vĩnh Phúc. Ngày 15-4, tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum hợp nhất 
thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum (theo Sắc lệnh số 31/SL). Ngày 9-8, 
quyết định trả huyện Mai Đà thuộc Liên khu Việt Bắc về tỉnh Hòa 
Bình thuộc Liên khu III (theo Sắc lệnh số 131/SL). Ngày 30-10, 
tỉnh Hà Tiên và tỉnh Long Châu hợp nhất thành tỉnh Long Châu Hà. 
Trong năm 1950, các xã trong các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, 
Hòa Vang (Quảng Nam) cũng hợp nhất thành các xã mới để phù 
hợp với tình hình kháng chiến tại địa phương. 


Những nghị quyết của Đảng và sắc lệnh, nghị định của Chính 
phủ, đặc biệt là Sắc lệnh số 254/SL về tổ chức chính quyền nhân 
dân trong thời kỳ kháng chiến là những cơ sở quan trọng trong việc 
củng có, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp. Các cuộc bầu cử 
Hội đồng nhân dân phải tạm hoãn trong năm đầu kháng chiến do 
chiến sự thì đến năm 1948 đã tiến hành trở lại. Cuộc bầu cử Hội 
đồng nhân dân xã và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II (1948-1949) 


435 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


được tiến hành trong khắp vùng tự do và nhiều nơi trong vùng Pháp 
chiếm đóng. Bắt chấp địch tìm mọi cách ngăn cản, phá hoại (dùng 
máy bay thả bom, bắn pháo vào nơi đông người), nhân dân vẫn 
hăng hái đi bỏ phiếu. Năm 1948, lần đầu tiên ở Nam Bộ ta tiến 
hành bầu cử Hội đồng nhân dân từ cấp xã đến cấp tỉnh. Trong 
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân năm 1949, số cử tri đi bỏ phiếu 
chiếm tỷ lệ trung bình là 70% cho Hội đồng nhân dân tỉnh và 90% 
cho Hội đồng nhân dân xã. Toàn quốc có 67 tỉnh, 397 huyện, 
5.362 xã, nhưng chỉ trừ Nam Bộ chưa có Hội đồng nhân dân tỉnh 
và một số xã trong vùng Pháp chiếm đóng chưa có Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban kháng chiến hành chính xã, còn hầu hết các tỉnh, 
xã, kể cả miền núi, đều có Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng 
chiến hành chính! . 

Tỷ lệ cử tri đi bầu Hội đồng nhân dân xã rất cao. Tỉnh Thanh 
Hóa (thuộc vùng tự do) có 206.918 cử tri, đứng đầu với tỷ lệ 99% 
cử tri đi bầu. Tỉnh Thừa Thiên (vùng Pháp chiếm đóng) có 
1.145.826 cử tri đã có 93% cử tri đi bầu. Có xã ở "xa đồn địch" như 
Phú Nhuận, Vĩnh Lộc (Phú Lộc) có 100% số người đi bầu”. Lạng 
Sơn có 75%, Cao Bằng có 59% cử tri đi bầu. Số người ứng cử 
trung bình gấp 2 lần số hội viên cần phải bầu. Toàn tỉnh Bắc Ninh 
(nửa miền xuôi bị Pháp chiếm đóng) phải bầu 1.804 hội viên thì có 
4.400 người ứng cử, Lạng Sơn phải bầu 1.215 hội viên thì có 3.083 
người ứng cử'. 


— 


. Báo cáo thành tích xây dựng chính quyên dân chủ nhân dân trong 8 năm 
kháng chiến (1946-1954) của Bộ Nội vụ. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 685. 

. Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử kháng chiến chóng thực dân Pháp của quân 
và dân Liên khu IV (1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, 
tr. 253. 

. Báo cáo thành tích xây dựng chính quyền... Tài liệu đã dẫn, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 685. 


436 


Là 


G›) 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Tỷ lệ cử tri đi bầu Hội đồng nhân dân tỉnh thấp hơn bầu Hội 
đồng nhân dân xã. Vùng tự do của tỉnh Quảng Ngãi có 89% cử tri 
đi bầu, để bầu ra 28 người mà có 140 người ứng cử vùng Pháp 
chiếm đóng của Hải Dương chỉ tổ chức bầu cử được 7 trong số 11 
huyện, đạt 56% cử tri đi bầu Hưng Yên cũng tô chức ở 7 trong số 9 
huyện, đạt 71% cử tri đi bầu'. 


Thành phần tham gia Hội đồng nhân dân xã và tỉnh sau cuộc 
bầu cử khóa II (1949) đã phản ánh sự đoàn kết toàn dân kháng 
chiến. Tuy nhiên, đối chiếu với bản Đề cương xây dựng chính 
quyên xã (ban hành tháng 6-1948) thì thành phần công nông và phụ 
nữ trong Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính xã 
còn chiếm tỷ lệ thấp. Ví dụ toàn tinh Phú Thọ có 2.470 hội viên mà 
chỉ có 999 bằn nông; Thái Bình, Hải Dương chỉ có 7% hội viên nữ 
trong tông số hội viên Hội đồng nhân dân xã; toàn tỉnh Thái 
Nguyên, Tuyên Quang mỗi tỉnh có 2 hội viên nữ trong tông số 20 
hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thành phần người dân tộc trong Hội đồng nhân dân tỉnh cũng 
đã được quan tâm, thể hiện sự đoàn kết toàn dân trong kháng chiến. 
Trong số 20 hội viên của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Băng, Bắc 
Kạn, Gia Lai - Kon Tum được phân chia như sau: Cao Băng: 14 hội 
viên Tày, 2 hội viên Nùng, 2 hội viên Dao, 2 hội viên Kinh; Bắc 
Kạn: l6 hội viên Tày, 3 hội viên Dao, I hội viên Kính; Gia Lai - 
Kon Tum: 6 hội viên Gia Rai, 5 hội viên Ba Na, 5 hội viên Sê 
Đăng, 7 hội viên Kinh”. 

Thành phân công nông trong Ủy ban kháng chiến hành chính 
đã tăng lên từ năm 1950”: 


1. Báo cáo thành tích xây dựng chính quyên..., Tài liệu đã dẫn, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hà sơ số 685. 

2. Báo cáo thành tích xây dựng chính quyên..., Tài liệu đã dẫn, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 685. 

3. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 77, tháng 8-1965. 


437 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Thành phần | Tổng số 
công nông | hội viên 
(người) 


Những số liệu trong bảng trên đây về tỉ lệ thành phần công 
nông chiếm khá cao trong Ủy ban kháng chiến hành chính chứng tỏ 
tính chất dân chủ nhân dân đã được thẻ hiện rất rõ ràng, cụ thể. Bộ 
máy chính quyền nhân dân các cấp đã được kiện toàn, có đủ điều 
kiện để huy động các lực lượng kháng chiến và thực hiện sát sao 
những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đồng thời, 
nhằm mục đích làm cho chính quyền mạnh để phục vụ kháng 
chiến, để đây mạnh sản xuất thì phải củng cố và kiện toàn cấp xã. 
Tại các Liên khu đã tiến hành việc đơn giản khu, huyện và tăng 
cường tỉnh, xã. Để "tăng cường xã" phải "củng cố Ủy ban kháng 
chiến hành chính và các đoàn thể quần chúng", bỏ các ban chuyên 
môn ở cấp huyện, đưa cán bộ vẻ tăng cường cho xã. Với chương 
trình kiến thiết hương thôn, cấp xã được mở rộng địa dư và dân số 
tăng gấp hai lần trên cơ sở sáp nhập nhiều xã nhỏ thành xã lớn, 
giảm bớt đầu mối chỉ đạo và kiểm tra của cấp huyện, thị xã. Nhưng 
cách này lại làm cho xã gặp nhiều khó khăn do trình độ và năng lực 
tổ chức của cán bộ xã còn nhiều hạn chế, phương tiện làm việc 
thiếu thốn, ngân sách xã chưa lập xong. Do đó, Trung ương Đảng 
và Chính phủ đã sớm ban hành các chỉ thị điều chỉnh nên các xã 
lớn đã được tách ra trở về quy mô cũ. 


Đề "củng cố xã và kiện toàn cấp xã" được tốt, vấn đề đào tạo 
cán bộ địa phương đã được đặt ra từ năm 1948. Nhiều lớp huấn 
luyện ngắn hạn (8 đến 20 ngày) đã được tổ chức để huấn luyện cho 
cán bộ xã. Còn cán bộ cấp huyện trở lên thì được rèn luyện trong 


438 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


công tác hằng ngày hoặc được bổ túc trong các lớp dài hạn (3 
tháng) cho cả cán bộ xã và huyện. Từ năm 1949-1950, tại khắp các 
Khu đã mở các lớp "bổ túc cấp xã". Các cuộc thi đua "xây dựng xã" 
được đặc biệt khuyến khích. 


Cũng trong thời gian này, mối quan hệ giữa Ủy ban kháng 
chiến hành chính với ngành tư pháp được thắt chặt làm trụ cột cho 
chính quyền nhân dân. Tổ chức tư pháp được đơn giản hóa, tòa án 
tiền hành việc trị an, trừng trị bọn phản động. Trong bộ máy tư 
pháp, quyền hạn của phúc thâm nhân dân được tăng cường. Hội 
đồng phúc thâm gồm 3 phúc thâm nhân dân và 1 thâm phán chuyên 
môn. Tòa án tỉnh có 2 phúc thâm nhân dân và I thẩm phán chuyên 
môn. Tòa án huyện có 2 phúc thẩm nhân dân và 1 thâm phán 
chuyên môn. 


Từ năm 1950, Hội đồng Chính phủ đã ấn định nguyên tắc thống 
nhất hệ thống tòa án và bắt đầu thực hiện việc hợp nhất tòa án, 
quân sự và Hội đồng phúc thâm ở một số liên khu. 

Thấm quyền của Hội đồng phúc thẩm và Tòa án tinh đến năm 
1950 vẫn không thay đổi, chỉ tăng quyền hạn cho Ban tư pháp xã 
có quyền phạt vi cảnh chung thẩm từ 5 đến 30 đồng và Tòa án 
huyện có quyền phạt tù vi cảnh chung thẩm từ l đến 15 ngày!. 
Những quy định về thủ tục tố tụng hình và hộ, về nguyên tắc của 
công tố viên cũng có một số thay đổi. Tòa án huyện có quyền ra 
lệnh trong trường hợp khẩn cấp; Thâm phán sơ cấp huyện có nhiệm 
vụ thi hành các bản án về việc hộ. 

Trong Dân luật cũng có một số điểm cải cách so với trước như 
quy định tuôi thành niên từ 18 tuổi, vợ chồng có quyền bình đăng 
trong gia đình, quyền của con đến tuổi trưởng thành, quyền của 
người vợ, quyền thừa kế của con cái... 


1. Biên bản họp Hội đông Chính phủ đâu tháng 4-1950. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Ký hiệu hô sơ A1 Q013. 


439 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Với một số cải cách cải tổ của ngành tư pháp thời kỳ này đã 
góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa Ủy ban kháng 
chiến hành chính với tư pháp, làm cho chính quyền nhân dân ngày 
càng được củng cố vững chắc thêm, nâng cao được uy tín và sức 
mạnh của kháng chiến. 


2. Đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc. Tăng cường củng 
cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc 


2.1. Phong trào thi đua ái quốc 


Ngày 27-3-1948, Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động Phong 
trào thi đua ái quốc nhằm mục đích: "Ai nây đều gắng làm nhanh, 
làm tốt, làm đẹp, không kể việc làm của mình thuộc về đời sống vật 
chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền 
tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ. Nước nhà đang 
kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho 
kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công"'. 

Tại Việt Bắc, ngày 11-6-1948, nhân dịp Kỷ niệm 1.000 ngày 
kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 
Người chỉ rõ: "Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc 
dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, 
tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Cần phải thi đua nhau: 
làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều; trong cuộc thi đua ái 
quốc, chúng ta: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc". 

Năm 1948 là năm chúng ta bắt đầu thí điểm thi đua. Sau phong 
trào luyện quân lập công và gây cơ sở phá kỷ lục trong quân đội 
(tháng 4-1948), Trung ương Đảng đã phát động phong trào thi đua 


I1. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9:1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 71. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5: 1947-1949, xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 444. 


440 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


ái quốc toàn quốc ở mỗi ngành hoạt động của Chính phủ, của nhân 
dân, các đoàn thê và trong nội bộ Đảng. 


Phong trào được chính thức phát động từ ngày 19-6-1948. Khi 
Chi thị phát ra, các cấp bộ Đảng, các cơ quan chính quyên, các 
đoàn thể quần chúng và nhân dân đều nhiệt liệt hưởng ứng. Phong 
trào từ đó lan ra khắp nơi, trong các cơ quan chính quyên, các nhà 
máy, quân đội, du kích, nhân dân các làng, các xã... đều tham gia 
thi đua với nhiều hình thức phong phú. 


Tuy nhiên, từ ngày phát động phong trào thi đua ái quốc, các 
cấp bộ Đảng đã mắc khuyết điểm trong việc lãnh đạo như: "Thiên 
về thi đua trong Đảng, sao lãng việc lãnh đạo thi đua của nhân dân, 
coi thi đua ái quốc là công việc của Chính phủ, không phải một 
phong trào quần chúng rộng rãi"'. Để kịp thời chắn chỉnh, ngày 18- 
10-1948, Ban Thường vụ Trung ương đã ra Chỉ thị về sửa chữa 
những khuyết điểm trong việc lãnh đạo thi đua ái quốc. 


Trong năm 1948-1949, cả nước có phong trào "Cơm no, súng 
tốt, đánh thắng". Trong các xí nghiệp quốc phòng, kế tiếp phong 
trào "Gây cơ sở phá kỷ lục" có phong trào "Rèn luyện cán bộ, cải 
tiến kỹ thuật". Trong nông nghiệp có phong trào "Tăng gia sản 
xuất, thi đua cấy chiêm, sửa đê, dọn sông máng, trồng nhiều bông". 
Trong văn hóa có phong trào thanh toán nạn mù chữ, bình dân học 
vụ (ở Khu I, II, X). Về xã hội có phong trào bài trừ hủ tục lạc hậu, 
làm nhà vệ sinh, làm chuồng trâu xa nhà, đào giếng. Về quân sự có 
phong trào phá tẻ, địch vận giết giặc, phong trào du kích các địa 
phương thi đua với nhau lập thành tích, phong trào Nam Bộ thi đua 
với Trung Bộ và Bắc Bộ. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển 
nhanh chóng sôi nỗi và rộng khắp cả nước, thực sự trở thành động 
lực mạnh mẽ, góp phần thúc đây cuộc kháng chiến giành thắng lợi. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9. Sách đã dẫn, tr. 378. 
441 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


2.2. Cúng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thông nhất 


Củng có và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc là chính sách lớn 
của Đảng, là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được toàn Đảng, 
toàn dân đặc biệt quan tâm. Trong việc củng cố và mở rộng khối 
đại đoàn kết dân tộc cần phải chắn chỉnh lại Mặt trận dân tộc thống 
nhất. Trong đó, Việt Minh và Liên Việt là hai hình thức mặt trận 
thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, nhưng đến năm 1948 đã 
xảy ra sự chẳng chéo, không thông nhất hoạt động giữa Việt Minh 
và Liên Việt. Vì vậy, Đảng đã chủ trương thống nhất Việt Minh và 
Liên Việt thành Mặt trận dân tộc thống nhất, trong đó Liên Việt là 
hình thức tổ chức Mặt trận và Việt Minh là bộ phận trụ cột. "Củng 
có Việt Minh, phát triển Liên Việt để tiến tới thống nhất Việt Minh 
và Liên Việt", đó là chủ trương linh động duy nhất đúng, để thống 
nhất thực sự Mặt trận dân tộc thống nhất phản đề Việt Nam'. 


Trong quá trình thực hiện chủ trương thống nhất Việt Minh và 
Liên Việt, Đảng đã chỉ ra và kịp thời uốn nắn một số khuyết điểm 
của các địa phương như: có nơi thiên về phát triển Liên Việt, hằu 
như quên củng có Việt Minh; có nơi lại nặng về củng cố Việt Minh, 
không chú trọng phát triển Liên Việt; có nơi không lấy nguyên tắc 
hành động chung giữa Việt Minh và Liên Việt làm một điểm trọng 
yếu trong việc chuẩn bị thống nhất. 

Thời kỳ này các tổ chức đoàn thể quần chúng được kiện toàn và 
ngày càng phát triển đã làm tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân. Đoàn kết thanh niên cứu quốc giữ vai trò nòng cốt 
trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thanh niên tòng 
quân, gia nhập dân quân du kích. Hội Mẹ chiến sĩ cũng hăng hái 
tham gia thi đua yêu nước, nhất là trong các phong trào "góp quỹ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 263-264. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập L1: 1950, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 69. 


442 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


nuôi quân", chăm sóc thương binh, may áo quần cho bộ đội. Tháng 
9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen các cụ, các bà đã 
"thương yêu chăm sóc chiến sĩ như con cháu ruột thịt. Thế là các 


cụ, các bà cũng trực tiếp tham gia kháng chiến". 


Cũng trong thời gian này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
đã mở rộng thêm đội ngũ. Những ngành có nghề chuyên môn và có 
đông công đoàn viên được tổ chức theo hệ thống đọc từ cơ sở lên 
đến toàn quốc (như ngành giáo dục, ngành bưu điện...). Hoạt động 
công đoàn các cấp được đây mạnh, nhờ đó, số công nhân trong 
vùng Pháp chiếm đóng gia nhập công đoàn lên tới 37.436 đoàn 
viên trong tổng số 1.181.064 công nhân, ở vùng tự do có 168.142 
đoàn viên trong tổng số 352.069 công nhân. Năm 1948, đoàn thể 
phụ nữ có 1.210.000 hội viên, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các giới. 
Nông hội chi có 820.000 hội viên, chiếm tỷ lệ thấp nhất so với các 
đoàn thê khác. Thanh niên cũng chi chiếm 15% tham gia đoàn thể”. 


Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, ngày 15-10- 
1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Dân vận" trên báo Sự thật số 
120 chỉ rõ: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người 
dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn 
dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và đoàn thể đã giao cho... Tất cả cán bộ chính quyền, tất 
cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân 
(Liên Việt, Việt Minh...) đều phải phụ trách dân vận"”. 

Cuối năm 1949 đầu năm 1950, Tổng Liên đoàn lao động, Hội 
Nông dân cứu quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ đã tiến hành đại hội và 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5: 1947-1949, xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 689. 

2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp 1945-1954, tập I. Sách đã dẫn, tr. 464. 

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5: 1947-1949, xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 698, 699. 


443 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thống nhất lại về tổ chức cho hợp lý để có thể phát huy chức năng 
tổ chức, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương chính sách 
của Đảng và Chính phủ. Hội Nông dân cứu quốc gồm cả thanh 
niên, phụ nữ nông thôn, đặc biệt chú trọng đến bằn, cố nông. 
Công tác thanh niên trong quân đội chú trọng giáo dục lý tưởng và 
nâng cao trình độ chính trị cho chiến sĩ trẻ. Đoàn phụ nữ cứu quốc 
cần thống nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đảng Dân 
chủ và Đảng Xã hội cũng được xác định rõ về tổ chức và phạm vi 
hoạt động vào các tầng lớp tư sản, trí thức, tiểu tư sản giàu có. 
Các tổ chức quần chúng Hoa kiều được quy định lại cho thích 
hợp. Tổ chức Lý sư hội (thành lập năm 1948) nay được xúc tiến tô 
chức hơn. Các công tác vùng địch, vùng công giáo và miền núi 
được đây mạnh. 


Với chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng về các mặt công 
tác, sau một thời gian động viên và tổ chức hoạt động, Mặt trận dân 
tộc thống nhất đã được củng có và kiện toàn, trở thành một trong 
những trụ cột của Nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh của 
cuộc kháng chiến và là nơi tập hợp, phát triển các tô chức quần 
chúng thực hiện các nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. 


2.3. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển Đảng 


Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển 
sang một giai đoạn mới. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho nhân dân 
Việt Nam lúc đó là phải xây dựng và củng cố hậu phương, đây 
mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện sang giai đoạn mới, tiến lên 
giành nhiều thắng lợi to lớn hơn. 


Trong việc xây dựng và củng cố hậu phương, đây mạnh kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt 
chú trọng. Nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, 
bồi đưỡng năng lực lãnh đạo của cấp ủy và kiện toàn Đảng về mặt 
tô chức theo phương châm “phát triển đi đôi với củng cố" đã được 
thực hiện. Năm 1948, công tác xây dựng Đảng đã có bước phát 


444 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở và ảnh hưởng của Đảng 
đã ăn sâu, lan rộng trong quần chúng. Năm 1946 mới có 2 vạn đảng 
viên, đến tháng 9-1948 tăng lên hơn 1Š vạn, đầu năm 1950 tăng lên 
43 vạn đảng viên, trong đó thành phần công nhân chiếm 8,7%. 
Trong quân đội, số đảng viên chiếm 1/3 quân số'. Số lượng đảng 
viên của từng khu tính đến tháng 9-1948 là: Khu I:19.000 đảng 
viên; Khu X: 13.800 đảng viên; Khu III: hơn 70.000 đảng viên; 
Khu IV: 30.000 đảng viên; Nam Trung Bộ: 13.000 đảng viên (tính 
đến 5-1948); Trong quân đội: khoảng 20.000 đảng viên; Nam Bộ: 
23.000 đảng viên (tính đến tháng 8-1948). 


Năm 1948, công tác xây dựng Đảng phát triển mạnh các tỉnh: 
Thái Bình, Hải Dương có 17.000 đảng viên, Phú Thọ, Vĩnh Yên, 
Hà Tĩnh, Hà Đông, Thanh Hóa có hơn 5.000 đảng viên... Số lượng 
đảng viên phát triển mạnh, nhưng không đồng đều giữa các vùng 
Bắc Bộ, Đảng phát triển rất mạnh, vượt cả mức của chương trình 
5 tháng cuối năm do Trung ương đặt ra (toàn Bắc Rộ tháng 9- 
1948 có 10 vạn đảng viên, riêng Khu III có hơn 7 vạn đảng viên) 
Trung Bộ, Đảng phát triển còn hẹp và chậm hơn ở Bắc Bộ, chỉ 
phát triển mạnh ở miền Bắc Trung Bộ, còn Quảng Bình, Thừa 
Thiên, Quảng Nam, Nam Trung Bộ phát triển chậm Nam Bộ đã 
sửa chữa bệnh hẹp hòi trong công tác phát triển Đảng. Tính đến 
tháng 3-1948 mới có 9.000 đảng viên; nhưng đến cuối tháng 6 đã 
có 23.000 đảng viên. 


Số chi bộ Đảng tăng lên nhanh chóng, tính đến năm 1947 mới 
có 3.800 chi bộ, nhưng năm 1948 đã có 7.800 chỉ bộ. Tính đến đầu 
năm 1950 (trừ vùng cao nguyên Nam Trung Bộ và một vài vùng 
dân tộc thiêu số khác), hầu hết các vùng Pháp chiếm đóng và vùng 
tự do đều có chỉ bộ, phần lớn các thôn có tổ Đảng. Trong bộ đội, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập L1: 1950, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 92. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 10: 1949, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 120-121. 


445 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đại đội nào cũng có chỉ bộ, trung đội nào cũng có tiểu tổ, phần lớn 
các công binh xưởng đều có chỉ bộ'. 


Về thành phần xã hội, tính đến cuối năm 1948 có 70% đảng 
viên thuộc thành phần trung, bần nông; gần 10% thành phần công 
nhân, còn thành phân các giới khác gắp hai thành phần công nhân. 
Số lượng đảng viên nữ còn rất ít, chỉ chiếm 8,4% tổng số đảng viên 
toàn Đảng. 


Việc phát triển Đảng tại các vùng Pháp chiếm đóng trong 
những năm từ 1948-1950 đã đạt được một số thành tích nhưng nói 
chung vẫn còn kém. Mặc dù thực dân Pháp tăng cường càn quét, 
khủng bố rất dã man nhưng rất nhiều cán bộ đảng viên vẫn quyết 
tâm cùng với nhân dân hỏi cư về các vùng Pháp chiếm đóng đẻ gây 
dựng lại cơ sở quân chúng và cơ sở Đảng. 


Trong quân đội, công tác phát triển Đảng được đây mạnh ở Bắc 
Bộ nhưng còn chậm ở Nam Bộ. Từ Khu V trở ra, các đại đội đều có 
chỉ bộ, các trung đội có tổ Đảng. Song ở vài nơi còn có hiện tượng 
phát triển ấu. Riêng ở Nam Bộ phát triển Đảng quá chậm, ví dụ 
tháng 3-1948 ở Khu VII tính trung bình 250 đội viên mới có I đảng 
viên; ở Khu VIII, Đảng cũng phát triển rất chậm. 


Trong các vùng công giáo và trong giới phụ nữ, Đảng phát triển 
rất chậm. Tính đến năm 1949, ở Thái Bình có 10 vạn giáo dân mà 
chỉ có 20 đảng viên, ở Thanh Hóa có 3 vạn giáo dân mà cũng chỉ 
có 20 đảng viên, ở Ninh Bình có rất đông giáo dân mà cũng chỉ có 
hơn 20 đảng viên. Cơ sở Đảng trong các ngành chuyên môn, các 
công xưởng, xí nghiệp, nhà máy phát triển kém. Riêng ở miền núi, 
cơ sở Đảng đã tiến bộ hơn so với năm 1947. Tổng số có khoảng l 
vạn đảng viên ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ như: Sơn La, Yên Bái, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Công tác phát 
triển Đảng ở đây đã gây được nền móng khá vững chắc. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 11: 1950..., Sách 
đã dẫn, tr. 92. 


446 


Chương Vĩ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Việc phát triển Đảng cần phải đi đôi với củng cố và coi trọng 
xây dựng Đảng về chất lượng; vì vậy, Trung ương Đảng đã tiến 
hành nhiều biện pháp giáo dục bồi dưỡng đảng viên. Trong 5 tháng 
đầu năm 1948, Liên khu III mở được: 674 lớp cho 19.653 đồng chí 
mới; 105 lớp cho 2.785 chi ủy viên; 32 lớp cho 1.067 huyện ủy 
viên. Liên khu I, trong năm 1948 đã mở được 666 lớp cho 13.606 
học viên'. 

Đảng viên được giáo dục đường lối cách mạng dân tộc dân chủ, 
đường lỗi kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh, 
đồng thởi trải qua thực tế để rèn luyện và trưởng thành. 


Trong năm 1948, Trung ương Đảng chủ trương xây dựng các 
“chỉ bộ tự động công tác", coi đây là phương pháp chính để củng 
cố cơ sở của Đảng. Tại Liên khu HI đã có 464 chi bộ tự động trong 
số 1.780 chi bộ toàn Liên khu (chiếm 27%). Cuối năm 1949, trên 
toàn Bắc Bộ có 1.000 chi bộ tự động công tác Hưng Yên, Hải 
Dương, Thái Bình, hơn nửa số chỉ bộ tự động công tác. Nhiều chỉ 
bộ kiểu mẫu đã xuất hiện, điển hình như chi bộ Thượng Bằng La 
(Yên Bái), Đình Bảng (Bắc Ninh), Cự Nẵm và Cảnh Dương 
(Quảng Bình). Tuy vậy, nếu nhìn toàn bộ số chi bộ có năng lực tự 
động công tác thì còn ít, ở Nam Bộ vẫn chưa có nề nếp, ở Trung Bộ 
chưa có kế hoạch rõ ràng, ở Bắc Bộ chưa quy định theo đúng điều 
kiện đã sửa chữa. Trong năm 1950 mới có khoảng 25% tông sô chỉ 
bộ có thể tự động công tác. 

Công tác xây dựng Đảng từ năm 1948-1950 đã đạt được thành 
tích cả về số lượng, chất lượng và ảnh hưởng sâu rộng trong quần 
chúng. Đảng đã được rèn luyện và trưởng thành ngày càng lớn 
mạnh trong chiến tranh, xứng đáng đóng vai trò quyết định trong 
cuộc kháng chiến. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948, Sách đã 
dẫn..., tr. 283. 


447 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nhìn chung đến cuối năm 1950, hệ thống chính quyền nhân dân 
từ Trung ương đến địa phương đã được củng có và kiện toàn, Đảng 
đã có bước trưởng thành và ngày càng phát triển với đội ngũ đảng 
viên ngày càng đông đảo, chất lượng được nâng cao, có uy tín và 
ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Các tổ chức, đoàn thể quản 
chúng nhân dân được kiện toàn và ngày càng phát triển, làm tăng 
thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Những nhân tố 
quan trọng đó đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta 
vượt qua được những khó khăn thử thách nghiêm trọng trong 
những năm đầu của cuộc kháng chiến. 


I. TIẾP TỤC XÂY DỰNG NÈN KINH TÉ KHÁNG CHIẾN 
TỰ TÚC TỰ CÁP 


Căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và tương 
quan lực lượng giữa ta với thực dân Pháp, Đảng đã đề ra đường lối 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là 
chính. Đường lối kháng chiến của Đảng được tô chức, triển khai 
trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, trong 
đó, tổ chức và xây dựng, phát triển kinh tế kháng chiến có vị trí, vai 
trò hết sức quan trọng, là nền tảng của sức mạnh hậu phương trong 
kháng chiến của nhân dân ta. 


1. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 


Nhiệm vụ to lớn của sản xuất nông nghiệp trong vùng kháng 
chiến thời kỳ này là tăng gia sản xuất, thực hiện tự cấp tự túc đảm 
bảo đủ ăn, đủ mặc cho quân và dân đủ dùng đề đánh giặc. Do nhận 
thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của sản xuất nông nghiệp, Chính 
phủ đã thành lập các cơ quan chuyên trách nông nghiệp Trung 
ương có Bộ Canh nông, ở các cấp Liên khu, tỉnh, huyện đều có Ban 
canh nông. Để khuyến khích tăng gia sản xuất, Chính phủ đã ban 
hành nhiều chính sách và thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ sản 
xuất nông nghiệp: 


448 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


1.1. Giúp nông dân về vốn, giỗng và kỹ thuật 


Tín dụng cho sản xuất nông nghiệp được Chính phủ và Bộ Tài 
chính rất quan tâm. Chỉ tính từ tháng 3-1947 đến tháng 9-1948, tín 
dụng đã cho vay 28.164.151 đồng. Riêng về nông nghiệp có 24.622 
người được vay với số tiền là 29.911.571 đồng'. Việc cho vay chú 
trọng vào chăn nuôi gia súc, tăng diện tích sản xuất, phục hồi các 
vườn trồng chè, hồi... Tín dụng sản xuất nông nghiệp cho vay chủ 
yếu ở các Liên khu phía Bắc; Liên khu IV, tín dụng chú trọng cho 
các tập đoàn đôi công và nông dân nghèo vay vốn với số tiền cho 
vay trong 6 tháng cuối năm 1948 là 1.311.070 đồng gồm 1.296 
khoản vay, 6 tháng cuối năm 1949 là 4.548.803 đồng gồm 2.592 
khoản vay, tăng 246%?. Vụ chiêm năm 1950, tín dụng nông nghiệp 
Liên khu V cho nông dân vay § triệu đồng Nam Bộ, các tổ chức tín 
dụng phát triển chậm, năm 1949 cho nông dân vay 1.700.000 
đồng”, năm 1950 tăng lên 5.000.000 đồng. Nhưng bù lại ở Nam Bộ, 
các quỹ nghĩa thương và ngân hàng bình dân phát triển mạnh, nên 
đã huy động được vốn nhàn rỗi trong nhân dân để phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. 


Thể lệ cho vay vốn từ năm 1949 đã đơn giản hóa hơn so với 
trước đó. Việc cho vay tập trung để nông dân mua giống, phân bón, 
trâu, bò, nông cụ, ch! phí cho công tác thủy lợi, khai hoang phục 
hóa, mở rộng chăn nuôi. Ngoài ra, Chính phủ còn chỉ đạo cho các 
cơ quan chuyên môn tìm những giống lúa và giống cây trồng tốt, 
phù hợp với khí hậu và điều kiện của từng vùng. Bên cạnh các 


— 


. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 10: 1949, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 155. 
Tập biên bản các Hội nghị về kinh tế của Ủy ban kháng chiến hành 
chính Liên khu IV năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1737. 
. Báo cáo tình hình nông nghiệp năm 1949 của Khu nông chính Việt Bắc, 
Liên khu IV và Canh nông Nam Bộ. Trung tâm lưu trữ quốc gia II, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1849. 


Dự 


%2 


449 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


giống lúa thông thường, nông dân còn được cung cấp những giống 
lúa có khả năng chống chịu cao và ngắn ngày (3 tháng) như lúa Ba 
giăng, lúa Nam Ninh. Năm 1948, diện tích trồng lúa Ba giăng là 
9.609 héc ta, sản xuất được 8.205 tắn thóc; năm 1949, diện tích này 
đã giảm xuống còn 8.957 héc ta (giảm 6%) nhưng sản xuất tăng lên 
8.836 tấn (tăng 7%). Nhiều giống rau mới như xà lách, cà chua, rau 
muống, đậu tương được cán bộ, bộ đội đem lên trồng ở các vùng 
miễn núi. Sở Nông chính Liên khu IV còn phát triển các vườn rau, 
trạm ươm giống rau và cây ăn quả như: trại Vân An huyện Thạch 
Thành, Quang Đô huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, Kim Đồng tỉnh 
Nghệ An... 


Sẵn là cây lương thực quan trọng thứ hai sau lúa. Sắn có đặc 
tính thích hợp với đất đai, khí hậu ở trung du, thượng du. Năm 
1949, Bộ Canh nông cung cấp cho nông dân 650.000 hom sẵn 
Việt Bắc, các tỉnh đều tăng diện tích trồng săn, năm 1949 tăng 
27% so với năm 1948. "Ở Thái Nguyên, 4.425 gia đình có vườn 
sắn kháng chiến. Bắc Kạn nhà nào cũng trồng sắn. Có nhà được 
hưởng 15.000 hốc"". 


Diện tích trồng ngô cũng tăng, vụ ngô đầu năm 1949 ở Liên 
khu Việt Bắc tăng 15% diện tích do với năm 1948, vụ ngô cuối 
năm 1949 sản xuất tăng 20% so với năm 1948; ở các tỉnh miền 
xuôi, vụ ngô đầu năm diện tích trồng ngô giảm để ưu tiên cho các 
cây khác như dâu, bông, thầu dằu. Ngoài lúa, ngô, sắn, các cây hoa 
mâu khác cũng được chú ý gieo trồng để góp phần giải quyết nhu 
cầu tự túc lương thực của nhân dân như khoai lang, khoai sọ, đậu 
tương, đậu xanh, lạc, vừng và nhiều loại cây khác. 

Các loại cây lấy sợi cũng được chú ý phát triển để làm nguyên 
liệu dệt vải. Năm 1948, nhân dân các Khu I, X, III đã nhận được 
13.004kg hạt giống bông. Diện tích trồng bông tăng nhiều, riêng ở 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Canh nông, Nha khẩn hoang di dân, Nha nông 
chính năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 
£ 
số 1831. 


450 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Liên khu Việt Bắc năm 1948 là 2.005,5 mẫu, năm 1949 là 3.536,72 
mẫu, tăng 75%. Năm 1948, sản xuất được 265,710 tân, năm 1949 
được 415,820 tấn, tăng 56%'. Dựa vào khả năng và kinh nghiệm 
phát triển nghè tằm tơ của nhân dân, Chính phủ khuyến khích nhân 
dân trồng dâu nuôi tăm để cung cấp nguyên liệu cho nghề dệt. 


1.2. Cải tiến kỹ thuật và tổ chức sản xuất 


Công tác cải tiến kỹ thuật và tổ chức sản xuất tuy mới chỉ là 
bước đầu và còn nhỏ nhưng có ý nghĩa đáng kể. Bộ Canh nông và 
các Ban canh nông tỉnh, huyện cử cán bộ xuống nông thôn tìm hiểu 
tình hình để đưa ra những sáng kiến đổi mới kỹ thuật, tổ chức 
những đợt tuyên truyền vận động nhân dân bắt sâu, diệt chuột, 
dùng phân bón, làm chuồng gia súc, ủ phân, cách bón phân đúng kỹ 
thuật, hướng dẫn nông dân cày sâu bừa kỹ, gieo mạ thưa, cấy lúa 
nhỏ rảnh, sử dụng bèo hoa dâu làm phân xanh. Năm 1948, riêng 
Trung Bộ sản xuất 2.500 tắn phốt phát. Đầu năm 1949, Sở Kinh tế 
Liên khu I đã xúc tiến khai thác, chế biến phốt phát ở Bắc Giang, 
miền Đông Nam Bộ, đã phỏ biến lối cày một trâu, dùng sức người 
để cuốc xới đất thay trâu, bò. Mỹ Tho, Trà Vinh đã đắp bờ đập 
ngăn nước mặn để tăng thêm diện tích trồng trọt; các Ty Canh nông 
đã bán nông cụ giá rẻ cho nông dân. 

Việc tổ chức sản xuất trong nông nghiệp đã có được những 
bước tiến mới. Các tô chức phường hội giúp đỡ nhau trong việc 
làm nhà, mua trâu bò, cưới xin, ma chay đã phát triển rộng thêm và 
ngày càng có sơ sở vững chắc. Tùy điều kiện của từng địa phương, 
mà xây dựng theo một trong 3 loại hình là: đổi công, hợp công, hợp 
tác xã. Trong đó, đôi công là hình thức thấp nhất, chỉ là trao đổi 
nhân công, trâu bò, dụng cụ giữa 10-15 gia đình trong thôn xóm với 
nhau. Hợp công là góp toàn bộ hay một phần ruộng đất để canh tác 
chung, nhưng thu hoạch riêng. Hợp tác xã là ruộng đất (có khi cả 


1. Báo cáo tình hình nông nghiệp năm 1949... Trung tâm lưu trữ quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ sô 1849. 


451 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trâu bò) đều tập trung để canh tác nhưng quyền tư hữu vẫn được 
tôn trọng. Thu hoạch xong, một phần trả cho ruộng, một phần để 
quỹ, còn lại chia cho nhân công. 


Cùng với việc thành lập và chấn chỉnh các hợp tác xã, Chính 
phủ quyết định giao những đồn điền vắng chủ cho ngành nông 
nghiệp quản lý để giao phần lớn ruộng đắt cho nông dân nghèo, còn 
giữ lại một số đồn điền trồng cây công nghiệp đẻ thành lập các Trại 
doanh điền quốc gia. Năm 1949 có 7 trại doanh điền được chọn và 
chuẩn bị lập doanh điền quốc doanh nông nghiệp. 


Tuy nhiên, phong trào hợp tác xã phát triển rằm rộ trong năm 
1948, 1949 và phát triển chậm hơn trong năm 1950. Nhiều địa 
phương chưa tham gia sản xuất tập thể, nhiều xã trong vùng tự do 
chưa biết đổi công, hợp công những nơi đã có phong trào hợp tác 
xã thì các hình thức cũng không đều nhau: ví dụ loại hình hợp tác 
xã phát triển nhiều ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, đôi công, hợp công 
phát triển nhiều ở Thanh Hóa, Bình Định, tập đoàn cày thuê, phát 
rẫy phát triển nhiều ở Nam Bộ. Sự không đều còn thể hiện ở chỗ 
hợp tác xã nông nghiệp phát triển mạnh hơn các loại hợp tác xã 
khác. Năm 1949 có 878 hợp tác xã nông nghiệp, 139 hợp tác xã 
tiểu công nghệ, 90 hợp tác xã tiêu thụ, 21.802 hội đổi công, hợp 
công!. Hợp tác xã tiểu công nghệ chế biến là loại hình ít được chú ý 
nhất. Khu IV, V hợp tác xã phát triển mạnh, Khu III hợp tác xã 
phát triển yếu, Việt Bắc mới bắt đầu phát triển hợp tác xã. Có nơi 
còn thiên về phát triển hợp tác xã quy mô lớn, chưa chú ý đào tạo 
cán bộ hợp tác xã và giáo dục nâng cao trình độ xã viên, chưa thấy 
được hợp tác xã cần phải phục vụ sản xuất và đổi công, hợp công 
phù hợp với điều kiện hiện tại. Tính đến năm 1950, cả nước đã có 
1.582 hợp tác xã và 25.491 hội đổi công, hợp công. Số lượng hội 
viên nông hội cứu quốc tính đến tháng 12-1950 ở Liên khu Việt 


l. Tập tài liệu về tình hình kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và 3 
năm kháng chiến. Hộp 97, Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


452 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Bắc có 336.010 hội viên, Liên khu III có 148.739 hội viên, Liên 
khu IV (tính đến tháng 6-1950) có 273.328 hội viên, Liên khu V có 
236.555 hội viên, Nam Bộ (tính đến tháng 6-1950) có 500.000 hội 
viên!. Mặc dù các cơ sở kinh tế Nhà nước và tập thể ra đời thời kỳ 
này hoạt động chưa có kết quả nhưng đã góp phần khôi phục sản 
xuất và để lại một số bài học kinh nghiệm về tô chức hợp tác xã 
cho sau này. 


1.3. Đây mạnh phong trào tăng gia sản xuất 


Phong trào tăng gia sản xuất lan rộng khắp các Liên khu và 
trong cả các đơn vị bộ đội, trường học, cơ quan. Đâu đâu cũng phát 
triển trồng lúa, hoa mầu, mở các nông trường, trại sản xuất, trại 
chăn nuôi để tự cải thiện đời sống. Tại các tỉnh Liên khu Việt Bắc, 
trong năm 1947-1948, diện tích cấy lúa chiêm đạt 109.384 héc ta, 
sản xuất được 129.698,7 tắn thóc, năm 1948-1949 diện tích tăng 
lên 118.005 héc ta (tăng 7,8%), sản xuất được 151.108 tấn thóc 
(tăng 16%). Vụ lúa mùa 1948-1949 thời tiết không thuận, nhiều 
diện tích ở gần vị trí của địch bị bỏ hoang nhưng sản xuất vẫn tăng 
lên. Diện tích vụ mùa năm 1948 là 346.494 héc ta, sản xuất được 
450.461 tắn thóc, năm 1949 diện tích tăng lên 467.503 héc ta (tăng 
34%), sản xuất được 479.955 tấn (tăng 6%}. 


Ở Trung Bộ, diện tích và sản xuất nông nghiệp tăng. Năm 
1948, diện tích lúa của riêng Thanh - Nghệ - Tĩnh là 448.000 héc 
ta, thu hoạch được 470.800 tấn thóc. Diện tích trồng hoa màu là 
79.200 héc ta, thu hoạch 159.550 tấn. Trong 6 tháng cuối năm 
1949, diện tích trồng lúa giảm còn 179.000 héc ta, thu hoạch 
188.900 tấn; diện tích trồng màu giảm còn 62.350 héc ta, thu hoạch 
140.500 tấn. Diện tích trồng bông của Thanh - Nghệ - Tĩnh năm 


1. Báo cáo của Nông hội Trung ương năm 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia 
III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1333. 

2. Tập biên bản các Hội nghị vẻ kinh tế... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1737. 


453 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


1948 là 6.870 héc ta, thu hoạch 2.570 tấn. Năm 1949, do thời tiết 
xấu, diện tích tăng lên 13.620 héc ta nhưng chỉ thu hoạch 2.350 tấn. 
Nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển mạnh, năm 1948 trồng 710 héc 
ta dâu, thu 142 tấn kén; năm 1949 tăng lên 870 héc ta, thu 160 tắn 
kén. Ngoài ra, còn trồng 1.730 héc ta cói, 2.050 héc ta lạc, 800 héc 
ta trâu, 30 héc ta thầu dâu, sản xuất được 600 tấn gai; trồng 150 héc 
ta mía, thu 6.000 tấn mía cây. Thanh Hóa trồng 300 héc ta cà phê, 
thu 20 tấn hạt; Nghệ An trồng 700 héc ta cà phê, thu 40 tần'. 


Tại Bình - Trị - Thiên, tuy thực dân Pháp đã ít càn quét hơn 
nhưng nhân dân vẫn phải lo đối phó với giặc, chưa thật sự yên tâm 
sản xuất. Năm 1948, Quảng Bình trồng 150 héc ta dâu, thu 25 tấn 
kén; Quảng Bình và Quảng Trị trồng hơn 800 héc ta bông, thu 
hoạch 160 tấn. Cuối năm 1948, địch phá hoại, cho lính đi cướp lúa 
ở Quảng Trị, nhưng nhờ trồng được nhiều ngô, khoai, sắn nên dân 
tạm đủ ăn. Để cứu đói cho Phú Yên, đầu năm 1950, ta chủ trương 
cấy 41.000 mẫu lúa ở Tuy Hòa, trồng thêm ngô, khoai, sắn và rau 
muống ở khắp toàn tỉnh. Các tỉnh khác ở miền Nam Trung Bộ cũng 
đây mạnh tăng gia sản xuất. 


Ở Nam Bộ, phong trào tăng gia sản xuất để tự túc được đây 
mạnh. Miền Đông tăng gia sản xuất lúa, ngô, khoai và cây có dầu; 
nhân dân đã ý thức dùng khoai thay cho gạo để tiết kiệm gạo. Miễn 
Trung Nam Bộ đã giải quyết thiểu ăn cho một số vùng ở Tân An, 
Long Châu tiền và tự túc hoàn toàn về mặc ở Bến Trc, Trà Vinh; 
thay thế một số lớn mía nước bằng mía đường ở Mỹ Tho. Miền Tây 
Nam Bộ chuyển một số diện tích trồng dưa hấu, dưa leo (dưa 
chuột), chuối sang trồng dâu và bông vải để tiến tới tự túc về mặc. 

Trong những năm này, sản xuất lúa gạo ở Nam Bộ giảm hơn so 
với trước. Nếu trước kháng chiến, nông dân Nam Bộ cày cấy được 
1.118.000 mẫu ruộng trên tông số 2.300.000 mẫu, sản xuất được 
150.000.000 giạ lúa thì vụ mùa năm 1948-1949 cày cấy được 


1. Tập biên bản các Hội nghị về kinh tế... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1737. 


454 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


1.082.500 mẫu, sản xuất được 67.938.500 giạ lúa. Vụ mùa năm 
1949-1950 cày cấy được 1.699.000 mẫu, sản xuất được 72.106.400 
gia lúa. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của chiến tranh, bị 
địch phong tỏa chặt chẽ và cướp bóc phá hoại lại thêm thiếu nhân 
công, trâu, bò, nông cụ. Mặt khác, về phía ta lại chủ trương giảm 
sản xuất lúa để hạn chế bán cho thực dân Pháp nên sản xuất lúa gạo 
ở Nam Bộ giảm hơn trước. 


1.4. Coi trọng công tác thủy lợi, phòng chồng thiên tai địch họa 


Công tác thủy lợi được đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Hội nghị 
cán bộ Trung ương lần thứ tư (miền Bắc Đông Dương) tháng 5- 
1948 đã chi rõ: "Không bỏ đất hoang, miền núi phát thêm nhiều 
nương rẫy. Miền biên đắp đê những bãi tân bồi, khai ngòi ở những 
vùng úng thủy. Sửa chữa những kênh đào hiện có, đào thêm kênh ở 
những nơi cần thiết". Thực hiện chủ trương trên, nhân dân ta đã 
gia có những quãng đê xung yếu, đào đắp thêm nhiều đoạn đê mới. 
Bảng thống kê sau đây cho thấy tình hình sửa chữa đê điều trong 
những năm 1946-1950: 


Bảng 8: Tình hình sửa chữa đê điều từ năm 1946-1950? 


Số khối đất đã đào Số ngày công 
(m) (ngày) 


2.720.000 3.400.000 
1.300.000 1.800.000 


1.320.000 2.000.000 
1.280.000 1.600.000 
300.000 400.000 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948..., Sách đã 
dẫn, tr. 101. 

2. Báo cáo thành tích sản xuất nông nghiệp trong 8 năm kháng chiến (1946- 
1954) của Bộ Canh nông. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1839. 


455 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Cùng với việc sửa chữa đê điều, các chương trình đào đắp kênh 
mương "dẫn thủy nhập điền", đào ao, đào giếng, đắp đê ngăn nước 
mặn, sử dụng máy bơm nhỏ để chủ động tưới tiêu nước được áp 
dụng phổ biến đã làm cho một số vùng đồi núi, trung du và nhiều 
diện tích đất hoang hóa đã được canh tác. 


Nhiều vùng từ cấy một vụ tăng lên hai vụ trong năm, nhiều 
diện tích trồng hoa màu được mở rộng thêm. Năm 1949, Liên khu 
IV và Đồng Tháp Mười phục hóa được 70.313 héc ta, vùng hữu 
ngạn sông Hồng khai khẩn được 10.000 mẫu ruộng ở vùng bán sơn 
địa. Nhờ cấy hai vụ và phát triển trồng màu, năm 1950 Liên khu 
Việt Bắc tăng thêm 45.000 tấn lúa, 192.000 tấn hoa màu so với 
năm 1949. Do đó đã thúc đây tăng gia sản xuất nông nghiệp, các 
loại cây trồng trong khắp các địa phương vùng tự do đều đạt tốc độ 
tăng khá. 


Bảng 9: Tình hình sản xuất lúa qua từng năm! 


Số lượng Tỷ lệ so với 
sản xuất sản xuất 
(tần) năm 1940-1944 (%) 


1.975.000 Sản xuất trung bình 


năm 1940-1944 là 


2.189.880 
2.226.260 tắn = 100% 


2.014.770 
2.243.752 


1. Tình hình kinh tế Việt Nam trong ba năm Toàn quốc kháng chiến. Trung 
tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


456 


Chương Vĩ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 
Bảng 10: Tình hình hoa màu qua từng năm' 
Số lượng Tỷ lệ so với mức 


sản xuất sản xuất trung bình Ghi chú 
(tấn) (%) 


617.000 310 (riêng Bắc Bộ) | - Sản xuất trung bình ở 


Ạ Ầ h 
472.510 185 Băc Bộ là 198.000 tân 


- Sản xuất trung bình ở 4 


396.630 
Liên khu là 254.450 tấn 


418.900 


Công tác bảo vệ sản xuất và dự trữ được quan tâm. Các tỉnh đã 
thành lập Ban bảo vệ mùa màng dân - quân - chính ở những nơi cần 
thiết, ở các địa phương Liên khu III, IV, V và Nam Bộ phỏ biến 
cho nông dân kinh nghiệm "gặt hái xung phong”, tản mát và cất 
giấu trâu, bò, thóc lúa. Kinh nghiệm chôn lúa không có ống thông 
hơi, bồ lúa bằng đất nằm rải rác ở cánh đồng, đào hầm giấu trâu bò, 
quy định thời gian biểu để sơ tán trâu, bò xa xóm làng, xa nhà ở đã 
có tác dụng giảm thiểu sự phá hoại của địch. Trong năm 1948, địch 
giết hại 20.300 con trâu bò nhưng năm 1949, địch chỉ giết được 
5.210 con. Năm 1948, địch cướp và mua lậu (trốn thuế) 4.820.000 
gia lúa, trị giá 48.200.000 đồng, năm 1949, địch chỉ cướp phá 
500.000 gia lúa, trị giá 5.000.000 đồng”. Cùng với việc bảo vệ lúa, 
gia súc gia cầm, nhân dân ta còn bảo vệ lâm sản, chống nạn cháy 
rừng, hạn chế không đề xảy ra tình trạng ch} rừng như vụ tháng 3- 
1949 làm rừng Bạc Liêu bị cháy 30.000 mẫu, chống khai thác rừng 
bừa bãi, quy định việc bảo vệ ngư sản, gia súc, gia cầm, cắm giết 
mỗ trâu, bò bừa bãi. 


1, 2. Tình hình kinh tế Việt Nam trong ba năm Toàn quốc kháng chiến. 
Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


457 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Sở Thú - ngư các tỉnh quan tâm việc chăn nuôi, tiến hành tiêm 
thuốc phòng dịch, chữa bệnh cho trâu, bò, lợn. Năm 1949, ở Thanh 
- Nghệ - Tĩnh đã tiêm phòng dịch cho 15.826 con trâu, bò, 10.344 
con lợn, kịp thời dập tắt ổ dịch ở một số địa phương. Liên khu IV 
thành lập nhiều trại chăn nuôi như ở Nghệ An có 24 trại, Thanh 
Hóa có 10 trại, Hà Tĩnh có 5 trại, Quảng Bình có 6 trại. Tổng số 
trâu, bò của Thanh - Nghệ - Tĩnh năm 1949 là 225.000 con trâu và 
263.000 con bò!. Nam Bộ, số gia súc, gia cầm ngày càng tăng lên, 
năm 1948 có 196.124 con trâu, bò, 298.707 con lợn, 2.402.900 con 
gà, vịt; năm 1949 tăng lên 243.885 con trâu, bò (tăng 17.761 con), 
539.709 con lợn (tăng 81%), 2.734.200 con gà, vịt (tăng 1,3%). 


Nhờ các biện pháp bảo vệ mùa màng, gia súc, gia cầm và các 
loại cây trồng khác cùng với việc giúp đỡ nông dân về vốn, giống, 
cải tiến kỹ thuật đã thúc đây sản xuất nông nghiệp đạt được những 
thành tích quan trọng trong việc tăng gia sản xuất, cải thiện đời 
sống nhân dân. 


1.5. Từng bước giải quyết vẫn đề ruộng đất cho nông dân 


Vấn đề ruộng đất và lợi ích của người nông dân lao động luôn 
được Đảng và Chính phủ coi trọng. Ngày 28-1 1-1946, Liên Bộ Nội 
vụ - Canh nông ra thông tư quy định giảm 25% địa tô cho người 
lĩnh canh. Từ ngày Toàn quốc kháng chiến đến trước năm 1948, do 
nhiều khó khăn phức tạp của tình hình chiến sự nên vấn đề ruộng 
đất và chính sách giảm tô 25% bị trở ngại, đa số người lao động bị 
thiếu ruộng, đời sống khó khăn. Xem xét tình hình ruộng đất ở Việt 
Nam đến năm 1948 cho thấy: 


1. Tập biên bản các Hội nghị về kinh tế... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1737. 


458 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây đựng... 


Bảng 11: Tình hình ruộng đất ở Việt Nam năm 1948) 


Khu vực | Diện tích chung !Diện tích ruộng| Tỷ lệ Mật độ 


trung bình 


trên 1ha ruộng 
13.743.500 1.180.000 6,7 - 14,6 


14.760.800 700.000 


6.474.300 2.258.160 


Năm 1948, ở nông thôn có 4.000.000 gia đình. Trong đó 
1.876.800 gia đình có ruộng, 2.123.200 gia đình không có 
ruộng. Trong sô gia đình có ruộng: 1.776.200 gia đình có dưới 
5 héc ta, 94.100 gia đình có từ 5 đến 10 héc ta, 6.500 gia đình 
có trên 50 héc taŸ. 


Cho đến lúc đó, ở Việt Nam có nhiều loại hình sở hữu ruộng 
đất khác nhau: Có 4.018 đồn điền của Pháp, chiếm 776.812 héc ta; 
ruộng nhà thờ (chỉ tính riêng ở các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hà 
Dông, Hải Đương, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Kiến An) 
chiếm 18.872 héc ta; ruộng bán công bán tư thuộc ruộng thôn, 
ruộng Phật (ruộng nhà chùa), ruộng tư văn, ruộng phe giáp (ở các 
tỉnh Liên khu III) chiếm 140.000 héc ta... Số công điển, công thổ ở 
Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cũng khác nhau: 


1. Số liệu thông kê theo niên giám về công điên, công thổ và tạm cấp ruộng 
đất năm 1948. Hộp 80, Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1333. 

2. Số liệu thống kê theo niên giám... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1333. 


459 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Bảng 12: Tình hình công điền, công thổ ở Việt Nam năm 1948" 


Công điền Công thố | Tổng cộng Tỷ lệ so với 
(ha) (ha) (ha) số ruộng 
(%) 


262.524 
223.596 
84.419 


Trước tình hình ruộng đất phức tạp như trên, đẻ nâng cao đời 
sống nông dân, làm cho nông dân tích cực tham gia kháng chiến, 
Đảng và Chính phủ chủ trương quan tâm hơn nữa đến lợi ích của 
người nông dân lao động. Cuối tháng 2-1948, Hội đồng Chính phủ 
ra Nghị quyết đối với đồn điền của Pháp là sẽ để một số cho Bộ 
Canh nông làm thí nghiệm, còn lại giao cho Ủy ban kháng chiến 
hành chính Liên khu phụ trách quản lý, hoa lợi sẽ thuộc về công 
khó; đối với đồn điền của Việt gian thì ra Sắc lệnh tịch thu và cách 
thức sử dụng cũng như đối với đồn điền của Pháp. Riêng đồn điền 
của nhân dân tản cư thì chính quyền giao cho cơ quan hành chính 
kháng chiến quản lý giúp họ và giải thích để chủ đất yên tâm”. 


Ngày 1-7-1949, Chính phủ ra Sắc lệnh số 75/SL quyết định tịch 
thu ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian để tạm cấp cho gia 
đình bộ đội, du kích và tá điền đã từng lĩnh canh trên đất đó. Mức 
tạm cấp ở Bắc Bộ và Trung Bộ tối đa là 0,5 héc ta/người, ở Nam 
Bộ tối đa là I héc ta/người. 


1. Theo tài liệu của Yves Gras, Số liệu thông kê theo niên giám... Tài liệu đã 
dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 1333. 

2. Nghị quyết kỳ họp Hội đồng Chính phú cuối tháng 2-1948. Trung tâm lưu 
trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số A1/Q004b H001. 


460 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Ngày 14-7-1949, Chính phủ tiếp tục ra Sắc lệnh bãi bỏ mức tô 
phải giảm là 25% (căn cứ vào mức độ trước Cách mạng Tháng 
Tám), xóa bỏ địa tô phụ và chế độ quá điền, lập Hội đồng giảm tô ở 
cấp tỉnh để tổ chức thực hiện việc giảm tô và xử lý các vụ tranh 
chấp về giảm tô ở địa phương. 

Thực hiện quyết định của Chính phủ khắp nơi từ Liên khu Việt 
Bắc đến các Liên khu III, IV, V và Nam Bộ đã thực hiện việc giảm 
tô và tạm cấp ruộng đất cho nông dân nghèo. Kết quả của việc giảm 
tô ở các địa phương như sau: 


Bảng 13: Tình hình giảm tô tại các Liên khu (đến cuối năm 1949)! 


_ = Tsø Diện lộ 
ko ' tá điền Eết sẻ 
m to Iàam fO 

K (người) ï 
(người) (mẫu) 


115.418 


14.000 


22.699 


24.066 


(1) Chỉ riêng Thanh - Nghệ - Tĩnh. 
(2) Tính đến cuối năm 1949. 
(3) Chỉ riêng Quảng Ngãi, Bình Định. 


Tại Nam Bộ, các gia đình chiến sĩ nghèo (đối tượng là cha, mẹ, 
vợ, con chiến sĩ dưới 16 tuổi) đã được tạm cấp ruộng đất. Mỗi 
người được tạm cấp một số đất đai mà sức sản xuất đạt 30 gia 
lúa/năm không phải trả địa tô và nộp thuế. Tính đến cuối năm 1949, 


\. Số liệu thông kê theo niên giám... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 1333. 


461 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


từ Liên khu IV trở ra đã tạm cấp cho nông dân hơn 113.000 héc ta 
ruộng đất. Cùng trong thời gian này, ở một số địa phương còn có 
phong trào hiến điển. Tại Cần Thơ, trong số 357 điền chủ sở hữu 
hơn 80.786 mẫu ruộng, đã có 4 điền chủ hiến 185,5 mẫu ruộng; Sóc 
Trăng, trong số 461 điền chủ sở hữu hơn 104.244 mẫu ruộng, đã có 
2 điền chủ hiến 140 mẫu ruộng. 


Tháng 5-1950, Chính phủ. ban hành Sắc lệnh quy định chế độ 
lĩnh canh, nhằm bảo đảm quyền làm ruộng cho nông dân, cấm địa 
chủ đòi ruộng vô cớ. Theo báo cáo của Nông hội Trung ương, năm 
1950 có 170.000 chủ ruộng cho thuê đất, trong đó ở Bắc Bộ có 
12.000 chủ ruộng, Trung Bộ có 68.000 chủ ruộng, Nam Bộ có 
90.000 chủ ruộng. Đồng thời, Chính phủ ban hành Sắc lệnh giảm 
tức, trong đó quy định thể lệ cho vay tiền và sản vật nhằm hạn chế 
sự bóc lột bằng nợ lãi ở nông thôn: mức lợi tức không quá 
18%/năm đối với vay tiền và không quá 20%/năm đối với vay thóc. 
Trong một số trường hợp có thê hoãn hoặc xóa nợ hoàn toàn. 


Trong năm 1950, việc giảm tô và tạm cấp ruộng đất đã được 
xúc tiến mạnh ở các địa phương. Về giảm tô, miền Đông Nam Bộ 
thực hiện giảm trung bình 20%, miền Trung Nam Bộ giảm 25%, 
miền Tây Nam Bộ có nơi giảm 30%. Các Liên khu khác chưa hoàn 
thành giảm tô trong toàn Liên khu, nhưng trong vụ mùa 1950 ở 
nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang... đã hoàn thành giảm tô trung 
bình 25%. Tại Liên khu V, có 5.521 địa chủ đã thực hiện giảm tô, 
số ruộng được giảm tô là 23.952 mẫu (trong đó chưa kể Phú Yên)'. 
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vẫn còn địa chủ, phú nông không 
chịu giảm tô, giảm tức đúng mức quy định. Họ tìm mọi thủ đoạn để 
trốn tránh, thậm chí còn đòi lại số tô tức đã giảm. 


Về tạm cấp ruộng đất, trong năm 1950 đã thu được một số kết 
quả đáng khích lệ. Điều đó được thể hiện rõ qua bảng thống kê 
sau đây: 


1. Báo cáo của Đảng bộ Liên khu V về tình hình chung của Liên khu năm 
1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 184. 


462 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Bảng 14: Tình hình tạm cấp ruộng đất tại các Liên khu năm 1950! 


Khẩu phần 
trung bình 


Tối thiểu 
(sào) 


38.715,8 


(1) Diện tích 17.891 héc ta của Pháp kiêu, 830 héc ta của Việt gian. 
(2) 1 mẫu Trung Bộ = 4.997m”. 


Chính sách ruộng đất của Chính phủ tuy chưa giải quyết tận 
gốc vấn đề ruộng đất, chưa thủ tiêu được chế độ chiếm hữu ruộng 
đất của địa chủ, nhưng đã cải thiện rất nhiều đời sống của nhân dân 
lao động, góp phần động viên tinh thần của người chiến sĩ ngoài 
mmặt trận. 

Nhìn chung, nền nông nghiệp trong những năm 1948-1950 tuy 
còn nhiều khó khăn, nhưng được Đảng và Chính phủ quan tâm giúp 
đỡ nhân dân về giống, vốn, cải tiến kỹ thuật, đây mạnh khai hoang 
phục hóa, tăng gia sản xuất tự túc, ban hành những chính sách giảm 
tô, giảm tức và tạm cấp ruộng đất, nên đã tạo được niềm tin tưởng 
của nhân dân đối với chính quyền dân chủ nhân dân, tin tưởng ở sự 
nghiệp kháng chiến sẽ đi đến thắng lợi. 


1. Báo cáo tháng 5-1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hỗ sơ 1333. 


463 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


2. Xây dựng và phát triển công nghiệp - tiếu thủ công nghiệp 

Trong hoàn cảnh thực dân Pháp chiếm đóng hầu hết các thành 
phó và các đường giao thông chính, các miền trong nước liên lạc 
với nhau rất khó khăn, các nhà máy, hằm mỏ trong vùng kháng 
chiến đều bị địch phá huỷ. Đứng trước tình hình đó, Đảng và Chính 
phủ đã chủ trương xây dựng và phát triển công nghiệp và tiểu công 
nghiệp theo quy mô nhỏ, phân tán, dùng công cụ sản xuất thô sơ 
kết hợp với máy móc, dựa vào nhân dân, dựa vào nguồn nguyên 
liệu trong nước, địa phương tự lập để sản xuất tự cấp, tự túc. 


2.1. Công nghiệp quốc phòng 


Là hệ thống công nghiệp quan trọng nhất trong thời kỳ kháng 
chiến. Sau cuộc tổng di chuyên hàng chục vạn tấn máy móc, thiết 
bị, dụng cụ, nguyên liệu bao gồm nhiều chủng loại từ thành phố về 
vùng nông thôn rừng núi (cuối năm 1946 đầu năm 1947), chúng ta 
đã xây dựng các xưởng vũ khí trong rừng sâu, hang núi và đã vượt 
qua mọi khó khăn về thiếu cán bộ và công nhân kỹ thuật, thiếu máy 
móc, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu để sản xuất ra vũ khí đạn dược 
phục vụ chiến đấu. 


Từ năm 1948, tất cả các xưởng quân giới được đặt dưới sự chỉ 
đạo của Bộ Quốc phòng. Ngày 2-9-1948, Hội nghị chuyên môn 
ngành quân giới toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập đề thống nhất 
một bước các mẫu vũ khí, công nghệ chế tạo, một số tiêu chuẩn kỹ 
thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất vũ khí và đào 
tạo, bồi dưỡng công nhân, cán bộ. 

Đầu năm 1949, Phòng quân giới Nam Bộ được thành lập để 
quản lý chỉ đạo các Ty Quân giới Khu VII, VII, IX. 

Ngoài các xưởng quân giới do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, còn có 
các xưởng vũ khí dân quân do địa phương tô chức và chỉ đạo. Liên 
khu Việt Bắc có 8 xưởng dân quân, gồm 5 xưởng cho các tỉnh và 3 
xưởng cho khu. Tháng 5-1949, Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập 


464 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


hệ thống sản xuất vũ khí dân quân vào hệ thống các xưởng quân 
giới để thống nhất quản lý toàn ngành. 


Từ cuối năm 1949, ngành quân giới tổ chức, sắp xếp và chấn 
chỉnh lại các công binh xưởng sản xuất. Sở Quân giới Liên khu I còn 
5 xưởng, 8 công trường và 6 kíp lưu động. Sở Quân giới Liên khu X 
còn 9 xưởng, 6 công trường và 5 kíp lưu động. Từ ngày 4-1 1-1949, 
Liên khu I và Liên khu X sát nhập thành Liên khu Việt Bắc thì các 
xưởng sản xuất vũ khí do Cục Quân giới trực tiếp phụ trách. Sở 
Quân giới Liên khu II có 30 xưởng, l1 công trường. Sở Quân giới 
Liên khu IV có 17 xưởng, 4 công trường và 4 kíp lưu động. Sở Quân 
giới Liên khu V có l7 xưởng, 3 công trường và 4 xưởng dân quân. 
Quân giới Nam Bộ có 58 xưởng và 30 công trường. 


Để các xưởng hoạt động được tốt, ngành quân giới đã phải giải 
quyết những khó khăn về máy móc, nguyên vật liệu, cán bộ và 
công nhân kỹ thuật như: chuyển sửa các đầu máy xe lửa, ô tô đủ 
các loại thành máy phát lực, dùng máy quay tay, đạp chân để phát 
điện. Nhiều máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào thu nhặt từ 
các xưởng cơ khí cũ của Pháp đem từ các thành phố lên chiến khu 
đã được cải tiến để sử dụng. Tính đến năm 1948, ta đã bóc được 
gần 1.000km đường ray, tà vẹt, thu được gần 100 đầu máy xe lửa, 
hàng nghìn vành, bánh, trục xe lửa, hàng chục tàu lăn đường, hàng 
trăm xe cũ rải rác trên khắp các tuyến đường làm nguyên liệu để 
sản xuất. Ở Nam Bộ, công nhân và thợ lặn mò vớt hàng chục tấn 
nguyên liệu. Liên khu V, công ty Nam Thắng tổ chức lặn, mò tìm 
được đạn, sắt thép, băng ca trên các tàu của Nhật bị Mỹ đánh đắm 
ven biển miễn Trung (từ trước năm 1945). Tại Liên khu IV, nhân 
dân đóng góp cho kháng chiến hàng tấn đồng bằng tiền đồng Bảo 
Đại, Khải Định để đúc súng đạn. 


1. Lịch sử quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945-1954), Nxb. Lao động, Hà Nội, 1990, tr. 108. 


465 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Để có thêm nguyên liệu, từ năm 1948, nhiều kỹ sư và chuyên 
gia kỹ thuật đã tự chế tạo được một số thuốc nỗ và thuốc súng từ 
thuốc đen, diêm tiêu chế từ phân dơi, clorat kali, fuyminat bạc, chế 
được a xít sunfuric bằng phương pháp thủ công, nấu gang bằng lò 
cao cỡ nhỏ. Từ năm 1949, Cục Quân giới đã xây dựng cơ sở sản 
xuất a xít tại Đá Gân (Thái Nguyên) và Thọ Xuân (Thanh Hóa). 


Ở Nam Bộ, số nguyên, vật liệu mua được từ vùng Pháp chiếm 
đóng ngày càng nhiều đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và 
phát triển sản xuất. Ngoài số nguyên vật liệu do Nha mậu dịch trực 
tiếp mua, một số nhà tư sản yêu nước là chủ xưởng, chủ hãng cũng 
mua giúp kháng chiến một số nguyên liệu hóa chất. Một số chủ đồn 
điền cao su người Pháp nộp thuế cho kháng chiến bằng nguyên vật 
liệu quý hiếm để ta sản xuất vũ khí Nam Bộ chúng ta còn tổ chức 
mua hàng, nguyên liệu, vũ khí từ Hồng Kông, Thái Lan, chở về 
nước bằng thuyền gắn máy. 


Tất cả những cố gắng trong việc tự cung, tự cấp, tự điều chế, 
sản xuất nguyên liệu, máy móc thiết bị và khắc phục khó khăn về 
thiếu cán bộ, công nhân kỹ thuật đã đưa đến tốc độ phát triển và kết 
quả sản xuất của ngành quân giới đạt thành tích tốt. Đến năm 1949, 
cả nước có 130 xưởng sản xuất vũ khí với hơn 29.000 công nhân, 
21 cơ sở quân dược với hơn 1.200 công nhân, 20 xưởng sản xuất 
quân nhu với hơn 1.700 công nhân. Các công binh xưởng sản xuất 
được hàng nghìn tấn vũ khí đạn dược các loại và một số loại hóa 
chất phục vụ quốc phòng. Mức độ sản xuất vũ khí đã tăng lên qua 
từng năm, kịp thời phục vụ cho các chiến trường trên toàn quốc. 
Chỉ tính riêng từ Liên khu IV trở ra, nhịp độ phát triển sản xuất vũ 
khí đạn dược nếu lấy năm 1946 bằng 100, thì năm 1948 là 1.044, 
năm 1949 là 3.544, năm 1950 là 2.1 11. 


Ngoài ra, các công binh xưởng còn sản xuất hàng chục vạn 
cuốc xẻng, dao, kéo và nhiều loại dụng cụ khác phục vụ cho các 


466 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


đơn vị bộ binh, công binh, thông tin liên lạc. Các xưởng quân nhu 
sử dụng nguyên liệu trong nước để nhuộm vải, dệt vải, sản xuất 
quân trang, quân dụng cung cấp cho quân đội. Các xưởng quân 
dược sản xuất được nhiều thuốc men, dụng cụ y dược. Ngành quân 
y đã biết kết hợp Đông - Tây y để chữa bệnh và điều trị bệnh cho 
thương bệnh binh. Đặc biệt, các xưởng quân dược đã tự sản xuất 
được bông hút nước, băng cứu thương, các dụng cụ y tế bằng thủy 
tinh và cả dụng cụ phẫu thuật cần thiết, góp phần quan trọng nâng 
cao hiệu quả chữa bệnh cho bộ đội, thương binh, bệnh binh. 


2.2. Công nghiệp dân dụng 


Đi đôi với xây dựng công nghiệp quốc phòng, Đảng và Chính 
phủ còn quan tâm xây dựng các ngành công nghiệp khác cần thiết 
cho kháng chiến và dân sinh như: khai khoáng, hóa chất, cơ khí, 
dệt, diêm, xà phòng, đồ gốm, đường mía, chè, thuốc lá... 


Ngay từ đầu kháng chiến, một số mỏ ở vùng chiến khu (do Pháp 
khai thác trước đây) nay đã tiếp tục hoạt động trở lại. Các mỏ than 
Phấn Mễ, Minh Khai, Đầm Đùn, Khe Bố là bốn mỏ đầu tiên được 
coi là doanh nghiệp quốc gia. Trong các năm 1948, 1949, 1950, Nha 
khoáng chất kỹ nghệ thuộc Bộ Kinh tế điều khiển việc khai thác 5 
mỏ than sau: Mỏ than Tân Thanh (Thái Nguyên - Liên khu I) được 
xây dựng từ năm 1948 và bắt đầu đi vào khai thác từ đầu năm 1949, 
trung bình khai thác môi tháng từ 400 đên 500 tân than. Mỏ than 
Minh Khai (Tuyên Quang - Liên khu X) bắt đầu khai thác từ tháng 
2-1949, trung bình mỗi tháng khai thác được từ 50 đến 100 tấn than. 
Mỏ than Quyết Thắng (Ninh Bình - Liên khu III) tiến hành khai thác 
từ giữa năm 1948. Đến tháng 12-1948 bị quân Pháp đánh phá, mỏ 
phải tạm dừng khai thác; đến tháng 1-1949 lại tiếp tục khai thác, 
trung bình mỗi tháng khai thác 400 tân than cám và 25 tấn than cốc. 
Mỏ than Khe Bố (Nghệ An - Liên khu IV) tiến hành khai thác từ 
năm 1948, trung bình mỗi tháng khai thác được 350-400 tấn than. 
Mỏ than Đồi Hoa (Hà Nam - Liên khu III) do công ty Nam Hưng 


467 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


khai thác, trung bình chỉ khai thác được mỗi tháng 230 tần. Mỏ than 
bị địch tàn phá trong chiến dịch Thu - Đông năm 1948 phải tạm 
ngừng hoạt động đến tháng 2-1949 mới khai thác trở lại'. 


Một số mỏ kim khí cũng đã được khai thác như: Mỏ thiếc 
Tĩnh Túc (Cao Bằng) năm 1950 tiếp tục hoạt động trở lại. Mỏ chì 
ở Bắc Kạn hoạt động từ năm 1950. Mỏ ăng tỉ moan Tân Trào sản 
xuất từ năm 1946-1950 được 800kg. Ngoài ra, chúng ta còn khai 
thác mỏ crôm ở Thanh Hóa, mỏ vàng ở Bồng Miêu (Quảng Nam) 
nhưng sản lượng không đáng kể. Năm 1949, Liên khu IV tiến 
hành đúc gang và đã sản xuất được gang xám (fonte grise). Đến 
năm 1950 đã xây dựng được lò đúc gang ở Như Xuân (Thanh 
Hóa), Sở Kỹ nghệ Bắc Bộ đã đúc thử gang trắng, nâu chì, ăng tỉ 
moan, sản xuất phốt phát. 


Ngành cơ khí phát triển ở khắp các Liên khu. Các xưởng cơ khí 
lúc đầu chỉ làm nhiệm vụ sửa chữa, sau dần dần đã chế tạo được 
các loại máy móc nhỏ, đơn giản như kéo sợi, cán bông, máy đan áo, 
máy in quay tay, máy tiện, máy bào nhỏ, máy điện quay tay, máy 
xay gạo, máy xát sắn, chữ ¡n, động cơ nhỏ 1 xi lanh. Ngành cơ khí 
đã đóng góp một phần quan trọng trong việc in tiên do Bộ Tài 
chính quản lý. Trong số các cơ sở của ngành cơ khí, nhà máy cơ 
khí Trần Hưng Đạo là "đứa con đâu lòng của ngành cơ khí Việt 
Nam", đã cung cấp được nhiều máy công cụ để cung cấp cho các 
ngành kinh tế, các Liên khu cũng có những cơ sở sửa chữa và chế 
tạo cơ khí nhỏ để phục vụ cho địa phương. 


Thời kỳ này, hóa chất là một trong những loại nguyên liệu hiếm 
rất cần cho kháng chiến để phục vụ công nghiệp quốc phòng và y 
tế. Một số loại hóa chất hiếm phải mua bí mật trong các vùng Pháp 
chiếm đóng. Một số loại a xít, thuốc nỗ, diêm tiêu do các xưởng 
quân giới chế tạo. Ngoài ra, còn có các xưởng chế a xít sunphuríc, 


1. Báo cáo tình hình kinh tế tài chính của Ủy ban kháng chiến hành chính Liên 
khu III năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ 
sơ số 1726. 


468 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


a xít phốtphoríc, a xít clohyđríc, clorua de patanatum ở Liên khu III, 
clorát de potasdicun ở Liên khu IV; xưởng chế cồn 90°, ê te ở Thái 
Bình, xưởng sản xuất phân hóa học, phốt phát ở Bắc Giang, Nghệ 
An. Nhìn chung, các địa phương ‹ đều có gắng tìm cách chế tạo những 
hóa chất thông thường đẻ cung cấp cho địa phương mình. 


2.3. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 


Các ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp như: Nghề 
làm giấy, dệt vải, diêm, thuốc lá, đường sữa, xà phòng, đồ gốm, 
làm gạch ngói, đồ da được phát triển mạnh để phục vụ nhu cầu thiết 
yếu hằng ngày của nhân dân Bắc Bộ; nhiều tình mở rộng diện tích 
trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải, riêng trong năm 1948 đã sản 
xuất được 16 triệu mét vải khổ rộng. Đặc biệt, Liên khu V đã tự túc 
gần như hoàn toản nhu cầu về vải mặc cho bộ đội và nhân dân 
Nam Bộ cũng đã bước đầu thành lập các xưởng dệt thủ công. Nghè 
dệt vải, dệt lụa phát triển ngày càng mạnh và đạt trình độ khá cao. 
Những xưởng dệt lớn có tới vài trăm công nhân, chủ yếu may quần 
áo cho bộ đội; xưởng nhỏ có từ 50 đến 100 công nhân, sản xuất các 
loại vải khác phục vụ cho quốc phòng và nhân dân. Ngoài các 
xưởng dệt do các cơ quan kinh tế của Chính phủ tô chức quản lý 
còn có nhiều xưởng của tư nhân và hảng nghìn khung cửi gia đình. 
Sản lượng dệt của các Liên khu tăng dần, hằng năm sản xuất được 
hàng triệu mét vải. Năm 1948, Liên khu Việt Bắc sản xuất được 
696.600 mét vải, 923.625 vuông lụa; Liên khu IV sản xuất được 
7.296.000 mét vải khổ 70cm, năm 1949 sản xuất được 11.696.000 
mét vải'. Liên khu V trong năm 1948 sản xuất được 220 tấn sợi, 
200 tấn vải; năm 1949 sản xuất được 350 tấn sợi, 323 tắn vải; năm 
1950 sản xuất được 550 tấn sợi, 490 tấn vải”. Số cơ sở sản xuất 


1. Tập biên bản các Hội nghị về kinh tế của Ủy ban kháng chiến hành chính 
Liên khu IV năm 1949. Trung tâm iưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1737. 

2. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến... Sách 
đã dẫn, tr. 184. 


469 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


tập trung tăng rất nhanh, nhất là ở Liên khu IV, năm 1948 mới có 
47 cơ sở, với 147 khung cửi khô rộng, 30.000 khung cửi khổ hẹp, 
đến năm 1949 đã tăng lên 56 cơ sở, với 398 khung cửi khổ rộng, 
50.000 khung cửi khổ hẹp. Từ năm 1950, ngành dệt đã đảm bảo 
cung cấp đủ quân trang cho quân đội. Nhu cầu về mặc của nhân 
dân được cải thiện rất nhiều, trung bình đạt mỗi người 2 mét 
vả/năm; riêng nhân dân 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên (gồm 2.400.000 dân) đạt trung bình mỗi người 2,6 
mét vải/năm. Ngoài dệt vải, còn đệt cả the, lụa, đũi có chất lượng 
cao phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. 


Ở Nam Bộ, nghề dệt đã có ở các tỉnh như Long Châu Tiên, 
Long Châu Hậu, Bến Tre, Trà Vinh, Rạch Giá từ trước ngày kháng 
chiến bùng nổ, nhưng các cơ sở đệt này phần lớn dựa vào nguyên 
liệu nhập cảng. Từ năm 1948, với chủ trương tự túc về mặc, khắp 
nơi dấy lên phong trào trồng dâu nuôi tằm, trồng bông, nên nghề 
dệt đã phục hồi trở lại. Cả Nam Bộ có 1.792 nhà nuôi tắm, tập 
trung nhiều ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần 
Thơ. Năm 1948, Nam Bộ có 4.832 khung dệt, năm 1949 có 5.192 
khung đệt, trong đó: Bến Tre có 1.500 khung dệt, Trà Vinh có 795 
khung dệt, Rạch Giá có 143 khung dệt, Bạc Liêu có 660 khung dệt; 
Sa Đéc có 87 khung đệt, các tỉnh khác số khung dệt cũng tăng lên. 
Sở Canh nông Nam Bộ còn khuyến khích nhuộm vải bằng các thứ 
lá cây, vỏ cây và bùn đen, nhằm hạn chế phải dùng thuốc nhuộm 
nhập cảng rất đắt và khan hiếm. Nhìn chung, ngành đệt trong cả 
nước đã có bước phát triển rõ rệt so với trước. 

Nghề sản xuất giấy 

Trong kháng chiến, nhu cầu về giấy rất quan trọng, nên nghề 
giấy đã phát triển ở nhiều nơi. Trung ương có các cơ sở sản xuất 
giấy quy mô lớn như: nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, nhà máy giấy 
Việt Nam, xưởng sản xuất bột giấy Hoàn Kiếm. Đặc biệt, nhà máy 
giấy Hoàng Văn Thụ đã sản xuất được loại giấy dó rất dai dùng để 
in tem và cung cấp cho Bộ Tài chính ¡in tiền. Ngoài ra còn có các 


470 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


nhà máy giấy Phú Thọ, Đáp Cầu, Thái Nguyên và ở mỗi Liên khu 
cũng có nhiều xưởng nhỏ, sản xuất giấy ở mức thấp để cung cấp 
cho học sinh, các cơ quan, báo chí và xuất bản. 


Năm 1948, ở Liên khu ï có 12 xưởng sản xuất giấy, trong đó có 
10 xưởng dùng nguyên liệu bằng giang, tre, nứa, có xưởng dùng 
sức nước để nghiền bột giấy. Liên khu X có 48 xưởng và 146 tàu 
xeo giấy. Liên khu V có 26 xưởng. 


Năm 1949, ở Liên khu I có 35 xưởng, sản xuất 796 tạ giấy; 
Liên khu X có 79 xưởng, sản xuất 7.160 tạ giấy; Liên khu III có 
193 xưởng, sản xuất 4.260 tạ giấy; Liên khu IV có 6l xưởng, sản 
xuất 2.437 tạ giấy; Liên khu V có 51 xưởng, sản xuất 1.220 tạ giấy; 
Nam Bộ có 165 xưởng, sản xuất 1.200 tạ giấy'. Năm 1950, nghề 
sản xuất giấy sút kém dần, thê hiện qua biểu sau đây: 


Bảng 15: Số lượng sản xuất giấy của các Liên khu qua các năm? 
Đơn vị: tấn 


Số lượng sản xuất 


Các Liên khu 


Liên khu Việt Bắc 
Liên khu III 
Liên khu IV 


lim. 81m |. 


. Báo cáo của Bộ Kinh tế về thành tích kinh tế đã đạt được từ sau Cách 
mạng tháng Tám đến năm 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1915. 

2. Nguồn: kế hoạch và báo cáo của Bộ Kinh tế về tình hình sản xuất công 
nghệ và tiểu công nghệ 1950-1952. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1944. 


_ 


471 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nhìn chung, các xưởng sản xuất giấy dùng 70% nguyên liệu 
khai thác trong nước, chủ yếu là từ giang, tre, nứa là những loại cây 
có nhiều ở Việt Nam. Tổng số giấy sản xuất từ năm 1947-1949 là 
2.436 tắn. Chỉ tính riêng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nếu lấy mức 
sản xuất giấy năm 1948 là 100% thì năm 1949 tăng lên 1.168%!. 


Bước sang năm 1950, sản xuất giấy của Liên khu Việt Bắc bị 
giảm gần một nửa vì số giấy vận chuyên đi Liên khu III ít đi, các cơ 
quan và đơn vị bộ đội đã bắt đầu thực hiện chế độ giảm chi tiêu. 
Mặt khác, ở Liên khu III do tình hình chiến sự lan rộng, quân Pháp 
mở rộng phạm vi chiếm đóng, giao thông bị chia cắt, việc đi lại khó 
khăn, do đó sức sản xuất giây cũng như sức tiêu thụ giấy giảm sút 
nhiều so với trước. 


Nghệ đường phát triển khá mạnh. Năm 1948, ở Liên khu Việt 
Bắc chưa có cơ sở sản xuất đường nhưng đến năm 1949 đã xây 
dựng rất nhiều lò đường, sản xuất được 1.110 tạ đường/năm. Năm 
1948, Liên khu III sản xuất được 1.320 tạ đường, năm 1949 sản 
xuất được 2.780 tạ đường, tăng gấp 2 lần so với năm 1948. Tuy 
nhiên, đường của Liên khu III làm ra khó tiêu thụ bởi sự cạnh tranh 
của đường nhập ngoại. Đến cuối năm 1950, hầu hết các vùng sản 
xuất đường của Liên khu III đã bị quân Pháp chiếm đóng. Liên khu 
IV, năm 1948 hầu như chưa có cơ sở sản xuất đường, nhưng sang 
năm 1949 đã có một số lò đường, sản xuất đạt 60 tạ đường/năm. 
Đầu năm 1950, mức sản xuất đã tăng lên 300 tấn. Nam Bộ có 233 
lò đường, lượng đường sản xuất ra đủ cho nhu cầu của nhân dân 
vùng kháng chiến. 

Nghệ làm gốm chủ yếu là các cơ sở sản xuất của tư nhân. Trong 
thời gian này do nhu cầu tiêu thụ của nhân dân tăng lên, nên nghề 
gốm cũng có bước phát triển mới. Chi riêng Liên khu Việt Bắc, 
năm 1950 đã sản xuất được 1.250.000 bát, đĩa các loại. Các Liên khu 


1. Tình hình kinh tế Việt Nam... Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc gia 
III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


472 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây đựng... 


khác cũng sản xuất nhiều nồi, niêu, chum, vại, bát, đĩa phục vụ 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ngoài ra, còn có các nghề khác 
như làm khuy trai, chỉ to cung cấp cho quân đội may vá quân áo, 
tuy nhiên trên thị trường hai loại hàng này không nhiều vì không 
cạnh tranh nỗi với khuy trai, chỉ ngoại vừa tốt, vừa đẹp, lại rẻ 
tiền hơn. 


Ngoài các ngành dệt, giấy, đường, gồm còn có nhiều ngành 
nghề khác như làm xà phòng, thuốc lá, làm muối, nước mắm, đồ 
dùng thủy tinh, nông cụ mà cơ sở sản xuất phần lớn là của tư nhân. 
Ngoài ra, các làng nghề thủ công truyền thống cũng được Chính 
phủ khuyến khích phát triển sản xuất bằng nhiều hình thức khác 
nhau như: cho vay vốn, cử cán bộ kỹ thuật xuống địa phương tìm 
hiểu tình hình và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, tạo điều 
kiện về nguyên, vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhở đó sản lượng 
của các ngành đều tăng. Riêng Liên khu III và Liên khu IV, năm 
1948 sản lượng muối đạt 43.355 tắn. Năm 1949, mặc dù địch đánh 
phá gắt gao, sản lượng muối vẫn tăng lên 58.1 19 tấn'. Một số tỉnh ở 
Nam Bộ (Bạc Liêu, Trà Vinh, Long Châu Hậu, Bến Tre) trong năm 
1950, xây dựng được 2.754 mẫu ruộng muối, mở nhiều lò nước 
mắm, lò nấu dầu dừa, sản xuất xà phòng... Các lò rèn ở các địa 
phương cung cấp cho người dùng hàng chục vạn nông cụ mỗi 
tháng. Chỉ riêng huyện Bình Xuyên, mỗi năm sử dụng 80 tấn gang 
để sản xuất 100.000 lưỡi cày”. Nghề thuốc lá phát triển mạnh ở 
Liên khu I và Liên khu X, riêng Phú Thọ đã có 35 cơ sở sản xuất, 
trung bình mỗi tháng sản xuất được 250.000 bao. Ngành sản xuất 
thuốc lá cung cấp trên 90% nhu cầu của thị trường vùng tự do. 
Nghề làm nước mắm phát triển mạnh nhất ở Liên khu IV, trong 
năm 1948 sản xuất được 8.960.000 lít, trong đó Thanh Hóa làm 


IỆ Báo cáo của Bệ Kinh tế về thành tích... Sách đã dẫn. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1915. 


2. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiễn chống thực 
dân Pháp 1945-1954, Tập 1, Sách đã dẫn, tr. 489-490. 


473 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


3.000.000 lít, Nghệ An làm 3.340.000 lít, Hà Tĩnh làm 1.500.000 
lít, Quảng Bình làm 120.000 lít. 


Nhìn chung, trong những năm 1948-1950, các ngành công 
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của ta đã sản xuất được hầu hết các 
mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều mặt hàng 
trước kia phải mua trong vùng Pháp chiếm đóng nay đã tự sản xuất 
được. Do đó đã phá tan được âm mưu phong tỏa kinh tế của thực 
dân Pháp. Việc khuyến khích nhân dân dùng hàng nội hóa, “3 
chặn hàng hóa xa xỉ phẩm tràn vào vùng tự do đã kích thích nền 
kinh tế trong vùng tự do phát triển, góp phần giải quyết việc làm 
_- người lao động, tạo sự ồn định và từng bước nâng cao dần mức 
sống của nhân dân. Một đặc điểm khá quan trọng của thời kỳ này là 
không chỉ những nghề trực tiếp phục vụ kháng chiến phát triển, mà 
cả những nghề phục vụ cho dân sinh cũng phát triển. 


3. Củng cố, mở rộng giao thông vận tải - bưu điện 


3.1. Giao thông vận tải 


Ngày 29-2-1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số 410/SL thành lập 
Cục Tiếp tế vận tải thuộc Bộ Kinh tế trên cơ sở sáp nhập Nha Tiếp 
tế? với Cơ quan Phân tán muối. Sau khi thành lập, Cục Tiếp tế vận 
tải tô chức 2 chỉ nhánh ở Liên khu I và Liên khu X, dưới chỉ nhánh 
là các chi cục. Các tỉnh cũng lập những chi cục do Cục Tiếp tế vận 
tải trực tiếp chỉ đạo. Năm 1948, các tỉnh Nam Định, Hà Đông, Thái 
Bình, Hà Giang, Nghệ An đã thành lập các Chỉ cục tiếp tế vận tải. 
Năm 1949, ở các tỉnh Phú Thọ, Phúc Yên và năm 1950, các tỉnh 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Bình cũng đã 


1. Tập biên bản các Hội nghị về kinh tế của Ủy ban kháng chiến hành chính 
Liên khu IV trong năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia II, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1737. 

2. Nha Tiếp tế được thành lập từ tháng 4-1946 với hoạt động chủ yếu là thu 
mua thóc, gạo, muối đưa vào dự trữ để cung cấp cho nhu cầu của bộ đội, 
cơ quan và một phần cho nhu cầu của nhân dân ở các vùng quá khó khăn. 


474 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


thành lập các chi cục tiếp tế Š vận tải. Ở Nam Bộ, do điều kiện địa 
hình kênh rạch nhiều, việc giao thông vận tải khó khăn, lại bị quân 
Pháp phong tỏa gắt gao, nên ta chủ trương yêu câu tất cả mọi lực 
lượng đều phải tham gia tiếp tế vận tải, các lực lượng võ trang phải 
yêm trợ, bảo vệ cho việc vận chuyển hàng hóa. Đến giữa năm 
1949, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đã thành lập Ban tiếp tế hàng 
hải bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Gò Công... tùy theo nhu 
cầu mà sử dụng những ghe bầu (ghe buồm) 20 tấn để vận chuyển 
thóc gạo cho các tỉnh miền Nam Trung Bộ bằng đường biển và vận 
chuyển về Nam Bộ vũ khí, đạn dược, tài liệu, sách báo. Trên tuyến 
đường bộ còn có các đội vận chuyển, tiếp tế thuốc men, nhất là 
thuốc ký ninh (sốt rét) cho các tỉnh cực Nam Trung Bộ các tỉnh 
khác của Nam Bộ đã thành lập các trạm liên lạc vận tải, trung 
chuyển hàng hóa giúp Ban tiếp tế miền Nam vận chuyển hàng hóa 
cho các tỉnh Nam Trung Bộ gặp khó khăn và vận chuyên gạo từ 
miền Tây lên miền Đông Nam Bộ. Việc vận chuyển gạo từ miền 
Tây lên miền Đông thường dùng ghe chài 100-200 tấn qua Đồng 
Tháp Mười. Tuyến đường từ Đồng Tháp Mười lên miền Đông đi 
qua đường Sải Gòn - Nông Pênh thường bị địch đánh phá, nên phải 
có bộ đội hộ tống đoàn tiếp tế!. 

Thực tế việc vận tải hàng hóa qua Cục Tiếp tế vận tải từ năm 
1948 trở đi, xét về số lượng không nhiễu; tiếp tế cho Liên khu Việt 
Bắc 34.511 tắn, Liên khu III được 8.027 tấn, Liên khu IV được 
12.655 tân. Tổng khối ph vận tải tiếp tế cho các Liên khu là 
55.253 tấn gạo, 918 tấn muối”. 

Việc củng cố và mở rộng giao thông vận tải ngày càng có ý 
nghĩa quan trọng, do đó từ giữa năm 1948, việc sửa chữa đường 


1. Nam Bộ thành đông Tổ quốc đi trước về sau, (Hồi ký kháng chiến chống 
thực dân Pháp), Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1999, tr. 460. 

2. Báo cáo của Bộ Thương nghiệp về hoạt động và thành tích công thương 
nghiệp trong 9 năm kháng chiên và 2 năm hòa bình. Phòng Lưu trữ Bộ 
Thương mại, phông Bộ Ngoại thương, Hồ sơ số 19. 


475 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


được bắt đầu và được đây mạnh vào thời gian sau đó. Việc đi lại và 
chuyên chở trên các tuyến đường đã tương đối dễ dàng hơn. Đối 
với đường bộ, Chính phủ chủ trương chỉ sửa vừa đủ để những 
phương tiện thô sơ đi lại dễ dàng. Việc sửa đường, làm cầu đã thu 
kết quả rất tốt, thể hiện qua bảng sau: 


Bảng lố: Sửa chữa đường, làm cầu trong năm 1948! 


Độ dài đường đã sửa chữa | Độ dài cầu đã làm | Phí tốn 
(đồng) 
Bắc Giang 
Bắc Ninh 
Phúc Yên 
Thái Nguyên 
Bắc Kạn 
Lạng Sơn 


Cao Bằng 


Hòa Bình 
Sơn Tây 
Hà Đông 
Hà Nam 
Minh Bình 
Nam Định 
Thái Bình 


Hưng Yên 


1. Báo cáo tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công chính từ 19-8-1945 
đến 19-5-1949 và năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hỗ sơ số 2220. 


476 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Hải Dương š 60.000 
Kiến An 10.000 
Vĩnh Yên 93.000 
Phú Thọ 156.000 
Yên Bái 99.000 
Tuyên Quang : 253.000 
Hà Giang 208.000 
Thanh Hóa : 539.000 
Nghệ An 547.000 
Hà Tĩnh 615.120 


Quảng Bình 616.830 


Jƒm†“ỈÍ mm == 


Năm 1949, trong 30 tỉnh ở miền Bắc đã sửa chữa được hơn 
4.000km đường các loại, bắc lại hàng nghìn mét cầu, các kênh đào 
được nạo vét và lấy đi hàng vạn mét khối cát, tạo thuận lợi cho việc 
chuyên chở hàng hóa phục vụ cho các công binh xưởng ở vùng núi 
và sự ổi lại của nhân dân bằng thuyền bè. 

Phương tiện vận tải lúc này chủ yếu vẫn là phương tiện thô sơ. 
Cán bộ đi công tác thường đi bộ hoặc xe đạp. Hàng hóa vận chuyển 
đa số bằng gồng gánh, ngựa thổ, xe trâu, xe bò, xe ngựa. Năm 
1948, xe ba gác ra đời, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa trên các 
con đường nhỏ rất thuận tiện. 

Từ đầu năm 1950, công tác mở đường càng trở nên cấp thiết. 
Bộ Giao thông công chính và các địa phương được giao nhiệm vụ 
tô chức sửa chữa và làm thêm những đoạn đường cần thiết cho nhu 
cầu quân sự. Đồng chí Trần Đăng Ninh được cử làm Đặc phái viên 
của phụ trách về đường sá để chỉ đạo việc huy động nhân lực, vật lực, 


477 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


xây dựng mạng lưới giao thông phù hợp với yêu cầu phát triển của 
kháng chiến. Trung ương Đảng cũng đã chỉ thị cho Liên khu Việt 
Bắc phải sửa gấp những con đường lớn hướng ra biên giới. 


Chương trình sửa chữa đường sá theo kế hoạch quân sự được 
đề ra từ đầu năm 1950, đến giữa năm đã thực hiện được gần đầy đủ 
và kịp thời, góp phần phục vụ tốt cho chiến dịch Cao - Bắc - Lạng. 


Chương trình củng có quốc lộ 3, liên tỉnh lộ 13 và sửa chữa 
các đường nối Lạng Sơn - Bắc Giang (quốc lộ 1) và Bắc Giang - 
Thái Nguyên được tiến hành từ tháng 11-1950, với khối lượng 
công việc đã làm rất lớn gồm 1.046km đường sửa chữa dành cho 
ô tô, 173km đường dành cho xe bò và xe thô sơ, 266.607m° đất 
đào đắp, sử dụng 160.000 nhân công chuyên nghiệp, 1.200.000 
nhân công thường... . 


Ở Liên khu II và Liên khu IV, các đường Xuân Mai - Nho 
Quan dài 76km, Hòa Bình - Xuân Mai dài 54km, Hòa Bình - Nho 
Quan dài 96km, Ria - Chỉ Nê dài 29km, Nho Quan - Chợ Ghènh 
dài 50km, tổng cộng là 285km đã được sửa chữa. Liên khu IV, sử 
dụng 104.200 nhân công sửa chữa các đoạn đường của quốc lộ 1, 
quốc lộ 7, quốc lộ 8, Liên tỉnh lộ 2, tổng chiều đài 425km dành cho 
xe Ô tô. 

Ở Liên khu V, công tác sửa chữa giao thông vận tải là một 
trong những công tác có thành tích nhất trong năm 1950. Các con 
đường từ Tiên Phước - Ngọc Tú (Quảng Nam), từ Bồng Sơn - Đập 
Đá được sửa chữa cho ô tô đi lại. Tất cả các đường cũ lên Tây 
Nguyên đều được sửa chữa. 


Song song với nhiệm vụ sửa chữa và làm thêm những đoạn 
đường cần thiết cho mục đích quân sự, chúng ta còn tiến hành sửa 


1. Chương trình báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công 
chính năm 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ số 2221. 


478 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


chữa và mở thêm những đoạn đường phục vụ nhiệm vụ phát triển 
kinh tế Liên khu Việt Bắc đã sửa chữa được 1.958km đường 
(thường chỉ rộng 0m80), đào đắp 11.520m? đất, chữa và làm lại 
1.900m cầu (phần lớn là cầu tạm bằng tre) (Liên khu III), sử dụng 
28.750 nhân công để sửa chữa I.176km đường, đào đắp 25.203 m2 
đất, bắc 964m cầu (Liên khu IV), đã sửa chữa nhiều đường nối liền 
đồng bằng với thượng du, đặc biệt là các "mật lộ” trong Bình - Trị - 
Thiên. Tổng chiều dài các đường đã sửa chữa là I.193km, đắp 
68.810m đất, bắc 1.013m cầu, sử dụng 165.210 nhân công. Liên 
khu V cũng đã sửa chữa nhiều đường cho xe bò, xe đạp (thô sơ), 
đặc biệt là các đường ở vùng thượng du Đắk Lắk, Kon Tum đều do 
địa phương sửa chữa'. 


Những tuyến đường sắt cũ được khai thác trở lại và đặt thêm 
những tuyến đường sắt mới ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tại 
Liên khu Việt Bắc, ta đã thu lượm được 87km đường ray, 94.857 
thanh tà vẹt đủ dùng cho 112km đường, một số lớn định ốc, lập là, 
bù loong, phát quang 121.000 mét cỏ, đặt 30km đường ray, sử dụng 
99.982 nhân công thường và 30.647 nhân công chuyên môn. Đồng 
thởi đã bắc 191 mét cầu, sản xuất 1.575 dụng cụ các loại như cuốc, 
xẻng, dao, thu thập được 4 đầu máy, 16 xe tải và 21 xe conỶ. 

Ở Liên khu IV, đoạn đường sắt từ Chi Nê - Đò Vàng dài 53km 
được duy trì, mỗi ngày có một chuyên goòng máy ra vào. Trong 2 
tháng cuối năm 1950, đã tăng lưu lượng chuyên chở lên 350 tắn/tháng 
và tô chức 3 chuyến goòng máy ra vào mỗi ngày. Kết quả khai thác 
vận chuyển năm 1950 thu 3. 108.395 đồng, chỉ 3.154.591 đồng. 


— 


. Chương trình báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công 
chính. Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 2221. 

2. Chương trình báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công 

chính. Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 

tướng, Hồ sơ số 2221. 


479 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ở Liên khu V, duy trì được 288km đường sắt, trong đó sử dụng 
xe lửa và goòng máy từ An Tân - Bồng Sơn dài 127km, sử dụng xe 
lửa đoạn từ Bồng Sơn đến Vân Sơn dài 94km, sử dụng goòng máy 
từ Cầu Rành đến Chợ Xôm dài 97km. Không kế những chuyên tầu 
riêng của quân sự, mỗi tuần mỗi tuyến có 3 chuyến xe lửa hoặc 
goòng máy ra và vào. Trong 6 tháng đầu năm 1950 đã chuyên chở 
445.686 hành khách, 15.027 tấn hàng hóa, thu được 45.111.954 
đồng?!. Cuối năm 1950 đã tăng mức chuyên chở lên 50% bằng cách 
tăng thêm 2 chuyến xe lửa mỗi tuần và thêm 11 chuyến goòng máy. 


Việc vận tải trên các đường sông và các kênh rạch được duy trì 
và tổ chức khá thường xuyên. Phương tiện sử dụng chủ yếu là 
thuyền nan, thuyền gỗ, có khi là ca nô, bè mảng và một số tàu chạy 
sông. Do sự đánh phá ác liệt của địch, nên việc vận chuyên hẳu hết 
phải đi vào ban đêm. 


Trên các tuyến đường thủy ở Liên khu Việt Bắc có tuyến từ 
Cảm Bảo qua Thác Huống đến thị xã Thái Nguyên, Chợ Mới, 
Dược, sử dụng được thuyền có trọng tải từ 3 đến 5 tắn, hoặc bè 
mảng từ 1 đến 2 tạ; tuyến sông Bắc Giang từ Nước Mai qua thị xã 
Cao Bằng - Phục Hòa - Thủy Khẩu (biên giới Việt - Trung) rồi đi 
Long Châu đến Nam Ninh bằng thuyền trọng tải từ 3 đến 6 tắn, 
trong địa phận Việt Nam, còn từ Thủy Khẩu đi Nam Ninh bằng 
thuyền lớn hơn; tuyến sông Lô và các chi nhánh sông Chảy, sông 
Gâm; tuyến sông Lô đi từ Hà Giang đến Tuyên Quang có thê sử 
dụng thuyên trọng tải từ 3 đến 5 tấn, từ Tuyên Quang đi Việt Trì sử 
dụng thuyền từ 10 đến 15 tấn; tuyến sông Gâm từ Đầm Hồng - 
Chiêm Hóa - Tuyên Quang sử dụng thuyền từ 10 đến 15 tắn và sà 
lan 16 tấn; tuyến sông Chày từ Đoan Hùng đến Lục An Châu; 
tuyến sông Hồng từ Lào Cai - Yên Bái, từ Yên Bái qua Phú Thọ về 
Trung Hà; tuyến sông Kỳ Cùng từ Thất Khê - Lạng Sơn - Lộc Bình. 
Do tình hình chiến sự, nên các tuyến đường thủy ở Liên khu III 


1. Chương trình báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công 
chính. Tài liệu đã dẫn. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hỗ sơ số 2221. 


480 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


phải tạm đình chỉ khai thác bằng canô mà chỉ sử dụng một số 
thuyền nhỏ để vận tải ở Liên khu IV, việc sử dụng thuyền rất phổ 
biến, tuyến sông Mã, sông Chu, sông Gianh có 900 chiếc, tuyến 
sông Cả từ Bến Thủy - Đô Lương - Dùa, từ Dùa - Cửa Rào và 
tuyến sông Vân Hà từ Vinh đi Thanh Hóa có 3.164 chiếc; tuyến 
kênh Nam Bao - Ngân Sơn, tuyến sông La qua Đức Thọ, Chợ 
Thượng có 1.637 chiếc, tuyến từ Đò Vàng đến Mỹ Sơn có 199 
chiếc. Trên tuyến kênh nối Thanh Hóa - Nghệ An, vì đường sông đi 
qua vùng đất cát nên luôn luôn bị bồi nên nhân dân đã phải nạo vét 
18.300m' đất cát ở lòng kênh (trong đó, Thanh Hóa nạo vét 8.500mỶ, 
Nghệ An nạo vét 9.800m), để thuyền bè có thể dễ dàng qua lại. 


Ở Liên khu V, đường biển gặp khó khăn vì bị địch tuần tiễu 
thường xuyên. Do đó việc vận tải được sử dụng trên các tuyến Mỹ 
Phú - La Hai (Phú Yên), An Tân - Tam Kỳ (Quảng Nam), An Tân - 
Chợ Dược, Tân Phước - Tân An, Tân An - Bình Yên - Trang 
Phước, Kha Ho - An Điểm. 


Riêng Nam Bộ, do địa hình kênh rạch chằng chịt, nên việc vận 
tải trên các kênh rạch giữ vai trò hết sức quan trọng. Phương tiện 
giao thông chủ yếu là thuyền tam bản. Đã có hàng trăm chiếc 
thuyên được sử dụng để chở gạo, máy móc, vũ khí, hóa chất, thực 
phẩm từ vùng Pháp chiếm đóng vào các căn cứ kháng chiến và giữa 
các căn cứ kháng chiến với nhau. Tháng 4-1948, Nam Bộ đã tổ 
chức Hội nghị lần thứ nhất giữa tất cả các tỉnh đề thiết lập một hệ 
thống giao thông liên lạc toàn Nam Bộ. 

Để tạo thuận lợi cho việc giao thông vận tải, nhân dân ta đã tiến 
hành nạo vét lòng kênh và còn đào thêm các con kênh, tổ chức các 
tuyến giao thông phục vụ kháng chiến. Các con kênh này được gọi 
là "kênh kháng chiến". Ngành giao thông liên lạc còn xây dựng một 
tuyến giao thông đặc biệt gọi là "kênh liên lạc đặc biệt". Đây là 
tuyến đường thủy bí mật mà quân Pháp không thể phát hiện, để nói 
liền trụ sở của Xứ ủy Nam Bộ với trụ sở Ủy ban kháng chiến hành 
chính Nam Bộ, với Khu bộ khu VIII, Xưởng quân giới Khu VI, 
Đài phát thanh Nam Bộ... 


481 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Việc vận tải trên biển, mặc dù bị địch phong tỏa gắt gao, chúng 
ta vẫn thành công trong việc vận chuyển thuốc men, gạo, cao su từ 
Nam Bộ ra Liên khu V và cực Nam Trung Bộ; đồng thời chở vũ 
khí, đạn dược, hóa chất, sách báo và tiền của Trung ương vào Nam 
Bộ. Từ năm 1947-1948, Phòng Hàng hải Nam Bộ đã trang bị được 
hai chiếc tàu Độc lập có trọng tải 10 tấn chạy tuyến Nam Bộ - Thái 
Lan. Năm 1949, Phòng Hàng hải Nam Bộ mua một chiếc tàu lớn 
của Thái Lan có trọng tải 100 tấn, đặt tên là tàu Sông Lô. Đây có 
thể là chiếc tàu hiện đại đầu tiên của ngành đường biển Việt Nam'. 
Tàu này chạy tuyến Thái Lan - Singapore ngụy trang là tàu buôn, 
nhưng thực chất là chở vũ khí, đạn dược, thuốc men, máy In từ 
Thái Lan về Cà Mau cho kháng chiến. Cuối năm 1949, tàu Sông Lô 
bị tàu chiến Pháp bao vây ở Vịnh Bắc Bộ, đoàn thủy thủ của ta 
buộc phải đánh chìm tàu. 


Ngoài lực lượng vận tải của các Sở, ngành, lực lượng vận tải 
của tư nhân cũng đã được Chính phủ khuyến khích phát triển và 
đóng vai trò rất to lớn. Hầu hết các loại hình vận tải thô sơ như xe 
bò, xe ngựa, xe ba gác, xe đạp thổ, các loại thuyền bè lớn nhỏ, ca 
nô của tư nhân đã tham gia hoạt động, kinh doanh đề phục vụ nhu 
cầu của kháng chiến và sự đi lại của nhân dân. 


3.2. Hệ thống thông tin liên lạc 

Đầu năm 1948, Trung ương Đảng quyết định sáp nhập Ban 
phân phối tài liệu của Tổng bộ Việt Minh vào Ban giao thông liên 
lạc Trung ương các khu, tỉnh cũng bố sung cán bộ từ huyện ủy viên 
trở lên vào các Ban giao thông, nhằm tăng cường năng lực công tác 
cho các Ban này. 


Song song với việc củng cố giao thông liên lạc, Đảng và 
Chính phủ cũng chủ trương củng cố ngành Bưu điện. Các Nha 
Bưu điện Bắc Bộ, Bắc phần Trung Bộ, miền Nam được bãi bỏ đề 


1. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế... Sách đã dẫn, tr. 318. 
482 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


thành lập các Liên khu Bưu điện. Ngày 17-2-1948, các Liên khu 
Bưu điện I, IIHI, IV, V thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ được thành lập 
(theo Nghị định số 59-NĐ/KL) đến ngày 13-11-1949 đổi tên 
thành Bưu điện Liên khu Việt Bắc, Bưu điện Liên khu III, IV, V 
(theo Nghị định số 52-NĐ/H) các tỉnh, các Ty Bưu điện cũng đã 
được chắn chỉnh lại. 


Tháng 5-1948, Bộ Giao thông công chính ra quyết định hợp 
nhát Ban giao thông liên lạc Trung ương với Bưu điện lẫy tên là 
Nha Bưu điện Việt Nam. Năm 1948, mới chỉ hợp nhất ở Trung 
ương và một số khu, tinh. Đến năm 1950, việc hợp nhất mới hoàn 
thành trong tất cả các tỉnh còn lại. 


Các đường thư, trạm dọc trên đường thư từ Trung ương tỏa đi 
các khu của Ban giao thông liên lạc và Bưu điện được thống nhất 
làm một. Các nghiệp vụ bưu phẩm bảo đảm, ngân vụ được lập lại 
ở một số vùng. Việc tổ chức in và phát hành tem thư phục vụ các 
cơ quan đoàn thể và nhân dân để trả cước phí gửi bưu phẩm được 
tiếp tục. Các xưởng sửa chữa, lắp ráp máy điện thoại, vô tuyến 
điện được thành lập ở hầu hết các khu bưu điện. Đặc biệt, thời kỳ 
này còn quy định cách sử dụng các chữ Latinh vào việc chuyển 
phát các bức điện và dùng chữ cái thay cho đấu (ví dụ như: S là 
dấu sắc, F là dấu huyền, X là dấu ngã...). Ngoài ra, còn ban hành 
các văn bản về chế độ kế toán tải chính của Chính phủ trong 
ngành Bưu điện. 


Nhằm đáp ứng những yêu cầu thông tin liên lạc ngày càng 
lớn của ta, ngày 27-5-1949, Hội nghị cán bộ giao thông Trung 
ương đã họp. Hội nghị đề ra chủ trương tiến hành chấn chỉnh 
thông tin liên lạc chia Bưu điện thành hai bộ phận: Ban thư tín 
và Ban hóa tốc. 


Ở Nha Bưu điện thành lập Ban hỏa tốc Trung ương Bưu điện 
các Liên khu cũng lập các Ban giao thông hỏa tốc. Bưu điện các 
tỉnh cũng thành lập các phòng giao thông hỏa tốc. Các đường thư 


483 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hỏa tốc từ Trung ương đến các Liên khu, tỉnh, huyện, xã vùng tự do 
và cả vùng Pháp chiếm đóng từ Bắc Bộ qua Trung Bộ vào đến Nam 
Bộ trở thành đường thư chủ yếu chuyển vận công văn, tài liệu, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đến khắp các vùng, 
miễn trong cả nước. 


Tháng 6-1950, Ty Bưu điện đặc biệt ở An toàn khu vùng căn 
cứ địa Việt Bắc được thành lập các Liên khu cũng thành lập các 
Phòng bưu điện đặc biệt các tỉnh thành lập các Trạm bưu điện đặc 
biệt. Hệ thống Bưu điện đặc biệt thay thế hệ thống hỏa tốc. 


Các đường dây điện thoại được mắc lại phần lớn đều xuyên qua 
rừng. Tổng số chiều dài đường dây đã đặt từ tháng 12-1946 đến 
năm 1949 là 8.100km, trong đó có 6.965km đã được khai thác, còn 
1.156km phải bỏ hoặc bị địch phá hủy phải tu bổ lại. Trong năm 
1950 đã đặt thêm 470km đường dây. 


Ngành ngân vụ phải tới cuối năm 1948 mới được tổ chức lại. 
Nhưng do tình hình chiến sự, vận chuyển khó khăn, nên việc gửi 
tiền cũng có những hạn chế. Đến năm 1950 đã phát hành 2.982 thu 
phiếu với số tiền là 3.164.044 đồng, cước phí thu được là 40.000 
đồng. Số tem thư bán trong Liên khu Việt Bắc thu được 698.610 
đồng, trong Liên khu III thu được 114.060 đồng, trong Liên khu IV 
thu được 245.550 đồng'. Riêng Ty Bưu điện đặc biệt ATK đã 
chuyển 1.133.720 đồng, nhận 612.765 đồng, chuyển qua 1.038.449 
đồng. Ngoài ra còn chuyên 430kg tặng phẩm gồm thuốc tây, vải 
lụa... gửi Đảng, Chính phủ và các cuộc Hội nghị”. 


Việc đào tạo cán bộ cho ngành thông tin liên lạc cũng được 
quan tâm chú ý. Ngày 1-2-1949, trường Cao đăng Kỹ thuật được 


1. Báo cáo tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công chính từ ngày 19-8- 
1945 đến 19-5-1949 và năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2220. 


2. Báo cáo tháng 12-1950 của Ty Bưu điện đặc biệt ATK. Nha Bưu điện - Vô 
tuyến điện, Trung tâm lưu trữ quốc gia III, Hồ sơ số 32. 


484 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


thành lập theo Sắc lệnh số 2/SL để đào tạo cán bộ chuyên môn cho 
các ngành công chính, hỏa xa, bưu điện, khoáng chất, kiến trúc, địa 
chính do Bộ Giao thông công chính phụ trách. Ngoài ra, Bộ Giao 
thông công chính còn thành lập trường Cao đăng Giao thông công 
chính gồm các khoa hữu tuyến, vô tuyến điện, bưu chính đề đào tạo 
cán bộ trung cấp cho ngành Bưu điện. Nha Bưu điện mở các lớp 
quản lý nghiệp vụ, kỹ thuật, kế toán, tài chính cho các Trưởng ty 
Bưu điện và mở các lớp bổ túc văn hóa, sơ cấp nghiệp vụ Bưu điện 
cho các giao thông viên. Các Khu Bưu điện cũng mở các lớp 
nghiệp vụ ngắn ngày về điện khí chuyên công, điện tuyến chuyên 
công, điện báo cho các nhân viên Bưu điện. Nhìn chung thởi gian 
này hệ thống thông tin liên lạc đã có bước phát triển mới và đạt 
được nhiều thành tích tốt. 


4. Thương nghiệp 


Từ đầu năm 1948, quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ra 
vùng đồng bằng, án ngữ các đường giao thông huyết mạch, bao vây 
phong tỏa quan hệ kinh tế giữa các vùng và sự giao dịch của ta với 
nước ngoài. Do đó nhiệm vụ của thương nghiệp kháng chiến là cần 
phải phá tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, giúp đỡ và 
khuyến khích sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa giữa 
các khu vực trong vùng kháng chiến, giữ vững giá cả hàng hóa, giữ 
vững giá trị đồng tiền Việt Nam để đảm bảo cung cấp cho tiền 
tuyến và giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong cuộc sống 
hàng ngày. 


4.1. Nội thương 


Từ năm 1948, quân Pháp tăng cường càn quét mở rộng đánh 
chiếm các tỉnh, nhiều tuyến giao thông bị cắt đứt, các thị trấn 
thương mại, các chợ lớn và các điểm mua bán tập trung thường 
bị máy bay oanh tạc, bắn pháo làm cho các luồng thương mại bị 
tê liệt. 


485 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đề khắc phục khó khăn và hỗ trợ cho hoạt động buôn bán, Chính 
phủ khuyến khích “các đoàn thể và tư nhân cố gắng tô chức, chung 
vốn lập Hợp tác xã mua bán để bổ sung cho việc tiếp tế của Chính 
phủ, cũng như đẻ xúc tiến việc tăng gia sản xuất”!. Năm 1948, phong 
trào thành lập các Hợp tác xã mua bán lan nhanh khắp các địa 
phương. Từ năm 1949, Đảng chủ trương: “Về nội thương, thi hành 
việc mở chợ và phân tán chợ, lập các Hợp tác xã tiêu thụ trên nguyên 
tắc góp vốn của Chính phủ và của xã viên”2, đặc biệt chú ý việc tiếp 
tế muối, gạo cho Việt Bắc, củng cố các vùng căn cứ địa bằng sự giúp 
đỡ phát triển kinh tế nhân dân ở vùng ấy. 

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, giải quyết lưu thông hàng hóa 
trên thị trường, Chính phủ cho thi hành chính sách tự do nội thương 
đã đem lại kết quả tích cực. Thương nhân đã bỏ vốn kinh doanh, 
đây mạnh giao lưu hàng hóa giữa các tỉnh, các Liên khu để phục vụ 
nhu cầu kháng chiến, nhu cầu sản xuất và nhu cầu đời sống của 
nhân dân. Ngoài ra, Chính phủ còn thi hành hàng loạt chính sách và 
biện pháp kinh tế khác như: chú trọng sửa chữa, bảo vệ và mở 
mang các đường giao thông, phát triển các phương tiện vận tải, áp 
dụng chính sách tín dụng nhằm khuyến khích vận chuyển và tiêu 
thụ hàng hóa, nhất là các hàng hóa cần thiết như thực phẩm, lâm 
thổ sản; đồng thời thi hành chính sách giá cả vừa có lợi cho sản 
xuất, vừa có lợi cho người vận tải và người tiêu dùng. 

Ở vùng tự do, các chợ thôn quê đóng vai trò hết sức quan 
trọng, trở thành những trung tâm thương mại và phát triển rất 
mạnh ở nhiều nơi cả miền xuôi, miền núi và xung quanh các đô 
thị. Thông thường một làng to có một chợ, hoặc vải làng có một 
chợ. Mặc dù bị địch phá hoại, dùng máy bay ném bom (năm 1950, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 194§, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 48. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập, tập 10: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 161. 


486 


Chương Vĩ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Pháp ném bom xuống chợ Đức Thắng thuộc Bắc Giang) hoặc bắn 
pháo nhưng các chợ kháng chiến vẫn được duy trì, hoạt động khá 
sằm uất. 


Đối với mặt hàng quan trọng nhất là gạo, vấn đề có phần gay 
gắt và phức tạp. Có thời điểm, Chính phủ đã phải dùng biện pháp 
định giá, hóa giá, bắt kê khai thóc gạo. Sắc lệnh số 85/SL ngày 25- 
2-1949 về định giá, hóa giá; hay Nghị định Liên bộ Kinh tế - Tài 
chính ngày 16-6-1949 quy định: Những người có từ 3 tấn thóc hoặc 
1 tấn gạo trở lên phải kê khai. Đến ngày 30-8-1949, Liên bộ Kinh 
tế - Tài chính lại ra Nghị định hạ mức đó xuống còn 5 tạ thóc hay 3 
tạ gạo trở lên phải kê khai nhằm chắn chỉnh tình trạng gạo đắt và 
khan hiếm. 


Khi "tình trạng thiếu gạo, muối, bộ đội rất nguy ngập, nhất là 
Khu I, Khu II... bộ đội ta có khi phải ăn cháo đánh giặc. Chính 
sách hóa giá đem thi hành đã không đem lại kết quả mong 
muốn"!, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lẫy uy tín riêng của Người viết 
thư kêu gọi đồng bào bán gạo khao quân. Khắp nơi đã hưởng ứng 
lời kêu gọi của Người, riêng Liên khu III đã bán được hơn 5.000 
tắn thóc. Nhờ vậy, tình trạng khan hiểm lương thực cho bộ đội đã 
được giải quyết. 


Đầu năm 1950, Đảng và Chính phủ chủ trương thu thuế điền 
thổ và quỹ công lương bằng thóc. Mỗi công dân phải nộp 10kg thóc 
quỹ công lương. Chính phủ cho thu trước một phân thuê điện thô, 
tạm vay mỗi mẫu ruộng 9kg thóc hay 15 lít ở Liên khu Việt Bắc, 
18kg hay 30 lít ở Liên khu III, 27kg ở Liên khu IV. Chủ trương thu 
thuế điền thổ, quỹ công lương và chính sách tạm vay đã giải quyết 
một phần vấn đề cung cấp cho từng vùng. Nhưng tình trạng có vùng 
thừa, có vùng thiếu thóc gạo vẫn tồn tại. Trong vùng Pháp chiếm 
đóng và Nam Bộ thóc gạo thừa nhiêu. Do đó, Đảng và Chính phủ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập 10, năm 1949, 
Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr. 265. 


487 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chủ trương cho các địa phương có trách nhiệm tô chức việc vận 
chuyển thóc. Ngày 1-9-1950, Bộ Kinh tế ra Thông tư số 27- 
BKT/TT quy định "Việc vận chuyển thóc, gạo, ngô, khoai từ vùng 
địch ra vùng tự do được miễn giấy thông hành đặc biệt và miễn 
khai tại chỗ các Phòng Tiếp liệu"!. 


Do tình trạng khan hiếm hàng hóa gây tâm lý tích trữ hàng, 
tiền bị hạ giá, giá thực phẩm tăng nhanh, cộng thêm chiến sự lan 
rộng làm cho nội thương thêm đình trệ. Các thị trắn thương mại 
kém sầm uất vì thiếu hàng, hay bị phá vỡ, phân tán, số ngưởi buôn 
bán lớn nhỏ đều giảm sút so với năm 1949. Các luồng thông 
thương rút ngắn lại hoặc bị gián đoạn thất thường. Muối, nước 
mắm, bông vải ở Liên khu III, Liên khu IV vận chuyển lên Việt 
Bắc rất khó khăn. Chè, giấy và lâm, thổ sản ở Việt Bắc không thể 
vận chuyển xuống đồng bằng. Sự thông thương giữa Liên khu II 
và Liên khu IV còn khó khăn hơn. Năm 1949 chỉ có 270 tắn hàng 
vào và 100 tân hàng ra; 3 tháng đầu năm 1950 có 17 tấn hàng vào 
và 17 tấn hàng ra”. Sự thông thương giữa Liên khu III và Việt Bắc 
bị tắc nghẽn nhưng trong Liên khu Việt Bắc, hoạt động tiếp tế của 
Chính phủ tăng lên, ngoài việc tiếp tế cho bộ đội, Cục tiếp tế đã 
cung cấp cho các cơ quan được 1.285 tần thóc và 199 tấn gạo, đáp 
ứng 80% nhu cầu. 


Về giá cả thời kỳ này diễn biến rất phức tạp. Giá hàng hóa 
ngày càng tăng nhanh, nhất là ở Việt Bắc. Giá gạo tăng mạnh 
nhất, giá thực phẩm cũng tăng dân theo giá gạo. Giá các mặt hàng 
kỹ nghệ tăng chậm hơn. Giá hàng ngoại hóa hầu như không tăng 
vì trong vùng Pháp chiếm đóng, hàng ngoại hóa tính bằng tiền 
Đông Dương không tăng, hơn nữa nhân dân cũng ít tiêu thụ hàng 
ngoại hóa vì bị cắm. 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến..., Sách 
đã dẫn, tr. 238. 

2. Chương trình và báo cáo của Bộ Kinh tế về tình hình hoạt động năm 1950. 
Trung tâm lưu trữ quốc gia IIL, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1914. 


488 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Giá gạo trong những tháng đầu năm 1950 so với cuối năm 1949 
có thay đổi, Liên khu IV (Thanh Hóa) giá tăng lên 154%; Liên khu 
II (Hà Đông - Hà Nam) giá tăng lên 153%; Liên khu Việt Bắc 
(Thái Nguyên) giá tăng lên 800%. 


Giá gạo ở Thái Nguyên từ 1.625 đồng/tạ lên 13.000 đồng/tạ 
(tăng 800%); ở Phú Thọ từ 2.650 đồng/tạ lên 7.500 đồng/tạ (tăng 
283%). Mặt khác, do việc vận chuyển khó khăn, nên giá giữa các 
Liên khu rất chênh lệch nhau. Giá gạo tháng 3-1950 ở các Liên 
khu như sau: Liên khu IV (Nghệ An) là 3.500 đồng/tạ; Liên khu 
III (Hà Đông) là 2.500 đồng/tạ; Liên khu Việt Bắc (Yên Bái) là 
6.500 đồng/tạ. 


Giá muối cũng tăng nhanh, nhất là sau khi quân Pháp nhảy dù 
chiếm đóng Phát Diệm (15-10-1949). Giá muối tháng 4-1950 ở 
Liên khu IV (Hà Tĩnh) là 2,45 đồng/kg, ở Liên khu III (Hưng Yên) 
là 14 đồng/kg, ở Liên khu Việt Bắc (Vĩnh Phúc: 64 đồng/kg, Lào 
Cai: 72 đồng/kg, Thái Nguyên: 120 đồng/kg). 

Giá thực phẩm trong 3 tháng đầu năm 1950 có nơi tăng 200%. 
Giá thịt lợn trong tháng 4-1950 ở Liên khu HII: Hà Dông: 170 
đồng/kg, Hưng Yên: 260 đồng/kg; ở Liên khu Việt Bắc: Bắc Ninh: 
240 đồng/kg, Vĩnh Phúc: 195 đồng/kg. Giá các loại hàng công nghệ 
tăng chậm. Giá 10 vuông vải ta khổ hẹp ở Liên khu II: Hà Đông 
tháng 1-1950 là 71 đồng, tháng 2-1950 là 72 đồng, tháng 3-1950 là 
88 đồng, tháng 4-1950 là 87 đồng; ở Liên khu Việt Bắc: Vĩnh 
Phúc: tháng 1-1950 là 146 đồng, tháng 2-1950 là 132 đồng, tháng 
3-1950 là 160 đồng, tháng 4-1950 là 195 đồng. 


Ngay trong cùng một Liên khu giá cũng chênh lệch nhau. 
Giá gạo tháng 5-1950 ở Liên khu IV: Nghệ An là 3.500 đồng/tạ, 
ở Quảng Trị là 7.000 đồng/tạ, ở Liên khu Việt Bắc: Hà Giang là 
2.800 đồng/tạ, ở Yên Bái là 6.500 đồng/tạ. Giá muối ở Liên khu 
IV: Hà Tĩnh có 2,45 đồng/kg, nhưng ở Thừa Thiên tới 70 đồng/kg, 
ở Liên khu Việt Bắc: Quảng Yên là 46 đồng/kg, ở Cao Bằng là 


489 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


205 đồng/kg". Sở dĩ giá muối ở Liên khu Việt Bắc tăng nhẹ (30%) 
vì quân Pháp tiến công đánh chiếm miền duyên hải vào cuối vụ sản 
xuất muối và từ trước đó ta đã vận chuyên được 20.000 tấn muối từ 
kho Vân Lý (Nam Định) lên Việt Bắc và Tây Bắc. 


Nhằm giảm bớt tình trạng tăng giá, Chính phủ đã đề ra một số 
biện pháp như: vận động mọi tầng lớp nhân dân, kể cả học sinh, bộ 
đội, công nhân, viên chức tăng gia sản xuất. Lợi dụng ruộng đất 
hoang trồng thêm ngô, khoai, sắn, rau màu các loại; đồng thời hô 
hào nhân dân tiết kiệm, ăn độn ngô, khoai, sắn, không nấu rượu, thi 
hành chính sách “kê khai thóc gạo” chống đầu cơ tích trữ. Tuy 
nhiên, việc kê khai thóc gạo năm 1950 thực hiện không cấp bách 
như năm 1949. Thậm chí ở Liên khu III còn tạm hoãn thi hành "kê 
khai thóc gạo” do tình hình chính trị và quân sự không ổn định. 


Cũng để giảm tình trạng tăng giá hàng hóa, ngày 25-2-1949 
Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 8/SL quy định: "Cắm không được 
bán những loại hàng cần thiết cho đời sống nhân dân và công cuộc 
kháng chiến quá giá tối đa do Chính phủ quy định'?. Biện pháp 
hóa giá này khiến cho dân chúng không đem hàng ra bán nữa, các 
chợ vắng ngưởi mua bán, hàng hóa trở nên khan hiếm. Trước tình 
trạng đó, ngày 17-3-1949, Liên Bộ Nội vụ - Kinh tế đã kịp thời ra 
Thông tư quy định bãi bỏ sắc lệnh hóa giá, cho phép tự do buôn 
bán trong nội địa. 


Năm 1950, Nhà nước đã đưa ra một giải pháp tạm thời là trả 
lương bằng hiện vật. Bằng nhiều biện pháp tích cực, nhất là đây 
mạnh phát triển tăng gia sản xuất đã làm cho tình hình giá cả dần 
dần được cải thiện và giảm dần vào thời gian sau đó. 


1. Chương trình và báo cáo của Bộ Kinh tế về tình hình hoạt động trong 
năm 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III 14, phông Phủ Thủ tướng, Hồ 
sơ số 14. 

2. Đặng Phong, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập 1, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2002, tr. 358. 


490 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Thu - Đông năm 1950, quân và dân ta giành thắng lợi trong 
chiến dịch Biên giới, vùng tự do được mở rộng nối liền với một 
dài biên giới Việt - Trung. Do đó, nhu cầu kháng chiến và nhu cầu 
của đời sống nhân dân tăng lên, nhu cầu lưu thông hàng hóa phát 
triển mạnh. Ngày 17-11-1950, Chính phủ ra Sắc lệnh số 168/SL 
thành lập Sở Nội thương trực thuộc Bộ Kinh tế thay cho Cục Tiếp 
tế vận tải. 


4.2. Ngoại thương 


Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bủng nổ, quân Pháp mới 
chiếm được những thành phó lớn và một số đường giao thông quan 
trọng. Nhăm cô lập và cắt mọi luồng tiếp tế của địch, chúng ta chủ 
trương triệt để bao vây kinh tế địch đi đôi với phá hoại kinh tế địch 
trong những vùng quân Pháp chiếm đóng. 


Công tác bao vây kinh tế địch với những hình thức và quy mô 
khác nhau tuỳ theo diễn biến tình hình chiến sự từng địa phương 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ta cũng chủ trương bao vây kinh tế. Riêng 
tại Liên khu IHH, ta chủ trương bao vây quanh thành phô và thị xã và 
cả trên sông Hồng, phòng tuyến sông Đáy giáp vùng tự do Nam 
Trung Bộ thi hành chính sách kinh tế tự túc, thực hiện bao vây kinh 
tế địch triệt đê. Hàng hóa trong vùng Pháp chiếm đóng đều bị cắm 
mang ra vùng tự do và lương thực thực phâm từ vùng tự do bị cắm 
mang vào vùng Pháp chiếm đóng. Còn ở Nam Bộ, do điều kiện ra 
vào giữa vùng Pháp chiếm đóng và vùng kháng chiến dễ dàng, hơn 
nữa nhu câu hàng công nghệ của nhân dân cao nên ta không kiểm 
soát chặt chẽ, do đó hàng hóa vẫn lưu thông giữa hai vùng. 


Có thể nói chủ trương bao vây, phá hoại kinh tế địch lúc đầu là 
phù hợp với thực tế tình hình và có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng 
về sau, chủ trương này không còn phù hợp với thực tế nữa nên ta 
không đặt ra vấn đề bao vây cắt đường tiếp tế của địch mà chủ 
trương mở đường trao đôi buôn bán giữa vùng tự do với vùng Pháp 


491 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chiếm đóng để đấu tranh và lợi dụng kinh tế địch phục vụ cho nhu 
cầu của cuộc kháng chiến và dân sinh. 


Để hoạt động ngoại thương thu được kết quả tốt hơn, ngày 16- 
3-1947, Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh số 29/SL thành lập Ngoại 
thương Cục trong Bộ Kinh tế. Cục có Hội đồng quản trị gồm đại 
diện Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ; đồng 
thời thành lập Chi nhánh Liên khu Việt Bắc với Chi cục Cao Bằng 
và Chi cục Lạng Sơn; Chi nhánh Liên khu HỊ với Chỉ cục Diêm 
Điền; Chi nhánh Liên khu IV với Chi cục Lạch Trường, Chi cục 
Thanh Hóa, Chi cục Nghệ An. Ngoại thương Cục có nhiệm vụ tổ 
chức nhập khẩu hàng hóa thông qua một số cửa khẩu như: Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Diễm Điền, Quất Lâm, Thanh 
Hóa. Ngoại thương Cục giữ độc quyền nhập cảng các hàng hóa cần 
thiết cho quốc gia trong thời kỳ kháng chiến và xuất cảng các sản 
phẩm trong nước. 


Mặc dù bị thực dân Pháp phong tỏa trên biển và biên giới, cộng 
thêm những khó khăn về thiếu ngoại tệ và vàng để thanh toán, 
nhưng chúng ta vẫn thiết lập được các mối quan hệ với thương 
nhân nước ngoài (chủ yếu là thương nhân Trung Quốc, Thái Lan, 
Hồng Kông...) để mua những mặt hàng cần thiết cho nhu cầu 
kháng chiến và dân sinh như: thuốc nỗ, kíp mìn, hóa chất, vải sợi, 
thuốc chữa bệnh... ở biên giới Việt - Trung, hoạt động ngoại 
thương diễn ra ở Chi cục Cao Bằng là chính, luồng hàng hóa trao 
đổi với nước ngoài qua đây phát triển mạnh. 


Thực dân Pháp tìm mọi cách đề phá hoại việc buôn bán của ta 
với nước ngoài từ việc đánh phá các cửa khẩu đến việc lập các ỗ 
nhóm buôn lậu, tung hàng hóa xa xỉ phẩm vào vùng tự do để phá 
hoại nền kinh tế kháng chiến. Trên thực tế đã hình thành nên một 
số luồng giao lưu hàng hóa giữa vùng tự do với vùng Pháp chiếm 
đóng và xuất hiện rất nhiều tư thương buôn bán hàng ngoại hóa. 
Những người này tổ chức thành từng đoàn buôn bán lén lút giữa 
vùng tự do với vùng Pháp chiếm đóng gây rất nhiều khó khăn cho 


492 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


lực lượng công an và thuế quan trong việc kiểm soát. Hàng ngoại 
hóa thâm lậu vào vùng tự do ngày càng nhiều nhưng những thứ 
hàng hóa chúng ta cần thì bị địch cắm tư thương mang ra vùng tự 
do nên ta không mua được. Từ cuối năm 1948, các Chi cục ngoại 
thương Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Diêm Điền, Quất 
Lâm, Thanh Hóa phải đình chỉ hoạt động hoặc hoạt động không 
đáng kê. 


Trước tình hình đó, vấn đề bao vây đề cắt luồng tiếp tế thực 
phẩm của địch lúc này ta không đặt ra nữa. Mặt khác, để đây mạnh 
sản xuất nông, lâm thổ sản cần phải khai thông đường tiêu thụ sản 
phâm. Trong khi đó, do khó khăn về vận tải, việc tiêu thụ sản phẩm 
gặp khó khăn do địch phá hoại như đã nói ở trên làm cho nhiều thứ 
hàng nông, lâm thổ sản làm ra bị ứ đọng không tiêu thụ được, dẫn 
đến bị sụt giá. Ngoài các mặt hàng như: BạoO, Bà, VỊt Ở miền Tây 
Nam Bộ còn có quề, dầu dừa ở Liên khu V, gỗ, sa nhân, hồi ở Việt 
Bắc đã sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được. Do đó, Đảng chủ 
trương mở đường trao đổi hàng hóa giữa vùng tự do với vùng Pháp 
chiếm đóng để bán nông, lâm thổ sản và mua về những thứ hàng 
cần thiết để đây mạnh sản xuất ở vùng tự do, phục vụ cho nhu cầu 
kháng chiến và dân sinh. 

Thực hiện chủ trương trên đây, ngày 14-4-1948 Liên bộ Kinh tế - 
Tài chính ra Nghị định số 101 BKT-BTC quy định nguyên tắc mậu 
dịch giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng: "Mọi việc buôn 
bán hàng ngoại và hàng sản xuất ở các nơi hiện đương bị chiếm 
đóng sang vùng tự do đều cắm chỉ, trừ những hàng tối cần thiết cho 
nhu cầu của nhân dân. Việc đem thực phẩm và hàng hóa vào các 
nơi đang bị chiếm đều cắm chi, trừ những hàng hóa bán ra không 
hại cho nền kinh tế quốc gia"!. 


Tiếp đó, Liên Bộ Kinh tế - Tài chính ra Nghị định số 102 quy 
định tại những đầu mối giao thông, những vùng giáp ranh vùng tự do 


1. Biên niên lịch sự ngoại thương Việt Nam 1945-1990. Bộ Thương mại và 
Du lịch, 1-1992, tr. 17. 


493 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


với vùng Pháp chiếm đóng thành lập các Phòng tiếp liệu trực thuộc 
các chi nhánh ngoại thương Liên khu, đặt các Chi sở mậu dịch xuất 
nhập khẩu, Ngân hàng xuất nhập khâu và Hải quan để lãnh đạo, 
quản lý kinh doanh xuất nhập khâu, mua hàng ngoại hóa cần thiết, 
hướng dẫn cho thương nhân kinh doanh và thu đổi tiền Đông 
Dương. Nghị định này còn quy định: 


- Mang hàng từ vùng tự do vào vùng Pháp chiếm đóng phải có 
giấy thông hành đặc biệt do công an hay thuế quan cấp; 


- Mang hàng từ vùng Pháp chiếm đóng ra vùng tự do phải nộp 
thuế quan; 


- Chỉ cục trưởng ngoại thương, Trưởng phòng tiếp liệu, Đồn 
trưởng ngoại thương có quyền khám và lập biên bản thu giữ hàng hóa. 


Thực hiện Nghị định này, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã thành 
lập các Phòng Tiếp liệu ở Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Đông, Hải 
Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên. Các 
Phòng Tiếp liệu cấp giấy cho thương nhân đi vào vùng Pháp chiếm 
đóng mua những mặt hàng cần thiết (theo quy định) cho bộ đội và 
cơ quan như: vải, sợi, thuốc tây, hóa chất, văn phòng phẩm. Những 
hàng hóa này khi mang ra phải bán tất cả hoặc một phần cho Phòng 
Tiếp liệu theo giá quy định, số còn lại mới được phép bán ra thị 
trường theo giá tự do. Những thương nhân nào không có giấy thông 
hành đặc biệt do công an hoặc thuế quan cấp đều bị coi là buôn bán 
bắt hợp pháp. Hàng hóa mang theo có thể bị khám xét, lập biên bản 
và tịch thu. 


Cụ thể hơn, trong Thông tư số 9 của Bộ Kinh tế ngày 27-4- 
1948 quy định các loại hàng hóa được phép lưu thông giữa hai 
vùng. Các loại hàng được phép mang ra vùng tự do gồm: vải, sợi, 
len, da thuộc, xe đạp và phụ tùng, dép cao su, xà phòng giặt, bàn 
chải, đèn pin, kim chỉ, kính, thuốc bắc, thuốc lào. Các loại hàng 
cấm mang ra là: bột mỳ, ca cao, bơ, pho mát, thuốc lá, tơ lụa, đồ 
trang sức. Các loại hàng được phép mang vào vùng Pháp chiếm đóng 


494 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


là: chè, cà phê, măm tôm, trâu cau, nâm, lá gôi, tre luông, củ nâu, 
rô rá, áo tơi, nón, guôc gô, thuôc lá, thuôc lào, quê, cánh kiên, hôi, 
trâu, sơn, sa nhân, xương bò, thuôc phiện'. 


Song song với việc ban hành quy định về các mặt hàng được 
phép xuất nhập khẩu, còn có các sắc lệnh như: cắm bán thực phẩm 
vào vùng Pháp chiếm đóng, phong tỏa và bao vây kinh tế địch, quy 
định các hàng xa xi phẩm cắm nhập nội. 


Ngày 20-8-1948, Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh số 208/SL ấn 
định mức thuế nhập khẩu đối với hàng ngoại hóa và kêu gọi nhân 
dân thực hiện khẩu hiệu: "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"; 
đồng thời ra Sắc lệnh số 221/SL sửa đổi Sắc lệnh số 54/SL (ngày 
10-6-1947) về thuế nhập khẩu. Việc thu thuế xuất nhập khẩu của ta 
tuy đạt kết quả không lớn nhưng có tác dụng rất quan trọng trong 
đấu tranh kinh tế với địch, bảo vệ kinh tế của ta ở khu vực biên 
giới, bờ biển cũng như trong nội địa giữa vùng tự do và vùng Pháp 
chiếm đóng. 


Chủ tịch Chính phủ còn ký Sắc lệnh số 222/SL cắm chỉ buôn 
bán với địch và ra Sắc lệnh sô 223/SL sửa đối điều 2 của Sắc lệnh 
số 53/SL (ngày 1-6-1947) về cải tổ Ngoại thương cục để việc đấu 
tranh với địch cũng như đối phó với các hành động phá hoại của 
chúng đạt hiệu quả hơn và có sự chỉ đạo thống nhất. Theo đó, ngày 
12-10-1948, một tô chức mới là Ban bao vây kinh tế địch Trung 
ương được thành lập theo Sắc lệnh số 241/SL?. Thành phần của 
Ban gồm có: Đặc phái viên Chính phủ, đặc phái viên Hội đồng 
Quốc phòng tôi cao, phái viên của các Bộ hữu quan. Ban có nhiệm 
vụ nghiên cứu các biện pháp để tăng cường công tác bao vây kinh 
tế địch và thực hiện thể lệ về đi lại, trao đổi hàng hóa giữa vùng tự 
do và vùng Pháp chiếm đóng. 


1. Biên niên lịch sử ngoại thương... Sách đã dẫn, tr. 19. 
2. Sắc lệnh số 241/SL ngày 12-10-1948. Công báo năm 1949, số I. 


495 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ở mỗi tỉnh cũng thành lập Ban bao vây kinh tế địch đặt dưới sự 
chỉ đạo của Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh. Tổ chức bao vây 
kinh tế địch ở các Ty của các tỉnh gồm có: 


- Các đồn trật tự phụ trách bao vây kinh tế địch ở trên các 
đường giao thông chính, ở các cửa ngõ vùng Pháp chiếm đóng; 


- Các đội lưu động trong vùng Pháp chiếm đóng hay dọc theo 
ranh giới giữa hai vùng; 

- Các đội tuần giang trên sông để khám xét và bắt các thuyền 
buôn lậu; 

- Trật tự xã và dân quân ở các địa phương vùng Pháp chiếm đóng; 


- Các lực lượng điều tra (tư pháp và chính trị) của Ty được tung 
vào các giới để nắm đầu mối các vụ buôn lậu. 


Hoạt động của Tổ chức bao vây kinh tế địch ngoài việc khám 
xét, bắt giữ lập biên bản, trong một số trường hợp còn tô chức tổng 
kiếm soát để tịch thu hàng ngoại hóa và cảnh cáo những thương 
nhân buôn lậu. Ngoài ra công an viên còn bắt giữ hàng nội hóa hay 
thực phẩm (trong danh mục cắm) nhập vào vùng Pháp chiếm đóng 
nhằm giữ vững giá sinh hoạt trong vùng tự do. 

Việc bao vây kinh tế địch còn đi đôi với các hoạt động phá hoại 
các đường giao thông, đốt phá các xe cộ, kho tàng, giải tán các chợ 
trong vùng địch, chặn bắt các thuyền vận tải buôn lậu. Để khuyến 
khích bắt hàng lậu, Chính phủ quy định: Trích 50% trị giá hàng lậu 
bắt được để thưởng 25% cho người đi báo, 24% cho người đi bắt, 
1% cho người lập biên bản'. 

Hàng hóa buôn lậu bị tịch thu và được giao cho Phòng Tiếp 
liệu hay Ty Kinh tế các tỉnh sử dụng. Đối với hàng xa xi phẩm sẽ 
được tái xuất vào vùng Pháp chiếm đóng. Trong trường hợp không 


1. Biên bản Hội nghị bao vây kinh tế địch Liên khu IV ngày 25-12-1948. 
Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2029. 


496 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


thể tái xuất thì để giúp đỡ cho các tô chức từ thiện. Đối với hàng có 
thể để lâu dài thì chỉ được phát mại sau khi đã được Tòa án xét xử, 
số tiền thu được phải bỏ vào công quỹ. 

Trong năm 1948, riêng Liên khu III đã bắt giữ 3.000 vụ phạm 
pháp, thu giữ lượng hàng hóa trị giá 5.000 đồng: năm 1949 bắt giữ 
18.000 vụ phạm pháp, thu giữ lượng hàng hóa trị giá 7.000.000 đồng'. 

Nhờ sự tổ chức bao vây chặt chẽ, nên hàng ngoại hóa không 
tràn vào vùng tự do bừa bãi như trước nữa. Nhất là việc bài trừ 
hàng xa xỉ phẩm đạt kết quả khả quan. Hàng xa xỉ phẩm bán ngoài 
thị trường rất ít, hơn nữa giá rất cao vì thương nhân bị cắm buôn 
hàng xa xi phẩm. Bảng sau đây thể hiện giá một số hàng xa xỉ 
phẩm trên thị trường: 


Bảng 17: Giá một số hàng xa xỉ phẩm năm 1948? 


Thuốc lá Cotab 


Lược Mỹ 


Thuốc đánh răng Gibbs 
Xà phòng thơm 

Bật lửa 

Bàn chải đánh răng 


Bút máy Wearever 


. Báo cáo của Bộ Kinh tế về thành tích kinh tế đã đạt được từ Cách mạng 
tháng Tám đến năm 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hỗ sơ số 1915. 

. Tập báo cáo của Ban Trung ương bao vây kinh tế địch và tình hình công 
tác năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ 
sơ số 2002. 


_ 


t 


497 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Mặt khác, ngay cả phía thực dân Pháp cũng kiểm tra rất chặt 
chẽ những người ra vào vùng tự do bằng cách phát thẻ cho từng 
người. Một mặt, chúng tạo thuận lợi cho các thương nhân mang 
hàng xa xi phẩm ra bán ở vùng tự do và đem hàng nông sản, thực 
phẩm vào vùng Pháp chiếm đóng. Ngược lại, đối với những thương 
nhân đem hóa chất, nguyên liệu quý, thuốc chữa bệnh, vải ka ki, 
văn phòng phẩm, quân dụng sẽ bị chúng bắt giữ, hàng hóa bị tịch 
thu, thậm chí còn bắt thương nhân bỏ tù. 


Trên thực tế, các trạm của cả phía ta lẫn phía Pháp đều không 
thể kiểm soát được toàn bộ sự lưu thông hàng hóa giữa hai vùng 
bởi vì thương nhân là người địa phương, họ rất thông thuộc địa 
hình nên có thể dễ dàng qua mắt được nhân viên kiểm soát. 


Năm 1949, thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ra 
nhiều vùng đồng bằng. Phạm vi vùng tự do bị thu hẹp, nhu cầu trao 
đổi hàng hóa giữa vùng tự do với vùng Pháp chiếm đóng tăng lên 
rất nhiều. 


Trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày 30-4-1949, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ cả nước, 
nêu nhiệm vụ: "... Mở mang việc buôn bán, giúp vào việc tiếp tế; 
buôn bán nội hóa, tránh chợ đen; giữ vững giá tiền Việt Nam"!. 

Thời gian này, hoạt động trao đổi, buôn bán qua các thương 
khẩu giữa vùng tự do với vùng Pháp chiếm đóng diễn ra tương đối 
sắm uất, hình thành nên những điểm tập trung buôn bán khá lớn 
như: Đại Từ, Quán Vuông (Thái Nguyên), Hồng Phú, Kim Bảng 
(Hà Nam); Yên Mô, Gián Khẩu (Ninh Bình); Rừng Thông, Cầu Bồ 
(Thanh Hóa); Đô Lương, Cầu Giát (Nghệ An)... Lượng hàng hóa 
xuất nhập khẩu có sự thay đôi khá lớn qua từng năm. Nếu lấy năm 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5: 1947-1949, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội 2002, tr. 591. 


498 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


1947 là 100% thì năm 1948 qua thương khẩu xuất khẩu đạt 82%, 
nhập khẩu đạt 27%; qua vùng Pháp chiếm đóng xuất khẩu đạt 18%, 
nhập khẩu đạt 73%. Năm 1949, qua thương khẩu xuất khẩu đạt 
90%, nhập khâu đạt 10%; qua vùng Pháp chiếm đóng xuất khẩu đạt 
85%, nhập khẩu đạt 10%!. 

Biểu đồ dưới đây thể hiện giá trị hàng hóa xuất nhập khâu qua 
các năm: 

So sánh trị giá xuất và nhập khẩu trong 
các năm 1947, 1948, 1949? 
(tính bằng nghìn đồng) 


1947 1948 1949 1947 1948 1949 
Xuất Nhập 
Năm 1947: Nhập siêu - 27.000.000 đồng. 
Năm 1948: Nhập siêu - 22.719.000 đồng. 
Năm 1949: Xuất siêu + 10.313.000 đồng. 


1. Báo cáo của Bộ Kinh tế và thành tích kinh tế... Tài liệu đã dẫn, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1915. 

2. Nguồn: Báo cáo của Bộ Kinh tế và thành tích kinh tế... Tài liệu đã dẫn, 
Trung tâm lưu trữ quốc gia HI, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1915. 


499 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


So sánh các loại hàng xuất nhập năm 1948, 1949! 


1: Thực phẩm 34,8% 

2: Hóa chất 8,1% 

3: Quân dụng phẩm 10,7% 
4: Tạp phẩm 7,3% 

5: Văn phòng phẩm 13,6% 
6: Dược phẩm: 25,5% 


Tổng số thu thuế xuất khẩu trong năm 1949 là 2.046.045 
đồng (trong đó Khu I là 69.150 đồng, Khu III là 133.302 đồng, 
Khu IV là 700 đồng, Khu V là 1.842.893 đồng). Các sản phẩm 
hàng hóa bán ra là: vây, bóng cá, thuốc lá, cà phê, chè, cau khô, 
hạt sen, chiếu cói... 


Tổng số thu thuế nhập khẩu là 28.439.745 đồng (trong đó Khu Ï là 
7.987.529 đồng, Khu II là 10.807.545 đồng, Khu IV là 1.527.135 
đồng, Khu V là 7.732.398 đồng, Khu X là 385.138 đồng). 


1. Báo cáo của Bộ Kinh tế và thành tích kinh tế... Tài liệu đã dẫn, Trung tâm 
lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1915. 

2. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2064. 


300 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Việc thu thuế xuất nhập khẩu hoạt động mạnh ở các Ty thuộc 
Lạng Sơn, Quảng Yên, Bắc Ninh (Liên khu I); Hưng Yên, Hà 
Đông, Hà Nam (Liên khu III); Quảng Nam (Liên khu V). Ngoài ra, 
ở Nam Trung Bộ còn đặt ra thuế lợi tức đánh vào hàng xuất nhập 
cảng từ I đến 300% tùy theo từng loại hàng. Năm 1948 thuế lợi tức 
ở Nam Trung Bộ thu được 4.959.873 đồng, năm 1949 thu được 
8.424.884 đồng'. Nam Bộ, cuối năm 1948, đã tổ chức Hội nghị 
Kinh tế - Tài chính quyết định đề ra Chính sách tiêu dùng sản xuất, 
thành lập Ban tiêu dùng sản xuất và quy định biểu thuế đánh vào 
hàng nhập khẩu với mức thuế từ 80 đến 100% gọi là thuế xuất thị 
hay thuế nhập thị. Các nguồn thuế xuất thị hay thuế nhập thị cung 
cấp tới 70% nguồn thu ngân sách của Nam Bộ lúc đóỶ. 


Quan hệ buôn bán giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng 
đã diễn ra khá nhộn nhịp, tuy nhiên do vẫn duy trì chủ trương bao 
vây kinh tế địch và do một số cán bộ của ta có tư tưởng sợ địch lợi 
dụng phá hoại kinh tế của ta nên đã xảy ra tình trạng có một số địa 
phương hạn chế quá mức những mặt hàng cho phép bán vào vùng 
Pháp chiếm đóng, kể cả một số loại hàng không nằm trong danh 
mục cắm xuất, hoặc cả những hàng đang thừa và bị ứ đọng như 
thóc lúa, gà vịt Ở Cần Thơ, Rạch Giá; ĐỖ, gạch ở Việt Bắc... Do đó 
hàng bán được ít, không thu được ngoại tệ nên không có tiền mua 
hàng cần thiết, không thỏa mãn hết các nhu cầu của bộ đội, cơ quan 
và nhân dân. Để bù đắp lại, một số Phòng Tiếp liệu phải dùng tiền 
Việt Nam để mua hàng làm cho tỉ giá hối đoái tiền Việt Nam bị sụt 
giảm so với tiền Đông Dương, gây bắt lợi cho ta. 

Ngày 8-6-1949, Chính phủ ra Sắc lệnh số 58/SL bãi bỏ Ban 
bao vây kinh tế địch Trung ương. Việc bao vây kinh tế địch giao 
cho Ủy ban hành chính kháng chiến các địa phương thực hiện. 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 2064. 

2. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến kháng 
chiến thăng lợi (1945-1954), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1966, tr. 255. 


501 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong năm 1950, ta chủ trương lợi dụng kinh tế địch để phục 
vụ cho nhu cầu kháng chiến và tăng cường hơn nữa sự lưu thông 
hàng hóa giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng. Do đó, những 
thứ hàng cần thiết cho kháng chiến và dân sinh đã mua được nhiều 
hơn thông qua các cơ quan tiếp liệu. Nhưng mặt khác, các vụ buôn 
lậu của thương nhân cũng tăng lên đáng kẻ. Theo báo cáo của Bộ 
Nội vụ trong 8 tháng đầu năm 1950, công an Bắc Ninh bắt 1.562 vụ 
buôn lậu, số hàng tịch thu trị giá 10.346.000 đồng; năm 1950 công 
an Vĩnh Phúc bắt 786 vụ buôn lậu có 1.218 vụ can phạm, hàng 
buôn lậu trị giá 7.089.084 đồng. Từ tháng 10-1949 đến tháng 10- 
1950, công an Phú Thọ bắt 302 vụ buôn lậu, số hàng tịch thu trị giá 
1.691.949 đồng: năm 1950, công an Thái Nguyên bắt 82 vụ buôn 
lậu, số hàng tịch thu trị giá 2.371.830 đồng; công an Thanh Hóa thu 
giữ số hàng trị giá 1.291.268 đồng; công an Hà Tĩnh bắt 159 vụ 
buôn lậu, hàng hóa trị giá 1.630.713 đồng; công an Nghệ An bắt 22 
vụ buôn lậu, hàng hóa trị giá 1.120.000 đồng'. 


Trong năm 1950, thành tích phá hoại kinh tế địch của các tỉnh 
cũng rất khá. Nhiều chợ, kho chứa hàng, xe vận tải, các đoàn tàu 
hỏa, tàu thuyền chở hàng của địch ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, 
Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Hải Phòng, Nam Định, Thái 
Bình, Ninh Bình, Quảng Yên, Thừa Thiên, Quảng Trị đã bị ta đốt 
phá, gây cho chúng nhiễu thiệt hại. Tại Nam Bộ, công nhân các 
nhà máy, đồn điển ở Sài Gòn, Gia Định, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, 
Vĩnh Long, Cần Thơ... đã đình công, mít tính biểu tình đòi tăng 
lương, phản đối đuôi thợ, đòi giải quyết tình trạng thất nghiệp. 
Cao hơn nữa là phong trào công nhân đập phá máy móc, chặt phá 
cây cao su, đập chén đựng mủ cao su, đốt cháy và đánh chìm tàu 
thuyền của địch tạo thành một phong trào đoàn kết đầu tranh với 
tỉnh thần rất cao. 


1. Báo cáo bao vây phá hoại kinh tế địch năm 1950 của Bộ Nội vụ 
RATU/TP. Trung tâm lưu trữ quốc gia HI, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 
200A. 


502 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Hoạt động của các cơ quan ngoại thương trong năm 1950 phần 
lớn nhằm thực hiện kế hoạch dồn tất cả khả năng cung cấp cho 
quốc phòng. Do đó có tới 90% hàng hóa nhập khẩu giao cho các cơ 
quan quốc phòng, tổng giá trị hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 
1950 đạt 195.874 đồng. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm dược phẩm, 
hóa chất, quân dụng, dầu mỡ, máy móc, dụng cụ kim khí, phụ tùng, 
văn phòng phẩm. 


Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có sự chuyền biến trong chủ 
trương đấu tranh kinh tế với địch. Từ chỗ bao vây kinh tế địch một 
cách tiêu cực, nay ta chuyển sang đâu tranh kinh tế với địch một 
cách tích cực, quản lý xuất nhập khẩu theo phương châm tranh thủ 
trao đổi có lợi, tranh thủ xuất siêu nhằm bảo vệ sản xuất ở hậu 
phương, bảo đảm cung cấp cho kháng chiến và dân sinh. 


5. Tiền tệ - tín dụng, tài chính - thuế 


5.1. Bảo vệ và củng cỗ giá trị! tiền Việt Nam, đầu tranh chống 
sự phá hoại của thực dân Pháp về tiền tệ 


Từ cuối năm 1947 trở đi, tình hình chiến sự ngày càng leo 
thang. Vùng tự do của ta và vùng Pháp chiếm đóng nằm xen kế 
nhau theo hình thái "cài răng lược”, việc giao thông vận tải rất khó 
khăn, do đó ở trong vùng kháng chiến đã hình thành ba khu vực 
tiền tệ riêng biệt: 

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gồm chủ yếu là Việt Bắc, đồng bằng 
Bắc Bộ, Thanh - Nghệ - Tĩnh và Quảng Bình, lưu hành giấy bạc do 
Chính phủ Trung ương phát hành, thường gọi là "bạc tài chính". 

Ở các tỉnh Liên khu V, gồm chủ yếu là các tỉnh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, lúc đầu lưu hành tiền tài chính, 
từ khi Bình - Trị - Thiên bị địch chiếm đóng, việc vận chuyên Bắc - Nam 


1. Giấy bạc Tài chính được phát hành đầu tiên ở miền Nam Trung Bộ. Sắc 
lệnh số 18b ngày 31-1-1946 cho phép phát hành giấy bạc Việt Nam từ vĩ 
tuyến 16 trở vào Nam. 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


bị gián đoạn, ngày 18-7-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 231/SL 
cho phép Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung Bộ được phát hành 
tín phiếu, do đó ở đây lưu hành song song tiền tài chính và tín 
phiếu. 

Ở Nam Bộ, do chiến sự bùng nỗ sớm, nên trong thời gian 
ngắn lúc đầu ở các khu căn cứ kháng chiến lưu hành tiền tài chính 
là loại tiền được đưa vào từ Liên khu V. Nhưng số lượng tiền tài 
chính rất ít, nên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ có sáng 
kiến sử dụng ngay chính đồng bạc Đông Dương có đóng dấu của 
Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ để nhân dân chi tiêu; 
đồng thời ra lệnh cắm lưu hành giấy bạc không có đóng dấu. Cuối 
năm 1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 102/SL cho phép Nam Bộ 
phát hành giấy bạc riêng. Tiền do Nam Bộ phát hành và lưu hành 
chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các tỉnh khác trong năm 
1949-1950 có phát hành tín phiếu riêng nhưng không lưu hành 
được do chiến sự lan rộng. 


Sự hình thành ba khu vực tiền tệ riêng biệt như trên đã có tác 
dụng làm cho lưu thông tiền tệ phù hợp với lưu thông hàng hóa; 
đồng thời đáp ứng được nhu cầu kháng chiến của từng vùng. Mặt 
khác, có tác dụng chống lại âm mưu của thực dân Pháp phá hoại 
tiền tệ của ta, ngăn chặn chúng lợi dụng sự chênh lệch về giá giữa 
các vùng đề phá hoại nền kinh tế - tài chính của ta. 


Trong năm 1948, lượng bạc tài chính phát hành chưa nhiều. Từ 
năm 1949, việc chỉ tiêu của ta tăng lên gấp bội, quân Pháp mở rộng 
địa bàn chiếm đóng, thu hẹp địa bàn lưu hành tiền của ta ở Việt 
Bắc, tiền bắt đầu sụt giá từ cuối năm 1948 và tăng tốc độ sụt giá 
trong năm 1949, đến đầu năm 1950, tiền Việt Nam sụt giá rất 
nhanh. Liên khu III và Liên khu IV, từ cuối năm 1948, tiền sụt giá 
ở mức vừa phải. Ở Nam Trung Bộ, tiền bị sút giá từ rất sớm vì 
ngay từ những ngày đầu kháng chiến đã phải lưu hành lượng lớn 
giấy bạc để thu hồi tiền Đông Dương. Ngoài ra, miền Nam Trung 
Bộ còn phát hành tín phiếu mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng để 


504 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


tiêu dùng khi chưa nhận được tiền tài chính từ Trung ương chuyển 
vào. Số lượng lớn giấy bạc và tín phiếu vượt xa khối lượng hàng 
hóa sản xuất và lưu thông làm cho tiền Việt Nam ở đây sụt giá rất 
nhanh. Còn ờ Nam Bộ, do lượng thóc gạo dư thừa, ngân sách thu 
chị thăng bằng, bao vây kinh tế địch chặt chẽ, ta không bị lệ thuộc 
vào hàng hóa của chúng, trái lại còn chỉ phối thị trường địch bằng 
thóc gạo. Do đó, tiền Việt Nam giữ vững giá nhưng, lượng tiền Việt 
Nam ở Nam Bộ rất ít nên chưa phát huy được ưu thế. 


Đề bảo vệ và củng có giá trị tiền Việt Nam, Chính phủ đã đề ra 
nhiều biện pháp quan trọng như: 


- Ngày 30-4-1948, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 180/SL 
cám lưu hành và tàng trữ giấy bạc Đông Dương do Ngân hàng 
Đông Dương phát hành và ngày 20-8-1948, Chính phủ lại ra Sắc 
lệnh số 217/SL bổ sung điều 3 của Sắc lệnh trên. 


- Giải quyết vấn đề bạc rách nát và loại bạc khó tiêu bằng cách 
Bộ Tài chính cho lập những Ban lưu thông để đi đổi cho nhân dân 
những tở bạc thật nát và tạo cho việc tiêu tiền rách dễ dàng một 
thời gian. 

- Thành lập một Ủy ban sản xuất bạc Việt Nam đề thống nhất 
hình thức tờ bạc, cải tiến phẩm mực, giấy và kỹ thuật ¡n. Ủy ban 
này phụ trách gây cơ sở và chỉ huy § cơ quan mm bạc ở các Liên khu 
suốt từ Việt Bắc vào Nam Bộ. Sở dĩ có chủ trương in bạc ở các 
Liên khu là để giảm chỉ phí vận tải và đề phòng khi bị cắt đứt liên 
lạc giữa các Liên khu với Trung ương. Mặc dù đã có Ủy ban sản 
xuất bạc Việt Nam và sự phối hợp của các cơ quan sản xuất, nhưng 
vì tình hình chiến sự, vì thiếu nguyên liệu, nên có tình trạng mỗi cơ 
quan ấn loát in một loại bạc, mỗi loại lại có nhiều mẫu, Bây cho 
nhân dân dễ bị hoang mang, không phân biệt được tiền giả, tiền 
thật. Quân Pháp đã lợi dụng cơ hội đó để tung tiền giả vào vùng 
kháng chiến. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính ra Chỉ thị cho các 
khu, đặc biệt là khu Hà Nội phải chú trọng phá tận gốc ö in tiền giả 
và bao vây bắt giữ những người tiêu thụ tiền giả. 


3505 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


- Đồng thời với việc lập Ủy ban sản xuất bạc Việt Nam, Bộ Tài 
chính đã lập cơ quan phân phối tiền tệ, phụ trách tiếp quỹ và điều 
hòa số tiền quỹ ở các Ty ngân khó. 


Trong năm 1949, nhất là vào địp cuối năm, thực dân Pháp tung 
vào vùng tự do các loại "giấy Liên bang" và ở vài nơi cho lưu hành 
"tiền Bảo Đại”. Nhưng những loại tiền này của Chính phủ bù nhìn 
hoàn toàn không có ảnh hưởng trong nhân dân, ngoại trừ các vùng 
Pháp chiếm đóng. 


Đi đôi với việc đối phó với những âm mưu phá hoại của thực 
dân Pháp, ta đã tiến hành mở rộng phạm vi lưu hành tiền Việt Nam, 
đình chỉ việc lưu thông tiền đồng ở Bắc Trung Bộ, thu hồi dần các 
loại tín phiếu ở Nam Trung Bộ và chủ trương thủ tiêu tiền bạc già 
(tiền đúc bằng bạc) và bạc nén. 

Mặc dù đã thi hành những biện pháp để bảo vệ và củng cố 
giá trị tiền Việt Nam, nhưng năm 1949, tiền Việt Nam vẫn tiếp 
tục sụt giá: 

+ Tháng 1-1949 đổi 100 đồng Đông Dương lấy 220 đồng 
Việt Nam; 

+ Tháng 6-1949 đổi 100 đồng Đông Dương lấy 450 đồng 
Việt Nam; 

+ Tháng 12-1949 đổi 100 đồng Đông Dương lấy 600 đồng 
Việt Nam'. 

Nguyên nhân tiền Việt Nam sụt giá là do sản xuất kinh tế của ta 
kém và do thực dân Pháp phá hoại kinh tế ta. Mặt khác, do nhu cầu 
kháng chiến, ta cần nhiều hàng ngoại hóa cần thiết, có tới 90% 
hàng nhập khẩu phải qua vùng Pháp chiếm đóng nên bị chúng lợi 
dụng chỉ phối giá hối đoái giữa tiền Đông Dương và tiền Việt Nam. 
Hơn nữa, chính sách ngoại thương của ta với mục đích thỏa mãn 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2064. 


306 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


nhu câu hàng ngoại hóa tối cần thiết và việc bảo vệ giá trị tiền Việt 
Nam chưa được áp dụng triệt để và liên tục ở khắp mọi nơi. Thêm 
nữa, việc bao vây kinh tế địch lỏng lẻo, con buôn hoành hành. 
Hàng lậu, xa xỉ phẩm vẫn lọt vào vùng tự do. Hoạt động thuế quan 
mới đóng khung ở việc bắt giữ hàng ngoại hóa do khan hiếm. 


Trong năm 1950, tuy chương trình sản xuất bạc thực hiện chậm 
một tháng, nhưng việc phân phối tiền đã có kế hoạch, nên việc tiếp 
quỹ được đầy đủ và kịp thời. Bộ Tài chính đã gây dựng được cơ sở 
in bạc ở Nam Bộ và chấn chỉnh các cơ sở in bạc ở các Liên khu. 
Tuy nhiên, kết quả bảo vệ giá trị tiền Việt Nam chưa tốt. Tiền Việt 
Nam sụt giá liên tiếp. 


Căn cứ vào giá gạo, muối, vải, thịt cho thấy từ tháng 1 đến 
tháng 12-1950, tiền Việt Nam sụt giá trên 60% ở Liên khu IV, trên 
80% ở Liên khu Việt Bắc, gần 90% ở Liên khu II Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ, giá cả hàng hóa cũng tăng nhanh hơn các năm trước, 
miền Đông Nam Bộ, giá bạc sụt 50% (ở Gia Định), 30% (ở Thủ 
Dầu Một), 90% (ở Bà Rịa), ở miền Trung và miền Tây Nam Bộ sụt 
40%'. Nguyên nhân là do sản xuất kém không đáp ứng đủ nhu cầu, 
việc phân phối sản phẩm khó khăn, không có luồng trao đổi sản 
phẩm giữa nông phẩm và công nghệ phẩm. Không chủ động được 
về chính sách giá cả, bao vây kinh tế địch không chặt chẽ. Do thu 
kém chi đã buộc Chính phủ phải phát hành thêm tiền để cung cấp 
cho nhu cầu chi tiêu của quốc gia. 

Để thu hẹp ảnh hưởng của những nguyên nhân trên đây, thời 
gian này chúng ta đã phải áp dụng một số giải pháp nhằm bảo vệ 
và củng cố giá trị đồng tiền Việt Nam như: đẩy mạnh tăng gia sản 
xuất, quan tâm chú ý ngăn ngừa tệ đầu cơ tích trữ lương thực; 
đồng thởi đây mạnh việc tuyên truyền giải thích cho bạc Việt 
Nam, tích cực đấu tranh triệt phá nạn in và tiêu thụ tiền giả, tăng 


1. Báo cáo tình hình hoạt động của Bộ Tài chính năm 1950. Trung tâm lưu 
trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 2066. 


507 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cường đấu tranh tiền tệ với địch. Về tài chính, chúng ta đã cố gắng 
giảm phát hành giấy bạc để giảm khối lượng tiền tệ lưu hành, thực 
hiện tăng thu giảm chi, quản lý việc phát hành có kế hoạch hơn, 
điều hòa việc lưu hành tiền tệ, giảm bớt việc dùng tiền mặt. Tuy 
nhiên, những giải pháp trên mới thực hiện được ít và thu được 
một phần kết quả, năm 1950 trên thị trường giá cả vẫn tăng, tiền 
Việt Nam vẫn bị sụt giá. 


3.2. Tứt dụng 


Nha Tín dụng sản xuất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 
Nông nghiệp tín dụng thuộc Bộ Canh nông và Kinh tế tín dụng 
thuộc Bộ Kinh tế. Nha Tín dụng sản xuất đã giúp cho nông dân và 
thợ thủ công vay vốn phát triển sản xuất và ưu tiên giúp các hợp tác 
xã, các quỹ nghĩa thương vay vốn với lãi suất nhẹ (hợp tác xã chịu 
lãi 6%, tư nhân chịu lãi 10%/năm). 


Năm 1949, Chính phủ rất chú trọng công tác tín dụng, đã tăng 
thêm vốn cho Nha Tín dụng sản xuất lên 90 triệu đồng (không kể 
miền Nam Trung Bộ). Công tác tín dụng còn nhằm nâng cao giá 
trị tiền Việt Nam và góp phân vào việc thực hiện chính sách giảm 
tức. Kế hoạch cho vay đặc biệt chú ý nhiều vào vùng mới giải 
phóng và chú ý đến vào tầng lớp bần cố nông, chú trọng giúp đỡ 
các ngành sản xuất, nhất là về nông nghiệp. Nha Tín dụng sản 
xuất áp dụng thể lệ cho vay liên danh, ngay tại chỗ và theo mùa, 
sau khi điều tra và có ý kiến của Hội Nông dân cứu quốc. Ngoài 
vay bằng tiền, còn có thể vay trực tiếp bằng trâu bò, nông cụ. Về 
công nghiệp, phải điều tra lâu hơn, nên việc cho vay có phần 
chậm trễ hơn so với nông nghiệp. 


Trong năm 1949, Liên khu Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV 
đã cho vay 46.145.109 đồng (trong đó Liên khu Việt Bắc cho vay 
24.505.616 đồng, Liên khu III cho vay 9.977.168 đồng, Liên khu 
IV cho vay 11.602.324 đồng). Số tiền cho vay đó phân cho các 
ngành sau: Nông nghiệp có 20.188 món gồm 30.180.570 đồng, 


308 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


công nghiệp có 1.825 món gồm 6.824.105 đồng, thú ngư có 4.622 
món gồm 6.617.710 đồng, nông cụ sản xuất có 1.414 món gồm 
2.522.723 đồng: So sánh với năm 1948 (cho vay 21.556.306 đồng) 
đã tăng hơn gấp đôi và so với năm 1947 (cho vay 16.000.000 đồng) 
đã tăng gần gấp ba lần'. 


Việc thu hồi công nợ cũng tùy tình hình sản xuất và khả năng 
của người vay, khi gặp thiên tai địch họa thì được hoãn hay giảm 
nợ. Nhìn chung việc thu hồi vốn năm 1949 đạt 60% trả sòng phẳng, 
40% bị quá hạn. Có đến 90% bần có nông vay đến hạn trả ngay, 
còn số người vay vốn thường trả chậm hơn. Năm 1948 thu nợ được 
8.657.492 đồng, năm 1949 thu nợ được 15.858.737 đồng”. 


Riêng miền Nam Trung Bộ, vì tín dụng phát triển mạnh nên đã 
cho vay được 84.054.174 đồng trong 6 tháng đầu năm 1949. 


Bên cạnh việc dùng tiền Chính phủ cho vay, tín dụng sản xuất 
chưa hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn của nhân dân. Trong năm 
1949 mới chỉ có lác đác một số địa phương thực hiện huy động vốn 
nhàn rỗi trong dân. Vấn đề huy động vốn vẫn chưa thực hiện được 
bao nhiêu, đến gần cuối năm 1949, Quốc gia Ngân hàng mới hình 
thành và cùng tín dụng sản xuất chuẩn bị kế hoạch của năm sau. 


Nhìn chung, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, công 
tác tiền tệ, tín dụng đã khắc phục khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt 
để xây dựng nền tiền tệ độc lập tự chủ và bước đầu quan tâm chú ý 
đến công tác tín dụng sản xuất. Hoạt động tiền tệ, tín dụng thời kỳ 
này đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng nhu cầu của 
cuộc kháng chiến và phục vụ đời sống nhân dân; đồng thời góp 
phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh kinh tế với địch, phá vỡ những mưu 
mô thâm độc của chúng trên mặt trận kinh tế. 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Trung tâm lưu trữ quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 2064. 

2. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Tài liệu đã dẫn... Hồ sơ số 
2064. 


509 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


%.3. Tài chính - thuế 


Kháng chiến toàn quốc bùng nỗ đặt ra cho nền tài chính Việt 
Nam những vấn đề mới vô cùng khó khăn phức tạp đòi hỏi phải 
được giải quyết. Các nguồn thu tài chính của ta rất nhỏ bé, chi luôn 
vượt quá thu. Nhu cầu chỉ tiêu ngày càng lớn và cấp bách vẻ lương 
thực, quân trang, quân dụng, vũ khí, thuốc men cho lực lượng vũ 
trang và các chiến dịch được mở ra ngày càng nhiều hơn và lớn 
hơn. Đề đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 1 1-4-1948, Chính 
phủ ban hành Sắc lệnh số 166/SL cho phép phát hành Công phiếu 
kháng chiến nhằm hai mục đích: 


+ Một là huy động số tiền nhàn rỗi trong nhân dân để phục vụ 
sản xuất và chiến đấu; 


+ Hai là dùng Công phiếu kháng chiến như là một thứ tiền dự 
trữ trong trường hợp địa phương đứt liên lạc với Trung ương thì Ủy 
ban kháng chiến hành chính địa phương có thể ra lệnh cưỡng bách 
lưu hành Công phiếu kháng chiến như giấy bạc theo giá trị ghi trên 
phiếu. Tổng số Công phiếu kháng chiến phát hành là 500 triệu 
đồng, lãi đồng niên 3%, thời hạn trả lãi 5 năm'. 


Do không xác định rõ mục đích, yêu cầu của Công phiếu kháng 
chiến, nên nhiễu địa phương còn nặng về tính chất dự trữ tiền khi 
chưa gặp khó khăn vẻ tài chính thì chưa phát hành Công phiếu 
kháng chiến. Đến cuối năm 1948, khi có chủ trương bán mạnh 
Công phiếu kháng chiến để giảm bớt sức ép của lạm phát thì việc 
tuyên truyền giải thích rất kém, tổ chức phát hành rời rạc, lẻ tẻ, kéo 
dài suốt cả năm 1949 trong thời điểm tiền Việt Nam đang sụt giá 
mạnh, kết quả phát hành Công phiếu kháng chiến không đạt yêu 
cầu, chỉ bán được hơn 200 triệu đồng trong tông số 500 triệu đồng, 
đạt 40% số phiếu phát hành. Bên cạnh đỏ, Chính phủ đã thay thế 
hình thức tự nguyện đóng góp bằng việc đóng góp theo chế độ quy 
định của Nhà nước, đó là Quỹ tham gia kháng chiến thành lập theo 


1. Việt Nam Dân quốc Công báo, số 12, năm 1948, tr. 3. 
3510 


Chương VỊ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Sắc lệnh số 36/SL ngày 8-5-1949, quy định: “Tắt cả công dân từ 18 
đến 55 tuổi, trừ những ngưởi được miễn, đều phải đóng góp”. 
Trong năm 1949, các tỉnh từ Liên khu IV trở ra đã góp được 174 
triệu đồng vào Quỹ tham gia kháng chiến. 

Do tình hình giá cả tăng cao vào cuối năm 1949 và nhất là đầu 
năm 1950, nên Quỹ công lương đã được đặt ra để thay Quỹ tham 
gia kháng chiến theo Sắc lệnh số 3 ngày 15-1-1950. Quỹ công 
lương thu bằng hiện vật, mỗi công dân đóng góp 10kg thóc mỗi 
năm. Năm 1950, các tỉnh từ Liên khu IV trở ra đã góp được 123 
triệu đồng cho Quỹ công lương. 


Quyết định chuyển hướng từ thu các thứ thuế chính bằng tiền 
sang thu bằng hiện vật, chủ yếu là thóc, có ý nghĩa quan trọng 
nhằm tránh ảnh hưởng lạm phát và bảo đảm lương thực cho bộ đội 
và công nhân viên chức. 

Tính đến 31-12-1949, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bán được 
96.254.800 đồng; ở Nam Trung Bộ bán được 102.737.000 đồng; ở 
Nam Bộ bán được 5.000.000 đồng'. Năm 1950, cả nước cũng chỉ 
bán được 203 triệu đồng Công phiếu kháng chiến”. Mặt khác, nhân 
dân chưa quen dùng công trái, coi công trái là hình thức ủng hộ 
không hoàn lại nên chỉ tham gia lấy lệ. 

Năm 1950, Chính phủ cho phát hành Công trái quốc gia ghỉ 
bằng thóc để đảm bảo giá trị số tiền cho vay. Tổng số phát hành là 
100.000 tấn thóc, lãi suất 3%/năm, thời hạn hoàn vốn là 5 năm. 
Nhờ kế hoạch phát hành chu đáo hơn, tuyên truyền sâu rộng hơn, 
nên Công trái quốc gia bán nhanh hơn, nhưng cũng chỉ đạt 30% kế 
hoạch. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949... Tài liệu đã dẫn. 

2. Ban Chỉ đạo tông kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc 
kháng chiên chông thực dân Pháp - thăng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 458. 


311 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


hiểu biết về tài chính, tiền tệ của cán bộ và nhân dân còn thấp. Hình 
thức công trái còn xa lạ với số đông lúc đó chỉ quen nộp thuế hoặc 
ủng hộ. 

Để chắn chinh tình hình ngân sách, từ năm 1948, một hệ thống 
ngân sách thời chiến được thành lập chỉ đơn giản gồm hai cấp là 
ngân sách nhà nước và ngân sách xã. Ngân sách Nhà nước gồm 
phần thu do các nguồn thu thường xuyên đảm bảo là thuế, công 
trái, các quỹ và phần chi tiêu quốc phòng phần lớn dựa vào phát 
hành tiền. Ngân sách xã đảm bảo chỉ tiêu của xã, thăng bằng do 
những nguồn thu riêng của xã và nếu thiếu thì quỹ hỗ trợ xã, hoặc 
ngân sách nhà nước trợ cấp. 


Bảng 18: Tỷ lệ thu qua đóng góp của nhân dân và phát hành tiền 
trong những năm từ năm 1946-1950! 


Đơn vị: tỷ lệ phần trăm 
j—— 


Trong phản thu chỉ thường xuyên của ngân sách nhà nước có 
ba loại chi quan trọng nhất là: Chi hành chính (nội chính, ngoại 
giao, tư pháp, Quốc hội, bộ máy chính quyển các cấp...), chi kinh tế 
(canh nông, giao thông, thủy lợi...), chỉ văn hóa - xã hội (giáo dục, 
y tế, thương binh, cứu tế...). 


1. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến..., Sách 
đã dẫn, tr. 326. 


312 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Bảng 19: So sánh thu - chỉ năm 1948 và năm 1949' 
Đơn vị: đồng 


Thu 
Thực thu 
Dự thu năm 1949 lồ Kém số dự thu 
(đến 30-9-1949) 
1948 737.280.000 346.009.747,20 391.270.252,80 
1949 955.000.000 421.397.987 533.602.013 
(cả năm) 
Chỉ 
Thực chỉ Trội hơn 
Dự chỉ năm 1949 . 
(đến 30-9-1949) số dự chỉ 
1948 737.280.000 1.056.901.153,77 391.621.153,77 
1949 955.000.000 428.470.170 526.539.830 
(cả nam) 


Những số liệu thống kê về tình hình thu chỉ trên cho thấy, số 
thực thu luôn thấp hơn số thực chi. Do đó, trước những bất cập 
của tình hình thu chi, Đảng đã đề ra phương hướng là phải động 
viên cao nhất khả năng đóng góp của nhân dân để tăng thêm 
nguồn thu trong đó quan trọng nhất là thuế đến lúc này đã được 
quan tâm chú ý. 


Về thuẾ gián thu chỉ còn lại là thuế thuốc lá, thuốc lào, thuế 
muối, thuế diêm, thuế rượu. Thuế thuốc lá, thuốc lào khá cao và thu 
theo lối tòng giá để sát giá thị trường. Thuế muối không thu theo 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Tài liệu đã dẫn... Hồ 
sơ sô 2064. 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chế độ thống nhất trong cả nước mà thu theo chế độ riêng từng 
vùng sản xuất chính: theo đồng mẫu ô phơi, theo sản lượng, theo sự 
chênh lệnh giữa giá mua và giá bán. 


Về thuế trực thu: Năm 1949, thuế điền thổ áp dụng theo thuế 
biểu năm 1948. Tổng số thuế điền thổ thu năm 1948 từ Liên khu IV 
trở ra là 174.797.071 đồng, năm 1949 được 403.000.000 đồng. Từ 
năm 1950, thuế điền thổ thu theo chế độ thuế mới ban hành, tức là 
căn cứ vào số thu hoạch ước lượng của từng thửa ruộng ấn định qua 
kiến điền. Biểu thuế lũy tiến từng phần từ 5 đến 22%!. 

Thuế môn bài: Năm 1948 thu được 9.298.370 đồng, năm 1949 
thu được 27.392.030 đồng. 


Thuế đặc biệt sát sinh: Năm 1948 thu được 11.988.751 đồng, 
năm 1949 thu được 25.881.998 đồng. Việc thu thuế đặc biệt sát 
sinh rất khó khăn, nhất là ở nông thôn. 


Quỹ tham gia kháng chiến: Năm 1949 thu được 156.776.440 
đồng, chưa kể 6.186.249 đồng do nhân dân trong vùng Pháp chiếm 
đóng đóng góp. 


Như vậy, tông số thuế trực thu năm 1949 là 331.658.536 đồng 
(không kế số phụ thu kháng chiến ở miền Nam Trung Bộ thu được 
6.732.065kg thóc chưa quy ra tiền và số thuế thu trong vùng Pháp 
chiếm đóng là 16.793.406 đồng) so với tổng số thuế trực thu năm 
1948 là 196.084.193 đồng (gồm có cả 6.182.313kg thóc phụ thu 
kháng chiến ở miền Nam Trung Bộ quy ra tiền là 52.229.468 đồng). 

Về thuế quan, tuy không lớn, nhưng có tác dụng quan trọng 
trong đấu tranh kinh tế với địch, bảo vệ kinh tế của ta ở khu vực bờ 
biển, biên giới, cũng như bên trong nội địa, giữa vùng tự do của ta 


1. Viện Khoa học tài chính, Lịch sử tài chính Việt Nam, tập I. Thông tin 
chuyên đề, Hà Nội, 1995, tr. 102. 

2. Báo cáo hoại động của Bộ Tài chính năm 1949. Tài liệu đã dẫn... Hồ sơ 
số 2064. 


314 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


và vùng do Pháp chiếm đóng. Tổng số thu thuế xuất khẩu năm 
1949 là 2.046.045 đồng (trong đó Khu I là 69.150 đồng, Khu III là 
133.302 đồng, Khu IV là 700 đồng, Khu V là 1.842.893 đồng). Các 
sản phẩm hàng hóa bán ra là vây, bóng cá, thuốc lá, cà phê, cau 
khô, chè, hạt sen, chiếu cói. Tổng số thu thuế nhập khẩu là 
28.439.745 đồng (trong đó Khu I là 7.987.529 đồng, Khu III là 
10.807.545 đồng, Khu IV là 1.527.135 đồng, Khu V là 7.732.398 
đồng, Khu X là 385.138 đồng). Việc thu thuế hoạt động mạnh ở các 
Ty thuộc Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Yên (Liên khu I), Hưng Yên, 
Hà Đông, Hà Nam (Liên khu III), Quảng Nam (Liên khu V). Hàng 
nhập nội thông qua hệ thống các Phòng Tiếp liệu là chính, qua các 
cửa biển rất ít hoặc có nơi ngừng hẳn. 


Ngoài ra, ở miền Nam Trung Bộ còn đặt ra thuế lợi tức đánh 
vào hàng xuất nhập cảng từ 1 đến 300% tùy theo từng loại hàng. 
Thuế lợi tức thu được ở miền Nam Trung Bộ năm 1948 là 
4.959.873 đồng, năm 1949 là 8.424.884 đồng. 


Trong các loại thuế gián thu, thuế thuốc lào đứng đầu với số thu 
năm 1948 là 10.911.342 đồng, năm 1949 là 16.811.092 đồng, trong 
số đó riêng Liên khu III thu được 10.048.443 đồng. Thuốc lá được 
coi là xa xỉ phẩm cấm chỉ nhập nội, do đó các xưởng thuốc lá nội 
hóa phát triển mạnh, đáng chú ý là các xưởng ở Khu I, Khu III, 
Khu IV. Số thuế thuốc lá thu được trong năm 1948 là 536.543 
đồng, năm 1949 tăng lên tới 5.832.596 đồng. 

Thuế muối áp dụng mỗi nơi mỗi khác: Bắc Bộ, muối sản xuất 
hoàn toàn tự do; ở Liên khu IV quy định thu 1/3 số muối sản xuất; 
ở miền Nam Trung Bộ, có nơi thu 1⁄4, có nơi thu 2/3 số muối sản 
xuất. Mức sản xuất trung bình của Liên khu V là 30.000 tấn muối 
mỗi năm. Số thuế muối đã thu trong năm 1948 ở các Liên khu là: 
29.433.939 đồng, năm 1949 là 16.521.880 đồng. 


Thuế diêm thu được trong năm 1949 là 475.797 đồng, trong số 
đó thu được nhiều nhất là ở Liên khu III. Diêm nội hóa tăng mạnh 


315 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


do diêm ngoại nhập bị cắm triệt để. Thuế rượu thu không đáng kể, 
chỉ đạt 86.100 đồng trong năm 1949. Các loại thu thuế linh tỉnh 
khác không đáng kẻ, trừ số tiền phạt hàng ngoại hóa và các thứ 
thuế gián thu được 17.278.029 đồng. 


Tính tông số thuế thu về các loại thuế quan và thuế gián thu ở 
các Liên khu I, II, IV, X và miền Nam Trung Bộ là 85.860.416 
đồng (1948) và 111.634.517 đồng (1949). So với dự thu năm 1949 
là 100.000.000 đồng thì số thực thu đạt vượt kế hoạch hơn II 
triệu đồng'. 

Thuế trước bạ năm 1948 tăng nhiều so với năm 1949, do thuế 
thu được từ việc chuyển dịch bất động sản. Nhưng vẫn còn một 
phân lớn số thuế chưa thu được vì các Ủy ban xã còn thiếu chặt chế 
trong công tác thu thuế. 


Ở Nam Bộ, chính quyền địa phương ấn định chế độ thuế theo 
tình hình thực tế và điều kiện đặc biệt của địa phương, không theo 
chế độ thuế chung áp dụng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài các loại 
thuế thông thường như: điền thổ, thổ trạch, môn bài, thuốc lá, thuốc 
lào, diêm, đường, muối; ở Nam Bộ còn đặt thêm thuế nhập thị đánh 
vào hàng hóa mang ra vào vùng địch, thuế thương mại, thuế đặc 
biệt lúa gạo, ủng hộ kháng chiến. Về lợi tức công sản có khoản hoa 
lợi quan trọng từ việc tịch thu ruộng của Pháp và Việt gian phản 
động. Kết quả thu thuế của Nam Bộ năm 1948 được 143.734.571 
đồng (trong đó ủng hộ kháng chiến là 8.992.624 đồng, thực thu là 
29.769.216 đồng, quan thuế và thuế gián thu là 54.587.629 đồng, 
hoa lợi quốc gia 15.672.075 đồng), năm 1949 (trong 8 tháng đầu 
năm) thu được 147.322.697 đồng). 


Theo chế độ thuế mới ban hành đầu năm 1950, thuế điền thổ 
được sửa đôi lại, thu lũy tiến vào tống số hoa lợi của chủ ruộng đất 
để vừa tăng thu cho ngân sách nhà nước, vừa động viên công bằng 


1, 2. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Tài liệu đã dẫn... Hỗ 
sơ số 2064. 


3516 


Chương Vĩ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


hợp lý, sát với khả năng của người nộp thuế như Sắc lệnh số 96 
ngày 22-2-1950 đã quy định. 


Ngoài ra, cũng từ năm 1950 các thứ thuế thu bằng tiền được 
nâng thuê suất lên cho hợp thời giá đang tăng mạnh. Thuế môn 
bài chính tăng 100%, thuế tem trước bạ tăng 2 lần, thuế thuốc lào, 
thuốc lá tăng 4 lần. Nhờ có những đổi mới về thu thuế, nên 1950, 
thuế điền thổ tăng bằng 83% tổng số thu ngân sách nhà nước, trị 
giá số thóc thu được năm 1950 bằng 250% số thuế thu bằng tiền 
năm 1947!. 


Việc thu thuế bằng thóc là một chuyển hướng kịp thời, nhờ vậy 
ôn định được các khoản chi - thu của ngân sách trong khi giá thị 
trường tăng mạnh và tiền Việt Nam bị sụt giá. Thuế môn bài thu 
trong năm 1950 được 33 triệu đồng (chưa kể Nam Bộ) so với dự 
thu 10 triệu đồng tức là đã vượt trên 3 lần, nhưng do tiền sụt giá, 
nên thực tế chỉ bằng 1/10 của năm 1949 (nếu quy ra thóc). 


Thuế gián thu tăng mạnh thuế suất và thành lập những công ty, 
công tư để tiến tới công quản. Việc tăng thuế suất thực hiện nắc thứ 
nhất tăng gấp 4 lần, nắc thứ hai quy định thuế tòng giá 15%. Hướng 
chắn chỉnh thuế muối là thống nhất chế độ muối và nghiên cứu chế 
độ công quản muối. Đối với rượu, chủ trương cắm nấu rượu ở 
những địa phương thiếu gạo, hạn chế và đánh thuế rượu coi là xa xỉ 
phẩm ở các vùng khác. Ngày 1-5-1950, Sắc lệnh cắm dùng gạo nấu 
rượu và tàng trữ, chuyên chờ, tiêu thụ rượu nấu bằng gạo đã được 
ban hành. 


Thuế quan năm 1950 có xem xét lại thuế biểu xuất nhập cảng, 
nghiên cứu để tăng thuế biểu các loại hàng hóa ra vào giữa vùng tự 
do và vùng Pháp chiếm đóng. Kết quả thu thuế nhập cảng 9 tháng 
đầu năm 1950 đạt 30.788.000 đồng, thuế xuất cảng 9 tháng đầu 
năm 1950 đạt 2.262.000 đồng. 


1. Viện Khoa học tài chính, Lịch sử tài chính Việt Nam, tập I. Thông tin 
chuyên đề, Hà Nội, 1995, tr. 102. 


517 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


Thuế trước bạ và di sản được tính thuế lũy tiến căn cứ vào giá 
trị các tài sản chuyển dịch. Kết quả thu được (tính từ Liên khu V 
trở ra) đạt 34.298.000 đồng so với năm 1947 đạt 3.800.000 đồng, 
năm 1948 đạt 10.600.000 đồng, năm 1949 đạt 28.834.000 đồng'. 


Thuế lợi tức công sản thực hiện theo chủ trương kê lại công sản 
quốc gia, kiếm điểm và theo dõi lợi tức công sản, sử dụng nguồn tài 
lực công sản hợp với nhiệm vụ tổng động viên và tăng cường các 
lợi tức đó. Ngoài ra còn có các loại thu khác bằng tiền như thuế 
tem, thuế hội, thuế thuyên, lệ phí địa chính, đảm phụ vận tải, nhưng 
số thu quá ít ỏi. 


Nhìn chung, số thu của ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo một 
phần nhö số chi, nên phương hướng phấn đấu là cân bằng thu - 
chi, nhưng thường thường là tranh thủ thu nhiều hơn chỉ để dành 
một phần kinh phí đảm bảo chỉ tiêu quốc phòng và giảm phát 
hành tiên. 


Tóm lại, việc thi hành các biện pháp tài chính - thuế trong thời 
gian này đã góp phân tích cực vào việc đảm bảo nhu cầu ngày càng 
lớn của kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu “Toàn dân tham gia, toàn 
dân đóng góp". Kế hoạch huy động tài lực đã chú ý nhiều đến các 
cuộc động viên tài lực của nhân dân ở các địa phương, chủ yếu đến 
việc xây dựng và kiện toàn các ngân sách và quỹ địa phương (ngân 
sách xã, quỹ dân quân, quỹ bộ đội địa phương, quỹ bình dân học 
vụ...). Tuy nhiên, việc thi hành chính sách tài chính - thuế vẫn mắc 
phải hạn chế là huy động bình quân, chính sách thuế còn dè dặt, thu 
không đủ chỉ, dựa nhiều vào phát hành tiền để chi tiêu cho quân sự 
và hành chính. Nhìn chung, tiền tệ - tín dụng và tài chính - thuế 
khóa trong những năm đầu kháng chiến cỏ tiến bộ nhưng vẫn còn 
nhiều biến động, chưa thể ôn định ngay được. 


1. Báo cáo hoạt động của Bộ Tài chính năm 1949. Tài liệu đã dẫn.... HỒ sơ 
Ấ 
số 2064. 


318 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


II. PHÁT TRIÊN VĂN HÓA - XÃ HỘI 


1. Phát triển văn hóa 


Cùng với đà phát triển chung của các mặt trận quân sự, chính 
trị, kinh tế, mặt trận văn hóa đã có những bước tiến mới. Tất cả 
mọi hoạt động văn hóa lúc này đều hướng theo phương châm 
"kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến", đã tạo ra 
một không khí lạc quan, tin tưởng ở chiến thắng cuối cùng của 
cuộc kháng chiến. 


Trong các ngày 15, 16, 17-1-1948, Trung ương họp Hội nghị 
mở rộng. Nghị quyết Hội nghị đã nêu rõ: "Về văn hóa: giáo dục 
động viên văn hóa thật sự tham gia kháng chiến, ủng hộ kháng 
chiến, đào tạo nhân tài và cán bộ cung cấp cho các ngành kháng 
chiến"!. Ngày 7-5-1948, Hội Văn nghệ Việt Nam chính thức thành 
lập theo Nghị định số 242 NV/NQ của Bộ Nội vụ. Hội gồm 400 hội 
viên thuộc các Chi hội văn nghệ các Liên khu I, HI, IV, Nam Trung 
Bộ, Nam Bộ. Hội Văn nghệ còn có các đoàn thẻ Sân khấu, Nhạc sĩ, 
Họa sĩ, Kiến trúc, Nhiếp ảnh và các Tổ văn nghệ với mục đích gây 
phong trào văn nghệ nhân dân, hướng dẫn nhân dân sưu tầm sáng 
tác văn nghệ. 


Tháng 7-1948 đã diễn ra Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 
hai. Trong thư gửi Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chi rõ: 
"Nhiệm vụ của văn hóa chăng những để cô động tinh thân và lực 
lượng kháng chiến kiến quốc của dân, mà cũng phải nêu rõ những 
thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới"?. Tại 
Hội nghị này, Tổng Bí thư Trường Chinh đã trình bày bản báo cáo 
nỗi tiếng: “Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam". Dựa trên 
quan điểm, lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí đã 


I. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9: 1948, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 24. 

2. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, 1947-1947, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 464. 


519 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam lý 
luận về xây dựng văn hóa dân chủ mới. Những phương châm dân 
tộc, khoa học, đại chúng đã được phân tích một cách sâu sắc. 


Cuối tháng 2-1949, Hội nghị cán bộ văn hóa của Đảng lần thứ 
nhất họp, nhằm đây mạnh kháng chiến về mặt văn hóa, xây dựng 
nền văn hóa dân tộc dân chủ nhân dân, hướng mọi hoạt động văn 
hóa vào việc thực hiện khẩu hiệu "Tất cả đề chiến thắng". 

Trong thời gian từ năm 1948-1950, nhiều đoàn văn nghệ 
Trung ương đã đi thực tế khoảng từ 1 đến 3 tháng xuống các Liên 
khu, các đơn vị bộ đội để tìm đề tài sáng tác và gây dựng phong 
trào văn nghệ ở cơ sở. Tham gia các đoàn văn nghệ có nhiều văn 
nghệ sĩ nôi tiếng như: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, 
Văn Cao, Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân. Phong trào văn hóa văn nghệ 
đã thu được nhiều kết quả: Về văn học, có 17 số Tạp chí Văn 
nghệ, hơn 20 tập tùy bút, kịch ngắn, kịch dài, tập thơ, truyện phố 
thông...,; Nhiều tác phẩm văn học nước ngoài đã được dịch như: 
Suối Thép của Nga, Truyện của Lỗ Tân, Thoát hiểm của Tào Nam, 
các tập thơ của Nga, Nam Tư, Lôi Vũ của Trung Hoa. Ngoài ra 
còn sưu tầm được nhiều tập thơ của bộ đội, dân quân, công nhân, 
phụ nữ, các dân tộc miền núi và ở các vùng quê Nam Bộ. Về 
nhạc, các nhạc sĩ nổi tiếng như: Văn Cao, Nguyễn Đình Thị, 
Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận đã sáng tác 
được nhiêu bản nhạc nỗi tiếng trong kháng chiến, trong số đó đã 
có 150 bài hát được phô biến và biểu diễn; đồng thời còn mở 
những lớp huấn luyện âm nhạc, soạn thành sách giáo khoa âm 
nhạc, ký xướng âm để đào tạo lớp nhạc sĩ mới. 


Về hội họa, xưởng họa Trung ương của họa sĩ Tô Ngọc Vân, 
Nguyễn Tư Nghiêm đã sáng tác được 22 bức tranh sơn mài, xưởng 
họa của Liên khu III, xưởng hoạ Liên khu IV cũng sáng tác hàng 
chục bức tranh sơn dầu, lụa, bột màu và mở các lớp hội họa ở các 
Liên khu. Ngoài ra còn tô chức các phòng triển lãm ở các Liên khu 
I, II, IV. Ở Trung ương và các Liên khu I, II, IV đã sáng tác và 


320 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


sưu tầm được 60 vở kịch, đáng chú ý là các vở: Đề Thám xuất quân 
của Thế Lữ, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng, Giác ngộ 
của Thao Trường. Công tác xuất bản cũng thu được nhiều thành tích. 
Một số tác phâm của Mác, Ăngghen, Lênin đã được dịch và xuất bản; 
đồng thời đã in được 80.000 ấn phẩm gồm 3.400 cuốn Tạp chí văn 
nghệ, 5.500 cuốn tùy bút, 1 1.500 cuồn truyện, thơ, ca dao..... 


Ngoài ra, Trung ương phối hợp với Hội văn hóa cung cấp tài 
liệu cho Đài phát thanh mỗi tháng một lần và tiến hành liên lạc với 
các đoàn thể văn hóa, văn nghệ nước ngoài, nhất là các nước dân 
chủ mới và gửi các tác phâm văn nghệ của Việt Nam ra nước ngoài 
để tuyên truyền cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 


Dưới ánh sáng của đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và sự 
nỗ lực lớn lao của những cán bộ hoạt động văn hóa và đông đảo 
quần chúng nhân dân, nền văn hóa kháng chiến đã vươn lên mạnh 
mẽ. Các ngành văn hóa đều thu được những thành tích đáng tự hảo, 
có nhiều đóng góp tích cực trong việc động viên quân đội và nhân 
dân tham gia kháng chiến và góp phản cải thiện đời sống văn hóa 
tinh thần cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. 


2. Phát triển giáo dục và đào tạo 

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, 
chương trình giáo dục từng bước được sửa đổi cho phù hợp và bộ 
máy giáo dục cũng cần phải được kiện toàn. Đảng chủ trương phải 
chỉnh đốn lại giáo dục, sửa chữa lại chương trình giáo dục các 
cấp, Chính phủ mở thêm trường (tiểu học, trung học, đại học) và 
khuyến khích tư nhân mở trường tư. Đối với bình dân học vụ cần 
tiếp tục xóa nạn mù chữ; đi đến bình dân học vụ bô túc, dạy kiến 
thức phổ thông; không công chức hóa giáo viên bình dân học vụ, 
nhìmg tùy theo địa phương mà trả thù lao cho giáo viên; đào tạo 


1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội văn hóa - văn nghệ Việt Nam năm 
1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2409. 


321 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


giáo viên cho hợp với các lớp học viên; các đoàn thể phải định ra 
một thời gian tất cả các đoàn viên đều phải biết chữ. Tạo sự ganh 
đua giữa các làng, các nhà máy, các đơn vị bộ đội để thủ tiêu nạn 
mù chữ; khuyến khích chế độ học phẩm; các xã tự túc về quỹ bình 
dân học vụ. Chính phủ giúp tiền thêm cho bình dân học vụ Trung 
ương để ¡n các sách báo và tài liệu cần thiết. 


Thực hiện chủ trương trên, về tổ chức, trong năm 1949, các cơ 
quan giáo dục đã được kiện toàn, cơ quan lãnh đạo được tổ chức 
lại. Ban Mẫu giáo được thành lập lại trong Bộ và tô chức lại để 
nghiên cứu giáo dục cho thiếu nhi. Nha Tổng giám đốc Học vụ 
Trung ương được kiện toàn. Các Nha giáo dục Liên khu đã chỉnh 
đốn lại công việc trong Nha và ở các trường trung học, các Ty tiểu 
học các tỉnh. Mỗi Nha giáo dục Liên khu đều đặt ra các phòng sự 
vụ nên việc hành chính, kế toán được xúc tiến tốt hơn. 


Từ năm 1950 trở đi, giáo dục đòi hỏi phải được cải cách hơn 
nữa, phải thay đổi căn bản về toàn bộ hệ thống giáo dục để phù hợp 
với tiến bộ về nhận thức của nhân dân và học sinh, đáp ứng với đà 
phát triển của kháng chiến. 


2.1. Đại học 


Đầu niên khóa 1948-1949, trường Đại học Y khoa (đóng ở 
vùng Phú Thọ) có số sinh viên là 123 người, so với 71 người 
trong niên khóa 1947-1948. Ban Dược khoa thuộc trường Đại học 
Y - Được đã được lập lại vào đầu năm học 1948-1949 tại Thái 
Nguyên. Ban có 30 sinh viên theo học. Trường Y sĩ Việt Nam 
được thành lập để đào tạo cán bộ y tế. Trường khai giảng từ năm 
học 1948-1949 tại các Liên khu X, III, IV, mỗi nơi có từ 35 đến 
40 sinh viên. 


Trường Đại học Luật khoa tái giảng đầu năm học 1948-1949;. 
Cũng trong năm này, một Ban sư phạm đại học được mở trong 
trường Đại học Văn khoa để đào tạo giáo viên trung học chuyên khoa 


522 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


văn học và khoa học. Ban có 7l sinh viên ghi tên, nhưng vì giao 
thông khó khăn nên chỉ có 20 người theo học. 


Đầu năm 1948, Sở Giáo dục Nam Bộ đã mở một lớp Sư phạm 
cấp tốc tại Tân Bằng (Bạc Liêu) để đào tạo cấp tốc một số giáo viên 
cho phong trào giáo dục ở các tỉnh. Lớp có 50 học viên đến từ Khu 
VIỊI, Khu VII, Khu IX. Ngoài ra, Viện Văn hóa kháng chiến Nam 
Bộ còn mở lớp Sư phạm văn hóa đặc biệt Phan Chu Trinh ở Thới 
Bình để đào tạo giáo viên trung học cho các trường trung học 
kháng chiến. Năm 1949, Sở Giáo dục Nam Bộ mở trường Sư phạm 
Nam Bộ ở Rạch Tắc (Cà Mau). Trường mở được 2 khóa, mỗi khóa 
6 tháng và đào tạo được 250 giáo viên tiểu học], 


Trường Cao đăng Mỹ thuật (Ban Hội họa) được tổ chức từ đầu 
năm học 1948-1949, nhưng do thiếu điều kiện và phương tiện, nên 
đến năm học 1949-1950 mới khai giảng. Trường chia ra ở ba nơi là 
các Liên khu X, III, IV. Nhìn chung, trong năm học 1948-1949, nền 
giáo dục đại học đã được kiện toàn và có nhiễu tiến bộ so với trước. 
Mức học bồng của sinh viên từ 250 đồng/tháng tăng lên 350 
đồng/tháng kể từ tháng 7-1949 do giá cả sinh hoạt ngày một tăng 
cao. Ngoài việc quan tâm đến đời sống và điều kiện học tập của 
sinh viên, Chính phủ còn chú ý nâng cao trình độ của sinh viên. Từ 
năm 1950, nhiều chiến sĩ thi đua, cán bộ, học sinh, con em các liệt 
sĩ đã được cử đi học tập ở nước ngoài. 

2.2. Trung học 

- Trung học phô thông: Trong năm học 1948-1949, tại các Liên 
khu I, X, IV, các trường trung học vẫn tiếp tục việc giảng dạy. Tính 
đến cuối năm 1949, tổng số các trường trung học, số giáo viên và 
học sinh của cả nước như sau (Xem bảng 20) 


l. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội văn hóa - văn nghệ Việt Nam năm 
1949. Trung tâm lưu trữ quôc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ sô 2409. 


323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Bảng 20: Trung học phỗ thông các Liên khu' 


Liên khu 
1947-1948 1948-1949 1947-1948 | 1948-1949 | 1947-1948 | 1948-1949 


b 3 21 39 759 
9 § 56 86 2.072 
7 7 64 389 
3 3 21 26 
4 4 36 49 

2 


Trong bảng 20, số giáo viên của Liên khu I gồm cả giáo viên 
dạy giờ và giáo viên tiểu học đưa lên dạy trung học. Ở Liên khu IV 
chỉ tính riêng trường công, nếu tính cả trường bán công còn có 7 
trường với 53 giáo viên và 2.068 học sinh. Ở Nam Bộ có 3 trường 
trung học kháng chiến là Nguyễn Văn Tố và Thái Văn Lung, có 
khoảng 706 học sinh và trường Huỳnh Phan Hộ có 180 học sinh. 
Như vậy, nếu tính cả trường công và trường bán công trong năm 
học 1948-1949 có 36 trường, 317 giáo viên (chưa kể ở Nam Bộ) và 
12.211 học sinh. Ngoài ra, Liên khu V còn tổ chức hai trường trung 
học bình dân ở Quảng Ngãi và Bình Định, chương trình học rút 
ngắn lại 2 năm; ở Nam Bộ có trường Trung học bình dân Nguyễn 
Công Mỹ lập năm 1950 tại Rạch Chệt. 

- Trung học chuyên khoa gồm 4 trường là trung học kháng 
chiến ở Phú Thọ (Liên khu ]), tường Nguyễn Khuyến (Liên khu IIJ), 
trường Huỳnh Thúc Kháng (Liên khu IV), trường Nguyễn Văn Tố 


1. Báo cáo công tác năm 1949 của Bộ Quốc gia giáo dục. Trung tâm lưu trữ 
quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2426. 


324 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


(Nam Bộ). Ngoài ra còn một lớp ở trường Đào Duy Từ (Thanh 
Hóa), một lớp ở trường Lê Khiết (Quảng Ngãi). Trong năm học 
1948-1949 có 27 giáo viên và 906 học sinh (chưa tính trường 
Nguyễn Văn Tố và một lớp ở trường Lê Khiết). 


Nhìn chung, nền giáo dục trung học năm học 1948-1949 đã 
phát triển mạnh hơn năm học 1947-1948. Chính phủ đã có những 
chính sách nâng đỡ học sinh trung học, đã cấp 500.000 đồng học 
bổng cho những học sinh nghèo học khá. Trong năm học 1949- 
1950, do nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ văn hóa, nên trung học 
phổ thông và chuyên khoa đều phát triển. 


2.3. Tiểu học 


Trong điều kiện kháng chiến, các trường tiểu học vẫn phát triển 
mạnh. Chỉ tính riêng các trường công và không phân biệt sơ cấp, 
hương học, cơ bản từ miền Nam Trung Bộ trở ra trong năm học 
1947-1948 có 4.189 trường, 7.806 giáo viên, 298.810 học sinh. 
Năm học 1948-1949 đã tăng lên 4.970 trường, 11.407 giáo viên, 
465.987 học sinh (tính cả số giáo viên và học sinh của Nam B@)'. 
Riêng Nam Bộ, năm học 1948-1949 có 2.870 lớp công, 79 lớp tư 
thục, 32 lớp Lào - Miên, 25 lớp Hoa kiểu, tổng cộng là 3.006 lớp. 


Trong tổng số học sinh tiêu học, nếu tính cả các trường bán 
công ở Liên khu IV, trường tư thục ở Liên khu III, IV. V và Nam 
Bộ thì tông số học sinh khoảng 500.000 người. Học sinh tiểu học 
được quan tâm đến điều kiện ăn, ở, học hành. Trong năm học 1948- 
1949, đã ra quyết định bỏ thi tốt nghiệp tiểu học, giáo dục ở các 
Liên khu đã cấp học bồng cho một số học sinh tiểu học từ 20-25 
đồng/tháng. 


Công tác giáo dục ngày càng tiến bộ, các mặt hoạt động đều thu 
được nhiều thành tựu. Cấp I phổ thông đã phổ cập đến quảng đại 


1. Tổng hợp theo Báo cáo công tác năm 1949 của Bộ Quốc gia giáo dục. Tài 
liệu đã dẫn. .. Hồ sơ số 2426. 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


con em nhân dân lao động nhờ những chủ trương: bỏ học phí, cấp 
học bổng, gia hạn tuôi, phân tán trường lớp, phát triển trường ở 
miễn núi, các đoàn thể được khuyến khích mở trường tư. Từ năm 
1950, để thực hiện có kết quả chủ trương cải cách giáo dục, đã tiến 
hành cải tạo tư tưởng cho giáo viên và học sinh qua phong trào "rèn 
cán chỉnh cơ” lần đầu tiên áp dụng phê bình và tự phê bình trong 
giáo viên, đồng thời mở những lớp đào tạo giáo viên mới dưới các 
hình thức lớp ngắn hạn (từ 3 đến 4 tháng), lớp dài hạn (I năm), lớp 
sư phạm tiếp ngang các lớp phổ thông, lớp sư phạm miễn núi. 
Nhiều trường sư phạm được tổ chức đào tạo giáo viên một cách có 
kế hoạch. Công tác biên soạn sách và tài liệu giáo khoa được đầy 
mạnh thêm nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 


2.4. Bình dân học vụ và bỗ túc văn hóa 


Ở khắp mọi nơi, nhờ sự hưởng ứng của nhân dân, sự cộng tác 
của các cơ quan chính quyền, đoàn thẻ, địa phương, phong trào 
bình dân học vụ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hưởng ứng phong 
trào thi đua ái quốc, tháng 7-1948, Bộ Quốc gia giáo dục tổ chức 
Hội nghị giáo dục toàn quốc vạch kế hoạch chung cho các cấp diệt 
dốt ở cả nước tiến lên diệt giặc dốt từng cứ điểm một, nhỏ là ở một 
thôn, một xóm, rồi một xã và tiến lên thanh toán nạn mù chữ ở toàn 
huyện, toàn tỉnh. Những phái đoàn động viên diệt dốt được thành 
lập gồm: hội viên Hội đồng nhân dân, ủy viên Ủy ban kháng chiến, 
một hoặc hai thân hào, thân sĩ, giáo viên tiểu học vụ, cán bộ bình 
dân học vụ. 


Nhiều hình thức động viên học tập như "hàng rào hỏi chữ", 
lớp học ngoài trời, niêm yết danh sách người mù chữ, có địa 
phương còn quá tả đến mức không cấp giấy thông hành cho 
người mù chữ chưa chịu ra lớp, đi chợ không được vào nếu 
không biết chữ (học tập trung ở ngoài rồi mới được vào). Một 
trong những biện pháp động viên rất phổ biến là sáng tác thơ ca, 
hò vè, tranh châm biếm và kịch diệt dốt. Ví dụ như: 


326 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


“Lấy chông biết chữ là tiên, 
Chồng không biết chữ là duyên con bò..." 


Số người mù chữ đã ngày một ít đi, số xã, huyện đã thanh toán 
nạn mù chữ ngày một tăng. Xã Nhân Lãng (Thái Bình) là xã đầu 
tiên trong cả nước hoàn thành thanh toán nạn mù chữ. Tháng 5- 
1948, xã Nghĩa Lâm (Quảng Ngãi) là xã đầu tiên của Liên khu V 
hoàn thành thanh toán nạn mù chữ cho đối tượng nam từ 15 đến 
40 tuổi, nữ từ 15 đến 35 tuổi. Tháng 6-1948, xã Quới Xuân huyện 
Gò Vấp là xã đầu tiên của Nam Bộ đã hoàn thành xóa mù chữ!. 
Cuối tháng 6-1948, huyện Quỳnh Côi (Thái Bình) là huyện đầu 
tiên trong cả nước thanh toán xong nạn mù chữ, số người biết chữ 
trong toàn huyện đã tăng lên đến 43.600 người. Đến tháng 2-1949, 
Hà Tĩnh là tinh đầu tiên trong cả nước thanh toán xong nạn mù 
chữ. Các địa phương sớm thanh toán xong nạn mù chữ đều được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư, giấy khen và giải thưởng danh dự 
của Người. 

Bình dân học vụ đã thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là: Người biết chữ dạy người chưa biết chữ, cha dạy con, vợ 
học chồng, em dạy cho anh học. Mỗi người biết chữ là một giáo 
viên bình dân học vụ. Kết quả thu được thật đáng tự hào. Năm 
1948 trong cả nước đã có 2.900.000 người thoát nạn mù chữ, gấp 
hơn hai lần năm 19472. 


Năm 1949, Bộ Quốc gia giáo dục nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 
của binh dân học vụ là hoàn thành thanh toán nạn mù chữ, đồng thời 
phát triển lớp dự bị bỗ túc và lớp bô túc nhằm cung cấp kiến thức phổ 
thông cho nhân dân và tô tô chức thanh toán nạn mù chữ ờ miền núi. 
Đến 31-12-1949, toàn quốc có 6 tỉnh hoàn thành thanh toán nạn 


1. Nhiều tác giả, Giáo dục Nam Bộ thời lỳ' kháng chiến chỗng Pháp 1945- 
1954. Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, tr. 40. 

2. Lịch sử bình dân học vụ ở Việt Nam, tập I (1945-1960). Xuất bản năm 
1977, tr. 25b. 


327 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


mù chữ là Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam (Liên khu II), Hà Tĩnh 
(Liên khu IV), Quảng Ngãi (Liên khu V), Phúc Yên (Liên khu X). Đã 
có 54 huyện, 606 xã, 4.686 thôn hoàn thành thanh toán nạn mù chữ. 

Trên đà thắng lợi, năm 1950 phong trào bình dân học vụ tiếp 
tục phát triển giành thêm nhiều thắng lợi mới. Đến tháng 6-1950, 
cả nước đã có 10 triệu người thoát nạn mù chữ. Có thêm 4 tinh mới 
hoàn thành thanh toán nạn mù chữ là: Hưng Yên, Quảng Nam, Phú 
Yên, Bình Định. Đặc biệt có những huyện bị địch kiểm soát chặt 
chẽ như Yên Mỹ (Hưng Yên), Mỹ Lộc (Nam Định) và huyện miền 
núi Kỳ Sơn (Hòa Bình), Lạc Thủy (Hà Nam) cũng đã thanh toán 
nạn mù chữ. Tính chung cả nước có 10 tỉnh, 80 huyện, 1.424 xã, 
7.248 thôn đã thanh toán nạn mù chữ. 


Thắng lợi của phong trào bình dân học vụ tính đến cuối năm 
1950 đã xác định rõ vị trí của sự nghiệp chống giặc dốt, chống nạn 
mù chữ trong toàn bộ tiến trình của cuộc kháng chiến. Cùng với 
những thắng lợi to lớn về quân sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao, 
thắng lợi của bình dân học vụ đã góp phần đưa cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta chuyền sang giai đoạn mới. 


3. Đây mạnh công tác y tế nhân dân 

Từ năm 1948, Bộ Y tế đã quyết định chuyển hướng tổ chức và 
củng có lại cơ sở y tế. Trong bối cảnh lúc đó, việc phối hợp quân y và 
dân y tuy vẫn cần thiết, nhưng không cấp bách như hai năm đầu kháng 
chiến. Do đó, Ban Giám đốc quân dân y khu được giải tán để cán bộ y 
tế khu và tỉnh hoàn toàn chú trọng đến công việc y tế nhân dân. Các 
Nha y tế Bắc Bộ và Trung Bộ cũng được bãi bỏ. Thay vào đó, mỗi 
Liên khu thành lập một Sở Y tế, đồng thời chú trọng phát triển truyền 
bá vệ sinh và y học mới trong nhân dân. Ở mỗi Sở Y tế Liên khu 
thành lập một Ban truyền bá vệ sinh và y học mới nhằm xây dựng ý 
thức vệ sinh trong nhân dân, đề cao vấn đề phòng bệnh, truyền bá y 
học mới, bài trừ mê tín dị đoan. 


528 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Song song với việc chú trọng hơn đến y tế nhân dân, việc 
nghiên cứu nguyên liệu được phẩm sẵn có trong nước để sản xuất 
thuốc thay thế thuốc ngoại nhập đã được chú ý. Tháng 6-1948, Ban 
nghiên cứu Đông y được thành lập. Những vị thuốc Nam, Bắc sẵn 
có trong nước đã được dùng để bào chế thuốc nội hóa như: nha 
phiền, mã tiền, quế, cam thảo, trần bì... 


Các y - dược sĩ đã nghiên cứu những phương pháp đơn giản 
điều chế thuốc và dụng cụ y tế như chế nước cất bằng nội cất rượu 
chỉ thay ống tre bằng ống kẽm, chế cồn 85 và 90 độ bằng cách cắt 
lại rượu từ mía làm nguyên liệu thay cho gạo, cất tinh dầu long lão, 
sản xuất bông và gạc thấm nước, sản xuất chỉ khâu trong phẫu 
thuật, chế tạo những đồ dùng như ống dẫn nước, ông thông tiểu tiện 
bằng cao su, sản xuất máy nén viên thuốc đẹt, ống tiêm. Năm 1948 
đã sản xuất được 8.410.950 viên thuốc, 1.490.294 ống thuốc tiêm, 
2.489 lít thuốc nước, 4.370.000 liều ngưu đậu (tươi), 4.962.500 liều 
ngưu đậu (khô), I I.806.000cc trừ tả, 87.500cc trừ thương hàn'. 


Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, ở các Liên khu đều có 
mở những trường huấn luyện để đào tạo cán bộ y tế. Trong năm 
1948, trường Y tế có 16] học viên, lớp nữ y tá hộ sinh có 20 học 
viên, lớp nữ hộ sinh nông thôn có 387 học viên, lớp cứu thương có 
24 học viên, lớp cán bộ vệ sinh có 330 học viên. Tháng 8-1948 mở 
thêm hai trường y sĩ 4 năm, một trường cho Liên khu HI và Liên 
khu IV do Bộ Y tế quản lý và một trường ở Liên khu Việt Bắc do 
Bộ Quốc phòng quản lý. Tính đến cuối năm 1948 có 330 cơ sở y tế 
nông thôn, 327 cơ sở hộ sinh xã. Các cơ sở y tế nông thôn đã đóng 
góp nhiều cho công tác y tế ở các địa phương. 


Năm 1949, ta tiếp tục thực hiện chương trình đã đề ra trong 
năm 1948. Ngoài những hình thức tuyên truyền vệ sinh như: căng 
biểu ngữ, nói chuyện, mít tinh, tranh ảnh, triển lãm. Sở Y tế các 


1. Phương hướng hoạt động và kết quả công tác 1945-1950 của Bộ Y tế. 
Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 2508. 


329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Liên khu còn mở những lớp truyền bá vệ sinh thường thức để huấn 
luyện số học viên do các xã cử lên. Ở các địa phương, phong trào 
đào giếng, làm hồ xí, tổ chức "ngày sạch sẽ", tuần "tổng tẩy uế" 
được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Chỉ tính từ Liên khu IV trở ra, 
nhân dân đã đào 14.470 giếng nước, 26.286 hố phân, 7.604 hồ rác, 
do đó đã cải thiện được phân nào tình hình vệ sinh ở nông thôn. 


Công tác y tế nông thôn được đây mạnh. Ở Bắc Bộ và Trung 
Bộ, mỗi huyện có 1-2 phòng phát thuốc do y tá phụ trách kiêm việc 
truyền bá vệ sinh y học mới và có 1-2 nhà hộ sinh do nữ hộ sinh 
hay nữ y tá hộ sinh phụ trách. Mỗi xã có l Ban cứu thương và tải 
thương, I nhà hộ sinh do nữ hộ sinh phụ trách. Ở Nam Bộ, mỗi xã 
có l trạm cứu thương do y tá phụ trách có nhiệm vụ phòng chỗng 
dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân và cấp cứu người dân bị thương, 
lập vườn thuốc Nam và khuyến khích nhân dân trồng cây thuốc làm 
dược liệu. 


Trong năm 1949, Viện Bào chế Trung ương có sáng kiến sản 
xuất những "tủ thuốc thôn quê" để bán cho các xã với giá rẻ. Mỗi tủ 
thuốc như vậy có 12 loại thuốc thông thường, gồm 30 gói thuốc sốt 
rét (loại nhỏ), 30 gói thuốc sốt, 10 gói thuốc đau dạ dày, 20 gói 
thuốc tím, 12 viên thuốc ho... 


Các loại cây dược liệu như: đinh lăng, cỏ xước, hoàng đan, 
hương nhu, thảo quả được tiếp tục nghiên cứu sử dụng. Tháng 9- 
1949, ở Liên khu IV lập xưởng sản xuất các loại dụng cụ mỗ cần 
thiết, sau 8 tháng đã sản xuất được 6 bộ đồ mô xẻ, cung cấp cho các 
trạm phẫu thuật. Viện Bào chế Trung ương và Viện Vi trùng học đã 
sản xuất được hàng triệu viên thuốc chữa bệnh, hàng triệu miHilít 
thuốc phòng dịch và ống thuốc tiêm, 1.578 tấn bông, 13.660 thước 
băng và nhiều loại thuốc khác để cung cấp cho các bệnh viện, trạm 
y tế. 

Vấn đề đào tạo cán bộ mới được chú trọng đặc biệt. Năm 1949, 
ở các Liên khu, số học viên trong các trường đã tăng lên hơn trước: 


330 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Trường Y sĩ có 79 người, trường Y tá có 469 người, lớp được tá có 
22 người, lớp nữ y tá hộ sinh có 45 người, lớp nữ hộ sinh nông 
thôn có 653 người, lớp cán bộ truyền bá vệ sinh có 311 người, lớp 
cứu thương có 2.400 người, lớp đại lý thuốc Âu - Mỹ có 68 người. 
Tính đến cuối năm 1949 đã có 3.041 cơ sở y tế nông thôn, 980 cơ 
sở hộ sinh xã với 3.364 cán bộ làm công tác y tế xã, cứu thương, 
hộ sinh xã. 


Năm 1950, Bộ Y tế cho thành lập một bộ phận chuyên trách 
hướng dẫn, theo dõi và thực hiện kế hoạch xây dựng phong trào vệ 
sinh ở nông thôn gọi là "Nha y tế thôn quê". Nha này có nhiệm vụ 
phô biến tải liệu truyền bá vệ sinh và y tế hương thôn, đào tạo cán 
bộ y tế xã và nữ hộ sinh nông thôn, lập tủ thuốc thôn quê, xây dựng 
và theo đõi phong trảo kiến thiết vệ sinh nông thôn (làm nhà vệ 
sinh, đào giếng...). Trụ sở của Nha đặt ở Liên khu III và Liên khu 
IV, đến cuối năm 1950, đặt thêm trụ sở ở Liên khu Việt Bắc. Trong 
Nha y tế thôn quê cũng lập Phòng bào chế thuốc riêng. Nha y tế 
thôn quê còn tổ chức một xưởng in ở Thanh Hóa để in và phổ biến 
tài liệu, sách báo vẻ y học và tạp chí “Khỏe”. 

Trong 9 tháng đầu năm 1950, công tác y tế đã thu được nhiều 
kết quả. Hàng trăm cán bộ y tế xã và nữ hộ sinh được huấn luyện, 
172 xã có cán bộ y tế, 156 xã có nữ hộ sinh, 156 tủ thuốc thôn quê 
đã được bán, đã in 8.000 số báo “Khỏe”, đã tổ chức 845 buổi nói 
chuyện truyền bá vệ sinh và y học mới. 

Việc phòng chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ, năm 1950, các 
Viện Vi trùng học đã sản xuất 4.200.000 liều thuốc chủng đậu 
(phòng bệnh đậu mùa). Trong 3 tháng đầu năm 1950, Bộ Y tế đã 
hoàn thành Chương trình chủng đậu cho toàn dân, nên đã ngăn 
ngừa dịch bệnh lây lan. Các loại dịch bệnh như tả ly, đau màng não 
đã không xuất hiện. 

Chương trình đào tạo cán bộ tiếp tục được quan tâm phát 
triển. Ngoài những trường đã có, trong năm 1950 ở Liên khu III 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


và Liên khu IV còn mở thêm trường Hộ sinh, Liên khu Việt Bắc mở 
trường Dược tá. Đã có 807 học viên được huấn luyện tại các trường lớp 
y sĩ, y tá, dược tá, hộ sinh, cán bộ y tế xã và lớp đại lý thuốc Âu - Mỹ. 

Tính đến năm 1950 đã có 6.443 cơ sở y tế nông thôn, 1.670 cơ 
sở hộ sinh xã với 4.092 cán bộ làm công tác y tế xã, cứu thương, hộ 
sinh xã. Tại Nam Bộ, mỗi huyện đều có ban quân dân y, quân dân y 
xá, tổ nha Y, tổ hộ sinh, tổ bào chế. Ở các xã có ban y tế xã, trạm 
cứu thương, nhà bảo sinh! . 


Nhìn chung trong những năm 1948-1950, nhờ sự lãnh đạo của 
Đảng và Chính phủ, sự quan tâm của chính quyên và đoàn thể nhân 
dân cũng như sự ủng hộ hết sức về nhân tài, vật lực của nhân dân, 
nên công tác văn hóa giáo dục, y tế đã có những bước phát triên và 
thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe của cán bộ, bộ đội và nhân dân. Những thành tích về 
văn hóa, giáo dục, y tế đạt được trong những năm này là một trong 
những yếu tố quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến anh dũng 
của nhân dân ta bước vào giai đoạn mới. 


IV. ĐÂY MẠNH ĐÁU TRANH NGOẠI GIAO, GÓP PHÀN 
PHÁ VỠ THÉ BAO VÂY CỦA THỰC DÂN PHÁP 


Trong những năm đầu kháng chiến, tổ chức bộ máy của Bộ 
Ngoại giao rất gọn nhẹ để phù hợp với điều kiện kháng chiến; đồng 
thời Bộ Ngoại giao cũng từng bước được củng cố và xây dựng, thực 
hiện các nhiệm vụ ngoại giao nhằm phá vỡ thế bị bao vây của thực 
dân Pháp để mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam, làm cho thế 
giới hiểu biết thêm vẻ tình hình Việt Nam và ủng hộ cuộc kháng 
chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Sau khi chuyến lên An toàn khu 
(ATK) ở Việt Bắc, Bộ Ngoại giao lúc đầu đóng ở xã Kim Quan Thượng, 


1. Báo cáo thành tích công tác y tế trong công cuộc xây dựng và kháng chiến 
giữ nước (1945-1955) của Bộ Y tế. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2514. 


332 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó chuyển về xã Minh Khai, 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Biên chế lúc này mới chỉ có 
Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám và 7 cán bộ, nhân viên, 
chia thành hai bộ phận: Văn phòng và Ban hậu cân. 


Ngoại giao Việt Nam thời kỳ này đã bắt đầu thiết lập được các 
liên hệ trực tiếp với một số nước Đông Nam Á, trước hết là Thái 
Lan, và từ đó mở rộng địa bàn tiếp xúc, tuyên truyền quốc tế, phát 
triển ngoại giao nhân dân - một nét đặc biệt của nên ngoại giao 
Việt Nam, đề tranh thủ sự đồng tỉnh ủng hộ của các lực lượng tiền 
bộ trên thế giới. 


1. Thiết lập quan hệ với các nước Đông Nam Á và Nam Á 


Sau khi cơ quan đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hòa được thiết lập ở Bangkok (Thái Lan)! và được hưởng quy chế 
như một cơ quan ngoại giao, chúng ta đã tranh thủ chính sách 
chống thực dân và ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh của Chính 
phủ Thái Lan khi đó do Pndi Panômiông làm Thủ tướng. Cơ quan 
đại diện (còn gọi là Phái viên quán) do ông Nguyễn Đức Quỳ phụ 
trách, gồm một văn phòng làm nhiệm vụ liên hệ với các chính phủ 
và các cơ quan đại diện nước ngoài, với Việt kiều ở Nam Mỹ, Mỹ, 
Tân Đảo, Tân Thế Giới... 

Ngày 14-4-1947, cơ quan đại diện Chính phủ ta ở Bangkok 
chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh cơ quan này còn thành lập 
Phòng Thông tin ra bản tin tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Anh. Số 
người làm việc thường xuyên ở cơ quan đại diện từ 30 đến 40 
người. Từ Bangkok, cơ quan chuyên bằng điện đài về Khu căn cứ 
Việt Bắc các phỏng vấn của các nhà báo quốc tế và chuyển các câu 


1. Tháng 8-1946, cơ quan đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
đặt ở phố Lăng Xuỗi, sau chuyền sang số nhà 222 phó North Sathorn ở 
Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ngoài ông Nguyễn Đức Quỳ phụ trách còn 
có các ông Lê Duy Lương, Nguyễn Khắc Lữ, Đinh Quang Thụy (Tô Thúc 
Rịch), Trần Văn Luân, Lê Hy (Lã Vĩnh Lợi), Trần Văn Giầu. 


333 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trả lời của trong nước ra bằng tiếng Anh cho các nhà báo. Phóng 
viên các báo và Đài quốc tế (Reuter, AFP...) thường sử dụng tin bài 
của Phòng Thông tin Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Bangkok. 


Từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương 
Đảng chỉ đạo các hoạt động ngoại giao lớn và đề ra các chủ trương, 
chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trực tiếp viết nhiều thư, điện trả lời phỏng vấn của 
các phóng viên nước ngoài. Phần lớn các giao dịch quốc tế thực 
hiện bằng điện đài giữa các cơ quan ở Việt Bắc với văn phòng ở 
Bangkok và sau đó chúng ta còn lập thêm các Văn phòng ở một số 
nước khác. Các hoạt động ngoại giao và công tác thông tin, tuyên 
truyền đối ngoại được thực hiện lúc đó trong điều kiện thông tin 
cũng như tài liệu hết sức thiếu thốn, phương tiện giao thông liên lạc 
khó khăn, nguồn tài chính rất hạn hẹp. 


Tháng 2-1948, Trung ương Đảng cử 10 cán bộ sang Bangkok. 
Đây là đoàn công tác ngoại giao nhân dân đầu tiên của Việt Nam 
dân chủ cộng hòa cử ra nước ngoài. Số cán bộ này được phân công 
tăng cường cho các cơ quan đại diện Chính phủ ở Bangkok, 
Rănggun và làm đại diện cho các tổ chức công đoàn, thanh niên, 
sinh viên Việt Nam tại Praha và từ các cơ quan này, các đại điện 
của Việt Nam thường được cử đi dự hội nghị quốc tế và các hoạt 
động quốc tế khác ở nước ngoài. 

Cũng trong tháng 2-1948, cơ quan đại diện Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa được đặt tại Rănggun (Miền Điện - nay là 
Myanma). Cơ quan được hưởng quy chế ngoại giao, do ông Trần 
Văn Luân phụ trách. Ở đây cũng thành lập một Phòng Thông tin. 
Chính phủ Miến Điện đài thọ toàn bộ kinh phí hoạt động cho hai cơ 
quan này và còn quyết định gửi giúp Việt Nam 500 khẩu súng, một 
số thuốc men và điện đài chuyển về Việt Nam qua đường Bangkok 
(Thái Lan). 


Tháng 4-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung 
ương Đảng cử ông Hoàng Văn Hoan sang Bangkok làm Đặc phái 


334 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


viên của Chính phủ và đại diện Đảng ở hải ngoại, có trách nhiệm 
chỉ đạo các hoạt động đối ngoại ở Đông Nam Á và châu Âu!. Từ 
đây, công tác đối ngoại của các cơ quan, đoàn thể của ta ở nước 
ngoài có sự chi đạo thống nhất hơn. Với sự giúp đỡ của chính phủ 
các nước có thiện cảm với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
Nam, ngoài Bangkok và Rănggun, chúng ta còn lập được cơ quan 
thông tin ở Praha (Tiệp Khắc) và cũng được Chính phủ Tiệp Khắc 
giúp đỡ về vật chất cho cơ quan này hoạt động. Ngoài ra, các cơ 
quan đại diện của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài còn được bà 
con Việt kiều hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiệt tình. Ở Thái Lan, Hội Việt 
kiều cứu quốc hoạt động rất sôi nỗi. Hội còn có cả nhà in riêng ở 
tỉnh Uđon để in báo cung cấp cho Việt kiều. Thông qua các hoạt 
động quyên góp tiền của Việt kiều, Hội đã mua vũ khí để gửi về 
nước và góp vào việc xây dựng xưởng quân giới ở vùng biên giới. 

Từ tháng 9-1948, ông Hoàng Kim Quý thay ông Lê Hy” phụ 
trách Sở Thông tin ở Bangkok. Đến tháng 11-1948, Chính phủ cử 
ông Trần Mai từ trong nước sang phụ trách thay ông Quý. Cuối 
năm 1948, cơ quan thông tin ở Rănggun cũng thu hẹp dần hoạt 
động”. Trong khi đó, hoạt động của các Phòng Thông tin ở Praha, 
Paris, Niu Đêli, New York, Hồng Kông, Luân Đôn... vẫn hoạt động 
hiệu quả. 


. Tháng 4-1948, ông Hoàng Văn Hoan được cử sang Bangkok làm đặc phái 
viên của Chính phủ và đại diện Đảng ở hải ngoại. Đến giữa năm 1949, 
ông sang Praha (Tiệp Khắc) bắt liên lạc với một số Đảng Cộng sản và 
công nhân quốc tế, sau đó trở về Bắc Kinh. Năm 1951, ông được cử làm 
Đại sứ đầu tiên của Việt Nam ở Trung Quốc. 

. Ông Lê Hy phụ trách Phòng Thông tin ở Bangkok từ năm 1946 đến 9- 
1948. Sau đó, ông ta vô tô chức, vô kỷ luật, vì tự ý bỏ cơ quan sang 
Mátxcơva khi chưa được phép của Chính phủ Việt Nam. 

3. - Năm 1949, cơ quan đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở 

Rănggun trở thành Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Miền Điện. 

- Tháng 6-1951, do Chính phủ Thái Lan yêu cầu nên cơ quan đại diện 

Chính phủ ở Bangkok chấm dứt hoạt động và rời Thái Lan. 


_ 


h 


335 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1949, khi Việt Nam còn 
đang bị bao vây chặt chẽ thì Thái Lan trở thành cửa ngõ liên lạc 
giữa trong nước và ngoài nước, giữa miền Nam và miễn Bắc, là nơi 
trung chuyên tài liệu và cán bộ giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam. 
Đường dây liên lạc theo hành trình từ Nam Bộ qua Campuchia, 
sang Thái Lan, sang Lào rồi trở về Khu IV của Việt Nam. Thủ đô 
Bangkok còn là nơi dừng chân quá cảnh của các đoàn Việt Nam ra 
nước ngoài công tác, dự các Hội nghị quốc tế; đồng thời còn là nơi 
tập kết hàng hóa để chở về nước. Ngoài Thái Lan, Miễn Điện, 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa còn thiết lập được mối liên 
hệ với các nước khác như Án Độ, Pakixtăng, Inđônêxia... dựa trên 
lập trường chống đề quốc thực dân, bảo vệ độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội; đồng thời Việt Nam cũng luôn bày tỏ tình đoàn 
kết và sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 
các nước. 

Công tác đối ngoại, tranh thủ quốc tế của Việt Nam được đẩy 
mạnh rõ rệt. Việt Nam đã tham gia nhiều Hội nghị quốc tế như: Hội 
nghị Thanh niên Dân chủ thế giới tại Praha (Tiệp Khắc) tháng 2- 
1948; Hội nghị Thanh niên Lao động quốc tế ở Ba Lan tháng 8- 
1948; Hội nghị Ủy ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương 
(ESCAP) ở Bangkok (Thái Lan), tháng 3-1949; Hội nghị hòa bình 
thế giới lần đầu tiên họp ở Paris (Cộng hòa Pháp), tháng 4-1949; 
Hội nghị Liên hiệp công đoàn thế giới ở Milan (Italia), tháng 6- 
1949; Liên hoan Thanh niên thế giới ở Buđapét (Hunggari), mùa 
Hè năm 1949; Hội nghị Công đoàn châu Á - Australia ở Bắc Kinh 
(Trung Quốc), tháng 10-1949; Hội nghị hòa bình thế giới lần thứ 
hai ở Vácsava (Ba Lan), tháng 11-1950, tại Hội nghị này đã thông 
qua Nghị quyết đòi đế quốc chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Triều 
Tiên và Việt Nam. Những phát biểu của đại diện các đoàn Việt 
Nam tại các Hội nghị đã gây được cảm tình của nhân dân thế giới 
đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, chúng 
ta còn tố chức được Phòng Thông tin và triển lãm tranh ảnh ở thủ đô 
một số nước. Qua đó, những tin tức và hình ảnh về cuộc kháng chiến 


336 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


của nhân dân Việt Nam đã đến được với bạn bè quốc tẾ, giúp bạn 
bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hiểu rõ thêm 
vẻ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta và sẵn sàng ủng 
hộ, đoàn kết với nhân dân ta trong cuộc đầu tranh chống kẻ thù 
xâm lược. 


2. Xây dựng liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia 
chống thực dân Pháp xâm lược 

Sự phối hợp và liên minh chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam - 
Lào - Campuchia được hình thành từ rất sớm. Chính sự áp bức bóc 
lột đô hộ của thực dân Pháp và sự can thiệp của các thế lực đế quốc 
đã tạo ra cơ sở khách quan để ba nước Đông Dương đoàn kết, hợp 
tác và liên minh với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung 
vì độc lập, tự do của mỗi nước. 


Đầu năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung 
ương Đảng phân công Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy 
quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam, chỉ đạo công tác 
giúp cách mạng Lào và theo dõi giúp đỡ cách mạng Campuchia. 
Tháng 3-1948, Bộ Tổng chỉ huy ra Chỉ thị "Về phương châm, 
phương hướng hoạt động trên các mặt trận Lào, Miên"” , nhắn mạnh 
công tác cần thiết trước nhất là giúp các lực lượng kháng chiến của 
hai nước bạn xây dựng cơ sở chính trị, coi trọng việc bảo tồn lực 
lượng, cử cán bộ chính trị hoặc vũ trang tuyên truyền hoạt động sâu 
rộng trong vùng địch tạm chiếm, nơi nào có cơ sở chính trị khá 
rộng thì phát động chiến tranh du kích đi đến thành lập căn cứ địa 
kháng Pháp hoặc khu giải phóng'. 

Thực hiện Chỉ thị trên, Khu ủy và Bộ Tư lệnh các Khu I, X, 
XIV đã chú ý tìm thanh niên người Lào để đào tạo thành cán bộ 
giúp cách mạng Lào. Giữa năm 1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp 


1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng vây (Hồi ức), Nxb. 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr. 342. 


3537 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


gặp ông Cay Xón Phômvihản tại Đại Từ (Thái Nguyên), giới thiệu 
kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, gây cơ sở chính trị, tổ 
chức dân quân, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang, xây 
dựng khu giải phóng. Cùng thời gian này, đồng chí Phạm Văn 
Đồng, đại diện Chính phủ tại Nam Trung Bộ đã gặp gỡ ông Thao 
Xổm và sau đó hội đàm với các ông Khăm Tày Xinphanđon, 
Xithôm Comnađan bàn biện pháp Việt Nam giúp Lào đây mạnh 
xây dựng căn cứ địa và phát triển chiến tranh du kích ở Hạ Lào. 
Cuối năm 1948, các đội xung phong công tác và các đội vũ trang 
tuyên truyền Lào - Việt mở rộng hoạt động đến Sầm Nưa - Xiêng 
Khoảng. Tại Liên khu IV, Việt Nam đã giúp Lào xây dựng căn cứ 
và phát triển chiến tranh du kích ở Hạ Lào. 


Ngày 20-1-1949, trên cơ sở đơn vị Látxavông ở Xiềng Kho, 
Sâm Nưa, quân đội Lào Ítxala được thành lập (Đây là tiền thân của 
Quân đội nhân dân Lào sau này). Tháng 3-1949, Khu căn cứ Hạ 
Lào được thành lập. Tiếp sau đỏ, Ủy ban kháng chiến tỉnh Viêng 
Chăn được thành lập. Bộ đội Lào đã cùng các đơn vị bộ đội tình 
nguyện Việt Nam phát triển chiến tranh du kích, xây dựng cơ sở 
quần chúng từ vùng rừng núi đến vùng ven các đô thị; đồng thời 
phối hợp tổ chức một số chiến dịch (chiến dịch sông Mã, tập kích 
đồn Xiềng Kho...) buộc quân Pháp phải rút bỏ một số vị trí. 

Đối với cách mạng Campuchia, Thường vụ Trung ương Đảng 
giao cho Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ thành 
lập Ủy ban ngoại vụ (cuối năm 1948) ở Nam Bộ đẻ chuyên trách 
nghiên cứu kế hoạch, tổ chức lực lượng giúp đỡ kháng chiến 
Campuchia. Các khu VỊI, VIII, X của Nam Bộ đã cử nhiều đoàn 
cán bộ dân vận và các đội vũ trang tuyên truyền sang Campuchia 
giúp bạn xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng vũ trang và 
đây mạnh các hoạt động du kích. 


Ngày 15-2-1949, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị cán bộ 
về công tác đoàn kết giúp đỡ phong trào kháng chiến Lào và 
Campuchia, nghiên cứu xây dựng đường lối, tư tưởng và quan điểm 


338 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


của đoàn kết liên minh Việt - Miên - Lào phù hợp với tình hình 
cách mạng mỗi nước; đồng thời phôi hợp kháng chiến giữa ba nước 
trong giai đoạn mới. Hội nghị đề ra 4 phương thức, phương châm 
hành động là: 


1. Không đứng trên lợi ích của Việt Nam mà công tác Lào - Miên; 
2. Năm vững nguyên tắc dân tộc tự quyết, phải do Lào - Miên 
tự quyết định lấy; 


3. Không đem chủ trương, chính sách, nguyên tắc của Việt 
Nam ứng dụng vào Lào - Miên như lắp máy; 

4. Cần giúp đỡ Lào - Miên đề tự làm lấy'. 

Trong năm 1949, Việt Nam tiếp tục đây mạnh các hoạt động 
quốc tế giúp Lào và Campuchia mở rộng căn cứ đề tiến tới nối liền 
các căn cứ trong vùng với nhau. Ở Lào, các căn cứ ở phía Thượng 
Lào, Trung Lào, Hạ Lào nỗi liền với căn cứ Bôlôven. Ở 
Campuchia, căn cứ kháng chiến được mở rộng để nói liền căn cứ 
Đông Nam với căn cứ Đông Bắc. Đến cuối năm 1949, phong trào 
kháng chiến ở Campuchia đã phát triển tương đối đều khắp trong 
các vùng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc của 
Campuchia. Đã có 14 trong số 15 tình của Campuchia có vùng giải 
phóng và căn cứ du kích, phong trào kháng chiến từng bước phát 
triển xuống đồng băng Campuchia. 

Cũng vào dịp cuối năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón 
Hoàng thân Xuphanuvông tại Chiến khu Việt Bắc. Hai vị lãnh tụ 
kháng chiến đã đánh giá tình hình và bàn phương hướng phối hợp 
đây mạnh kháng chiến của hai dân tộc Việt Nam và Lào trong giai 
đoạn mới. 


1. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc 
kháng chiên chông thực dân Pháp - thăng lợi và bài học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 389. 


539 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


3. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ 
nghĩa và tăng cường mở rộng hoạt động quốc tế 

Từ năm 1948 và nhất là năm 1949, trên thế giới diễn ra nhiều 
sự kiện quan trọng có tác động lớn đến tiến trình phát triển của 
quan hệ quốc tế. Ở châu Âu, các nước Đông Âu đã từng bước củng 
cố chính quyền dân chủ nhân dân và chuyển dần lên xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tế Liên Xô phục hồi với nhịp điệu tăng trưởng cao. 
Năm 1949, Liên Xô thử thành công bom nguyên tử, phá thế độc 
quyền hạt nhân của Mỹ, đánh dấu thời kỳ cân bằng về vũ khí chiến 
lược so với Mỹ và phương Tây. Năm 1949, Hội đồng tương trợ 
kinh tế (COMECON) được thành lập. 


Mỹ triển khai kế hoạch Marshall từ năm 1947 dự kiến đến năm 
1952 chỉ phí 12 tỷ đô la để phục hồi kinh tế các nước Tây Âu. Năm 
1949, Khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập, nhằm 
tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Âu. 


Ở khu vực châu Á, Mỹ củng cố ảnh hưởng ở Nhật Bản, ủng hộ 
giúp đỡ Tưởng Giới Thạch chống lại cách mạng Trung Quốc. Tại 
Trung Quốc, từ đầu năm 1948, Quân giải phóng Trung Quốc đã bắt 
đầu phản công giành thế chủ động trên chiến trường chính gây lo 
ngại cho Bộ Tham mưu quân Pháp ở Đông Dương. Tháng 4-1949, 
bốn quân đoàn Quân giải phóng Trung Quốc vượt sông Dương Tử 
tiến về phía Nam gần biên giới Trung - Việt, tạo sức ép tâm lý rất 
lớn đối với chính quyền thực dân và quân đội Pháp ở Đông Dương, 
gây tâm lý lo sợ đối với Mỹ về sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản 
xuống các nước trong khu vực Đông Nam châu Á. 

Đối với Trung Quốc, ngay từ đầu năm 1948, một Đặc phái viên 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Trang Điền được cử sang 
Việt Bắc bàn việc phối hợp chiến đấu và đề nghị Việt Nam giúp đỡ 
lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực biên 
giới Trung - Việt. 


340 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Tháng 3-1948, quân Tưởng tấn công Khu Trần Biên, Tịnh Tây. 
Một bộ phận bộ đội, du kích, cơ quan hậu phương Khu Trấn Biên 
phải tạm thời vượt qua biên giới lánh sang Việt Nam. Chúng ta đã 
cung cấp cho bạn hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, muối. Khi 
quân Tưởng tấn công dữ dội, Lãnh đạo phong trào du kích Quảng 
Tây đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu giải phóng Ung 
- Long - Khâm. Được Trung ương Đảng đồng ý, ngày 23-4-1949, 
Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh cho Bộ Tư lệnh Liên khu I "Giúp 
Quân giải phóng xây dựng một Khu giải phóng ở vùng Ủng - Long 
- Khâm liền với biên giới Đông Bắc nước ta", đồng thời hoạt động 
ở Đông Bắc để mở rộng khu tự do Đông Bắc ra tận biên giới và 
thông ra biển, liền với Khu Giải phóng Việt Quê của Trung Quốc. 


Đầu tháng 6-1949, chiến dịch Thập vạn đại sơn mở màn và kết 
thúc thắng lợi vào tháng 10-1949. Thắng lợi của chiến dịch Thập 
vạn đại sơn ngoài ý nghĩa về quân sự còn có ý nghĩa về chính trị 
hết sức to lớn. 

Ngoài ra, vào giữa năm 1949, khi Trung Quốc chưa có khả 
năng in tiền để chỉ tiêu ở vùng mới giải phóng, phía Việt Nam đã 
dùng nhà máy in tiền đặt ở Việt Bắc in hơn 510 triệu đồng tiền Giải 
phóng gỬI sang giúp Quân Giải phóng Trung Quốc để kịp thời giải 
quyết những nhu cầu về quân nhu. Ngày 13- 7-1949, tông số tiền 
trên đã được giao đủ cho phía bạn theo yêu cầu. 


Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. 
Ngày 5-12-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Chủ tịch Mao 
Trạch Đông chúc mừng việc thành lập nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa và khẳng định: "Hai dân tộc Việt - Hoa có mối quan hệ 
anh em trải mây nghìn năm lịch sử. Từ đây mối quan hệ ấy sẽ ngày 
càng mật thiết để phát triển tự do và hạnh phúc của hai dân tộc ta, 
đề bảo vệ dân chủ thế giới và hòa bình lâu dài". 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5: 1947-1949, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 717. 


34I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Đầu năm 1950, tình hình trong nước và cục diện quốc tẾ có 
những biến chuyển quan trọng. Quân đội nhân dân Việt Nam giành 
quyền chủ động trên các chiến trường chính, có ý nghĩa lớn đến 
chiều hướng chiến tranh và hoạt động đối ngoại của Việt Nam. 
Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ra Tuyên bố: "Chính phủ Việt Nam dân chủ 
cộng hòa là Chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân 
Việt Nam. Căn cứ trên quyền lợi chung, Chính phủ Việt Nam dân 
chủ cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước 
nào trọng quyền bình đăng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc 
gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp 
dân chủ thế giới". 

Ngày 15-1-1950, Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố công 
nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngày 18-1-1950, Cộng hòa 
nhân dân Trung hoa công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sự 
kiện Trung Quốc, quốc gia đâu tiên trên thế giới công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam dân chủ cộng hòa là một sự kiện 
vô cùng quan trọng để mở đầu thuận lợi cho Việt Nam đứng vào 
hàng ngũ các nước dân chủ trên thế giới. 


Ngày 19-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một phái đoàn 
của Trung ương? bí mật qua biên giới ở địa phận Phục Hòa (Cao 
Bằng) sang Thủy Khẩu, Trung Quốc. Đến Bắc Kinh, Đoàn đã hội 
đàm với các nhà Lãnh đạo của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
thông báo về tình hình kháng chiến của Việt Nam và đã tranh thủ 
được sự đồng tình ủng hộ của Trung Quốc. Sau đó, ngày 3-2, Đoàn 
đã rời Bắc Kinh đi tàu liên vận sang thăm Liên Xô. Ngày 13-2- 
1950, Đoàn đã đến Mátxcơva. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hội đàm 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6: 1950-1952, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 7, 8. 

2. Cùng đi với Chủ tịch Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Bác sĩ 
Chánh, đồng chí Nhất bảo vệ. Trước đó một ngày đã có một đoàn đi tiền 
trạm gồm các đồng chí Lê Phát, Ngô Vi Thiện, Lê Kính. 


3542 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


với đồng chí I.V. Xtalin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô 
và các đồng chí Khơrútsốp, Môlôtốp, Kazanôvích... Đây là cuộc 
gặp đầu tiên giữa I.V. Xtalin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên 
đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề nhằm đưa cuộc kháng chiến của 
Việt Nam tiến nhanh hơn nữa đề đi đến thắng lợi. Đồng chí Xtalin 
nói: "Trước kia do nhiều nguồn tin chưa chính xác nên lãnh đạo 
Liên Xô chưa hiểu tình hình Đông Dương và Việt Nam; nay Liên 
Xô đồng tình với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ cùng 
các nước xã hội chủ nghĩa công nhận nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa và tích cực viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến và 
đào tạo cán bộ xây dựng hòa bình; Liên Xô sẽ phối hợp với Trung 


Quốc về vân đê viện trợ"'. 


Ngày 30-1-1950, Liên Xô tuyên bố công nhận Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Tiếp sau Trung Quốc và Liên Xô, các nước dân chủ 
nhân dân đã lần lượt công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa là: 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (ngày 31-1); Cộng hòa 
nhân dân Tiệp Khắc (ngày 2-2); Cộng hòa dân chủ Đức (ngày 2-2); 
Cộng hòa nhân dân Rumani (ngày 3-2); Cộng hòa nhân dân Ba 
Lan (ngày 5-2); Cộng hòa nhân dân Hungari (ngày 4-2); Cộng 
hòa nhân dân Bungari (ngày 8-2); Cộng hòa nhân dân Anbani 
(ngày 13-3). 

Việc các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đầu năm 1950 có ý nghĩa hết sức to lớn. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gọi thăng lợi ngoại giao đầu năm 1950 là: "Mấy năm 
kháng chiến đã đưa lại cho nước ta một cuộc thắng lợi to lớn nhất 
trong lịch sử Việt Nam, tức là hai nước lớn nhất trên thế giới - Liên 
Xô và Trung Quốc dân chủ, và các nước dân chủ mới đã thừa nhận 
Việt Nam dân chủ cộng hòa là một nước ngang hàng trong đại gia 


1. Nguyễn Đình Bin (Chủ biên)..., Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 122. 


3543 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đình dân chủ thế giới"!. Thắng lợi đó đã chứng tỏ phe dân chủ thế 
giới do Liên Xô lãnh đạo đã quyết tâm ủng hộ giúp đỡ Việt Nam, 
đặt Việt Nam một cách công khai và chính thức trong hàng ngũ các 
nước dân chủ thế giới. 


Việc thừa nhận Ấy là đòn đánh đau vào thực dân Pháp và bù 
nhìn; đồng thời cũng là đòn đánh vào bọn phản động Mỹ, Anh đang 
mưu tính trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Việt - Pháp. 


Cuối tháng 2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Mátxcơva. Ngày 
4-3-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Bắc Kinh, hội đàm với Thủ 
tướng Chu Ân Lai. Trung Quốc đã đồng ý để Quảng Tây là nơi tiếp 
nhận viện trợ rồi chuyển về Việt Nam và là nơi chữa trị thương 
binh, mở trường đào tạo cho Việt Nam. Ngày 11-3, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh rời Bắc Kinh lên đường về nước. Đầu tháng 4-1950, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã về tới căn cứ địa Việt Bắc. 


Bằng nhiều nỗ lực hoạt động ngoại giao, đặc biệt nhờ kết quả 
chuyến công tác bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu năm 1950 
đến Trung Quốc và Liên Xô, đã mở cánh cửa ngoại giao với thế 
giới. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đạt được sự công 
nhận chính thức của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ 
nhân dân. Đồng thời, những yêu cầu viện trợ của Việt Nam đã được 
đáp ứng. Trước mắt, Liên Xô giúp viện trợ cho Việt Nam 1 trung 
đoàn pháo cao xạ 37 ly, một số xe vận tải Môlôtôva và thuốc quân 
y. Trung Quốc trang bị một số vũ khí cho một số đại đoàn bộ binh 
và một đơn vị pháo binh. Trung Quốc giúp vận chuyên hàng viện 
trợ của Liên Xô cho Việt Nam; đồng thời cử có vấn quân sự giới 
thiệu kinh nghiệm chiến đấu của Quân giải phóng Trung Quốc và 
để cán bộ lục quân Việt Nam sang bỗ túc, đào tạo tại Vân Nam. Từ 
năm 1950, Trung Quốc cử 79 có vấn sang giúp Việt Nam trong lĩnh 
vực quân sự, kinh tế và đào tạo cán bộ cho một số ngành. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6: 1950-1952, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 81. 


344 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Để đáp ứng yêu câu của tình hình và nhiệm vụ mới, cơ quan Bộ 
Ngoại giao ở Việt Bắc đã mở các lớp học lý luận chính trị, ngoại 
ngữ, kết hợp với việc tự học nghiệp vụ, ngoại ngữ; đồng thời tổ 
chức tăng gia sản xuất để tự cải thiện đời sống. Công tác tô chức bộ 
máy được củng cố và tăng cường thêm một bước. Trung ương 
Đảng và Chính phủ đã điều động cán bộ của các Ban, ngành Trung 
ương và địa phương để tăng cường cho hoạt động ngoại giao. Năm 
1950, biên chế của Bộ Ngoại giao tăng lên 50 người. Chi bộ Đảng 
đầu tiên của Bộ Ngoại giao được thành lập trong năm này, lúc đông 
nhất có 20 đảng viên. 


Ngày 19-11-1950, Ủy ban bảo vệ hòa bình của Việt Nam được 
thảnh lập. Tiếp sau đó là sự ra đời của Ủy ban đoàn kết với nhân 
dân Á - Phi của Việt Nam, các Hội hữu nghị với nhân dân Trung 
Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 


Tháng 12-1950, cơ quan "Đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ 
cộng hòa tại Trung Quốc" được thành lập'. 


Thắng lợi của hoạt động ngoại giao trong thời kỳ này, nhất là 
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang chuyên sang giai đoạn mới. 


4. Vận động nhân đân Pháp và nhân dân thế giới đấu tranh 
chống chiến tranh xâm lược Đông Dương 

Hoạt động ngoại giao nhân dân của Việt Nam tiếp tục được đây 
mạnh và ngày càng thu được nhiều kết quả. Phong trào nhân dân 
thế giới ủng hộ cuộc đầu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam 
đã nỗ ra mạnh mẽ và rộng khắp. Công nhân, thanh niên, trí thức, 


1. Đến năm 1951, "Đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Trung 
Quốc” được nâng lên thành Đại sứ quán kiêm nhiệm Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triêu Tiên. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


binh lính và nhân dân lao động các nước Pháp, Italia, Đức, Áo, 
Ôxtrâylia, Angiêri, Tuynidi, Marốc, Mađagatxca... đã xuống đường 
mít tinh biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp ở Đông Dương. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu 
hiệu đòi chấm dứt chiến tranh, kêu gọi thanh niên không đi lính lê 
dương sang đánh nhau ở Đông Dương. Đặc biệt là phong trào đầu 
tranh rộng lớn của nhân dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Pháp và các tổ chức Công đoàn, các đoàn thể xã hội ở Pháp 
ngày càng phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức như: nằm trên 
đường xe lửa ngăn cản những chuyến tàu chở binh lính và vũ khí 
sang Đông Dương, phân phát truyền đơn, căng biểu ngữ, tổ chức 
mít tinh, biểu tình thu hút hàng vạn người tham gia, gây nên sự chia 
rẽ lớn trong nội bộ nước Pháp. Điển hình là cuộc mít tỉnh của 
30.000 ngưởi ở trường đua Mùa Đông (Vélodrome d°hiver), Paris; 
cuộc biểu tình của 600 phụ nữ đại diện cho những người mẹ, người 
vợ của các binh sĩ bị chết trận ở Đông Dương từ các tỉnh của nước 
Pháp kéo về Paris đòi đưa xác chồng con họ về nước; đồng thời đòi 
chấm dứt ngay cuộc chiến tranh ở Đông Dương... Nỗi bật trong các 
cuộc đấu tranh là tắm gương tiêu biểu của anh lính thủy Henri 
Martin và chị công nhân Raymond Dien, kiên quyết phản đối 
Chính phủ Pháp đưa quân và vũ khí sang Đông Dương. Họ là 
những anh hùng đại diện cho thế hệ thanh niên Pháp trong cuộc 
đầu tranh chống chiến tranh xâm lược. Trong các cuộc mít tỉnh, 
biểu tình còn có nhiều Việt kiều yêu nước tham gia. Họ là những 
trí thức, học sinh, sinh viên, công nhân, những nhà buôn, những 
nhà tư sản đang học tập và làm ăn sinh sống tại Pháp. Việt kiều ở 
Pháp đã ra các báo như: Văn hóa liên hiệp, Ái hữu sinh viên, Lao 
động thủy thủ, Phụ lão bình dân... Việt kiều ở các nước còn lập ra 
những tổ chức để vận động và quyên góp tiền của, thuốc men, 
sách vở, tài liệu để gửi về nước, ủng hộ nhân dân ta đang chiến 
đâu chống xâm lược. 


346 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Nhân dân Thủ đô Paris biểu tình phản đối 
Chiến tranh Đông Dương (1949) 


Anh trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử sống Park Montreuil, Paris (Cộng 
hòa Pháp) 
Ảnh do Đình Quang Hải chụp lại. 


Tháng 7-1950, ông Léo Figuere, Ủy viên Trung ương Đảng 
Cộng sản Pháp, đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Tổ chức Thanh 
niên cộng sản Pháp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên dân chủ 
thế giới sang thăm vùng giải phóng Việt Bắc. Ông Léo Figuerre 
đã đi thăm nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều giới, nhiều đơn vị bộ đội, 
gặp gỡ các tù binh Pháp. Từ Chiến khu Việt Bắc, ông Léo 
Figuerre đã viết nhiều bài báo gửi về Pháp, góp phần làm cho 
nhân dân Pháp và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn vẻ chiến tranh và 
thực tế thất bại của quân đội Pháp cũng như những sai lầm của 
Chính phủ Pháp ở Đông Dương. 

Để tỏ rõ chính sách khoan hồng và nhân đạo của Chính phủ 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 31-7-1950, Chính phủ Việt Nam 
quyết định trao trả 228 tù binh Pháp và Bắc Phi cùng nhân viên dân 
sự Pháp bị ta bắt. Chúng ta trao danh sách cho ông Léo Figuerre về 


547 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Pháp công bố. Chuyến thăm của đại diện Đảng Cộng sản Pháp tại 
Việt Bắc đã có tiếng vang lớn. Khẩu hiệu "Hòa bình và hồi hương" 
trở thành động lực thúc đây phong trào đấu tranh của nhân dân 
Pháp đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. 


Ngày 11-10-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho “các 
bạn nam nữ Pháp đầu tranh cho hòa bình", hoan nghênh tinh thần 
đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, bảo vệ hòa bình 
thế giới của các bạn Pháp. 


Sự phối hợp có hiệu quả giữa cuộc chiến đấu của Quân đội 
nhân dân Việt Nam trên chiến trường Đông Dương với phong trào 
đầu tranh đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược của nhân dân Pháp, 
nhân dân các nước và các thuộc địa của Pháp đã góp phần đánh bại 
nhiều âm mưu thâm độc của đế quốc. Qua đó, góp phần làm cho 
địa vị quốc tế của Việt Nam ngày càng được đề cao, uy danh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng vang dội trên thế giới. 


Nhìn lại ngoại giao Việt Nam dân chủ cộng hòa trong những 
năm từ 1948-1950, những thắng lợi đạt được thật to lớn. Kết quả đó 
là do cuộc kháng chiến anh dũng và chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam ngày càng giành được nhiều thắng lợi, đã đánh tan được âm 
mưu bao vây, bưng bít, xuyên tạc sự thật của kẻ thù. 


V. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BA THỨ QUÂN 
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC CHIẾN 


1. Phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, bước đầu xây 
dựng binh đoàn chủ lực 


Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 
quân và dân ta chuyền sang giai đoạn mới. Mặt trận quân sự ngày 
càng giữ vai trò quyết định hàng đầu. Để đảm bảo cho công tác 
chỉ đạo tác chiến chính quy và xây dựng lực lượng vũ trang ba 
thứ quân phù hợp với yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến, 
trước hết, Trung ương Đảng và Bộ Tổng chỉ huy chủ trương cải tiến 


548 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


tổ chức, kiện toàn cơ quan chỉ huy các cấp theo hướng thống nhất 
và tập trung. 


1.1. Củng cỗ tổ chức, kiện toàn cơ quan chỉ huy các cấp 


Đề ghi nhận và đánh dấu sự trưởng thành của quân đội, tăng 
cường sự chỉ huy các lực lượng vũ trang, ngày 20-1-1948, Chính 
phủ ra Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm cho một số đồng chí 
lãnh đạo chỉ huy quân đội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong 
quân hàm Đại tướng và được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng kiêm Tổng Chi huy quân đội quốc gia và dân quân Việt 
Nam. Quân hàm Thiếu tướng phong cho các đồng chí Nguyễn Sơn, 
Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tắn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê 
Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình. Ngoài 
ra, một số cán bộ cấp Cục hoặc chỉ huy các Liên khu được phong 
quân hàm cấp Đại tá. Đây là đợt phong quân hàm đầu tiên. 


Ngày 25-1-1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số 115/SL phong quân 
hàm Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình và ra tiếp Sắc lệnh số 
119/SL thành lập Cục Tổng thanh tra quân đội thuộc Bộ Tổng chỉ 
huy do Thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Cục trưởng. Đến ngày 14- 
4-1948, Bộ Tông chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt 
Nam đổi tên thành Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân 
Việt Nam. Đên ngày 12-10-1948 hợp nhất Bộ Quốc phòng và Bộ 
Tổng Chỉ huy, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng kiêm Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam 
phụ trách chung. Ngày 12-3-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 
lệnh số 14/SL đổi tên Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân 
quân Việt Nam thành Bộ Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân 
quân Việt Nam. Các Bộ chỉ huy Liên khu đổi thành các Bộ Tư lệnh 
Liên khu. Tông Chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam 
đổi thành Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam; 
Liên khu trưởng đôi thành Tư lệnh Liên khu. 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Ngày 19-8-1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số 206/SL thành lập 
Hội đông Quốc phòng tối cao. Hội đồng gồm: Hồ Chí Minh (Chủ 
tịch Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng), Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Lê Văn Hiến (Phó Chủ tịch Hội đồng) và các vị Bộ trưởng Phan 
Anh, Phan Kế Toại, Võ Nguyên Giáp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
Tạ Quang Bửu là Ủy viên Hội đồng. Hội đồng Quốc phòng tối cao 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, có nhiệm vụ: "Nghiên cứu kế 
hoạch kháng chiến toàn diện để trình Chính phủ duyệt y; Thực hiện 
kế hoạch kháng chiến toàn diện; Được thay mặt Chính phủ giải 
quyết những vấn đẻ khẩn cấp". Ngày 25-7-1949, đồng chí Phạm 
Văn Đồng được cử giữ chức Phó Thủ tướng và sau đó được bổ 
sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao. Cũng 
trong thời gian này, Chính phủ còn ra sắc lệnh ấn định nhiệm vụ 
của Bộ Quốc phòng và Tổng Tư lệnh, tổ chức cơ quan Bộ Quốc 
phòng. Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là tổ chức, quản trị quân đội 
và các cơ quan quốc phòng, điều khiển các cơ sở sản xuất quốc 
phòng. Tổng Tư lệnh phụ trách chỉ huy quân đội và dân quân Việt 
Nam, sử dụng các cơ quan giúp việc chi huy, quyết định việc điều 
động và sử dụng các sản phẩm. Cơ quan Bộ Quốc phòng gồm có: 
Văn phòng và các ngành sự vụ, Nha Quân giới, Nha Quân được, 
Bộ Tổng tham mưu, Cục Chính trị, Cục Dân quân, Cục Quân huấn, 
Cục Quân chính, Cục Quân Pháp, Cục Tình báo, Cục Pháo binh, 
Cục Quân giới, Cục Quân nhu, Cục Quân y, Cục Thông tin liên lạc, 
Cục Vận tải. 


Năm 1950, tình hình có nhiều chuyên biến, cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta có những bước phát triển mới. Tháng 6-1950, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng quyết pin thành lập Tổng cục Chính 
trị, Tổng cục Cung cấp đẻ cùng Bộ Tổng tham mưu hợp thành Bộ 
Tổng tư lệnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với quân 
đội và kiện toàn cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội. Đề đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới, ngày 22-6-1950, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra Nghị quyết chấn chỉnh tổ chức Bộ Quốc 
phòng - Tổng tư lệnh và kiện toàn bộ máy chỉ đạo quân sự Trung ương. 


350 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Bộ Tổng tư lệnh gồm: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, 
Tổng cục Cung cấp. Nhiệm vụ, chức trách của các cơ quan Bộ 
Tổng tư lệnh được quy định cụ thê. Đến ngày 11-7-1950, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL về tổ chức nhiệm vụ của Bộ 
Tổng tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam. Thực hiện 
Sắc lệnh, Ngày 13-7, Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng tư lệnh đã ra 
Thông tư số 47/TT quy định tổ chức mới của Bộ Quốc phòng - 
Tổng tư lệnh gồm: Tổng cục Chính trị do đồng chí Nguyễn Chí 
Thanh làm Chủ nhiệm; Tổng cục Cung cấp do đồng chí Trần Đăng 
Ninh làm Chủ nhiệm; Bộ Tổng tham mưu do đồng chí Hoàng Văn 
Thái làm Tổng tham mưu trưởng. Như vậy, các cấp lãnh đạo và chỉ 
huy quân đội đã được tổ chức, kiện toàn theo hướng thống nhất, tập 
trung, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. 


1.2. Xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích 


Thực hiện chủ trương đây mạnh phát triển chiến tranh du kích, 
đồng thời chuẩn bị các điều kiện để xây dựng bộ đội chủ lực, chúng 
ta đã tiễn hành việc đây nhanh phát triển lực lượng vũ trang tại chỗ, 
khẩn trương xúc tiến xây dựng bộ đội địa phương và dân quân. 


Ngày 7-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 
bộ đội địa phương. Thị hành sắc lệnh của Chủ tịch nước, Bộ trưởng 
Quốc phòng - Tổng tư lệnh ra Nghị định số 103/NQ ngày 7-7-1949 
tô chức bộ đội địa phương, và Thông tư sô 46/TT ngày 7-7-1949 
quy định nhiệm vụ của cơ quan các cấp, các ngành đối với việc xây 
dựng bộ đội địa phương. Ngày 18-8-1949, Ban Thường vụ Trung 
ương đã ra Chỉ thị về xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân 
quân. Chủ trương xây dựng bộ đội địa phương theo 2 tính chất: du 
kích là chính và chính quy là phụ, dựa trên các nhiệm vụ bảo vệ địa 
phương, dìu dắt dân quân phát động chiến tranh du kích và chiến 
tranh nhân dân rộng rãi chuẩn bị chiến trường cho chủ lực thay thế 
đại đội độc lập, phối hợp với chính quy tập đánh vận động chiến 
tiến lên thành lập trung đoàn địa phương. Tổ chức bộ đội địa 
phương dựa trên hai nguyên tắc "thoát ly khỏi xã và tiến tới 


351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


chính quy". Tuỳ tình hình trang bị vũ khí và đảm bảo hậu cần của 
địa phương, trình độ cán bộ, đội viên mà xác định biên chế của 
từng đơn vỊ. 

Theo chủ trương trên, trong thời gian từ cuối năm 1948 và năm 
1949, đi đôi với việc rút dần các đại đội độc lập về xây dựng bộ đội 
chủ lực, Bộ Tổng chỉ huy đã quyết định giải tán các đơn vị cảnh vệ 
tỉnh, huyện để hợp nhất với du kích tập trung xây dựng bộ đội địa 
phương, phát triển dân quân xã. Các đơn vị bộ đội địa phương đều 
được đặt dưới sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, huyện ủy và do cơ quan 
quân sự địa phương chỉ huy. Việc đàm bảo vật chất, trang bị chủ 
yếu vẫn do nhân dân, các Ủy ban kháng chiến hành chính và đoàn 
thể quần chúng tại địa phương đảm nhiệm. Các đơn vị thoát ly đều 
có kế hoạch sản xuất tự túc, tự cấp!. Đến cuối năm 1949, từ Liên 
khu IV trở ra, bộ đội địa phương đã có 20.500 người, một phần ba 
số huyện có đại đội, tỉnh có tiểu đoàn. Năm 1950, bộ đội địa 
phương có 45.000 người, mỗi huyện có 1 đại đội, mỗi tỉnh có 1 tiểu 
đoàn, một số tỉnh xây dựng 2 tiểu đoàn”. Ở các tỉnh Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ, việc xây dựng bộ đội địa phương chậm hơn so với 
ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên đã xây dựng ở mỗi huyện một đại đội bộ đội 
địa phương, có huyện có 2 đại đội; có huyện có 3 đại đội. Việc xây 
dựng bộ đội địa phương ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ gặp khó khăn 
hơn. Ở Nam Bộ cũng đã xúc tiền xây dựng bộ đội địa phương, tại 
mỗi huyện có từ 1 trung đội đến 1 đại đội, nhưng vì thiếu vũ khí nên 
vẫn đề đại đội độc lập ở nhiều huyện để giúp đỡ và làm nhiệm vụ bộ 
đội địa phương và xây dựng bộ đội địa phương. Trong 23 huyện của 
Nam Bộ thì 7 huyện có từ 1 đến 2 trung đội bộ đội địa phương. Đến 
năm 1950, mỗi tỉnh của Nam Bộ và Nam Trung Bộ có I đến 2 đại 
đội, mỗi huyện có I đến 2 trung đội bộ đội địa phương. 


1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp 1945-1954, tập I.... Sách đã dẫn, tr. 442. 

2. Ban Nghiên cứu Lịch sử quân đội Việt Nam, Lịch sử Quân đội nhân dân 
Việt Nam, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr. 262. 


352 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Thời kỳ đâu, bộ đội địa phương thường tác chiến độc lập, phân 
tán, quy mô nhỏ. Đến cuối năm 1949, phần lớn các đơn vị bộ đội 
địa phương tinh vẫn sử dụng cách đánh du kích, đồng thời từng 
bước tập dượt đánh tập trung bằng các chiến thuật tập kích, phục 
kích... Hoạt động của bộ đội địa phương ở các tỉnh lúc đầu còn lúng 
túng, phải đến đầu năm 1950, khi cơ sở một số nơi đã phục hồi, cán 
bộ về địa phương chỉ huy, nên bộ đội địa phương đã quen dần 
chiến đầu sát địch, quy mô có trận đánh đến cấp đại đội. 


Dân quân là lực lượng bán vũ trang của toàn dân. Dân quân 
làm nhiệm vụ đánh giặc giữ làng, bảo vệ hậu phương, làm công tác 
hậu phương, bảo vệ tiền tuyến. Dân quân du kích tổ chức theo hai 
hình thức: đân quân du kích rộng rãi và đội du kích tập trung xã. 
Đội du kích tập trung gồm những du kích xã ưu tú nhất có điều 
kiện thoát ly gia đình nhưng vẫn ở lại tại địa phương, thường xuyên 
luyện tập chiến đấu dưới sự chỉ huy trực tiếp của xã đội. 


Nhằm đây mạnh phát triển chiến tranh du kích, ngày 20-2- 
1947, Bộ Tổng chỉ huy phòng dân quân đổi thành Cục Dân quân do 
đồng chí Lê Liêm làm Cục trưởng. Cục Dân quân gồm các phòng: 
Quân sự, Chính trị, Vũ khí, Văn thư, Tòa soạn báo Quân đu kích và 
trường cán bộ dân quân Lê Bình. Báo Quân du kích ra số đầu tiên 
vào tháng 3-1948. Tại các khu đã bắt đầu có phong trào dân quân. 
Ở tỉnh có Ban chỉ huy Tỉnh đội, huyện có Huyện đội, xã có Đội dân 
quân thuộc Ủy ban kháng chiến. 

Ngày 15-4-1948, Hội nghị Dân quân toàn quốc lần thứ hai họp 
đề ra nhiệm vụ cụ thể của các đội dân quân du kích. Tại Hội nghị, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Phải lấy dân quân du kích làm 
nên tảng, đồng thời kiện toàn các đội du kích thoát ly sản xuất... 
Phải phối hợp chặt chẽ với Vệ quốc quân... luôn giữ quyền chủ 
động, tìm địch mà đánh, cộng những thắng lợi nhò thành thắng lợi 
to... ". Phương châm hoạt động của du kích là: "Tích cực - bí mật - 
nhanh chóng - tránh mạo hiểm, thực hiện phương châm càng đánh 
càng mạnh”. 


353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Gần một năm sau, ngày 20-3-1949, Hội nghị Dân quân toàn 
quốc lần thứ ba họp bàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức mới của 
bộ đội địa phương và dân quân. Ở Bắc Bộ, mỗi xã thường có từ ] 
tiểu đội đến 1 trung đội du kích tập trung. Năm 1949, tại 12 tỉnh có 
279.021 dân quân du kích, trong số đó có 73.612 du kích, 2.342 du 
kích bí mật và 189.375 dân quân. Về vũ khí có 529 súng trường, 
1.577 mìn, 5.267 lựu đạn'. 


Ở miền Nam Trung Bộ, ngay từ ngày 21-11-1947, Ban Dân 
quân Khu V được thành lập. Đến ngày 2-12-1947, Phân ban dân 
quân Khu V được thành lập. Ngày 1-1-1948, các Ban dân quân, 
liên lạc Khu V đổi tên thành Ban dân quân và liên lạc miền Nam 
Trung Bộ. Đến tháng 6-1948, lực lượng dân quân các Khu V, VI và 
XV được thống nhất lại và thành lập Phòng Dân quân đề chỉ đạo 
dân quân du kích ở cả 3 khu (V, VI, XV). Ở các tỉnh Phú Yên, Bình 
Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã tô chức xong hai ngành dân 
quân du kích và dân quân tự vệ, biệt động đội. Mỗi phủ, huyện đều 
có từ ] trung đội đến 1 đại đội chưa thoát ly sản xuất. Quảng Nam 
có 15.628 du kích, 68.548 dân quân tự vệ, 300 du kích biệt động. 
Quảng Ngãi có 12.424 du kích, 2.500 biệt động đội (chưa rõ số 
lượng dân quân tự vệ). Bình Định có 37.986 du kích, 6.000 du kích 
biệt động. Phú Yên có 6.142 du kích, 120 du kích biệt động?. Tại 
các tỉnh thượng du Tây Nguyên thuộc Khu XV, dân quân được đặt 
dưới sự chỉ huy của Ban dân quân miền Nam Trung Bộ. Ở Gia Lai 
đã lập Tỉnh đội bộ, có 129 dân quân, 2/3 số dân quân đã được huấn 
luyện. Ở Kon Tum chưa có Tỉnh đội bộ, mới chỉ có 1 Tỉnh đội 


1. Báo cáo của Cục Dân quân - Bộ Quốc phòng về việc xây dựng lực lượng 
vũ trang năm 1948-1949. Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hỗ sơ số 1012. 

2. Tập tài liệu về tổ chức, xây dựng và quản trị, cáp dưỡng cho bộ đội địa 
phương và dân quân du kích ở miễn Nam Trung Bộ và Nam Bộ !946-1950. 
Trung tâm lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1440. 


3554 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


trưởng với 317 dân quân du kích. Ở Đắk Lắk cũng đã thành lập các 
đội dân quân du kích. 


Ở Nam Bộ, tháng 11-1947, Phòng dân quân Nam Bộ đã được 
thành lập để chỉ đạo thống nhất hoạt động chiến đấu, xây dựng lực 
lượng dân quân du kích toàn Nam Bộ. Cuối tháng 7-1948, Xứ ủy 
Nam Bộ họp mở rộng do các đồng chí Lê Duẫn và Phạm Hùng chủ 
trì. Hội nghị đã quyết định mở rộng phong trào dân quân để bảo vệ 
dự trữ của ta, phá hoại dự trữ của địch và gây phong trào tạo làng 
chiến đầu rộng rãi. 


Để làm tốt việc lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích Nam 
Bộ, ngày 24-9-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị tổ chức Ban 
Quân sự Nam Bộ và đề phù hợp với hệ thống chung gọi là Bộ Tư 
lệnh Nam Bộ do Trung tướng Nguyễn Bình làm Tư lệnh. Cuối năm 
1948, các tỉnh Nam Bộ đều đã tổ chức xong dân quân du kích tập 
trung ở thôn ấp. Tổng số dân quân tự vệ toàn Nam Bộ có 270.593 
người, gồm 213.002 nam, 57.591 nữ. Số du kích vũ trang chiến đầu 
gồm 14.618 người. Năm 1948, lực lượng dân quân du kích đã tổ 
chức đánh 1.614 trận và 2.000 lần phá hoại đường sá, cầu công, 
kho tàng, đồn trại của địch'. Đến cuối tháng 5-1950, dân quân tự vệ 
toàn Nam Bộ có 323.658 dân quân và 8.813 du kích. Dân quân du 
kích còn thoát ly sản xuất, đó là một trở lực cho việc phát triển 
chiến tranh du kích, nhưng Nam Bộ có ưu điểm là chủ trương nhiều 
về dân quân bí mật và du kích ngầm (có 35.788 dân quân bí mật, 
375 du kích ngầm). 


Việc đây nhanh phát triển lực lượng vũ trang tại chỗ, xây dựng 
bộ đội địa phương và dân quân không những đã tạo được một lực 
lượng hậu bị trực tiếp quan trọng cho bộ đội chủ lực, mà còn góp 
phần hết sức quan trọng để thực hiện chủ trương đây mạnh phát 
triển chiến tranh du kích. 


I. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiễn chống thực dân 
Pháp 1945-1954, tập I.... Sách đã dẫn, tr. 443. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn táp, tập l1: 1950, Nxb. 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr. 722. 


3555 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


1.3. Xây dựng bộ đội chủ lực 


Đầu năm 1948, Bộ Tổng chỉ huy đã có phương pháp xây dựng 
chủ lực của Bộ và của các chiến trường, lấy các tiểu đoàn tập trung 
làm nòng cốt. Tháng 3-1948, Bộ Tống tham mưu chỉ thị cho các 
Liên khu khẩn trương kiện toàn bộ đội chủ lực, thống nhất chương 
trình huấn luyện, kết hợp vừa xây dựng vừa chiến đấu chống địch. 
Nhiệm vụ của mỗi Liên khu là xây dựng 1 trung đoàn chủ lực gồm 
3 tiểu đoàn, trong đó có 1 tiểu đoàn mạnh làm chủ công. Mỗi tiểu 
đoàn có 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội trợ chiến. 


Tháng 1-1949, Hội nghị quân sự và chính trị cao cấp đã họp và 
đặt vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là xây dựng bộ 
đội chủ lực thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Ngày 28-8- 
1949, Đại đoàn 308 (Quân Tiên phong), đại đoàn chủ lực đầu tiên 
của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời tại thị trần Đồn Ðu, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 22-6-1949, đồng chí Vương 
Thừa Vũ được bổ nhiệm làm Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đại 
đoàn 308. Ngoài ra, ba Trung đoàn chủ lực của Bộ là 174, Sông Lô, 
62 đã được thành lập. Các bộ phận binh chủng chiến đấu và bảo 
đảm chiến đấu như: pháo binh, công binh, thông tin được tăng 
cường và xây dựng. Tháng 5-1949, Bộ Tổng tư lệnh quyết định lập 
Cục Pháo binh do Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa làm Cục trưởng. 
Ngày 31-7-1949, Cục Thông tin liên lạc thuộc Bộ Tổng tư lệnh 
được thành lập, ông Hoàng Đạo Thúy được cử làm Cục trưởng. 

Thời kỳ này bộ đội chủ lực đã có hệ thống pháo binh, ở cấp đại 
đoàn có sơn pháo, cấp trung đoàn có súng cối hạng nặng, cấp tiểu 
đoàn và đại đội có súng cối hạng nhẹ, trung liên. Đại đoàn 308 có I 
Tiểu đoàn sơn pháo 75 ly và 65 ly. Liên khu III có 1 Tiểu đoàn sơn 
pháo 75 ly; Liên khu X có I đại đội pháo đánh sông. Cuối năm 
1949, Bình Trị Thiên thành lập I Tiểu đoàn súng cối hạng nặng và 
sơn pháo 75 ly. Khu III có đại đội liên pháo 20 ly và 65 ly. Năm 
1949, Bộ Tổng tham mưu chủ trương tổ chức tiêu đoàn công binh 
thuộc Đại đoàn 308, đại đội công binh ở từng trung đoàn, trung đội 


356 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


công binh ở từng tiêu đoàn. Trang bị của công binh là súng badôka, 
súng chống tăng, mìn, bộc phá, cuốc, xẻng, phao vải. Về thông tin 
liên lạc, đến giữa năm 1949 đã thành lập những đơn vị thông tin 
liên lạc cấp Liên khu, đại đoàn, trung đoàn. Ngoài các binh chủng 
trên, các bộ phận binh chủng bảo đảm chiến đầu, các ngành chuyên 
môn cũng đã được xây dựng. Ngành quân báo được tách ra khỏi 
ngành tình báo từ năm 1949. Trinh sát, quân báo trực thuộc Ban chỉ 
huy từ cấp trung đoàn trở lên. Quân giới, quân khí được tô chức 
thành những tổ lưu động thuộc các trung đoàn. Ngành quân y được 
đặc biệt quan tâm, ngày 28-8-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc 
lệnh số 234/SL thành lập trường Quân y sĩ Việt Nam do Bác sĩ 
Trần Văn Thắng làm Giám đốc. Đến ngày 10-3-1949, trường khai 
giảng khóa I gồm 55 học viên. Đồng thời, nhiều bộ phận quân y lưu 
động, trạm giải phẫu tiền phương được thành lập để kịp thời cứu 
chữa cho thương binh, bệnh binh. 


Các Liên khu cũng xây dựng trung đoàn chủ lực. Liên khu IHI 
tô chức hai Trung đoàn 64 và 66. Liên khu IV kiện toàn hai Trung 
đoàn 9 và 103 thuộc Thanh - Nghệ - Tĩnh và ba Trung đoàn 95, 
101, 18 thuộc Phân khu Bình Trị Thiên. Liên khu V kiện toàn 
Trung đoàn 210 và xây dựng tại mỗi trung đoàn địa phương l tiêu 
đoàn mạnh. Tính đến cuối năm 1950, toàn Liên khu V có 29.856 bộ 
đội, trong đó bộ phận cơ quan có 11.279 người, bộ phận chuyên 
môn có 4.191 người, bộ phận chiến đấu có 12.832 người!. Tại Nam 
Bộ, ngày 27-3-1948, Khu ủy Khu VII họp mở rộng quyết định nâng 
cao quy mô tổ chức bộ đội trong khu, trên cơ sở chỉ đội phát triển 
thành các trung đoàn chủ lực. Thực hiện chủ trương này, đến giữa 
năm 1948, Tư lệnh bộ Khu VII đã thành lập 10 trung đoàn vũ trang 
trên địa bàn miền Đông Nam Bộ là các trung đoàn: 300, 301, 302, 
304, 306, 307, 308, 310, 311, 312 và 1 tiểu đoàn lưu động. Như vậy 


1. Báo cáo của Chính úy Liên khu V về tình hình quân sự của Liên khu từ 
Đông - Xuân 1949 đến Hè 1950. Trung tâm lưu trữ quốc gia II, phông 
Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ số 1389. 


357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


là đã "hình thành một hệ thông trung đoàn bộ binh chủ lực” nhưng 
trong thực tế đó là những trung đoàn bộ đội địa phương'. 


Song song với việc thành lập các trung đoàn chủ lực, vấn đề 
củng có lại nội bộ các đơn vị Bình Xuyên, loại bỏ những phần tử 
phản động, gián điệp, làm trong sạch nội bộ để xây dựng thành 
những đơn vị mạnh cũng đã được tiến hành, góp phần củng cố 
thêm khối đại đoàn kết nhất trí trong lực lượng vũ trang. Ngày 18- 
11-1949, Bộ Tư lệnh Nam Bộ ra Mật lệnh số 137 thành lập các liên 
trung đoàn trên cơ sở hợp nhất các trung đoàn cũ. Đến cuỗi tháng 
10-1950, ở Nam Bộ quyết định bỏ trung đoàn địa phương, thành 
lập 4 Trung đoàn chủ lực lấy phiên hiệu là Đồng Nai, Đồng Tháp, 
Cửu Long, Tây Đô và một tiểu đoàn chủ lực. 


Trong hoàn cảnh vừa chiến đấu, vừa xây dựng, việc nâng cao 
chất lượng bộ đội chủ lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngày 12- 
3-1948, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 88/BCH thành lập trường 
Quân chính trung cấp. Khóa đầu tiên khai giảng tại Soi Mít, Đồng 
Hỷ (Thái Nguyên) có 110 học viên. Đến tháng 5-1950, trường 
Quân chính trung cấp đã tổ chức được 5 khóa học cho 675 học 
viên. Tháng 4-1948, tờ "Quân sự tập san" ra số đầu tiên và đến 
tháng 10-1948 Bộ Quốc phòng- Tổng chỉ huy ra Quyết nghị số 
414/TCH đổi tên thành "Quân chính tập san" (sau này là Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân). Công tác huấn luyện quân sự, nâng cao 
trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho bộ đội được đây mạnh. Trong 
năm 1948-1949, cuộc vận động "Luyện quân lập công" (đợt I từ 
Xuân - Hè 1948 đến 19-6-1948, đợt II từ 19-6-1948 đến 15-4- 
1949). Tiếp theo là cuộc vận động "Rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh 
quân đội" theo Chỉ thị ngày 21-5-1949 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, đã được phát động thành phong trào thi đua sỗi nỗi 
trong toàn quân; cán bộ và chiến sĩ theo phương châm kết hợp 
thao trường với chiến trường, ra sức học tập kinh nghiệm thực tế 


1. Miễn Đông Nam Bộ kháng chiến (1945-1975), tập 1, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1990, tr. 150. 


358 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


chiến đấu để nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nhất là các kỹ 
thuật cơ bản như ném lựu đạn, đâm lê, băn súng, đánh địch đang vận 
động hay trong đôn bốt, cứ điểm. Nhiều trường lớp quân sự được mở 
để đào tạo cán bộ như: Trường Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng, các 
phân hiệu lục quân Trần Quốc Tuấn ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, 
các lớp đào tạo cán bộ pháo binh, thông tin, hành chính. Ngoài ra 
còn tổ chức một số trường khác như: Trường Cán bộ dân quân Lê 
Bình, trường Bỏ túc văn hóa cán bộ, trường Thiếu sinh quân. 


Xuất phát từ đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và thực 
tế trên chiến trường, một số vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự, 
phương châm tác chiến, nghệ thuật quân sự đã được nghiên cứu, 
đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển lý luận quân sự Việt 
Nam. Công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng cho bộ đội cũng 
được đặc biệt coi trọng. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hội nghị 
tuyên huấn, tổ chức, chính trị viên, bí thư chi bộ toàn quân đã được 
tô chức. 


Ngày 27-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị 
quyết thay thế hệ thống "cấp ủy trong quân đội" bằng chế độ 
"chính trị ủy viên" theo 3 cấp. Ở Trung ương có Tổng chính ủy 
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm. Ở cấp Liên khu có 
Chính ủy Liên khu (riêng Nam Bộ đến đầu năm 1949 mới thực 
hiện chế độ "Chính trị ủy viên" ở cần Khu), Trung đoàn có Chính 
ủy trung đoàn. 


Công tác xây dựng Đảng trong quân đội tiến hành tốt. Số lượng 
đảng viên trong quân đội tăng lên, năm 1949 có 40.000 đảng viên'. 
Công tác giáo dục đảng viên, xây dựng, củng cố chi bộ trong 
quân đội được tích cực tiến hành. Tiếp theo các cuộc vận động 


F2 


"xây dựng chỉ bộ tự động công tác" do Quân ủy Trung ương mở 


1. Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh, Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp - thăng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, 
tr. 140. 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


(từ tháng 6-1948), tháng 2-1949, Tổng Chính ủy triệu tập Hội nghị 
Bí thư chi bộ toàn quân và tháng 5-1949 mở cuộc vận động "rèn 
luyện đảng viên, chấn chỉnh tổ chức"; cũng trong tháng 2-1949 đã tổ 
chức Hội nghị tuyên huấn; đồng thời tiến hành cuộc vận động "mở 
rộng dân chủ, đề cao kỷ luật" nhằm giáo dục chính trị cho bộ đội. 


Để đây mạnh xây dựng lực lượng vũ trang, ngày 4-11-1949, 
Chính phủ ra Sắc lệnh số h 26/SL về nghĩa vụ quân sự cho mọi nam 
công dân từ 18 đến 45 tuổi nhằm thu hút một lực lượng lớn thanh 
niên bỗ sung lực lượng cho quân đội. Đây là lần đầu tiên đặt nghĩa 
vụ quân sự trong thời kỳ chiến tranh. 


Đầu năm 1950, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị 
toàn quốc lần thứ ba. Hội nghị cũng đã xác định việc xây dựng lực 
lượng phải "xúc tiến việc khuếch trương bộ đội chủ lực, tăng cường 
trang bị, cải tiến cấp dưỡng, huấn luyện ráo riết về kỹ thuật, chiến 
thuật, tổ chức các trung đoàn mạnh tiến tới đại đoàn, binh đoàn. 
Khuếch trương và tăng cường chất lượng của bộ đội địa phương, đủ 
thay thế bộ đội chủ lực trên những vùng rộng lớn... phát triển dân 
quân xã, tăng cường đội du kích xã... "'. 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba, Bộ 
Tổng tư lệnh chủ trương gấp rút xây dựng một số trung đoàn mạnh, 
kiện toàn Đại đoàn 308 và ngày 4-1-1950, Thường vụ Trung ương 
Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Đại đoàn 304 để đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới, tăng cường sức mạnh của quân đội ta trên chiến 
trường. Ngày 10-3-1950, Đại đoàn 304 được chính thức thành lập 
tại đình Tam Lạc, Thọ Xuân (Thanh Hóa). Đồng chí Hoàng Minh 
Thảo được cử làm Đại đoàn trưởng, đồng chí Trần Văn Quang làm 
Chính ủy đại đoàn. 


Ngày 12-2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL 
Tổng động viên nhân, tài, vật lực đánh dấu bước phát triển mới 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 11: 1950, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 204. 


3560 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


trong chính sách động viên nhân tài vật lực cho kháng chiến. Sắc 
lệnh Tổng động viên đã được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. 


Cũng vào đầu năm 1950, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, đã có 
hàng nghìn cán bộ chỉ huy trung cấp, sơ cấp được đưa sang Trung 
Quốc bỏ túc và huân luyện về chỉ huy, pháo binh và công binh, 
giúp cho trình độ chi huy, chiến thuật, kỹ thuật của bộ đội được 
nâng cao. Trong năm 1950, Liên Xô đã bắt đầu giúp viện trợ cho 
Việt Nam một số vũ khí, thuốc men và trang bị kỹ thuật, góp phần 
tăng cường thêm sức mạnh cho quân đội ta. 


Ngày 20-10-1950, Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ thị "Nói những điều thiết thực, đúng đường 
lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, 
Ít tiếp sang trang khác". 


Tính đến Thu - Đông năm 1950, trên cả nước đã có Đại đoàn 
308, Đại đoàn 304 và 12 trung đoàn của các Liên khu, 2 trung đoàn 
mạnh trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh (chưa kể Trung đoàn 246 bảo vệ 
cơ quan Bộ, căn cứ địa, An toàn khu của Trung ương). Ngày 27-12- 
1950, Đại đoàn 312 (Đại đoàn Chiến thắng) được thành lập tại Kim 
Lãng (Phú Thọ) do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Đại đoàn trưởng, 
đồng chí Trần Độ làm Chính ủy đại đoàn. Đến cuối năm 1950, 
quân số của bộ đội chủ lực gồm 235.000 người. Trình độ kỹ thuật, 
tác chiến của bộ đội đã được nâng lên. Các đơn vị pháo binh, công 
binh, thông tin đã có khả năng hợp đồng tác chiến cùng bộ binh và 
phối hợp tác chiến giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương và 
dân quân. 

Trải qua quá trình vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng vũ 
trang của ta đã có bước trưởng thành. Về tổ chức, đã hình thành lực 
lượng vũ trang ba thứ quân: cấp Bộ và Liên khu có bộ đội chủ lực; 
cấp tỉnh, huyện có bộ đội địa phương; cấp xã, thôn ấp, làng bản có 
dân quân du kích. Về chất lượng, trình độ quân sự, chính trị, hậu 
cần đã phát triển vượt bậc. Lực lượng vũ trang của ta đã trưởng 


561] 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


thành từ phân tán đến tập trung, với các trung đoàn, đại đoàn chủ 
lực phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích tiến hành 
các trận đánh ngày càng có hiệu quả, sức chiến đầu ngày càng được 
nâng cao. 


2. Hoạt động tác chiến 


Nam Bộ là nơi sớm phải đương đầu với thực dân Pháp. Quân và 
dân Nam Bộ đã tổ chức nhiều trận đánh, lập nhiều chiến công. Tiêu 
biểu là chặn đánh bẻ gãy cuộc “hành quân Vêga” của địch từ ngày 
14 đến ngày 18-1-1948 đánh vào căn cứ Tư lệnh bộ Khu VII ở 
Đông Thành (Chiến khu Đồng Tháp Mười), ta tiêu diệt 90 tên địch. 
Ngày 11-2-1948, lực lượng vũ trang của ta chặn đánh hơn 2.000 
quân địch có 50 xe cơ giới, 12 tàu chiến, pháo binh, phi cơ yểm trợ 
tiến công vào Chiến khu Ð. Ngày 14-2, De Latour chỉ huy 6.000 
quân mở cuộc tiến công vào Giồng Dinh, Giồng Kên Kên (Đông 
Thành), bộ đội ta phục kích tiêu diệt 1 đại đội địch. 


Đặc biệt có tiếng vang lớn là trận phục kích giao thông lớn ở 
La Ngà, ta tiêu diệt 59 xe, 150 lính lê đương hộ tống, 25 sĩ quan chỉ 
huy, trong đó có cả Đại tá De Sérigné chỉ huy Lữ đoàn lê dương số 
13, Đại tá Parust Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất quân đội 
viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. 

Ngày 19-4, bộ đội địa phương Cần Thơ - Rạch Giá (Khu IX) phục 
kích tại Tàm Vu (Rạch Giá), tiêu diệt 14 xe vận tải và 20 tên địch. 

Chiến thắng La Ngà, Tầm Vu làm chắn động dư luận trong 
nước và quốc tế. Giáng đòn mạnh mẽ vào sinh lực địch, vào tiến độ 
“bình định” của địch ở Nam Bộ và mưu đồ dựng nên một chính phủ 
bù nhìn tay sai cho Pháp; đồng thời gây niềm tin tưởng, cỗ vũ quân 
dân ta hăng hái kháng chiến. 

Ngày 18-3, du kích huyện Tân Uyên diệt tháp canh cầu Bà 
Kiên diệt I0 tên, thu 8 súng rồi rút lui an toàn. Cách đánh "công 
đồn đặc biệt" ra đời. 


362 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Trong nội thành Sài Gòn, ngày 10-4, bốn chiến sĩ thuộc Trung 
đội nữ biệt động Minh Khai là Mạc Thị Loan, Hoàng Thị Thanh, 
Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Thị Huệ đã dùng lựu đạn tiến công 
Rạp Majestic, điệt và làm bị thương 50 sĩ quan thủy binh Pháp. Ở 
ngoại thành Sài Gòn, các Trung đoàn Phạm Hồng Thái, 308, 311 
bẽ gãy cuộc càn lớn của địch ngày 15-4 ở Láng Le - Bàu Cò, diệt 
300 lính Âu - Phi, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, quân trang 
quân dụng. 


Năm 1949, địch triển khai mạnh hệ thống tháp canh De Latour, 
gây nhiều khó khăn cho ta. Từ ngày 7 đến ngày 26-12, bộ đội ta 
phối hợp với bộ đội địa phương, công an xung phong và du kích 
đánh địch trên tuyến phòng thủ Cầu Kè - Tiểu Cần (Trà Vinh). Ta 
loại khỏi vòng chiến đấu 600 tên, bắn chìm 2 tàu chiến, bảo vệ và 
mở rộng căn cứ, tạo bàn đạp đứng chân cho bộ đội chủ lực. 

Từ tháng 1-1950, Tiểu đoàn 307 (Khu VIII) đánh địch ở Cầu 
Ngang (Trà Vinh), Trung đoàn 115 (Sa Đéc) tiến đánh vũ trang 
tuyên truyền ở An Tịnh (Cao Lãnh). Bộ đội Khu VII đánh địch trên 
các đường giao thông số l, 13, 14, 20, trên sông Lòng Tàu, sông 
Vàm Cỏ Đông. Ngày 27-1, các Trung đoàn 306, 312, 301, 310, 
phối hợp với du kích và nhân dân mở chiến dịch Dầu Tiếng - Bến 
Cái. Ta tiêu diệt hơn 60 tên địch, thu vũ khí và mở rộng thêm căn 
cứ Thanh Tuyển, Long Xuyên. 

Từ ngày 25-3 đến ngày 6-5, ta mở "Chiến dịch mùa Xuân" trên 
toàn miền Nam Bộ. Chỉ trong tháng 3, lực lượng vũ trang Khu VII 
đã đánh 102 trận, phá 4 xe thiết giáp, 5 xe vận tải, 3 xe Jeep, 4 đầu 
máy xe lửa, diệt 312 tên địch, làm bị thương 192 tên, thu 67 súng'. 

Trung Bộ: Ngày 24-I, Trung đoàn 108 phục kích đoàn xe địch 
trên đèo Hải Vân, diệt 400 tên, thu nhiều vũ khí. Ngày 1-3, quân và 
dân ta đã bẽ gãy cuộc càn quét của gần 1 tiểu đoàn địch vào Cự Nẵm 


1. Miễn Đông Nam Bộ kháng chiến (1945-1975), tập I, Sách đã dẫn, tr. 129. 
563 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


(Quảng Bình) diệt 50 tên, phá 4 xe quân sự, bắn cháy 1 canô, bảo 
vệ an toàn làng kháng chiến. 

Tháng 4-1948, bộ đội ta dũng cảm, mưu trí tiêu diệt 2 trung đội 
địch, bắt 8 tù binh Pháp, 5Š lính ngụy, 16 hương vệ, thu nhiều vũ khí 
trong trận chống càn ở Đồng Dương (Quảng Trị) và tiêu diệt đồn 
Mỹ Lợi (Thừa Thiên). Trong tháng 4, địch còn mở nhiều cuộc càn 
quét, khủng bố dã man vào khu du kích Chợ Cạn (Quảng Trị), 
chiến khu Đơn Quế, Bang Rợn, Thuận Đức (Quảng Bình), Thủy Ba 
thượng (Vĩnh Linh), Cảm Phổ, Cùa, Hòa Bình, Khe Mương, Ba 
Lòng (Quảng Trị), Hòa Mỹ, Dương Hòa, Lương Miếu (Thừa 
Thiên). Quân dân ta đã anh dũng chiến đấu, đây lui các cuộc càn 
quét của địch. 


Trong các tháng 6, 7, 8 năm 1948, bộ đội đã phối hợp với dân 
quân du kích cùng nhân dân đồng loạt đánh địch. Tiêu biểu là trận 
phục kích ở cầu Độc Mạch (ngày 23-6), trận tập kích vị trí Mỹ Lợi 
(ngày 27-6), trận vận động phục kích ở An Đồn (ngày 7-7), tập kích 
đồn Hà Thành (ngày 9-7), đồn Đập huyện Gio Linh (ngày 14-7). 


Ngày 9-8, đại đội du kích Lê Hồng Phong (Quảng Trị) phục 
kích đoàn xe địch tại kiômét 16 đường số 9 phá 13 xe, diệt 26 tên, 
thu 30 súng. Đại đội được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen là "Đơn vị 
kiễu mẫu của Liên khu IV". Tiếp đó, ngày 10-8, bộ đội ta vận động 
phục kích địch tại Tiên Lương, tiêu diệt 5 xe và 17 tên địch, trong 
đó có 14 tên Pháp (1 Đại tá, 3 cấp úy), Tỉnh trưởng Quảng Bình 
Nguyễn Nhơn, Phó Tỉnh trưởng Nguyễn Toan và Huyện trưởng 
Quảng Trạch bị tiêu diệt. 


Ngày 20-8, Trung đoàn 95 vận động phục kích ở đèo Tân Lâm 
trên đường số 9, phá hỏng 16 xe, diệt và bắt 30 tên, thu nhiều vũ 
khí, quân trang quân dụng. Chỉ từ tháng 6 đến tháng 8, quân và dân 
Bình Trị Thiên đã đánh 57 trận, diệt gần 500 tên (có 350 lính 
Pháp), làm bị thương 110 tên (có 50 lính Pháp), bắt 112 tên (có 13 


364 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây đựng... 


lính Pháp), 10 hàng binh Đức, Angiêri, thu 252 súng, phá hủy, phá 
hỏng 44 xe bọc thép và xe quân sự, bắn rơi 2 máy bay, phá 1 đầu 
máy xe lửa, đánh sập 7 cầu, đánh chìm 14 thuyên'. 


Ngày 8-1-1949, quân ta phục kích tại Đắc Pơ (Gia Lai), phá 
hủy 9 xe, diệt 40 tên. Ngày 20-1, tiểu đoàn 19 và 79 chặn đoàn tầu 
hỏa và diệt đoàn xe 18 chiếc từ Đà Nẵng - Huế, cả 2 trận này ta diệt 
và làm bị thương 300 tên địch, phá hỏng I đầu máy xe lửa, l2 toa 
xe, l5 xe cơ giới. Trong tháng 3, bộ đội và dân quân kết hợp tiến 
công quân sự và địch vận tiêu diệt đồn Vân Trình ( 18-3), tập kích 
thị xã Đông Hà (ngày 29-3), tiến công đồn Đầu Mâẫu diệt 54 tên 
địch, phá hủy 2 xe bọc thép. 


Các lực lượng vũ trang nhân dân Bình Trị Thiên đã bẻ gãy trận 
càn ngày 18-8 của địch do De Pointer chỉ huy tắn công vào khu vực 
Mỹ Chánh, Mỹ Xuyên, Ưu Điềm (Phong Điển), tiêu diệt I đại đội 
địch, đánh tan 2 đại đội, bắt sống De Pointer - Tiểu đoàn trưởng 
kiêm Phân khu trưởng Phân khu Bắc Thửa Thiên, phá hủy 2 xe lội 
nước, thu 1 súng cối, 2 trung liên, 1 trọng liên 12,7 ly và 40 súng 
các loại. 


Ngày 26-10, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập "Mặt trận 
Bình Trị Thiên - Trung Lào" nhằm đây mạnh các hoạt động quân 
sự, tập trung ở hướng chiến lược Đường 9 - miền Trung Đông 
Dương, phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ. Trong Đông 
Xuân 1949-1950, ta mở chiến dịch Lê Lai ở Bình Trị Thiên, ta đã 
loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên, thu hơn 200 súng, phá 
13.437 mét đường sắt, đào 49.000mˆ đường, đắp 500 ụ đất, phá 
67 cầu, 32 cống, cắt 22.213 mét dây điện thoại, giải phóng khu 
vực rộng 5.000km?, mở rộng vùng tự do và căn cứ đồng băng 


I. PGS. TS. Trình Mưu (Chủ biên), Lịch sử kháng chiến chống thực dân 
Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945-1954), Nxb. Chính trị quôc gia, 
Hà Nội, 2003, tr. 203. 


565 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Nam Quảng Bình'. Tiếp đó, mùa Xuân năm 1950, ta mở Chiến dịch 
Võ Nguyên Giáp trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng. 


Ở Quảng Ngãi, đầu năm 1950, địch lợi dụng những thiếu sót 
của cán bộ ta trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, 
bọn phản động Chánh Ênh, Chánh Đí nỗi lên hoạt động, lôi kéo 
kích động các phần tử xấu gây bạo loạn ở huyện Sơn Hà (ngày 
25-1). Từ 8 xã của huyện Sơn Hà lan sang 2 xã của huyện Ba Tơ 
và Minh Long. Chúng nêu khẩu hiệu "đốt sạch, giết sạch, phá 
sạch", "thượng du của người thượng du”. Chúng tàn sát, cướp bóc, 
giết hại 300 người, đốt 700 nóc nhà, giết 600 trâu bò, cướp 200 
súng và nhiều tài sản khác gây không khí hoang mang lo sợ trong 
nhân dân. Trước âm mưu và hành động phá hoại của địch, từ giữa 
năm 1950 đến đầu năm 1951, lực lượng vũ trang của Liên khu V 
của tỉnh phối hợp với công an đã giải quyết xong về cơ bản vụ gây 
bạo loạn ở Sơn Hà. F 


Từ ngày 15-5-1950 đến ngày 15-7, ta mở chiến dịch Phan Đình 
Phùng trên địa bàn Bắc Quảng Trị và Nam Quảng Bình nhằm phối 
hợp với chiến trường chính Bắc Bộ và phát triển chiến tranh du 
kích. Để phối hợp với chiến dịch Biên giới, chiến dịch Phan Đình 
Phùng kéo dài thêm I tháng. 

Từ ngày 15-7 đến ngày 15-9-1950, ta mở chiến dịch Đắk Lắk 
(chiến dịch Nguyễn Huệ) trên địa bàn khu vực tam giác M'?Diắc - 
Cheo Reo - Buôn Hồ. Kết quả ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 150 
tên, thu 40 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng. 

Từ ngày 5-8 đến ngày 4-1 1, ta mở chiến dịch Hoàng Diệu đánh 
địch ở Bắc Quảng Nam - Đà Nẵng, loại khỏi vòng chiến đấu gần 
1.000 tên địch, thu 45 súng. 

Ngày 24-10, bộ đội (có cả công binh và thông tin) phối hợp với 
dân quân tiến công đoàn tàu bọc thép trang bị hỏa lực mạnh trên 


1. PGS. TS. Trình Mưu (Chủ biên), Lịch sử kháng chiến chống thực dân 
Pháp của quân và dân liên khu IV (1945 -1954), Sách đã dẫn, tr. 228. 


3566 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


đường sắt Mỹ Chánh - Diêm Sanh. Ta phá hủy 1 đầu máy, 10 toa 
xe, thu l pháo 40 ly, 1 đại liên, l trung liên FM, 32 thùng đạn 40 
ly, diệt và làm bị thương 100 tên, bắt 9 tên trong đó có quan Hai chỉ 
huy, Trưởng ty An ninh Quảng Trị, Quận trưởng An ninh Hải Lăng 
và 6 lính Âu - Phi. 


Tại chiến trường chính Bắc Bộ: Ngày 8-1-1948, bộ đội và dân 
quân du kích đánh địch ở Bố Củng - Lũng Vài trên đường số 4A, 
phá hủy 4 xe quân sự, diệt 2 trung đội địch, thu nhiều vũ khí. 


Tháng 2-1948, Mặt trận đường 5 được thành lập do đồng chí 
Dương Hữu Miên làm chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Năng 
Hách là chính ủy. 


Ngày 18-3, bộ đội ta tiến công cứ điểm Tu Vũ (Hòa Bình). 
Ngày 25-3, Bộ chỉ huy Liên khu X mở chiến dịch Nghĩa Lộ tiên 
đánh địch ở Quang Huy - Gia Hội, diệt và bức rút 7 vị trí, buộc 
hàng trăm tên địch ra hàng. Ngày 22-4, bộ đội huyện Mỹ Hào phục 
kích đánh mìn, đánh giáp lá cà diệt địch cướp súng mở ra phong 
trảo cướp trung liên địch tự trang bị cho mình. 


Đầu tháng 5, Mặt trận đường 5 mở đợt tổng công kích đường 5 
lần thứ nhất. Đường số 5 trở thành “con đường khủng khiếp, con 
đường chết” đối với quân Pháp. 

Ngày 25-7, Bộ Tổng chỉ huy mở chiến dịch đường số 3, dùng 
lỗi đánh cường tập tắn công vị trí Phù Thông, Nà Phạc... 


Từ ngày 5 đến ngày 7-10, ta mở chiến dịch Yên Bình xã, điệt và 
làm bị thương 58 tên, thu một số vũ khí, giải phóng 70 gia đình bị 
tập trung. Cũng trong tháng 10, Mặt trận đường 5 mở đợt Tổng 
công kích đường 5 lần thứ hai. Từ ngày 8-10 đến ngày 7-12, ta mở 
chiến dịch Đông Bắc 1, tiễn công địch ở An Châu - Đồng Dương. 

Trong khi chiến dịch Đông Bắc còn đang diễn ra thì ngày 7-I 1, 
quân Pháp mở cuộc hành quân Ondine đánh chiếm Việt Trì, Lập 
Thạch (Vĩnh Yên), Phú Cường, thị xã Sơn Tây, Quốc Oai, Bắt Bạt, 


3567 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Quảng Oai (Sơn Tây). Từ ngày 8-12-1948 đến ngày 17-1-1949, 
quân Pháp mở cuộc hành quân Pégase chiếm Phủ Lý, Chi Nê. 


Ngày 1-1-1949, ta mở chiến dịch sông Đà, tiến đánh các vị trí 
Suối Rút, Xu Đá, La Phù, Gò Thị. 


Nhằm đánh tan cái gọ! là "Xứ Nùng tự trị" do Pháp dựng nên, 
dồn phạm vi kiểm soát của chúng về phía Lào Cai, mở rộng tuyến 
biên giới để bắt liên lạc với cách mạng Trung Quốc, từ ngày 1-3 
đến ngày 20-4, ta mở chiến dịch Lao - Hà, tiêu điệt 2 vị trí, bức 
địch rút khỏi 22 vị trí khác. 


Từ ngày 4-3 đến ngày 27-4, ta mở chiến dịch Đông Bắc 2. Bộ 
đội ta đánh trên 40 trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 700 tên, phá 
hủy 80 xe quân sự. Từ ngày 15-3 đến ngày 30-4, ta mở chiến dịch 
Cao - Bắc - Lạng. Trong chiến dịch Cao - Bắc - Lạng, ta đã loại 
khỏi vòng chiến đấu 1.400 tên, bức rút 17 đồn, phá 80 xe, thu nhiều 
vũ khí, đạn dược, lương thực. 


Từ ngày 29-4 đến ngày 30-5, ta chống cuộc càn Pomone của 
2.500 quân địch ở Phú Thọ, Tuyên Quang. Ngày 25 và 26-5, ta 
đánh địch ở Trùng Sảo, Lệ Mỹ, Tiêu Du, Núi Hét diệt hàng trăm 
tên địch. 

Trong khi mặt trận sông Lô đang sôi động, ngày 19-5, bộ đội ta 
tiến công tiêu diệt vị trí Đại Bục, Đại Phác mở màn cho chiến dịch 
sông Thao. Bộ đội ta tiêu diệt 9 cứ điểm, bức rút 16 đồn, loại khỏi 
vòng chiến đấu 700 tên, thu nhiều vũ khí. Lần đầu tiên trong một 
chiến dịch, ta tiêu diệt hoàn toàn một tiểu khu có cả vị trí lớn và 
nhỏ, có công sự phòng ngự vững chắc. 


Nhăm ý đồ đánh chiếm trung du, ngày 13-7 và ngày 18-8, quân 
Pháp tiến đánh các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Đáp Cầu, Đông 
Anh, thị xã Vĩnh Yên, Phúc Yên. Quân ta chặn đánh quyết liệt, 
ngày 10-8 địch rút khỏi Phù Thông, ngày 13-8 rút khỏi Nà Phạc, 
Ngân Sơn. Ngày 31-8, ta diệt hơn 400 tên địch ở Thanh Vân - Đạo 
Tú. Cuối tháng 8, quân Pháp rút khỏi Bắc Kạn. Ngày 3-9, bộ đội ta 


368 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


phục kích đoàn xe tiếp tế của địch gồm 126 chiếc tại Lũng Phảy, 
phá 26 xe, diệt 217 tên, đánh lui 1 đại đội tiếp viện. Ngày 17-9, ta 
đón đánh đoàn xe chở 800 quân kéo 13 khâu pháo của địch ở Lũng 
Vài - Bố Củng, phá hủy 26 xe. Ngày 2-10, ta lại phục kích đoàn xe 
100 chiếc của địch, phá hủy 42 xe, bức địch phải rút khỏi Lũng Vài 
và Bồ Củng. Cuối tháng 11, địch rút thêm 10 vị trí trên đường số 4 
đoạn từ Thất Khê đi Cao Bằng. 

Cũng trong tháng 11-1949, bộ đội ta phối hợp với lực lượng vũ 
trang Lào mở chiến dịch sông Mã tiêu diệt và bức rút 10 vị trí của 
địch, mở thông biên giới Lào - Việt ở phía Bắc, tạo điều kiện cho 
nước bạn Lào xây dựng căn cứ địa. 

Từ ngày 25-11-1949 đến ngày 30-1-1950, ta mở chiến dịch Lê 
Lợi. Bộ đội ta chiến đấu anh dũng loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
800 tên địch. làm cho tỉnh thần khối ngụy binh người Mường 
hoang mang dao động; đồng thời ta đã mở rộng được giao thông 
liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu III. 


Nhận thấy Tây Bắc là nơi yếu nhất, sơ hở nhất của địch, nên 
ngày 6-1-1950, ta quyết định mở chiến dịch Tây Bắc (chiến dịch Lê 
Hồng Phong I). Đúng 17 giở ngày 8-2, ta tiến công vị trí Phố Lu. 
Sau 4 ngày đêm vị trí Phố Lu bị tiêu diệt hoàn toàn, cả Đồn trưởng 
Gauthier cũng bị giết. Đến tháng 4, địch cho quân nhảy dù chiếm 
lại Phố Lu, Nghĩa Đô. Chiến dịch Lê Hồng Phong I kết thúc. 


Đầu năm 1950, theo kế hoạch của Tướng Alessandri, sau khi 
chiếm Bùi Chu, Phát Diệm, Nam phần Hải Dương, Hưng Yên, 
quân Pháp mở các cuộc hành quân: Toneau đánh chiếm Thái Bình; 
David đánh xuống phía Nam Hà Đông; Foudre đánh chiếm Ninh 
Bình và Hà Nam. 


Để đối phó, ta chủ trương phát động chiến tranh du kích rộng 
rãi để tiêu hao lực lượng địch, cản bước tiến của chúng. Tiêu biểu 
là các trận chống càn ở Phú La, huyện Tiên Hưng, ở Quỳnh Côi, 


3569 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Thái Ninh (Thái Bình), ở Hoàng Dương - Tử Dương, huyện Ứng 
Hòa (thành phó Hà Nội)... 


Trên hướng Cao Bằng - Lạng Sơn, sáng ngày 25-5, Trung đoàn 
174 bộ đội chủ lực tiến công thị trắn Đông Khê. Sau một ngày đêm 
chiến đấu, ta tiêu diệt hoàn toàn quân địch gồm 2 đại đội lính 
Marốc và đại đội 318 lính người Việt, diệt và bắt sống 400 tên, thu 
toàn bộ vũ khí. Chiến thắng Đông Khê đánh dấu bước tiến mới của 
bộ đội chủ lực về đánh công kiên. 

Như vậy, trải qua hơn 2 năm (từ đầu năm 1948 đến năm 1950) 
vừa xây dựng vừa chiến đấu, lực lượng vũ trang của ta đã trưởng 
thành và ngày càng lớn mạnh. Từ đánh du kích với những đợt hoạt 
động quy mô nhỏ, đánh độc lập tiến dần đến trình độ tác chiến tập 
trung, đây mạnh vận động chiến. Lúc đầu chi sử dụng những đơn vị 
nhỏ, quy mô đại đội là phổ biến, sau tiến dần lên đánh tập trung với 
quy mô từ một đến vài tiểu đoàn rồi trung đoàn, nhiều trung đoàn 
VỚI Sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực của Bộ, Liên khu, bộ 
đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân du kích, được sự giúp 
đỡ của nhân dân, có sự hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh, pháo 
binh, công binh, thông tin tiến công địch trên khắp các chiến 
trường. Quy mô tác chiến cũng như trình độ kỹ thuật, chiến thuật 
của bộ đội được nâng lên qua từng chiến dịch, đánh dấu bước 
trưởng thành của lực lượng vũ trang ta trên đường từ du kích chiến 
lên vận động chiến, từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính 
quy, kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính quy hiện đại. 


VI. CHIẾN THÁNG BIÊN GIỚI NĂM 1950 


1. Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng 

Đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, bối cảnh tình hình quốc tế có 
nhiều thay đổi, ảnh hưởng thuận lợi đối với cách mạng Việt Nam. Trên 
thế giới đã hình thành hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
570 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Hinh thái hai phe của cuộc chiến tranh lạnh đã hiện lên rõ nét. Ở 
châu Âu, một số nước dân chủ nhân dân Đông Âu và Trung Âu ra 
đời, đánh dấu thắng lợi to lớn của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động các nước. Năm 1950, Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ tư với những thành tựu to lớn về kinh tế và quân sự, trở 
thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Ở 
châu Á, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) làm 
thay đối so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng, tạo thêm những 
điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và 
châu Phi tiếp tục phát triên mạnh mẽ. Nhiều nước ở Bắc Phi sôi nỗi 
đầu tranh đòi độc lập. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động thế giới được duy trì và đầy mạnh với trình độ tổ 
chức và ý thức giác ngộ của quần chúng được nâng cao. Phong trào 
đâu tranh bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh xâm lược ngày 
càng phát triển sâu rộng, tạo thành làn sóng đấu tranh mạnh mẽ. 


Ở Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
của nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi quan trọng. 
Tiếp sau thắng lợi ở Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, quân và dân 
cả nước hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc, đây mạnh 
phát triển lực lượng kháng chiến. Phong trào chiến tranh du kích 
được phát động ở nhiều nơi. Các đội vũ trang tuyên truyền, đại đội 
độc lập tiến sâu vào vùng Pháp chiếm đóng, cùng cán bộ và nhân 
dân địa phương xây dựng cơ sở quần chúng và lực lượng vũ trang, 
xây dựng và mở rộng các căn cứ du kích, tạo nên hình thái chiến 
tranh cài răng lược giữa lực lượng kháng chiến và thực dân Pháp. 
Các tiểu đoàn tập trung từng bước đánh những trận phục kích, tập 
kích, vận động đẻ hỗ trợ cho chiến tranh du kích ở các địa phương 
phát triển. Từ năm 1948-1950, chúng ta đã mở liên tiếp hàng loạt 
chiến dịch nhỏ thu nhiều thắng lợi. Đi đôi với thành tích tác 
chiến, chúng ta đã xây dựng được lực lượng vũ trang ba thứ quân 
một cách có hệ thống gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


dân quân du kích tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển lực lượng 
chiến đấu. 

Trong các vùng Pháp chiếm đóng, phong trào đấu tranh của 
nhân dân, nhất là ở các thành phó, thị xã lớn phát triển mạnh mẽ, đã 
cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta; đồng thời qua đó 
cũng khăng định sức mạnh và khả năng đấu tranh chính trị của 
nhân dân ta nói chung và của đồng bào đô thị nói riêng. Song song 
với các cuộc biểu tình của quần chúng là hàng loạt các cuộc đình 
công, bãi công, đòi tăng lương, giảm giở làm của công nhân, viên 
chức, các cuộc bãi khóa của học sinh, sinh viên, bãi thị của tiểu 
thương và hàng loạt các cuộc phá máy móc, chặt phá, đốt cây cao 
su ở trong các Sở và các đồn điền cao su của người Pháp. 


Thắng lợi ngoại giao của Việt Nam dân chủ cộng hòa đầu năm 
1950 cùng với những bước phát triển mới của tình hình trong nước 
và quốc tế đã làm cho cuộc cách mạng Việt Nam ngày càng vượt ra 
khỏi phạm vi vấn đề của một nước trở thành một vấn đề quốc tế. 
Thực dân Pháp và bọn đề quốc lâm vào thế bị động lúng túng, lo sợ 
ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam lan tràn xuống khu vực phía 
Nam châu Á. 


Từ giữa năm 1950, đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp mạnh vào 
chiến tranh Đông Dương thông qua việc viện trợ cho Pháp ở Đông 
Dương và từng bước nắm chính quyền bù nhìn. Về phía Pháp, giới 
cầm quyền cũng buộc phải xem xét lại những chủ trương đối với 
chiến trường chính Bắc Bộ và đặc biệt là chiến trường Cao - Bắc - 
Lạng, nơi có vị trí địa lý và tác dụng quân sự, chính trị đã trở nên 
có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Do đó từ sau thất bại của cuộc 
tiến công lên Việt Bắc năm 1947, quân Pháp cho quân chiếm đóng 
Cao - Bắc - Lạng, thực hiện kế hoạch Revers nhằm: Khóa biên giới 
Việt - Trung; Lập hành lang Đông - Tây; Chuẩn bị kế hoạch đánh 
Việt Bắc lần thứ hai. 


372 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Trong kế hoạch Revers (1949), thực dân Pháp đề ra vấn đề cấp 
thiết là phải tăng cường củng cố tuyến phòng thủ biên giới. Nhưng 
do lực lượng có hạn, Revers chủ trương chỉ tập trung sức để giữ 
đoạn từ Lạng Sơn đến Móng Cái, rút bỏ các vị trí từ Cao Bằng đến 
Na Sầm. Kế hoạch Revers đã được Chính phủ Pháp và giới chỉ huy 
quân sự Pháp thông qua vào tháng 7-1949. Nhưng những tên thực 
dân hiếu chiến ở Đông Dương, đứng đầu là Cao ủy Pignon và Tổng 
chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương Carpentier, chỉ huy quân Pháp ở 
Bắc Bộ Alessandri lại không muốn bỏ một địa bàn chiến lược quan 
trọng, nên tìm mọi cách tiếp tục chiếm đóng Cao - Bắc - Lạng. Khi 
tình hình ngày càng xấu đi, từ tháng 8 đến tháng 10-1949, quân 
Pháp buộc phải rút bớt một số vị trí nhỏ lẻ như Bắc Kạn, Nguyên 
Bình, Trà Lĩnh, Quảng Uyên... nhưng vẫn chủ trương giữ các thị 
xã, thị trấn Cao Băng, Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm. Từ đó Cao 
Bằng trở thành một vị trí cô lập, đột xuất, phải tiếp tế bằng máy 
bay. Riêng Đông Khê, quân Pháp chủ trương đóng giữ để làm vị trí 
trung gian cho các cuộc hành binh khi cần thiết. 


Đến trước ngày ta nỗ súng mở màn chiến dịch Cao - Bắc - 
Lạng, quân Pháp chia Liên khu Biên giới Đông Bắc thành hai khu 
và hai phân khu là: Khu Lạng Sơn gồm các phân khu Đồng Đăng - 
Na Sâm, Lạng Sơn, Lộc Bình; Khu An Châu gồm các phân khu 
Đình Lập, An Châu; và hai phân khu là Phân khu Cao Băng và 
Phân khu Thất Khê. Lực lượng quân Pháp ở đây có I1 tiểu đoàn và 
9 đại đội bộ binh gồm 10 tiểu đoàn lính Âu - Phi, 1 tiểu đoàn và 9 
đại đội lính người Việt. Pháo binh có 27 khẩu các loại gồm 2 khẩu 
155 ly, 15 khẩu 105 ly, 1 khẩu 94 ly, 5 khẩu 75 ly, 4 khẩu 57 ly. 
Ngoài ra, lực lượng của chúng còn có 4 đại đội công binh, 4 đại đội 
cơ giới, 6 máy bay chiến đấu và 2 máy bay trinh sát liên lạc. Lực 
lượng lính Âu - Phi đóng ở đây được coi là tinh nhuệ bậc nhất của 
quân đội viễn chinh Pháp. Số đơn vị quân đội tay sai người Việt ở 
đây cũng rất trung thành và thông thạo địa hình, địa vật. 


373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Với hệ thống phòng thủ vững chắc và lực lượng quân đông đảo, 
Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp rất tin tưởng vào khả năng 
phòng thủ của Liên khu Biên giới. Nhưng nhược điểm và sơ hở của 
chúng là phòng thủ bồ trí thành tuyến kéo dài trên đường độc đạo, 
một vị trí trở thành cô lập, hở sườn dễ bị chia cắt, hậu cần, tiếp té, 
tải thương đều phụ thuộc vào sân bay của cứ điểm hoặc thả dù, 
những việc này lại bị hạn chế bởi thời tiết và địa hình rừng núi. 


Tuy nhiên, những cố gắng của Pháp trong việc thực hiện kế 
hoạch Revers cũng đã gây cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
nhiều khó khăn. Trên chiến trường chính, ta vẫn chưa nắm được 
quyền chủ động về chiến lược, chưa giành được ưu thế về quân sự. 
Việc quân Pháp mở rộng đánh chiếm trung du và đồng bằng Bắc 
Bộ đã gây cho ta nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến việc xây dựng và 
phát triển lực lượng. Trong khi đỏ, Việt Bắc gồm các tỉnh nghèo 
nàn lại đang bị bao vây cô lập, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng của kháng chiến. 


Để phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn và đưa 
cuộc kháng chiến phát triển lên bước mới, tháng 1-1950, Trung 
ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc lần thứ ba. Nghị quyết của 
Hội nghị đã chỉ rõ: Cần phải nhân đà tiến bộ của bản thân ta, dựa 
vào sự giúp đỡ của các lực lượng bạn, lợi dụng sự lúng túng của 
thực dân Pháp, gắp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị, giành thắng 
lợi lớn, chuyển biến cục diện chiến tranh có lợi cho ta. Cũng vào 
đầu năm 1950, Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Liên khu ủy Việt 
Bắc: "Chuẩn bị chiến trường Đông Bắc cho thật đầy đủ để khi có 
điều kiện sẽ mở một chiến dịch lớn, quét địch ra khỏi đường số 
4, đánh bại địch trong vùng Đông Bắc"'. Đến tháng 5-1950, 
Trung ương chỉ thị cho Liên khu ủy Việt Bắc "về việc vận tải". 
Chỉ thị nêu rõ: "Hiện nay việc giao thông liên lạc giữa nước ta 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 11: 1950, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr. 8. 


374 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


với nước ngoài đặc biệt với Trung Quốc, là rất cần thiết. Trung 
ương quyết định sửa gấp những con đường lớn trong Liên khu Việt 
Bắc từ biên giới vào". 

Thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ trong vòng hơn 3 
tháng, hàng vạn nhân dân cùng các đội thanh niên xung phong công 
tác, chiến sĩ công binh, cán bộ, nhân viên giao thông công chính đã 
vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành thắng lợi việc mở hàng 
trăm kilômét đường lớn trên nhiều ngả từ biên giới vào nội địa để 
chuẩn bị cho trận đánh lớn của quân đội ta. 

Tháng 6-1950, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở 
chiến dịch Biên giới. Mục đích của chiến dịch Biên giới là: Tiêu 
diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; Mở đường giao thông 
quan trọng với Trung Quốc và thế giới dân chủ, đại hậu phương 
của ta; Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ thị: Chiến dịch này "chỉ cho đánh thắng, không cho 
đánh bại”. 


Cuối tháng 7-1950, cân nhắc giữa hướng Tây Bắc và Đông Bắc 
ta thấy rằng lực lượng quân Pháp ở Đông Bắc mạnh hơn, nhưng 
điều kiện nhân lực, vật lực đảm bảo cho chiến dịch lớn ở đây có 
nhiêu thuận lợi. Trung ương Đảng đề rõ mục đích chiến dịch là giải 
phóng một phần biên giới từ Cao Băng đến Thất Khê; Đông Bắc là 
hướng chính, Tây Bắc là hướng nghi binh phối hợp. Trung ương 
Đảng chỉ thị cho các địa phương đây mạnh hoạt động phối hợp với 
chiến trường chính. Nếu trước đây, các chiến dịch nhỏ chỉ nhằm 
mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch và mở rộng thêm căn 
cứ, thì đến chiến dịch này, chúng ta đã đề ra mục đích tiêu diệt 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1l: 1950, Sách đã 
dẫn, tr. 324. 

2. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1994, tr. 289. 


3575 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


một bộ phận quan trọng sinh lực địch và giải phóng một khu vực 
đất đai có tầm quan trọng về chiến lược. 


Đảng chủ trương sử dụng lối đánh tập trung lực lượng tiến công 
tiêu diệt địch trên một hướng quyết định, làm chuyển biến cục diện 
chiến tranh. Đó là một chủ trương mạnh bạo, sáng tạo của Đảng, 
thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, đánh bại từng bước, giành 
thắng lợi từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 


2. Diễn biến chiến dịch Biên giới 


Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, Thường vụ Trung ương Đảng 
quyết định giao cho quân đội mở chiến dịch theo hướng biên giới 
thuộc Cao Bằng - Lạng Sơn. Lực lượng của ta được sử dụng trong 
chiến dịch gồm: Đại đoàn 308, Trung đoàn 209, Trung đoàn 174, 
các Tiêu đoàn 426, 428 của Liên khu Việt Bắc, Tiểu đoàn 888 của 
tỉnh Lạng Sơn, 4 đại đội sơn pháo, 5 đại đội công binh. Ngoài ra 
còn có sự phối hợp của các đại đội bộ đội địa phương và dân quân 
du kích của hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. 


Ngày 7-7-1950, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh mở chiến dịch 
Biên giới Cao-Lạng, lấy mật danh là Chiến dịch Lê Hỏng Phong 
I. Ngay sau đó, Bộ chỉ huy và cơ quan chiến dịch được thành lập. 
Ngày 25-7, Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập 
Đảng ủy Mặt trận Biên giới do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bí 
thư và các đồng chí Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thái, Lê Liêm, 
Bùi Quang Tạo làm Ủy viên. 

Để giúp việc cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch, ngày 28-7, 
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp ra quyết định tổ chức cơ 
quan chỉ huy chiến dịch gồm các Phòng Tham mưu, Chính trị, cung 
cấp và chỉ định các đồng chí: Hoàng Văn Thái, Phan Phác, Lê 
Liêm, Lê Quang Đạo, Trần Đăng Ninh, Bùi Quang Tạo phụ trách 
các Phòng đó. 


1. Chiến dịch Tây Bắc (1-1950) lấy mật danh là Chiến dịch Lê Hồng Phong l. 
576 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


CHIẾN DỊCH BIẾN GIỚI 
(16.9 - 14.10.1950) 


` 


174 « đ08 146 


Jã 


Dến béa d1 Ê ‡ 
Dự 2 


Nguôn: Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, 
Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - thăng lợi và bài học, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 538. 


577 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến phương án tác chiến lấy việc tiêu 
diệt địch ở thị xã Cao Bằng làm mẫu chốt; đồng thời phải chú ý 
đánh quân tiếp viện từ phía Đông Khê, Thất Khê lên ứng cứu cho 
Cao Bằng. Đầu tháng 8-1950, Bộ chỉ huy chiến dịch chính thức tỏ 
chức Ban 2 (Ban quân báo) trong Phòng tham mưu, và tô chức 
trinh sát thực địa Cao Bằng. Tại Mặt trận, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp cùng số cán bộ đi nghiên cứu thực địa đã phát hiện chủ trương 
tiến công thị xã Cao Băng mở màn chiến dịch theo phương án đã 
định trước là chưa chính xác, nên chuyền hướng chiến dịch xuống 
Đông Khê. Cô vấn quân sự Trung Quốc nhất trí với ý kiến này của 
ta'. Ngày 16-8-1950, Đảng ủy Mặt trận nhận định: Tuy thị xã Cao 
Bằng bị cô lập, đột xuất, nhưng đó là một quần thê kiến trúc phức 
tạp, có vị trí hiểm yếu rất lợi hại cho việc phòng ngự. Ở đây, quân 
Pháp đã bố trí một hệ thống đồn trại, pháo đài kiên cố do 2 tiểu 
đoàn đóng giữ. Do đó, việc đánh Cao Bằng chưa chắc bảo đảm 
thắng lợi. Trước thực tế đó, một phương án tác chiến mới được đề 
ra là đánh Đông Khê trước để mở màn chiến dịch tiến công lớn đầu 
tiên của ta. 

Ngày 24 và ngày 25-8-1950, Bộ chỉ huy chiến dịch họp Hội 
nghị cán bộ từ cấp trung đoàn trở lên. Hội nghị đã phân tích sâu sắc 
chủ trương chuyền hướng tiến công Cao Bằng xuống tiến công 
Đông Khê trước. Đánh Đông Khê, ta có khả năng chắc thắng và 
tiêu điệt nhiều sinh lực địch hơn; đồng thời tạo điều kiện căn bản để 
giải phóng Cao Bằng. 

Sau Hội nghị, các công tác chuẩn bị cho chiến đấu được tiến 
hành rất khẩn trương, đặc biệt là công tác đảm bảo hậu cần chiến 
dịch. Với lực lượng 25.000 bộ đội chiến sĩ, 4.500 người thuộc Bộ 
chỉ huy chiến dịch và cơ quan cùng hàng chục vạn dân công phục vụ, 


1. Từ giữa năm 1950 đến khi kết thúc kháng chiến chống Pháp, quân đội ta 
có có vấn quân sự Trung Quốc giúp kinh nghiệm xây dựng và chiến đấu. 


378 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


lại tác chiến hợp đồng quy mô lớn, do đó nhu cầu của chiến dịch 
Biên giới rất lớn. Chính vì vậy, ngày 28-7-1950, đồng chí Trần 
Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tông cục cung cấp đã được Trung ương 
Đảng cử trực tiếp phụ trách bộ máy hậu cần chiến dịch và điều 
động 200 cán bộ các cơ quan Trung ương và ở các Liên khu tăng 
cường cho cơ quan cung cấp mặt trận. Ngoài ra, Liên khu ủy Việt 
Bắc còn có trách nhiệm tổng động viên sức người, sức của toàn 
Liên khu để lo việc chuẩn bị và phục vụ chiến dịch. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương, cán bộ và nhân dân các 
dân tộc Việt Bắc đã hăng hái tham gia phục vụ chiến dịch. Các địa 
phương đều thành lập các Ban huy động dân công. Hai phần ba số 
cán bộ các cấp của Cao - Bắc - Lạng được huy động phục vụ chiến 
dịch. Hàng chục vạn dân công từ khắp mọi nơi đã tập trung về địa 
bàn chiến dịch, tham gia tải lương, tiếp đạn, làm lán trại, kho tàng, 
bắc cầu, sửa đường. Cùng với lực lượng dân công, Đại đội ô tô vận 
tải đầu tiên của quân đội gồm 60 chiếc xe được thành lập và triển 
khai ngay nhiệm vụ phục vụ mặt trận, hoàn thành vận chuyển một 
khối lượng lớn hàng hóa cho chiến dịch. Trong việc bảo đảm vật 
chất, để giải quyết những khó khăn trước mắt, Tỉnh ủy, Ủy ban 
kháng chiến hành chính tỉnh Cao Bằng và nhân dân đã đóng góp tại 
chỗ được 113 tấn gạo. Mặc dủ có nhiều khó khăn trong việc chuyển 
lại đội hình hậu cần và tuyến vận tải, nhưng đến giữa tháng 9-1950, 
việc hậu cần đã căn bản hoàn thành. Gần 4.000 tấn lương thực, 
súng đạn đã được vận chuyển từ xa đến những địa điểm thích hợp 
với yêu cầu của chiến dịch. 


Trong các nguồn cung cấp cho chiến dịch, viện trợ của Trung 
Quốc và một phần của Liên Xô cũng là một nguồn quan trọng và 
có biệu quả. Ngoài sự cô vũ về tinh thần, trao đổi giúp đỡ kinh 
nghiệm chiến đấu, sự chi viện về vật chất của bạn bè đã góp phần 
làm tăng sức mạnh chiến đấu của quân và dân ta. Trong năm 1950, 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP I0 


ta đã tiếp nhận của bạn 1.020 tấn vũ khí, 180 tấn quân trang quân 
dụng, 2.634 tấn gạo, 30 xe ô tô vận tải, 120 tấn xăng dầu... 


Như vậy, cho đến giữa tháng 9-1950, mọi công tác chuẩn bị 
hậu cần cho chiến dịch Biên giới đã căn bản hoàn thành, tất cả các 
lực lượng đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Từ ngày 10 đến 14-9- 
1950, các đơn vị chiến đầu đã lần lượt hành quân đến vị trí tập kết 
quy định. 


Cùng với sự chuẩn bị của chiến trường Cao - Bắc - Lạng, các 
mặt trận khác trong cả nước cũng tích cực chuẩn bị cho đợt hoạt 
động theo kế hoạch của Bộ Tổng tư lệnh. Ở Tây Bắc, các Trung 
đoàn 165 và 148 chuẩn bị đánh Lào Cai. Tại Liên khu III, Đại đoàn 
304 triển khai quân vào Hà Nam, Ninh Bình. Quân và dân các tỉnh 
Bình - Trị - Thiên, Liên khu V, Nam Bộ cũng chuẩn bị sẵn sàng 
chiến đâu phối hợp với chiến dịch Biên giới. 

Chiến dịch Biên giới là chiến dịch lớn đầu tiên, có ý nghĩa 
chiến lược quan trọng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hết sức quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt 
trận cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ đạo trận đánh giành thắng lợi. 
Trong "Lời kêu gọi về chiến dịch Cao - Bắc - Lạng" ngày 2-9-1950, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng rất 
quan trọng. Chúng ta quyết thắng trận này. Để thắng trận này, các 
chiến sĩ ở mặt trận ấy phái kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm; 
các chiến sĩ ở các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua giết 
giặc lập công để hết sức tiêu diệt địch, kiềm chế địch, không cho 


chúng tiếp viện mặt trận Cao - Bắc - Lạng". 


Sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đối với chiến dịch là nguồn cô vũ động viên lớn, làm tăng 
thêm sức mạnh của toàn thể lực lượng tham gia chiến dịch. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6: 1950-1952, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 86. 


380 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát ở Mặt trận 
Đông Khê năm 1950 


Anh: Lưu trữ Bảo tàng Cách mạng 


2.1. Đợt I của chiến dịch từ ngày l6 đến ngày 20-9-1950: 
Tiến hành trận đánh lớn then chốt tiễn công tiêu diệt cụm cứ 
điểm Đông Khê 


Trận đánh lớn then chốt tiến công cụm cứ điểm Đông Khê' chia 
làm hai bước. Để đảm bảo đánh thắng trận đầu, tạo thế và thời cơ 


1. Cụm cứ điểm Đông Khê gồm 2 điểm tựa lớn và 7 vị trí ở vòng ngoài, có 
hằm ngâm có thủ. Lực lượng địch có 2 đại đội thuộc Tiểu đoản 2 Trung 
đoàn lê dương số 3, một trung đội dõng và một phân đội pháo 105 
milimét, tổng số khoảng 350 lính. 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


có lợi cho chiến dịch, Ban chỉ huy mặt trận Đông Khê do đồng chỉ 
Hoàng Văn Thái phụ trách, đã quyết định sử dụng lực lượng mạnh. 
Theo kế hoạch đã định, đêm 15-9, các đơn vị đánh Đông Khê đã 
hành quân vào chiếm lĩnh trận địa xuất phát tiến công. 


5 giờ 30 phút ngày 16-9, tuần tiễu của quân Pháp bất ngờ gặp 
bộ đội ta buộc quân ta phải nỗ súng, chúng bỏ chạy về đồn. Đúng 6 
giờ, Trung đoàn 174 nỗ súng tiến công các đồn tiền tiêu của quân 
Pháp ở Phìia Khóa, Yên Ngựa, Cam Phảy. Đến 9 giờ bộ đội ta 
chiếm được đồn Yên Ngựa, 10 giờ 30 chiếm đồn Phìa Khóa. 18 giờ 
45 phút, Trung đoàn 209 bắt đầu công kích, đến 21 giờ diệt được 
đồn Pò Đình. 


Đêm 16-9, các trung đoàn được lệnh tấn công vào trung tâm 
Đông Khê. Từ hai hướng Bắc - Nam và hướng Tây, các Trung 
đoàn 174, 209 đồng thời công kích vào trung tâm thị trắn. Được 
pháo binh và súng cối yêm trợ, bộ binh ta dùng bộc phá mở hàng 
rào xung phong vào đồn. Quân Pháp chống trả quyết liệt, quân ta 
ba lần bổ sung quân và liên tiếp tiến công nhưng vẫn không thành 
công. Đến 4 giờ sáng ngày 17-9, quân Pháp tập trung hỏa lực tiến 
hành phản kích đánh chiếm lại các vị trí đã mất và đây lùi bộ đội 
ta ra ngoài. 


Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm tiếp tục 
tiến công tiêu diệt Đông Khê. 17 giờ ngày 17-9, sau khi củng cố lại 
lực lượng và rút kinh nghiệm, các đơn vị đồng loạt nỗ súng mở đợt 
tiền công mới vào trung tâm Đông Khê. Nhiều vị trí của quân Pháp 
lần lượt bị chiếm. Lính Pháp đã bị thiệt hại gần nửa quân số nhưng 
vẫn quyết có thủ. Đến 4 giờ 30 phút ngày 18-9, Trung đoàn 174 
thọc sâu vào Sở chỉ huy của địch, phối hợp với các mũi của Trung 
đoàn 209 đánh chiếm Đông Khê. 10 giờ ngày 18-9, bộ đội ta hoàn 
toàn làm chủ Đông Khê gồm khu vực đồn chính và 7 đồn nhỏ, diệt 
hơn 300 tên hầu hết là lính Âu - Phi, thu toàn bộ vũ khí, bắt sống 
Đại úy đồn trưởng Alioux cùng một số sĩ quan, bắn rơi 1 máy bay. 


582 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Về phía ta, trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tắm gương chiến đầu 
dũng cảm như Trần Cừ, La Văn Cầu và những tắm gương phục vụ 
chiến đấu của các chị dân công như: Đinh Thị Dậu, Triệu Thị Soi. 
Trong điện gửi các chiến sĩ mặt trận Cao - Bắc - Lạng ngày 6-10- 
1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Trong chiến dịch này, 
toàn thể bộ đội và nhân dân ta đã rất có găng, gây được thành tích 
khá, như giải phóng Đông Khê, bắt địch phải rút khỏi Cao Băng”!. 


Phối hợp với hoạt động chính ở Đông Khê, trong các ngày 14, 
15, 16-9, bộ đội địa phương, dân quân, công binh cùng nhân dân tổ 
chức phá hoại cầu, đường và đánh địch trên Quốc lộ 4 phía nam 
Thất Khê, trên đoạn đường từ Lạng Sơn - Na Sầm. Ngày 17-9, tiểu 
đoàn 888 phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân phục kích 
địch ở Tha Lai, đánh địch trên đoạn đường từ Lạng Sơn - Thất Khê, 
tiêu diệt 120 tên địch, phá 2 xe ô tô. 


Chiến thắng Đông Khê đã phá tan mắt xích quan trọng trong hệ 
thống phòng thủ đường số 4 của quân đội Pháp. Thất Khê bị uy 
hiếp, Cao Bằng bị cô lập. Quân và dân ta bừng bừng khí thế tiến 
công tiêu diệt địch. 


2.2. Đợt II của chiến dịch từ ngày 21-9 đến ngày 9-10-1950: 
Tiến hành trận đánh lớn then chốt quyết định tiêu diệt Binh đoàn 
Lepage và bình doàn Charton 


Choáng váng trước tin Đông Khê thất thủ, ngày 18-9, Tổng chỉ 
huy Carpentier vội vã rời Sài Gòn ra Hà Nội rồi lên Lạng Sơn. 
Carpentier ra quyết định rút quân khỏi Cao Bằng. Kế hoạch rút 
quân khỏi Cao Bằng mang tên Thérèse kết hợp với: Thứ nhất là 
cuộc hành binh Tizgnit do Trung tá Lepage thực hiện, có nhiệm vụ 
đưa quân từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê để làm bàn đạp đón 
cánh quân từ Cao Bằng rút về. Thứ hai là cuộc hành quân Orage 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6: 1950-1952, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2002, tr. 102. 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


do Trung tá Charton chỉ huy có nhiệm vụ rút khỏi Cao Bằng, đưa 
quân về phía Đông Khê, rồi cùng rút với cánh quân lên đón. 


Phối hợp với kế hoạch Thérèse, Carpentier còn quyết định mở 
cuộc hành quân Phoque đánh lên Thái Nguyên để kéo chủ lực của 
ta về đó hòng đỡ đòn cho biên giới và trấn an dư luận trước việc 
Đông Khê thất thủ và phải rút quân khỏi Cao Bằng. 

Nhằm tăng cường lực lượng phòng thủ cho Thất Khê và Cao 
Bằng, ngày 18-9, quân Pháp điều Binh đoàn cơ động Marốc từ Lạng 
Sơn, Đồng Đăng đến Thất Khê. Ngày 20-9, chúng dùng máy bay 
đưa Tiểu đoàn 3 Tabor từ Lạng Sơn lên Cao Bằng, nâng quân số ở 
đây lên 3 tiểu đoàn. Đồng thời, quân Pháp thiết lập cầu hàng không 
Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội để chở gia đình sĩ quan, vợ con viên 
chức ngụy quyền, một số thương nhân lớn giàu có và các phương 
tiện quan trọng bắt đầu cho cuộc di tản có tính chất chiến lược. 


Ngày 21-9, sau khi nắm được tin quân Pháp tăng cường lực 
lượng cho Thất Khê, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định tập trung lực 
lượng tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch từ Thất Khê lên chiếm lại 
Đông Khê, khu vực quyết chiến là đoạn từ Đông Khê đến Lũng 
Phẩy. Lực lượng tham gia đánh viện binh gồm Đại đoàn 308, hai 
Trung đoàn 209, 174. Các đơn vị đều được tăng cường pháo 75 ly. 


Mở đầu đợt hoạt động quân sự lớn của quân Pháp nhằm đổi 
phó với ta là cuộc hành quân Phoque ngày 29-9 do Đại tá Gambiez 
chỉ huy 6 tiểu đoàn đánh lên Thái Nguyên. 


Ngay sau đó, đêm 30-9, cánh quân của Lepage gồm 4 tiểu đoàn 
cũng bắt đầu tiến quân, thực hiện cuộc hành binh Tizgnít. Do thiếu 
cảnh giới chu đáo, bộ đội ta không phát hiện được cuộc hành quân 
đêm của chúng. Đến trưa 1-10, quân Pháp đã tới được Đông Khê 
và lệnh cho Tiểu đoàn dù lê dương (ler BEP) tiến công luôn, 
nhưng bị Trung đoàn 209 của ta chặn đánh. Trong khi đó, Đại đoàn 
308 cơ động tới Nà Mục, Chốc Ngà, tiến công bao vây và pháo 
kích vào đội hình địch. Lepage cho quân dừng lại để chờ viện binh. 


384 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Chiều I-10, được tin viện binh Pháp lên, Bộ chí huy chiến dịch 
quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ quân Pháp tiến lên 
Đông Khê; trọng điểm là từ Đông Khê - Keo Ái. Lực lượng tham 
gia trận đánh là các Trung đoàn 209, 88, 102, 36 và Tiểu đoàn I1. 
Trong đó Trung đoàn 102 làm lực lượng dự bị. 


Ngày 2-10, bộ đội ta bắt đầu nỗ súng tấn công binh đoàn 
Lepage. Trung đoàn 88 diệt một đại đội lính Marốc ở Nà Mục đánh 
bật quân địch ra khỏi Chốc Ngà. Trung đoàn 36 tập kích vào Khâu 
Luông nhưng không thành công. Sáng 3-10, Tiểu đoàn 88 và 84 
chiếm được một trong bốn mỏm của Khâu Luông. Bộ đội ta và 
quân Pháp tiếp tục tranh chấp Khâu Luông. Lepage không thể điều 
2 tiểu đoàn đi đón Binh đoàn của Charton. Trong khi đó, 0 giờ ngày 
3-10, Charton bắt đầu cho binh đoàn rút khỏi Cao Bằng. Lực lượng 
của chúng gồm có 3 Trung đoàn lê dương (III/3e REI), Tiểu đoàn 3 
Tabor, Tiểu đoàn lính người Việt, I pháo 105 ly, 15 xe vận tải và 
500 dân thường. Trước khi rút, chúng đã phá hủy nhiều kho vũ khí 
và quân trang, quân dụng. Tối 3-10, binh đoàn của Charton đến gần 
Nậm Nàng thì được lệnh bỏ đường số 4 đi vòng theo đường mòn 
Quang Liệt. 

Ở phía Đông Khê, quân của Lepage bị chia cắt làm đôi, một 
nửa ở khu vực Khâu Luông - Nà Pá, một nửa ở khu vực điểm cao 
Xuân IHlòa. BỊ bộ đội ta đánh bám sát, quân Pháp thương vong 
nhiều, Lepage có ý định nhích dần lực lượng về khu vực Cốc Xá. 
Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương tiêu diệt từng 
bộ phận quân địch. 

Chiều ngày 5-10, bốn tiểu đoàn của Lepage, phần lớn đã bị bộ 
đội ta đánh cho tơi tả, dồn về Cốc Xá. Còn Binh đoàn của Charton 
thì đến 10 giờ sáng ngày 4-10 mới về tới Nậm Nàng, sau đó cô tìm 
đường đi tắt qua rừng để về Quang Liệt trong tâm trạng hoang 
mang, chán nản lo sợ. 

Trưa ngày 4-10, Bộ chỉ huy chiến dịch được tin quân Pháp 
rút khỏi Cao Bằng đã hạ quyết tâm tiêu diệt Binh đoàn Lepage 


585 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


trước khi binh đoàn Charton về đến nơi, đồng thời tích cực ngăn 
chặn, tiêu hao Binh đoàn Charton, sau khi tiêu diệt Binh đoàn 
Lepage sẽ tiêu diệt Binh đoàn Charton. Các đơn vị chiến đầu của ta 
nhanh chóng vận động tiếp cận địch, vừa đi vừa tô chức chiến đấu 
và đã nhanh chóng làm thành thế trận lớn trên khu vực phía Tây 
đường số 4 từ Quang Liệt đến gần Thất Khê. Đúng 17 giờ ngày 5- 
10, ta bắt đầu tiến công Cốc Xá. Bốn Tiểu đoàn 89, 90, 154, I1 từ 
ba hướng tiến công liên tục đến 6 giờ ngày 7-10 thì tiêu diệt hết các 
lực lượng Binh đoàn Lepage, làm chủ khu vực Cốc Xá. Lepage và 
Bộ tham mưu của Binh đoàn chạy thoát ra ngoài nhưng đến chiều 
ngày 8-10 đã phải đầu hàng lực lượng vây quét của Tiểu đoàn 84 
(Trung đoàn 36) ở Nà Cao. Sau 7 ngày đêm chiến đâu liên tục (từ 
ngày I đến ngày 7-10), bộ đội ta đã tiêu diệt Binh đoàn Lepage 
gồm 1.200 lính vừa bị chết, bị thương, vừa bị bắt, trong đó có nhiều 
sĩ quan. 


Đến chiều ngày 6-10, Binh đoàn Charton đã bị tiêu hao một bộ 
phận, đang có tiến về chiếm điểm cao 477 thì đến 8 giờ 30 ngày 7- 
10, một số tàn quân của Lepage thoát vây đến điểm cao 477 nhập 
vào Binh đoàn Charton làm cho chúng thêm hoang mang dao động 
và hết hy vọng ứng cứu phối hợp với quân của Lepage. 

Từ 7 giờ ngày 7-10, bộ đội ta bắt đầu đánh vào điểm cao 477. 
Đến 12 giờ ta khép chặt vòng vây. Charton cho một bộ phận ra sức 
phản kích để nghi binh thu hút bộ đội ta, còn đại bộ phận lực lượng 
bí mật tháo chạy theo suối Quỳ Châu xuống Bản Ca. Tiểu đoàn 84 
đã kịp thời ngăn chặn đánh bật địch trở lại. Tiếp đó một đại đội của 
Tiểu đoàn 18 đón lõng chặn đánh, quân Pháp hoảng loạn, cuối cùng 
tan vỡ. Đến 17 giờ ngày 7-10, toàn bộ Binh đoàn Charton bị tiêu 
diệt và bị thương 677 người, bị bắt sống 1.386 người trong đó có cả 
Trung tá Charton, nhiều sĩ quan chỉ huy và cả Tỉnh trưởng Cao 
Bằng. Trong khi cả hai Binh đoàn Lepage và Charton đang bị bộ 
đội ta bao vây tiêu diệt ở Cốc Xá và điểm cao 477 thì Bộ chỉ huy 


386 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Liên khu Biên giới cử De la Beaume chỉ huy 4 đại đội Âu - Phi từ 
Thất Khê lên Lũng Phầy để yếm hộ và đón quân rút về. Đêm 7-10, 
De La Beaume đưa quân đến hai điểm cao 703, 608 và đưa pháo 
lên chiếm lĩnh ở Bông Lau. 


Sáng 8-10, quân Pháp tiếp tục hành quân thì bị các Tiểu đoàn 
322, 88 của ta chặn đánh. De la Beaume vội vã rút chạy về Thất 
Khê. Đến đây, kế hoạch Thérèse hoàn toàn thất bại. 


Như vậy, trong hai đợt chiến dịch, bộ đội ta liên tục tiến công 
bao vây tiêu diệt quân Pháp trong suốt 8 ngày đêm, tiêu diệt gọn 7 
tiểu đoàn thuộc 2 Binh đoàn Lepage và Charton, bắt sống toàn bộ 
cơ quan chỉ huy của 2 Binh đoàn, diệt một bộ phận lực lượng của 
De La Beaume. Trong khi đó ở phía Nam Thất Khê, phối hợp với 
hướng chính, quân và dân ta đã phá hoại nặng đoạn đường Lũng 
Vài - Bố Củng, phá 6 cầu, đào hơn 40.000m° đường, cắt 10km dây 
điện thoại, diệt đồn Nà Leng, Nà Cạn và đánh phá các đồn khác. 
Những thắng lợi to lớn trên đây đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa 
chiến lược trong cuộc đọ sức giữa ta và địch. 


2.3. Đợt III của chiến dịch từ ngày 9 đến ngày 14-10-1950: 
Tiếp tục truy kích địch giải phóng Thất Khê - Na Sâm và kết thúc 
chiến dịch 

Việc hai Binh đoàn Lepage và Charton bị tiêu diệt, cộng thêm 
sai lầm của việc tiến công lên Thái Nguyên, dẫn đến nguy cơ Sụp 
đồ toàn bộ Liên khu Biên giới đã gây nên nỗi kinh hoàng cho binh 
lính cũng như Bộ chỉ huy quân Pháp ở Viễn Đông. Đề tăng cường 
lực lượng cho Thất Khê, thực dân Pháp tăng thêm Tiểu đoàn dù 3, 
đưa tông số lực lượng tại đây lên 3 tiêu đoàn, nhưng tỉnh thần binh 
lính hoang mang đến cực độ, luôn đòi rút khỏi Thất Khê. 


Theo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch, đêm 8-10, bộ đội ta 
diệt đồn Bản Trại, đêm 9-10, đánh sập cầu Bản Trại. Ngày 10-10, 
bộ đội ta tập trung lực lượng bao vây Thất Khê. 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Thấy không thể đứng vững, Bộ chỉ huy Liên khu Biên giới ra 
lệnh cho phân khu Thất Khê rút lui. 2l giờ ngày 10-10, trong lúc bộ 
đội ta còn đang cơ động chưa kịp bao vây thì quân Pháp đã bắt đầu 
rút lui. Địch bị ùn lại ở Bản Trại do cầu đã bị phá, phải mất 6 giờ 
mới rút hết quân qua sông Kỳ Cùng. Bộ đội ta bỏ lỡ cơ hội diệt 
địch đang hỗn loạn tháo chạy. Các Tiểu đoàn 426, 428 chặn địch ở 
Hát Con, Đẻo Khách đã chủ quan đẻ các tiểu đoàn đi trước của 
chúng chạy thoát. Khi phát hiện quân Pháp rút lui, bộ đội ta mới 
đuôi đánh nên chỉ đánh tan Tiểu đoàn dù số 3 đi sau cùng. Bộ chỉ 
huy chiến dịch ra lệnh cho bộ đội tiếp tục truy kích, thừa thắng bao 
vây tiêu diệt địch ở Na Sầm. Ngày 14-10, ta chưa kịp đến thì địch ở 
Na Sầm đã tháo chạy, sau đó chúng còn tiếp tục rút các vị trí lẻ trên 
đường Na Sầm - Đồng Đăng. Tình hình ở biên giới lúc này đã biến 
chuyên quá nhanh, ngoài dự kiến của ta. Bộ chỉ huy chiến dịch đã 
lệnh cho các Tiểu đoàn 426, 428, 888 hoạt động trên đường Đồng 
Đăng - Lạng Sơn - Lộc Bình và điều Trung đoàn 98 đến hoạt động 
ở đoạn đường từ Lạng Sơn - Tiên Yên, nhưng Trung đoàn 98 đã 
không về kịp. Tuy các đơn vị còn lại tiếp tục truy lùng diệt tàn binh 
địch nhưng về cơ bản, chiến dịch đã kết thúc vào ngày 14-10-1950. 
Như vậy, sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới đã kết 
thúc thắng lợi. 


Trong lúc đó quân Pháp vẫn hoảng sợ và tiếp tục rút bỏ Đồng 
Đăng (ngày 17-10); Lạng Sơn, Lạng Giang (ngày 18-10); Lộc Bình, 
Đình Lập (ngày 20-10); An Châu (ngày 23-10), địch còn ra lệnh rút 
khỏi Móng Cái, nhưng thấy tình hình đã yên nên hủy bỏ lệnh đó. 
Đến đây, Liên khu Biên giới của địch đã bị xóa bỏ hoàn toàn. 

3. Các chiến trường trên toàn quốc phối hợp với chiến dịch 
Biên giới 

Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chấp hành mệnh 
lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, các chiến trường trên toàn quốc đồng loạt 
tiến công địch phối hợp với chiến dịch Biên giới. 


588 


Chương Vĩ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI (9-10.1950) 


SCH phân khu 
CAO BẰNG 


CHÚ THÍCH 


“1> Quân ta 
P- kh» Quân địch 
CC ÖĐớt I chiến dịch 
C%x BgtIi chiến dịch 
C^ Đợt II chiến dịch 


CAO BẰNG 


Binh đoàn Sác-tông (Âu Phi 2d+ 
1đ ngụy) rứt khỏi Cao Bằng 
O*" 3-10-1950 


Tiêu diệt Đông Khê 
mở màn CŨ 

16 ~18-9-1950 

% Thủ) tượi 

Nà LhfÃ hấu: + 

SCH v ch VY 


ð khu A477 
7-10-1950 


Ì Khâu Luông x3 ca gốc? 


Lũng Phầy Và vả 
Tiêudi\to | 7 XU [ BmndoanLdPagd |... 
quân Lơ Pa-giơ 9H 
ð khu Cốc Xá _ n  ES 


548-10-1850 


Địch rút chạy khỏi Thất 
Khê và toàn bộ LK Biên 
giới (Na Sấm. Lạng Sơn. 
| Đình Lập, An Châu) 


từ 16-10 + 22-10-1950 


Nguôn: Viện Lịch sử Quân sự, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945-1954), Nxb. Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 201 1. 


589 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


Tại chiến trường Tây Bắc, từ ngày 12 đến ngày 17-9-1950, các 
Trung đoàn 148, 165 tiến đánh các đồn tiền tiêu của quân Pháp ở 
Pa Kha và đánh lui quân ứng chiến, bao vây Pa Kha. Ngày 20-9, 
quân Pháp rút khỏi Pa Kha, bộ đội ta truy kích đến Si Ma Cai, 
chiếm S¡ Ma Cai. Ngày 28-9, chúng rút khỏi Hoàng Su Phì. Ngày 
30-10, bộ đội ta bao vây Lào Cai, địch rút khỏi Mường Khương, 
Bản Tấu. Đến ngày 4-1 1-1950, quân Pháp rút khỏi Lào Cai và Sa Pa. 
Kết quả từ ngày 12-9 đến ngày 4-11-1950, hàng vạn dân và một 
phần vùng biên giới Tây Bắc được giải phóng. 


Ở chiến trường trung du, từ ngày 1 đến ngày 12-10-1950, quân 
Pháp tiến hành cuộc hành quân Phoque đánh lên Thái Nguyên để 
thu hút bộ đội chủ lực ta, nhằm đỡ đòn cho mặt trận Biên giới. 
Trung đoàn 246 bộ đội chủ lực cùng bộ đội địa phương và dân 
quân du kích đã đánh 42 trận, giết 470 lính, làm bị thương 100 lính, 
bắt 5 lính, thu 160 súng các loại. Ngày 10-10, địch rút khỏi thị xã 
Thái Nguyên. 


Tại chiến trường Liên khu III, Đại đoàn 304, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích hoạt động chia làm 2 đợt. Đợt I từ ngày 7 đến 
ngày 20-9-1950, Đại đoàn 304 đánh địch chủ yếu ở vùng Phát 
Diệm, tiêu diệt vị trí Chính Đại, bức rút 18 vị trí khác, phá khối 
chính quyền địa phương ở Yên Mô, Nga Sơn. Đợt 2 từ ngày 21-9 
đến ngày 8-10-1950, Đại đoàn 304 chuyển lên hoạt động ở Hà 
Nam, Hà Đông, diệt vị trí Hỏi Trung (Phủ Lý). Bộ đội địa phương 
và dân quân du kích các tỉnh tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng cùng 
phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt và bức rút 31 vị trí, tô chức 
phục kích và chống càn, diệt và bắt hơn 600 lính, thu nhiều vũ khí. 

Ở Bình Trị Thiên, chiến dịch Phan Đình Phùng đã kéo dài thêm 
2 tháng để phối hợp với Chiến dịch Biên giới. Bộ đội Trị Thiên đột 
nhập thị xã Quảng Trị (ngày 4-9), đánh mìn trên đường Huế - Đà 
Nẵng (5-9), chống càn ở Quảng Bình (ngày 5-9), góp phần tiêu hao 
và giam chân địch, không cho chúng điều quân chỉ viện cho chiến 
trường Bắc Bộ. 


3590 


Chương VI. Việt Nam dân chú cộng hòa xây dựng... 


Tại chiến trường Liên khu V, ngày 9-10, bộ đội mở chiến dịch 
Hoàng Diệu ở Bắc Quảng Nam, đánh địch ở Đà Nẵng, lật đỗ đoàn 
tầu trên đường Đà Nẵng - Huế. Trung đoàn 803 hoạt động mạnh ở 
Ninh Hòa - Khánh Hòa để phát động chiến tranh du kích. Kết quả 
diệt khoảng 600 lính, làm bị thương 300 lính, bắt 20 lính. 


Trên chiến trường Nam Bộ, Khu VII mở chiến dịch Bên Cát ở 
tỉnh Thủ Dầu Một từ ngày 8 đến ngày 13-10, kết thúc chiến dịch, 
bộ đội ta tiêu diệt một vị trí, ba tháp canh, diệt và làm bị thương 
500 lính, phá 2 đầu máy xe lửa, 23 xe cơ giới, thu 15 xe và 80 súng 
các loại. Khu VIII mở chiến dịch Cầu Ngang ở Trà Vinh từ ngày 
22-9-1950. Ta tiêu diệt hàng chục lô cốt, tháp canh, đánh chìm l6 
tàu thuyền, phá hủy nhiều đoạn đường giao thông tuyến Sài Gòn - 
Phnôm-Pênh. Phối hợp với chiến dịch Cầu Ngang, các tỉnh Khu 
VIII còn tổ chức đánh 93 trận, diệt 12 tháp canh, diệt và làm bị 
thương hơn 500 tên, thu 500 súng các loại. Từ ngày 4 đến ngày 14- 
10, quân và dân Khu IX mở chiến dịch Long Châu Hậu diệt 30 tháp 
canh, diệt khoảng 80 tên, phá sập nhiều cầu và đoạn đường giao 
thông, phá kế hoạch lập quân đội và chính quyền tay sai ở vùng 
theo đạo Cao Đài và Hòa Hảo tại Khu IX. 


Những hoạt động mạnh mẽ và rộng khắp của quân và dân các 
chiến trường trên toàn quốc là sự phối hợp nhịp nhàng, gắn bó với 
chiến dịch Biên giới, góp phần tiêu hao sinh lực địch, giam chân 
thu hút địch tại chỗ, ngăn không cho chúng chi viện cho chiến 
trường Bắc Bộ. Kết quả của những hoạt động đó đã góp phần cho 
chiến dịch Biên giới giành thắng lợi. 

4. Kết quả, ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên giới 

Sau 29 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Biên giới đã thu được 
kết quả to lớn. Ta diệt và bắt sống 8.296 lính địch, gồm 8 tiểu đoàn 
Âu - Phi tính nhuệ bậc nhất của quân đội Pháp và 2 tiểu đoàn quân 
đội tay sai (bắt sống 3.576 lính, trong đó có toàn bộ cơ quan chỉ 
huy của Binh đoàn Lepage và binh đoàn Charton), thu hơn 3.000 
súng các loại, 500 tấn đạn và hàng nghìn tấn quân trang, quân 
dụng. Ta giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


đến Đình Lập gồm 4.000km? bao gồm 5 thị xã (Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Hòa Bình), 13 thị trắn và nhiều vùng 
đất quan trọng khác với hơn 35 vạn dân. Tuyến biên giới phía Bắc 
dài 750km được khai thông liên lạc. Căn cứ địa Việt Bắc được mở 
rộng, hậu phương của cuộc kháng chiến đã nói liền với các nước xã 
hội chủ nghĩa. Thế bị bao vây bốn phía của ta đã được phá vỡ một 
mảng lớn, ta có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lực 
lượng về mọi mặt để đây mạnh kháng chiến tiến lên giành thắng lợi 
ngày càng to lớn. 

Chiến dịch Biên giới có ý nghĩa rất to lớn và toàn diện. Đây là 
lần đầu tiên bộ đội ta tập trung một binh lực quan trọng mở chiến 
dịch quy mô lớn, giành được quyền chủ động từ đầu đến cuối chiến 
dịch và đã giành toàn thắng. Chiến dịch Biên giới có ý nghĩa chiến 
lược hết sức quan trọng. Sau 4 năm liên tục kháng chiến chống thực 
dân Pháp, quân và dân ta đã giành một thắng lợi vang dội trên 
chiến trường, đập vỡ một hệ thống phòng thủ của địch, tiêu diệt các 
cụm cứ điểm lớn, diệt gọn hai binh đoàn thiện chiến của địch, giải 
phóng một khu vực đất đai rộng lớn và có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng. Thành quả của chiến dịch Biên giới đã đáp ứng kịp thời 
những yêu cầu cấp thiết của chiến lược, đã làm cho tình huống 
chiến tranh chuyển sang một thời kỳ mới. Nếu như chiến thắng 
Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 đã mở đầu cho giai đoạn cầm cự thì 
với chiến thắng Biên giới năm 1950, hình thái phản công cục bộ 
của cuộc kháng chiến đã bắt đầu xuất hiện. 


Thất bại của địch trong chiến dịch Biên giới là một thất bại có ý 
nghĩa chiến lược, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và 
địch theo hướng ngày càng có lợi cho ta. Sự thất bại của quân đội 
Pháp có ảnh hưởng quyết định đến số phận của Đông Dương và 
Điện Biên Phủ sau này. Thiệt hại của địch là hết sức to lớn, chưa 
từng có trong lịch sử xâm lược của quân đội Pháp tính đến năm 
1950. Số các đơn vị bị tiêu diệt chiếm tới 55% lực lượng động cơ 
chiến lược của địch tại Bắc Bộ (5/9 tiểu đoàn), 41% lực lượng cơ 
động chiến lược toàn Đông Dương (5/12 tiêu đoàn). Quá hoảng 
hốt về quân số thương vong, địch đã phải rút bỏ toàn bộ tuyến 


592 


Chương VI. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


phòng thủ của "Liên khu Biên giới"; rồi phải bỏ cả các khu vực 
quan trọng khác như Lào Cai, Hòa Bình, Thái Nguyên và hàng loạt 
đồn bốt ở vùng đồng bằng. 


Chiến thăng Biên giới đã phá vỡ âm mưu chính trị của địch. Kế 
hoạch lập các “Xứ tự trị” ở các vùng dân tộc Thái, Tày, Nùng, 
Mường của thực dân Pháp bị thất bại; Kế hoạch Revers cũng bị phá 
tan, không những không phong tỏa được biên giới mà chúng còn 
phải bỏ cả âm mưu củng có khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Hòn Gai 
- Lạng Sơn. 

Thắng lợi to lớn của chiến dịch Biên giới là một bước phát triển 
nhảy vọt về chất của quân và dân ta. Thực tiễn chiến đấu đã chứng 
tỏ sự trưởng thành của quân đội ta về chỉ đạo, chỉ huy, xây dựng, 
tác chiến và khả năng từ đánh phân tán nhỏ lẻ tiến lên đánh tập 
trung, hiệp đồng binh đoàn lớn. 

Chiến dịch Biên giới thăng lợi là nguồn động viên to lớn đối 
với quân và dân ta. Thắng lợi đó đã chứng tỏ đường lối kháng chiến 
đúng đăn và sáng tạo của Đảng, tăng thêm niềm tin tưởng và phấn 
khởi cho toàn quân và toàn dân vào sự nghiệp kháng chiến sẽ đi 
đến ngày toàn thắng. 

Thắng lợi của chiến dịch Biên giới còn có ý nghĩa quốc tế, là 
một đòn giáng mạnh vào âm mưu gây chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trảo giải 
phóng dân tộc trên thế giới. 

Kết quả và ý nghĩa to lớn của chiến dịch Biên giới nói riêng và 
chiến cục Thu - Đông năm 1950 nói chung đã tạo ra một bước 
chuyển biến mới của cục diện chiến trường. Ta đã giành quyền chủ 
động đánh địch trên chiến trường chính. Từ sau chiến dịch Biên 
giới, thế bao vây bốn phía của các thế lực đề quốc thực dân đã bị ta 
phá tan. Từ đây, chúng ta đã có điều kiện để thúc đây mọi mặt của 
cuộc kháng chiến phát triển thuận lợi, làm cơ sở để tiếp tục phấn 
đâu tiến lên giành thắng lợi mới ngày càng to lớn hơn trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


HÌNH THÁI TA VÀ ĐỊCH CUỐI NĂM 1950 


BẢN ĐỒ 3.2: CỤC DIỆN SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI NĂM 1950 


Nguồn: Viện Sư học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam 
tập X (1945-1950), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, tr. 627. 


594 


Chương VĨ. Việt Nam dân chủ cộng hòa xây dựng... 


Tóm lại, trải qua bốn năm liên tục chiến đấu và xây dựng trong 
hoàn cảnh đầy khó khăn thử thách, chiến trường bị chia cắt, bốn 
phía bị bao vây chặt chẽ nhưng cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam vẫn vững vàng và đạt được 
những bước phát triển. Chế độ dân chủ mới đã đưa lại độc lập, tự 
do và quyền sống thiêng liêng của người dân ngày càng được củng 
cố vững chắc từ Trung ương đến các địa phương và phát huy hiệu 
lực lớn lao trong cuộc sống kháng chiến. Trên tất cà các mặt trận 
chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội, nhân dân ta 
đều thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa đối với sự 
nghiệp kháng chiến. Ngành công nghiệp quốc phòng có nhiều tiền 
bộ với nhiều sáng kiến cải tiền kỹ thuật, nên kinh tế tự túc tự cấp đã 
vượt qua biết bao khó khăn thử thách hết sức nghiệt ngã của buôi 
đầu kháng chiến để vươn tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
của bộ đội, cơ quan và nhân dân. Nền giáo dục các cấp, nhất là 
công tác bình dân học vụ, y tế, văn hóa, xã hội được chú trọng. Nạn 
mù chữ bị đây lùi, người dân đã biết đọc, biết viết. Đời sống văn 
hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh hơn. Các tệ nạn do xã hội cũ 
để lại đã dần dần bị bài trừ ra khỏi đời sống xã hội. 

Thông qua quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng và 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chúng ta đã góp phần tích cực 
vào xây dựng hậu phương, thực hiện vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc. Với ý chí tự lực tự cường cao độ, chúng ta vừa triển khai 
đánh địch, vừa tô chức xây dựng lực lượng, củng cố hậu phương, 
làm nghĩa vụ quốc tẾ, tiễn công địch trên các mặt trận chính tr, 
quân sự, kinh tẾ, ngoại giao giành thắng lợi vang dội trong chiến 
dịch Biên giới và hoạt động tác chiến Thu - Đông năm 1950. Đó là 
cột mốc quan trọng đánh dấu sự thất bại chiến lược của địch, và là 
một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến của nhân dân 
ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã phá thế bao vây của thực 
dân Pháp, tạo nên một chuyển biến mới về cục diện chiến trường. 
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã gắn với hậu phương 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


lớn xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. Đó là nền tảng cơ sở quan trọng để sự nghiệp 
kháng chiến tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa. 


396 


LỜI KÉT 


Tình huống mà Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông 
Dương họp trong hai ngày 14 và 15-8-1945 dự báo đã xảy ra: Việt 
Nam giành được độc lập, nhưng đã không tránh được “cái trưởng 
hợp một mình đỗi phó với nhiêu lực lượng đồng minh (Tàu, Pháp, 
Anh, Mỹ) tràn vào nước ta và đặt Chính phủ của Pháp Đờ Gôn hay 
một chính phủ bù nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc"'. Các nước 
Anh, Mỹ và Trung Hoa Dân quốc đã nhân nhượng đẻ thực dân 
Pháp trở lại Đông Dương. 


Việc tổ chức Tổng tuyển cử theo chế độ phô thông đầu phiếu 
trong cả nước, ngay cả ở một số thành phố và tỉnh ly đã bị quân 
Pháp chiếm đóng đã chứng tỏ Chính phủ nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là Chính phủ hợp 
pháp duy nhất và đại diện chân chính của nhân dân Việt Nam. 
Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1946, cho tiến hành bầu cử 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân từ cấp tính đến cấp xã. 
Chân dung một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân lập ra 
lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được khắc họa một cách rõ nét. 
Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kiên quyết động 
viên nhân dân cả nước đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ chính 
quyền cách mạng, giữ vững nẻn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ, vừa phải vận dụng nhiều sách lược khôn khéo, mềm dẻo, 
linh hoạt theo tỉnh thần "đĩ bát biến ứng vạn biến", "hòa để tiến", 
nhằm gạt bớt kẻ thù, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng cho một 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 427. 


397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà hầu như chắc chắn sẽ 
phải tiến hành. 


Dựa vào sức mạnh quân sự, từ cuối năm 1945 đến cuối năm 
1946, quân Pháp đã vi phạm những điều mà Chính phủ của họ ký 
kết với Việt Nam dân chủ cộng hòa. Họ lần lượt chiếm đóng hầu 
hết các thành phố, thị xã, các đường giao thông huyết mạch, tiến 
hành "bình định" nhiều vùng nông thôn ở Nam Bộ, Nam Trung 
Bộ. Từ sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nỗ, quân Pháp 
lại lần lượt làm như vậy với Bắc Bộ. Quân Pháp mở rộng, xây 
dựng và củng cố các vùng chiếm đóng trên tất cả các mặt: chính 
trị, quân sự, kinh tế, với hy vọng tạo sức mạnh tiêu diệt Chính phủ 
Hỗ Chí Minh. 

Trong tình thế hiểm nghèo "ngàn cân treo sợi tóc”, vừa phải 
đối phó với thù trong giặc ngoài, vừa phải vực dậy đất nước với 
nên kinh tế bên bờ vực thăm, với vô vàn khó khăn chồng chất, việc 
đề ra những chính sách vừa kiên định vừa linh hoạt, cả về đối nội 
cũng như đối ngoại, để có thể đứng được, để kháng chiến, kiến 
quốc, đã chứng tỏ bản lĩnh phi thường của Đảng, Chính phủ và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Những thành quả trong lĩnh vực xây dựng và 
củng có chính quyền mới, trong xây dựng nền kinh tế và văn hóa 
kháng chiến, đặc biệt là những chiến thắng quân sự trong 4 năm 
đầu toàn quốc kháng chiến đã thể hiện sức sống mãnh liệt của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là sức sống của một dân tộc ":hà 
hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ". Nhân dân Việt Nam đã thể hiện ý chí và tinh thần 
"lúc bình thường cũng như khi nguy biến, nhất định không chia rễ, 
phải tỏ cho thể giới biết rằng: dân tộc Việt Nam ta đã thống nhất 
giành quyên độc lập thì cũng luôn luôn thông nhất liều chết giữ 
vững quyên độc lập áy"?. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4. Sách đã dẫn, tr.480. 


2. Tổng bộ Việt Minh hô hào quốc dân trong ngày độc lập. Văn kiện Đảng 
toàn tập, tập 7. Sách đã dẫn, tr. 570. 


398 


Lời kết 


Công cuộc kháng chiến, kiến quốc dưới sự lãnh đạo của Chính 
phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ rõ sức sống của mình, ngày 
càng lớn mạnh, ngày càng được nhân dân tín nhiệm, không chỉ ở 
vùng căn cứ kháng chiến, vùng tự do và hậu phương kháng chiến, 
mà còn cả ở những vùng địch chiếm đóng. Rút vào hoạt động bí 
mật nhưng Đảng Công sản Đông Dương vẫn giữ được quyền lãnh 
đạo, tiếp tục tuyên truyền giáo dục quần chúng, dùng sức mạnh của 
quần chúng làm chỗ dựa cho chính quyền nhà nước để xây dựng 
lực lượng, tiền hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài. 


Lần đầu tiên trong lịch sử, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân 
đương đầu với một đội quân nhà nghề được trang bị vũ khí hiện 
đại, có tiềm lực kinh tế mạnh hơn hắn như thực dân Pháp, Việt 
Nam dân chủ cộng hòa không những trụ vững mà còn làm phá sản 
chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, buộc 
được địch phải thay đổi chiến lược, từ "đánh nhanh thắng nhanh" 
sang đánh lâu dài, phải đối mặt với cuộc kháng chiến trường kỳ 
toàn dân toàn điện của dân tộc Việt Nam. 

Trong vòng vây của địch, trong thế giẳng co quyết liệt giữa ta 
và địch", chỉ dựa vào sức mình, ta đã xoay chuyên được tình hình, 
tạo được thế và lực có lợi cho ta. Đến khoảng giữa năm 1949, thực 
dân Pháp đã phải thừa nhận rằng không thể thắng được Việt Nam 
dân chủ cộng hòa bằng giải pháp quân sự”. 

Khi quân Pháp thực hiện kế hoạch càn quét, lắn chiếm, củng cố 
đồng bằng Bắc Bộ và các vùng địch hậu trên các chiến trường 
Trung Bộ và Nam Bộ, vừa dần dần quay về phòng ngự chiến lược 


1. Từ dùng thay cho "cẩm cự” của Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh trực 
thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - 
thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 10. 

2. Thừa nhận của Carpentier, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương từ 
tháng 9-1949. Theo Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính 
trị: Tổng kết Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - thắng lợi và bài 
học. Sách đã dẫn, tr. 10. 


599 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


vừa mở một số cuộc tiến công ra vùng tự do thì về phía ta, lực 
lượng đã có một sự trưởng thành về chất. Quân đội ta đây mạnh du 
kích chiến rồi chuyển từ du kích chiến lên vận động chiến, tiến 
hành một số chiến dịch theo kiểu chiến tranh chính quy với quy mô 
nhỏ và vừa. Lực lượng kháng chiến của toàn dân ở vùng tự do, nơi 
chế độ dân chủ mới với nền kinh tế mới, nền văn hóa mới từng 
bước được xây dựng và cả lực lượng kháng chiến ở vùng địch hậu 
đều được huy động. Ta đã có thể xây dựng được các binh đoàn 
quân chủ lực, tích cực phản công và phát triển tiến công địch. 


Sự lớn mạnh của Việt Nam dân chủ cộng hòa đã làm rạn nứt 
và bẻ gãy hệ thống phòng thủ của phía Pháp ở vùng biên giới Việt 
- Trung mà chiến thắng Biên giới Thu - Đông năm 1950 là chiến 
thắng có tính quyết định. Lần đầu tiên quân đội Việt Nam dân chủ 
cộng hòa mở chiến dịch tiến công lớn vào một tuyến phòng thủ 
mạnh của đối phương, tiêu diệt được một lực lượng tinh nhuệ của 
địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn gồm nhiều địa bàn 
chiến lược quan trọng. Chiến thắng Biên giới năm 1950 thể hiện 
bước trưởng thành vượt bậc của cuộc chiến tranh nhân dân, đưa 
cuộc kháng chiến bước sang một giai đoạn mới, tạo điều kiện làm 
thay đổi rõ rệt cục diện chiến tranh. Lực lượng vũ trang nhân dân 
gồm ba thứ quân, vừa xây dựng vừa chiến đấu, trưởng thành trong 
chiến đấu, đã dám đánh và đã thắng đội quân nhà nghề của thực 
dân Pháp. 

Với chiến thắng Biên giới, căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc 
được mở rộng và củng có, trở thành vùng tự do hoàn chỉnh. Liên 
lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ và Liên khu IV trở nên 
thông suốt. Cánh cửa liên lạc với thế giới bên ngoài được mở. Hậu 
phương của Việt Nam dân chủ cộng hòa nối liền với nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa, với Liên Xô và các nước dân chủ khác ở 
Đông Âu. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng đã có thể giao 
lưu trên nhiều phương diện với các lực lượng yêu chuộng hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 


600 


Lời kết 


Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thoát khỏi vòng vây của các thế 
lực đề quốc phản động và hiểu chiến bên ngoài, có điều kiện tận 
dụng sự giúp đỡ của các nước bạn bè, có khả năng chủ động tiến 
công địch trên chiến trường chính bằng nhiều cách đánh phù hợp 
và hiệu quả. Tương quan lực lượng giữa hai phía trong cuộc chiến 
tranh đã có thay đổi đáng kẻ. Thắng lợi này đặt cơ sở và niềm tin 
cho thắng lợi của toàn bộ cuộc kháng chiến. 
* 


* * 


Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ tháng 9-1945 đến cuối năm 
1950 phản ánh một chặng đường gian nan, khắc nghiệt mà mọi 
người dân Việt Nam đã phải ném trải, thể nghiệm. Từng cá thể dần 
dần nhận ra chỗ đứng của mình trong tiến trình lịch sử dân tộc. 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đứng vững và trưởng thành 
về mọi mặt. Càng ngày người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn chỉ 
có Việt Nam dân chủ cộng hòa mới là lực lượng đại diện cho quyền 
lợi chân chính của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vì nền độc lập 
và thống nhất thật sự của Việt Nam. Chính sách “dùng người Việt 
đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực dân 
Pháp từng bước bị phá sản. 

Nhìn lại. chúng ta thấy rằng bước chuyển về thực lực của đất 
nước, cũng như về nhận thức của nhân dân Việt Nam trong giai 
đoạn lịch sử đầy biến có này đã có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
với toàn bộ cuộc kháng chiến, từ lúc bắt đầu cho đến khi giành 
thắng lợi hoàn toàn vào mùa Hè năm 1954. 


601 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


IL TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 


A. Văn kiện của Đảng, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000-2001. 

* Tập 8: 1945-1947, Hà Nội, 2000. 
* Tập 9: 1948, Hà Nội, 2001. 
* Tập 10: 1949, Hà Nội, 2001. 
* Tập 11: 1950, Hà Nội, 2001. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2002. 

* Tập 4: 1945-1946, Hà Nội, 2002. 
* Tập 5: 1947-1949, Hà Nội, 2002. 
* Tập 6: 1950-1952, Hà Nội, 2002. 

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn 
phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, 
tập L Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. 

4. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập I 
(1945-1977), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. 

5. Lê Duẩn, Một uài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960. 


602 


Tài liệu tham khảo 


6. Lê Duẩn, Dưới lá cờ uẻ uang của Đảng, 0ì độc lập, tự do, 
uì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thống lợi mới, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970. 

7. Trường Chinh, Bèn uề cách mạng Việt Nam, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 1956. 


8. Trường Chinh, Kháng chiến nhất định thắng lợi, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1959. 


9. Trường Chinh, Việt Nam 40 năm đấu tranh uà thắng lợi, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985. 


10. Võ Nguyên Giáp, Chiến tranh nhân dân uà Quân đội 
nhân dân, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. 


11. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong uòng uây. 
Hồi ức, Hữu Mai thể hiện, Nxb. Quân đội nhân dân - Nxb. 
Thanh niên, Hà Nội, 1995. 


12. Võ Nguyên Giáp, Những binh nghiệm lớn của Đảng ta uề 
lãnh đạo đấu tranh uũ trang uà xây dựng lực lượng uũ 
trang cách mạng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961. 


13. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí 
Minh uà con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000. 

14. Đại tướng Lê Trọng Tấn, 7T Đóng Quan đến Điện Biên. 
Hồi ức, Đỗ Thân ghi, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994. 


B. Những tài liệu lưu trữ 


15. Báo cáo của Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu I 
uê 1000 ngày kháng chiến từ 19-19-1946 đến 5-1948. Cục 
Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Liên khu ủy 
Việt Bắc và các khu ủy tiền thân. Ðvbaq số 74. 

16. Báo cáo của Ty Công an Lưỡng Hà số 59/NTGT ngày 18-6- 
1948. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ số 966. 


603 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


17. Báo cáo của Công an khu Hà Nội: Tổng kết tình hình 
ngụy quyên năm 1952. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 960. 


18. Báo cáo của Uỷ ban Kháng chiến hành chính Liên khu 
Việt Bắc gửi Hội đông Quốc phòng tối cao uà Bộ Nội uụ số 
ð46/PA401 ngày 16-6-1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 954. 

19. Báo cáo hoạt động của Nha Công an từ tháng 10-1949 đến 
tháng 3-1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 921. 


20. Báo cáo của Nha Công an Trung ương số 138 NCATL 
ngày 10-11-1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 896. 


21. Báo cáo tình hình uiện trợ Mỹ cho Pháp ở Đông Dương 
của Nha Công an Trung ương năm 1950. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 986. 


22. Báo cáo của Nha Công an Trung ương số 1931 NCA/TB 
ngày 22-11-1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 896. 


23.Báo cáo thành tích giáo dục Việt Nam từ Cách mạng 
Tháng Túm đến tháng 6-1954 của Bộ Giáo dục. Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 
2412. 


24. Báo cáo của Nam Bộ. Sở Nông chính Liên khu Việt Bắc, 
Liên khu IV uề tình hình nông nghiệp năm 1948, 1949. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ số 1848. 


25. Báo cáo năm 1950 của Uỷ ban Kháng chiến hành chính 
miền Nam Trung Bộ. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IH, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 187. 

26. Báo cáo của Ủy ban Kháng chiến "Bổ sung tình hình điều 
tra chuẩn bị tiếp quản ngành thuế”. Lưu trữ Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Hồ sơ 91/1954. 


604 


Tài liệu tham khảo 


21. Báo cáo số 2 BC/]I ngày 12-11-1949 uà Báo cáo số 463 
BC/DB ngày 25-12-1949 của Ty Công an Hà Nội. Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia HI, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 
số 921. 


28. Báo “Le song” ngày 11-2-1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2002. 


29. Báo cáo của Ủỷ ban Kháng chiến hành chính Hà Nội uể 
hoạt động giáo dục bù nhìn uà tình hình các giáo sư 
trường Chu Văn An. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 979. 

30. Báo cáo của Tổng Giám đốc Việt Nam Công an uụ số 
122/NCB3 ngày 1-4-1951. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 979. 


31. Báo cáo thành tích uề công tác công an trong 8 năm kháng 
chiến (1946-1954) của Bộ Công an. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 927. 


32. Báo cáo một năm kháng chiến (12-1946 đến 12-1947) của 
UBKCHC Khu 12. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2000. 


33. Báo cáo thành tích quân sự trong 8 năm khúng chiến (1946- 
1954). Trung tâm Lưu trữ Quốc gia HII, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1373. 


34. Báo cáo số 206-CV ngày 28-2-1948 uê sự tổ chức Hội đông 
an dân. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 960. 

35. Báo cáo thành tích công tác ngoại giao trong 8 năm kháng 
chiến (1946-1954) của Bộ Ngoại giao. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1508. 

36. Báo cáo của Cục Dân quân - Bộ Quốc phòng uề uiệc xây 
dựng lực lượng uũ trang năm 1948-1949. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1012. 


605 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


31. Báo cáo của Cục Dân quân - Bộ Quốc phòng uề tình hình 
xây dựng các lực lượng uũ trang, dân quân du bích uà bộ 
đội địa phương năm 1949-1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1430. 


38. Báo cáo của Uỷ ban Kháng chiến hành chính miên Nam 
Trung Bộ (Liên khu V) uề tình hình Tây Nguyên từ sau 
Cách mạng Tháng Tóm 1945 đến năm 1949. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 183. 


39. Biên bản Hội nghị kửnh tế tài chính Liên khu TT ngày 11-2- 
1950. Trung tâm Latu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ số 1727. 


40. Báo cáo thành tích nông lâm nghiệp trong 8 năm khúng 
chiến (1946-1954) của Bộ Canh nông. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1839. 


41. Báo cáo của Bộ Kinh tế uê thành tích kừnh tế đã đạt được từ 
sơu Cách mạng Tháng Tám đến năm 1950. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia HI, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1915. 


42. Báo cáo của Bộ Lao động trong 8 năm kháng chiến (1946- 
1954). Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 2324. 

43. Báo cáo thành tích uê công tác tài chính trong 8 năm 
kháng chiến (1946-1954) của Bộ Tùi chính. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2072. 

44. Báo cáo tình hình hoạt động của Bộ Giao thông công chính 
từ 19-8-1945 đến 19-5-1949 uò năm 1949. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2220. 

45. Báo cáo thành tích công tác y tế trong công cuộc xây dựng uà 
kháng chiến giữ nước (1945-1955) của Bộ Y tế. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2514. 

A6. Báo cáo của Ty Bưu điện đặc biệt ATK - Nha Bưu điện - Vô 
tuyến điện. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 32. 


606 


Tài liệu tham khảo 


41. Báo cáo của Bộ Thương nghiệp uề hoạt động uà thành tích 
công thương nghiệp trong 9 năm kháng chiến uà 2 năm 
hòa bừnh. Phòng Lưu trữ Bộ Thương mại, phông Bộ Ngoại 
thương, Hồ sơ số 19. 


48. Biên bản Hội nghị Bao uây kinh tế địch Liên khu IV ngày 
25-12-1948. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, phông Phú 
Thủ tướng, Hồ sơ số 2029. 


49. Báo cáo bao uây phú hoại kinh tế địch năm 1950 của Bộ 
Nội uụ số RA-TU/TP. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2004. 


50. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Văn hóa - Văn nghệ 
Việt Nam năm 1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II], 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2409. 

51.CbhÌ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng số 132 
TC/TW ngày 5-7-1949 uề công tác Hò Giang. Tài liệu lưu 
tại phòng Lưu trữ Tư liệu Viện Lịch sử Đảng, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 


52. Chủ trương để án báo cáo của Bộ Canh nông uê tình hình 
đổi công, hợp công, hợp tác xã trong các năm từ năm 1947 
đến năm 1952. Trung tâm lưu trữ quốc gia HI, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1888. 


53. Chương trùnh báo cáo uề tình hình hoạt động của Bộ Giao 
thông công chính năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2221. 


54. Chương trừnh báo cáo của Bộ Kinh tế uề tình hình hoạt 
động năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông 
Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1914. 

55. Công uăn uê uiệc uiện binh của Pháp đến Nam Bộ các 
tháng 5-6-7-8/ 1949, số 1ã81 CT/QS ngày 17-11-1949 của 
Việt Nam Công an uụ. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1458. 


607 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


56. Công uăn của Bộ Kinh tế uề uiệc thành lập Ban điều tra 
binh tế Liên khu III uà báo cáo từnh hình Liên khu III 
năm 1948. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 1275. 


57. Hoạt động của ngụy quyên ở miền Nam Trung Bộ. Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 
số 187. 


58. Kế hoạch, báo cáo của Bộ Kinh tế uê tình hình sản xuất 
công nghệ uà tiểu công nghệ 1950-1952. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1944. 


59.Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Chính phủ năm 1948. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ A, Q004° H001. 


60. Nghị quyết Hội đông Chính phủ tháng 9-1949. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hỗ sơ A, 
Q009 H001. 


61. Nghị quyết Hội đồng Chính phủ tháng 12-1949. Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ A, 
Q011 H001. 


62. Nghị quyết Hội đồng Chính phủ tháng 4-1950. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia IIL phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ A, 
Q013 H002. 

63. Nghị quyết Hội đồng Chính phủ tháng 5-1950. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ A, 
Q014 H002. 

64. Nghị quyết Hội đông Chính phủ ngày 8, 9, 10-7-1950. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia HII, phông Phủ Thủ tướng, 
Hồ sơ A, Q015 H002. 


65. Phương hướng hoạt động uà kết quả công tác 1945-1950 
của Bộ Y tế: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 2508. 


608 


Tài liệu tham kháo 


66. Phụ lục báo cáo 6 tháng đầu năm 1950 uê tình hùnh ngụy 
quyên ở các tỉnh Liên khu III Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 954. 


61. Số liệu thống bê theo niên giám uê công điền, công thổ uò 
tạm cấp ruộng đất năm 1948. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1333. 


68. Tnh hình kinh tế Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1689. 


69. Tình hình ngụy quyên ở các tỉnh Liên khu III trong 6 
tháng đầu năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 954. 


70. Tập tài liệu uê tổ chức tài chính, chế độ thuế khóa của 
chính quyên ngụy uè sự đối phó của ta trong các năm 
1949-1953. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


11. Tập tài liệu uê tổ chức tài chính uà tiên tệ trong chính phủ 
Bỏdo Đại uò Pháp ở Việt Nam. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 966. 


72. Tập tài liệu uê hệ thống tổ chức bộ máy hành chính của 
Pháp ở Đông Dương trong các năm 1949-1951. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 940. 


73. Tập tài liệu của Phòng kháng chiến Bộ Tổng chỉ huy 
Quân đội nhân dân Việt Nam uê tổ chức chính quyên 
bù nhìn của Pháp. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 951. 

74. Tộp sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy ngụy quyên Việt Nam 
1948-1951. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ 
Thủ tướng, Hồ sơ số 952. 


75. Tập tài liệu uê tình hình tổ chức bộ máy uà hoạt động của 
ngụy quyên Bắc phần 1948-1952. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 954. 


609 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


76. Tập tài liệu uê tình hình tổ chức bộ máy uà hoạt động của 
chính phủ bù nhìn năm 1948-1952. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 960. 


71. Tộp tài liệu của Pháp uê uấn đê Đông Dương năm 1945- 
1954 (Tài liệu tham khảo). Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1604. 


78. Tập biên bản các Hội nghị uê kinh tế của Ủy ban Kháng 
chiến Hành chính Liên khu IV năm 1949. Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia HII, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1737. 


79. Tộp chương trình, biên bản Hội nghị uà báo cáo uê tình 
hình kinh tế tài chính của Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
miền Nam Trung Bộ (Liên khu V) năm 1950. Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1748. 


80. Tòi liệu uê hình hùnh hoạt động binh tế của địch ở Đông 
Dương uà của ta từ ngày toàn quốc kháng chiến đến năm 
1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1912. 


81. Tộp tài liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam uê 
phong trào công nhân Việt Nam từ ngày toàn quốc kháng 
chiến đến năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2340. 

82. Tóp tài liệu uề hoạt động của Chính phủ nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa uàù tình hình chính trị ở Việt Nam từ năm 
1945-1954. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 23. 


83. Tộp tài liệu uê tổ chức, xây dựng uà quản trị, cấp dưỡng 
cho bộ đội địa phương uà dân quân du kích ở miền Nam 
Trung Bộ uà Nam Bộ từ 1946-1950. Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1440. 


84. Tộp báo cáo của Ban TYung ương bao uäy kứnh tế địch uà 
tình hình công tác năm 1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc 
gia III, phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 2002. 


610 


Tài liệu tham khảo 


85. Tình hùnh kứnh tế Việt Nam trong 3 năm toàn quốc kháng 
chiến. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phủ Thủ 
tướng, Hồ sơ số 1689. 


86. Tình hình học chính Pháp ở Trung Việt từ tháng 3 đến 
thúng 6 năm 1949. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 979. 


8. Tài liệu uê tình hình các dân tộc thiểu số trong toàn quốc 
của Bộ Nội uụ năm 1950. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1110. 

88. Tập tài liệu uê những đê nghị giải quyết chấm dút chiến 
tranh Việt- Pháp, lập lại hòa bình của Chính phủ uà Hồ 
Chủ tịch (1947-1953). Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ÏIII, 
phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ số 1589. 


C. Sách, báo, tạp chí 


89. Ban Chấp hành Đảng bộ Liên khu I, Tổng kết công tác 
trong uùng địch tạm chiếm. Xuất bản năm 1949. 


90. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh, Tổng kết cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp - thắng lợi uà bài học, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. 


91. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính 
trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - thống 
lợi uà bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. 


92. Ban Nghiên cứu lịch sử Quân đội, Lịch sử Quân đội nhân 
dân Việt Nam, tập Ï, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1994. 


93. Ban Nghiên cứu lịch sử Đăng Trung ương, Năm mươi 
năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1979. 

94. Ban Nghiên cứu lịch sử Đẳng Trung ương, Sơ thỏo lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1984. 


611 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


95. Bảo tàng cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam độc lập 
1941-1945, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2000. 


96. Báo Cứu quốc năm 1945, 1946. 


97. Bộ Quốc phòng - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - 
Kinh tế, Lịch sử Quân giới Việt Nam thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp (1945-1954), Nxb. Lao động, Hà Nội, 1990. 


98. Bộ Tổng tham mưu - Ban Tổng kết - Biên soạn lịch sử, 
Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong bháng chiến chống Pháp 
(1945-1954). Đại tá Phan Văn Cẩn (Chủ biên). 


99. Bộ Tư lệnh Quân khu I, Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm 
Uuụ chiến lược quân sự của Liên khu Việt Bắc trong kháng 
chiến chống Pháp (1945-1954), tập I, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1990. 

100. Bộ Tư lệnh Quân khu II, Tây Bắc lịch sử kháng chiến 

chống thực dân Pháp (1945-1954). Xuất bản năm 1990. 
101.Bộ Thương mại và Du lịch, Biên niên sự hiện Ngoại 
thương Việt Nam 1945-1990. Xuất bản năm 1992. 

102. Bùi Đình Thanh, 20 năm nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Nxb. Khoa học, Hà Nội, 1966. 

108.Cao Văn Lượng (Chủ biên), Lịch sử cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của quân uà dân bkhu Tây Bắc 
(1945-1954), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. 

104. Cao Văn Lượng, “Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, Tạp chí Nghiên 
cứu lịch sử, 1986, số 5. 

105. Công báo năm 1945. 

106.Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự biện lịch sử 
(1919-1945), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000. 

107. Đại tá Nguyễn Viết Tá (Chủ biên), Miền Đông Nam Bộ 
kháng chiến (1945-1975), tập I, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1990. 


612 


Tài liệu tham khảo 


108. Đặng Phong, Lịch sử kính tế Việt Nam 1945-2000, tập I: 
1945-1954, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002. 


109. Đặng Trần Cầu, “Thông tin liên lạc từ sau Cách mạng 
Tháng Tám đến kháng chiến chống Pháp thắng lợi 
(1945-1954), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 1960, số 126. 


110. Đặng Văn Long, Người Việt ở Pháp 1940-1954. Tủ sách 
nghiên cứu, xuất bản năm 1997. 


111.Đào Văn Tập (Chủ biên), 3ã năm kinh tế Việt Nam 
(1945-1980), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980. 


112.Đặng Văn Việt, Đường số 4 con đường lửa, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1990. 


113. Hải Phòng kinh tế tuần báo năm 1949. 


114. Học viện Quan hệ Ngoại giao, 50 năm ngoại giao Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học ngày 22-8-1995. 


115. Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình Lịch sử kháng 
chiến chống Pháp khu tả ngạn sông Hồng, Lịch sử 
kháng chiến chống Pháp khu tả ngạn sông Hồng 1945- 
1955, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. 

118. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam..., Cuộc chiến đấu của 
Liên khu II - Đống Đa - Quận V Hà Nội, Nxb. Văn hóa 
Thông tin, 2001. 

117.Lê Hữu Chỉnh (Chủ biên): Kinh tế thương nghiệp nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, tập I, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
1962. 

118. Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, 
tập TII (1945-2000), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001. 

119. Lê Quốc Sử, Một số uấn đề uề lịch sử kứnh tế Việt Nam, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998. 


613 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


120.Lê Trung Dũng - Nguyễn Ngọc Mão (Đồng Chủ biên), 
Thế giới những sự biện lịch sử thế kỷ XX (1946-2000), 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001. 

121.Lê Văn Đạt, Vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1945-1954). Dự thảo luận án Tiến 
sĩ Lịch sử, Hà Nội, 2002. 

122. Lê Văn Hiến, Nhật ký một Bộ trưởng, tập I, II, Nxb. Đà 
Nẵng, 1995. 

123. Lê Vân, Những ngày sống bên hàng binh châu Âu. Báo 
cáo Hội thảo "Hàng binh tham gia kháng chiến trong 
hàng ngũ quân đội Việt Nam" do Viện Goethe Hà Nội tổ 
chức ngày 8 và 9-1-2001. 

124. Lịch sử bình dân học uụ ở Việt Nam, tập I (1945-1960). 
Ban viết Lịch sử bình dân học vụ xuất bản, 1977. 

125. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh uà phong 
trào thanh niên Việt Nam, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2001. 

126. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến 
(1945-1975), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994. 

127. Lưu Văn Lợi, Chính sách địch uận của Việt Nam uà uấn 
đề hàng binh Đức. Báo cáo Hội thảo “Hàng binh tham 
gia kháng chiến trong hàng ngũ quân đội Việt Nam” do 
Viện Goethe Hà Nội tổ chức ngày 8 và 9-1-2001. 


128. Mùa thu rồi ngày hăm ba, tập 9: Độc lập hay là chết, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. 


129. Nam Bộ thành đồng Tổ quốc đi trước uê sau, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 


180.Nam Trung Bộ kháng chiến 1945-1975, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2006. 


131.Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam 
thời Pháp thuộc, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1959. 


614 


Tài liệu tham khảo 


132.Nguyễn Dy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 


133.Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 
1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 

134.Nguyễn Hồng Thạch, Phóúp tái chiến Đông Dương uà 
chiến tranh lạnh, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội, 2004. 


135. Nguyễn Hoài, “Một số tài liệu về việc thực hiện phương 
châm tự lực cánh sinh trong thời kỳ kháng chiến 1945- 
1954”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 1965, số 80. 


136.Nguyễn Hoài, “Về công tác binh vận trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”, Tạp chí Nghiên 
cứu lịch sử, 1967, số 97. 


137.Nguyễn Hữu Hợp - Nguyễn Quang Toàn, Giai cấp công 
nhân Việt Nam thời kỳ 1945-1954, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1987. 


138. Nguyễn Hữu Hợp, “Trở lại vấn đề đấu tranh ngoại giao 
giữ vững và củng cố cách mạng, tranh thủ chuẩn bị cuộc 
kháng chiến toàn quốc (9-1945 đến 12-1946)”, Tạp chí 
Nghiên cứu lịch sử, 198G, số 5. 

189. Nguyễn Khánh Toàn (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, tập 
H (1858-1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004. 

140. Nguyễn Khắc Đạm, Những thủ đoạn bóc lột của tư bản 
Pháp ở Việt Nam, Nxb. Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1957. 
141.Nguyễn Kiến Giang: Việt Nam năm đầu tiên sau Cách 

mạng Thúng Tám. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961. 

142. Nguyễn Mạnh Tùng, Công cuộc xóa nạn mù chữ uà bổ 
túc uăn hóa ở Bắc Bộ (1945-1954), Luận án Phó Tiến sĩ 
Khoa học Lịch sử, Hà Nội, 1996. 

143.Nguyễn Minh Phụng, “Vài nét về tỉnh thần tự lực tự 
cường của Khu IX trong kháng chiến chống Pháp”, Tạp 
chí Lịch sử quân sự, 2003, số 2. 


615 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


144.Nguyễn Ngọc Minh, “Nhìn lại cuộc đấu tranh xây 
dựng tiền tệ độc lập của ta trong kháng chiến”, Tạp 


chí Nghiên cứu Kinh tế, 4-1964, số 20. 


145. Nguyễn Ngọc Minh, “Kinh tế Việt Nam trong 9 năm kháng 
chiến chống đế quốc xâm lược”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 
1964, số 22. 


146. Nguyễn Quang Ân, Việt Nam những thay đổi địa danh 
uò địa giới hành chính (1945-2002), Nxb. Thông tấn, Hà 
Nội, 2003. 

147. Nguyễn Thị Kim Xuân, “Chiến tranh Đông Dương qua 
nguồn tư liệu của Pháp”, Tạp chí Lịch sử quân sự năm 
20029, số 3, 4, 5, 6. 


148.Nguyễn Thị Hạnh, “Tài chính Nam Bộ trong kháng 
chiến chống Pháp”, Tạp chí Xưa uà Nay, 1998, số 9. 


149. Nguyễn Thanh Xuân, Quá trừnh ra đời uà phát triển đạo 
Cao Đài từ năm 1926-1975, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Hà 
Nội, 2003. 


150. Nguyễn Tố Uyên, Công cuộc bảo uệ uà xây dựng chính 
quyên nhân dân Việt Nam trong những năm 1945-1946, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999. 

151.Nguyễn Việt, Nam Bộ uà Nam phần Trung Bộ trong 2 
năm đầu kháng chiến (1945-1946), Nxb. Văn - Sử - Địa, 
Hà Nội, 1958. 

152. Nguyễn Trọng Hậu, Hoợ động đối ngoại của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa thời kỳ 1945-1950, Luận án Tiến 
gĩ Lịch sử, Hà Hội, 2001. 

153. Nhiều tác giả, Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp (1945-1954), Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. 

1ỗ4. Nghiêm Xuân Yêm - Lê Thanh Nghị..., Nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa sự nghiệp kinh tế uà uăn hóa 1945- 
1960, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960. 


616 


Tài liệu tham khảo 


155. Nghiêm Xuân Yêm - Đặng Trần Khoa..., Mười năm xây 
dựng kinh tế của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nxb. 
Sự thật, Hà Nội, 1957. 


156. Phan Kim Thanh, Công thương nghiệp Hò Nội thời kỳ 
thực dân Pháp tạm chiếm (2-1947 đến tháng 10-1954), 
Nxb. Hà Nội, 2002. 


157.Phạm Quang Toàn, Vời nét uê phong trào đấu tranh 
của thanh niên học sinh sinh uiên uùng tạm bị chiếm 
trong thời kỳ kháng chiến (1946-1954), Tạp chí Nghiên 
cứu lịch sử, 1964, số 59. 


158.Phạm Quang Toàn, Phong tròo công nhân Việt Nam 
uùng tạm bị chiếm trong thời kỳ kháng chiến (1945- 
1954), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 1965, số 74. 

159.Phạm Văn Sơn, Việt Nam tranh đấu sử, Nxb. Vũ 
Hùng, Hà Nội, 1950. 


160.Phạm Văn Sơn, Việt Nam hiện đại sử yếu, Nxb. 
Thanh Bình, 1952. 


161.Phạm Văn Thọ, Củng cố hơn nữa tiên tệ của ta, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1959. 


169. Phan Huy Thiệp..., Bước đầu tìm hiểu một số uấn đề uê 
sự chÌ đạo nghệ thuật quân sự của Đảng trong chiến dịch 
Biên giới Thu Đông 1950, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 
1980, số 2. 

168. Phan Ngọc Liên, “Quan hệ Việt - Mỹ trong những năm 
1945-1954”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 1994, số 9. 


164. Phân viện Lịch sử Quân sự, Chiến dịch tấn công Biên 
giới 1950, Học viện Quân sự cao cấp, 1979. 

165. Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993. 

166. Quân khu III, những trận đánh trong kháng chiến chống 
Pháp 1945-1954, tộp I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1991. 


617 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


167. Quân khu Thủ đô, Thủ đô Hà Nội lịch sử kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1945-1954), Nxb. Hà Nội, 1986. 


168. Tổng cục Hậu cần, Tổng kết công tác của Cục thuộc Tổng 
cục Cung cấp trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, 
Tổng cục Hậu cần, 1983. 


169. Thỏa hiệp Auriol - Bảo đại 8-3-1949, Văn hóa liên hiệp, 
Paris, 1949. 


170. Thư gửi đông bào tản cư. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch, tập I, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1956. 


171.Trần Quỳnh Cư..., Việt Nam những sự kiện lịch sử 
(1945-1975), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2002. 


172. Trần Tiêu, “Cả nước chỉ viện tiền tuyến miền Nam trong 
năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp”, Tạp chí 
Lịch sử quân sự, 1987, số 18. 

178. Trần Trọng Vực, “Sản xuất thuốc kháng sinh trong kháng 
chiến chống Pháp”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2002, số 4. 
174. Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Việt Nam - ASEAN quan hệ 
đa phương uà song phương, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2004. 

175.Vũ Huy Phúc (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam 1858-1896, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. 

176. Vũ Quang Hiển, Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở 
đồng bằng Bắc Bộ (1946-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2001. 

177. Vũ Quang Hiển, Một số căn cứ du kích ở đông bằng Bắc 
Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Nxb. 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001. 

178. Vũ Ngọc Khuê, Vấn đề tài chính của chúng ta, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1958. 

179. Viện Khoa học tài chính, Lịch sử tài chính Việt Nam, tập 
1, Viện Khoa học Tài chính, 1995. 


618 


Tài liệu tham khảo 


180. Viện Kinh tế học, Kinh tế Việt Nam từ Cách mạng tháng 
Tám đến kháng chiến thắng lợi (1945-1954), Nxb. Khoa 
học, Hà Nội, 1966. 


181. Viện Kinh tế học, GS. Đào Văn Tập (Chủ biên), 45 năm 
binh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1990. 


182. Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, Một số uấn đề lịch sử kháng chiến chống thực dân 
Pháp ở Liên khu IV (1945-1954), Hà Nội, 2000. 


188. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến 
chống thực dân Pháp 1945-1954, tập Lj Nxb. Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1994. 


184.Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: 50 năm Quân đội 
nhân dân Việt Nam (Biên niên sự kiện). Nxb. Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1995. 

185. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
uề xây dựng quân đội nhân dân, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1996. 

186. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến 
chống thực dân Pháp của quân uò dân Liên khu IV 
(1945-1954), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. 

187. Viện Nghiên cứu tiền tệ tín dụng và ngân hàng, Những 
năm, thúng thử thách trong thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945-1954 (Hồi ký uề Ngân hòng), 1982. 

188. Viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh uới công tác ngoại giao, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990. 

189. Viện Thống kê và khảo cứu kinh tế Việt Nam, Việt Nam 
binh tế tập san, tháng 8 đến tháng 11-1953. 

190. Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975), 
tập L Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990. 


191. Việt Nam dân quốc công báo năm 1945, 1946. 
619 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


I. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 


A. Tiếng Anh 
192.Arechimedes L. A. Patti, Why Vietnam? Prelude to 


Americas Albatros, Berkely: Dniversity of California 
Press, 1990. [Tợi sao Việt Nam? Lê Trọng Nghĩa dịch. 
Nxb. Đà Nẵng, 2001]. 


193.Gabriel Kolko: Andtomy of a uar, Vietnam, the United 


194. 


States and the Modern Historical Expertence. Pantheon 
Book, New York, 1985. [Giii phẫu một cuộc chiến tranh, 
Việt Nam, Mỹ uàò kinh nghiệm lịch sử hiện đại. Nguyễn 
Tấn Cưu dịch. Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 20031]. 
Pitd Apulơ, Nước Mỹ uà Đông Dương từ Rudơuen đến 
Níchxơn. Vũ Bách Hợp dịch. Nxb. Thông tin lý luận, Hà 
Nội, 1987. 


195. Fal Bernard, The Vietminh regưne  GoUerment qnd 


196. 


qdministration tr the democrofic republic oƒ Vietnam. [ssued 
JoinntÌy with the Institute of Paciũc relations. April, 1954. 
Dnued Siates - Vietnam RHelations 1945-1967. U.S. 
Government printing office, Washington, 1971. 


197.Steinn Tonnesson, The Vietnamese Reuolution oƑ. 1945 


(Rooseuelt, Ho Chỉ Minh and De Gaulle in a Worid dat 
War), International Peace Research Institute, Oslo. Sage 
Publictions, London, Newbury Park, New Delhi, 1991. 


198. William J. Duiker, Hồ Chí Minh, Hyperion, New York, 


2000. Bản dịch của Phòng Phiên dịch Bộ Ngoại giao, 5- 
2001. 


B. Tiếng Pháp 
199. Alain Ruscio, Cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương 


620 


(1945-1954). Bruxelles. Nxb. Complexe, sưu tập ký ức 
của thế kỷ, 1992. 


Tài liệu tham khảo 


200. Annudrre Statistique de Ì'Indochine, 1948. 
201. Annudatre Statistique de Ï Indochine, 1949. 
202. Annudaire Statistique de Ì'Indochine, 1950. 
203. Annudtre Statisttque dụ Vietnam, 1950. 
204.Annudarre Statistique dụ Vietnam, 1983. 


205. 


206. 
207. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


214. 


Báo Le Monde (Thế giới) ngày 7-7-1946, 28-11-1950, 21-7- 
1954. 


Báo Le Figaro ngày 18-2-1950, 19-2-1950. 


Brocheux Plerre, Indochine - La coÌonisgtion ambigue 
1858-1954. Ed. La Découverte, Paris, 19985. 


Chrlstopher E. Goscha, “Người Nhật theo Việt Minh 
trong những năm đầu kháng chiến”, Đào Hùng dịch, 
Tạp chí Xưa uà Nay, 2003, số 130. 


Christopher E. Goscha: Amsterdam, Holland, 30-11 đến 
1-12-2001, “Những người ngoại quốc tình nguyện trong 
hàng ngũ Việt Minh”, Đức Hạnh tóm dịch, Tạp chí Xưa 
uà Nay, 2003, số 138. 


Lin Hua, Chiang kai-shek, 2e Gœulie contree Ho Chỉ Minh. 
Paris, 1994. 


Philippe Deviller, Histoire dụ Vietnam de 1940 a 1952. 
Ed. Du Seull, Paris, 1952. 

Philppe Devillers, Paris Sai Gon Ha Noi, Les Archiues 
de la guerre 1944-1947. Ed. Gallimard dJulliard, Paris, 
1968. [Paris - Sœi Gon - Ha Noi, Tòi liệu lưu trữ uề cuộc 
chiến tranh 1944-1947. Hoàng Hữu Đản dịch. Nxb. Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, 2003]. 


Philippe Devillers, “Hai cuộc chiến tranh Đông Dương 
phải chăng chỉ là một?” Đào Hùng dịch. Tạp chí Xưa uà 
Nuy, 2004, số 225. 

Fall (B), Le Vietminh. RDV 1945-1960. Armatond Colin, 
Paris, 1960. 


621 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 10 


215.LÚa piastre et le fusil Hugues Tertrais. Le Cout de ïa 
guerre d Indochine 1945-1954. Ministère de Léconomle, 
des fñinances et de ŸIndustrie, Paris, 2002. 


216. Le GénéraÌ De ŒGaulle et LIndochine 1940-1946. Sous la 
direction de L/Institut Charles De Gaulle. Plon, 1982. 


217.Nguyen Nghe, Le Vieinam 1945-1960. “Democratle 
nouvelle” 1960, N°9. 


218.dJean Saintey, His(otre dune pgix mangqueé - tndochine 
1945-1947. Ed. Fayrd, Paris, 1953. 


219.Gras Yves, Hisfoirre de la Guerre d Indochine. Ed. 
Plon, Paris, 1979. 


C. Tiếng Nga 


220.  MHcruTyr BocTokO ReneHMua, Hoean ucmopuna BbemHaMa 
1917 - 1965. Man. “Hayka”. Mocksa. 1980. Lịch sử hiện 
đại Việt Nam 1917-1965. Nxb. “Khoa học”. Matxcdva. 
1980. 


221. TepMaH BaHnep Bee, /icmopua MUDpoO6OÙ 2KOHOMUKU 
1945 - 1990, Mockpa “Haykxa“. 1994. Lịch sử kinh tế thế 
giới 1945-1990. Matxcova “Khoa học”. 1994. 


222. O. B. Hopakopa, FI.O.L|lperosp, /#cmopun BbemHaMa. 
tacmb 2. Mockea. Man. MTY. 1995. O.V.Nôvacôva, P.IU. 
Xvéctôv. Lịch sử Việt Nam phần 2. Matxcova. Nxb. 
MGU. 1995. 

223... BcoMupHan ucmopus. YdeOØHWKm. Mockea, Wan. “KynbTrypa w 
cnopr”, 1997. Lạch sử thế giới. Sách giáo khoa. Matxcơva. 
Nxb. “Văn hóa và thể thao”. 1997. 


224. Hoselu/an ucmopuna 3aDyÕeXHbIX CmpaH XX 9K. qacnb 
2 (1945-1998). Mocxpea.Man. “Bnanoc”, 1998. Lịch sử 
hiện đại nước ngoài thế kỷ XX. Phần 2 (1945-1998). 
Matxcova. Nxb. “Vlađos”. 1998. 


622 


225. 


226. 


221. 


Tài liệu tham khảo 


WHcrMwryr BocroKopeneHwus PAH, BoopyW©@HHbIie CU/Ibi U 
8O©HHA% 32KOHOMUKa CmpaH A3uu. Mocksa, 2000. [Lực 
lượng uũ trang uò kinh tế quốc phòng của các nước châu 
Á. Matxcơva, 2000]. 


Hoeeluan ucmopua cmpaH A3un u  AqQpuKu XX gseK 
(1945-2000). Mocksa, Man. “Bnanoc” 2001. [Lịch sử hiện 
đại các nước châu Á uà châu Phi thế kỷ XX (1945-2000]. 
Matxcơva. Nxb. “Vlados”, 2001. 


B. H. KonoTop. Ca2oHCKUe DeXWUMbI, Peau/iun U n0/unuKa 
(1945 - 1963). Wan. CaHkT-[ lereØypcKoro YHWBepcwTrera. 2001. 
[Kolotov Vladimir Nhikôlaevich: Các chế độ Sài Gòn: 
Tôn giáo uò chính trị (1945 - 1963), Nxb. Đại học Tổng 
hợp Xanh-Pêtecbua, 2001]. 


623 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP X 


I. Tiếp tục xây dựng nền kinh tế kháng chiến tự túc 
tự cấp 


II. Phát triển văn hóa - xã hội 


IV. Đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, góp phần phá vỡ 
thế bao vây của thực dân Pháp 


V. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân 
và các hoạt động tác chiến 


VI. Chiến thắng Biên giới năm 1950 
Lời kết 
Tài liệu tham khảo 


626 


448 
319 


332 


348 
570 
397 
602 


NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax: 04.39719071 
Website: http:/nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@ gmail.com 


Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
57 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bến Thành - Quận I - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 10 
TỪ NĂM 1945 ĐÉN NĂM 1950 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 


Biên tập lần I: KIÊU VIỆT CƯỜNG 
NGUYÊN DUY MINH 


Biên tập tái bản: NGUYÊN DUY MINH 


Kỹ thuật vi tính: DŨNG ĐẠT 
Sửa bản in: NGUYÊN DUY MINH 
Trình bày bìa: STARBOOKS 


In 1.000 cuốn, khô 16 x 24 cm, tại Công ty Cổ phần in Scitech. Địa chi: D20/532H 
Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Số xác 
nhận đăng ký xuất bản: 155-2017/CXBIPH/20-3/KHXH. Số QĐXB: 14/QÐ - 
NXB KHXH, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mã số ISBN: 978-604-944-933-8. In 
xong và nộp lưu chiều năm 2017. 


